PHẬT HỌC TỪ ĐIỂN 
BUDDHIST DICTIONARY 


VIỆ'T-ANH—ANH-VIỆT 
VIETNAMESEF-ENGLISH 
ENGLISH-VIETNAMESE 
PHẦN PHỤ LỤC 
VOLUME SIX (APPENDICES) 





TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 
3010 W. HARVARD STREET 
SANTA ANA, CA 92704 USA 

TEL & FAX: (714) 437-9511 


PHỤ LỤC A—APPENDIX A 
NHỮNG KINH PHÔ THÔNG 
POPULAR SUTRAS 


. Kinh A Di Đà —Sukhavati Vyuha Sutra 


2. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-Phẩm Phổ Môn 


œ 


The Lotus Sutra-Chapter on the Universal 
Gateway of Avalokitesvara Bodhisattva 


. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện 


Công Đức— The Sutra on the Merit and Virtue of 
The Original Pledges by the Medicine Buddha 


. Kinh Hoa Nghiêm-Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện 


The Avatamsaka Sutra-Chapter 40: The Practices 
And Vows of the Bodhisattva Universal Worthy 


. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa— The 


Vajracchedika Prajna Paramita Sutra 


.‹ Kinh Lễ Sáu Phương— The Worship in the Six 


Directions Sutra 


- Tâm Kinh —Prajna Paramita Hridaya Sutra 
. Kinh Từ Thiện—Meitri Sutra 
. Kinh Vu Lan— The Ullambana Sutra 


Kinh AÁ Di Đà: Sukhavau Vyuha 
Sutra—Một trong ba bộ kinh chủ yếu của 
trường phái Tịnh Độ. Kinh được Ngài Cưu Ma 
La Thập dịch sang Hán tự—Suta of 
Amitabha—Short form of Amitabha Sutra. 
One of the three basic sutras of the Pure Land 
sec(  lI( was translated ¡no Chinese by 
Kumarajiva. 

*Phật thuyết A Di Đà Kinh— The Buddha 
speaks of Amitabha Sutra: 

*Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 
lần)—Namo Sea vast Lotus Pool Assembly of 
Buddhas and Bodhisattvas (3 times). 

*Như thị ngã văn: Nhứt thời Phật tại Xá Vệ 
Quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, dữ Đại Tỳ 
kheo Tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, 
giai thị Đại A La Hán, chúng sở tri thức— 
Thus I have heard, at one time, the Buddha 
dwelt at Shravasti in Jeta Grove, ¡in the 
Garden of the Benefactor of Orphans and 
Solitary, together with a gathering of Great 
Bhikshus twelve hundred fifty in all, all Great 
Arhats the Assembly knew and 
Tecogn1zed: 

*Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiển 
Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, 
Ma Ha Câu Hy La, L¡ Bà Đa, Châu Lợi Bàn 
Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiểu 
Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca 
Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, 
A  Nậu Lâu Đà, như thị đẳng chư đại đệ tử, 
tỉnh chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Văn Thù Sư Lợi 
Pháp Vương tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà 
Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ tát, dữ 
như thị đẳng, vô lượng chư thiên, đại chúng 
câu —Elder Shariputra, Mahamaudgalyayana, 
Mahakasyapa, Mahakatyana, Mahakaushtla, 
revafa, Suddhipanthaka, Nanda, Ananda, 
Rahula, Gavampatl, Pindola BharadvJa, 
Kalodaynn, Mahakaphina, Vakkula, 
Aniuruddha, and others such as these, all 
Great Disciples; together with all the 
Bodhisattvas, Mahasattvas: Dharma Prince 
Manjushri, Ajita Bodhisattvas,  Gandhastin 


whom 


Bodhisattvas, Nitya  Bodhisattvas, and others 
such as these, all Great Bodhisatvas and 
together with Shakra, Chief among Gods, and 
numberles Great multitudes fom all 
heavens. 

*Nhĩ thời Phật cáo Trưởng Lão Xá Lợi Phất: 
“Tùng thị Tây phương quá thập vạn ức Phật 
độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc kỳ độ hữu 
Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết 
pháp —At that time the Buddha told the Elder 
Shariputra: “Passing from here through 
hundreds of thousands of milions of 


Buddhalands to the West, there is a world 


called Ulumate Bliss. In the land of a 
Buddha called Amitabha right now teaches 
the Dharma.” 


*Xá Lợi Phất ! Bỉ độ hà cố danh vi Cực Lạc ? 
Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đản 
thọ chư lạc, cố danh Cực Lạc —Shariputa ! 
For what reason 1s this land called Ultimate 
Bliss ? AlI living beings of this country ensure 
none of the sufferings, but enJoy every bliss. 
Therefore, ¡t is called Ulimate Bliss. 
*Hựu Xá Lợi Phất ! Cực Lạc quốc độ 

thất trùng lan thuẩn, thất trùng la võng, thất 
trùng hàng thụ, giai thị tứ bảo, châu tấp vi 
nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực Lạc— 
Moreover, Shariputra ! This land of Ultimate 
Bliss 1s everywhere surrounded by seven tIers 
Of railings, seven layers of netting and seven 
rows of trees, all formed from the four 
treasures and for this reason named Ultimate 
Bliss. 
*Hựu Xá Lợi Phất ! Cực Lạc Quốc độ, hữu 
thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ 
trung, trì để thuần dỉ kim sa bố. địa. Tứ biên 
giai đạo; kim ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích 
châu, mã não, nhi nghiêm sức chi. Trì trung 
liên hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh 
quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích 
quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương 
khiế—Moreover, Shariputra ! The land of 
Ultimate Bliss has pools of the seven Jewels, 
filled with the eight waters of merit and virtue. 


The bottom of each pool 1s pure, spread over 
with golden on the four sides are stalrs of 
gold, silver, lapis lazuli and crystal; above are 
raised pavilions adored with  gold, silver, 
laps lazulH, crystal, mother-of-pearl, 
pearls and carnelian. In the pool are lotuses as 
large as carrlage wheels: green colored of 
green lipht; yellow colored of yellow light; 
red colored of red light; white colored of 
white lipht; subtly, wonderfully fragrant and 
pure. 

*Xá Lợi Phất ! Cực Lạc quốc độ thành tựu 
như thị công đức trang nghiêm—Shariputra ! 
The realization of the land of Ultimate BÌiss 1s 
thus meritoriously adorned. 

*Hựu Xá Lợi Phất ! Bỉ Phật quốc độ 

thường tác thiên nhạc; huỳnh kim vi địa, trú 
dạ lục thời, vũ thiên mạn đà la hoa, kỳ độ 
chúng sanh thường dĩ thanh đán, các dĩ y kích 
thạnh chúng diệu hoa cúng dường tha phương 
thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hườn đáo 
bổn quốc, phạn thực kinh hành—Moreover, 
Shariputra ! In that Buddhaland there 1s 
always heavenly music and the ground Is 
yellow gold. In the six periods ofthe day and 
nipht a heavenly rain of 
falls, and througphout the clear morning for 
each living being of this land, which sacks 
full of the myriads of wonderful flowers, 
makes offerings to the hundreds of thousands 
of millions of Buddhas of the other directions. 
At mealtime they return to their own counfry, 
after having eaten they stroll around. 
*Xá Lợi Phất ! Cực Lạc quốc độ thành tựu 
như thị công đức trang nghiêm. Phục thứ Xá 
Lợi Phất ! Bỉ quốc thường hữu chủng chủng 
kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch hạc, Khổng 
tước, Anh võ, Xá lợi, Ca lăng tần già, cọng 
mạng chi điểu, thị chư chúng điểu, trú dạ lục 
thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn xướng: 
ngũ căn, ngũ lực, thất bổ để phần, bát thánh 
đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng 
sanh văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng Sharjputra ! The 


red 


madarava flower 


realization of the land of Ultimate Bliss 1s thus 
meritoriously adorned. Moreover, Shariputra ! 
In this country there are always rare and 
wonderful  varicolored birds: white cranes, 
peacocks, parrots, and egrets, kalavinkas, in 
the six periods of the day and nipht, the flocks 
of birds sing Joyful sounds proclaim the five 
roots, the five powers, the seven bodhi shares, 
the eight sagely way shares, and Dharma such 
as these. When living beings of this land hear 
these sounds, they are all together mindful of 
the Buddha of the Dharma, mindful of the 
Sangha. 

*Xá Lợi Phất ! Nhữ vật vị thử điểu, thiệt thị 
tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà ? Bỉ Phật quốc 
độ vô tam ác đạo. Xá Lợi Phất ! Kỳ Phật quốc 
độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu 
thiệt, thị chư chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật 
dục linh pháp âm tuyên lưu biến hóa sở tác— 
Shariputra ! Do not say that these birds are 
born as retribution for their karmic offenses. 
For what reason ? In this Buddhaland there 
are no three evil ways of rebirth. Shariputra ! 
In this 
the three evil ways exIsts, how much the less 
ther actuality I desiring that the Dharma 
sound be widely proclamed, Amitabha 
Buddha by transformation made this multitude 
of birds. 

*Xá Lợi Phất ! Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy 
động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, 
xuất vi điệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc 
đồng thời cu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai 
sanh: niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng chi 
tâm—Shariputra ! In that Buddha-land, when 
the sof wnd  blows, the rows of Jewelled 
trees and Jjewelled nets, give forth subtle and 
wonderful sounds, like one hundred  thousand 
kinds of music played at the 
those who hear this sound naturally bring 
forth ¡in therr hearfs mindfulness of the 
Buddha, mindfulness of the Dharma, and 
mindfulness of the Sangha. 


Buddha-land not even the names of 


same time. All 


*Xá Lợi Phất ! Kỳ Phật quốc độ, thành tựu 
như thị công đức trang nghiêm. Xá Lợi Phất ! 
Ư nhữ ý vân hà ? Bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà 
? Xá Lợi Phất ! Bỉ Phật quang minh vô lượng, 
chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, 
thị cố hiệu vi A Di Đà —Shariputra ! The 
realization of the land of Ulimate Bliss 1s thus 
meritoriously adorned. Shariputra ! What do 
you think ? Why 1s this Buddha called 
Amitabha ? Shariputra The brilliance of that 
Buddha's lipht is measureless, 1lluminating 
the lands of ten directions everywhere without 
obstruction; for this reason he 1s alled 
Amitabha. 

*Hựu Xá Lợi Phất ! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ 
nhân dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố 
danh A Di Đà. 

Xá Lợi Phất ! A Di Đà Phật thành Phật dĩ 
lai, ư kim thập kiếp. Hựu Xá Lợi Phất ! Bỉ 
Phật hữu vô lượng vô biên Thinh văn đệ tử, 
giai A La Hán, phi thị toán số, chi sở năng tri; 
chư Bồ Tát chúng diệc phục như thị. Xá Lợi 
Phất ! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị 
công đức trang nghiêm. Hựu Xá Lợi Phất ! 
Cực Lạc quốc độ chúng sanh sanh giả, giai 
thị a bệ bạt trí, kỳ trung đa hữu nhứt sanh bổ 
xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri 
chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ 
thuyết. 

Xá Lợi Phất ! Chúng sanh văn giả, ưng 
đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở 
đĩ giả hà ? Đắc dữ như thị chư thượng thiện 
nhân câu hội nhứt xứ. 

Xá Lợi Phất ! Bất khả dĩ thiểu thiện căn 
phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. 

Moreover, Sharipura ! The life of that 
Buddha and that of his people extends for 
measureless limitless asankhyeya kalpas. For 
this reason he 1s called Amitayus. And 
Sharipura !  since Amitabha realized 
Buddhahood, ten kalpas have passed. 

Moreover, Shariputra ! That Buddha has 
measureless, limitless Sound-hearer disciples, 


all Arhats, their number 1ncalculable; thus also 
1s the Assembly of Bodhisattvas. 

Shariputra ! The realization of the land of 
Ultimate Bliss 1s thus meritoriously adorned. 

Moreover, Sharijputra !  Those living 
beings born in the land of Ulũmate Bliss are 
all Avaivartika. Among them are many who In 
this very life will dwelt in Buddhahood. TheIr 
number 1s extremely many; 1t 1s incalculable 
and only in measureless, limitless asankhyeya 
kalpas could 1t be spoken. Shariputra ! Those 
living beings who hear should vow, “I wish to 
be born in that country.” And why ? All those 
who thus affain are all superior and good 
people, all coming together In one place. 

Shariputra ! One cannot have few øood roots, 

blessings, virtues, and causal connections to 
attain birth In that land. 
*Xá Lợi Phất ! Nhược hữu thiện nam tử, thiện 
nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì 
danh hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, 
nhược tam nhựt, nhược tứ nhựt, nhược ngũ 
nhựt, nhược lục nhựt, nhược thất nhựt, nhứt 
tâm bất loạn. Kỳ nhơn lâm mạng chung thời, 
A Di Đà Phật dữ chư Thánh chúng, hiện tại kỳ 
tiền, thị nhơn chung thời, tâm bất điên đảo, 
tức đắc vãng sanh A DI Đà Phật Cực Lạc 
quốc độ. 

Shariputra ! If there 1s a good man or 

woman who hears spoken Amitabha and holds 
the name, whether for one day, two days, 
three days, four days, five days, six days, as 
long as seven days, with one heart 
unconfused, when this person approaches the 
end of life, before him will appear Amitabha 
and all the Assembly of holy ones. When the 
end comes, his heart is without Inversion; in 
Amitabha°s land of Ulumate bliss he will 
atfain rebirth. 
*Xá Lợi Phất ! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử 
ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết 
giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. 

Shariputra ! Because I see this benefit, I 
speak these words: “Tf living beings hear this 


spoken they should make the vow, “I wish to 
be born ïn that land.” 
*Xá Lợi Phất ! Như ngã kim giả, tán thán A 
Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chỉ lợi. 
Sharpura !  As IÏ now praise the 
inconceivable benefit from the merit and 
virfue of Amitabha. 
*Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di 
Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang 
Phật, Diệu Âm Phật; như thị đẳng hằng hà sa 
số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường 
thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 
giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng 
chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư 
nghì công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm 
kinh.” 

Thus In the East are also Aksobhya 

Buddha, Sumeru Appearance Buddha, Great 
Sumeru Buddha, Sumeru Liph(t Buddha, 
Wonderful Sound Buddha; all Buddhas such 
as these, numberless as ganges sands, In his 
own country each brings forth the appearance 
of a vast and long tongue. Everywhere 
covering the three thousand great thousand 
worlds (great cosmos), and speaks the sincere 
and actual words, “All you living beings 
should believe, praise and hold in reverence 
the imnconceivable merit and virtue of this 
sutra of the mindful one of whom all are 
Buddhas are protective.” 
*Xá Lợi Phất ! Nam phương thế giới hữu Nhựt 
nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, 
Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô 
Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa 
số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường 
thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế 
giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng 
chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư 
nghì công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm 
kinh.” 

Shariputra ! In the Southern World are Sun- 
Moon-Lamp Buddha, Well-Known Lipht 
Buddha, Great-Blazing Shoulder Buddha, 
Sumeru-Lamp-Buddha, Measureless Vigor- 


Buddha; all Buddhas these, 
numberless as ganges sands. In his country, 
each bring forth the appearance of a vast and 
long tongue, everywhere covering the three 
thousand great (great 
cosmos), and speaks the sincere and actual 
words, “All living beings should believe, 
DraIse hold In the 
inconceivable  merif and virtue of this sutra 


sụch  as 


thousand  worlds 


and reverence 
ofthe  mindful one of whom all Buddhas are 
protective.” 

*Xá Lợi Phất ! Tây phương thế giới hữu Vô 
Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô 
Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh 
Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật; như 
thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ 
quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú 
tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt 
ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, 
xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết 
chư Phật sở hộ niệm kinh.” 

Shariputra ! In the Western World are 
Measureless-Life  Buddha, 
Appearance Buddha, Measureless-Curtain 
Buddha, Great-LIight Buddha, Great 
Brightness Buddha, Jewelled-Appearance 
Buddha, Pure-Light Buddha; all Buddhas such 
as these, numberless as øanges sands. In his 
own country each brinss forth the appearance 
of a vast and long tongue, everywhere 
covering the three thousand great 
worlds (great cosmos), and speaks the sincere 
and actual words, “All you living beings 
should believe, praise and hold in reverence 
the inconceivable merit and virtue of this sutra 


Measureless- 


thousand 


of the mindful one of whom all Buddhas are 
protective.” 

*Xá Lợi Phất ! Bắc phương thế giới hữu Diệm 
Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở 
Phật, Nhựt Sanh Phật, Võng Minh Phật; như 
thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ 
quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú 
tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt 
ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị 


xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết 
chư Phật sở hộ niệm kinh.” 

Shariputra ! In the Northern World are 

Blazing-Shoulders Buddha, Most-Victorious- 
Sound Buddha, Hard-To-Injure Buddha, Sun- 
Bíth Buddha, Net-Briphtness Buddha; all 
Buddhas such as these, numberless as ganges 
sands. In his country each brings forth the 
appearance of a vast and long tongue, 
everywhere covering the three thousand great 
thousand worlds (great cosmos), and speaks 
the sincere and actual words, “All you living 
beings should believe, prailse and hold ¡n 
reverence the inconveivable merit and virtue 
Of this sutra of the mindful one of whom all 
Buddhas are protective.” 
*Xá Lợi Phất ! Hạ phương thế giới hữu Sư Tử 
Phật, Danh-Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt 
Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, như 
thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ 
quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú 
tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt 
ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, 
xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết 
chư Phật sở hộ niệm kinh.” 

Shariputra ! In the world below are Lion- 
Buddha, Well-Known Buddha, Famous-Light 
Buddha, Dharma Buddha, Dharma-Curtain 
Buddha, Dharma-Maintaninng Buddha, all 
Buddhas such as these, numberless as ganges 
sands. In his own country, each brings forth 
the appearance of a vast and long tongue, 
everywhere covering the three thousand great 
thousand worlds (great cosmos), and speaks 
the sincere and actual words: “All you living 
beings should believe, prailse and hold ĩn 
reverence the inconceivable merit and virtue 
Of this sutra of the mindful one of whom all 
Buddhas are protective.” 

*Xá Lợi Phất ! Thượng phương thế giới hữu 
Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương 
Thượng phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm 
Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân 
Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức 


Phật, Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di 
Sơn Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư 
Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt 
tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, 
thuyết thành thiệt ngộn: “Nhữ đẳng chúng 
sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì 
công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm 
kinh.” 

Shariputra ! In the world above are Pure- 


Sound  Buddha, King-Of-Stars Buddha, 
Superior-Fragrance Buddha, Fragrant-Light 
Buddha, Great-Blazing-Shoulder Buddha, 


Varicolored-Jewelled-And-Flower-Adornment 
Buddha, Sal King Buddha, Jewelled-Flower- 
Virtue-Buddha, Vision-Of-AII-Meaning 
Buddha, Such-As-Mount Sumeru Buddha; all 
Buddhas such as these, numberless as ganges 
sands. In his country each brings forth the 
appearance of a vast and long tongue, 
everywhere covering the three thousand great 
thousand worlds (great cosmos) and speaks 
the sincere and actual words: “All you living 
beings should believe, prailse and hold im 
reverence the Iinconceivable merit and virtue 
Of this sutra of the mindful one of whom all 
Buddhas are protective.” 

*Xá Lợi Phất ! Ư nhữ ý vân hà ? Hà cố danh 
vi: Nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm kinh ? 

Shariputra ! What do you think 2 Why 1s 1t 

called sutra of the mindful one of whom all 
Buddhas are protective ? 
*Xá Lợi Phất ! Nhược hữu thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư 
Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ 
nhân giai vi nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm, 
giai đắc bất thối chuyển ư a-nậu-đa-la tam 
miệu tam bổ để. Thị cố Xá Lợi Phất ! Nhữ 
đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật 
sở thuyết. 

Shariputra ! If a good man or a good woman 
hears this sutra and holds to it, and hears the 
names of all these  Buddhas, this good man or 
good woman will be the mindful one of whom 
all Buddhas are protective, and wil 


Irreversibly attain to  annutttara-samyak- 
sambodhi. Therefore, Shariputra, all of you 
should believe and accept my works, and 
those which all Buddhas speak. 

*Xá Lợi Phất ! Nhược hữu nhơn dĩ phát 
nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, 
dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhơn 
đẳng giai bất thối chuyển ư a-nậu-đa-la tam- 
miệu tam-bồ-để, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, 
nhược kim sanh, nhược đương sanh. 

Shariputra ! If there are people who have 

already made the vow, who now made the 
vow, or who are about to make the vow, “1l 
desire to be born in Amitabha”s country,” 
these people whether born in the past, now 
being born, or to be born in the future, all 1lI 
1rreversIbly annuttara-Samyak- 
Sambodli. 
*Thị cố Xá Lợi Phất ! Chư thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn, nhược hữu tín giả, ưng đương 
phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Therefore, 
Shariputra ! All good men and good women, 1ƒ 
they are among those who have faith, should 
make the vow, “I will be born In that country.” 
*Xá Lợi Phất ! Như ngã kim giả xưng tán chư 
Phật bất khả tư nghì công đức, bỉ chư Phật 
đẳng, diệc xưng tán ngã bất khả tư nghì công 
đức nhi tác thị ngôn: Thích Ca Mâu Ni Phật 
năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư Ta bà 
quốc độ ngũ trược ác thế; kiếp trược, kiến 
trược, phiền não trược, chúng sanh trược, 
mạng trược trung đắc A nậu đa la Tam miệu 
tam bổ để, vị chư chúng sanh, thuyết thị nhứt 
thiết thế gian nan tín chi pháp. 

Shariputra ! Just as I am now one who 
praIses the merit and virtue of all 
Buddhas. All those Buddhas equally praise my 
inconceivable merit and virtue saying these 
words: “Sakyamun: Buddha can complete 
extremely rare and difficult deeds, in the Saha 
Land, ¡in the evil time of the five turbidities, 1n 
the — midst of kalpa turbidity, the view 
turbidity, the affliction turbidity, the living 
beings 


atfain 


turbidity, and the life turbidity, he can attain 
Annuftara-Samyak-Samboddhi and for the 
sake of living beings, speak this Dharma 
which In the whole world 1s hard to believe. 
*Xá Lợi Phất ! Đương tri ngã ư ngũ trược ác 
thế, hành thử nan sự, đắc A nậu đa la Tam 
miệu tam bồ để, vị nhứt thiết thế gian thuyết 
thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan. 
Sariputra! For the people of the defiled world, 
I preached unbelievable and difficult-to- 
practice dharmas. 
*Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá Lợi Phất cập chư 
Tỳ kheo, nhứt thiết thế gian, Thiên, Nhơn, A- 
tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ 
tác lễ nhi khứ. 

After the Buddha spoke this sutra, Shariputra 
and all the Bhiksus, all the Gods, Human and 
Asuras, and others from all the worlds, 
hearing what the Buddha had said, joyously 
welcome, faithfully accepted, bowed and 
withdrew. 

Phật thuyết A Di Đà Kinh. 
The Buddha speaks of Amitabha Sutra. 


Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa 
kinh:  Thc 
Paramita Heart Sutra—See 
Tâm Kinh (Heart Sutra). 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 


Phẩm Phổ Môn: Lotuus Sutra, The 
Chapter on the Universal 
Avalokitesvara Bodhisattva. 
---Bấy giờ Ngài Vô Tận Ý quỳ gối chắp tay 
bạch với Phật rằng: “Vì nhơn duyên gì mà 
người thế gian gọi Bồ Tát này là Quán Thế 
Âm, xin Đức Thế Tôn mở lòng chỉ giáo. 

At this time, Aksayamati Bodhisattva rose 
from his seat, bared his right shoulder, Joined 
his palms and asked the Buddha, “Bhagavan! 


Tâm Prajna 


Gateway of 


Why 1s Avalokitesvara Bodhisatva called the 
Hearer of all sounds?” 

---Đức Phật liền bảo Vô Tận Ý: “Thiện nam 
tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức 
chúng sanh chịu ác khổ não, nghe Quán Thế 
Âm một lòng xưng danh. Quán Thế Âm tức 
thời xem xét tiếng tăm kia, đều được giải 
thoát. 


Buddha discoursed tO Aksayamati 
Bodhisattva, “Good man, Countless 
individuals are suffering from paim and 


torment. If they have heard of Avalokitesvara 
Bodhisattva, and single-mindedly call upon 
him. Avalokitesvara will heed their cry. They 
shall all gain deliverance. 

--Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm 
Bồ tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng 
cháy được, vì do sức uy thần của Bồ Tát nầy 
mà được như vậy. 

For those who hold on to Avalokitesvara”s 
name, in the midst of fire, they will not be 
burnt. It ¡1s all because of Avalokitesvara”s 
miraculous pOWer. 

—Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu 
Bồ tát này liền được chỗ cạn. 

Even when one is carried off by a strong 
current, calling upon his name, one will find a 
shallow shore. 

—Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì 
tìm vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, 
hổ phách, trân châu các thứ báu, vào trong 
biển lớn, giả sử gió lớn thổi trôi ghe thuyền 
tắp vào nước quỷ, Nếu có người trong nhóm 
xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, thời các 
người đó đều thoát nạn quỷ. Do nhân duyên 
đó mà tên là Quán Thế Âm. 

If a trilion Individuals, in the quest for gold, 
silver, crystal, lapIs, agate, coral, opal and 
pearls, ventfure Into the open sea, a storm 
pushes them to the land of demons. If one 
among them calls upon Avalokitesvara 
Bodhisattva, they shall all be saved. It 1s for 
this reason, Avalokitesvara 1s called the 
Hearer of all Sounds. 


—Nếu lại có người sắp bị hại, xưng danh hiệu 
Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của người 
cầm liền gẩy từng khúc, người ấy được thoát 
khổ. 

'When one ¡1s about to be killed, and calls upon 
Avalokitesvara Bodhisattva, the foe*s weapon 
shall be shattered to pieces. One shall be 
spared. 

---Nếu quỷ dạ xoa cùng la sát đầy trong cõi 
tam thiên đại thiên muốn đến hại người, nghe 
nguời xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, 
thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt 
dữ mà nhìn người, huống lại làm hại được. 

If demons from the whole universe gather and 
wish to harm one, by 
Avalokitesvara Bodhisattva alone, demons 
cannot even give and evil eye, how much less 
1nflict actual harm? 

---Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc không 
tội, gông cùm xiểng xích trói buộc nơi thân, 
xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát thảy 
đều đứt rã, liền được thoát khỏi. 

If one, whether guilty or not, is Jailed and in 
shackles, and calls upon Avalokitesvara 
Bodhisattva, the shackles shall be broken. Ône 
1s liberated and free. 


the name of 


---Nếu kẻ oán tặc đầy cõi tam thiên đại thiên, 
có một vị thương chủ dắt các người buôn đem 
theo nhiều của báu, trải qua nơi đường hiểm 
trở, trong đó có một người xướng rằng: “Các 
thiện nam tử! Chớ nên sợ sệt, các ông nên 
phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm 
Bồ tát, vị Bồ tát đó hay đem pháp vô úy thí 
cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu 
thời sẽ được thoát khỏi oán tặc nầy.” 

If bandits from the entire universe øo after a 
convoy carryinne many valuables, 
merchant amongst them says: “Good menl 
Have no fear, you should pray to 
Avalokitesvara Bodhisattva. This Bodhisattva 
can confer courage upon you. Those who call 
upon his name shall be saved from the 
bandits.” Hearing this, the merchants all chant, 


One 


“Lefs take refuge 1n Avalokitesvara 
Bodhisattva!” By this act, they are all saved. 
Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát Ma Ha Tát 
oai thân chi lực! 
Aksayamati! 
Mahasattva 1s Indeed powerful! 

---Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm 
dục, thường cung kính niệm quán Thế Âm Bồ 
tát, liền được ly dục. 

If one who 1s addicted to sexual desires prays 
sincerely to Avalokitesvara Bodhisatva, one 
will be detached from desire. 

---Nếu người nhiều giận hờn, thường cung 
kính niệm Quán Thế Âm Bồ tát, liền được ly 
dục. 

If one who 1s full of hatred prays sincerely to 
Avalokitesvara Bodhisattva, 
detached from anger. 

---Nếu người nhiễu sỉ ngu si, thường cung kính 
niệm Quán Thế Âm Bồ tát, liền được ha ngu 
S1. 

lf one who is Ignorant prays sincerely to 
Avalokitesvara Bodhisattva, one ¡1s liberated 
from Ignorance. 

---Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có những 
SỨC uy thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên 
chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. 
Aksayamati' Avalokitesvara Bodhisattva, 1s 
very powerful and benevolent. Therefore, all 
beings should be mindful of him. 

---Nếu muốn hậu vận còn được lâu dài, cầu 


Avalokitesvara Bodhisattva 


one will be 


sanh con trai để mà nối dõi, chí thành đảnh lễ 
Bồ tát Quán Âm, nhờ Đại Bi tâm mà sanh 
nam tử đức tài đầy đủ, đáng bậc anh hùng. 
Nếu phận má hồng, muốn cầu con gái, chí 
thành lễ bái Bổ Tát Quán Âm thì cũng được 
sanh hằng nga tiên nữ, sắc tài đầy đủ, đức 
hạnh vô song. 

lf a woman wish to have a son, prostrates and 
makes offerings tO Avalokitesvara 
Bodhisatva, a son of excellence and wisdom 
shall be born. If 
daughter, a daughter of grace and beauty shall 
be born. 


she wishes to have a 


---Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát có sức 
thần như thế. 
Aksayamat ! 
possesses all these powers. 

---Nếu có chúng sanh cung kính lễ lạy Quán 
Thế Âm Bồ tát, thời phúc đức chẳng luống 
mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì 
danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. 

lfÝ an Drostrafte to 
Avalokitesvara Bodhisattva respectfully, one 
will have acquired endless meri. For this 
everyone should hold on to 
Avalokitesvara Bodhisattva”s name. 

---Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh tự của 
sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời 
cúng dường đồ ăn uống y-phục, giường nằm, 
thuốc thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của 
người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều 
chăng? 

Aksayamatil If someone holds on to the 
names of Bodhisattvas numbered equal to the 
grains 1n sixty-two trillion Ganges Rivers, 
offers them food, clothing, lodging, medicine 
as long as they live, what do you think, does 
this good man or woman acquire much merit? 
--Vô Tận Ý thưa: “Bạch Thế Tôn! Rất 
nhiều.” 

AksayamatiL replied, 
Bhagavan.” 

---Phật nói: “Nếu lại có người thọ trì danh 
hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến một 
thời lễ lạy cúng dường, thời phúc của hai 
người đó bằng nhau không khác, trong trăm 
nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. 

The Buddha said, “If another person holds on 
to Avalokitesvara Bodhisatvaˆs name, making 
prostrations and offerings for Just a momeint, 
the merit between these two people are 
1dentical. 
trllion kalpa, the merit 
exhausted. 

---Vô Tận Ý! Thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm 
Bồ Tát được vô lượng vô biên phúc đức lợi 
ích như thế. 


Avalokitesvara Bodhisattva 


individual will 


TeaSON, 


“Very much ¡ndeed, 


For a hundred thousand million 
will still not be 


Aksayamati' Holding on to Avalokitesvara 
Bodhisattva”s the 
boundless and countless merit. 
--Ngài Vô Tận Ý Bồ tát bạch Phật rằng: 
“Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ tát dạo đi trong 
cõi ta bà như thế nào? Sức phương tiện việc 
đó thế nào? 

Aksayamati Bodhisattva further asked the 
Buddha, “Bhagavan! 
Avalokitesvara Bodhisattva venture about the 
Saha world? How does he preach Dharma to 
all2 As for his skillful means, what 1s the 
mamner of 1t? 

---Phật bảo Vô tận Ý Bồ Tát: “ Thiện nam tử! 
Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng 
dùng thân Phật được độ thoát thời Quán Thế 
Âm Bồ tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói 
pháp. Người đáng dùng thân Duyên Giác 
được độ thoát, liền hiện thân Duyên Giác mà 
vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Thanh 
văn được độ thoát, liền hiện thân Thanh văn 
mà vì đó nói pháp. 

The Buddha Aksayamati 
Bodhisattva, “Good men, I1f there are beIngs 
who wil be Illumnated by Buddhas, 
Avaloktesvara Bodhisatva wIllÐ preach 
Dharma to them ¡n the form of a Buddha. If 
one 1s to be 1lluminated by Pratyeka Buddhas, 
he will preach In the form of a Pratyeka 
Buddha. If one is to be illuminated by 
Sravakas, he will preach in the form of a 
Sravaka. 

---Người đáng dùng thân Phạm vương được độ 
thoát, liền hiện thân Phạm vương mà vì đó nói 
pháp. 

If one 1s 1lluminated by a Brahma god, he wIll 
preach in the form of a Brahma god. 

---Người đáng dùng thân Đế thích được độ 
thoát, liền hiện thân Đế thích mà vì đó nói 
pháp. 

If one If one 1s to be 1lluminated by a Sakra 
god, he will preach 1n the form of a Sakra god. 


name has reward of 


How does 


discoursed to 


--NÑgười đáng dùng thân Tự Tại Thiên được 
độ thoát, liền hiện thân Tự Tại Thiên mà vì 
đó nói pháp. 

If one Is to be illuminated by a NữrmanaratI 
god, he will preach ¡1n the form of a 
Nirmanarati god. 

--Người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên 
được độ thoát, liền hiện thân Đại Tự Tại 
Thiên mà vì đó nói pháp. 
l one 1s to be illuminaed by a 
Patanirmitavasavartin god, he wil preach ¡in 
the form of a Patanirmiftavasavartin god. 
--Người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng 
quân được độ thoát, liền hiện thân Thiên Đại 
tướng quân mà vì đó nói pháp. 

l one 1s to be illuminaed by a 
CaturmahvaJakayikadeva, he will preach In 
the appearance of a CaturmahvaJakayIkadeva 
god. 

---Người đáng dùng thân tỳ sa môn được độ 
thoát, liền hiện thân tỳ sa môn mà vì đó nói 
pháp. 

If one 1s to be illuminated by a Virsravana, he 
wIll preach 1n the form of a Virsravana. 
---Người đáng dùng thân Tiểu vương được độ 
thoát, liền hiện thân Tiểu vương mà vì đó nói 
pháp. 

If one 1s to be Illuminated by a king, he will 
preach in the form of a king. 

---Người đáng dùng thân trưởng giả, liên hiện 
thân trưởng giả mà vì đó nói pháp. 

If one 1s to be i1lluminated by an elder, he will 
preach In the form of an elder. 

---Người đáng dùng thân cư sĩ được độ thoát, 
liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. 

If one 1s to be i1lluminated by a lay person, he 
wIll preach 1n the form of a lay person. 
---Người đáng dùng thân Tể quan được độ 
thoát, liền hiện thân Tể quan mà vì đó nói 
pháp. 

If one 1s to be illuminated by an official, he 
wIll preach 1n the form of an official. 


--NÑgười đáng dùng thân Bà la môn được độ 
thoát, liền hiện thân Bà la môn mà vì đó nói 
pháp. 

If one 1s Illuminated by a Brahma priest, he 
wIll preach 1n the form ofa Brahma priest. 
---Người đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo mi, 
ưu bà tắc, ưu bà đi được độ thoát, liền hiện 
thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di 
mà vì đó nói pháp. 

lf one 1s to be Illuminated by a bhikshu, 
bhikshuni, upasaka, upasika, hw will preach 1n 
the form of a bhikshu, bhikshumi, upasaka, 
upasika. 

---Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng 
giả, cư sĩ, tế quan, bà la môn được độ thoát, 
liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. 

If one 1s to be 1lluminated by the wife of an 
elder, lay person, official, or Brahma priest, 
he will preach in the form of a woman. 
---Người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ 
được độ thoát, liền hiện thân đồng nam đồng 
nữ, mà vì đó nói pháp. 

If one is to be illuminated by a boy or girl, he 
wIll preach 1n the form of a boy or girl. 
---Người đáng dùng thân Trời, Rồng, Dạ xoa, 
Càng thát bà, A tu la, Ca Lâu la, Khẩn na la, 
Ma hầu la dà, nhân cùng phi nhân được độ 
thoát, liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp. 

lf one 1s to be illuminated by Deva, Naga, 
Yaksa, Gandharva, Asura, Garuda, Kinnara, 
Mahoraga, human and spirifs, he will preach 
1n the appropriate forms. 

---Người đáng dùng thân Chấp kim cang thần 
được độ thoát, liền hiện Chấp kim cang thần 
mà vì đó nói pháp. 

If one 1s to be Illuminated by a Vajrapanmi, he 
wIll preach 1n the form ofa VajrapanI. 

---Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát đó thành 
tựu công đức như thế, dùng các thân hình, dạo 
đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh, 
cho nên các ông phải một lòng cúng dường 
Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Aksayamati' Avalokitesvara Bodhisattva has 
achieved such merit and virtues. In different 


forms, he ventures across the lands, bringing 
emancipation to all. For this reason, you all 
should single-mindedly make offerings to 
Avalokitesvara Bodhisattva. 

---Quán Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ 
nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô úy, cho nên cõi 
Ta bà nầy đều gọi Ngài là vị Thí Vô úy. 

In the midst of danger, 
Bodhisattvva Mahasattva can confer on you 
courage and security. Therefore, in this Saha 
World, he ¡s also known as the “Giver of 
Courage.” 

--Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật: “Thế Tôn! 
Con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ 
Tát, liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu 
nơi cổ giá trị trăm ngàn lượng vàng, đem trao 
cho ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: “Xin 
ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí nầy.” 
Akasayamati Bodhisattva proclaimed to the 
Buddha, “Bhagavan! I should now make 
offerings to Avalokitesvara Bodhisattva.” He 
then took off a necklace of gems and garlands, 
valued at a million ounces of gold, and 
presented 1t as a gIft, saying: “Sirl Please 
accept this Dharma offering of gems and 
garlands.” 

---Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu 
nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng 
Quán Thế Âm rằng: “Xin ngài vì thương 
chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc nầy.” 

At first, Avalokitesvara Bodhisattva declined 
the gift. Aksayamati Bodhisattva insisted and 
said to Avalkitesvara Bodhisattva, “Sir! For 
our sake, please do accept this garland.” 
---Bấy giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: 
“Ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát này và 
hàng tứ chúng cùng Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn 
thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu 
la dà, nhân và phi nhân... mà nhận chuỗi 
ngọc đó. 

At ths poimt the Buddha 
Avalokitesvara Bodhisattva, “for the sake od 
Aksayamati Bodhisattva, the disciples, Devas, 
Negas, Yaksas, Gandharvas, Asuras, Garudas, 


Avalokitesvara 


sad to 


Kimnaras, Mahoragas, Humans and Sprrits, 
you should accept the garland.” 

---Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương tứ 
chúng và Trời, Rồng, nhân, phi nhân...mà 
nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần: một 
phần dâng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một 
phần dâng tháp của Phật Đa Bảo. 
Avalokitesvara Bodhisatva, for the sake of 
Aksayamati Bodhisattva, the disciples, Devas, 
Negas, Yaksas, Gandharvas, Asuras, Garudas, 
Kimnaras, Mahoragas, Humans and Sprrits, 
accepted the garland. He then divided 1t into 
two. One portion 1s offered to Sakyamuni 
Buddha. The other is offered to the stupa of 
the Prabhutaratna Buddha. 

---Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát có sức 
thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta bà.” 
Aksayamat Bodhisattva! 
Bodhisattva has such unobstructed magical 
power and ventures about in the Saha World. 
At that time, Aksayamati Bodhisattva asked 
agaiIn In verse: 

Thế Tôn đủ tướng tốt! 

Bhagavan, the one endowed 

with all the holy marks 

Con nay lại hỏi kia 

Mieght I ask thou once more 

Phật tử nhân duyên gì 

Why is this son of the Buddha 

Tên là Quán Thế Âm? 

Called the Hearer of all Sounds? 

Đấng đây đủ tướng tốt 

The holder of all holy marks 

Kệ đáp Vô Tận Ý: 

Replied in rhymes to Aksayamaitt: 

Ông nghe hạnh Quán Âm 

Watch carefully 

Avalokitesvara”s deeds 

Khéo ứng các nơi chỗ 

He responds as well in all situations 

Thệ rộng sâu như biển 

His vows are as deep as an ocean 

Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn 

Unimaginable through the kalpas 


Avalokitesvara 


Hầu nhiều nghìn Đức Phật 

He has served trillions of Buddhas 
Phát nguyện thanh tịnh lớn. 

And pledged profound 

and pIous Vows 

Ta vì ông lược nói 

I will make 1t brIef 

Nghe tên cùng thấy thân 

Hearing his name or 

seeing his Image 

Tâm niệm chẳng luống qua 

Even for a short time 1s rewarding 
Hay diệt khổ các cõi. 

lt can extinguish all sufferings. 
Giả sử sinh lòng hại 

If someone 1s maliciIous 

Xô rớt hầm lửa lớn 

Pushing one 1nto a fire pIf 

Do sức niệm Quán Âm 

And one 1s mindful of 
Avalokitesvara”s power 

Hầm lửa biến thành ao. 

The fire pit can turn Iinto a pond 
Hoặc trôi dạt biển lớn 

If someone 1s drifting in the ocean 
Các nạn quỷ, cá, rồng 

And surrounded by dragons, sharks 
And demons 

Do sức niệm Quán Âm 

Mindful of Avalokitesvara”s power 
Sóng mòi chẳng chìm được. 

One will not be drown. 

Hoặc ở chót Tu Di 

Bị người xô rớt xuống 

If one 1s being pushed off the peak 
of Sumeru 

Do sức niệm Quán Âm 

And one 1s mindful of 
Avalokitesvara”s power 

Như mặt nhật treo không 

One can float in the sky like the sun 
Hoặc bị người dữ rượt 
If chased by an enemy 
Rớt xuống núi Kim cang 


And cast off a diamond peak 
Do sức niệm Quán Âm 

One Is mindful of Avalokitesvaraˆ”s 
DOWeT 

Chẳng tổn đến mảy lông. 

He will not even be scratched. 
Hoặc gặp oán tặc vây 

Tf surrounded by enemies 
Đều cầm dao làm hại 

With knives and about 

to be attacked 

Do sức niệm Quán Âm 

One Is mindful of Avalokitesvaraˆ”s 
DOWeT 

Đều liền sinh lòng lành. 

They will have tender hearts 
Hoặc bị khổ nạn vua 

Khi hành hình sắp chết 

If persecuted by the courtIs 
1mminent 

Do sức niệm Quán Âm 

One 1s Jjust mindful of 
Avalokitesvara”s power 

Dao liền gắy từng đoạn. 

The knives wIll be shattered to 
DIeces 

Hoặc tù cấm xiểng xích 

Tf jailed an in chains 

Tay chân bị gông cùm 

Both arms and legs shackled 
Do sức niệm Quán Âm 

One Is mindful of Avalokitesvaraˆ”s 
DOWeT 

Tháo rã được giải thoát 

One will gain release 

Nguyễn rũa các thuốc độc 

Tf cursed or poisoned 

Muốn hại đến thân đó 

The one In danger 

Do sức niệm Quán Âm 

Is mindful of Avalokitesvara”s 
DOWeT 

Trở hại nơi bổn nhân. 

The spell shall be sent back. 


Hoặc gặp La sát dữ 

If encountered by demons 

Rồng độc các loài quỷ 

Dragons or ghosts 

Do sức niệm Quán Âm 

One 1s Jjust mindful of 
Avalokitesvara”s power 

Liền đều không dám hại. 

They wIll not dare to do any harm 
Hoặc thú dữ gây quanh 

If circled by wild beasts 

Nanh vút nhọn đáng sợ 
Threatened by sharp claws and 
teeth 

Do sức niệm Quán Âm 

One 1s mindful of Avalokitesvaraˆs 
DOWeT 

Vội vàng bỏ chạy thẳng. 

They wIll run off and disappear. 
Rắn độc cùng bò cạp 

There may be snakes or scorpIons 
Hơi độc khói lửa đốt 

With poisonous venom 

Do sức niệm Quán Âm 

One 1s Jjust mindful of 
Avalokitesvara”s power 

Theo tiếng tự bỏ đi. 

And they will scatter by themselves. 
Mây sấm nổ sét đánh 

If the heaven roars with thunder 
Tuôn giá xối mưa lớn 

Hai] and rain pours down 

Do sức niệm Quán Âm 

One 1s mindful of Avalokitesvaraˆs 
DOWeT 

Liền được tiêu tan cả. 

The sky turns clear. 

Chúng sanh bị khổ ách 

If beings are all in confinement 
Vô lượng khổ bức thân 

And pressed upon by countless pain 
Quán Âm sức trí diệu 
Avalokitesvara has øgreat wisdom 
Hay cứu khổ thế gian 


To emancipate all earthly sufferings 
Đây đủ sức thần thông 

Full endowed with magical powers 
Rộng tu trí phương tiện 

He knows all expedient means 

Các cõi nước mười phương 

In all lands and in all dimensions 
Không cõi nào chẳng hiện. 

He manifests everywhere 

Các loài trong đường dữ: 

In all evil realms: 

Địa ngục, quỷ, súc sanh 

Such as hell, ghost and animal 
Sinh, già, bịnh, chết, khổ 

Facing pain of birth, aging, sickness 
and death 

Lần đều khiến dứt hết. 

He can eliminate them all. 

Chân quán thanh tịnh quán 

He 1s truthful and pious 

Trí tuệ quán rộng lớn 

He possesses øreat wisdom 

Bi quán và từ quán, 

With kindness and compassion 
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng 
May we forever pay homage to him 
Sáng thanh tịnh không nhơ 

He ¡s shining with spotless purity 
Tuệ nhật phá các tối 

Like the sun banishes darkness 
Hay phục tai khói lửa 

He can subdue disasters of wind and 
fire 

Khắp soi sáng thế gian. 

And illuminate the entire world. 
Lồng bi răn như sấm 

His compassion and precepfs roar 
like thunder 

Ý tứ diệu dường mây 

And his kindness embraces like 
clouds 

Xối mưa pháp cam lộ 

Quenching the world”s thirst with 
holy water 


Dứt trừ lửa phiền não 

And eliminating all distress and 
sufferinøs. 

Cãi kiện qua chỗ quan 

Trong quân trận sợ sệt 

In trial or in battle 

Do sức niệm Quán Âm 

Be mindful of Avalokitesvara”s 
DOWeT 

Cừu oán đều lui tan. 

The foes shall withdraw. 

Diệu âm, Quán Thế Âm 

The wonderful voice of 
Avalokitesvara 

Phạm âm, hải triểu âm 

Rolling like the Braha”s song and 
tide 

Tiếng hơn thế gian kia, 

Surpasses the best of earthly 
sounds, 

Cho nên thường phải niệm. 

Thus we should always be mindful 
of him 

Niệm niệm chớ sinh nghi 

Be mindful without doubt 

Quán Âm bậc Tịnh Thánh 
Avalokitesvara 1s a pious saint 
Nơi khổ não nạn chết 

In the midst of pain, distress, death 
and danger 

Hay vì làm nương cậy. 

He can be relied upon. 

Đủ tất cả công đức 

He ¡s fully endowed with virtues 
Mắt lành trông chúng sanh 

And kindly looks upon all beings 
Biển phúc lớn không lường 

He has accumulated merits deeper 
than the ocean 

Cho nên phải đảnh lễ. 

Thus you should prostrate to him. 
---Bấy giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ 
ngồi đứng đây đến trước Phật bạch rằng: “Thế 
Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe phẩm 


Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tại, Phổ 
môn thị hiện sức thân thông nây, thời phải 
biết công đức người đó chẳng phải ít”——At 
ths point, Dharanimdhara Bodhisattvarose 
from his seat, and proclaimed to the Buddha, 
“Bhagavan! Any beings who have heard of 
Avalokitesvara Bodhisatva's  wonderful 
deeds, the manifestaton of this universal 
gateway, his magical power, these beIngs 
have acquired enormous merit. 

--Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong 
chúng có tám muôn bốn ngàn chúng sanh đều 
phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng 
chánh giác —When the Buddha discoursed this 
chapter of the Universal Gateway, eighty-four 
thousand beings In the assembly pledged the 
unique vow of Anuttara SamyakSambodhI. 


Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai (Bổn Nguyện Công 
Đức Kinh) 

—-The Sutra on the Merit and Virtue of the 
Original Pledges by the Medicine Buddha. 
¬-The Sutra on the Merits and Virtues of the 
Original Vows by Bhaisajyaguru Vaidurya 
Prabhasa Tathagata. 

-- Fa nghe như vẫy: “Một thuở nọ Đức Bạt Già 
Phạm đi châu du giáo hóa các nước, đến 
thành Quảng Nghiêm, nghỉ dưới cây Nhạc 
Âm, cùng với tám ngàn vị đại tỳ kheo, ba vạn 
sáu ngàn vị đại Bồ tát, các hàng quôc vương, 
đại thần, bà la môn, các hàng cư sĩ, thiên long 
bát bộ cùng nhơn, phi nhơn, cả thảy đại chúng 
nhiều vô lượng, đồng vây quanh Phật cung 
kính thỉnh Ngài thuyết pháp —Thus I have 
heard: During one of the many journeys 
through the land, Bhagavan arrived at the city 
of Vaisali. Resting under a Resounding Tree, 
there In his company was a congregation of 
eipht thousand elder Bhikshus, thirty-six 
thousand Bodhisatvas Mahasattvas, kings, 


ministers, brahmins, lay devotees, celestial 
beinøs, nagas, humans and spirits. This Infinite 
mass gatherd around with øreat veneration to 
hear his teaching. 

--Lúc bấy giờ ông Mạn Thù Thất Lợi pháp 
Vương tử (Văn Thù Sư Lợi Bồ tát) nhờ oai 
thân của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, vén y để 
bày vai bên hữu và gối bên mặt quì sát đất, 
khép nép chấp tay hướng về phía Phật bạch 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Cúi xin Ngài nói 
rõ những danh hiệu, những bổn nguyện rộng 
lớn cùng những công đức thù thắng của chư 
Phật để cho những người đang nghe pháp, 
nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu 
tình ở đời tượng pháp được nhiều lợi lạc về 
sau—lnspired by the mighty power of the 
Buddha, ManJusri, the crown prince of the 
Dharma, rose from his seat, bared one 
shoulder and knelt down. Holding his palms 
together, he bowed and asked the Buddha, 
“LokaJyestha, please tell us the great sages of 
the Buddhas, their titles and forms, their 
original vows, and theirr unequalled virtues 
and merits. This can eradicate the karmic 
hindrances of the listeners. lí would be 
specially beneficial to those who live In the 
middle period of the Dharma. 

--Đức Thế Tôn khen ngài Văn Thù Sư Lợi 
Bồ Tát rằng: “Hay thay! Hay thay! Văn Thù 
Sư Lợi! Ngươi lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói 
những danh hiệu và bổn nguyện công đức của 
chư Phật là vì muốn cho chúng hữu tình khỏi 
bị nghiệp chướng ràng buộc, lợi ích an vui, 
trong đời tượng pháp về sau. Nay ngươi nên 
lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ông mà 
nói.”——LokaJyestha praised Manjusrl, 
“Excellent! Excellent! ManJusri, you ask me 
about the sages and original vows of the 
Budhas out of great compassion. It will 
liberate those have karmic hindrnaces. lt wIll 
be very beneficial to beings In the middle 
period of the Dharma. Listen and reflect 
carefully, I shall tell now." 


---Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: “Dạ, mong 
Thế Tôn nói, chúng con xin nghe.”—Manjusri 
replied, “Yes, please do teach us, we will be 
glad to listen.” 

---Phật bảo ông Văn Thù Sư Lợi: “Ở phương 
Đông, cách đây hơn mười căn dà sa cõi Phật 
có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức giáo 
chủ cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật Bạt Già Phạm. Này Văn Thù 
Sư Lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, 
khi còn tu hạnh đạo Bồ tát có phát mười hai 
nguyện lớn, khiến cho chúng hữu tình cầu chi 
được nấy —Buddha discoursed to Manjusri, 
“Eastward over Budha Lands ten times as 
numerous as the sands of the Ganges, there 1s 
a world called Pure Crystal. The Buddha of 
this world has the tile Bhaisajyaguru 
Vaidurya Prabhasa Tathatgata, Arhat, Samyak 
Sambuddha, Vidyacarana, Sampanna, Sugata, 
Lokasvid, Anuttara, Purusa Dhamya sarathi, 
Sasta deva manusyanam, Buddha, Bhagavan. 
ManJusl, as a Bodhisattva, Lokajyestha 
BhaisaJyaguru Vaidurya Prabhasa Tathagata, 
pledged the following twelve great vows to 
grant everybody”s prayer. 

---Nguyện thứ nhứt: Ta nguyện đời sau, khi 
chứng đặng đạo chánh đẳng giác, thân ta có 
hào quang sáng suốt, rực rỡ chiếu khắp vô 
lượng, vô số, vô biên thế giới, khiến cho tất 
cả chúng hữu tình đều có đủ ba mươi hai 
tướng đại trượng phu, cùng tám chục món tùy 
hình trang nghiêm như thân của ta vậy—The 
first vow pledges, In the future, upon atfaining 
Anuttara SamyakSambodhi, my body would 
radiate and through 
galaxies. As a Buddha adorned with the thirty- 
two marks of a Graet Man and the eighty 
characteristics, I shall make all beings wholly 
equal to me. 

---Nguyện thứ hai: Ta nguyện đời sau, khi 
đặng đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, 


shine the countless 


trong ngoài sáng suốt, tính sạch hoàn toàn, 
không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói 
lọi khắp nơi, công đức cao vòi vọi và an trú 
giữa từng lưới dệt bằng tia sáng, tổ hơn vừng 
nhựt nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều 
nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và 
tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự 
nghiệp gì cũng đều được cả—The second vow 
pledges, In the future, upon atfaining Perfect 
Enlightenment, my body shall be like crystal. 
l( wil be transparent throughout 
spotlessly the  slightest 
Iimperfection. It will splendidly shine with 
lipht, in majestic virtues, siffing 1n serenity. Ít 
wIll be adorned with the aureole, brighter than 
the sun and moon. I shall illuminate all beings 
in darkness. They all can be enlightened 
according to their capacIties. 

---Nguyện thứ ba: Ta nguyện đời sau, khi 
đặng đạo Bồ Đề, dùng trí huệ phương tiện vô 
lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai 
nấy đều có đủ các vật dụng, chớ không cho ai 
phải chịu sự thiếu thốn—The third vow 
pledges, In the future, upon atfaining Perfect 
Enliphtyenment, I will apply my boundless 
skill and wisdom to fullfil the everyone”s need 
without inadequacy. 

---Nguyện thứ tư: Ta nguyện đời sau, khi đặng 
đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình tu theo tà 
đạo, thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo 
Bồ Để, hoặc có những người tu hành theo 
hạnh Thanh Văn, Độc Giác thì ta cũng lấy 
phép đại thừa mà dạy bảo cho họ—The forth 
vow pledges, in the future, upon attaining 
Perfect Enlightenmert, I will teach those who 
have gone astray to walk back on the path of 
Bodhi. Those aiming for Sramana or Pratyeka 
Buddha, I would anchor them back on the 
Mahayana way. 

---Nguyện thứ năm; Ta nguyện đời sau, khi 
đặng đạo Bồ Để, nếu có chúng hữu tình nhiều 
vô lượng, vô biên ở trong giáo pháp của ta mà 
tu hành theo hạnh thanh tịnh thì ta khiến cho 
tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy 


and 


clear without 


đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị 
tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được 
danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh, khổi sa 
vào đường ác—The fifth vow pledges, 1n the 
future, upon attaining Perfect Enliphtenment, 
my counfless devotees will all firmly uphold 
and fulfill the three cumulatve precepts. 
Those who may lapsed shall be cleansed and 
suffer no falls upon hearing my name. 
---Nguyện thứ sáu: Ta nguyện đời sau, khi 
chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu 
tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ, 
xấu xa, khờ khạo, tai điếc, mắt đui, nói năng 
ngọng ngệu, tay chân tật nguyễn, lát hủi, điên 
cuồng, chịu tất cả những bịnh khổ ấy mà khi 
đã nghe danh hiệu thì liền được thân hình 
đoan chính tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy 
đủ, không còn những bịnh khổ ấy nữa—The 
sixth vow_ pledges, In the future, upon 
attainng Perfect Enlightenment, anyone with 
physical inferlorities or mental Impairments, 
sụch as ugliness, febble-mindedness, 
blindness, deafness, are mute, handicapped, 
paralyzed, hump-backed, leprous, psychotic, 
and all these pains and anguishes shall be 
physically and menfally restored. 

--Nguyện thứ bảy: Ta nguyện đời sau, khi 
chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu 
tình nào bị những chứng bịnh hiểm nghèo 
không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, 
không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà 
con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn 
khốn khổ, mà hễ danh hiệu ta đã nghe lọt vào 
tai một lần thì tất cả bịnh hoạn khổ não đều 
tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, 
của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả 
vô thượng Bồ Đề—The seventh vow pledges, 
in the futurre, upon attainng Perfect 
Enlightenment, anyone who 1s tormented by 
sickness, with no place to turn, no place for 
care, no home nor friends, deprived and 
suffering. Upn hearng my name, their 
sickness shall be cured, with peace of mind 
and body, they shall have a loving family anf 


live in boundtifulness until attaining Perfect 
Enlightenmert. 

---Nguyện thứ tám: Ta nguyện đời sau, khi 
chứng được đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ 
nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái 
làm cho buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm 
chán, muốn bỏ thân ấy mà hễ nghe danh hiệu 
ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái 
thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu, 
cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ 
Đềể—The eighth vow pledges, ¡n the future, 
upon attaining Perfect Enliphtenment, those 
women who are troubled and wearied the 
hundreds of faminine problems. They long to 
abandon the female form. Upon hearing my 
name, they shall be male In therr future 
rebirth. They shall have a grand posture of 
manhood until Perfect Enlightenment. 
---Nguyện thứ chín: Ta nguyện đời sau, khi 
chứng được đạo Bồ Đề thì khiến cho những 
chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, 
được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại 
đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng ác kiến, ta 
nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần 
dân khiến họ tu tập theo các hạnh Bồ tát đăng 
mau chứng đạo chánh đẳng Bổ Đề —The 
ninth vow pledges, 1n the future, upon 
attainng Perfect Enliphtenment, everyone 
shall escape the evil net of Mara, and delusion 
from the hindrance of external doctrines, If 
they are trapped in the dense forest of false 
understandinss, I shall show them the right 
view. I shall lead them on the Bodhisattva 
path. All will attain Perfect Enlightenment 
SOOn. 

---Nguyện thứ mười: Ta nguyện đời sau, khi 
chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu 
tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội phải bị 
xiểng xích, đáng đập, hoặc bị giam giữ trong 
chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều 
tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi 
khổ, buôn râu, bức rức, hễ nghe đến danh 
hiệu ta thì nhờ sức oai thần phước đức của ta 
đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ 


ấy —The tenth vow pledges, in the future, 
after attainng Perfect Enliphtenment, those 
who are apprehended by the law, bound and 
punished, ¡in shackles and Jailed, or about to 
be put to death. They suffer endless distress 
and Insults. They are In sorrow and anguish 
physically and mentally. Upon hearing my 
name, by my merifs and powers, they shall be 
emancipated. 

---Nguyện thứ mười một: Ta nguyện đời sau, 
khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu 
tình nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì 
tìm miếng ăn phải tạo tác các nghiệp dữ, mà 
hễ nghe danh hiệu ta rồi chuyện niệm thọ trì 
thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon lạ 
ban bố cho thân họ được no đủ và sau ta mới 
đem pháp vị nhiệm mâu kiến lập cho họ cái 
cảnh giới an lạc hoàn toàn —The eleventh 
vow pledges, In the future, after afttaining 
Perfect Enliphtenement, those who are driven 
fo crimes because of hungry and thirst. Upon 
hearing my name and holding it with 
veneration, they shall be satisfied with the 
best of food and drink. They shal then taste 
the delight of the Dharma. They shall soon 
live a life of tranquility and comfort. 
---Nguyện thứ mười hai: Ta nguyện đời sau, 
khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu 
tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân 
bị muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh dãi dầu, 
ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu ta 
mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được 
như ý muốn: nào các thứ y phục tốt đẹp, nào 
tất cả các bảo vật trang nghiêm, nào tràng 
hoa, phấn sáp bát ngát mùi hơm và trống nhạc 
cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn 
thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn 
cả—The twelveth vow pledges, ¡n the future, 
after attainng Perfect Enliphtenment, those 
who are poor and exposed, tormented by the 
elements, mosquitoes and wasps. They suffer 
day and night. Upon hearing my name and 
holding it with veneration, they shall have the 
best of garments with ornaments, garlands and 


music bands. All their wishes shall be fully 
satisfied. 

_—-Này Văn Thù Sư Lợi, đó là mười hai lời 
nguyện nhiệm mầu của Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác phát 
ra trong khi tu hạnh đạo Bồ Tát. 

ManJusri, these are the twelve grand vows 
pledged by the Lokajyestha, BhaisaJjyaguru 
Vaidurya Prabhasa Tathagata,  Arhat, 
SamyakSambuddha, while practicing his 
Bodhisattva way. 

---Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, Đức Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai kia khi còn tu hành 
đạo Bồ Tát phát những lời nguyện rộng lớn và 
những công đức trang nghiêm ở cõi Ngài, dầu 
ta nói mãn một kiếp hay hơn một kiếp cũng 
không thể nào hết được. Nhưng ta có thể nói 
ngay rằng cõi Phật kia một bể thanh tịnh 
không có đàn bà, cũng không có đường dữ và 
cả đến tiếng khổ cũng không. 

Furthermore, Manjusrl, LokaJyestha 
BhaisaJyaguru Vaidurya Prabhasa Tathagata, 
while treading the Bodhisattva path, has nade 
such giant vows and grand adornmenI. I can 
go on talking for kalpas, the subject would still 
not be completed. In his Budha Land, It 1s 
eternally pure. There are no genders. There 
are no evil births or cries of sufferings. 

---Ở cõi ấy đất toàn bằng chất lưu ly, đường đi 
có dây bằng vàng giăng làm ranh giới, còn 
thành quách cung điện, mái hiên, cửa số cho 
đến các lớp lưới bao phủ cũng toàn bằng đồ 
thất bảo làm ra. Thật chẳng khác gì những 
công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực 
Lạc vậy. 

The ground 1s made of crystal and partitioned 
by ropes of gold. The castles, towers, palaces, 
halls, balconies, windows and nets are made 
of the 
magnificlent than the Western World of 
Ultimate Bliss. 

--Cõi Phật ấy có hai vị đại Bồ tát là Nhựt 
Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến 
Chiếu, chính là hai bực thượng thủ trong vô 


seven treasures. It ¡is no less 


lượng, vô số Bồ Tát và lại là những bậc sắp 
bổ xứ làm Phật. Hai vị nây đều giữ gìn kho 
báu chánh pháp của Phật Dược Sư Lưu Ly 


Quang Như Lai. 
In this world, there are two Bodhisattvas 
Mahasattvas. They are Suryaprabha 


Bodhisattva and Candraprabha Bodhisattva. 
They are the senior amongst the countless 
Bodhisattvas. They will be the next Buddhas. 
They both can oversee the riphteous treasures 
of Bhaisajyapuru Vaidurya Prabhasa 
Tathagata well. 

---Văn Thù Sư Lợi, vì thế những kẻ thiện nam 
tín nữ nào có lòng tin vững chắc thì nên 
nguyện sanh về thế giới của Ngài. 

Therefore, Manjusr, all pious male and 
female devotees should pledge to be born in 
this Buddha Land. 

---Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo ông Văn Thù 
Sư Lợi rằng: “Có những chúng sanh không 
biết điều lành dữ, cứ ôm lòng bỏn xẻn tham 
lam, không biết bố thí mà cũng không biết 
quả báo của sự bố thí là gì, ngu sĩ vô trí, thiếu 
hẳn đức tin, lại ham chứa chất của cải cho 
nhiều, đêm ngày bo bo gìn giữ, thấy ai đến 
xin, lòng đã không muốn, nhưng nếu cực 
chẳng đã phải đưa của ra thì đau đớn mến 
tiếc, dường như lắt thịt cho người vậy. 
Lokajyesha then further discoursed, 
“Manjusri, those who cannot tell right from 
wrong. They are greedy and stingy. They 
never learn to gIive or the merifs of øIving. 
They are ¡Ignoran and faithless They 
accumulate great wealth. They guard 1t with 
great zeal. They hate charity. When giving 1s 
unavoidable, it 1s as tearing off flesh. 

---Lại có vô lượng chúng hữu tình tham lẫn, 
chỉ lo tích trử của cải cho nhiều mà tự mình 
không đám ăn tiêu, còn nói chi đến sự đem 
của ấy thí cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ và những 
kẻ nghèo hèn đến xin. Những kẻ tham lẫn ấy 
khi chết bị đọa vào đường ngạ quỷ hay bàng 
sanh. 


These people are stingy even to themselves. 
How could you expect them to be generous to 
their parents, families, servants, workers, or 
beggars? Upon death, they will be born as 
hungry ghosfs or animals. 

---Mặc dù ở trong ác thú, nhưng nhờ đời trước, 
sống trong cõi nhơn gian đã từng nghe qua 
danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai mà nay lại còn nhớ niệm đến danh 
hiệu Ngài thì liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại 
làm người. Khi đã được làm người lại nhớ đến 
kiếp sống trong đường ngạ quỷ, súc sanh, biết 
sợ sự đau khổ nên không ưa đắm dục lạc mà 
còn muốn tự mình làm việc bế thí, khen ngợi 
người khác làm việc bố thí, không tham tiếc 
món gì và lần lần có thể đem cả đầu, mắt, 
tay, chơn hay máu thịt của thân phần mình mà 
bố thí cho những kẻ đến xin cũng được, huống 
chi của cải là những vật thừa. 

lt may happen that while as human, they 
heard of the name Bhaisajyaguru Vaidurya 
Prabhasa Tathagata. Even 1f they are ín an 
evil realm now, If they recall the Tathagata”s 
name, 1nstanfaneously, they vanish and are 
reborn as humans. They will remember their 
past lives. They will fear the pains of the evil 
realms. They will not indulge in earthy 
pleasures and love to help, admire generosIty 
and give without hesitation. Eventually, they 
will even gIve organs, limbs, lod, flesh in an 
act of charity, to say nothing of money and 
materIal possessions. 

--Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, trong chúng hữu 
tình nếu có những người nào thọ các giới của 
Phật để tu học mà lại phá giới hoặc có kẻ 
không phá giới mà lại phá phép tắc, hoặc có 
kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy 
hoại chánh kiến, hoặc có kẻ tuy không hủy 
hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đa văn nên 
không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh 
Phật nói, hoặc có kẻ tuy đa văn mà có thói 
Tăng Thượng mạn, do thói tăng thượng mạn 
ấy che lấp tâm tánh, cố chấp cho mình là 


phải, người khác là quấy, chê bai chánh pháp 
kết đẳng với ma. 

Furthermore, Manjusri, those who study from 
the Tathagata, but trespass against the 
precepts. Those who break no precepts, but 
trespass on minor rules. Those who break 
neither precepts nor minor rules, but have 
©ITO€OUS_ VIeWs. 
views, but neglect to study broadly, and are 
unable to understand the profound meaning 
taught by the Buddha. Those with a broad 
knowledge, but arrogant. 
Because of arrogance, they become boasfful 
and slipht others. They slander the correct 
teachinøs, and fall in the companies of Mara. 
---Những kể ngu si ấy tự mình đã làm theo tà 
kiến mà lại còn khiến cho vô số ức triệu 
chúng hữu tình cũng bị sa vào hố nguy hiểm. 
Những chúng hữu tình ấy bị lăn trôi trong các 
đường địa ngục, nga quỷ, bàng sanh không khi 
nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu 
của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì 
họ liền bỏ những hạnh dữ tu theo các pháp 
lành, khỏi bị đọa vào vòng ác thú nữa. 

Such persons” Ignorance not only errs 
themselves, but leads countless others Into 
pIfalls. They are to be trapped in hell, as 
animals or ghosfs for etermty. If they hear the 
name of BhaisaJyaguru Vaidurya Prabhasa 
Tathagata and abandon their wickedness, 
practice the riphteous deeds, they will not 
suffer any falls. 

--Giả sử có người không thể bỏ được những 
điều dữ để tu theo pháp lành mà phải bị đọa 
vào vòng ác thú thì cũng nhờ oai lực bổn 
nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như 
Lai khiến cho họ, khi tạm nghe được danh 
hiệu Ngài, liền từ nơi ác thú mạng chung, trở 
sanh vào cõi người, được tinh tấn tu hành 
trong sự hiểu biết chơn chánh khéo điều hòa 
tâm ý, bỏ trần tục xuất gia thọ trì và tu học 
theo giáo pháp của Như Lai, đã không hủy 
phạm lại thêm chánh kiến đa văn, hiểu rõ 
nghĩa lý sâu xa ha được thói tăng thượng mạn, 


Those without erroneous 


who  become 


không chê bai chánh pháp, không bè bạn với 
ma, dần dân tu hành theo hạnh Bồ Tát chóng 
được viên mãn. 

Even 1f they cannot reform and thus fall into 
the evil realms. By the power of this 
Tathagata's pledges, If they hear his name, 
even Just for a moment, after they pass away, 
they can be born as humans again. They will 
riphfteous They will 
diligently and curb ther lusts. They will 
renounce the domestic lie and choose the 
way of the monastic. They will study the 
teachings of the Tathagata without breaking 
any rules. They will have right views and 
broad knowledge. They will understand the 
profound teaching. They will be humble and 
slander no truth. They will never be In the 
arms of Mara. They wIll walk the Bodhisattva 
path and attain Perfect Enliphtenmernt. 

---Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, nếu chúng hữu 
tình có tánh tham lam tật đố, hay khen mình 
chê người thì sẽ bị đọa trong ba đường địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải chịu nhiều sự 
đau đớn khổ sở, trải qua không biết mấy 
nghìn năm mới hết. Khi đã mãn sự đau khổ 
kia, liền từ nơi đó mạng chung sanh lại cõi 
trần phải làm thân trâu, ngựa, lừa, lạc đà, 
thường bị người hành hạ, đánh đập và bị đói 
khát dày vò, lại phải đi đường xa chở nặng, 
cực nhọc muôn phần; còn như may đặng làm 
thân người thì lại bị sanh làm tôi tớ cho kẻ 
khác, mãi bị họ sai sử không khi nào được 
chút thong thả tự do. 

ManJusri, there are those who are stinsy and 
Jealous. They boast themselves and slander 
others. They are to fall into the thre evil 
Øreat pains. After 
incalculable milleniums, they wIll be born on 
earth as cows, horses, camels or donkeys. 
They wIll be tormented by constant weeping, 
hunger and thirst. They wIll carry great loads 
over long distances. If they are born as 
human, they would be poor and deprived. 


have VIeWS. WorkK 


realims and suffer 


They would be maids or servants and never be 
free. 

---Nếu những nhơn vất ấy, đời trước khi còn 
trong nhơn đạo đã từng nghe danh hiệu của 
Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì do 
cái nhơn lành ấy, ngày nay nhớ lại, chí tâm 
quy-y Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia bị mà 
thoát khỏi mọi sự khổ não, các căn thông lợi, 
trí huệ sáng suốt lại thêm đa văn, hằng cầu 
thắng pháp, thường gặp bạn lành, đời đời dứt 
hẳn lưới ma, đập nát vỏ thông minh, tát cạn 
sông phiển não, mà được giải thoát khỏi nạn 
sanh, lão, bịnh, tử và những nỗi đau khổ lo 
buồn. 

If while as humans, they have heard of the 
BhaisaJyagutu Vaidurya Prabhasa 
Tathagata. Because of this meritorious act, 
they recall and sincerely take refuge In the 
Tathagata. By this Buddha% 
power, all pains are relieved. They will have 
accute senses, øreat 
knowledge. They will love to learn. They will 
always be in the company of wise friends. 
They will break away from the grasp of Mara 
forever. They will have pierced the veil of 
Ipnorance. They will have dried up the river 
of distress. They are emancipated from all 
paIns of birth, aging, sickness, death, WOrries 
and mIsery. 

---Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, nếu chúng hữu 
tình có tánh ưa sự ngang trái chia ha, tranh 
đấu, kiện cáo lẫn nhau, làm não loạn cho 
mình và người, đem thân, khẩu, ý tạo thêm 
mãi những ác nghiệp, xoay qua trở lại, thường 
làm những việc không nhiêu ích để mưu hại 
lẫn nhau, hoặc cáo triệu những thần ở núi, 
rừng, cây, mã để hại người, hoặc giết chúng 
sanh lấy huyết thịt cúng tế quỷ Dạ xoa và quỷ 
La sát để cậy quỷ hại người, hoặc biên tên họ 
và làm hình tượng của người cừu oán rồi dùng 
phép chú thuật tà ác mà trù ẻocho chết, hoặc 
theo lối ếm đối và dùng những đồ độc, hoặc 
dùng chú pháp hại mạng người. 


name, 


miraculous 


wisdom and broad 


ManJusn, there are also those who are 
repugnant and belligerentf, cause great distress 
to themselves and others. By their actions, 
speech anf though(s, they pile up many 
negatve karmas. They constantly 
mutual harms. They pray to the spIris of 
mounfains, trees and tombs. They scarify the 
blood and flesh of the living as offerings to 
Yaksas and Rakshasas. They use sorcery and 
black magic to IinJure and kill others. 

---Nếu chúng hữu tình bị những tai nạn ấy mà 
nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai thì các thứ tà ác kia không thể 
hại được. Tất cả những kẻ ác tâm kia đều trở 
lại khởi lòng từ làm việc lợi ích an vui cho kẻ 
khác, không còn ý tổn não và tâm hiểm giận, 
hai bên hòa hảo với nhau. Và đối với vât thọ 
dụng của ai thì người ấy tự vui mừng biết đủ, 
không xâm lấn của nhau mà lại còn giúp đở 
lẫn nhau nữa. 

If they have heard the name, Bhaisajyaguru 
Vaidurya Prabhasa Tathagata, they wiIll be 
protected from all curses. They will develop a 
kind of loving feeling toward each other. They 
will wish to help and benefit other. They 
would have no hatred or Jjealous. They will 
live a líe of Joy. They will learn to be 
content, respect others property and be 
helpful to one another. 

---Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, nếu trong hàng tứ 
chúng: Tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di 
và những thiện nam tín nữ đều có thọ trì tám 
phần trai giới, hoặc trong mỗi năm, hoặc mỗi 
ba tháng, vâng giữ giới pháp làm nơi y chỉ tu 
học, rồi đem căn lành nầy nguyện sanh về 
chỗ Phật Vô Lượng thọ ở Thế Giới Cực Lạc 
Tây Phương đặng nghe chánh pháp. 
Furthermore, Manjusri, the four groups of 
devotees, Bhikshus, Bhikshums, Upasakas, 
Upasikas and all other faithful, who observe 
the eipht precepts retreat, for a year or three 
months. With this merit, they wish to be born 
1n the Western Paradise of Amitayus Buddha. 


Inflict 


Although they know the ripht teaching, but 
their faith 1s weak. 

---Nếu nghe được danh hiệu Đức Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai, thì khi mạng chung sẽ 
có tám vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ 
tát, Vô Tận Ý Bồ tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, 
Dược Vương Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát từ trên 
không trung đi đến đưa đường dẫn lối cho thì 
liền được vãng sanh trong những hoa báu đủ 
màu. 

If they have heard of the name, Bhaisajyaguru 
Vaidurya Prabhasa Tathagata, when the end 
comes, the eight Bodhisattvas Mahasattvas: 
ManJusrI Bodhisattva, 
Bodhisattva, Mahasthamaprapta Bodhisattva, 
Aksayamati  Bodhisattva, Candana 
Kusuma Bodhisattva, BhaIsaJya-rajI 
Bodhisattva, BhalIsajya Samudgata 
Bodhisattvva and Maitreya Bodhisattva, will 
come to show the way. Instantaneously, they 
will be born In the midst of colorful blossoms 


Avalokitesvara 


Ratna 


1n that world. 

---Hoặc nếu có kẻ, nhơn nguyện lực của Đức 
Dược Sư mà được thác sanh lên cõi trời và 
mặc dầu sanh lên cõi trời nhưng nhờ căn lành 
sẵn có ấy chưa hết thì không còn sanh lại 
những đường ác nữa. 

They also may be born in Heaven. Even as 
beings, therr 
exhausted. They will never fall In the evil 
realms. 

---Khi tuổi thọ ở cõi trời đã mãn, sanh lại 
trong cõi người thì hoặc làm đến bậc luân 
vương, thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ, oai 
đức tự tại, giáo hóa cho vô lượng trăm ngàn 
chúng hữu tình theo con đường nhập thiện, 
hoặc sanh vào dòng sát đế lợi, Bà la môn hay 
cư sĩ đại cô, của tiền dư dật, kho đụn tràn đây, 
tướng mạo đoan trang, quyến thuộc sum vầy, 
lại được thông minh trí huệ, dõnh mãnh oai 
hùng như người đại lực sĩ. Còn nếu có người 
phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết lòng 


celestial VIfU€S are not 


thọ trì danh hiệu ấy thì đời sau sẽ không làm 
thân gái nữa. 

After a lie in heaven and becoming human 
again. They wIll be kings who rule the world, 
with power and fame. They will establish 
countless Iindividuals in the ten virfIous ways. 
By these virtues, all wIl be born as 
Kshatriyas, Brhamins, lay disciples. They wIll 
have great wealth and properties, inspiring 
looks, happy families, great wisdom and the 
physique of a warrior. If a woman hears of the 
name, Bhaisajyagutu Vaidurya Prabhasa 
Tathagata, and sincerely cherishes the name, 
she will never be reborn as a female again. 
--Này Văn Thù Sư Lợi! Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai kia khi đã chứng được đạo Bồ 
Đề, do sức bổn nguyện mà Ngài quan sát biết 
chúng hữu tình gặp phải các thứ bịnh khổ như 
da vàng, gầy ốm, cảm nhiệt, thương hàn, hoặc 
trúng phải những thứ ếm đối , đồ độc, hoặc bị 
hoạnh tử, hoặc bị chết non. 

Moreover, Manjusrl, Perfect 
Enliphtenment, Bhaisajyaguru Vaidurya 
Prabhasa Tathagata, because of his vows to 
look upon all beinss, such as: In sickness and 
pam, from sfarvation, dehydration, fevers, 
fom curses, dyng young or 
unaturally. 

---Muốn những chứng bịnh đau khổ ấy được 
tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình 
được mãn nguyện, Đức Dược Sư liền nhập 
định, kêu là định “diệt trừ tất cả khổ não 
chúng sanh.” Khi Ngài nhập định, từ trong 
nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn. 
Bhaisajyaguru Vaidurya Prabhasa Tathagata 
pledges to end their sufferings. Therefore, he 
enters a samadhi. The samadhi ¡1s called 
“Relieving all sufferings.” In this samadhi, he 
shines with great radiance. 

---Trong luồng ánh sáng ấy Ngài nói chú Đại 
bi Đà La Ni: Nam-mô Bạt Già Phạt đế, bệ sát 
xá, lu lô tịch lưu ly, bát lặc bà, hát ra xà đả. 
Đát tha yết đa da, a ra hắc đế. Tam miệu tam 


since  his 


pOIsoning, 


bột đà da, đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát 
thệ, bệ sát xá, tam một yết đế tóa ha. 

In this bright lipht, he recites the following 
grand Dharani: Bhagavate 
Bhaisajyaguru Vaidurya Prabharajaya 
Thathagataya Arhate SamyakSambuddhaya 
Tadyaha Om Bhaishgajye Bhaishajya 
Samudsate Savha. 

---Lúc ấy trong luồng ánh sáng diễn chú này 
rồi, cả đại địa rúng động, phóng ra ánh đại 
quang minh làm cho tất cả chúng sanh dứt hết 
bịnh khổ, hưởng được an vui. 

When the great Dharani ¡is completed, the 
earth shakes and great light falls upon the 
world. Everyone is relieved of all suferings 
and great peace 1s restored. 

--Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thấy những 
người nào đang mắc bịnh khổ thì phải tắm gội 
cho sạch sẽ và vì họ nhứt tâm tụng chú nầy 
108 biến, chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc 
uống hay trong nước không vi trùng mà cho 
họ uống thì những bịnh khổ ấy đều tiêu diệt. 
ManJusri, IÝ a man or woman Is in misery, you 
should help in the following way. FIrst cleanse 
yourself thoughtfully with 

Food, medicine or clean water, sincerely 
recltte this Dharani for hundred and eight 
times. Then give to the person for ingestion. 
AlI đisease and suffering will be eradicated. 
---Nếu có ai mong cầu việc gì mà chí tâm 
tụng niệm chú nầy thì đều được như ý muốn: 
đã không bịnh lại thêm sống lâu, sau khi 
mạng chung được sanh về thế giới Tịnh Lưu 
Ly, không còn thối chuyển đến đạo quả Bồ 
Đề. 

For any wish, they should recite the dharani 
accordingly. They also wIll enJoy good health 
and long life. After death, they will be born in 
hs Pure Land. They will achieve non- 
regression until Supreme Enlightenmerit. 
---Vậy nên, Văn Thù Sư Lợi, nếu có người hết 
lòng ân cần tôn trọng, cung kính cúng dường 
Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì phải 
thường trì tụng chú nầy đừng lãng quên. 


Namo 


Therefore, Manjusi, any devotees of 
BhaisaJyaguru Vaidurya Prabhasa Tathagata, 
should memor1ze and reci(e this DharanI. 
---Lại nữa, nếu có những kẻ tịnh tín nam nữ 
nào được nghe rồi tụng trì danh hiệu Đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ưng Chánh 
Đẳng giác, mỗi sớm mai, súc miệng, đánh 
răng tắm gội sạch sẽ, xong lại thắp hương, rải 
dầu thơm, các món kỹ nhạc để cúng dường 
hình tượng; còn đối với kinh điển này thì tự 
mình hay dạy người khác chép ra, rồi giữ một 
lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý; đối với vị 
pháp sư giảng nói kinh pháp thì phải nên cúng 
dường tất cả những vật cần dùng đừng để 
thiếu thốn. Hễ hết lòng như vậy thì nhờ chư 
Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong 
cầu cho đến chứng đặng đạo quả Bồ Đề. 
Furthermore, any pIous man or woman who 
hears the name Bhaisajyaguru Vaidurya 
Prabhasa Tathagata, Arhat, 
SamyakSambuddha, should venerate him In 
the following ways. Each morning, after 
brushing teeth and cleansing the body, they 
should make offerings of Incenses, flowers, 
ointments, and sing praises to the image of 
Buddha. They should copy and teach this 
sutra. They should copy and teach this sutra. 
They should study, follow, and understand 1ts 
profound meaning. They should  make 
offerings to the guru, providing for his need to 
Satisfaction. In this way, they will be protected 
by all Buddhas. All ther wishes will be 
fulfilled unuil the Supreme Enlightenment. 
---Lúc bấy giờ Văn Thù Sư Lợi bạch Phật 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, tôi thể qua thời kỳ 
tượng pháp sẽ dùng đủ chước phương tiện 
khiến cho những thiện nam tín nữ có lòng tin 
trong sạch đưỡc nghe danh hiệu của Đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cả đến trong 
giấc ngủ của họ tôi cũng dùng danh hiệu của 
đức Phật nầy, thức tỉnh nơi tai cho họ rõ biết. 
At this point, disciple Manjusri pledged to 
Buddha, “LokaJyestha, I will apply all my 
skils in the middle period of the Dharma to 


enable everyone to know the name of 
BhaisaJyaguru Vaidurya Prabhasa Tathagata. 
Even In therr sleep, I will repeat the Buddhaˆs 
name to them. 

---Bạch Đức Thế Tôn, nếu ai thọ trì đọc tụng 
kinh nầy, hoặc đem giảng nói, bày tổ cho 
người khác, hoặc tự mình hay dạy người biên 
chép kinh nầy, hết lòng cung kính tôn trọng, 
dùng những bông thơm, dầu thơm, các thứ 
hương đốt, tràng hoa, anh lạc, phướn lọng 
cùng âm nhạc hát múa mà cúng dường hoặc 
dùng hàng ngũ sắc làm đấy đựng kinh này, rồi 
quét đọn một nơi sạch sẽ, thiết lập một tòa 
cao mà để lên, thì lúc ấy có bốn vị thiên 
vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm 
ngàn thiên chúng ở các cõi trời khác đều đến 
đó mà cúng dường và thủ hộ. 

LokaJyestha, anyone who recites and accepfs 
this Sutra, teaches it to others, transcribes or 
publishes, pays homage to 1t with a varlety of 
flowers, ointments, perfumes, garlands, øems, 
canopIes and music. He should put the Sutra In 
a five color bag. He should display the Sutra 
1n a clean and prominent place. The four great 
guardina kingss with ther warrlors and 
countless celestial beings will descend to 
make offerings and guard the place. 

---Bạch Đức Thế Tôn, nếu kinh nầy lưu hành 
đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được 
danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai thì nhờ công đức bổn nguyện của 
Ngài mà chỗ ấy không bị nạn hoạnh tử, cũng 
không bị những ác quỷ, ác thần đoạt lấy tinh 
khí, và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa, cũng được 
hoàn lại, thân tâm yên ổn khỏe mạnh như 
thường. 

Lokajyestha, wherever this Sutra 1s preached 
and wherever there are faithful. By the power 
of Lokajyestha Bhaisajyaguru Vaidurya 
Prabhasa Tathagata's pledge his name, there 
will be no untimely death. No evil spirits or 
demons will dare to put on a spell. Even If 
they do, they will be exorcized, comfort will 
be restored in both body and mind. 


---Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: “Phải, phải, thiệt 
đúng như lời ngươi nói. Nầy Văn Thù Sư Lợi! 
Nếu có những người tịnh tín thiện nam tín nữ 
nào muốn cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai thì trước phải tạo lập hình 
tượng Ngài, đem để trên tòa cao chưng dọn 
sạch sẽ các thứ rồi rải bông, đốt các thứ 
hương, dùng các thứ tràng phan trang nghiêm 
chỗ thờ ấy. 

Buddha expounded to Manjusri, “Indeeds! 
Indeed! Just as you say Manjusri! Those who 
wish to make offerings to Lokajyestha 
BhaisaJyaguru Vaidurya Prabhasa Tathagata, 
they should build a statue 1n his Iimage. They 
should build a clean altar, 

flowers, Incense and canopIes.” 
Trong bẩy ngày bảy đêm, phải thọ tám phần 
trai giới, ăn đổ thanh trai, tắm gội và y phục 
chỉnh tể, giữ lòng thanh tịnh, không giận dữ, 
không sát hại, đối với tất cả các loài hữu tình 
phải khởi tâm bình đẳng, đủ cả tâm từ, bi, hý, 
xả làm cho họ được lợi ích an vui, đánh nhạc 
ca hát ngợi khen và do phía hữu đi nhiễu 
quanh tượng Phật, lại phải nghĩ nhớ công đức 
bổn nguyện và đọc tụng kinh nầy, suy nghiệm 
nghĩa lý mà diễn nói khai thị cho người khác 
biết. Làm như vậy thì mong cầu việc chỉ cũng 
đều được toại ý, như cầu sống lâu, được sống 
lâu, cầu giàu sang, được giàu sang, cầu quan 
vị, được quan vị, cầu sanh con trai con gái, thì 
sanh được con trai, con gái. 

“For seven days and niphts, they should 
observe the eipht precep(ts. They should 
consume only wholesome food. Bath and put 
on new clothes. They should bear minds of no 
defilements or hatred. Upon all beings, pledge 
to be benevolent with kindness, compassion, 
delipht, generosity and fairness. They should 
praise the Sutra with songs and music. They 
should circumbulate the sfatue to the right. 
They should be mindful of the merits of this 
Tathagata's pledges. They should recite this 
Sutra. They should reflect upon 1ts meaning 
and preach 1t to other. In this way, all wIshes 


adorned with 


would be fulfilled: 
logevity wIll have longevifty, great wealth will 
have great wealth, secure jobs will have 
secured Jobs, offspring will have boys and 
girls. 

---Lại có người nào trong giấc ngủ thấy những 
điểm chiêm bao dữ, còn khi thức thấy những 
ác tướng như chim đến đậu nơi vườn nhà, 
hoặc chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị mà người 
ấy dùng những của báu cúng dường Đức Dược 
Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì những ác mộng, 
ác tướng và những điềm xấu ấy thảy đều ẩn 
hết, không còn phải lo sợ gì nữa. 

When one has nightmares of horrifying 
1mages, such as, flocks of vultures, or demons. 
If one gIves a variety of valuables, reverently 
offering them to LokaJyestha, Bhaisajyaguru 
Vaidurya Prabhasa Tathagata, all nightmares 
and omens wIll end. Ño harm will come. 
---Nếu gặp nguy hiểm như nạn nước, lửa, 
sươm, đao, thuốc độc và các cầm thú dữ gây 
sự sợ hãi như: voi, sư tử, cọp, sói, gấu, rắn 
độc, bò cạp, rít, sên, lần muỗi, mà hết lòng 
nhớ niệm và cung kính cúng dường Đức Phật 
Dược Sư thì được thoát khỏi những sự sợ hãi 
ấy; hoặc nếu bị nước khác xâm lăng, nhiễu 
hại, trộm cướp rối loạn mà nhớ niệm và cung 
kính Đức Phật Dược Sư thì cũng được thoát 
khỏi những nạn ấy. 

When one ¡is endangered by floods, fires, 
Wweapons, poisons, dangers, elephants, lions, 
tipers, wolves, bears, snakes, scorpIons, 
millipedes, and mosquttoes. They should 
sincerely pray and make offerings to this 
Buddha. All dangers will vanish and one will 
be liberated. When a country 1s being Iinvaded, 
or riof(s Of bandis, sincerely pray to this 
Tathagata, one will be protected. 

---Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiện nam 
tín nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến 
ngày chết, không thờ những vị trời nào, chỉ 
một lòng nương theo Phật, Pháp, Tăng, thọ trì 
giới cấm, hoặc 5 giới, 10 giới, Bồ Tát 10 giới 
trọng, 48 giới khinh, Tỳ kheo 250 giới, Tỳ 


those who wish for 


kheo ni 348 giới, nếu có ai hủy phạm những 
giới pháp đã thọ trì sợ đọa vào ác thú, hễ 
chuyên niệm và cung kính cúng dường Đức 
Phật Dược Sư thì quyết định không thọ sanh 
trong ba đường ác. 

Furthermore, ManJusri! Those who pledge no 
legend to any God, and take refuge In the 
Buddha, Dharma, and Sangha. They observe 
the five or ten precepts, I0 major and 48 
minor precepts for Bodhisattvas, Bhikshus two 
hundred fifty or Bhikshunis 348 precepts. lf 
they have Infractions and worry from falling 
and suffering, chant this Buddha”s name and 
venerably make offerings, they will not suffer 
the fall. 

---Lại nếu có người phụ nữ nào đương lúc 
sanh sản phải chịu sự cực khổ đau đớn mà 
xưng danh hiệu, lễ bái và hết lòng cung kính 
cúng dường Đức Phật Dược Sư thì khỏi những 
sự đau khổ ấy mà sanh con ra cũng được 
vuông tròn, tướng mạo đoan trang, lợi căn 
thông minh, an ổn ít bịnh hoạn, ai thấy cũng 
vui mừng và không bị quỷ cướp đoạt tinh khí. 
When a woman suffers from great labor pains, 
If she whole-heartedly praise and makes 
offerings to this Tathagata, all pain wIll be 
relieved. A healthy chid wIll be born with 
great looks, wise and strong. One adored by 
everybody. No demons can rob him of his 
vitality. 

---Lúc ấy Đức Thế Tôn cũng bảo ông A-Nan 
rằng: “Theo như ta đã xưng dương những công 
đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 
đó là công hạnh rất sâu xa của chư Phật, khó 
hiểu thấu được, vậy ngươi có tin chăng? 

The Budha the discoursed to Ananda, “ I have 
praised the Lokajyestha 
BhaisaJyaguru Vaidurya Prabhasa Tathagata, 
and the profound deeds of the Buddhas. lt 1s 
very hard to comprehend. Do you believe in 
my teachings? 

---Ông A-Nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế 
Tôn! Đối với khế kinh của Như Lai nói không 
bao giờ tôi sanh tâm nghi hoặc. Tại sao ? Vì 


the virtues of 


những nghiệp thân, khẩu, ý của Đức Như Lai 
đều thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, mặt trời 
mặt trăng có thể rơi xuống, núi Tu Di có thể 
lay động, nhưng những lời của chư Phật nói ra 
không bao giờ sai được. 

Ananda replied, “Venerable Lokajyestha. I 
have total faith in all your teachings. Why? AII 
Tathagata's deeds, words and thoughts are 
truthful. LokaJyestha, the sun and moon may 
fall, mount Sumeru may shatter, the Buddhaˆs 
words are unshakable. 

Bạch Thế Tôn, nếu có những chúng sanh nào 
tín căn không đầy đủ, nghe nói đến những 
công hạnh sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng: 
Lầm sao chỉ niệm danh hiệu của một Đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được 
nhiều công đức thắng lợi ngần ấy, vì sự không 
tin đó, trở sanh lòng hủy báng nên họ phải 
mất nhiều điều lợi ích, mãi ở trong cảnh đêm 
đài tăm tối và lại còn bị đọa lạc trong các 
đường ác thú, lưu chuyển không cùng. 
Lokajyestha. Those without faith, upon 
hearing these profound deeds of the Buddhas, 
they may say the following. How can by 
chantng a sinple name of Bhaisajyaguru 
vaidurya Prabhasa Tathagata, one can get 
such excelletn merits? If they disbelieve and 
slander the teaching, they will miss a great 
benefit and suffer in the evil realms for a long 
time. 

---Phật lại bảo ông A-Nan: “Những chúng hữu 
tình ấy nếu nghe danh hiệu Đức Dược Sư Lưu 
Ly Quang Như Lai, chí tâm thọ trì, không sanh 
lòng nghi hoặc mà đọa vào ác thú thì thật vô 
lý vậy. 

The Buddha said to Ananda, “Anyone who 
hears the name of Lokajyestha Bhaisajyaguru 
Vaiduryya Prabhasa Tathagata, sincerely 
accept(s without doubt(s, they will not fall into 
the evil realms. 

---Nây A-Nan, đó là công hạnh rất sâu nhiệm 
của chư Phật, khó tin, khó hiểu mà nay ngươi 
lãnh thọ thì biết rằng đó là nhờ oai lực của 
Như Lai vậy. 


Ananda, these profound deeds of the Buddhas 
are very hard to conceive! Your faith In this 
teaching 1s all by the power of Tathagata. 
---Nầy A-Nan, tất cả các hàng Thinh Văn, 
Duyên Giác và các bậc Bồ tát chưa lên đến 
bậc sơ địa đều không thể. tin hiểu đúng như 
thật, chỉ trừ những bậc “nhứt sanh bổ xứ Bồ 
Tát” mới tin hiểu được mà thôi. 

Ananda, all Sramanas and Pratyeka-Buddhas, 
Bodhisattvas below the tenth stages, cannot 
conceive the entirely. The exception 1s the 
Bodhisattva who will achieve Buddhahood In 
the next rebirth. 

---Nây A-Nan, thân người khó được, nhưng 
hết lòng tin kính tôn trọng ngôi Tam bảo còn 
khó hơn, huống chi nghe được danh hiệu của 
Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn 
khó hơn nữa. 

Ananda, the human form 1s precilous. Ït( 1s 
more precious to have faith and venerate the 
Three Jewels. Ít is even more precious to hear 
the name of BhaisaJyaguru Vaidurya Prabhasa 
Tathagata. 

--Nầy A-Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai tu không biết bao nhiêu hạnh Bồ Tát, 
dùng không biết bao nhiêu phương tiện khéo 
léo, phát không biết bao nhiêu nguyện rộng 
lớn, nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một 
kiếp thì số có thể mau hết, chớ những hạnh 
nguyện và những phương tiện khéo léo của 
Đức Phật kia không khi nào nói cho hết được. 
Ananda, Bhaisajyaguru Vaidurya Prabhasa 
Tathagata, has countless Bodhisattva deeds, 
countless skillful means, and countless noble 
pledges. I can explain them for kalpas after 
kalpas, time may end, but this Buddha”s deeds 
and pledges, skillful means, would still not be 
fully explained. 

---Lúc bấy giờ chúng hội có một vị đại Bồ tát 
tên là Cứu Thoát liền từ chỗ ngôi đứng dậy, 
vén y để bày vai bên hữu, gối bên mặt quì sát 
đất cúi mình chấp tay bạch Phật rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn, đến thời kỳ tượng pháp có 
những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn khốn 


khổ, tật bịnh luôn luôn, thân hình gầy ốm, ăn 
uống không được, môi cổ khô rang, mắt thấy 
đen tối, tướng chết hiện ra, cha mẹ, bà con, bè 
bạn quen biết vây quanh khóc lóc. 

At this time, a_ Bodhisattva 
Mahasattva in the assembly who was named 
Savior. He rose from his seat, beared a 
shoulder, and knelt down on his knee. He 
bowed, held his palms together and asked the 
Buddha, “Venerable Lokajyestha, in the 
middle period of the Dharma, there are those 
plagued by misfortune. They become weak 
and thin from long Illnesses. They cannot 
drink nor eat. They have dry throats and lips. 
They are ¡in the shadow of death. Therr 
parents, family, friends all gather around and 
Wweep. 

---Thân người bịnh vẫn còn nằm đó mà thấy 
sứ giả đến dẫn thần thức đem lại trước mặt 
vua Diêm Ma pháp vương, rồi liền khi ấy vị 
“sứ giả” đem số ghi tội phước của người đó 
dâng lên vua Diêm Ma. 

Laying helpless in bed, he sees a messenger 
leading his spirit to judge Yama. A report of 
his good and evil deeds are presented before 
the judge. Judge Yama then questions the 
spirit. According to his deeds then gives out 
rewards. 

---Lúc ấy vua phán hỏi rồi kê tính những tội 
phước của người kia đã làm mà xử đoán. Nếu 
trong lúc đó, những bà con quen biết, vì người 
bịnh ấy, quy-y với Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai và thỉnh chúng tăng đọc tụng 
kinh nầy, đốt đèn bẩy từng, treo thần phang 
tục mạng năm sắc thì hoặc liền trong lúc ấy, 
hoặc trải qua bẩy ngày, hai mươi mốt ngày, ba 
mươi lăm ngày, bốn mươi chín ngày, thần thức 
người kia được trở lại như vừa tỉnh giấc chiêm 
bao, tự mình nhớ biết những nghiệp lành, 
nghiệp dữ và sự quả báo đã thọ. 

If at this time, his friends and family take 
refuse on his behalf ¡in Lokajyestha 
BhaisaJyaguru Vaidurya Prabhasa Tathagata, 
1 they request the sangha to recite this Sutra, 


there  was 


1f they lipht seven lamps with a five color 
banners of prolonging life, consclousness wIll 
be returned to him. Like in a dream, for seven 
days, twenty-one, thirty-five, or forty-nine 
days, the consciousness returns and one 1s like 
awakened from a dream, he will remember 
the reward of good and bad deeds. 

---Bởi chính đã thấy rõ nghiệp báo như vậy, 
nên dầu có gặp phải những tai nạn nguy hiểm 
đến tánh mạng cũng không dám tạo những 
nghiệp ác nữa. Vậy nên những tịnh tính thiện 
nam tín nữ đều phải một lòng thọ trì danh 
hiệu và tùy sức mình cung kính cúng dường 
Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. 

For he, himself, is the witness to the law of 
karma. From then on, even for the sake of 
survival, he will not commit an evil deed. A 
plous male or female devotee should always 
be mindful of the name of Bhaisajyaguru 
Vaidurya Prabhasa Tathagata. They should 
pay homage and make offerings according to 
one”s abilIty. 

---Lúc bấy giờ ông A-Nan hỏi Cứu Thoát Bồ 
tát rằng: “Nầy thiện nam tử, nên cung kính 
cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như 
Lai như thế nào? Còn đèn và phang tục mạng 
phải làm cách sao? 

Ananda then asked the Bodhisattva Savior, 
“Plous man, how should we pay homage and 
make offerings to Lokajyestha Bhaisajyaguru 
Prabhasa Tathagata? This banner and lantern 
of prolonging life, how should they be put 
together? 

---Cứu Thoát Bồ tát nói: “Thưa Đại Đức, nếu 
có người bịnh nào, muốn khỏi bịnh khổ thì 
quyến thuộc họ phải thọ trì tám phần trai giới 
trong bảy ngày bảy đêm, tùy theo sức mình 
sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng khác 
cúng dường chư Tăng ngày đêm sáu thời, Đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đọc tụng 
kinh nầy bốn mươi chín biến và thấp bốn 
mươi chín ngọn đèn. 
Bodhisatva Savior replied, 
Patlent who wish to be delivered from pain 


“Venerable! 


and sickness should observe the eight precepts 
for seven days and niphts. According to 
ability, make offerings of food and other 
necessites to the Sangha. He should make 
offerings and pay homage to LokaJyestha, 
BhaisaJyaguru Vaidurya Prabhasa Tathagata. 
He should recite this sutra forty-nine times, 
and light 49 lanterns. 

---Lại tạo bảy hình tượng để bẩy ngọn đèn, 
mỗi ngọn lớn như bánh xe, đốt luôn trong bốn 
mươi chín ngày đêm đừng cho tắt; còn cái 
thần quang thì làm bằng hàng ngũ sắc bề dài 
49 gang tay và phải phóng sanh 49 loài vật thì 
người bịnh ấy qua khỏi cơn ách nạn, không 
còn bị hoạnh tử và bị các loài quỷ nhiểu hại. 
He should place seven lanterns In front of the 
seven Images of this Tathagata. The lamps 
should be as big as cartwheels. For the 
duration of forty-nine days, the flame must be 
burning unceasingly. He should hang a five 
colored banner of forty-nine span long. He 
should set free a varlety of animals, 
numbering forty-nine. In this way, he will 
overcome his calamities, and be saved from 
misfortunes and demons. 

---Lại nữa, A-Nan nếu trong giòng sát đế ly 
có những vị quốc vương đã làm lễ quán đảnh 
mà gặp lúc có nạn, nhân dân bị bịnh dịch, bị 
nước khác xâm lăng, bị nội loạn, hay bị nạn 
tỉnh tú biến ra nhiều điểm quái dị nạn nhựt 
thực, nguyệt thực, mưa gió trái mùa, hay bị 
nạn quá thời tiết không mưa, thì lúc ấy các vị 
quốc vương kia phải đem lòng từ bi thương xót 
tất cả chúng hữu tình, ân xá cho tội nhơn bị 
giam cầm. 

Furthermore, Ananda, If a Kshatriya, or 
emperor, 1n time of upheaval, may 1t be 
epidemic, rebellion, 
phenomenon, eclipse, flood or drought. The 
kshatriya or emperor should be compassionate 
to all beings, and pardon those ïn jail. 

---Rồi y theo phép cúng dường đã nói trước 
mà cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai thì do căn lành nầy và nhờ sức bổn 


1nvasion, Ominous 


nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như 
Lai khiến trong nước liền được an ổn, mưa 
hòa gió thuận, lúa thóc được mùa, tất cả 
chúng hữu tình đều vui vẻ, không bịnh hoạn, 
không có Dạ Xoa bạo ác, não hại lê dân. Tất 
cả các tướng ấy đều ẩn mất và các vị quốc 
vương kia được sống lâu sức mạnh, không 
bịnh hoạn, mọi việc đều thêm lợi ích. 

He should make offerings to Bhaisajyaguru 
Vaidurya Prabhasa Tathagafa, as mentioned 
above. 

With this merit and by the pledge of the 
Tathagata, peace will be restored to the 
kingdom. The weather and harvest will also 
be restored to normalcy. All the citizens will 
be healthy and happy. There will be no evil 
spirits or demons that can endanger the 
citzens. This Kshatriya or emperor will have 
good health and longevity. 

---Nây A-Nan, nếu các hoàng hậu, hoàng phi, 
công chúa, thái tử, vương tử, đại thần phụ 
tướng, thể nữ trong cung, bá quan và thứ dân 
mà bị bịnh khổ cùng những ách nạn khác thì 
cũng nên tạo lập thần phang năm sắc, chong 
đèn sáng luôn, phóng sanh các loài vật, rải 
hoa đủ sắc, đốt các thứ danh hương để cúng 
dường Đức Phật Dược Sư, sẽ được lành bịnh 
và thoát khỏi các tai nạn. 

Ananda, If the queen, crown prince, princes, 
Drincesses ministers, court councils, maids, 
bureaucrats, or cifizens fall Into sickness or 
misfortune, they should hang the five colored 
magic baner, and light th illuminating latern. 
They should set free animals. They should 
make offerings of a variety of flowers and 
Incense. By these deeds, all sicknesses will 
heal, and misfortunes wiïll be avoided. 

---Lúc ấy ông A-Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát 
rằng: “Thiện nam tử, tại sao cái mạng đã hết 
mà còn sống thêm được?” 

Ananda then asked the Bodhisattva Savior: 
“Pious man, how can a life that 1s terminated 
be prolonged?” 


---Cứu Thoát Bồ tát nói: “Bạch Đại Đức, Đại 
Đức há không nghe Như Lai nói có chín thứ 
hoạnh tử hay sao? Vậy nên ta khuyên người 
làm phang và đèn tục mạng, tu các phước đức 
và nhờ có tu các phước đức ấy nên suốt đời 
không bị khổ sở hoạn nạn.” 
The Bodhisattva Savior replied, “Venerable, 
have you not heard of the nine untimely 
deaths? I exhort others to hang the liíe 
prolonging banner and lanterns, cultivate 
merifs and virtue. Because of these pIous 
deeds, one dies of natural causes without 
suffering.” 
--Ông A-Nan hỏi: “Chín thứ hoạnh tử là 
những thứ chi?” 
Ananda asked, “What are the nine untimely 
deaths?” 
---Cứu Thoát Bồ Tát trả lờ —The Bodhisattva 
Savior replied: 
I1) Một là nếu có chúng hữu tình nào bị 
bịnh tuy nhẹ, nhưng không thầy, không 
thuốc, nên bịnh không đáng chết mà lại 
chết ngang. Lại đang lúc bịnh mà tin theo 
những thuyết họa phước vu vơ của bọn tà 
ma ngoại đạo, yêu nghiệt trong đời, sanh 
lòng rúng sợ không còn tự chủ đối với sự 
chân chánh, đi bói khoa để tìm hỏi mối 
họa rồi giết hại loài vật để tấu với thần 
linh, vái van cùng vọng lượng để cầu xin 
ban phước, mong được sống lâu, nhưng 
rốt cuộc không thể nào được. Bởi si mê 
lầm lạc, tin theo tà kiến điên đảo nên bị 
hoạnh tử, đọa vào địa ngục đời đời không 
ra khỏi —The first untimely death: There 
are those who may have a mild ailment, 
but cannot get treatment or øet a wrong 
diagnosis. They die even when they are 
not supposed to. There are those who 
believe In sorcery, magic and fortune 
telling. Frightened and worrying, they 
seek oracles. They scarify the living as 
offerings to devas and spirits. They pray 
for fortune and longevity. Ít 1s impossible. 
This Ignorance and cerratc behavior 


causes untimely death. They fall into hell 
with no way out. 
2) Hai là bị phép vua tru lục: The 
second untimely 1s executed by the law. 
3) Ba là sa đắm sự chơi bời, săn bắn, 
đam mê tửu sắc, buông lung vô độ, bị loài 
quỷ đoạt mất tinh khí: The third untimely 
death indulges 1n the 
pleasure of hunting , in women and drink, 
without discipline and limít. Thelr 
vitalitiesare sucked out by spIItS. 
4) Bốn là bị chết thiêu: The fourth 
untimely death 1s from burning. 
5) Năm là bị chết đấm: The fifth 
untimely death 1s by drowning. 
6) Sáu là bị các thú dữ ăn thịt: The sixth 
untimely death ¡1s being killed by wild 
beast. 
7) Bảy là bị sa từ trên núi cao xuống: 
The seventh untimely death 1s fallen off a 
clIFF. 
§) Tám là bị chết vì thuốc độc, ếm đối, 
rủa nộp, trù ẻo và bị quỷ tử thi làm hại: 
The cighth untimely death 1s being 
poisoned, cursed or bewitched. 
9) Chín là đói khát khốn khổ mà chết: 
The ninth untimely death 1s from hunger 
and thirst. 
---Đó là chín thứ hoạnh tử của Như Lai nói. 
Còn những thứ hoạnh tử khác nhiều vô lượng 
không thể nói hết được. 
These are the nine untimely deaths discoursed 
by the Tathagata. There are many more fypes. 
It will take a long time to explain. 
---Lại nữa, A-Nan, vua Diêm Ma kia là chủ 
lãnh ghi chép sổ bộ, tên tuổi tội phước trong 
thế gian. Nếu có chúng hữu tình nào ăn ở bất 
hiếu, ngũ nghịch, hủy nhục ngôi Tam bảo, phá 
hoại phép vua tôi, hủy phạm điều cấm giới thì 
vua Diêm Ma pháp vương tùy tội nặng nhẹ 
mà hành phạt. Vì thế ta khuyên chúng hữu 
tình nên thắp đèn làm phang, phóng sanh, tu 
phước khiến khỏi được các khổ ách, khỏi gặp 
những tai nạn. 


IsÃ when one 


Moreover, Ananda, Yama has records of all 
beings. Those who have committed the five 
deadly malgn the Three Jewels, 
breakimng laws and moraliies, Yama will 


SinS, 


award punishment accordingly. Therefore, Ï 
advise everyone to light the lanterns and hang 
the banner. They should set free animals and 
accumulate merits. Then, they can avoid 
calamities and misfortune.” 

---Lúc bấy giờ trong hàng đại chúng có mười 
hai vị Dược Xoa đại tướng đều ngồi trong hội 
như—lIn the congregation, there are twelve 
Yaksha generals, they are : 


l) Cung t la Đại tướng: General 
Kumbhirra. 

2) Phạt chiếc la đại tướng: General 
Vajra. 

3) Mê-Súy-La đại tướng: General 
Mihrra. 

4) An-Để-iLa đại tướng General 
Andrra. 


5)_ ÁtNể La đại tướng: General Majira. 


6) San-Để-La đại tướng: General 
Shandrra. 

7) Nhơn Đạt La đại tướng: General 
Indra. 


8) Ba Di La đại tướng: General Pajra. 
9 Ma Hổ La đại tướng: General 


Makuram. 

10) Chơn Đạt La đại tướng: General 
Sindura. 

11) Chiêu Đỗ La đại tướng: General 
Catura. 

12) Tỳ Yết La đại tướng: General 
Vikarala. 


---Mười hai vị đại tướng nầy mỗi vị đều có 
bẩy ngàn Dược Xoa làm quyến thuộc đồng 
cất tiếng bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế 
Tôn, hôm nay chúng tôi nhờ oai lực của Phật 
mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ sệt 
trong các đường ác thú nữa. Chúng tôi cùng 
nhau, đồng một lòng trọn đời quy-y Phật, 
Pháp, Tăng, thể sẽ gánh vác cho chúng hữu 


tình, làm việc nghĩa lợi đưa đến sự nhiêu ích 
an vui. Tùy nơi nào hoặc làng xóm, thành, 
nước, hoặc trong rừng cây vắng vẻ, nếu có 
kinh nầy lưu bố đến hay có người thọ trì danh 
hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và 
cung kính cúng dường Ngài, thì chúng tôi 
cùng quyến thuộc đồng hộ vệ người ấy thoát 
khỏi tất cả ách nạn và khiến họ mong cầu 
việc chỉ cũng đều được thỏa mãn. Nếu có ai 
bị bịnh hoạn khổ ách, muốn cầu cho khỏi thì 
cũng nên đọc tụng kinh nây và lấy chỉ ngũ sác 
gút danh tự chúng tôi, khi đã được như lòng 
mong cầu thì mời mở gút ra. 

Each of the twelve Yaksha General has an 
army of thousand Yakshas. “The 
unanmously pledged to the Buddha. 
“LokaJyestha, by the Buddha”s power, we hae 
learnd of the name Lokajyestha 
BhaisaJyaguru vaidurya Prabhasa Tathagata, 
we have no more fear or evil rebirth. We all 
sincerely take refuge ¡In the Buddha, the 
Dharma and the Sangha for the rest of our 
natural lives We wil serve all beings, 
promote their benefit and comfort. Any town 
or villape, country or forest, wherever this 
Sutra 1s preached, and wherever the name 
Bhaisajyaguru Vaidurya Prabhasa Tathagata 
1S venerated, we and our army will protect the 
faithful and rescue them from calamity. All 
ther wishes will be fulfilled. Those ¡In 
sickness and danger should recite this sutra. 
They should take a five colored skein, and tie 
1t Into knofs to form our names. They can untie 
the knots when the wishes are fulfilled. 

---Lúc ấy Đức Phật Thích Ca khen các vị 
Dược Xoa đại tướng rằng: “Hay thay! Hay 
thay! Đại Dược Xoa tướng, các ngươi nghĩ 
muốn báo đáp ân đức của Phật Dược Sư Lưu 
Ly Quang Như Lai nên mới phát nguyện làm 
những việc lợi ích an vui cho tất cả chúng hữu 
tình như vậy.”Lokajyestha praised the Yaksha 
Generals, Yakshas 
generals, you are mindful of repaying the 
benevolence of Lokajyestha Bhaisajyaguru 


Seven 


“Excellent! Excellent! 


Vaidurya Prabhasa Tathagata. You should 
always work to benefit and comfort all the 
living. 

---A Nan lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế 
Tôn! Pháp môn nây gọi tên là gì? Và chúng 
tôi phải phụng trì bằng cách nào? 

Ananda then asked the Buddha, “LokaJyestha, 
how should we name this teaching? How 
should we be mindful of 1t?” 

---Phật bảo A-Nan: “Pháp môn nầy gọi là 
Thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn 
Nguyện Công Đức, cũng gọi là Thuyết Thập 
Nhị Thần Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kiết 
Nguyện Thần Chú và cũng gọi là Bạt Trừ 
Nhứt Thế Nghiệp Chướng. Cứ nên đúng như 
vậy mà thọ trì.” 

Buddha said to Ananda, “lIhis teaching 1s 
called the Sutra on the merits and virtues of 
the original pledges by the Bhaisajyaguru 
Vaidurya Prabhasa Tathagata. It 1s also called 
the Twelve Yaksa Generals pledging to 
benefit all beings Dharani. It 1s also called 
Eradicate AlII Karmic Hindrances. You should 
bear this in mind.” 

---Khi Đức Bạt Già Phạm nói lời ấy rồi, các 
hàng Đại Bồ Tát, các Đại Thinh Văn, cùng 
quốc vương, Đại thần, Bà la môn, cư sĩ, 
Thiên, Long, Da Xoa, Càng Thát Bà, A Tu 
La, Yết Lộ trà, Khẩn na la, Ma hầu la dà, 
người cùng các loài quỷ thần, tất cả đại chúng 
đều hết sức vui mừng và đồng tin chịu vâng 
làm—After the Bhagavan has discoursed this 
teaching, all Bodhisattvas Mahasattvas, Elder 
Sramanas, Kings and Mimsters, Brahmins, 
Upasakas, Upasikas, Devas, Nagas, Yaksas, 
Gandharvas, Asuras, Garudas, Kinnaras, 
Mahoragas, Humans and spirifts, everyone in 
the assembly, hearing the Buddha”s discourse, 
all greatly rejoiced, accepted and followed the 
teachinøs faithfully. 


Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ 


Hiền Hạnh Nguyện: Avatamsaka 
Sutra, Chapter 40: The Practices and Vows of 
the Bodhisattva Universal Worthy 
---Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền đại Bồ Tát khen 
ngợi công đức thù thắng của Đức Như Lai rồi 
bèn bảo các vị Bồ Tát và Thiện Tài rằng: Nầy 
thiện nam tử! Công 
Đức của Như Lai, giả sử cho tất cả các đức 
Phật ở mười phương, trải qua số kiếp nhiều 
như cực vi trần trong bất khả thuyết cõi Phật 
diễn nói không ngừng, cũng không thể trọn 
hết được. 
At that time, having praised the exalted merits 
and virtues of the Thus Come Ones, the 
Bodhisattva Universal Worthy addressed the 
Bodhisttvas, along with Good Wealth, as 
follows: “Good men, even 1 all the Buddhas 
of the ten direcions were to speak 
continuously , for as many eons as there are 
fine motes of dust In an ineffably Ineffable 
number of Buddha lands, the virtues and 
merits of the Thus Come Ones could never be 
fully described. 
--Nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, 
thời phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn. 
Những øì là mười điều? 
Those wishing to achieve these merifs and 
virtues should cultivate ten vast and great 
practices and vows. What are these ten? 
---Một là lễ kỉnh các đức Phật. 

First, worship and respect all Buddhas. 

Hai là khen ngợi đức Như Lai. 

Second, praise the Thus Come Ones. 

Ba là rộng sắm đồ cúng dường. 

Third, make abundant offerings. 

Bốn là sám hối các nghiệp chướng. 

Fourth, repent misdeeds and hindrances. 

Năm là tùy hỷ các công đức. 

Fifth, ReJoice at others” merits and virtues. 

Sáu là thỉnh các đức Phật thuyết pháp. 

Sixth, request the Buddha to turn the 

Dharma wheel. 


Bảy là thỉnh các đức Phật ở lại đời. 

Seventh, request the Buddha to remain 

1n the world. 

Tám là thường học tu theo Phật. 

Eighth, the teachings of 
Buddha 

Chín là hằng thuận chúng sanh. 

Ninth, accommodate and benefit all 

senfient beIngs. 

Mười là hồi hướng khắp tất cả. 

Tenth, transfer merits and virtues 

unIversally. 
---Thiện Tài bạch rằng: “Đại Thánh! Lễ kính 
như thế nào, cho đến hồi hướng như thế nào? 
Good Wealth then said, “Great Sage, what 1s 
meant by worshippinng and respecting all 
Buddhas, up to transferring all merifts and 
virtues universally?” 
1) Phổ Hiền Bổ Tát bảo Thiện Tài rằng: 
“Nây thiện nam tử! Nói lễ kính các đức Phật 
là như vầy: Bao nhiêu các đức Phật Thế Tôn 
nhiều như số cực vi trần trong cõi Phật khắp 
pháp giới hư không giới mười phương ba đời, 
tôi do nơi hạnh nguyện của Phổ Hiển thâm 
tâm tín giải như đối trước mắt, đều dùng thân, 
khẩu, ý ba nghiệp thanh tịnh thường tu hạnh 
lễ kính. Nơi mỗi đức Phật đều hóa hiện thân 
nhiều như số cực vi trần trong bất khả thuyết 
cõi Phật. Mỗi thân đều khắp lễ kính các đức 
Phật nhiều như số cực vi trần trong bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Cõi hư không 
kia hết, sự lễ kính của tôi mới hết. Nhưng cõi 
hư không chẳng cùng tận nên sự lễ kính của 
tôi cũng không cùng tận. Nhẫn đến cõi chúng 
sanh hết, nghiệp chúng sanh hết, phiển não 
chúng sanh hết, sự lễ kính của tôi mới dứt. 
Nhưng cõi chúng sanh cho đến phiển não 
chẳng hết, nên sự lễ kính của tôi cũng không 
cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, ba 
nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mồi. 
The Bodhisattva Universal Worthy replied to 
Good Wealth, “Good Man, worshipping and 
respecting all Buddhas 


follow the 


means the following: All Buddhas, World 
Honored Ones, are as numerous as fine motes 
of dust in all Buddha lands in the ten 
directions and the three periods of time, to the 
exhauston of the Dharma Realm and empty 
space. Because of the power of Ủniversal 
Worthy Bodhisattva's conduct and vows, Ï 
have a mind of deep faith and understanding 
of them as 1f they were before my eyes.” 
“Wih my body, mouth, and mind karma 
completely pure, I constantly worship and 
respect them. In each and every place where 
there are Buddhas, 
numerous as fine motes of dust in ineffably 
1neffable numbers of Buddha lands.” 

“Each and every body everywhere worshIps 
and respec(s Buddha as many as the fine 
motes of dust in ineffably ineffable numbers 
of Buddha lands.” 

“When the realm of empty space 1s exhausted. 
But because the realm of empty space 1s 
inexhaustible, my worship and respect wIll 
never end. In the same way, when the realm 
of living beings, the karma of living beings, 
and the afflicions of living beings are 
exhausted, my worship and respect wIll be 
exhausted. But the realm of living beings, the 
karma of living beings, and the afflictions of 
living beings are Iinexhaustible. Therefore, my 
worshIp and respect are Iinexhaustible. They 
contnue 1n thought after thought without 
cease. My body, mouth, and mind never tire 
of doing these deeds.” 

2) Lại nầy thiện nam tử! Nói “Khen ngợi đức 
Như Lai” là như vầy: 

Bao nhiêu số cực vi trần trong cõi nước khắp 
cùng hư không pháp giới mười phương ba đời, 
trong mỗi cực vi trần đều có các đức Phật 
nhiều như số cực vi trong tất cả thế gian. Nơi 
mỗi đức Phật đều có rất đông Bồ Tát vây 
quanh nhóm họp. Tôi phải trọn dùng sức thậm 
thâm thắng giải tri kiến hiện tiền, đều dùng 
lưỡi vi diệu hơn Biện Tài thiên nữ. Mỗi lưỡi 
phát xuất vô tận âm thinh hải. Mỗi âm thinh 


Il manifest bodies as 


diễn xuất tất cả ngôn từ hải, khen ngợi các 
công đức hải của tất cả đức Như Lai, ca ngợi 
đến tột đời vị lai nối luôn không dứt, khắp cả 
pháp giới không sót chỗ nào. Như vậy hư 
không giới, chúng sanh giới, chúng sanh 
nghiệp, chúng sanh phiển não đều hết, thời sự 
khen ngợi công đức chư Phật của tôi đây mới 
cùng tận. Nhưng cõi hư không kia cho đến 
phiền não của chúng sanh chẳng cùng tận, 
nên sự khen ngợi của tôi cũng không cùng 
tận, niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp 
thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. 

“Moreover, good man, to praise the Thus 
Come Ones ¡s explained like this: In each fine 
mote of dust in all lands throughout the ten 
directions and the three perlods of time, 
exhausting the dharma realm and empty 
space, there are Buddhas as numerous as fine 
motes of dust in all worlds. Each of these 
Buddhas 1s circumambulated by an ocean- 
wide assembly of Bodhisattvas With my 
profound and supreme understanding, I know 
and see them all. Each of my bodies brings 
forth a tongue of subtle and wonderful 
eloquence surpassing the skillful speech of 
even Sarasvati, the goddess of eloquence. 
Each tongue brings forth an inexhaustible sea 
of sounds. Each sound emits an ocean of all 
words, praising and glorifying all the Thus 
Come Ones' sea of all merit and virtue. These 
pralses conftinue without cease to the end of 
the boundaries of the future. Exhausting the 
dharma realm, these sounds reach 
everywhere. When the realm of empty space 
1s exhausted, when the realms of living beings 
are cexhausted, when the karma of living 
beings 1s exhausted, and when the afflictions 
of living beings are exhausted, only then will 
my praIse be exhausted. But just as the realm 
of empty space up to and ¡ncluding living 
beings” afflictions are endless, so too are my 
praIses endless. They continue in thoupht after 
thought without cease. My body, mouth and 
mind never tire of doing these deeds.” 


3) Lại nầy thiện nam tử! Nói “Rộng sắm đỗ 
cúng dường” là như vầy: Bao nhiêu số vi trần 
trong khắp cõi Phật cùng hư không pháp giới 
mười phương ba đời, trong mỗi cực vi trần đều 
có chư Phật như số cực vi trần trong tất cả thế 
giới, nơi mỗi đức Phật có vô số Bồ Tát vây 
quanh nhóm họp. Tôi dùng sức hạnh nguyện 
của Ngài Phổ Hiển mà khởi lòng tín giải rất 
sâu và hiện tiền tri kiến, đều đem đồ cúng 
dường thượng diệu mà cúng dường pháp hội 
của Phật. Như là mây hoa, mây tràng hoa, 
mây âm nhạc cõi trời, mây tàng lọng cõi trời, 
mây y phục cõi trời, các thứ hương trời: hương 
xoa, hương đốt, hương bột. Các thứ mây trên 
đây thảy đều nhiều lớn như núi Tu Di. 

Moreover, good man, to make abundant 
offerings 1s explained like this: In every mote 
of dust in all the Buddha lands throughout the 
ten directions and the three periods of time, 
exhausting the dharma realm of empty space, 
there are Buddhas as many as the fine motes 
of dusf Each Buddha 1s 
circumambulated by various kinds of sea-loke 
assemblies of Bodhisattvas. With the power of 
Universal Worthy”s practice and vows, Ï am 


in all worlds. 


able to deeply believe in and understand 
them. I can know and see them all. To each I 
make offerings of superb and wonderful gIfts. 
That 1s to say, clouds of flowers, clouds of 
garlands, clouds of heavenly music, clouds of 
divine canopIes, clouds of heavenly clothing, 
all varletes of heavenly Incense, fragrant 
balms, burning Incense, powdered incense, 
and clouds of g1fts sụch as these; each cloud 1s 
as large as Sumeru, the king of mounfa1ns. 
---Lại thắp các thứ đèn: đèn tô lạc, đèn dầu, 
các thứ đèn dầu thơm; mỗi tim đèn lớn như 
núi Tu Di, dầu trong đèn như nước bể cả. 
Đem các thứ đồ cúng dường như trên để 
thường cúng dường. 

I burn all kinds of lamps, butter lamps, oil 
lamps, and lamps of many fragrant oils. The 
wick of each lamp 1s as tall as mount Sumeru; 
the quantity of oil in each lamp 1s equal in 


volume to the waters of the great sea. With all 
manner of øgIffs such as these, I constantly 
make offerings. 

---Thiện nam tử! Trong các thứ cúng dường, 
pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường 
là: Tu Hành đúng theo lời Phật dạy để cúng 
dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng 
dường, chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng 
dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, 
siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, 
không bỏ hạnh Bồ tát để cúng dường, chẳng 
rời tâm Bồ Đề để cúng dường. 

Good man, of all offerings, the gift of dharma 
1S supreme. That 1s to say, the offering of 
cultivating according to the teachings, the 
ofering of benefiting all living beings, the 
offering which gathers In all living beings, the 
offerng of standing in for all beings to 
undergo ther suffering, the offering of 
diligently cultivating good roots, the offering 
of not forsaking the deeds of the Bodhisattva, 
and the offering of not renouncing the Bodhi 
mind. 

Thiện nam tử! Như vô lượng công đức của 
sự cúng dường trước kia sánh với một niệm 
công đức của pháp cúng dường, thời không 
bằng một phần trăm, không bằng một phần 
ngàn, không bằng một phần trăm ngàn, cu chi 
na do tha, một phần ca la, một phần toán, một 
phần số, một phần dụ, cũng chẳng bằng một 
phần ưu ba ni sa đà. Vì sao? Vì các đức Như 
Lai tôn trọng chánh pháp. Vì theo đúng như 
lời Phật dạy mà tu hành thì sanh ra các đức 
Phật. Nếu các Bồ Tát thực hành pháp cúng 
dường, thì trọn nên sự cúng dường Phật. Tu 
hành như vậy mới thật là cúng dường. Nên 
pháp cúng dường là sự cúng dường rất rộng 
lớn hơn tất cả. 

Good man, the immeasurable merit and virtue 
created from making those offerings, when 
compared with the merit and virtue from a 
single thought of offering dharma, does not 
equal one part in a hundred, one part in a 
thousand, one part in a hundred thousand kotIs 


of nayutas, one part 1n a kala, one part by 
reckoning , one part by calculation, one part 
that can be demonstrated by comparison, or 
one part In an upanishad. None of them 
measure up to a single part. Why 1s this? 
Because all Thus Come Ones 
dharma. Cultivating according to the teachings 
gives birth to all Buddha. If all Bodhisattvas 
make the offerings to all Thus Come Ones. 
Cultivation In this manner 1s a true offering, a 
vast, øreat, and most supreme offering. 

Cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh 

cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, sự 
cúng dường của tôi mới cùng tận, nhưng cõi 
hư không cho đến phiền não chẳng cùng tận, 
nên sự cúng dường của tôi cũng không cùng 
tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu 
ý nghiệp không hể nhàm mỏi. 
When the realm of empty space 1s exhausted, 
the of living beings 
exhausted, when the karma of living beinøs 1s 
exhausted, when the afflictions of living 
beings come to an end, only then will my 
making of offerings be exhausted. Just as the 
realm of empty space up to and Iincluding the 
afflictions are endless, so too are my making 
of offerings endless. In thought after thought 
without cease, my body, mouth, and mind 
never weary of these deeds. 

Lại nầy thiện nam tử! Nói “Sám hối 
nghiệp chướng” là như vây: Bồ Tát tự nghĩ 
rằng: Tôi từ vô thỉ kiếp về quá khứ, do lòng 
tham lam, sân hận, ngu si khiến thân khẩu ý 
tạo vô lượng vô biên nghiệp ác. Nếu các 
nghiệp ác nầy mà có hình tướng, thì khắp cõi 
hư không cũng chẳng hề đựng chứa hết được. 
Nay tôi đem trọn cả ba nghiệp trong sạch đối 
các đức Phật và chúng Bồ Tát khắp cực vi 
trần cõi nước trong pháp giới, thành tâm sám 
hối, về sau không tái phạm nữa, thường an trụ 
nơi giới pháp trong sạch đầy đủ công đức 
lành. Như vậy hư không giới cùng tận, chúng 
sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng 
tận, chúng sanh phiển não cùng tận, thì sự 


honor the 


when realms are 


sám hối của tôi mới cùng tận. Nhưng hư 
không giới cho đến chúng sanh phiền não 
chẳng cùng tận, nên sự sám hối của tôi đây 
cũng không cùng tận, niệm niệm nối luôn 
không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề 
nhàm mỏi. 

Moreover, øgood man, to repent misdeeds and 
mental hindrances 1s explained like this: The 
Bodhisattva reflects from beginningless kalpas 
1n the past, Ï have created all measureless and 
boundless evil karma with my body, mouth 
and mind, because of greed, hatred and 
stupidity. If this evil karma had a substance 
and form, all of empty space could not confain 
1t. Inow completely purIfy these three karmas 
and before the assemblies of all Buddhas and 
Bodhisattvas, throughout the dharma realm in 
lands as many as fine motes of dust, Ï 
sincerely repent of and reform my offenses 
and vow never fo create them again. I will 
always dwell in all merit and virtue of the 
pure precepts. 

So 1t 1s that when the realm of empty space 1s 
exhausted, the realms of living beings are 
exhausted, the karma of living beings 1s 
exhausted, and the afflictions of living beings 
are exhausted, then my repentance will be 
exhausted. But just as the realm of empty 
space up to the afflictions of living benigs are 
endless, so foo my repenfance and reform are 
They contnue ¡in thoupht 
thought without cease. My body, mouth, and 
mind weary of these deeds. 

Lại nây thiện nam tử! Nói “Tùy hỷ công 
đức” là thế nầy: Bao nhiêu đức Phật như số vi 
trần trong tất cả cõi Phật khắp hư không pháp 
giới mười phương ba đời, từ khi mới phát tâm 
vì muốn chứng nhất thiết trí mà siêng tu cội 
phước chẳng tiếc thân mạng, trải qua số kiếp 
như số cực vi trần trong bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật. Mỗi kiếp đều thí xả đầu, 
mắt, tay, chân...nhiều như số cực vi trong bất 
khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật; làm tất cả 
những hạnh khó làm như vậy, đầy đủ các món 


endless. after 


ba-la-mật, chứng nhập các trí địa của Bồ Tát, 
trọn nên quả vô thượng Bồ Đề của chư Phật, 
cho đến nhập niết bàn phân chia xá lợi. Bao 
nhiêu căn lành ấy tôi đều tùy hỷ cả. 
Moreover, øgood man, to “Rejolce at others” 
merifs and virtues” 1s explained 

like this: All the Buddhas, Thus Come Ones, 
as numerous as the fine dust motes In all the 
Buddha lands of the ten directions and the 
three periods of time throughout the Dharma 
Realm and the realm of empty space, from the 
time of their initial resolve for all wisdom, 
diligently cultivated accumulation of blessings 
without regard for their bodies and lives. They 
did this throughout kalpas as many as fine 
motes of dust in Ineffably ineffable Buddha 
lands. During each kalpa they gave up their 
heads, eyes, hands, and feet, as many times as 
there are dust motes ¡In ¡neffably ineffable 
Buddha lands. 

In this way they cultivated all the difficult 
ascetic practices and perfected the gates of 
the varlous paramitas. They entered and were 
certified to each of the Bodhisattva grounds of 
wisdom and accomplished the unsurpassed 
Bodhi of all Buddhas. Dpon their Parinirvana, 
therr sgrira were divided and distributed. Ï 
completely follow along with and reJoice 1n all 
of theIr øood roofs. 

Đến các loài lục thú, tứ sanh trong tất cả 
mười phương thế giới kia có bao nhiêu công 
đức, dầu nhỏ như mảy trần, tôi đều tùy hỷ. 
Mười phương ba đời tất cả các vị Thanh văn, 
Bích Chi Phật, hữu học và vô học có bao 
nhiêu công đức tôi đều tùy hỷ. Tất cả chư Bồ 
Tát tu hạnh cần khổ khó làm, chí cầu quả vô 
thượng chánh đẳng công đức rộng lớn, tôi đều 
tùy hỷ. Như vậy, hư không giới cùng tận, 
chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp 
cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, sự 
tùy hỷ của tôi đây không có cùng tận, niệm 
niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu 
ý không hề nhàm mỏi. 


Moreover, as for all the different types of 

beings In the six paths and the four kinds of 
birth in every world in the ten directions, Ï 
follow along with and rejoice In their merIf 
and virtue as well, even If 1t is as small as a 
mote of dust. [ completely follow along with 
and rejoice 1n the merit and virtue of all the 
sound hearers, Pratyeka Buddhas, Learners, 
and Those Beyond Study in the ten directions 
and the three periods of time. I follow along 
with and rejoice in the vast and great merit for 
unsurpassed, right, equal Bodhi, cultivate 
measureless dIffIcult ascetIic practices. 
So 1t 1s that even If the realm of empty space 
1s exhausted, the realms of living beIngs are 
exhausted, the karma of living beings 1s 
exhausted, and the afflictions of living bengs 
are exhausted, my following and rejoicing are 
They contnue ¡in thoupht 
thought without cease. My body, mouth and 
mind never weary of these deeds. 

Lại nầy thiện nam tử! nói “Thỉnh Phật 
thuyết pháp” là thế nây: Trong số cực vi khắp 
hư không pháp giới mười phương ba đời tất cả 
cõi Phật. Mỗi cực vi đều có cõi Phật rộng lớn 
nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật. Mỗi cõi trong một niệm 
đều có tất cả chư Phật thành đẳng chánh giác 
số đông như số cực vi trong bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật, tất cả chúng Bồ Tát 
nhóm họp vây quanh. Tôi đều đem thân khẩu 
ý ba nghiệp dùng những phương tiện ân cần 
khuyên mời tất cả Phật nói pháp nhiệm mầu. 
Như vậy hư không giới cùng tận, chúng sanh 
giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, 
chúng sanh phiển não cùng tận, tôi luôn 
khuyên mời tất cả các đức Phật chuyển pháp 
luân chơn chánh không cùng tận, niệm niệm 
nói luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý 
không thể nhàm mi. 

Moreover, good man, to “Request the 
Buddha to Turn the Dharma Wheel” 1s 
explained like this: Within each and every 
fine mote of dust in the Buddha lands 


endless. after 


throughout the ten directions and the three 
periods of time, throughout the dharma realm 
and the realm of empty space, there are vast 
and great Buddha lands as many as fine moftes 
of dust In ineffably ineffable Buddha lands. In 
each and every land, in thought after thoupht, 
There are all Buddhas accomplishing equal 
and ripht enlightement, theIr number as many 
as fine motes of dust In ineffably Ineffable 
Buddha lands  A sea-like assembly of 
Bodhisattvas circumambulates each Buddha. 
Using all manner of skillful means of body, 
mouth, and mind, I sincerely and diligently 
request that they turn the wonderful dharma 
wheel. So If 1s that even 1f the realm of empty 
space 1s exhausted, the realms of living beings 
are exhausted, the karma of living beings Is 
exhausted, and the afflictions of living beings 
are exhausted, my request that all Budhas turn 
the proper dharma wheel is without end. It 
continues In thought after thoupht without 
cease. My body, mouth and mind never weary 
of these deeds. 

Lại nây thiện nam tử! Nói “Thỉnh Phật ở 
lại đời” là như vây: Các đức Như Lai như số 
cực vi trong tất cả cõi Phật khắp hư không 
pháp giới mười phương ba đời toan muốn thị 
hiện nhập niết bàn, cùng các Bồ tát, Thinh 
Văn, Duyên Giác, hữu học, vô học, cho đến 
tất cả các bậc thiện tri thức, tôi đều khuyên 
mời xin đừng nhập niết bàn, xin ở lại đời trải 
qua vô số kiếp như vi trần trong tất cả cõi 
Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi 
lạc. Như vậy cõi hư không cùng tận, cõi chúng 
sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, 
phiền não chúng sanh cùng tận, sự khuyên 
mời của tôi đây vẫn không cùng tận, niệm 
niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu 
ý không hề nhàm mỏi. 

Moreover, good man, to “Request the 
Buddha to Remain in the World” 1s explained 
like this: All Buddhas, Thus Come Ones, are 
as numerous as fine motes of dust in all 
Buddha lands throughout the ten directions 


and the three periods of time, exhausting the 
dharma realm and the realm of empty space. 
When they are about to enter Parinirvana, 
along with all Bodhisattvas, Sound Hearers, 
Those Enliphtened to Conditions, Learners, 
and Those Beyond Study, including all good 
knowing advisors, [ ask them all not to enter 
Nrrvana. I request that they remain In the 
world for as many kalpas as there are fine 
motes of dust in all Buddha lands, bringing 
benefit and bliss to all living beings. So 1t 1S 
that even If the realm of empty space 1s 
exhausted, the realms of living beings are 
exhausted, the karma of living beings 1s 
exhausted, and the afflictons of living beings 
are exhausfed, still my request 1s endless. lí 
continues In thoupht after thoupht without 
cease. My body, mouth and mind never weary 
of these deeds. 

Lại nây thiện nam tử! Nói “Thường tùy 
học Phật” là thế nầy: Như đấng Tỳ Lô Giá Na 
Phật ở cõi Ta Bà đây, từ khi mới phát tâm tỉnh 
tấn không trễ lui, đem bất khả thuyết bất khả 
thuyết thân mạng ra mà bố thí. Lột da làm 
giấy, chẻ xương làm viết, chích máu làm mực 
dùng biên chép kinh điển chất cao như núi Tu 
Dị, vì tôn trọng chánh pháp nên Phật không 
tiếc thân mạng, huống là ngôi vua, thành ấp, 
cung điện, vườn, rừng...Cùng thực hành bao 
nhiêu hạnh khó làm khác. 

Moreover, good man, to “Follow the 
teachings of the Buddha at all times” 1s 
explained like this: I wIll be like Vatirocana 
Thus Come One of this Saha world, who, from 
the time he first resolved his mind, never 
retreated from vigor. He gave up ineffably 
ineffable numbers of bodies and lives. He 
peeled off his skin for paper, split his bones to 
fashion brushes, drew blood for Iink, and wrote 
Out sufras stacked as hipgh as mount Sumeru. 
Because he valued the dharma, he did not 
cherish his own body or life. How much the 
less did he crave a kingˆs throne, cifies, towns, 
palaces, gardens, groves, or any material 


thngs at all. He exerted himself to the 
extreme 1n the different kinds of difficult 
aScetic practices. 

Nhẫn đến ngồi dưới cây thành quả đại Bồ 
Đề, thị hiện các thứ thần thông, khởi các sự 
biến hóa, hiện các thân Phật ở trong những 
chúng hội đạo tràng của các vị đại Bồ Tát, 
hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Thinh 
Văn Duyên Giác, hoặc ở trong đạo tràng của 
Chuyển Luân vương, các vị tiểu vương cùng 
quyến thuộc, hoặc ở trong đạo tràng của 
chúng hội Cư sĩ, Trưởng giả, Bà la môn cùng 
sát đế lợi, nhẫn đến hoặc ở trong đạo tràng 
của chúng hội Thiên, Long, bát bộ, nhơn, phi 
nhơn...ở trong các chúng hội như vậy, dùng 
tiếng viên mãn như đại lôi chấn, tùy theo căn 
tánh của mỗi hạng mà giáo hóa cho chúng 
sanh đều được thành thục. Nhẫn đến thị hiện 
nhập Niết bàn. 

He accomplished the great enlightenment 
beneath the tree, manifested different kinds of 
spiritual powers, øave rise to different kinds of 
transformations, made appear different kinds 
of Buddha bodies, and dwelled In different 
kinds of assemblies. He dwelled amidst the 
assemblies of Bodhimandas of all great 
Bodhisattvas, the of Sound 
Hearers, the assemblies of Pratyeka-Buddhas. 
He dwelled amidst the assemblies in the 
Bodhimandas of Wheel Turning sage kings 
and the retinues of lesser kings. He dwelled 
amidst the assemblies in the Bodhimandas of 
kshatriyas, brahmans, elders, and lay people, 
up to and ¡ncluding assemblies of gods, 
dragons, and the remaining eiph(t divisions, 
and humans and non-humans. As he dwelled 


assemblies 


1n various đifferent assemblies such as these, 
with a voice which was full and perfect like a 
great thunder clap, he brought all living beings 
(to maturity accordineg with their likes and 
wishes up untl the time he manifested 
NÑirvana. 

Cả thảy hạnh đức như thế tôi đều học tập 
theo. Như đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na hiện 


nay, các đức Phật Như Lai như số vi trần trong 
tất cả cõi Phật khắp hư không pháp giới mười 
phương ba đời cũng như thế ấy, trong mỗi 
niệm tôi đều học tập theo. Như vậy cõi hư 
không cùng tận, cối chúng sanh cùng tận, 
nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng 
sanh cùng tận, sự tùy học của tôi đây không 
cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, ba 
nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mi. 

In all these ways I will learn from the 
Buddhas, and just as It Is with the present 
World Honoured One Vairocana, so 1t 1s with 
all the Thus Come Ones 1n every dust mote In 
all Buddha lands In the ten directions and the 
three periods of time, throughout the dharma 
realm and the realm of empty space. In 
thoupht after thought I will learn from them 
all. So 1t 1s that even 1f the realm of empty 
space 1s exhausted, the realms of living beings 
are exhausted, the karma of living beings 1s 
exhausted, and th afflictions of living beings 
are exhausted, still my study with them 1s 
without end. lt continues In thoupht after 
thoupht without cease. My body, mouth, and 
mind never weary of these deeds. 

Lại nây thiện nam tử! Nói “Hằng thuận 
chúng sanh” là như vầy: Bao nhiêu chúng 
sanh sai khác trong tất cả cõi ở mười phương 
pháp giới, hư không giới, chính là những loài 
noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, các 
loài nương nơi chất tứ đại mà sanh, có giống 
nương nơi hư không cùng cây cỏ mà sanh. Các 
giống sanh loại, các thứ sắc thân, các thứ hình 
trạng, các thứ tướng mạo, các thứ thọ lượng, 
các thứ tộc loại, các thứ danh hiệu, các thứ 
tâm tánh, các thứ tri kiến, các thứ dục lạc, các 
thứ ý hành, các thứ oai nghi, các thứ y phục, 
các thứ ăn uống, ở trong các thôn dinh, thành 
ấp, cung điện, nhẫn đến tất cả thiên long, bát 
bộ, nhơn, phi nhơn... loài không chân, loài hai 
chân, bốn chân, nhiều chân, loài có hình sắc, 
loài không hình sắc, loài có tâm tưởng, loài 
không tâm tưởng, loài chẳng phải có tâm 
tưởng chẳng phải không tâm tưởng. Các loài 


như vậy tôi đều tùy thuận tất cả mà thực hành 
các sự vâng thờ, cúng dường, như kính cha 
mẹ, như thờ bậc thây cùng A-la-hán, nhẫn 
đến như đức Như Lai đồng nhau không khác. 

Moreover, good man, to “Accommodate 
and benefit all living beings 1s explained like 
this: Throughout seas of kshetras In the ten 
directions exhausting the dharma realmand 
the realm of empty space, there are many 
different kinds of living beings: That 1S to Say, 
those eggs,  womb-born, 
transformationally born, as well as those who 
live and rely on earth, water, fire, and air for 
their existence. There are beings dwelling In 
space, and those who are born In and live In 
plants and trees. This includes all the many 
specIes and races with their diverse bodies, 
shapes, lfespans, families, 
names, and natures. This Includes their many 
varleies of knowledge and views, thelr 
varlous desires and pleasures, their thoughts 
and deeds, and ther many different 
deportmenfs, clothing and diets. It includes 
beings who dwell in different villages, towns, 
cites and palaces, as well as øods, dragons, 
and others of the eipht divisions, humans and 
non-humans alike. 
beings, beings with two feet, four feet, and 
many feet, with form and without form, with 
thought and without thought, and not entirely 
with thought and not entirely without thought. 
I will accord with and take care of all these 
many kinds of beings, providing all manner of 
services and offerings for them. I will treat 
them with the same respect I show my own 
parents, teachers, elders, Arhats, and even the 
Thus Come Ones. I will serve them all equally 
without difference. 

Trong các loài ấy, nếu là kẻ có bịnh thì tôi 
vì họ mà làm lương y, nếu ai bị lạc đường thì 
tôi vì họ mà chỉ cho con đường chánh, nơi 
đêm tối tôi vì họ mà làm ngọn đuốc sáng, 
người nghèo thiếu tôi làm cho được của báu. 


bom from 


appearances, 


AIlso there are footless 


Bồ Tát bình đẳng lợi ích cho chúng sanh như 
vậy. 

I wil be a good doctor for the sick and 
suffering. I will lead those who have lost theIr 
way to the ripht road. I wIll be a bright light 
for those In the dark night, and cause the poor 
and destitute to uncover hidden treasures. The 
Bodhisattva Impartially benefis all living 
beinss In this manner. 

Vì sao thế? Vì Bồ Tát nếu có thể tùy thuận 
chúng sanh, thì chính là tùy thuận cúng dường 
các đức Phật. Còn tôn trọng và thừa sự chúng 
sanh thì chính là tôn trọng và thừa sự các đức 
Như Lai. Nếu làm cho chúng sanh vui mừng 
thì chính là làm cho tất cả Như Lai vui mừng. 
Vì sao thế? Vì các đức Như Lai dùng tâm đại 
bi mà làm thể. Nhơn nơi chúng sanh mà sanh 
lòng đại bi, nhơn lòng đại bi mà phát tâm bổ 
để, nhơn nơi tâm bổ để mà thành bậc chánh 
đẳng chánh giác. Ví như giữa chốn sa mạc có 
cây thọ vương to lớn, nơi gốc cây ấy được 
nước rưới nhuần, thì cành lá hoa quả thấy 
đều sum suê tươi tốt. 

Why 1s this? If a Bodhisattva accords with 
living beings, then he accords with and makes 
offerings to all Buddhas. If he can honor and 
serve living beings, then he honors and serves 
the Thus Come Ones. lf he makes living 
beings happy, he 1s making all Thus Come 
Ones happy. Why 1s ths ? Because all 
Buddhas, Thus Come Ones, take the mind of 
Øreat compassion as their substance. Because 
of living beings they brng forth great 
compassion. From great compassion the Bodhi 
mind is born; and because of the resolve for 
Bodhi, they accomplish Equal and Proper 
Enlightenmernt. 

Cây thọ vương bổ để ở chốn sa mạc sanh 
tử rộng lớn cũng như vậy: tất cả chúng sanh là 
gốc rễ, Bồ Tát là hoa, Phật là quả. Dùng nước 
đại bi đượm nhuân gốc rễ chúng sanh thì có 
thể trổ bông Bồ Tát Trí Huệ và kết thành quả 
Phật Toàn Giác. 


It 1s like a great king of trees ørowing in 
therocks and sand of barren wilderness. When 
the roots get water, the branches, leaves, 
flowers, and fruits will all flourish. The bodhi- 
tree king ørowing 1n the wildernessof birth and 
death 1s the same. All living beings are 1fs 
roots; all Buddhas and Bodhisattvas are Its 
flowers and fruits. By benefiting all beings 
with water of øreat compassion, one can 
realize the flowers and fruits of the Buddhas'" 
and Bodhisattvas` wIisdom. 

Vì sao thế? Bởi các Bồ tát dùng nước đại 
bi làm lợi ích cho chúng sanh, thì có thể thành 
tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. 
Cho nên quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh, vì 
nếu không chúng sanh, tất cả Bổ Tát trọn 
không thể thành đạo vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. 

Why 1s this? If all Bodhisattvas benefit 
living beings with of great 
compassion, they can attain Anuttara 
SamyakSambodhi. Therefore, Bodhi belongs 
to living beings. Without living beings, no 
Bodhisattvva could perfect the unsurpassed 
proper enliphtenment. 

Nây thiện nam tử! Ông ở nơi nghĩa ấy nên 
hiểu như thế. Bởi đối với chúng sanh mà tâm 
bình đẳng thì có thể sanh lòng đại bi đây đủ 
hoàn toàn. Dùng tâm đại bi mà tùy thuận 
chúng sanh thì có thể thành tựu pháp cúng 
dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận chúng sanh 
như thế ấy. Cõi hư không cùng tận, cõi chúng 
sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, 
phiền não chúng sanh cùng tận, sự tùy 
thuận chúng sanh của tôi không cùng tận, 
niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu ý ba 
nghiệp không hề nhàm mỏi. 

Good man, you should understand these 
prnciples In this way: When the mind 1s 
Impartial towards all living beings, one can 


the  water 


accomplish full and perfect great compassion. 
By using the heart of preat compassion to 
accord with living beings, one perfects the 
making of offerings to the Thus Come Ones. 


In this way the Bodhisattva constantly accord 
with living beings. Even when the realm of 
empty space 1s exhausted, the realms of living 
beings are exhausted, the karma of living 
beings 1s exhausted, and the afflictions of 
living beings are exhausted, I will still accord 
endlessly, continuously ¡in though(t after 
thought without cease. My body, mout, and 
mind never weary of these deeds. 

Lại nầy thiện nam tử! Nói “Hồi hướng 
khắp tất cả” là như vây: Từ sự lễ kính ban đầu 
nhẫn đến tùy thuận có bao nhiêu công đức, 
thảy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh 
khắp trong hư không pháp giới. Nguyện cho 
tất cả chúng sanh thường được an lạc, không 
các bịnh khổ, muốn thực hành pháp ác thấy 
đều không thành, còn tu nghiệp lành thì đều 
mau thành tựu. Đóng chặt cửa của tất cả ác 
thú, mở bày đường chánh nhơn, thiên, niết 
bàn. Nếu các chúng sanh nhơn vì đời trước 
chứa nhóm các nghiệp ác nên chiêu cảm tất 
cả quả rất khổ, tôi đều chịu thế cho, khiến 
chúng sanh đều được giải thoát, rốt ráo thành 
tựu quả vô thượng bồ đề. Bồ tát tu hạnh hồi 
hướng như vậy. 

Moreover, good man, to “Universally 
transfer all merit and virtue” 1s explained like 
this: All of the merit and virtue, from the first 
Vvow, fo worship and respect, up to and 
including the vow to consfantly accord, Ï 
universally transfer to all living beings 
throughout the dharma realm and to the limits 
of empty space. I vow that all living beings 
wIll be constantly peaceful and happy without 
sickness or suffering. Í vow that no one will 
succecd In doing any evil, but that all will 
quickly perfect ther cultivaton of good 
karma. Ï vow to close the doors to the evil 
destinies and open the right paths of humans, 
gøods, anf nirvana. I will stand in for beings 
and receive all the extremely severe fruits of 
suffering which they bring on with their evil 
karma. I will liberate all these beings and 
ulimately bring them to  accomplish 


unsurpassed Bodhi. The Bodhisattva cultivates 
transference 1n this way. 

Cối hư không cùng tận, cõi chúng sanh 
cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền 
não chúng sanh cùng tận, sự hồi hướng của tôi 
đây vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn 
không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề 
nhàm mỏi. 

Even when the realm of empty space 1s 
exhausted, the realms of living beings are 
exhausted, the karma of living beings 1s 
xhausted, and the afflictions of living beings 
are exhausted, I will still transfer all merit and 
virtue endlessly, continuously in thought after 
thought without cease. My body, mouth and 
mind never weary of these deeds. 

Nầy thiện nam tử! Ấy là mười điều nguyện 
lớn đầy đủ viên mãn của đại Bồ Tát. Nếu các 
vị Bồ Tát ở nơi mười điều nguyện lớn nầy mà 
tùy thuận tu hành, thì có thể thuần thục tất cả 
chúng sanh, thì có thể tùy thuận đạo vô 
thượng chánh đẳng chánh giác, thì có thể trọn 
đủ các hạnh nguyện hải của Ngài Phổ Hiển 
Bồ Tát. Nầy thiện nam tử! Do cớ ấy ở nơi các 
nghĩa trên đây ông nên hiểu biết như vậy. 

Good_ man, 
Mahasatva”s ten great vows In their entirety. 
If all Bodhisattva can folow and enter these 
øreat vows, then they will be able to bring all 
living beIngs to maturity. They wIll be able to 
accord with Anuttara SamyakSambodhi and 
complete Ủniversal Worthy” sea of conduct 
and vows. Therefore, øood man, you should 
know the meaning of this. 

Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn dùng 
bẩy món báu thượng diệu và đổ an lạc tối 
thắng của nhơn thiên, rất nhiều đến nỗi dẫy 
đầy tất cả thế giới như số cực vi trong vô 
lượng vô biên bất khả thuyết bất khả thuyết 
cõi Phật khắp mười phương, đem bố thí cả cho 
bao nhiêu chúng sanh trong ngần ấy thế giới, 
cúng dường cho cả các đức Phật cùng Bồ Tát 
trong ngần ấy thế giới, trải qua vô số kiếp như 
số cực vi trong ngần ấy cõi Phật nối luôn 


these are the Bodhisattva 


không dứt, cúng dường bế thí như vậy được 
bao nhiêu công đức, đem sánh với công đức 
của người một phen nghe mười điều nguyện 
vương nầy, thì công đức trước không bằng một 
phần trăm, không bằng một phần ngàn, nhẫn 
đến cũng không bằng một phần ưu-ba-ni-sa- 
đà của công đức nghe kinh nầy. 

lf a good man or good woman filled up 
worlds as many as very fine dust motes in 
measureless , boundless, Ineffably Ineffable 
Buddha lands throughout the ten directions 
with the supremely wonderful seven Jewels; 
and !f they as well gave all of the supreme 
peace anf happiness known to øgods and men 
to every living being in all those worlds; and If 
they offered such gifts to all the Buddhas and 
Bodhisatvas of these worlds, doing so 
consfantly without cease for as many kalpas as 
very fine motes of dust in those Buddha lands, 
they would acquire much merit and virtue. But 
the merit and virtue gained from these gIfts, 
when compared to the merit and virtue of a 
person who hears these kings of vows pass by 
his ear but once, does not equal one part in 
one hundred, one part in one thousand, or 
even one part in an upanishad. 

Hoặc có người dùng lòng tin sâu chắc ở nơi 
mười điều nguyện rộng lớn nầy thọ trì đọc 
tụng, cho đến iên chép một bài kệ bốn câu, 
thì sớm có thể dứt trừ được năm nghiệp vô 
gián, cả thảy thân bịnh, tâm bịnh, khổ não 
trong thế gian, cho đến tất cả các ác nghiệp 
nhiều như số cực vi trong cõi Phật đều được 
tiêu trừ. Tất cả các quân ma, quỷ dạ xoa, quỷ 
la sát, , hoặc quỷ cưu bàn trà, tỳ xá xà, bộ 
đa...các quỷ thần hung ác uống máu ăn thịt 
thảy đều lánh xa. Hoặc nếu có gần gũi thì là 
hạng phát tâm theo hộ trì. 

Moreover, If a person 
maintains these øreat vows with a mind of 
deep faith, read and recites them, or wrif€s Ouf 
Just a single four-line verse, he or she can 
quickly eradicate the karma of the five 
unintermittent offenses. All of the world”s 


receives and 


1llnesses that afflict the body and mind, as 
well as the varlous kinds of bitter suffering, 
will be wiped away, up to and including bad 
karma equal to the fine motes of dust in 
Buddha lands. All the demons-Armies, the 
Yakshas, Rakshas, Kumbhandas, Bhutas, and 
so forth, and all evil ghosts and spirits that 
drink blood and devour flesh wIll go far away 
from this person. Or they will resolve, before 
long, to draw near and protect him. 

Vì thế nên nếu người trì tụng nguyện kinh 
nầy, thì đi trong thế gian không bị chướng 
ngại, như mặt trăng giữa lừng ra khỏi mây 
mù, các đức Phật Bồ Tát đều khen ngợi, tất 
cả hàng nhơn thiên đều nên lễ kính, tất cả 
chúng sanh đều nên cúng dường. Người thiện 
nam tử nầy trọn được thân người, đầy đủ bao 
nhiêu công đức của Ngài Phổ Hiển, chẳng 
bao lâu sẽ như Phổ Hiển Bồ tát mau được 
thành tựu sắc thân vi diệu, đủ ba mươi hai 
tướng đại trượng phu; nếu sanh ở cõi người 
hay cõi trời thì thường ở dòng cao quý, trọn có 
thể phá hoại tất cả đường ác, trọn có thể xa 
ha tất cả bạn dữ, trọn có thể chế phục tất cả 
ngoại đạo, trọn có thể giải thoát tất cả phiền 
não, như sư tử vương dẹp phục bây thú. Kham 
lãnh thọ sự cúng dường của tất cả chúng sanh. 

Therefore, 1f he recite these vows aloud, 
he will move freely through the world without 
obstruction, like the moon appearing through 
the clouds. All the Buddhas and Bodhisattvas 
wIll pralse him, people and gods should all 
bow In respect to him, and all living beings 
should make offerings to him. This good man 
will easily get reborn as a uman and will 
perfect all of Universal Worthy”s merit and 
virtue. Before long, he will be just like 
Universal Worthy himself, obtaining a subtle 
and wonderful physical body complete with 
the thirty-two marks of the Great Man. If he 1s 
born among humans or gods, he will always 
live im a superior family. He wIll totally 
destroy the evil destines and will leave all 
bad companions. Fully able to vanquish all 


externalists, he will completely free himself 
from all afflictions, Just as the Lordly Lion 
subdues all beasts. This person will be worthy 
Of receiving the offerings of all living beings. 

Lại người nầy lúc lâm chung, phút cuối 
cùng, tất cả căn thân đều hư hoại, tất cả thân 
thuộc đều phải bỏ ha, tất cả oai thế đều thối 
thất, cho đến các quan phụ tướng đại thân, 
cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ, trân 
bảo kho đụn...tất cả đều không đem một món 
nào theo được. Chỉ có mười nguyện vương 
nầy chẳng rời người mà thôi. Trong tất cả thời 
gian nó thường ở trước dẫn đường, trong 
khoảnh khắc liên được sanh về cõi Cực Lạc. 
Đến Cực Lạc rồi liền thấy đức A Di Đà Phật 
cùng các Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Phổ 
Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ 
Tát... Các vị Bồ Tát nầy sắc tướng đoan 
nghiêm, công đức đây đủ chung cùng vây 
quanh. 

Further, when a person 1s on the verge of 
death, at the last instant of life, when all his 
faculies scatter and he departs from his 
relatives, when all power and stafus are lost 
and nothing survives, when his prime minister, 
great officials, his inner court and oufer cIties, 
his elephants, horses, carfs, and treasurles of 
precIous Jewels can no longer accompany him, 
these kings of vows alone will stay with him. 
At all times they wIll guide him forward, and 
in a sinple Instant he will be reborn In the 
Land of Ulumate Bliss. Arriving there, he will 
see Amifabha Buddha, Manjusri Bodhisattva, 


Universaly Worthy Bodhisattva, the 
Bodhisatva who contemplates at Ease, 
Mattreya Bodhisatva, and others The 


appearance of these Bodhisattvas will be 
upright and adorned, and their merit and virfue 
complete. Together they will circumambulate 
him. 

Lúc bấy giờ người ấy tự thấy mình gá sanh 
nơi hoa sen báu, được đức Phật xoa đầu thọ 
ký. Sau khi được thọ ký rồi, trải qua vô số 
trăm ngàn muôn ức na-do-tha kiếp, khắp cả 


mười phương bất khả thuyết bất khả thuyết 
thế giới, dùng sức trí huệ tùy theo tâm của 
chúng sanh mà làm lợi ích. 

This person will see himself born from a 
lotus flower and wil receive a prediction from 
the Buddha. In this way he will pass through 
numberless hundreds of thousands of tens of 
thousands of millions of nayutas of kalpas, and 
with the minds of living beings In order to 


beneft them ceverywhere throuphout the 
imneffably Ineffable worlds ¡in the ten 
directions. 


Chẳng bao lâu sẽ ngồi nơi Bồ Để đạo tràng 
hàng phục quân ma, thành bực đẳng chánh 
giác giảng nói pháp mầu vi diệu. Có thể làm 
cho chúng sanh trong những cõi Phật như số 
cực vi trần đều phát tâm Bồ Đề, tùy theo căn 
tánh của chúng sanh mà dạy dỗ cho thành 
thục, nhẫn đến cùng tận kiếp hải, có thể làm 
lợi ích tất cả chúng sanh một cách rộng lớn. 

Before long he will sit in a Bodhimanda, 
subdue the demonic armies, accomplish equal 
and proper enliphtenment, the 
wonderful dharma wheel. He will cause living 
beings In worlds as many as the fine mofes of 
dust in Buddha lands to bring forth the Bodhi 
mind. According with thetr basic natures, he 
will teach, transform, and bring them to 
maturity. To the exhauston of the seas of 
future kalpas, he wIll greatly benefit all living 
beings. 

Nầy thiện nam tử! Các chúng sanh kia 
hoặc nghe, hoặc tin nơi nguyện vương rộng 
lớn nầy, rồi thọ trì đọc tụng và giảng nói cho 
người nghe. Công đức của chúng sanh kia chỉ 
có đức Phật Thế Tôn biết, ngoài ra không ai 
hiểu thấu. Vì thế nên những người được nghe 
mười điều nguyện vương nầy chớ sanh lòng 
nghi ngờ, nên phải lãnh thọ, thọ rồi nên đọc, 
đọc rồi có thể tụng thuộc, tụng thuộc rồi nên 
gìn nhớ luôn, cho đến biên chép vì người mà 
giảng nói. Những người như vậy, trong một 
niệm tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu, 
được phước vô lượng vô biên. 


and turn 


Good man, the merit and virtue obtained by 
living beings through hearing and believing in 
these great kings of vows, throuph receIving, 
maintaining, reading and reciting them, and 
throuph extensively explaining 
others, can be known only by the Buddha, the 
World Honored One, and by no one else. 
Therefore, you who hear these kings of vows 
should harbor no doubts. Reverently accept 
them; affer accepting them, you should be 
able to read them; affer you can read them, 
you should be able to recite them aloud; and 
after you can recIte them aloud, you should be 
able to maintain them, to the extent that you 
can wrife them out and extensively explain 
them for others. Then In a single thought, one 
conduct and vows wIll be accomplish. The 
blessings one will obtain are measureless and 
boundless. 

Có thể ở trong biển khổ phiền não cứu vớt 
chúng sanh được giải thoát, đều được vãng 
sanh về thế giới Cực Lạc của đức Phật A Di 
Đà. 

One will be able to rescue living beings 
from the great sea of afflictions and suffering, 
causing them to make good their escape and 
to be reborn in Amitabha Buddha”s land of 
Ultimate Bliss. 

Lúc bấy giờ Phổ Hiển Bồ Tát ma ha tát 
muốn nói lại nghĩa ấy, ngài quan sát khắp 
mười phương mà nói kệ rằng: 

At that time, Universally Worthy 
Bodhisattva, Mahasattva, wishing to resfate 
his meaning, contemplated everywhere In the 
ten directions and spoke verses: 

Tất cả chư Phật trong ba đời 

Before the Lions among men ïn the past, In 

the present, and also in the future 

Ở nơi thế giới khắp mười phương 

Throughout the worlds of the ten 

directions, 

Tôi đem thân ngữ ý trong sạch 

With body, mouth and mind entirely pure 

Khắp lạy chư Phật không hề sót 


them for 


Ibow before them all, omifting none. 
Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiển 
With the awesome spiritual power of 
Samantabhadra”s vows 

Phân thân hiện khắp trước Như Lai 

l appear at the same time before every 
Thus Come One 

Một thân lại hiện sát trần thân 

And In transformed bodies as many as 
motes of dust in lands 

Mỗi thân lạy khắp sát trần Phật. 

Bow to Buddhas as many as motes of 
dust in lands 

Sát trần Phật ở trong một trần 

In every mote of dust are Buddhas as 
many as motes of dust 

Đều ngồi giữa chúng hội Bồ tát 

Each dwelling amid a host of Bodhisattvas 
Vô tận pháp giới cũng như vậy 
Throughout motes of dust in endless 
Dharma realms It 1s the same 

Sâu tin chư Phật đều đầy đủ. 

I deeply believe they all are filled with 
Buddhas. 

Tôi đều dùng tất cả âm thinh 

With seas of each and every sound I 
everywhere let fall 

Khắp thổ vô tận lời nói hay 

Words and phrases, wonderful and 
endless 

Tột tất cả kiếp thuở vị lai 

Which now and through the kalpas of the 
future 

Khen công đức sâu dây của Phật. 
Praise the wide, deep sea of Buddhas” 
merit and virtue. 

Sắm đồ rất đẹp: nào tràng hoa 

Flower garlands supreme and wonderful 
Kỹ nhạc, hương, hoa cùng tàn lọng 
Music, perfumes, parasols, and canopIes 
Các thứ trang nghiêm đẹp như vậy 
And other decorations rich and rare 
Tôi dùng cúng dường chư Như Lai. 

I offer up to every Thus Come One. 


Nào là y phục, các thứ hương: 

Fine clothing, superior incense 
Phấn hương, hương xông cùng đèn đuốc. 
Powdered and burning incense, lamps 
and candies 

Mỗi món đều như núi Tu Di 


Each one heaped as high as Mount Sumeru 


Tôi đem cúng dường các đức Phật 

I offer completely to all tathagatas. 

Do nơi tâm thắng giải rộng lớn 

With a vast, preat, supremely liberated 
mind 

Sâu tin tất cả Phật ba đời 

I believe in all the Buddhas of the three 
perIods of time 

Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiển 
With the strength of Samantabhadra”s 
Conduct and Vows 

Khắp đem cúng dường các đức Phật. 

I make offerings to all Thus Come 
Ones everywhere 

Từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác 

For all the evil deeds I have done In 
the past 

Đều vì ba độc: tham, sân, sỉ 

From beginningless greed, anger and 
delusion 

Từ thân, khẩu, ý mà gây nên 

Created by my body, mouth and mind 
Tất cả nay tôi đều sám hối. 

I now know shame and repent of them all 
Vô lượng công đức của chư Phật 
IreJoice In the merit and virtue 

Của Bồ tát, Thanh Văn, Duyên Giác 
From Bodhisattvas, Hearers, Pratyeka- 
Buddhas 

Hữu học, vô học cùng chúng sanh 

The learners, those without study as well 
aS 

other beings In the ten directions 

Tất cả nay tôi đều tùy hỷ. 

IreJoice In the merit and virtue 

Các đấng soi đời khắp mười phương 
Before the lamps of the worlds of the 


ten directions 

Vừa mới chứng nên đạo chánh giác 
Those who first accomplish Bodhi 

Tất cả nay tôi đều khuyến thỉnh 

I now request and beseech them all 
Chuyển xe chánh pháp diệu vô thượng. 
To turn the foremost, wondrous dharma 
wheel 

Chư Phật nếu muốn nhập Niết bàn 

If there are Buddhas who wish for Nirvana. 
Tôi xin thành tâm đều mời thỉnh 

I request with deep sincerIty 

Cúi mong ở lại lâu trong đời 

That they dwell in the world for a long 
time 

Cho chúng sanh được nhờ lợi lạc. 

To bring benefit and bliss to every beings 
Bao nhiêu phước đức bởi cúng dường, 

I worship those with blessings, praIse 
them and make offerings 

Ngợi khen, thỉnh pháp, mời trụ thế, 

I request that the Buddhas remain in the 
world and turn the Dharma wheel 

Tùy hỷ sám hối các căn lành, 

The good roofs gained from following 
and reJoicing In the merit and virtue, 

and from repenftance and reform 

Hồi hướng chúng sanh cùng Phật đạo. 

I transfer to living beings and the Buddha 
way 

Tôi nay theo học với Như Lai 

I study with the Buddhas and practice 

Tu tập viên mãn hạnh Phổ Hiển 

The perfect conduct of Universal Worthy 
Cúng dường chư Phật về quá khứ 

I make offerings to all the Thus Come 
Ones of the past 

Cùng với mười phương hiện tại Phật. 
And to all present Buddhas throughout 
the ten directions 

Vị lai tất cả Thiên nhân sư 

AII future teachers of gods and men 

Hết thảy tâm nguyện đều viên mãn 
Whose aspirations to Joy have been 


completed 

Nguyện theo học khắp ba đời Phật 

TH follow in study throughout the three 
Periods of time 

Mau chứng nên quả đại Bồ Đề. 

And quickly attain Great Bodhi 

Cả thảy cõi cùng khắp mười phương 

In all lands of the ten directions 

Rộng lớn thanh tịnh trang nghiêm đẹp 
Vast, great, pure, and wonderfully adorned 
Chúng hội vây quanh các Như Lai 

AlI Tathagatas sit beneath royal Bodhi 
trees 

Đều ở dưới cội Bồ Đề thọ. 

While assemblies circunambulate them 
Bao nhiêu chúng sanh trong mười phương 
I vow that every being ¡in all directions 
Nguyện lìa lo khổ thường an lạc 

WIII be peaceful, happy, and without worry 
Đều được lợi ích chánh pháp mầu 

May they obtain the proper Dharmaˆs 
profound aid 

Dứt hết phiền não không còn thừa. 
And may all thetr afflictions be wIiped 
away without exception 

Khi tôi vì Bồ Để mà tu 

When ÏI cultivate towards Bodhi 

Trong các loài đều biết túc mạng 

I will gain the knowledge of past lives 
In all destinies 

Thường được xuất gia tu tịnh giới 

I will always leave the home-life and 
cultivate pure precepts 

Không nhơ không lỗi cũng không hư. 
Without outflows, never broken, and 
without staIn 

Trời, rồng, dạ xoa, bàn trà quỷ 

Be they gods, dragons, yakshas, or 
Kumbhandas 

Nhẫn đến loài người cùng phi nhơn 

Up to humas, non-humans, and the rest 
Tất cả ngôn ngữ của chúng sanh 

In the many languages of all such 
living beings 


Đều dùng các tiếng tăm nói Pháp. 

With every sound I will speak the Dharma 

Siêng tu Ba La Mật trong sạch 

I will cultivate the pure paramitas with 

VIPOT 

Tâm Bồ Đề hằng gìn không mất 

And never leave the Bodhi mind behind 

Dứt trừ chướng nhơ không để thừa 

I will banish all obstructions and 

defilements 

Tất cả hạnh mầu đều thành tựu. 

And fulfilI all the wondrous practices 

Ở nơi các hoặc, nghiệp, cảnh ma 

From all delusions, karma, and demon- 

Sfates 

Trong vòng thế gian được giải thoát 

Amid all worldly paths, I will be freed 

Cũng như hoa sen không dính nước 

As the lotus does not touch the water 
Nào khác Nhật, Nguyệt chẳng dừng không. 

As sun and moon do not sfop 1n space 

Dứt hết tất cả khổ ác đạo 

Ending suffering of the paths of evil 

Khắp đồng ban vui cho quần chúng 

And to everyone equally bringing Joy 

Như thế trải qua vô số kiếp 

May T for aeons like the motes of dust In 

lands 

Lợi ích mười phương không cùng tận. 

Ever benefit all in the ten directions 

Tôi thường tùy thuận các chúng sanh 

Always in accord with living beings 

Cùng tận tất cả vị lai kiếp 

Cultivating through all future aeons 

Hằng tu hạnh lớn của Phổ Hiển 

The vast conduct of Universal Worthy 

Viên mãn quả Bồ Đề vô thượng. 

The unsurpassed Great Bodhi wIll I perfect 

Những người cùng tôi đồng một hạnh 

May all who cultivate with me 

Cầu tất cả chỗ chung nhóm họp 

Assemble together with me In one place 

Thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau 

Our karmas of body, mouth, and mind 


the same 

Hết thảy hạnh nguyện cùng tu học. 

As we cultivate and study all practices 
and vows 

Các thiện tri thức lợi ích tôi 

With all advisors good and wise who aid 
me 

Vì tôi chỉ bày hạnh Phổ Hiền 

By explaining Samanfabhadra”s deeds 
Nguyện cùng tôi thường chung hội họp 
lI vow to always congregate together 
Đối với tôi lòng luôn hoan hỷ. 

May they never be displeased with me 
Nguyện thường diện kiến các Như Lai 
I vow to always meet Thus Come Ônes 
face to face 

Và hàng Phật tử vây quanh Phật 

And the hosts of disciples that circulate 
around them 

Tôi đều sửa sang cúng dường lớn 

L]I raise offerings which are vast and great 
Tột thuở vị lai không nhàm mỏi. 
Untiring to the end of future aeons 
Nguyện øsìn pháp mầu của Như Lai 

I will hold on hiph the subtly wondrous 
Buddhadharma 

Rõ bày cả thảy hạnh Bồ Đề 

And i1lluminate the prctices of Bodhi 
Rốt ráo thanh tịnh hạnh Phổ Hiền 

I will ulimately pure in Samantabhadra”s 
way 

Trọn kiếp vị lai thường tu tập. 
Practicing until the end of time 

Tôi ở trong tất cả các cõi 

I cultivate throughout all existence 

Tu phước vô tận, trí vô tận 
Inexhaustible blessings and wisdom 
Định, huệ, phương tiện và giải thoát 
By concentration, wisdom, skillful 
means, and liberation 

Được những tạng vô tận công đức. 

I will gain an endless store of merit and 
Virfue 

Trong một trần có trần số cõi 


In one mote of dust are lands as 
numerous as motes of dusf 

Mỗi mỗi cõi có nan tư Phật 

In each land are incalculable numbers 
of Buddhas 

Mỗi mỗi Phật ở giữa chúng hội 

In every place where Buddhas dwell I 
see the host assembled 

Tôi thấy hằng giảng hạnh Bồ Đề. 
Endlessly proclaiming all the practices 
of Bodhi 

Khắp hết mười phương các cõi nước 

In ten directions everywhere, throughout 
the sea of lands 

Mỗi đầu lông đủ có ba đời 

On the tip of every ha1r in oceans of all 
time 

Phật cùng quốc độ vô số lượng 

So foo there is a sea of Buddhas, a sea 
of Buddha lands 

Tôi khắp tu hành trải trần kiếp. 
Pervading them all I cultivate for seas 
of endless time 

Lời của Như Lai đều thanh tịnh 

The speech of all Tathagatas 1s pure 
Một lời đủ cả các âm thinh 

Each word confaIns an ocean of all sounds 
Theo tiếng chúng sanh lòng ưa thích 
According with what beings like to hear 
Biện tài của Phật đều ban khắp. 

The Buddhas' sea of eloquence flows forth 
Tất cả chư Phật trong ba đời 

AI Tathagatas of the three periods of time 
Dùng những ngữ ngôn vô tận kia 

Using the inexhaustible seas of words 
and languages 

Hằng chuyển pháp mầu rất lý thú 
Forever turn the wonderful Dharma 
'Wheel of noumenon and phenomena 
Nhờ trí sâu tôi đều lãnh thọ. 

I enter everywhere with the power of 
deep wisdom 

Tôi hay thâm nhập đời vị lai 

I can penetrate the futue 


Tất cả kiếp thâu làm một niệm 

And exhaust all kalpas In a single thought 
Hết thảy những kiếp trong ba đời 

AII kalpas of the three periods of time 
Làm khoảng một niệm tôi đều nhập. 
In a single thought I completely enter 
Trong một niệm tôi thấy ba đời 

Tất cả các đấng Nhơn Sư Tử 

In one thought I see all Lions of men 
Cũng thường vào trong cảnh giới Phật 
I constantly fathom the Buddha states 
of the past, present and fufure 

Như huyễn, giải thoát và oai lực. 
TheIr magical liberations and their 
awesome strength 

Trong các cực vi đầu sợi lông 

On the tip of an extremely fine hair 
Xuất hiện cõi trang nghiêm ba thuở 
Appear Jewelled lands of eternal time 
Mười phương trần sát các đầu lông 
Lands on harr tIps as many as dust 
mofe like lands of the ten directions 
Tôi đều thâm nhập để nghiêm tịnh. 

I deeply enter, adorn, and purIfy 

VỊ lai các đấng Chiếu Thế Đăng 

AII lamps of the future that light the world 
Thành đạo chuyển pháp độ chúng sanh 
Complete the way, turn the Dharma 
Wheel, and awaken living beings 

Phật sự xong xuôi hiện nhập diệt 

As they perfect the Buddhaˆs work and 
manifest ÑNirvana 

Tôi đều đến gần để hầu hạ. 

I visit and draw near to each one and 
obtain 

Sức thần thông rộng khắp chóng mau 
The spiritual power to rapidly øo 
everywhere 

Sức Phổ Môn khắp nhập đại thừa 

The power to universally enter the 
Mahayana through the Ủniversal Door 
Sức trí hạnh khắp tu công đức 

The power of wisdom and conduct to 
universally cultivate merit and virtue 


Sức oai thần từ bi khắp che 
The subtle spiritual power to shield all 
with great kindness 
Sức phước trang nghiêm khắp thanh tịnh 
The power to everywhere pur1fy and 
adorn supreme blessings 
Sức trí huệ không trước không trệ 
The power of wisdom which 1s unattached 
and and independent 
Sức định, huệ, phương tiện, oai thần 
The awesome spiritual power and the 
pOWers of concenfration, wisdom, and 
skill-in-means 
Sức khắp hay chứa đạo Bồ Đề. 
The power of universally accumulating 
bodhi 
Sức thanh tịnh tất cả nghiệp lành 
The power of good karma which purifles 
all things 
Sức xô đẹp tất cả phiển não 
The power to eradicate all afflictions 
Sức hàng phục tất cả loài ma 
The power to subdue all demons 
Sức viên mãn các hạnh Phổ Hiền. 
The power to perfect Universal Worthy”s 
conduct 
Khắp hay nghiêm tịnh các cõi nước 
The sea of lands I everywhere adorn and 
pur1fy 
Giải thoát cho hết thẩy chúng sanh 
And T liberate the sea of all living beings 
Khéo hay phân biệt các pháp mâu 
With skill I make distinctions In the 
Sea of all dharmas 
Có thể sâu vào biển trí huệ. 
And enter deeply into the wIsdom sea 
Khấp tu thanh tịnh các công hạnh 
I can pur1fy the ocean of all practices 
Các chí nguyện thảẩy đều viên mãn 
Perfect and Complete a sea of vOws 
Gần gũi cúng dường các đức Phật 
I draw near to a sea of Buddhas and 
make offerings 
Tu hành vô lượng kiếp không mỗi. 


And cultivate without fatigue for a sea Of 
time 

Tất cả Như Lai trong ba đời 

To all Tathagatas of the three periods of 

time 

Những hạnh nguyện Bồ Đề tối thắng 

With Bodhi, conduct, and vows mosf 
Supreme 

Tôi đều cúng dường tu tập đủ 

I completely offer up my perfect 
cultivation 

Dùng hạnh Phổ Hiền ngộ Bồ Đề. 

With Samantabhadra”s practices, I awaken 
to Bodhi 

Tất cả Như Lai có trưởng tử 

AII tathagatas have elder disciples 

Danh hiệu ngài là đức Phổ Hiển 

Named Dniversally Worthy, honored one 
Tôi nay hồi hướng các căn lành 

Now I transfer all good roofs 

Nguyện các trí hạnh đều đồng đó. 

And I vow to perform deeds of wisdom 
1dentical to his 

Nguyện thân khẩu ý hằng thanh tịnh 

I vow that my body, mouth, and mind 
wIll be forever pure 

Công hạnh cõi nước cũng sạch trong 
And that all practices and Buddha lands 
WIII be also 

Trí huệ ấy gọi rằng Phổ Hiền 

To the wisdom of Universal Worthy 
Nguyện tôi cùng ngài đều đồng đẳng. 

I vow In every way to be Identical 

Vì khắp thanh tịnh hạnh Phổ Hiền 

I will wholly purify Samantabhadraˆs 
conduct 

Các nguyện lớn của Văn Thù Sư Lợi 
And the great vows of ManJjusri as well 
Trọn sự nghiệp kia không thừa sót 

AlI their deeds I wIll fulfilH, leaving nothing 
undone 

Đến kiếp vị lai hằng không mồi. 

THỊ the end of the future Ï will never tire 
Tôi tu các hạnh đều vô lượng 


Infinite and measureless 1s my cultivation 
Được các công đức cũng không lường 
Boundless merit and virtue I obtain 

An trụ trong những hạnh vô lượng 

Amid limitless practices I will dwell in 
peace 

Suốt thấu tất cả sức thần thông. 

And penetrate the strenegth of spiritual 
DOW€TS 

Sức trí mạnh mẽ các Văn Thù 

Manjusri has wisdom, courageous and 
brave 

Huệ hạnh Phổ Hiền cũng dường ấy 
Samantabhadra”s conduct and wisdom 
are the same 

Tôi nay hồi hướng các căn lành 

Inow transfer all good roots 

Thường theo các ngài mà tu học. 

In order to follow them ïn practice and in 
study 

Chư Phật ba đời luôn khen ngợi 

In the three periods of time, all Buddhas 
Dralse 

Những nguyện rộng lớn khó sánh bằng 
Such vows as these, lofty and great 

Tôi nay hồi hướng các căn lành 

I now transfer all good roots 

Để được Phổ Hiển hạnh thù thắng. 
W¡ishing to perfect the supreme practices 
of Samantabhadra 

Nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung 

I vow that when my life approaches 1s end 
Trừ hết tất cả các chướng ngại 

AII obstructions will be swept away 

Tận mặt gặp Phật A Di Đà 

I will see Amitabha Buddha 

Liền được vãng sanh cõi Cực Lạc. 

And be born In his land of Ultimate Bliss 
and peace 

Tôi đã vãng sanh cõi kia rồi 

WWhen reborn In the Western land 

Hiện tiền thành tựu nguyện lớn nầy 

I will perfect and completely fulfilI 

Cả thảy tròn đủ không thừa thiếu 


Without exception these øreaf vows 
Lợi lạc tất cả các chúng sanh. 

To delight and benefit all beIngs 
Chúng hội Di Đà đều thanh tịnh 

The assembly of Amitabha Buddha 1s 
completely pure 

Tôi từ hoa sen nở sanh ra 

'When from a matchless lotus [ am born 
Thân thấy đức Phật Vô Lượng Quang 
II behold the Tathagata”s 
Measureless Light as he appears before 
me 

Liên thọ ký tôi đạo Bồ đề. 

To bestow a prediction of Bodhi 

Nhờ đức Phật kia thọ ký rồi 

Receiving a prediction from the Thus 
Come One 

Tôi hóa vô số vạn ức thân 

L1 transform countless kotis of bodies 
Trí huệ rộng lớn khắp mười phương 
And with wisdom power vast and great 
pervade ten directions 

Khắp lợi tất cả chúng sanh giới. 

To benefit the realms of living beings 
Nhẫn đến hư không thế giới tận 
Realms of worlds and empty space might 
reach an end 

Chúng sanh, nghiệp, và phiền não tận 
And beings, karma, and afflictions be 
extinguished 

Nhưng bốn pháp ấy không cùng tận 
But they never be exhausted 

Nguyện tôi rốt ráo hằng vô tận. 
Neither will any of my vows 

Cõi nước vô biên khắp mười phương 
With myriads of Jewels in boundless 
lands in all directions 

Trang nghiêm các báu cúng dường Phật 
I make decorations and offerings to the 
Thus Come Ones 

Sắm đồ an lạc thí trời người 

I bring the foremost peace and joy and 
humans 

Trải kiếp vi trần luôn cúng thí. 


For aeons as many as the motes of dust 
In lands, I always offer 

Nếu có người nơi nguyện vương nầy 
'Yet, If one believes In these Kings of 
Vows supreme 

Một phen nghe liền sanh tín kính 

As they pass by the ear but a single time 
Mong cầu khát ngưỡng quả Bồ đề 

And 1f in search of Bodhi one thirstily 
Được công đức nhiều hơn tài thí. 

The merif and virtue øained will that 
SUTpaSS 

Nhờ đây thường xa các bạn ác 

With bad advisors forever left behind 
Thoát khỏi tất cả ba đường dữ 

Erom paths of evil, one departs forever 
Mau thấy đức Phật Vô Lượng Quang 
Soon to see the Buddha of Limitless Light 
Đây đủ nguyện Phổ Hiền tối thắng. 
And perfect Samantabhadra”s vows 
Người nầy thọ mạng được lâu dài 
Easily obtaining the blessings of long life 
Trong loài người ở bực tôn quý 
Assured of a noble rebirth in the human 
realm 

Người nầy không lâu sẽ trọn nên 
Before long he”lI perfect and complete 
Công hạnh như Phổ Hiển Bồ Tát. 

The practices of Universal Worthy 
Ngày trước do vì không trí huệ 

In the past, owing to a lack of wisdom 
DOWeT 

Tạo ra năm nghiệp vô gián ác 

The five unintermittent offenses of 
extreme evil [ have done 

Chuyên tụng nguyện vương Phổ Hiển nầy 
By reciting the great Kings of Vows of 
Universal Worthy 

Tất cả tội ác mau tiêu diệt. 

In one thought can all be wiped away 
Sanh ra dòng họ cùng dung sắc 

H¡s clan, race, and color, 

Tướng tốt, trí huệ đều đầy đủ 

Marks and characteristics, with his 


wisdom are all perfected and completed 
Các ma, ngoại đạo không phá được 
Demons and externalists wIll have no 
way to harm him 
Kham làm phước điển cho ba cõi. 
And he”s worthy to receive the 
offerings of the three realms 
Mau đến cội Bồ để thọ vương 
To the regal Bodhi tree he will quickly go 
Ngồi an hàng phục các chúng ma 
And seated there subdue hordes of 
demons 
Thành đạo chánh giác nói pháp mầu 
Right and equally enliphtened, he'II 
Turn the Dharma wheel 
Khắp lợi tất cả các hàm thức. 
To benefit the host of living beings 
Nếu người ở nơi mười nguyện nầy 
If one holds on high Samantabhadra”s 
Vows and proclaims them by 
Đọc, tụng, thọ trì và diễn nói 
Reading, recifting, receiving and preaching 
Quả báo chỉ Phật mới biết được 
Ones reward only the Buddhas will know 
Quyết định sẽ được đạo Bồ đề. 
And one will obtain Bodhi”s highest path 
Nếu người tụng nguyện Phổ Hiền nầy 
If one recites Dniversal Worthˆs Vows 
Tôi nói chút ít phần căn lành: 
I wIll speak of a portion of his good roots 
Trong một niệm thảy đều viên mãn 
In a single thought he can perfect 

Thành tựu chúng sanh nguyện thanh tịnh 
The pure vows of sentient beings 
Hạnh Phổ Hiển, thù thắng của tôi 
The supreme and endless blessings 
from Samantabhadra”s conduct 
Phước lớn vô biên đều hồi hướng 
I now universally transfer 

Khắp nguyện chúng sanh đang chìm đắm 
May every living beings, drowning and 
adrift 
Mau sanh cõi Phật Vô Lượng Quang 
Soon return to the land of Limitless Light ! 


Lúc Ngài Phổ Hiển đại Bồ tát ở trước đức 
Như Lai nói bài kệ hạnh nguyện thanh tịnh 
rộng lớn rồi, Thiện Tài đồng tử vui mừng vô 
lượng, các Bồ Tát cũng đều hoan hỷ, đức Như 
Lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay!” 

When Universadl Worthy Bodhisattva 
Mahasattva finished speaking before the Thus 
Come One these pure verses on the Great 
Kings of Vows of Ủniversal Worthy, the youth 
Good Wealth was overwhelmed with 
boundless Joy. All the Bodhisattvas were 
extremely happy as well, and the Thus Come 
One praised him, saying, “Good indeed, good 
1ndeed!” 

Bấy giờ, lúc đức Thế Tôn cùng hàng 
Thánh chúng đại Bồ tát diễn nói Pháp môn 
thù thắng cảnh giới giải thoát bất khả tư nghì 
như vậy, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm 
bậc thượng thủ trong các vị đại Bồ Tát và sáu 
ngàn thầy tỳ kheo của ngài giáo hóa. 

At that time, when the World Honored One 
and the wise assembly of Bodhisattva- 
Mahasattvas had proclaimed this Supreme 
Dharma Door to the Inconceivalbe State of 
Liberation, the Bodhisattva ManjusrI was the 
leader of the great Bodhisattvas and the six 
thousand monks he had taught and brought to 
maturIty. 

Đức Di Lặc Bồ Tát làm bực thượng thủ 
trong các vị đại Bồ tát ở Hiền Kiếp. 

The Bodhisatva Maitreya was the leader 
among the great Bodhisattvas of this Worthy 
Era. 

Đức Vô Cấu Phổ Hiển Bồ tát đứng đầu các 
bậc nhất sanh trụ quán đảnh vị Bồ tát, cùng 
với các vị đại Bồ Tát đông như số vi trần 
trong các thế giới ở mười phương khắp đồng 
đến nhóm hội. 

The Iimmaculate Bodhisatva UDniversal 
Worthy was the leader of the great 
Bodhisatvas who ¡in one lifeime would 
achieve Biddhahood and receive anointmeIt. 
Ths Bodhisattva also led the Bodhiattva- 
Mahasattvas, numerous as the moftes of dust in 


all the worlds of the ten directions, who had 
gathered at the assembly. 

Trong hàng đại Thinh Văn thì có ngài đại trí 
Xá Lợi Phất, ngài đại Mục Kiển Liên... làm 
thượng thủ . Cùng những hàng Trời, Người, 
các bậc chúa tế trong đời, bát bộ: Thiên long, 
đã xoa, càn thát bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn- 
na-la, ma-hầu-la-dà, nhơn, phi nhơn... tất cả 
đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều rất vui 
mừng, đồng tín thọ phụng hành. 

The great, wise Sariputra, Mahaudgalyayana 
and others headed the ranks of the great 
Sound Hearers. All the people, gods, and lords 
of all the worlds, as well as dragons, yakshas, 
gandharvas, asuras, garudas, kinnadras, 
mahoragas, humans, non-humans, 
forth, and the entire Great Assembly, upon 
hearng what the Buddha had said, all 
rejoiced, faithfully accepted 1t, and put it Into 
practice. 

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa: 

Lư hương sạ nhiỆt. 

Incense heats up in the censer. 

Pháp giới mông huân. 

The fragrance premeates alÏ space. 

Chư Phật hải hội tất điêu văn. 

Buddhas in all universes are aware. 

Tùy xứ kiết tường vân. 

Everywhere, there gathers auspicIous clouds. 
Thành ý phương ân. 

Be sincere and solemn. 

Chư Phật hiện toàn thân. 

Buddhas appear ¡im the midst of fragrant 
clouds. 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát 
(3 lần). 

Let's take refuge with the Bodhisattva In the 
cloud of incense (3 times). 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Let's take refuge with our teacher Sakyamuni 
Buddha. 


and so 


Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật 


Kinh—Tne Vajracchedika Prajna 
Paramita Sutra—See Appendix G. 
Kinh LỄ Sáu Phương— 


Worship In The Six Directions 


Sutra 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Namo Sakyamumi Buddha 

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 
Namo Bhaisajaguru Medicine Buddha 
Nam Mô A Di Đà Phật 

Namo Amitabha Buddha 

Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát 

Namo Bodhisattva Samantabhadra 
Nam Mô Địa Tạng Vuơng Bồ Tát 
Namo Bodhisattva Ksitigarbha 

Nam Mô Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 
Namo Maitreya, the Future Buddha 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 

Namo Bodhisattva Avalokitesvara 

Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 
Namo Bodhisattva ManJusri 


Buổi sáng nọ, chàng Thiện Sanh 

One morning, young Sigala 

Mặc áo mũ, lễ Sáu phương 

Dressed and welli-proomed, prayed six 
direcftions 

Phật hỏi rằng: “Lễ gì thế?” 

The Buddha asked: “lo what do you pray?” 


Chàng mới kể: 

He explained: 

“Theo lời cha, thời lễ vậy.” 

“Father said, every morning, pray like this.” 
Phật bèn dạy: 

The Buddha taught: 

“Ngươi hiểu lầm, lễ tại tâm.” 

“You are wrong, sincere pray 1s In heart.” 


Ngươi nên biết: 

You should know: 

“Sáu ác nghiệp, trừ ngay đi!” 

“The six evil karmas, cease them now†” 
Đừng rượu chè, chớ cờ bạc 

No to drink, not to bet 

Đừng biếng nhác, chớ bạn xằng 

Not to loaf, no bad friends 

Đừng nói nhằng, chớ gian ác 

NÑot to øossip, not to cheat 

Trừ sáu ác, lễ sáu phương 

ReJect these wronøs, pray SIX WayS 
Kẻ bất lương, lễ vô bổ 

Wrong-doers, pray uselessly 

Nên biết rõ, tu cõi lòng! 

You should know, how to cultivate your mind! 
1) Lễ phương Đông 

Pray to East 

Là Cha mẹ, giữ đủ lễ 

For Parents, keep to rules 

Sớm cùng khuya, có việc gì, 

Dawn to dusk, do your chores, 

Phải làm đỡ, phải thương nhớ đến song thân. 
AIways help out, love them both mom and 
dad. 

Khi yếu đau, phải chạy chữa. 

'When they are IÏl, find them a cure. 
Chăm sóc kỹ, yên lòng già. 

Take care of them well in old aøe. 
Làm cha mẹ, cho trọn đạo: 

Parents too, fullfil duties: 

Nên dạy bảo, theo điều lành 

Teach and guide, the ripht way 

Nên dỗ dành, gần người giỏi 

Should coax child, to play with good 
Khuyên gắng giỏi, chăm học hành 
Make child try to study well 

Tuổi trưởng thành, tìm đôi lứa 

'When at age, help them with marrlagø© 
Dựng nhà cửa, dạy làm ăn 

Build them home, teach them work. 

2) Lễ Nam phương 

Pray to South: 

Là sư đệ, phải kính nể, phải nghe lời 


For teacher, show respect, and obey 
Học chớ lười, làm chớ ngại 

Strive for best, be earger. 

Phải khen ngợi, công đức Thầy 

You must praise, the Teacher”s efforts. 
Đạo làm Thầy, cũng không dễ 

Be a teacher, 1s so hard 

Phải chăm chỉ, đạy cho mau 

Be hard-working, teach quickly 
Mong trò sau, thành người giỏi. 
Hope students, accomplish well. 
Học tấn tới, hơn trò người 

Study well, better than others 

Cố trau dồi, hiểu đạo lý 

With your ability, make them know 
Những nghi nghĩa, vạch cho hay 
Explain doubtful points fluently. 

3) Lễ phương Tây 

Pray to West 

Là chồng vợ, 

FOor spouses 

phải niềm nở, lúc chồng đi về 

Be cheerful to husband, when husband leaves 
and returns 

Lo gia chánh 

Take care of home 

Nét trinh nh 

Be faithful 

Lòng chuyên chính 

Be loyal 

Có của riêng, đừng tư túi 

Share all thing, not for self 

Chồng giận dỗi, phải ôn tôn 

When heˆs mad, don't hold a grudge. 
Chồng khuyên ngăn, phải phục tùng 
'When he”s corect, should listen 
Phải săn sóc, việc trong ngoài 

Take care of household 

Chồng ngủ rồi, mới đi ngủ. 

'When he sleeps, then you sleep. 
Chồng đối vợ, có nhân nghĩa 
Husband rules, should be kind 

Khi đi về, phải chào hỏi 

'When wife leaves and returns, then øreet her 


Ăn đúng buổi, nghỉ đúng giờ 
Eat when time, sleep when time 
Để vợ mình, khỏi phiền lòng 
So that wIfe won”f WOTry 

Sắm cho vợ, tùy lực mình 

Buy her things to your best 

Áo quân lành, trang sức đủ 
Purchase clothes and Jewelry. 
Giao cho vợ, giữ tiễn tài 

Give her charge of Income 
Cùng tiêu xài, không dấu diếm 
Both spend funds, don°t hide 1t. 
Tình âu yếm, trong thủy chung 
Always love her, from sftart to end 
Không hai lòng, với kẻ khác 
Be faithful, have one wIfe. 

4) Lễ phương Bắc 

Pray to North 

Là bầu bạn, răn nhắc nhau 

For friends, explain faults 
Tránh điều dữ 

Avoid wrongs 

Phải giúp đở, lúc tai nàn 

Aid friends, when in need 
Nghĩa keo sơn, ngày gắn chặt 
Know burden to others 

Thường thân mật, viếng thăm nhau 
Keep ïn touch, don't forget 
Chuyện riêng nhau, đừng tiết lộ 
Private things, don”t disclose 
Giàu giúp của, khỏe giúp công 
Tf rích gIve poor, 1f strong øgive hand 
Cam khổ đồng, thù tạc hậu 
Share the Joys and sorrows 
Đừng oán cáu, chớ tham ô 
Erase temper and avarice. 

Mối thù hiểm, nên dứt đứt 
Once angered always forgive 
5) Lễ xuống đất 

Pray to Ground 

Là tớ thây, trước khi sai 

For bosses, when command 
Xem sức đã 

See 1f able 


Có tội quá, đừng phạt ngay 

Tf at fault, delay raøge 

Xét gian ngay, cân nặng nhẹ 
Look at fault, weiph motIves 
Lượng tình lý, gồm nhu cương 
Recall traits, ease sentence 
Khi ốm đau, phải thương xót 
When he 1s ilI, be caring 

Cấp thang thuốc, không tiếc gì 
Give him drugs, don”t regret 
Thưởng vật chi, không thiên lệch 
Reward god, favor none. 

Của tích trử, nó có riêng 
Possessions, his to keep 

Phải phân minh, không đoạt thủ 
Keep separate, take them not 
Ở với chủ, hết đạo tôi 

For worker 

Sáng sớm mai, dậy trước chủ 
Rise early, before boss 

Việc phận sự, phải hết lòng 
Complete tasks, best you can 
Đồ ăn dùng, đừng hao phí 
Food you eat, do not waste 
Phải kính nể, phải chào mời 
Have respect, greet master 
Khen ngợi người, chớ báng nhiếc 
Compliment, not degrade. 

6) Lễ lên Trời 

Pray to Sky 

Tin theo lời, lòng thành thật 
Follow thoughts, of true hearfs 
Bảo các việc, phải vâng làm 
'You listen and follow 

Nên biết ham, nghe đạo lý 

Be eager of knowledge 

Nghe mà nghĩ, nghĩ mà tu 
Hear but know, know but do 
Pháp Phật mâu, hỏi cho vở 
Deep concepts, require search 
Bậc trí giả, phải dạy người 
For sages, teach others 

Dạy lễ nghi, không phóng túng 
Preach moral, not to be free. 


Thương các giống, cứu chúng sanh 

Love all things, save all beings 

Dạy “thanh tịnh,” dạy “bố thí.” 

Show them peace, teach them giving 

Dạy “định lòng,” dạy “trì giới.” 

Teach them “ease at heart,” act in “rules.” 
Dạy ít nói, mà chăm làm 

Reticence, be hard-working 

Dạy “phát tâm,” cầu “Tịnh độ.” 


Teach them “vow, contentment to Pure Land. 


Sáu điều đó, làm được ra 

These six guides, once mastered 
Ấy tức là, phép lễ bái. 

You have reached, end of prayer. 
Thiện Sanh lạy, xin quy-y 

Sigala bowed, asked three refuges 
Phật vỗ về, đọc câu kệ: 

Buddha consoled him and said: 
Đừng ngủ trễ, sáng dậy ngay 
Don't sleep late, rIse early 

Chấp hai tay, dâng hương nước 
Clasp both hands, prepare pray 
Cúng dâng trước, phát nguyện sau: 
FErrst Buddha, wich later: 

Bốn ân sâu, lo báo bổ 

Be thankful of the past 

Phép “Lục Độ,” phải cần tu 
These six paramitas, must practIce 
Trừ “si ngu,” thành “trí tuệ.” 
Don't be dark, then things clear 
Chăm “Bố thí,” hết tham tàng. 
Learn to “øive,” no more greed. 
Trừ “hờn giận,” thành “kiên nhẫn.” 
Hold temper, be patilence 

Chăm “tinh tấn,” hết “lỗi lầm.” 

Tf you try, you won't fail. 

Trừ “phóng tâm,” thành “thiển định.” 
Do not wander, you will be free 
Đừng lười lĩnh, thì giờ qua 

Lazy not, time passes fast 

“Sanh, lão, bịnh, tử” khổ 

Born, sick, age, death 1s last. 

Đời người thọ, được bao lâu ? 

Life 1s dear, It 1s short. 


Thân thích đâu, khi hấp hối 
Where”s kinsman, when you die 
Thuốc nào khỏi, vô phương trốn 
There 1s no cure, or can hide 
Khách qua đường, ra quán trọ 
LIE 1s like, a crossing 

Nào con vợ, nào mẹ cha 

Like child wife, like mon dad 
Vừa một nhà, phút đôi ngả 

Live unite, die and part 

Như thế cả, cảnh vô thường 
Le 1s that, constant change 
Trang sáu đường, luân hồi mãi 
In six roads, life 1s that 

Nay mai lại, được làm người 
Maybe for now, you are born a man 
Biết đạo hay, tu mà độ 

Good Buddha, brings success 
Độ mình trước, độ người sau 
Help self first, then others 

Vượt bể sầu, thuyển “Lục Độ.” 
Congquer bad, boat search near 
Bến “Lạc thổ,” A Di Đà 
Buddha's land, Amitabha 

Tiếp dẫn ta, mở đường ra 

Helps mankind, opens path. 

Hỡi tứ chúng! Nên cầu sang 
Everybody! Pray for this! 

Phật dạy chàng, chàng nghe Phật 
Buddha taught, he listens 

Mừng nhảy nhót, mà tin theo 
Then rejoiced: Enlightened. 


Tâm Kinh (Bát Nhã Tâm 
Kinh): Prajnaparamita Hridaya Sutra--The 
sua of the heart of prajna—One of the 
smallest, but the most vital portion in the Vast 
Prajnaparamia—Bát Nhã Tâm Kinh---The 
Heart of PraJna Paramita Sutra: 

**Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã 
Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai 


không, độ nhứt thiết khổ ách---Bodhisattva 
Avalokiteshvara was practicing the profound 
Prajna Paramita, he ¡illuminated the five 
skandhas and saw that they are all empty, and 
he crossed beyond all sufferings 
difficulties. 

**Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị 
sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức diệc phục như thị--- 
Shariputa ! form does not differ form 
emptiness, emptiness does not differ from 
form; form 1(self is emptiness, emptiness Itself 
IS form; so tfoo are feeling, cognition, 
formation and conscIousness. 

**Xá Lợi tử ! Thị chư pháp không tướng, bất 
sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất 
giảm---Shariputra ! All Dharmas are empty of 
characteristics. They are not produced, not 
destroyed, not defiled, not pure, and they 
neither Increase nor diminish. 

**Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, 
hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô 
sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, 
nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô 
minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; 


and 


vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc--- 
Therefore, in emptiness there 1s no form, 
feeling, cognifion, or conscIousness; no eyes, 
©ars, nose, tongue, body, or mind; no sights, 
sounds, smells, tastes, obJects of touch, or 
Dharmas; no field of the eyes up to and 
including no field of mind consciousness and 
no Ignorance or ending of ignorance, up to and 
ending no old age and death or ending of old 
age and death. There Is no suffering, no 
accumulating, no extinction, and no way, and 
no understanding and no attaining. 

**Dï vô sở đắc cố, Bê Để Tát Đỏa y Bát Nhã 
Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái 
ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo 
mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn Tam Thế chư 
Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đềể---Because 


nothing Is at(ained, the Bodhisattva through 


reliance on Prajna Paramita is unimpeded in 
his mind. Because there 1s no Iimpediment, he 
1S not afraid and he leaves distorted dream- 
thinking far behind. Ultmately Nirvana ! All 
Buddhas of three perlods of time attain 
anutfarasamyak-sambodhi through reliance on 
the Prajna Paramita. 

**Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần 
chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị 
vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, 
chơn thiệt bất hư---Therefore, know that 
Prajan Paramifa Is a great spIritual mantra, a 
great bripht manfra, a supreme manftra, an 
unequalled mantra. It can remove all 
suffering: Ït is eenuine and not false. 

**Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức 
thuyết chú viết---That is why the mantra of 
Prajna Paramita was spoken. Recite 1t like 
this: 

*+Vết đế yết đế, Ba La Yết đế, Ba la tăng yết 
đế Bổ để Tát bà ha ! Gate Gate Paragate 
Parasamagate Bodhi Svaha ! (3 times). 

Maha Prajan Paramita (3 times). 


Kinh Từ Thiện: Metfa-Sutta (p)— 
Maitri-Sutra (skt)—Kinh nói về lòng từ thiện 
soạn bởi trường phái Phật giáo Tiểu thừa. Đây 
là một trong những bản văn được biết rộng rãi 
nhất của Theravada và được tứ chúng của 
trường phái nầy trì tụng mỗi ngày---Sutra on 
Kindness composed by the Hinayana school. 
Ít 1s one of the most popular texts of the 
Theravada and recited daily by monks, nuns 
and lay people in this school. The texts sayS: 

“Đây là những gì nên làm của những kẻ khôn 
ngoan, đi tìm giải thoát, và biết thực nghĩa 
của nơi yên fĩnh—Người đó phải kiên quyết, 
ngay thẳng và thật thà; trong khi vẫn dịu 
đàng, chăm chú và trừ bỏ mọi kiêu hãnh; 
người đó luôn sống đạm bạc và dễ bằng lòng, 
khiêm nhường, chăm chỉ vừa phải, nhưng 
thông minh và luôn làm chủ được các giác 


quan---Còn về chuyện gia đình thì không có 
tham vọng lớn, dễ hài lòng, không mãi miết 
trong những mục đích xấu. Để cho tha nhân, 
các vị hiển triết phải tự trách mình. Phải cầu 
cho mọi người được yên bình hạnh phúc, cầu 
cho tất cả được hoàn toàn hạnh phúc. Cầu cho 
mọi sanh linh, đang vận động hay đang nằm 
im, đang bò hay đang bay, nhỏ hay vừa, khỏe 
hay ốm, hữu hình hay vô hình, gần hay xa, Đã 
thọ sanh hay vẫn còn nằm trong thai, tất cả 
đều được hạnh phúc! Cầu cho người đó đừng 
bao giờ trêu chọc người khác. Hãy đừng bao 
giờ lừa gạt ai hay khinh miệt ai! Hãy đừng 
bao giờ bị thúc đẩy bởi oán giận hay hận thù 
để rồi tự mình gây ra lầm lỗi! Giống như một 
người mẹ che chở cho đứa con, đứa con độc 
nhất bằng cả cuộc đời. Đối với tất cả phải giữ 
gìn cho lòng mình tránh mọi ngăn cách. Bày 
tỏ lòng từ thiện với tất cả mọi người, giữ cho 
tỉnh thần mình không thành kiến, không hẹp 
hòi với trên, dưới và với xung quanh. Không 
một chút thù hằn và đối địch. Đứng, ngồi, 
nằm hay đi. Dù đấu tranh chống sự yếu mềm 
như thế nào, cũng cố giữ lấy tinh thần. Thái 
độ nầy được coi là lối sống Thánh thần trên 
mặt đất. Tránh sa vào tà thuyết, cố giữ lấy 
giới luật và thiển định cho trí tuệ triển khai, 
chiến thắng những cơn khao khát đòi hỏi 
khoái lạc. Thì không còn tái sanh lần nào nữa 
trong bụng mẹ---This 1s what should be done 
by a man who 1s wise, who seeks the good, 
and know the meaning of the place of peace. 
Let him be strenuous or determined, upripht, 
and truly straight. Let him not be submerged 
by the things of the world, free of cares (đạm 
bạc) and easily contented and Joyous—Let his 
sense be confrolled. Let him not desire great 
pOSsessions even for his family. Let him do 
nothing that 1s mean or that the wise would 
reprove. May all beings be happy and at their 
ease ! May they be Joyous and live In safety! 
All beings whether weak or strong, in hiph, 
middle or low realms of existence, small or 
great, visible or Invisible, near or far away, 


born or to be born—May all beings be hapy at 
their easel Let none deceives another, or 
despites any beings In any states! Let none be 
anger or Ill-will wish harm to another! Even 
as a mother watches over and protects her 
child, her only child, so with a boundless mind 
should one cherish all living beings, radiating 
friendliness over the entire world, above, 
below, and all around without limit. So let him 
cultivate a boundless good will towards the 
entire world, uncramped, free from 1ll-will or 
enmity. Standing or walking, siting or lying 
down, during all his walking hours, let him 
esfablish this mindfulness of goodwIll, which 
men call the highest state. Abandoning vain 
discussions, having a clear vision, free from 
sense appetites, he who is made perfect will 
never again know rebirth. 


Kinh Vu Lan Bồ H: The Ullambana 
Sutra—Kinh được Ngài Trúc Pháp Hộ dịch sang 
Hán tự—The sutra was translated into Chinese by 
Dharmaraksa--Xem Vu Lan Bổn in Vietnamese- 
English Section and Ullambana in Pali/Sanskrit 
Section. 
**Phật thuyết Kinh Vu Lan Bồn—The Buddha 
speaks the Ullambana Sutra: 
**Nam Mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát— 
Namo Homage to The Ullambana Assembly of 
Buddhas and Bodhisattvas (3 times). 
**Ta từng nghe lời tạc như vầy: 

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, 

Xá Vệ thành Kỳ-thụ viên trung, 

Mục Liên mới đặng lục thông, 

Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. 

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, 

Nghĩa sanh thành đạo cả mong đến, 

Làm con hiếu hạnh vi tiên, 

Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. 

---Thus I have heard, at one time, the Buddha dwelt 
at Shravasti in the Garden of the Benefactor of 
Orphans and the Solitary. Mahamaudgalyayana had 
Just obtained the six penetratlons and wished to 
cross over his father and mother to repay their 


kindness for raising him. Thus using his wisdom 
eye to search for his deceased parents. 
**Thấy vong mẫu sanh làm nga quỷ, 

Không uống ăn tiểu tụy hình hài. 

Mục Liên thấy vậy bi ai, 

Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm. 

Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu, 

Đặng đở lòng cực khổ bấy lâu. 

Thấy cơm mẹ rất lo âu, 

Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn, 

Lồng bồn xẻn tiền căn chưa dứt, 

Sợ chúng ma cướp giựt của bà. 

Cơm đưa chưa tới miệng đà, 

Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. 

He regarded the world and saw that his deceased 
mother had ben born among the hungry ghosts, 
having neither food nor drink, she was but skin and 
bones. Mahamaudgalyayana felt deep pity and 
sadness, filled a bowl with food and went to 
provide for his mother. She got the bowl, screened 
1t with her left hand, and with her right hand she 
made the ñirst fist of food. But before 1t entered her 
mouth, it turned into burning coals which could not 
be eaten. 

**Thấy như vậy âu sầu thê thẩm, 

Mục Kiễn Liên bi cẩm xót thương, 

Mau mau về đến giảng đường, 

Bạch cùng sư phụ tìm phương giải nàn. 

Phật mới bảo rõ ràng căn cội, 

Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. 

Dầu ông thần lực nhiệm mâu, 

Một mình không thể ai cầu được đâu. 

Lồng hiếu thảo của ông dầu lớn, 

Tiếng vang đồn thấu đến Cửu Thiên, 

Cùng là các bậc Thần Kỳ 

Tà ma ngoại đạo bốn vì Thiên Vương. 

Cộng ba cõi sáu phương tu tập, 

Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. 
--Mahamaudgalyayana and wept 
sorrowfully, and hastened to return to the Buddha 
to set forth all of this. The Buddha said: “Your 
mother”s offences are deep and firmly rooted. You 
alone do not have enough power. Although your 
filial sounds move heaven and earth, the Heaven 
spirit, the Earth spirit, Twisted demons, and Those 
oufside the way, Brahmans, and the Four Heavenly 
King Gods are also without sufficient strength. 
**Muốn cho cứu đặng mạng người. 

Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng 


called out 


Pháp cứu tế ta toan giải nói, 
Cho mọi người thoát khỏi ách nàn, 
Bèn kêu Mục Thị đến gần, 

Truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi. 
Rằm tháng bảy là ngày Tự Tứ, 

Mười phương Tăng đều dự lễ nầy, 
Phải toan sắm sửa chớ chây, 

Đô ăn trăm món trái cây năm màu, 

Lại phải sắm giường nằm nệm lót, 
Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu. 
Món ăn tinh sạch báu mầu, 

Đựng trong bình bát vọng cẩu kính đâng 
Chư Đại Đức mười phương thọ thực, 
Trong bảy đời sẽ đặng siêu thăng. 

Lại thêm cha mẹ hiện tiền, 

Đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàn 
Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ, 

Dầu ở đâu cũng tụ hội về. 

Như người Thiền định sơn khê, 

Tránh điều phiền não chăm về thiền na 
Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả, 
Công tu hành nguyện thỏa vô sanh 
Hoặc người thọ hạ kinh hành, 

Chẳng ham quyển quí ẩn danh lâm tòng 
Hoặc người đặng lục thông tấn phát, 

Và những hàng Duyên Giác, Thanh văn 
Hoặc chư Bồ Tát mười phương, 

Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh 
Đầu trì giới rất thanh rất tịnh, 

Đạo đức dầy chánh định chơn tâm. 

Tất cả các bậc Thánh Phàm, 

Đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa, 
Người nào có sắm ra vật thực, 

Đặng cúng dường Tự tứ Tăng thời, 
Hiện tiền phụ mẫu của người 
Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn, 
Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi 
Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên. 
Như còn cha mẹ hiện tiền, 

Nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường. 
Như cha mẹ bảy đời quá vãng, 

Sẽ hóa sanh về cõi Thiên cung, 

Người thời tuấn tú hình dung, 

Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu 

thân. 

---The awesome spiritual power of the Assembled 
Sangha of the ten directions is necessary for 
liberation to be attained. I shall now speak a 
Dharma of rescue which causes all those ¡in 


difficulty to leave worry and suffering, and to 
eradicate obstacles from offenses. The Buddha told 
Mahamaudgalyayana: “he fifteen day of the 
seventh month is the Pravarana Day for the 
Assembled Sangha of the ten directions. For the 
sake of Fathers and Mothers of seven øenerations 
past, as well as for fathers and mothers of the 
present who are In distress, you should prepare an 
offering of clean basins full of hundreds of flavors 
and five fruits, and other offerings of Incense, oIl, 
lamp, candles, beds, and bedding, all the best of the 
world, to the Greatly Virtuous Assembled Sangha 
of the ten directions. On that day, all the Holy 
Assembly, whether In the Mountains practicing 
Samadhi, or obtaining the Four Fruits (levels) of the 
Way, or walking beneath trees, or using the 
Independence of the Six Penetrations, to teach and 
transform. Sound Hearers and those Enlightened to 
Conditions, or provisionally manifesting as Bhikhus 
when in fact they are Great Bodhisattvas on the 
Tenth Ground. All complete in pure precepts and 
oceanlike virtue of the Holy Way, should gather In 
a Great Assembly and all of like mind receive the 
thus makes offerings to 
these Pravarana Sangha, one”s present father and 


Pravarana Food. If one 


mother, parents of the seven generations, as welÏ as 
the six kinds of close relatives, wIll escape from the 
three paths of sufferings, and at that time attain 
release. Therr clothing and food will spontaneouslÌy 
appear. If the parents are still alive, they will have 
wealth and blessing for a hundred years. Parents of 
seven generations wIll be born In the Heavens. 
Transformationally born, they will independently 
enter the celestial flower light, and experience 
limitless bliss. 
*Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng, 

Phải tuân theo thể thức sau nây, 

Trước khi thọ thực đàn tra, 

Phải cầu chú nguyện cho người tín gia. 

Cầu thất thế mẹ cha thí chủ, 

Định tâm thần quán đủ đừng quên, 

Cho xong ý định hành thiển, 

Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến đâng. 

Khi thọ dụng nên an vật thực, 

Trước Phật đài hoặc tự tháp trung, 

Chư Tăng chú nguyện viên dung, 

Sau rỗi tự tiện thọ dùng bữa trưa. 

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt, 

Mục Liên cùng Bồ Tát chư Tăng, 


Đông nhau tỏ dạ vui mừng, 
Mục Liên cũng hết khóc thương buồn rầu 

Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy, 

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan. 
-At that the Buddha commanded the 
Assembled Sangha of the ten directions to recite 
Mantras and Vows for the sake of 
family, for parents of seven generatlons. After 
practcing Dhyana concentration, they then may 
accept the food. When first receiving the basin, 
place it before the Buddha ïn the stupa. When the 
Assembled Sangha has finished the Mantras and 
Vows, then they may accept 1t. At that time the 
Bhikhsu Maudgalyayana and the Assembly of 
Great Bodhisattvas were all extremely delighted 
and the sorrowful sound of Maudgalyayana's 
crying ceased. Also at that time Maudgalyayana”s 
mother obtamned liberaton from the kalpa of 
suffering as a hungry ghost. 
*Mục Liên bạch với Phật rằng: 

Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn, 

Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo, 

Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. 

Như sau đệ tử xuất gia, 

Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh. 

Độ cha mẹ còn đương tại thế, 

Hoặc bảy đời có thể đặng không ? 

Phật rằng: “Lời hỏi rất thông, 

Ta vừa muốn nói con thì hỏi ngay. 

Thiện nam tử, tỳ kheo nam nữ, 

Cùng quốc vương, thái tử, đại thần, 

Tam công, tể tướng, bá quan, 

Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần. 

Như chí muốn đền ơn cha mẹ, 


time 


the donor”s 


Hiện tại cùng thất thế tình thâm, 

Đến rằm tháng bảy mỗi năm, 

Sau khi kiết hạ chư Tăng tụ về. 

Chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ, 

Phải sắm sanh bá vị cơm canh, 

Đựng trong bình bát tinh anh, 

Chờ giờ Tự tứ chúng Tăng cúng dường, 
Đặng cầu nguyện song đường trường thọ 
Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chị, 
Cùng cầu thất thế đồng thì, 

Lầa nơi ngạ quỷ, sanh về nhơn, Thiên. 
Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, 
Lại xa la nạn khổ cực thân. 

Môn sanh Phật tử ân cần, 

Hạnh tu hiếu thiện phải cần phải chuyên. 


Thường cầu nguyện bá gia an hảo, 

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh. 

Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, 

Vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền. 

Lễ cứu tế chí thành sắp đặt, 

Ngõ cúng dường chư Phật chư Tăng. 

Ấy là báo đáp thù ân, 
Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu 

Đệ tử Phật lo âu gìn giữ, 
Mới phải là Thích tử Thiển môn.” 
Vừa nghe dứt pháp Lan Bồn, 
Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan. 
Mục Liên với bốn ban Phật tử, 
Nguyện một lòng tín sự phụng hành. 
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ 
Tát Ma Ha Tát (3 lần). 
--Maudgalyayana addressed the Buddha and said: 
“This disciple”s parents have recelved power of 
merit and virtue of the Triple Jewel, because of the 
awesome spiritual power of the Assembled Sangha. 
If m the future the Buddha's disciples practice 
filiality by offering up the Ullambana basins, wIll 
they be able to cross over their present parenfs as 
well as those of the seven generations In the past? 
The Buddha replied: “Good Indeed, [ am happy you 
ask this question. I Jjust wanted to speak about that 
and now you have also asked about it. Good man, If 
Bhikhsus, Bhikhusnis, Kings, Crown Princes, Great 
Ministers, Great Officials, Cabinet Members, the 
hundreds of Officers, and the Tens of thousands of 
Ciizens wish to practlce compassionate filial 
conduct, for the sake of the parents who bore them, 
as well as for the sake of fathers and mothers of 
seven lives past, on the fifteenth day of the seventh 
month, the day of the Buddha”s delight, the day of 
the Sangha's Pravarana, they should place 
hundreds of flavors of foods in the Ullambana 
basins, and offer them to the Pravarana Sangha of 
the ten directions. They should vow to cause the 
length of life of the present father and mother to 
reach a hundred years without illness, without 
sufferings, afflictlons, or worries, and also vow_ to 
cause seven generafions of fathers and mothers to 
leave the sufferings of the hungry ghosts, to be 





born among Men and Gods, and to have blessings 
and bliss witohut limit.” The Buddha told all good 
men and good women, “lIhose disciples of the 
Buddha who cultivate filial conduct should in 
thought after thought, constantly recall theIr present 
fathers and mothers when making offerings, as well 
as the fathers and mothers of seven lives past. 
Every year, on the fiffeeth day of the seventh 
month, they should always, out of filial compassion, 
recall their parents who bore them and those of 
seven lives past. And for their sakes perform the 
offering of the Ullambana basin to the Buddha and 
the Sangha and thus repay the loving kindness of 
the paren(s who raised and nourished them. All 
Buddhas` disciples should respectfully receive this 
Dharma. 

At that time the Bhikhsu Maudgalyayana and the 
Four-fold Assembly of Disciples, hearing what the 
Buddha said, practiced 1t with delight. 

Namo Great Eilial Maudgalyayana Bodhisattva ! (3 
times). 


Châm Ngôn Tục Ngữ —Precepts and 
Proverbs: 


Đừng làm chuyện trái ngược: Don't put the cart 
before the horse. 


Giọt nước cuối cùng làm tràn ly: The last straw that 
breaks the camel”s back. 


Hạnh phúc thay những kẻ biết hưởng vận thịnh 
cũng như biết chịu đựng lúc vận suy: Happy is the 
man who can endure with equanimity the hiphest 
and the lowest fortune. 


Đừng tin những đứa ngồi lê đôi mách: Put no faith 
1n tale-bearers. 


Hãy khen tặng các bạn anh trước công chúng và 
khiển trách họ ở trong nhà: Admonish your friends 
1n private, praise them In pubilic. 


Appendix B 
Kinh Pháp Cú 
The Dhammapada Sutta 


4311 


The Dammapada Sutta: 
Kinh Pháp Cú 


PHẨM SONG YẾU —THE 
TWIN VERSES 


Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là 
chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm 
ô nhiễm nói năng hoặc hành động, 
sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như 
bánh xe lăn theo chân con vật kéo 
xe—-Of all dharmas, mind 1s the 
forerunner, mind 1s chief. We are 
what we think, we have become what 
we thought (what we are today came 
from our thoughts of yesterday). If 
we speak or act with a deluded mind 
or evil thoughts, suffering or pain 
follows us, as the wheel follows the 
hoof of the draught-ox. 

Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm 
làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem 
tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng 
hoặc hành động, sự vui sẽ theo 
nghiệp kéo đến như bóng với hình— 
Of all dharmas, mind 1s the 
forerunner, mind 1s chief. We are 
what we think, we have become what 
we thought. If we speak or act with a 
pure mind or thought, happiness and 
Joy follows us, as our own shadow 
that never leaves. 

“Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, 
phá hại tôi, và cướp đoạt của tôi.” Ai 
còn ôm ấp tâm niệm ấy, thì sự oán 
hận không thể nào dứt hết—“He 
abused me, he beat me, he defeated 
me, he robbed me.” Hatred will 


never leave those who dwell on such 
thoughts. 

“Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, 
phá hại tôi, và cướp đọat của tôi.” 
Ai bổ được tâm niệm ấy, thì sự oán 
giận tự nhiên san bằng—“He abused 
me, he hit me, he defeated me, he 
robbed me.” Hatred will leave those 
who do not harbor such thoughts. 

Ở thế gian nầy, chẳng phải hận thù 
trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ 
được hận thù. Đó là định luật của 
ngàn xưa-—ln this world, hatred 
never destroys (eliminates) hatred, 
only love does. This 1s an eternal 
law. 

Người kia vì không hiểu rằng: 
“Chúng ta sắp bị hủy diệt, nên mới 
phí sức tranh luận hơn thua. Nếu họ 
hiểu rõ điều đó, thì chẳng còn tranh 
luận nữa.—Some never sees that 
everybody perishes In any argumernt. 
Those who realize this, do not argue. 
Những người chỉ muốn sống trong 
khoái lạc, không chịu nhiếp hộ các 
căn, ăn uống vô độ, biếng nhác 
chẳng tỉnh cần, họ là người dễ bị ma 
nhiếp phục như cành mềm trước cơn 
giốó—Those who only want to live 
with pleasant things, with senses 
unrestrained, in  food immoderate, 
indolent, Inactive, are quickly 
overthrown by the mara as a weak 
tree breaks before a big wind. 

Những người nguyện ở trong cảnh 
chẳng khoái lạc, khôn khéo nhiếp hộ 
các căn, uống ăn tiết độ, vững tin và 
siêng năng, ma không dễ gì thắng họ, 
như gió thổi núi đá—Those who 


10. 


11. 


12. 


13. 


4312 


contemplate “mpuriies,” with 
senses resfrained, moderate In food, 
faithful and active, 
overthrow him as 1t s Impossible for 
the 
mountain. 

Mặc áo cà sa mà không rời bỏ những 
điều uế trược, không thành thật khắc 
kỷ, thà chẳng mặc còn hơn— 
Wearing a yellow saffron robe with 


mara  cannot 


wind to overthrow a rocky 


an Iimpure mind. What will the robe 
do If truthfulness 1s lacking and 
discipline or self-control 1s denied? 
Rời bỏ những điều uế trược, giữ gìn 
giới luật tỉnh nghiêm, khắc kỷ và 
chân thành, người như thế đáng mặc 
áo cà sa—He who drops all stain, 
stands on virtue, learns discipline and 
speaks the truth. Then the yellow 
robe wIll fit him. 

Hão huyển mà tưởng là chơn thật, 
chơn thật lại thấy là phi chơn, cứ tư 
duy một cách tà vạy, người như thế 
không thể nào đạt đến chơn thật—In 
the unfruth the foolish see the truth, 
while the truth 1s seen as the untruth. 
Those who harbor 
thoughts never realize the truth. 

Chơn thật nghĩ là chơn thật, phi chơn 
biết là phi chơn, cứ tư duy một cách 
đúng đắn, người như thế mới thật 
chứng được chơn thật —What 1s truth 
regarded as truth, what 1s untruth 
regarded as untruth. Those who 
harbor such right thoughts realize the 
truth. 

Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột thế 
nào, kẻ tâm không tu tất bị tham dục 


such  wrong 


lọt vào cũng thế——As rain penetrates 


14. 


15. 


16. 


17. 


and leaks Into an 1ll-thatched hut, so 
does passlon enfer an untrained mind 
(uncultivated mind). 

Nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa 
đột, kẻ tâm khéo tu tất không bị tham 
dục lọt vào—As 
penetrate a well-thatched hut, so 
does passion not enter a cultivated 
mind. 

Ở chỗ nầy ăn năn, tiếp ở chỗ khác 
cũng ăn năn, kẻ làm điều ác nghiệp, 
cả hai nơi đều ăn năn; vì thấy ác 
nghiệp mình gây ra, kẻ kia sanh ra ăn 
năn và chết mòn—The evil-doer 
grieves in this world and in the next; 
he grieves In both. He grieves and 
suffers when he perceives the evil of 
his own deeds. 

Ở chỗ nây vui, tiếp ở chỗ khác cũng 
vui; kẻ làm điều thiện nghiệp, cả hai 
nơi đều an vui; vì thấy thiện nghiệp 
mình gây ra, người kia sanh ra an lạc 
và cực 
reJoIces In this world, and in the next. 
He 1s happy ¡in both worlds. He 
rejolces and  delights 
perceives the purity of his own 
deeds. 

Ở chỗ nầy than buồn, tiếp ở chỗ khác 
cũng than buôn, kẻ gây điểu ác 
nghiệp, cả hai nơi đều than buôn: 
nghĩ rằng “tôi đã tạo ác” vì vậy nên 
nó than buồn. Hơn nữa còn than buồn 
vì phẩi đọa vào cõi khổ—The evil 
man suffers In this world and in the 
next. He suffers everywhere. He 
suffers whenever he thinks of the evil 
deeds he has done. Furthermore he 


ran does not 


lạc—-The virtuous man 


when he 


18. 


19. 


20. 


4313 


suffers even more when he has gone 
to a woeful path. 

Ở chỗ nầy hoan hỷ, tiếp ở chỗ khác 
cũng hoan hỷ, kẻ tu hành phước 
nghiệp, cả hai nơi đều hoan hỷ: nghĩ 
rằng “tôi đã tạo phước” vì vậy nên 
nó hoan hỷ. Hơn nữa còn hoan hỷ vì 
được lành —The 
virtuous man 1s happy here In this 
world, and he 1s happy there In the 
next. He 1s happy everywhere. He Is 
happy when he thinks of the good 
deeds he has done. Furthermore, he 
1s even happler when he has gone to 
a blissful path. 

Dù tụng nhiều kinh mà buông lung 
không chịu thực hành theo, thì chẳng 
hưởng được phần ích lợi của Sa-môn, 
khác nào kẻ chăn bò, chỉ lo đếm bò 
cho người khác (để lấy công, chứ sữa 
thịt của bò thì không hưởng được)— 
The heedless man even If he can 


sanh vào cõi 


recite many sacred sutras, but faIls to 
act accordingly; he has no share In 
the fruits of the monastic life, but 1s 
like a cowherd who counts the cows 
of the master, but has none of his 
OWIn. 

Tuy tụng ít kinh mà thường y giáo 
hành trì, hiểu biết chân chánh, diệt 
tr tham sân si, tâm hiển lành thanh 
tịnh, giải thoát và xả bổ thế tục, thì 
dù ở cõi nầy hay cõi khác, người kia 
vẫn hưởng phần ích lợi của Sa- 
môn—Even If a man recites few 
sutras, but acts 1n accordance with the 
teaching, overcoming all lust, hatred 
and ignorance, with true knowledge 
and serene mind, clinging to nothing 


H. 


21. 


22. 


23. 


24. 


here and hereafter, he shares the 
Ífruits of a monastic lIfe. 


PHẨM KHÔNG BUÔNG LUNG 
HEEDFULNESS 


Không buông lung đưa tới cõi bất tử, 
buông lung đưa tới đường tử sanh; 
người không buông lung thì không 
chết, kẻ buông lung thì sống như thây 
ma—Heedfulness (Watchfulness) 1s 
the path of immortality. Heedlessness 
1s the path of death. Those who are 
heedful do not die; those who are 
heedless are as 1ƒ already dead. 

Kẻ trí biết chắc điều ấy, nên gắng 
làm chứ không buông lung. Không 
buông lung thì đặng an vui trong các 
Thánh —Those 
distnctly understood this, advance 
and reJoice on heedfulness, delight in 
the Nirvana. 

Nhờ kiên nhẫn, dõng mãnh tu thiển 
định và giải thoát, kẻ trí được an Ổn, 
chứng nhập Vô thượng Niết bàn— 
Owing to perseverance and constant 
meditaton, the wise men always 
realize the bond-free and strong 
pOW€TS fO the  highest 
happiness, the supreme Nirvana. 
Không buông lung, mà ngược lại cố 
gắng, hăng hái, chánh niệm, khắc kỷ 
theo tịnh hạnh, sinh hoạt đúng như 
pháp, thì tiếng lành càng ngày càng 
tăng trưởng—Ïf a man ¡is earnest, 
energetic, mindful; his deeds are 
pure; his acfs are considerate and 


cối who  have 


attain 


25. 


26. 


21. 


28. 


4314 


restraint; lives according to the Law, 
then his glory wIll Increase. 

Bằng sự cố gắng, hăng hái không 
buông lung, tự khắc chế lấy mình, kẻ 
trí tự tạo cho mình một hòn đảo 
chẳng có ngọn thủy triều nào nhận 
chìm được—By sustaned effort, 
earnestness, temperance and self- 
control, the wise man may make for 
himself an island which no flood can 
overwhelm. 

Người ám độn ngu si đắm chìm trong 
vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại 
chăm giữ tâm mình không cho buông 
lung như anh nhà giàu chăm lo giữ 
của—The ignorant and foolish fall 
ino sloth. The wise man guards 
cearnestness as h1s øreatesf treasure. 
Chớ nên đắm chìm trong buông lung, 
chớ nên mê say với dục lạc; hãy nên 
cảnh giác và tu thiển, mới mong 
đặng đại an lạc—Do not indulge In 
heedlessness, the 
enjJoyment of love and lust. He who 
IS ©arnest and meditatve obtains 
Øreat JOy. 

Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không 
còn lo sợ gì. Bậc Thánh Hiển khi 
bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại 
thấy rõ kẻ ngu sỉ ôm nhiều lo sợ, 
chẳng khác nào khi lên được núi cao, 
cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất— 


nor sink 1n(o 


When the learned man drives away 
heedlessness by heedfulness, he 1s as 
the wise who, climbing the terraced 
heights of wisdom, looks down upon 
the fools, free from sorrow he looks 
UpOn SOrrOWInE crowd, as a wise on a 


29. 


30. 


31. 


32. 


mountain peak surveys the I1gnorant 
far down on the ground. 

Tinh tấn giữa đám người buông lung, 
tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ 
trí như con tuấn mã thẳng tiến bỏ lại 
sau con ngựa gầy hèn—Heedful 
among the heedless, awake among 
the sleepers, the wise man advances 
as does a sWIft racehorse oufrun a 
weak Jade. 

Nhờ không buông lung, Ma Già lên 
làm chủ cõi chư Thiên, không buông 
lung luôn luôn được khen ngợi, 
buông lung luôn luôn bị khinh chê—— 
through earnestness that 
Maghavan rised to the lordship of the 
gods. Earnesfness 1s ©ver praised; 
negligence 1s  always despised 
(blamed). 

Tỳ kheo nào thường ưa không buông 
lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta 
ví họ như ngọn lửa hồng, đốt tiêu tất 
cả kiết sử từ lớn chí nhỏ—A 
mendicant who delights In 
earnestness, who looks with fear on 
thoughtlessness, cannot fall: away, 
advances like a fire, burning all his 
fetters both great and small. 

Tỳ kheo nào thường ưa không buông 
lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta 
biết họ là người gần tới Niết bàn, 
nhất định không bị sa đọa dễ dàng 
như 
delights in earnestness, who looks 
with fear on thoughtlessness, cannot 
fall away, he ¡1s In the presence of 
Nirvana. 


Ït  was 


trước—A mendicant who 


4315 


II. PHẨM TÂM——MIND 


33: 


34. 


35. 


36. 


37. 


Tâm kẻ phàm phu thường xao động 
biến hóa rất khó chế phục gìn giữ, 
nhưng kẻ trí lại chế phục tâm mình 
làm cho chánh trực một cách dễ 
dàng, như thợ khéo uốn nắn mũi 
tên—The wavering and restless, or 
unsteady mind, difficult to guard, 
difficult to hold back; 
his trembling mind and 
thought, as a fletcher makes straight 
his arrow. 

Như con cá bị quăng lên bờ sợ sệt và 
vùng vẫy thế nào, thì cũng như thế, 
các người hãy đem tâm lo sợ, phấn 
đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác 
ma—As a fish drawn from 1s watery 
abode and thrown upon the dry land, 
our thought quivers all over In 1fs 


a Wise man 
steadles 


effort to escape the realm of Mara. 
Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ 
dục, xao động không dễ nắm bắt; chỉ 
những người nào đã điều phục được 
tâm mình mới được yên vui—Ït 1s 
good to control the mind, which 1s 
difficult to hold in and flighty, rushing 
wherever it wishes; a controlled mind 
brings happiness. 

Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ 
dục, biến hóa u-ẩn khó thấy, nhưng 
người trí lại thường phòng hộ tâm 
mình, và được yên vui nhờ tâm 
phòng hộ ấy— The mind is hard to 
extremely subitle, flits 
whenever It wishes. Let the wIse 


p©erceIve, 


person guard i1f; a guarded mind 1s 
conducive to hapiness. 

Tâm phàm phu cứ lén lút đi một 
mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như 


38. 


39. 


40. 


41. 


ẩn náu hang sâu, nếu người nào điều 
phục được tâm, thì giải thoát khỏi 
vòng ma trói buộc —Traveling far, 
wandering alone, bodiless, lying in a 
cave, 1s the mind. Those who subdue 
1t are freed from the bonds of Mara. 
Người tâm không an định, không 
hiểu biết chánh pháp, không tín tâm 
kiên cố, thì không thể thành tựu được 
trí tuệ cao—He whose mind 1s not 
steady, he who does not know the 
True Law, he whose confidence 
wavers, the wisdom of such a person 
wIll never be perfect. 

Người tâm đã thanh tịnh, không còn 
các điều hoặc loạn, vượt trên những 
nghiệp thiện ác thông thường, là 
người giác ngộ, chẳng sợ hãi—He 
whose mind 1s free from lust of 
desires, he who 1s not affected by 
hatred, he who has renounced both 
good and evIl, for such a vigilant one 
there 1s no fear. 

Hãy biết rằng thân nầy mong manh 
như đổ gốm và giam giữ tâm ngươi 
như thành quách, ngươi hãy đánh dẹp 
ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có 
của mình và nắm giữ phần thắng lợi, 
chứ đừng sanh tâm đắm trước— 
Knowing that this body 1s as fragile 
as a Jar, establishing this mind as firm 
as a fortress, he should be able to 
light Mara with the weapon of 
wisdom. He should be able to guard 
hs conquest and be 
attachment. 

Thân nầy thật là ngắn ngủi! Nó sẽ 
ngủ một giấc dài dưới ba thước đất, 
vô ý thức bị vất bỏ như khúc cây khô 


wIthout 


42. 


4. 


IV. 


45. 


4316 


vô dụng —lIn a short period of time, 
this body wIll lie on the ground, cast 
aside, without consciousness, even as 
a useless pIece of dry log. 

Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù 
hay oan gia đối với oan gia, không 
bằng cái hại của tâm niệm hướng về 
hành vi tà ác gây ra cho mình— 
Whatever harm an enemy may do to 
an enemy, or a hater to a hater, an Ill- 
directed mind can do one far greater 
harm. 

Chẳng phải cha mẹ hay bà con nào 
khác làm, nhưng chính tâm niệm 
hướng về hành vi chánh thiện làm 
cho mình cao thượng hơn—What 
neither mother, nor father, nor any 
other relative can do, a well-directed 
mind can do one far greater good. 


PHẨM HOA—FLOWERS 


. AI chính phục được địa giới, diêm ma 


giới, thế gian nầy và cảnh giới chư 
Thiên; và ai khéo giảng nói pháp cú, 
như tay thợ khéo nhặt hoa làm 
tràng—Who shall comprehend this 
earth, and the realm of Yama, and 
this world (samsara) together with 
the devas? Who shall investgate the 
well-taught Path of Virtue, even as 
an expert of garland weaver 
(maker) will pick the right flowers? 

Bậc hữu học chính phục được địa 
giới diêm ma giới, thiên giới, và bậc 
hữu học khéo giảng nói pháp cú như 
tay thợ khéo nhặt hoa làm tràng—A 
disciple in training, will comprehend 
this earth and the realm of Yama, 
together with the realm of the devas. 


46. 


47. 


48. 


49. 


A great disciple 1n training will 
Investigate the well-taught Path of 
Vitue, even as an expert of garland 
maker wIll pick the right flowers. 

Hãy biết thân nây như bọt nổi, rõ 
ràng là pháp huyễn hóa, để bẻ gẩy 
mũi tên cám dỗ của bọn ma quân, 
mà thoát ngoài vòng dòm ngó của tử 
thần—He who knows that this body 
IS like foam of a wWave, 
comprehends 1ts mirage-nature (the 
shadow of a mirage), one should 
destroy the flower-shafts of sensual 
passions, and pass beyond the sight 
of the king of death. 

Như nước lũ cuống phăng những xóm 
làng say ngủ giữa đêm trường, tử 
thần sẽ lôi phăng đi những người mê 
muội sinh tâm ái trước những bông 
hoa mình vừa góp nhặt được —Death 
Carries off a man who gathers flowers 
of sensual pleasures, whose mind 1s 
distracted, as a great flood sweeps 
away a sleeping village. 

Cứ sanh tâm ái trước và tham luyến 
mãi không chán những bông hoa mà 
mình vừa góp nhặt được, đó chính là 
cơ hội tốt cho tử thần lôi điỉ—The 
destroyer brings under his way the 
man who gathers flowers of sensual 
pleasures, whose mind distracted, 
and who 1s Insatiate in his desires. 
Hàng Sa-môn (Mâu NJ) đi vào xóm 
làng để khất thực ví như con ong đi 
kiếm hoa, chỉ lấy mật rồi đi chứ 
không làm tổn thương về hương 
sắc—As a bee, without harming the 
flower, 1ts color or scent, fÏlles away, 
collecting only the nectar, even so 


and 


50. 


51. 


32. 


52 


34. 


4317 


should the sage wander in the 
village. 
Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên 


đòm coi họ đã làm gì hay không làm 
gì, chỉ nên ngó lại hành động của 
mình, thử đã làm được gì và chưa 
làm được gì —Let not one look on the 
faults of others, nor things left done 
and undone by others; but oneˆ”s own 
deeds done and undone. 

Như thứ hoa tươi đẹp chỉ phô trương 
màu sắc mà chẳng có hương thơm, 
những người chỉ biết nói điều lành 
mà không làm điểu lành chẳng đem 
lại ích lợ—As a flower that 1s 
colorful and beautiful, but without 
scent, even so fruifless 1s the well- 
spoken words of one who does not 
practice 1t. 

Như thứ hoa tươi đẹp, vừa có màu 
sắc, lại có hương thơm, những người 
nói điều lành và làm được điều lành 
sẽ đưa lại kết quả tốt —As the flower 
that 1s colorful, beautiful, and full of 
scent, even so fruiffUl is the well- 
spoken words of one who practices It. 
Như từ đống hoa có thể làm nên 
nhiều tràng hoa, từ nơi thân người có 
thể tạo nên nhiều việc thiện—As 
trom a heap of flowers many a 
garland 1s made, even so many good 
deeds should be done by one born to 
the mortal lot. 

Mùi hương của các thứ hoa, dù là 
hoa chiên đàn, hoa đa già la, hay hoa 
mạt ly đều không thể bay ngược gió, 
chỉ có mùi hương đức hạnh của người 
chân chính, tuy ngược gió vẫn bay 
khắp cả muôn phương—The scent of 


55. 


56. 


57. 


38. 


29. 


flowers does not blow_ against the 
wind, nor does the fraprance of 
sandalwood and jasmine, but the 
fragrance of the virtuous 
against the wind; the virtuous man 
pervades every direction. 

Hương chiên đàn, hương đa già la, 
hương bạt tất kỳ, hương thanh liên, 
trong tất cả thứ hương, chỉ thứ hương 
đức hạnh là hơn cả——Of little account 
Is the fÍraprance of sandal-wood, 
lotus, jasmine; above all these kinds 
Of fragrance, the fragrance of. virtue 
1S by far the best. 

Hương chiên đàn, hương đa già la 
đều là thứ hương vi diệu, nhưng 
không sánh bằng hương người đức 
hạnh, xông ngát tận chư thiên—Of 
le account 1s the fragrance of 
sandal; the fragrance of the virtuous 
rises up to the gods as the highest. 
Người nào thành tựu các giới hạnh, 
hằng ngày chẳng buông lung, an trụ 
trong chính trí và giải thoát, thì ác ma 
không thể dòm ngó được—Mara 
never finds the path of those who are 
virtuous, careful in living and freed 
by right knowledge. 

Như từ trong đống bùn nhơ vất bỏ 
bên đường, mới sinh ra hoa sen thanh 
khiết ngạt ngào làm đẹp ý mọi 
ngườ—As upon a heap of rubbish 
thrown by the roadside, a sweet 
smelling, lovely lotus may ørow. 
Cũng thế chỉ từ nơi chốn phàm phu 
manh muội mới sẳn xuất những vị 
đại đệ tử của bậc chánh giác, đem trí 
tuệ soi sáng thế gian—Among the 
worthless beIngs, a great disciple of 


blows 


60. 


61. 


62. 


63. 


61. 


4318 


the Fully Enlightened One outshines 
the people who walk in darkness. 


PHẨM NGU—FOOLS 


Đêm rất dài với những kẻ mất ngủ, 
đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. 
Cũng thế, vòng luân hồi sẽ tiếp nối 
vô tận với kẻ ngu si không minh đạt 
chánh pháp—Long 1s the night to the 
wakeful; long 1s the road to him who 
1S fired; long 1s samsara to the foolish 
who do not know true Law. 

Không được kết bạn với kẻ hơn 
mình, không được kết bạn với kẻ 
ngang mình, thà quyết chí ở một 
mình tốt hơn kết bạn với người ngu 
muội —If a traveler does not meet a 
companion who 1s better or at least 
cqual, let him firmly pursue his 
solitary career, rather than being 1n 
fellowship with the foolish. 

“Đây là con ta, đây là tài sản ta,” kẻ 
phàm phu thường lo nghĩ như thế, 
nhưng chẳng biết chính ta còn không 
thiệt có, huống là con ta hay tài sản 
ta?—These are my sons; this 1s my 
wealth; with such thought a fool 1s 
tormented. Verily, he 1s not even the 
owner of himself Whence sons? 
Whence wealth? 

Ngu mà tự biết ngu, tức là trí, ngu mà 
tự xưng rằng trí, chính đó mới thật là 
ngu—A foolish man who knows that 
he 1s a fool, for that very reason a 
Wwise man; the fool who think himself 
Wise, he ¡1s indeed a real fool. 

Người ngu suốt đời gần gũi người trí 
vẫn chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví 


65. 


66. 


G7. 


68. 


như cái muỗng múc canh luôn mà 
chẳng bao giờ biết được mùi vị của 
canh—T a fool associates with a wIse 
man even all his le, he will 
understand the Dharma as lile as a 
Spoon tastes the flavour of soup. 
Người trí dù chỉ gần gửủi người trí 
trong khoảnh khắc cũng hiểu ngay 
được Chánh pháp, chẳng khác gì cái 
lưỡi dù mới tiếp xúc với canh trong 
khoảnh khắc, đã biết ngay được mùi 
vị của canh—An ¡intelligent person 
aSsOclates with a wise man, even for 
a moment, he will quickly understand 
the Dharma, as the tongue tastes the 
flavour 0Ý soup. 

Kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi 
chung với cừu địch một đường. Cũng 
thế, những người tạo ác nghiệp nhất 
định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ 
báo—A fool with lifle wit, goes 
through life with the very self as his 
OWwn greafest enemy. In the same 
manner, evil doers do evil deeds, the 
fruit of which 1s bitter. 

Những người gây điều bất thiện, làm 
xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ dầm 
dể, vì biết mình sẽ phải thọ lấy quả 
báo tương lai—The deed 1s not well 
done of which a man must repent, 
and the reward of which he receIves, 
weeping, with tearful face; one reaps 
the fruit thereof. 

Những người tạo các thiện nghiệp, 
làm xong chẳng chút ăn năn, còn vui 
mừng hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lấy 
quả báo tương la—The deed ¡is well 
done when, after having done 1t, one 


69. 


70. 


71. 


72. 


4319 


repents not, and when, with Joy and 
pleasure, one reaps the fruit thereof. 
Khi ác nghiệp chưa thành thục, người 
ngu tưởng như đường mật, nhưng khi 
ác nghiệp đã thành thục, họ nhứt 
định phải chịu khổ đắng cay—As 
long as the evil deed done does not 
bear fruit, the fool thinks 1tf 1S as 
sweet as honey; but when 1t ripens, 
then he comes to grIef. 

Từ tháng này qua tháng khác, với 
món ăn bằng đầu ngọn cỏ Cô-sa (cổ 
thơm), người ngu có thể lấy để nuôi 
sống, nhưng việc làm ấy không có 
giá trị bằng một phần mười sáu của 
người tư duy Chánh pháp —Let a 
fool, month after month, eats only as 
much food as can be picked up on the 
tp of a kusa blade; but he 1s not 
worth a sixteenth part of them who 
have comprehended the truth. 

Người cất sửa bò, không phải chỉ 
sáng chiều đã thành ra vị để hồ được. 
Cũng thế, kẻ phàm phu tạo ác nghiệp 
tuy chẳng cảm thụ quả ác liền, nhưng 
nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ như 
lửa ngún giữa tro than—An evil deed 
committed may not Iimmediately bear 
fruit, Just as newl drawn milk does 
not turn sour at once. In the same 
manner, smouldering, 1t follows the 
fool like fire covered with ashes. 

Kẻ phàm phu, lòng thì muốn cầu 
được trí thức mà hành động lại dẫn 
tới diệt vong, nên hạnh phúc bị tổn 
hại mà trí tuệ cũng tiêu tan—The 
knowledge and fame that the fool 
gaIns, so far from benefiting; they 


73. 


74. 


75. 


VỊ. 


destroy his bright lot and cleave his 
head. 

Kẻ ngu xuẫn thường hay muốn danh 
tiếng mà mình không xứng: chỗ ngồi 
cao trong Tăng chúng, oai quyển 
trong Tăng lữ, danh vọng giữa các 
gia tộc khác —The fool always desire 
for an reputaton or 
undeserved  honour, precedence 
among the monks, authority 1n the 
monasteries, honour among other 
families. 

Hãy để cho người Tăng kẻ tục nghĩ 
rằng “sự nầy do ta làm, trong mọi 
việc lớn hay nhỏ đều do nơi ta cả.” 
Kẻ phàm phu cứ tưởng lầm như thế, 
nên lòng tham lam ngạo mạn tăng 
hoài—Let both monks and laymen 
think, “by myself was this done; 1n 
every work, great or small, let them 
refer to me.” Such 1s the ambition of 
the fool; his and pride 
1nCrease. 

Một đàng đưa tới thế gian, một đàng 
đưa tới Niết bàn, hàng Tỳ kheo đệ tử 
Phật, hãy biết rõ như thế, chớ nên 
tham đắm lợi lạc thế gian để chuyên 
chú vào đạo giải thoát—One ¡is the 
path that leads to worldly gain, and 
another 1s the path leads to nirvana. 
Once understand this, the monks and 
the lay disciples of the Buddha, 
should not reJoice in the praise and 
worldly favours, but 
detachmernt. 


undue 


desires 


cultivate 


PHẨM TRÍ GIẢ—THE WISE 


76. 


Tử 


78. 


79. 


80. 


4320 


Nếu gặp được người hiển trí thường 
chỉ bày lầm lỗi và khiển trách mình 
những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân 
cùng họ và xem như bậc trí thức đã 
chỉ kho tàng bảo vật. Kết thân với 
người trí thì lành mà không dữ— 
Should you see an ¡ntelligent man 
who points out faults and blames 
what 1s blame-worthy, you should 
associate with such a wise person. Ïlt 
should be better, not worse for you to 
assoclate such a person. 

Những người hay khuyên răn dạy dỗ, 
cẩn ngăn tội lỗi kể khác, được người 
lành kính yêu bao nhiêu thì bị người 
dữ ghét bỏ bấy nhiêu — Those who 
advise, teach or dissuade one from 
evi-doing, will be beloved and 
admrred by the good, but they will be 
hated by the bad. 

Chớ nên làm bạn với người ác, chớ 
nên làm bạn với người kém hèn, hãy 
nên làm bạn với người lành, với 
người chí khí cao thượng—Do not 
assoclate or make friends with evil 
friends; do not associlate with mean 
men. Associlate with good friends; 
associate with noble men. 

Được uống nước Chánh pháp thì tâm 
thanh tịnh an lạc, nên người trí 
thường vui mừng, ưa nghe Thánh 
nhơn thuyết pháp—Those who drink 
the Dharma, live In happiness with a 
paciied mind; the wise man ever 
reJolces in the Dharma expounded by 
the sages. 

Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm 
cung tên lo uốn cung tên, thợ mộc lo 
nẩy mực đo cây, còn người trí thì lo 


S1. 


82. 


83. 


84. 


tự điều phục lấy mình—lrrigators 
guide the water to where they want, 
fletchers bend the arrows, carpenters 
control their timber, and the wise 
control or master themselves. 

Như ngọn núi kiên cố, chẳng bao giờ 
bị gió lay, cũng như thế, những lời 
hủy báng hoặc tán dương chẳng bao 
giời làm lay động người đại trí——As a 
solid rock 1s not shaken by the wind; 
likewise, the wise are not moved by 
pralse or blame. 

Như nước hồ sâu, vừa yên lặng trong 
sạch, những người có trí tuệ sau khi 
nghe pháp, tâm họ cũng thanh tịnh và 
yên lặng —Water In a deep lake 1s 
clear and still; similarly, on hearing 


the Buddha teachings, the wise 
become extemely serene and 
peaceful. 


Người lành thường xa la mà không 
bàn đến những điều tham dục. Kẻ trí 
đã xa lìa niệm lự mừng lo, nên chẳng 
còn bị lay động vì khổ lạc—Good 
people give up all attachments, they 
don't talk about sensual craving. The 
WIS€ elation nor 
depression; therefore, they are not 
affected by happiness or SOTroW. 

Không vị tình thiên hạ, cũng không 
vị tình một người nào, người trí 
không làm bất cứ điều gì sai quấy: 
không nên cầu con trai, sự giàu có, 
vương quốc bằng việc sai quấy; 
không nên cầu mong thành công của 
mình bằng những phương tiện bất 
chánh. Được vậy mới thật là người 
đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng— 
Neither for the sake of oneself, nor 


show netther 


85. 


S6. 


S7. 


88. 


4321 


for the sake of another, a wise man 
does nothing wrong; he desires not 
son, wealth, or kingdom by doïng 
wrong; he seeks his own success not 
by unJust means, then he Is good, 
wWIse and righteous. 

Trong nhân loại chỉ có một ít người 
đạt đến bến bờ kia, còn bao nhiêu 
người khác thì đang bổi hồi vơ vẩn 
tại bờ nây—Few are among men 
who crosses and reaches the other 
shore; the rest of mankind only run 
about the bank. 

Những người nào hay thuyết pháp, 
hay theo Chánh pháp tu hành, thì 
được đạt tới bờ kia, thoát khỏi cảnh 
giới tà ma khó thoát Those who 
peach and act according to the 
teachinøs, are those who are crossing 
the realm of passions which 1s so hard 
to cross, and those who w1ll reach the 
other shore. 

Người trí hãy nên rời bỏ hắc pháp 
(ác pháp) mà tu tập bạch pháp (thiện 
pháp). xa gia đình nhỏ hẹp, xuất gia 
sống độc thân theo pháp tắc Sa- 
môn—A wise man should abandon 
the way of woeful states and follows 
the bright way. He should go from his 
home to the homeless state and live 
In accordance with the rules for 
Sramanas. 

Người trí phải gột sạch những điều 
cấu uế trong tâm, hãy cầu cái vui 
Chánh pháp, xa ha ngũ dục mà 
chứng Niết bàn—A wise man should 
purge himself from all the impurities 


of the mind, give up sensual 


pleasures, and seek great delight In 
Nirvana. 


89. Người nào thường chính tâm tu tập 


các phép giác chi, xa lìa tánh cố 
chấp, rời bổ tâm nhiễm ái, diệt hết 
mọi phiển não để trở nên sáng suốt, 
thì sẽ giải thoát và chứng đắc Niết 
bàn ngay trong đời hiện tại —Those 
whose minds are well-traned and 
well-perfected in the seven factors of 
enlightenment, who give up of 
grasping, abandon defiled minds, and 
eradicate all afflictions. They are 
shinnng ones and have completely 
liberated and attained Nirvana even 
1n this world. 


VII. PHẨM A-LA-HÁN—THE 


WORTHY 


90. Người đã giải thoát hết thấy, đã dứt 


hết thảy buộc ràng, là người đi đường 
đã đến đích-There is no more 
suffering for him who has completed 
the Journey; he who 1s sorrowless and 
wholly free from everything; who has 
destroyed all fetters. 


91. Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm 


không ưa thích tại gia, ví như con 
ngỗng khi ra khỏi ao, chúng bổ lại 
cái nhà ao hổ của chúng không chút 
nhớ tiếc— The 
themselves, they do not enjoy In an 
abode; like swans who have left their 
pools without any regret. 


mindful  exert 


92. Những vị A-la-hán không chất chứa 


tài sản, biết rõ mục đích sự ăn uống, 
tự tại đi trong cảnh giới “không, vô 


93. 


94. 


95. 


96. 


4322 


tướng, giải thoát” như chim bay giữa 
hư không—Arhats for whom there 1s 
no accumulation, who reflect well 
over their food, who have perceived 
void, signless and deliverance, and 
their path 1s like that of birds in the 
aIr which cannot be traced. 

Những vị A-la-hán, dứt sạch các 
hoặc lậu, không tham đắm uống ăn, 
tự tại đi trong cảnh giới “không, vô 
tướng, giải thoát” như chim bay giữa 
hư không —Arhats whose afflictions 
are destroyed, who are not attached 
to food, who have perceived void, 
signless and deliverance, and theIr 
path 1s like that of birds in the atr 
which cannot be traced. 

Những vị A-la-hán đã tịch tịnh được 
các căn, như tên ky mã đã điều luyện 
được ngựa lành, nên không còn phiền 
não ngã mạn và được các hàng nhơn 
thiên kính mộ —The gods even pay 
homage to Arhats whose senses are 
subdued, like steeds well-trained by 
a charloteer, those whose pride and 
afflictions are destroyed. 

Những vị A-la-hán đã bỏ hết lòng 
sân hận, tâm như cõi đất bằng, lại chí 
thành kiên cố như nhân đà yết la, 
như ao báu không bùn, nên chẳng 
còn bị luân hồi xoay chuyển—Like 
the earth, Arhats who are balanced 
and welTl-disciplined, resent not. He 1s 
like a pool without mud; no new 
births are In store for him. 

Những vị A-la-hán ý nghiệp thường 
vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp 
thường vắng lặng, lại có chánh trí 
giải thoát, nên được an ổn luôn— 


97. 


9ã. 


99. 


Those Arhats whose mind 1s calm, 
whose speech and deed are calm. 
They have also obtaimned right 
knowing, they have thus become 
quiet men. 

Những vị A-la-hán chẳng còn phải 
tin ai, đã thấu hiểu đạo vô vi, đứt trừ 
vĩnh viễn nguyên nhân, cùng quả báo 
ràng buộc, lòng tham dục cũng xa ha. 
Chính đó là bậc Vô thượng s—The 
man who 1s not credulous, but knows 
the uncreated, who has cut off all 
links and retributions, and renounces 
all desires. He 1s Indeed a supreme 
man. 

Dù ở xóm làng, dù ở rừng núi, dù ở 
đất bằng, dù ở gò trủng, dù ở biển cả 
hay đất khô, dù ở bất cứ chốn nào 
mà có vị A-la-hán, thì ở đó đầy dẫy 
cảnh tượng yên vui—ln a village or 
1n a forest, in a valley or on the hills, 
on the sea or on the dry land, 
wherever Arhats dwell, that place 1s 
delightful. 

Lâm dã là cảnh rất vui đối với vị A- 
la-hán, nhưng người đời chẳng ưa 
thích, trái lại dục lạc là cảnh ưa thích 
đối với người đời, vị A-la-hán lại 
lánh xa—For Arhats, delightful are 
the forests, where common people 
find no delight. There the passionless 
WIll reJoice, for they seek no desires 
nor sensual pleasures. 


VIIL.PHẨM NGÀN—THOUSAND 


100. 


Tụng đến ngàn câu vô nghĩa, 
chẳng bằng một câu có nghĩa lý, 
nghe xong tâm liền thanh tịnh—A 


4323 


recitation composed of a thousand 
words without sense, 1s no better than 
one single beneficial word upon 
hearing which one 1s immediately 
pacrfied. 

Tụng đến ngàn câu kệ vô nghĩa, 
chẳng bằng một câu kệ có nghĩa lý, 
nghe xong tâm liền thanh tịnh—One 
beneficial line by hearing 1t one 1s 
1mmediately pacified 1s better than a 
thousand verses with words without 
S©TS€. 

Tụng đến trăm câu kệ vô nghĩa, 
chẳng bằng một pháp cú, nghe xong 
tâm liền thanh tịnh—One single word 
of the Dharma by hearing 1t one 1s 
1immediately pacified, 1s better than a 
hundred stanzas, comprIsing 
senseless words. 

Thắng ngàn quân địch chưa thể 
gọi là thắng, tự thắng được mình mới 
là chiến công oanh liệt nhứt—One 
who conquers himself 1s greater than 
one who 1s able to conquer a 
thousand men In the battlefield. 

Tự thắng mình còn vẻ vang hơn 
thắng kể khác. Muốn thắng mình 
phải luôn luôn chế ngự lòng tham 
dục—Self-conquest 1s, indeed, better 
than the conquest of all other people. 
To conquer onself, one must be 
always self-controlled and 
disciplined one”s action. 

Dù là thiên thần, Càn thát bà, dù 
là Ma vương, hay Phạm thiên, không 
một ai chẳng thất bại trước người đã 
tự thắng Neither the god, nor 
demigod, nor Mara, nor Brahma can 
win back the victory of a man who 1s 


self-subdued and ever lives In 
restraInt. 

Mỗi tháng bỏ ra hàng ngàn vàng 
để sắm vật hy sinh, tế tự cả đến trăm 
năm, chẳng bằng trong giây lát cúng 
dường bậc chân tu; cúng dường bậc 
chân tu trong giây lát thắng hơn tế tự 
quỷ thần cả trăm năm——Month after 
month, even though one makes an 
offerings of a thousand for a hundred 
years, yet 1t 1s no betfter than one 
moment that he pays homage to a 
saint who has perfected himself. . 

Cả trăm năm ở tại rừng sâu thờ 
lửa, chẳng bằng trong giây lát cúng 
dường bậc chân tu; cúng dường bậc 
chân tu trong giây lát thắng hơn thờ 
lửa cả trăm năm——Should a man, for 
a hundred years, tend the sacrificial 
fire in the forest, yet It 1s no better 
than Just one moment he honours the 
saint who has perfected himself; that 
honour is ¡indeed better than a 
century of fire-sacrilce or Ílre- 
worship. 

Suốt một năm bố thí cúng dường 
để cầu phước, công đức chẳng bằng 
một phần tư sự kính lễ bậc chính trực 
(chánh giác) —Whatever alms or 
offering a man has done for a year to 
seek merit, 1s no better than a single 
quarter of the reverence towards the 
righteous man. 

Thường hoan hỷ, tôn trọng, kính 
lễ các bậc trưởng lão thì được tăng 
trưởng bốn điều: sống lâu, đẹp đế, 
tươi trẻ, khỏe mạnh —For a man who 
has the habit of constant honour and 
respect for the elder, four blessings 


4324 


willÐ Increase: longevity, beauty, 
happiness, and good health. 

110. Sống trăm tuổi mà phá giới và 
buông lung, chẳng bằng sống chỉ một 
ngày mà trì giới, tu thiển định—To 
live a hundred years, Iimmoral and 
uncontrolled, 1s no better than a 
sinsgle-day life of being moral and 


mediftatIve. 
111. Sống trăm tuổi mà thiếu trí huệ, 


không tu thiển, chẳng bằng sống chỉ 
một ngày mà đủ trí, tu thiển định— 
To live a hundred years without 
wisdom and control, is no better than 
a single-day life of being wise and 
meditafive. 

112. Sống trăm tuổi mà giải đãi không 
tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ một 
ngày mà hăng hái tinh cần—To live 
a hundred years, idle and Iinactive, 1s 
no better than a single-day life of 
Intense effort. 

113. Sống trăm tuổi mà không thấy 
pháp vô thường sinh diệt, chẳng bằng 
sống chỉ một ngày mà được thấy 
pháp sinh diệt vô thường—To live a 
hundred V©ears without 
comprehending how all things rise 
and pass away, 1s no better than a 
sinsgle-day life of seeing beginning 
and end of all things. 

114. Sống trăm tuổi mà không thấy 
đạo tịch tịnh vô vi, chẳng bằng sống 
chỉ một ngày mà được thấy đạo tịch 
tịnh vô vi—To live a hundred years 
without seeing the Immortal state, 1S 
no better than a single-day life of one 
who sees the deathless sfate 
(mrvana). 


Sống trăm tuổi mà không thấy 
pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ 
một ngày mà được thấy pháp tối 
thượng —To live a hundred years 
without seeing the Supreme Truth, 1s 
no better than a single-day lie of 
someone who see the highest law. 


PHẨM ÁC—EVIL 


Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ 
tâm tội ác. HễỄ biếng nhác việc lành 
giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác 
giờ phút nấy—Lets  hasten up to do 
good. Let”s restrain our minds from 
evil thoughts, for the minds of those 
who are slow in doing good actions 
delight In evIl. 

Nếu đã lỡ làm ác chớ nên thường 
làm hoài, chớ vui làm việc ác; hễ 
chứa ác nhứt định thọ khổ—]f a 
person commits evil, let him not do 1t 
agan and again; he should not 
reJjolce therein, sorrow 1s the 
outcome of evIl. 

Nếu đã làm việc lành hãy nên 
thường làm mãi, nên vui làm việc 
lành; hễ chứa lành nhứt định thọ 
lạc —lÝf a person does a merIforlous 
deed, he should do 1t habitually, he 
should  find  pleasures therein, 
happiness 1s the outcome of mertt. 

Khi nghiệp ác chưa thành thục, 
kể ác cho là vui, đến khi nghiệp ác 
thành thục kẻ ác mới hay là ác— 
Even an evil-doer sees good as long 
as evil deed has not yet ripened; but 


4325 


when his evil deed has ripened, then 
he sees the evil results. 

Khi nghiệp lành chưa thành thục, 
người lành cho là khổ, đến khi 
nghiệp lành thành thục, người lành 
mới biết là lành—Even a good 
person sees evil as long as his good 
deed has not yet ripened; but when 
his good deed has ripened, then he 
sees the øood results. 

Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng 
“chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải 
biết giọt nước nhểu lâu ngày cũng 
làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy 
tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà 
nên—Do not disregard 
(underestimate) small evil, saying, “1t 
will not matter to me.” By the falling 
of drop by drop, a water-jar 1s filled; 
likewise, the fool becomes full of 
evil, even 1f he gathers It litle by 
litde. 

Chớ nên khinh điều lành nhỏ, 
cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho 
ta.” Phải biết giọt nước nhếu lâu 
ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ 
toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít 
mà nên—Do not disregard small 
good, saying, “1t will not matter to 
me.” Even by the falling of drop by 
drop, a water-jar Is filled; likewlise, 
the wise man, gathers his merit little 
by little. 

Người đi buôn mang nhiều của 
báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh 
xa con đường nguy hiểm làm sao, 
như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc 
thế nào, thì các ngươi cũng phải 
tránh xa điều ác thế ấy——A merchant 


with great wealthh but lacks of 
companions, avoids a dangerous 
route, Just as one desiring to live 
avoids poison, one should shun evil 
things in the same manner. 

Với bàn tay không thương tích, 
có thể nắm thuốc độc mà không bị 
nhiễm độc, với người không làm ác 
thì không bao giờ bị ác—WIth a hand 
without wound, one can touch poIson; 
the poison does not afftect one who 
has no wound; nor 1s there IÏI for him 
who does no wrong. 

Đem ác ý xâm phạm đến người 
không tà vạy, thanh tịnh và vô 
nhiễm, tội ác sẽ trở lại kẻ làm ác như 
ngược gió tung bụ—Whoever harms 
a harmless person who 1s pure and 
guiltless, the evil falls back upon that 
fool, like dust thrown against the 
wind. 

Một số sinh ra từ bào thai, kể ác 
thì đọa vào địa ngục, người chính 
trực thì sinh lên chư thiên, nhưng cõi 
Niết bàn chỉ dành riêng cho những ai 
đã diệt sạch nghiệp sanh tử—Some 
are born In a womb; evil-doers are 
reborn In hells; the righteous people 
go to blissful states; the undefiled 
ones pass away Into Ñirvana. 

Chẳng phải bay lên không trung, 
chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng 
phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù 
tìm khắp thế gian nầy, chẳng có nơi 
nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây— 
Neither in the sky, nor in mid-ocean, 
nor In mountain cave, nowhere on 
earth where one can escape from the 
consequences of his evil deeds. 


4326 


128. Chẳng phải bay lên không trung, 
chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng 
phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù 
tìm khắp thế gian nầy, chẳng rõ nơi 
nào trốn khỏi tử thần—Not ¡n the 
sky, nor in mid-ocean, nor 1n a 
mountan cave, nowhere on earth 
where one can escape from death. 


X.._ PHẨM ĐAO TRƯỢNG—THE 
ROD OR PUNISHMENT. 


129. AI ai cũng sợ gươm đao, ai ai 
cũng sợ sự chết; vậy nên lấy lòng 
mình suy lòng người, chớ giết chớ 
bảo giết —All tremble at sword and 
rod, all fear death; comparing others 
with onerself, one should neither kill 
nor cause to KIII. 

130. AI ai cũng sợ gươm đao, ai ai 
cũng thích được sống còn; vậy nên 
lấy lòng mình suy lòng người, chớ 
giết chớ bảo giết —All tremble at 
sword and rod, all love life; 
comparing others with oneself; one 
should not Kill nor cause to Kill. 

131. Người nào cầu hạnh phúc cho 
mình mà lại lấy đao gậy phá hại 
hạnh phúc kẻ khác, thì sẽ không 
được hạnh phúc —Whoever seeks his 
own happiness, but harms others” 
happiIness, wIll not find felicity now 
and hereafter. 

132. Người nào cầu hạnh phúc cho 
mình mà không lấy đao gậy phá hại 
hạnh phúc kẻ khác, thì sẽ được hạnh 
phúc —Whoever seeks his own 
happiness, but does not harm others' 


happiness, will find happiness now 
and hereafter. 

Chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi 
dùng lời thô ác nói với người khác. 
Người khác cũng dùng lời thô ác nói 
với ngươi, thương thay những lời 
nóng giận thô ác chỉ làm cho các 
ngươi đau đớn khó chịu như đao gậy 
mà thô —Do not speak harshly to 
anyone. Those who are spoken to 
will respond in the same manner. 
Angry speech nourishes trouble. You 
will receive blows in exchange for 
blows. 

Nếu ngươi mặc nhiên như cái 
đồng la bể trước những người đem lời 
thô ác cãi vã đến cho mình, tức là 
ngươi đã tự tại đi trên đường Niết 
Bàn. Người kia chẳng làm sao tìm sự 
tranh cãi với ngươi được nữa—Tf like 
a cracked gong, you silence yourself, 
you already have attained Nirvana. 
No vindictiveness (quarrels) will be 
found In you. 

Như với chiếc gậy, người chăn 
trâu xua trâu ra đồng, sự già sự chết 
cũng thế, thường xua chúng sanh đến 
tử vong—As with a rod, a cowherd 
drives his cows to pasture, even so do 
old age and death drive the life of 
beIngs. 

Kẻ ngu phu tạo các ác nghiệp 
vẫn không tự biết có quả báo gì 
chăng ? Người ngu tự tạo ra nghiệp 
để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy 
lửa đốt mình—A fool does not 
realze when he commits  wrong 
deeds; by his own deeds the stupid 
man Is tormented, like one 1s lighting 


4327 


fires wherein he must be burnt one 
day. 

137. Nếu lấy đao gậy hại người toàn 
thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia phải 
thọ lấy đau khổ trong mười điều—He 
who takes the rod and harms a 
harmless person, will soon come tfo 
one of these ten stages: 

138. Thống khổ về tiền tài bị tiêu 
mất, thân thể bị bại hoại, hoặc bị 
trọng bịnh bức bách —He will be 
subJect to cruel suffering of infirmity, 
bodily inJury, or serious sickness, 

139. Hoặc bị tấn tâm loạn ý, hoặc bị 
vua quan áp bách, hoặc bị vu trọng 
tội, hoặc bị quyến thuộc ly tán—Or 
loss of mind, or oppression by the 
king, or heavy accusation, or loss of 
family members or relatives, 

140. Hoặc bị tài sản tan nát, hoặc 
phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, 
và sau khi chết bị đọa vào địa 
ngục—©Or desftruction of wealth, or 
lightening fire fire burn his house, 
and after death will go to the hellL 

141. Chẳng phải đi chân không, chẳng 
phải để tóc xù (bờm), chẳng phải xoa 
tro đất vào mình, chẳng phải tuyệt 
thực, chẳng nằm trên đất, chẳng phải 
để thân mình nhớp nhúa, cũng chẳng 
phải ngồi xổm mà người ta có thể trở 
nên thanh tịnh, nếu không dứt trừ 
nghỉ hoặc —Neither walking bare 
footed, nor matted locks, nor dirt, nor 
fasting, nor lying on the bare ground, 
nor dust, nor squatting on the heels, 
can purify a mortal who has not 
overcome his doubts. 


142. Người nào nghiêm giữ thân tâm, 
chế ngự khắc phục ráo riết, thường tu 
phạm hạnh, không dùng đao gậy gia 
hại sanh linh, thì chính người ấy là 
một Thánh Bà la môn, là Sa môn, là 
Ty khưu vậy He who strictly 
adorned, lived In peace, subdued all 
passions, controlled all 
ceased to ¡injJure other beings, 1s 
indeed a holy Brahmimn, an ascetic, a 
bhikshu. 

143. Biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm 
ngăn mình, thế gian ít người làm 
được. Người đã làm được, họ khéo 
tránh hổ nhục như ngựa hay khéo 
tránh roi da—Rarely found 1n this 
world anyone who restrained by 
modesty, avoids reproach, as a well- 
trained horse avoids the whIp. 

144. Các ngươi hãy nỗ lực sám hối 
như ngựa đã hay còn thêm roi, hãy 
ghi nhớ lấy chánh tín, tịnh giới, tinh 
tiến, tam-ma-địa (thiển định) trí phân 
biệt Chánh pháp, và minh hành túc 
để tiêu diệt vô lượng thống khổ— 
Like a well-trained horse, touch by 
the whip, even so be strenuous and 
zealous. By faith, by virtue, by effort, 
by concentration, by Investigation of 
the Truth, by being endowed with 
knowledge and conduct, and being 
mimdfulQ set rid of this great 
suffering. 

145. Người tưới nước lo dẫn nước, thợ 
làm tên lo uốn tên, thợ mộc lo nẩy 
mực cưa cây, người làm lành thì tự lo 
chế ngự —lrregators guide the water 
to their fields; fletchers bend the 


Senses, 


4328 


arrow; carpenters bend the wood, the 
virtuous people control themselves. 


PHẨM LÃO—OLD AGE 


Lầm sao vui cười, có gì thích thú, 
khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu 
đốt? Ở trong chỗ tối tăm bưng bít, 
sao không tìm tới ánh quang minh? —- 
How can there be laughter, how can 
there be Joy, when the whole world 1s 
burnt by the flames of passions and 
Ipgnorance? When you are living In 
darkness, why wouldn”t you seek the 
light? 

Hãy ngắm cái thân tốt đẹp nầy 
chỉ là đống xương lở lói, chồng chất 
tật bịnh đã được người ta tưởng là êm 
ái, trong đó tuyệt đối không có gì 
trường tổn—Lets behold this body! 
ls 1t only a pile of bones, a mass of 
sores, a heap-up of diseases? Let's 
think about 1t for a moment, nothing 
lasts, nothing persIstsl 

Cái hình hài suy già nầy là cái 
rừng tập trung bịnh tật, dễ hư nát. Đã 
có tụ tất có tấn, có sinh tất có tử— 
Ths worn out body, a nest of 
diseases, perishable and subject to 
decay. This decomposed mass breaks 
to pIeces, life indeed ends in death. 

Trái hồ lô (trái bầu) về mùa thu 
thì khô tàn. Thân nầy cũng vậy, khi 
đã hư hoại thì chỉ còn một đống 
xương màu lông hạc; rõ thật chẳng 
có gì vui—Those bleaching bones 
are Just like dried and empty gourds 
cast away 1n autumn. What pleasure 
1s there 1n looking at them? 


Thân nầy là cái thành xây bằng 
xương cốt và tô quét bằng máu thịt, 
để cất chứa sự già sự chết, ngã mạn 
và dối gian—This body is only a 
stronghold made of bones, covered 
with flesh and blood in which stored 
decay, death, pride and decett. 

Cái xe vua đi dù được trang 
hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, 
thân nầy dù có trau tria cũng có lúc 
già yếu. Chỉ trừ thiện pháp của bậc 
thiện nhân là không bị suy giàvà cứ 
di chuyển từ người lành nây sang 
người lành khác—Even brilliantly 
ornamernted royal charlots wear out, 
so does the body reach its old age 
and loses 1ts health and strength. But 
the Dharma of of the good never 
grows old. Thus do the Good say to 
the good. 

Những người ít nghe kém học, 
suốt đời chỉ như trâu nái, gân thịt dẫu 
lớn mạnh mà trí tuệ không tăng 
thêm—A man of little learning øgrows 
old like an ox; his muscles grows but 
his wIsdom does not ørow. 

Ta lang thang trong vòng luân 
hổi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà 
không gặp kẻ làm nhà. Đau khổ thay 
kiếp sống cứ tái diễn mãi! — 
Wandering through many cycles of 
births and deaths in Samsara, looking 
for the builder of this house without 
success (In vain). How sorrowful to 
be born again and again! 

Hỡi kẻ làm nhà! Nay ta gặp được 
ngươi rồi. Ngươi không thể làm nhà 
nữa! Bao nhiêu rui mè của ngươi đều 
gấy cả rồi, cột kèo của ngươi đã tan 


4329 


vụn cả rổi. Trí ta đã đạt đến Vô 
thượng Niết bàn, bao nhiêu dục vọng 
đều dứt sạch cả——Oh! House builder! 
You have been seen. You can not 
buid house any longer. All your 
rafters of sins are broken, your ridge- 
pole of Ignorance 1s shattered. My 
mmnd has attaned the Supreme 
Nirvana, all desires are extinct. 

Lúc thanh niên cường trắng đã 
không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo 
tu hành, thì khi già cả chẳng khác gì 
con cò già bên bờ ao, chẳng kiếm ra 
môi, nằm khô héo chết mòn——Those 
who have not led a religious life, who 
in youth have not acquired treasure, 
perish like old herons standing sad at 
a pond without fish. 

Lúc thanh niên cường tráng đã 
không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo 
tu hành, nên khi già nằm xuống, 
dáng người như cây cung gẫy, cứ 
buồn than về dĩ vãng —Those who 
have not led a religious life, who In 
youth have not acquired treasure, 
like a broken bow lying and shining 
after the past. 


PHẨM TỰ KỶ—THE SELEF 


Nếu tự biết thương mình, phải 
gắng tự bảo hộ, trong ba thời phải có 
một; người có trí nên tỉnh ngộ chớ 
mê man——If one holds oneself dear, 
one should protect oneself well. At 
least one among the three watches of 
the day, a wise man should be 
vigilant. 


Trước hãy tự đặc mình vào 
Chánh đạo rồi sau giáo hóa kẻ khác, 
được như vậy mới tránh khỏi đều lầm 
lỗi xãy ra—Let one estalish oneself 
in the proper way, or learn what 1s 
right, and then Instruct others. Such a 
wIse man will not be defiled. 

Nếu muốn khuyên người khác 
nên làm như mình, trước hãy tự sửa 
mình rồi sau sửa người, vì tự sửa 
mình vốn là điều khó nhứt—Before 
teaching others, one should act 
himself as what he teaches. Ït 1s easy 
to subdue others, but to subdue 
oneself seems very difficult. 

Chính tự mình làm chỗ nương cho 
mình, chứ người khác làm sao nương 
được? Tự mình khéo tu tập mới đạt 
đến chỗ nương dựa nhiệm mầu— 
Oneself is indeed oneˆs own savIOur, 
who else could be the saviour? With 
self-control and cultivation, one can 
obtain a wonderful savIour. 

Ác nghiệp chính do mình tạo, từ 
mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ 
ngu phu dễ dàng như kim cang phá 
hoại bảo thạch—The evil is done by 
oneself; 1t 1s self-born, 1t 1s self- 
nursed. Evil grinds the unwise as a 
diamond grinds a precious stone. 

Sự phá giới làm hại mình như 
dây mang-la bao quanh cây Ta-la 
làm cho cây nầy khô héo. Người phá 
giới chỉ là người làm điều mà kẻ thù 
muốn làm cho mình—Breaking 
commandments 1s so harmful as a 
creeper 1s strangling a sala tree. A 
man who breaks commandments 


4330 


does to himself what an enemy 
would wish for him. 

Việc hung ác thì dễ làm nhưng 
chẳng lợi gì cho ta, trái lại việc từ 
thiện có lợi cho ta thì lại rất khó 
làm —Bad deeds are easy to do, but 
they are harmful, not beneficial to 
oneself. On the contrary, It 1S Very 
difficult to do that which 1s beneficial 
and good for oneself. 

Những người ác tuỆ ngu sĩ, vì 
tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A- 
la-hán, vu miệt người lành Chánh 
đạo và giáo pháp đức Như Lai để tự 
mang lấy bại hoại, như giống cổ 
cách-tha hễ sinh hoa quả xong liền 
tiêu diệt—The foolish man who 
slanders the teachings of the Arhats, 
of the ripghteous and the Noble Ones. 
He follows false doctrine, ripens like 
the kashta reed, only for its own 
desfruction. 

Lầm đữ bởi ta mà nhiễm ô cũng 
bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh 
cũng bởi ta. Tịnh hay bất tịnh đều bởi 
ta, chứ không ai có thể làm cho ai 
thanh tịnh được —By oneself the evil 
1s done, by oneself one 1s defiled or 
purified. Purity or Iimpurity depend on 
oneself. No one can pur1fy another. 

Chớ vì lợi cho kẻ khác mà quên 
hẳn lợi ích cho chính mình. Người 
biết lo ích lợi cho mình mới thường 
chuyên tâm vào những điều ích lợi— 
Let no one forget his own welfare for 
the sake of others” welfare. One who 
perceives his own welfare, has the 
ability to intent on his own goals. 


XIHI.PHẨM THẾ GIAN 
THE WORLD 


167. Chớ nên theo điều ty liệt, chớ 
nên đem thân buông lung, chớ nên 
theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng 
tục trần—Do not follow the evil law, 
do not live in heedlessness. Do not 
embrace false views, do not be a 
world-upholder. 

168. Hãng hái đừng buông lung, làm 
lành theo Chánh pháp. Người thực 
hành đúng Chánh pháp thì đời nầy 
vui đời sau cũng vui—Eagcerly try not 
to be heedless, follow the path of 
righteousness. He who observes this 
practice lives happily both in this 
world and ¡in the next. 

169. Hãy làm lành theo Chánh pháp, 
việc ác tránh không làm. Người thực 
hành đúng Chánh pháp, thì đời nầy 
vui đời sau cũng vui—Follow the 
path of righteousness. Do not do evIl. 
He who practices this, lives happlly 
both In this world and in the next. 

170. Người nào xem thế gian nầy như 
bọt nước, như ảo ảnh thì sẽ chấm dứt 
mọi đau khổ và chẳng còn sợ thần 
chết kéo lôi—Look upon the world 
as one would look upon a bubble, Just 
as one would look upon a mirage. lf a 
man thus looks down upon the world, 
the king of death does not see him. 

171. Giả sử thế gian nầy có được 
trang hoàng lộng lẫy như chiếc xe 
của vua đi nữa, thì trong số người 
đến xem, chỉ người ngu mới tham 
đắm, chứ kẻ trí nào hể bận tâm— 
Supposed this world 1s like a 


4331 


briliantly ornamented royal charlot; 
the foolish are Iimmersed ïn 1t, but the 
wise do not attach to 1t. 

Người nào trước buông lung sau 
lại tính tấn, người đó là ánh sáng 
chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra 
khổi mây 
formerly heedless and afterwards 
overcomes his sloth; such a person 
1lluminates this world Just like the 
moon when freed from clouds. 

Người nào trước làm ác sau lại 
làm lành, người đó là ánh sáng chiếu 
cõi thế gian như vâng trăng ra khỏi 
mây mù—Whoever was formerly 
heedless and afterwards does good 
deeds; such a person I1lluminates this 
world Just like the moon when freed 
from clouds. 

Như chim thoát khỏi lưới, chẳng 
mấy con bay thẳng lên trời cao, trong 
thế gian nầy mù mịt chẳng mấy 
người sáng suốt trông thấy cao xa— 
This work 1s so dark that only a few 
can see 1t clearly, like birds escape 
from a net but very few of them fly 
up sfraIght. 

Con thiên nga chỉ bay được giữa 
không trung, người có thần thông chỉ 
bay được khỏi mặt đất, duy bậc đại 
trí, trừ hết ma quân mới bay được 
khỏi thế gian nầy —Swans can only 
fly 1n the sky, 
supernatural powers can only go 
through aIr by their psychic powers. 
The wise rise beyond the world when 
they have conquered all kinds of 
Mara. 


mù—Whoever  wWas 


man who  has 


176. 


177. 


178. 


179. 


Những ai vi phạm đạo Nhất thừa, 
những ai ưa nói lời vọng ngữ, những 
ai không tin tưởng đời sau, thì chẳng 
có điều ác nào mà họ không làm 
được —Those who have transgressed 
the One Vehicle Law (the law of 
truthfulness), who tell lie, who don'”t 
believe 1n the law of cause and 
effect, there 1s no evil that they wIll 
not do. 

Người sân tham không thể sanh 
lên cõi trời, người ngu si không ưa 
tán dương việc bố thí, nhưng người trí 
thấy bố thí lại tùy hỷ công đức và 
tương lai họ sẽ dự hưởng phần an 
lạc —MIsers cannot øo to the heaven, 
fools cannot indeed praise charity. A 
WIs€ man reJoices In alsmgiving and 
thus becomes happy thereafter. 
Người thống suất cõi đất, người 
làm chủ chư thiên, hết thấy vị thế 
chủ ấy, chẳng sánh kịp một vị đã 
chứng quả Tu-đà-hoàn—Better than 
the lord of the earth, better than the 
lord of the heaven, better than all 
these lords 1s the fruit of a Stream- 
Winner. 


XIV.PHẨM PHẬT ĐÀ 


THE BUDDHA 


Chẳng ai hơn nổi người đã thắng 
phục dục tình. Người đã thắng phục 
dục tình không còn bị thất bại trở lại, 
huống Phật trí mênh mông không 
dấu tích, các ngươi lấy gì mà hòng 
cám dỗ được —No one surpasses the 


one whose conquest 1s not turned 


4332 


into defeat again. By what track can 
you lead him? The Awakened, the all 
percerving, the trackless? 

Người dứt hết trói buộc, ái dục 
còn khó cám dỗ được họ, huống Phật 
trí mênh mông không dấu tích, các 
ngươi lấy gì mà hòng cám dỗ được 
ư?—It 1s difficult to seduce the one 
that has eradicated all cravings and 
desires By whíich way can you 
seduce him? The trackless Buddha of 
Infinite range. 

Người trí thường ưa tu thiển định, 
ưa xuất gia và ở chỗ thanh vắng. 
Người có Chánh niệm và Chánh giác 
bao giờ cũng được sự ái kính của 
Thiên nhơn—Even the gods envy the 
wise ones who are Intent on 
meditation, who delight in the peace 
Of renunciafion. 

Được sinh làm người là khó, 
được sống còn là khó, được nghe 
Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra 
đời là khó—It 1s difficult to obtain 
bịrth as a human being; 1t 1s difficult 
to have a life of mortals; 1t 1s difficult 
to hear the Correct Law; It Is even 
rare to meet the Buddha. 

Chớ làm các điều ác, gắng làm 
các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. 
Ấy lời chư Phật dạy—Not to do evil, 
to do good, to purIfy one”s mind, this 
1s the teaching of the Buddhas. 

Chư Phật thường dạy: “Niết bàn 
là quả vị tối thượng, nhẫn nhục là 
khổ hạnh tối cao. Xuất gia mà não 
hại người khác, không gọi là xuất gia 
Sa-môn.”—The Buddhas Say: 
“Nirvana 1s supreme, forebearance 1s 


the highest austerity. He Is not a 
recluse who harms another, nor 1s he 
an ascetic who oppresses others.” 

Chớ nên phỉ báng, đừng làm não 
hại, giữ giới luật tính nghiêm, uống 
ăn có chừng mực, riêng ở chỗ tịch 
tịnh, siêng tu tập thiển định; ấy lời 
chư Phật dạy ——Not to slander, not to 
harm, but to restrain oneself 1n 
accordance with the fundamenral 
moral codes, to be moderate 1n 
cating, to dwell in secluded abode, to 
meditate on higher thoughts, this 1S 
the teaching of the Buddhas. 

Giả sử mưa xuống bạc vàng cũng 
chẳng thỏa mãn được lòng tham dục. 
Người trí đã biết rõ sự dâm dật vui ít 
khổ nhiều —Even a shower of gold 
pleces cannot satisfy lust. A wise 
man knows that lusts have a short 
taste, but long suffering. 

Thế nên, dù sự dục lạc ở cõi trời, 
ngươi cũng chớ sanh tâm mong cầu. 
Đệ tử các đấng Giác ngộ, chỉ mong 
cầu diệt trừ ái dục mà thôi—Even in 
heavenly pleasures the wise man 
finds no delipht. The disciple of the 
Supremely Enlightened One delights 
only in the destruction of craving. 

Vì sợ hãi bất an mà đến quy-y 
thần núi, quy-y rừng cây, quy-y miễu 
thờ thọ thằn—Men were driven by 
Íear to go to take refuge in the 
mountains, 1n the foresfs, and In 
sacred trees. 

Nhưng đó chẳng phải là chỗ 
nương dựa yên ổn, là chỗ quy-y tối 
thượng, ai quy-y như thế khổ não vẫn 
còn nguyên—But that 1s not a safe 


4333 


refuge or no such refuge 1s supreme. 
A man who has gone to such refuge, 
1s not delivered from all pain and 
afflictions. 

Trái lại, quy-y Phật, Pháp, Tăng, 
phát trí huệ chơn chánh—On the 
contrary, he who take refuge In the 
Buddhas, the Dharma and the angha, 
sees with right knowledge. 

Hiểu thấu bốn lẽ mẫu: biết khổ, 
biết khổ nhân, biết khổ diệt và biết 
tám chi Thánh đạo, diệt trừ hết khổ 
não—With clear understanding of the 
four noble truths: suffering, the cause 
of suffering, the destruction of 
suffering, and the eighfold noble path 
which leads to the cessatlon of 
suffering. 

Đó là chỗ quy-y an ổn, là chỗ 
quy-y tối thượng. Ai quy-y được như 
vậy mới giải thoát khổ đau—That is 
the secure refuge, the supreme 
refuse. He who has gone to that 
refuge, 1s released from all suffering. 

Rất khó gặp được các bậc Thánh 
nhân, vì chẳng thường có. Phàm ở 
đâu có vị Thánh nhơn ra đời thì gia 
tộc đó được an lành—It 1s difficult to 
find a man with great wIsdom, such a 
man 1s not born everywhere. Where 
such a wise man 1s born, that family 
DfOSD€TS. 

Hạnh phúc thay đức Phật ra đời! 
Hạnh phúc thay diễn nói Chánh 
pháp! Hạnh phúc thay Tăng già hòa 
hợp! Hạnh phúc thay dõng tiến đồng 
tu! Happy 1s the birth of Buddhasl 
Happy 1s the teaching of the True 
Law! Happy 1s the harmony 1n the 


sangha! Happy 1s the discipline of the 
united ones! 

195. Kể nào cúng dường những vị 
đáng cúng dường, hoặc chư Phật hay 
đệ tử, những vị thoát ly hư vọng, vượt 
khỏi hối hận lo âu —Whoever pays 
homage and offering, whether to the 
Buddhas or their disciples, those who 
have overcome 1llusions and got rid 
of grief and lamentation. 

196. Công đức của người ấy đã cúng 
dường các bậc tịch tịnh vô úy ấy, 
không thể kể lường —The merit of 
him who reverences such peaceful 
and fearless (Ones cannot be 
measured by anyone. 


XV.PHẨM LẠC ——HAPPINESS 


197. Sung sướng thay chúng ta sống 
không thù oán giữa những người thù 
oán; giữa những người thù oán, ta 
sống không thù oán—Oh! Happily do 
we live without hated among the 
hatefull) Among hateful men we 
dwell unhatingl 

198. Sung sướng thay chúng ta sống 
không tật bệnh giữa những người tật 
bệnh; giữa những người tật bệnh 
chúng ta sống không tật bệnh—Oh! 
Happily do we live in good health 
among the ailingl Among the ailing 
we dwell in good health! 

199. Sung sướng thay chúng ta sống 
không tham dục giữa những người 
tham dục; giữa những người tham 
dục, chúng ta sống không tham dục— 
Oh! Happilly do we live without 
greed for sensual pleasures among 


4334 


the greedy! Among the greedy we 
dwell free from greed! 

Sung sướng thay chúng ta sống 
không bị điều gì chướng ngại. Ta 
thường sống với những điều an lạc 
như các vị thần giữa cõi trời Quang- 
âm—Oh! Happily do we live without 
any hindrances. We shall always live 
in peace and Joy as the gods of the 
Radiant Realm. 

Thắng lợi thì bị thù oán, thất bại 
thì bị đau khổ; chẳng màng tới thắng 
bại, sẽ sống một đời hòa hiếu an 
vuI—Victory breeds hatred, defeat 
breeds suffering; giving up both 
victory and defeat will lead us to a 
peaceful life. 

Không lửa nào bằng lửa tham 
dục, không ác nào bằng ác sân si, 
không khổ nào bằng khổ ngũ ấm, và 
không vui nào bằng vui Niết bàn— 
There 1s no fire like lust; no evil like 
hatred. There 1s no 1l like the body; 
no bliss hipgher than Nirvana. 

Đói là chứng bệnh lớn, vô thường 
là nổi khổ lớn; biết được đúng đắn 
như thế, đạt đến Niết bàn vui tối 
thượng —Hunger 1s the greatest 
disease, ageregates are the greatest 
suffering. Knowing this as 1t really 1s, 
the wise realize Nirvana: supreme 
bliss. 

Vô bệnh là điều rất lợi, biết đủ 
là kể rất giàu, thành tín là nơi chí 
thân, Niết bàn là vui tối thượng— 
Good health 1s a great benefit, 
contentment 1s the richest, trust 1s the 
best kinsmen, Nirvana 1s the highest 
bliss. 


Ai đã từng nếm được mùi độc cư, 
ai đã từng nếm được mùi tịch tịnh, 
người ấy càng ưa nếm pháp vị để xa 
ha mọi tội ác, sợ hã —He who has 
tasted the flavour of seclusion and 
tranquility, w1ll prefer to the taste of 
the Joy of the Dharma, and to be free 
from fear and sin. 

Gặp được bậc Thánh nhân là rất 
quý, vì sẽ chung hưởng sự vui lành. 
Bởi không gặp kẻ ngu sĩ nên người 
kia thường hoan hỷ—To meet the 
Saøe 1s good, to live with them 1s ever 
happy. If a man has not ever seen the 
foolish, he may ever be happy. 

Đi chung với người ngu, chẳng 
lúc nào không lo buồn. Ở chung với 
kẻ ngu khác nào ở chung với quân 
địch. Ở chung với người trí khác nào 
hội ngộ với người thân—He who 
companies with fools grleves for a 
long time. To be with the foolish 1s 
ever painful as with an enemy. To 
assoclate with the wIse 1s ever happy 
like meeting with kinsfolk. 

Đúng như vậy, người hiển trí, 
người đa văn, người nhẫn nhục, 
người trì giới chân thành và các bậc 
Thánh giả là chỗ nương dựa tốt nhất 
cho mọi người. Được đi theo những 
bậc thiện nhân hiền huệ ấy, khác nào 
mặt trăng đi theo đường tịnh đạo—— 
Therefore, one should be with the 
wise, the learned, the enduring, the 
dutful and the noble. To be with a 
man of such virtue and Intellect as 
the moon follows the starry path. 


4335 


XVI.PHẨM HỶ-ÁI— AFEFECTION 


209. Chuyên làm những việc không 
đáng làm, nhác tu những điều cần tu, 
bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc, 
người như thế dù có hâm mộ kẻ khác 
đã cố gắng thành công, cũng chỉ là 
hâm mộ suông—He who applies 
himself to that which should be 
avoided, not cultivate what should be 
cultivated; forgets the good, but goes 
after pleasure. Ifs only an empty 
admrration when he says he admires 
people who exert themselves In 
medifation. 

210.  Chớ kết giao với người đáng ưa, 
chớ kết giao với người không đáng 
ưa: không gặp được người thương 
yêu là khổ, mà gặp phải người cừu 
oán cũng khốổ—Be not friend with 
the pleasant, nor with the unpleasant. 
Not seeing what 1s pleasant 1s 
paInful; seeing what 1s unpleasant 1s 
paInful. 

211. Thế nên chớ đắm yêu, vì đấm 
yêu bị biệt ly là khổ. Nếu không còn 
những niệm yêu ghét, tức không điều 
gì ràng buộc được —Therefore, one 
should hold  nothing pleasant, for 
separation from those 1s suffering. 
Those who hold nothing pleasant and 
unpleasant have no fetters. 

212. Từ hỷ ái sinh lo, từ hỷ ái sinh sợ; 
xa lìa hết hỷ ái, chẳng còn lo sợ gì— 
From pleasure springs grief; from 
pleasure springs fear. For him who 1s 
free from pleasure, there will be 
neither grIef, nor fear. 


213. Từ tham ái sinh lo, từ tham ái 
sinh sợ; xa la hết tham ái, chẳng còn 
lo sợ gì -From affection springs 
grief; from affection springs fear. For 
him who 1s free from affection, there 
wIll be neither grief nor fear. 

214. — Từ tham dục sinh lo, từ tham dục 
sinh sợ; xa lìa hết tham dục, chẳng 
còn lo sợ gì —From desire springs 
grief; from desire springs fear. For 
him who 1s free from desire, will be 
neither ørIef nor fear. 

215. _ Từ lạc dục sinh lo, từ lạc dục sinh 
sợ; xa lìa hết lạc dục, chẳng còn Ïo sợ 
gì —From lust springs grief; from lust 
springs fear. For him who 1s free from 
lust, there will be neither grief nor 
fear. 

216. Từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh 
sợ; xa lìa hết ái dục, chẳng còn lo sợ 
gì —From craving springs grief; from 
craving springs fear. For him who 1s 
Íee from craving, there wIll be 
neither ørIef nor fear. 

217. Đầy đủ giới hạnh và Chánh kiến, 
an trú Chánh pháp, rõ lý chơn thường 
và viên mãn các công hạnh, là người 
đáng kính mến—He who is perfect in 
virtue and Insight, and estalished In 
the Correct Law, has realized the 
Truth and fulfils his own dutles. He 1s 
trully admired by everyone. 

218. _ Khát cầu pháp ly ngôn, sung mãn 
tâm lự sát, không đắm mê dục lạc, 
ấy là bậc thượng lưu—He who has 
developed a wish for the Nirvana; he 
whose mind 1s thrilled with the three 
frufts (SotapatH, Sakadagami and 
Anagami), he whose mind 1s not 


4336 


bound by material pleasures, such a 
man 1s called an “Upstteam-bound 
One.” 

Người khác ly hương lâu ngày, 
khi từ phương xa trở về yên ổn được 
bà con thân hữu đón mừng thế nào— 
A man who has gone away for a long 
time and returned safe from afar, hIs 
kinsmen and friends welcome him on 
his arrival. 

Thì người tạo phước nghiệp cũng 
vậy, khi từ cõi đời nầy sang cõi đời 
khác, phước nghiệp của họ là kẻ thân 
hữu đón mừng họ —LikewIse, a 
man's good deeds will receive the 
well-doer who has gone from this 
world to the next, as kinsmen and 
Íriends receive a dear one on his 
Tefurn. 


XVIILPHẨM PHẪN NỘ—ANGER 


Xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh 
kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc, 
không chấp trước danh sắc; người 
không có một vật chi ấy, sự khổ 
chẳng còn theo dõi được—One 
should give up anger; one should 
abandon pride. One should overcome 
all fetters. No suffering befall him 
who calls nothing his own. 

Người nào ngăn được cơn giận 
dữ nổi lên như dừng được chiếc xe 
đang chạy mạnh, mới là kẻ chế ngự 
giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ 
mà thô —He who controls his anger 
which arises as a rolling chariot. He 
1s a true charioteer. Other people are 
only holding the rein. 


Lấy từ bi thắng nóng giận, lấy 
hiển lành thắng hung dữ, lấy bố thí 
thắng xan tham, lấy chơn thật thắng 
ngoa ngụy—Congquer anger by love; 
conquer evil by øgood; condquer stingy 
by giving; congquer the liar by truth. 

Nói chân thật, không giận hờn, 
đích thân bố thí cho người đến xin. 
Đó là ba việc lành đưa người đến cõi 
chư Thiên—One should speak the 
truth. One should not be angry. One 
should give when asked to. These are 
three good deeds that help carry men 
the realm of heaven. 

Không làm hại người thanh tịnh, 
thường chế phục thân tâm, thì đạt 
đến nơi chẳng chết; chẳng còn ưu 
bi —Those sages who do no harm 
living beings, who always control 
their bodies, go to the deathless place 
where there 1s no more SOrrOW. 

Những người thường giác tỉnh, 
thường tu tập chuyên cần, thường để 
chí hướng tới Niết bàn, thì mọi phiển 
não đều dứt sạch —Those who are 
ever watchful, who always cultivate 
to train their minds and to discipline 
themselves, their defilements will 
come to an end. 

A-Đa-La nên biết: Đây không 
phải chỉ là chuyện đời nay mà đời 
xưa người ta cũng từng nói: Làm 
thinh bị người chê, nói nhiều bị người 
chê, nói ít cũng bị người chê. Làm 
người mà không bị chê, thật là 
chuyện khó có thể ở thế gian nầy— 
Atula! There 1s an old sayIng, If 1s not 
one of today only: “Phey blame those 
who sit silent, they blame those who 


4337 


speak too much. They blame those 
who speak little too.” 'There 1s no one 
who 1s not blamed ¡n this world. 

Toàn bị người chê cả, hay toàn 
được người khen cả, là điều quá khứ 
chưa từng có, hiện tại tìm không ra, 
và vị lai cũng không dễ gì thấy 
được —There never was, there never 
wIll be, nor 1s there now, a person 
who 1s wholly blamed or wholly 
praised. 

Cứ mỗi buổi mai thức dậy tự biết 
phản tỉnh, hành động không sai quấy, 
trí tuệ hiển minh và giới hạnh thanh 
tịnh, đó là người đáng được kẻ trí tán 
dương—Examininng day by day, the 
wise praise him who 1s of flawless 
lífe, Intelligent endowed with 
knowledge and virtue. 


tongue. One should give up evil 
conduct In speech. One should be of 
good conduct In speech. 

Gìn giữ ý đừng nóng giận, điều 
phục ý tỉnh thuần, xa ha ý hung ác, 
dùng ý để tu chân—One should 
guard against the anger of the mind; 
one should control the mind. One 
should øgive up evil conduct of the 
mind. One should practice virtue with 
the mind. 

Người trí chẳng những lo điều 
phục thân nghhiệp, còn điểu phục 
ngôn ngữ và tâm ý, cả ba nghiệp 
thấy điều phục hoàn toàn—The wise 
are not only restrained in deed; they 
are also restrained 1n speech, and 1n 
mind too. 


230. Phẩm đúng loại vàng Diêm phù 


a1 lại chê bai được? Hạnh đúng Bà la XVII.PHẨM CẤU UẾ— 
môn, chư thiên nào lại không tấn IMPURITIES 


thưởng ?—Who would dare to blame 
him who 1s like a piece of pure gold? 235, 


Even the gods and Brahma pralse 
him. 

Œằn giữ thân đừng nóng giận, 
điểu phục thân hành động, xa ha 
thân làm ác, dùng thân tu hạnh 
lành—One should guard against the 
bodily anger, or physical action, and 
should control the body. One should 
øIve up evil conduct of the body. One 
should be of good bodily conduct. 

Gìn giữ lời nói đừng nóng giận, 
điều phục lời nói chánh chơn, xa lìa 
lời nói thô ác, dùng lời nói tu hành—— 
One should guard against the anger 
of the tongue; one should control the 


Ngươi nay đã giống ngọn lá héo 
khô; Diêm ma sứ giả (tử thần) ở sát 
bên mình. Ngươi đang đứng trước 
ngưỡng cửa chết, bước lữ đổ ngươi 
thiếu hẳn tư lương—You are like a 
withered leaf now. The messenger of 
death is waliting for you. You are 
sanding at the threshold of your 
departure, but you have no provision 
for your Journey. 

Ngươi hãy tự tạo cho mình một 
hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm 
kẻ khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu 
phiển não trần cấu, để bước lên 
Thánh cảnh hàng chư thiên—Make 
yourself an island. Be wise to strive 


4338 


quickly! When you cleanse your 
Impuritles, you wIll enter into the 
heavenly world of the Ariyas (gods). 

Đời sống ngươi nay sắp lụn tàn, 
ngươi đang dịch bước gần Diêm 
vương, giữa đường đã không nơi ngơi 
nghỉ, bước lữ hành ngươi cũng thiếu 
hẳn tư lương——Your life has come to 
an end now. You stand ¡in death 
presence. There Is no resting place 
for you on the way, but you have no 
provision (are not prepared) for your 
Journey. 

Ngươi hãy tạo lấy cho mình một 
hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm 
kẻ khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu 
phiền não trần cấu, chớ trở lui đường 
sanh lão nguy nan—Make an island 
for yourself Be wise to strive 
quickly!l When you cleanse your 
Impuritles, you will not come back 
again to birth and old age. 

Hết sát na nầy đến sát na khác, 
người trí lo gột trừ dần những cấu uế 
nơi mình như anh thợ vàng cần mẫn 
lọc trừ quặng bã khỏi chất vàng 
ròng—From ksana to ksana, a Wise 
person should remove his own 
Impuries as a goldsmith removes 
the dross of silver. 

Như sét do sắt sinh ra rồi trở lại 
ăn sắt, cũng như ác nghiệp do người 
ta gây ra rồi trở lại đắt người ta đi 
Vào cõi ác—As rust sprung from Iron 
eafs Itself away when arisen, Just like 
1l deeds lead the doer to a miserable 
sfate. 

Không tụng tập là vết nhơ của 
kinh điển, không siêng năng là vết 


nhơ của nghiệp nhà, biếng nhác là 
vết nhơ của thân thể và nơi ăn chốn 
ở, phóng túng là vết nhơ của phép hộ 
vệ—Non-recitaion 1s the rust of 
Incantation; non-repaIr 1s the rust of 
houses; sloth 1s the rust of bodily 
beauty; carelessness 1s the rust of the 
cultivator (watcher). 

Tà hạnh là vết nhơ của người 
đàn bà, xan lẫn là vết nhơ của sự bố 
thí; đối với cõi nầy hay cõi khác, thì 
tội ác lại chính là vết nhơ— 
Misconduct 1s the taint of a woman; 
sfinginess 1s the taint of a donor. 
Taints are indeed all evil things, both 
1n this world and in the next. 

Trong hết thẩy nhơ cấu đó, vô 
minh cấu là hơn cả. Các ngươi có trừ 
hết vô minh mới trở thành hàng Tỳ 
kheo thanh tịnh —The worst taint 1s 
Ipnorance, the greatest taint Ohl 
Bhikshul Cast aside this taint and 
become taintless. 

Sống không biết xấu hổ, sống lỗ 
mãng trơ trẻn như quạ diều, sống chê 
bai kể khác, sống đại đởm khoa 
trương, sống ngạo mạn tà ác, sống 
như thế ấy chẳng khó khăn gì —Life 
1s easy for the shameless one who 1s 
Iimpudent as a crow, back-biting, 
arrogant and evIl. 

Sống biết hổ thẹn, thường cầu 
thanh tịnh, sống không đam mê dục 
lạc, sống khiêm tốn, sống trong sạch, 
sống dồi dào kiến thức, sống như thế 
mới thật khó làm ——But life 1s hard 
for a modest, for one who seeks 
purfy, one who 1s detached, humble, 
clean and clear thinking. 


4339 


Trong thế gian nầy, ai hay sát 
sinh, hay nói dối, hay lấy cắp, hay 
phạm dâm, hay rượu chè say sưa— 
He who In this world destroys life, 
tells lie, takes others' wealth, 
commits adultery, is addicted to 
1nfoxIcating liquors. 

AI có các hành vi đó, tức đã tự 
đào bỏ thiện căn của mình ngay ở cõi 
đời nầy—A person who has such 
actions, digs up his own good roots 
right in this life. 

Các ngươi nên biết: “Hễ không 
lo chế ngăn tức là ác.” Vậy các ngươi 
chớ tham, chớ làm điều phi pháp mà 
phải sa vào thống khổ đời đời—You 
should remember this: “Indiscipline 
begets evil (don”t try to stop evil 1s 
not different from dong evil).” Don't 
let preed and wickedness drag you to 
grief for a long time. 

Vì có tín tâm hoan hỷ nên người 
ta mới bố thí, trái lại kể có tâm ganh 
ghét người khác được ăn, thì ngày 
hoặc đêm kẻ kia không thể nào định 
tâm được—Some people gIve 
according to their faith, or according 
to their pleasure. He who 1s envious 
of others` food and drink, will not 
attain tranquility by day or by night. 

Nhưng kẻ nào đã cắt được, nhổ 
được, diệt được tâm tưởng ấy, thì 
ngày hoặc đêm, kể kia đều được 
định tâm—He who fully cut off, 
uprooted and destroyed such feeling, 
gain peace by day and by night. 

Không lửa nào dữ bằng lửa tham 
dục, không cố chấp nào bển bằng 
tâm sân giận, không lưới nào trói 


buộc bằng lưới ngu si, không giòng 
sông nào đắm chìm bằng sông ái 
dục ——There 1s no fire like passion, no 
gp like hatred, no net like 
Ipnorance, no river like craving. 

Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi 
mình mới khó. Lỗi người ta cố phanh 
tìm như tìm thóc trong gạo, còn lỗi 
mình ta cố che dấu như kẻ cờ gian 
bạc lận thu dấu quân bài—It is easy 
to see the faults of others, but 1t 1s 
difficult to perceive our own faults. A 
man winnows his neighbor”s faults 
like chaff, but hides his own, as a 
dishonest gambler conceals a losing 
dice. 

Nếu thấy lỗi người thì tâm ta dễ 
sinh nóng giận mà phiển não tăng 
thêm, nếu bỏ đi thì phiển não cũng 
xa lánh —He who sees others” faults, 
1S ©easy fO get Irritable and Increases 
afflictions. If we abandon such a 
habit, afflictions will also be gone. 

Giữa hư không thì làm gì có dấu 
vết, trong ngoại đạo thì làm gì có Sa- 
môn, chúng sanh thì thích điều hư 
vọng mà Như lai làm gì còn hư 
vọng—Among externalists, there 1s 
no track in the atr. There 1s no saint 
(true monk). Sentient beings delight 
in worldly vanity. The Tathagatas are 
free from worldly vanty. 

Giữa hư không làm gì có dấu vết, 
trong ngoại đạo làm gì có Sa-môn, 
năm uẩn thì không thường trú mà 
Như Lai thì chẳng loạn động bao 
giờ —There Is no track In the air. 
Among externalists there 1s no saint. 
The five agsregates are changing, 


4340 


not eternal. The tathagatas are never 
shaken. 


XIX.PHẨM PHÁP TRỤ 


THE RIGHTEOUS 


Sự lỗ mãng đâu phải hạnh của 
người phụng thờ Chánh pháp; vậy 
các ngươi cần biện biệt cho rõ đâu 
chánh và đâu tà —Violence 1s not 
dharma; he who uses 1í 1S not 
riphteous. A wise man should 
distinguish both right and wrong. 

Không khi nào lỗ mãng, đúng 
phép và công bình mới là người dẫn 
đạo. Kẻ trí nhờ hộ trì Chánh pháp 
nên gọi là người an trụ Chánh 
pháp—Non-violence 1s Dharma; he 
who uses I† 1s riphfteous. An 
Iintelligent person who 1s a guardian 
of the law, 1s called one who abides 
by the law. 

Chẳng phải cậy nhiều lời mà cho 
là người có trí, nhưng an tịnh không 
cừu oán, không sợ hãi mới là người 
có trí—A man 1s not called a learned 
man because he talks mụch. He who 
ISÃ peaceful, without hatred and 
fearless, is called learned and wise. 

Chẳng phải cậy nhiều lời mà cho 
là người hộ trì Chánh pháp, nhưng 
tuy ít học mà do thân thực thấy 
Chánh pháp, không buông lung, mới 
là người hộ trì Chánh pháp—A man 
1s not called a guardian of the 
Dharma because he talks much. He 
who hears litle and sees Dharma 
mentally, acts the Dharma well, and 


does not neglect the Dharma, 1s 
indeed, a follower In the Dharma. 

Trưởng lão, chẳng phải vì bạc 
đầu. Nếu chỉ vì tuổi tác cao mà xưng 
trưởng lão, thì đó chỉ là xưng 
xuông—A man 1s not called an elder 
because his hair Is gray. Ripe and 
WIse 1s he in age. 

Đủ kiến giải chân thật, giữ trọn 
các pháp hành, không sát hại sinh 
linh, lo tiết chế điều phục, đó mới là 
có trí: trừ hết các cấu nhơ, mới đáng 
danh trưởng lão—A man in whom 
are truth, virtue, harmlessness, 
resftraint and control, that wise man 
who 1s steadfast and free from 
1mpurity, 1s indeed called an elder. 

Những người hư ngụy, tật đố và 
xan tham, tuy có biện tài lưu loát, 
tướng mạo đoan trang cũng chẳng 
phải là người lương thiện—A man 
who 1s Jealous, selfish, and deceitful 
does not become good-natured by 
mere eloquence, nor by handsome 
appearance. 

Chỉ nhờ trừ diệt tận gốc lòng sân 
hận, mới là người lương thiện—Only 
he who eradicates hatred, 1s indeed 
called good-natured. 

Người vọng ngữ về pháp giới, dù 
cạo tóc chưa phải là sa-môn; huống 
còn chất đầy tham dục, làm sao 
thành được bậc sa-môn?—Not by a 
shaven head does an undisciplined 
man who utters lies on the Dharma, 
become a monk. How can one who 1s 
full of desire and greed be a monk? 

Người nào dứt hết các điều ác, 
không luận lớn hay nhỏ; nhờ dứt hết 


4341 


các ác, mà được gọi sa-môn—A man 
who wholly subdues evil deeds, both 
small and bịg, 1s called a monk 
because he 1Is a subduer of his 
passion. 

Chỉ mang bình khất thực, đâu 
phải là Tỳ kheo! Chỉ làm nghi thức 
tôn giáo, cũng chẳng Tỳ Kheo 
vậy!—A man who only asks others 
for alms 1s not a mendicant! Not even 
1f he has professed the whole Law. 

Bỏ thiện và bỏ ác, chuyên tu 
hạnh thanh tịnh, lấy “biết” mà ở đời, 
mới thật là Tỳ Kheo—A man who 
has transcended both good and evil; 
who follows the whole code of 
moralIty; who lives with 
understanding 1n this world, 1s indeed 
called a bhikshu. 

Kẻ ngu muội vô trí, dù làm thính 
cũng không gọi được là tịch tịnh—A 
man who Is dull and Ignorant, by 
silence alone, does not become a 
sage. 

Kẻ trí tuệ sáng suốt như bàn cân, 
biết cân nhắc điều thiện lẽ ác mà 
chọn lành bỏ dữ, mới gọi là người 
tịch tịnh. Biết được cả nội giới và 
ngoại giới nên gọi là người tịch 
tnh—A wise man 1s the one who 
weighs what 1s thought worthy to be 
weighed. One who understands both 
worlds, 1s called a sage. 

Còn sát hại chúng sanh, đầu được 
xưng là Ariya (hiền đức cao thượng)? 
Không sát hại chúng sanh mới gọi là 
Ariya—A man Is not one of the 
Noble because he harms living 
beings. Through his harmlessness 


towards all living creatures 1s he 
called a Noble. 

Chẳng phải do giới luật đầu đà, 
chẳng phải do nghe nhiều học rộng, 
chẳng phải do chứng được tam muội, 
chẳng phải do ở riêng một mình, đã 
vội cho là “hưởng được cái vui xuất 
gia, phàm phu không bì kịp.”—Not 
ony by mere moralty and 
austerities, nor by much learning, nor 
even by serene meditation, nor by 
secluded lodging, thinking “I enjJoy 
the bliss of renunciation, which no 
common people can know.” 

Các ngươi chớ vội tin những điều 
ấy khi mê lầm phiển não của các 
ngươi chưa trừ—Do not be confident 
as such until all afflictions die out. 


XX.PHẨM ĐẠO —THE PATH 


Bát Chánh Đạo là đạo thù thắng 
hơn các đạo. Tứ đế là lý thù thắng 
hơn các lý. Ly dục là pháp thù thắng 
hơn các pháp. Cụ nhãn là bậc thù 
thắng hơn các bậc Thánh hiển—The 
best of paths 1s the Eightfold Path. 
The best of truths are the Four Noble 
Truths. Non-attachment 1s the best of 
sfates. The best of men 1s he who has 
©y€s fO See. 

Chỉ có con đường nầy, chẳng còn 
con đường nào khác có thể làm cho 
tri kiến các ngươi thanh tịnh. Các 
ngươi thuận làm theo, thì bọn ma bị 
rối loạn —This is the only way. There 
1s no other way that leads to the 
purity of vision. You follow this way, 
Mara 1s helpless before It. 


4342 


Các ngươi thuận tu theo Chánh 
đạo trên này, thì khổ não sẽ dứt hết, 
và biết rằng Đạo ta nói có sức trừ 
diệt chông gay—Entering upon that 
path, you will end your suffering. The 
way was tauepht by me when I 
understood the removal of thorns 
(arrows Of grief). 

Các ngươi hãy tự nỗ lực lên! Như 
Lai chỉ dạy cho con đường giác ngộ, 
chứ không giác ngộ cho ai được. Sự 
trói buộc của ma vương sẽ tùy sức 
thiển định của các ngươi mà được cỡi 
mở—You should make an effort by 
yourselfl The Tathagatas are only 
teachers. The Tathagatas cannot set 
free anyone. The meditative ones, 
who enter the way, are delivered 
from the bonds of Mara. 

Các hành đều vô thường; khi 
đem trí tuệ soi xét được như thế thì 
sẽ nhàm lìa thống khổ dể đi đến giải 
thoát. Đó là Đạo thanh tịnh—All 
conditioned, or created things are 
transient. One who perceives this 
wih wisdom, ceases grief and 
achieves liberation. This 1s the path 
{O DUTItY. 

Các hành đều là khổ; khi đem trí 
tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhàm 
ha thống khổ để được giải thoát. Đó 
là Đạo thanh tịnh —All conditioned 
thngs are suffering One who 
perceives this with wisdom, ceases 
grief and achieves liberation. This 1s 
the path of purIty. 

Hết thảy pháp đều vô ngã; khi 
đem trí tuệ soi xét như thế thì sẽ 
nhàm lìa thống khổ để được giải 


thoát. Đó là Đạo thanh tịnh—AlI 
condifioned things are without a real 
self. One who perceives this with 
wisdom, ceases grief and achieves 
liberation. This 1s the path of purIty. 

Khi đáng nỗ lực, không nỗ lực, 
thiếu niên cường tráng đã lười biếng, 
ý chí tiêu trầm và nhu nhược: kẻ 
biếng nhác làm gì có trí để ngộ 
Đạo—One who does not strive when 
1f 1S tIme to strive, who though young 
and strong but slothful with thoughts 
depressed; such a person never 
realizes the path. 

Thận trọng lời nói, kềm chế ý 
nghĩ, thân không làm ác, ba nghiệp 
thanh tịnh, là được Đạo Thánh 
Nhơn—-Be watchfUIl of speech, 
control the mind, don't let the body 
do any evil. Let purlfy these three 
ways Of action and achieve the path 
realized by the sages. 

Tu Du-già thì trí phát, bỏ Du-già 
thì tuệ tiêu. Biết rõ hay lẽ này thế 
nào là đắc thất, rồi nỗ lực thực hành, 
sẽ tăng trưởng thêm trí tuệ—From 
medifaton arises wisdom. Lack of 
medifation wisdom 1s gone. One who 
knows this twofold road of gain and 
loss, will conduct himself to Increase 
his wisdom. 

Hãy đốn rừng dục vọng, chớ đốn 
cây thọ lâm; từ dục vọng sinh ra lo 
sợ, hãy thoát ngoài rừng dục vọng—— 
Cut down the whole forest of passion, 
but not real trees. From the forest of 
desire springs fear. Let cut down the 
forest and be free Ï 


4343 


Những sợi dây tình giữa gái trai 
chưa dứt thì tâm còn bị buộc ràng, 
như trâu con còn bú sữa, thì chẳng 
rời vú mẹ bao giờ —For as long as 
the smallest desire for women 1s not 
cut down, so long his mind still sticks 
to the world, like a sucking calf sticks 
to 1ts mother-cow. 

Tự mình dứt hết ái tình, như lấy 
tay bẻ cành sen thu; siêng tu Đạo tịch 
tịnh. Đó là Niết bàn mà đức Thiện 
thệ đã truyền dạy —Cut down the 
love, as though you plucked an 
autumn lly with the Íingers. 
Cultivate the path of peace. That 1s 
the Nirvana which expounded by the 
AuspiIcious One. 

“Mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta 
cũng ở đây,” đấy là tâm tưởng của 
hạng người ngu s1, không tự giác 
những gì nguy hiểm —Here I shall 
live In the rainy season, here In the 
winter and the summer. These are 
the words of the fool. He fails to 
realze the danger (of his fñnal 
destination). 

Người đắm yêu con cái và súc 
vật thì tâm thường mê hoặc, nên bị tử 
thần bắt đi như xóm làng đang say 
ngủ bị cơn nước lũ lôi cuốn mà 
không hay —Death descends and 
carrles away that man of drowsy 
mind greedy for children and cattle, 
Just lke flood sweeps away a 
sleeping village. 

Một khi tử thần đã đến, chẳng có 
thân thuộc nào có thể thế thay, dù 
cha con thân thích chẳng làm sao cứu 
hộ—NGothing can be saved, nor sons, 


nor a father, nor even relatIves; there 
1s no help from kinsmen can save a 
man from death. 

Biết rõ lý lẽ trên, người trí hãy 
gắng trì giới, thấu hiểu đường Niết 
bàn, mau làm cho thanh tịnh— 
Realizing this fact, a wise man 
quickly clears the way that leads to 
Nirvana. 


XXL.PHẨM TẠP— 


MISCELLANEOUS 


Nếu bỏ vui nhỏ mà được hưởng 
vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế—If by 
givng up a small happiness or 
pleasure, one may behold a larger 
Joy. A far-seeing and wise man will 
do this (a wise man will leave the 
small pleasure and look for a larger 
one). 

Gieo khổ cho người để cầu vui 
cho mình, sẽ bị lòng sân hận buộc 
ràng, không bao giờ thoát khỏi nỗi 
oán tắng—He who wishes his own 
happiness by hurting others, or by 
makimng others unhappy, wil be 
bound by hatred. He himself 1s 
entangled and gets trapped In the 
hatred. 

Việc đáng làm không làm, việc 
không đáng lại làm, những người 
phóng túng ngạo mạn, lậu tập mãi 
tăng thêm—What should have been 
done 1s left undone; what should not 
have been done 1s done. This is the 
way the arrogant and wicked people 
1ncrease theIr ørIef. 


4344 


Thường quan sát tự thân, không 
làm việc không đáng, việc đáng gắng 
chuyên làm, thì khổ đau lậu tập dần 
tiêu tan-Those who  always 
earnesftly practice controlling of the 
body, follow not what should not be 
done, and constantly do what should 
be done. This 1s the way the mindful 
and wise people end all therr 
sufferinsgs and impurities. 

Hãy diệt mẹ (ái dục) và cha 
(kiêu căng), diệt hai dòng sát-đế-lợi, 
diệt Vương quốc, luôn cả quần thần 
mà hướng về Bà-la-môn vô ưu— 
Let's kill the mother of craving, the 
father of arrogance, fWO WaTTIOT 
kings of wrong views of eternalism 
and mihilism. Lets destroy the 
kingdom of senses and officlals of 
attachments Lets turn to the 
Brahman of ungrIef. 

Hãy diệt mẹ (ái dục) và cha 
(kiêu căng), diệt hai dòng Bà-la- 
môn, diệt luôn hổ tướng “nghi” thứ 
năm mà hướng về Bà-lamôn vô 
ưu—Let”s kill the mother of craving, 
the father of arrogance, tWoO 
Brahaman kings of the wrong views 
of eternalism and nihilism. Lets 
destroy the official of Doubt and turn 
to the ungrieving Brahman. 

Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự 
tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, 
thường niệm tưởng Phật Đà ——The 
disciples of Gotama are always well 
awake. Those who always 
contemplate the Enlightened One by 
day and night. 


Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự 
tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, 
thường niệm tưởng Đạt Ma—The 
disciples of Gotama are always well 


awake. Those who always 
contemplate the Dharma by day and 
night. 


Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự 
tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, 
thường niệm tưởng Tăng già—The 
disciples of Gotama are always 


awake. Those who always 
contemplate the Sangha by day and 
night. 


Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự 
tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, 
thường niệm tưởng sắc thân— The 
disciples of Gotama are always 


awake. Those who always 
contemplate the body by day and 
night. 


Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự 
tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, 
thường vui điểu bất sát—The 
disciples of Gotama are always 
awaken.  Those who  always 
contemplate delight in harmlessness 
or compassion by day and night. 

Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự 
tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, 
thường ưa tu thiển quán—The 
disciples of Gotama are always 


awaken. Those who  always 
contemplate delight in meditation by 
day and night. 


Xuất gia bứt hết ái dục là khó, 
tại gia theo đường sinh hoạt là khó, 
không phải bạn mà chung ở là khổ, 
qua lại trong vòng luân hồi là khổ. 


4345 


Vậy các ngươi hãy giác ngộ để đừng 
qua lại trong vòng thống khổ ấy—lt 
1s difficult to renounce the world. lí 1s 
difficult to be a householder. It 1s 
painful to associate with those who 
are not frlends. It 1s painful to be 
wanderinng 1n the samsara Íor©ver. 
Reaching the enlightenment and let 
wander no morel Lets suffer no 
morel 

Chánh tín mà giới hạnh, được 
danh dự và thánh tài, người nào được 
như thế, đến đâu cũng tôn vinh—He 
who 1s full of faith and virtue, 
possessed of honor and holy wealth, 
revered and honoured wherever he 
ØO©S. 

Làm lành thì danh được vang xa, 
tổ rạng như lên núi tuyết, làm ác thì 
tối tăm như bắn cung ban đêm— 
Good men shine, even afar like the 
peaks of Himalaya, but wicked men 
fade away Just like the arrow shot by 
night. 

Ngồi một mình, nằm một mình, 
đi đứng một mình không buồn chán, 
một mình tự điều luyện, vui trong 
chốn rừng sâu —He who sits alone, 
sleeps alone, walks and stands alone, 
unwearied; he controls himself, wIll 
find Joy in the forest. 


XXIL.PHẨM ĐỊA NGỤC—WOEEUL 


STATE 


Thường nói lời vọng ngữ thì sa 
đọa; có làm mà nói không, người tạo 
hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa 


ngục —The speaker of untruth goes 
down; also he who denies what he 
has done, both sinned against truth. 
After death they go together to hells. 

Không ngăn trừ ác hạnh thì dù 
mặc áo cà sa, người ác cũng sẽ vi 
nghiệp ác, chết phải đọa địa ngục— 
A yellow saffron robe does not make 
him a monk. He who 1s of evil 
character and unconfrolled or 
unrestrained; such an evil-doer, by 
his evil deeds, is born In a woeful 
Ssfate. 

Phá giới chẳng tu hành, thà nuốt 
hườn sắt nóng hừng hực lửa đốt thân 
còn hơn thọ lãnh của tín thí —lt is 
better to swallow a red-hot i1ron ball 
than to be an ¡immoral and 
unconfrolled monk feeding on the 
alms offered by good people. 

Buông lung theo tà dục, sẽ chịu 
bốn việc bất an: mắc tội vô phước, 
ngủ không yên, bị chê là vô luân, 
đọa địa ngục—Four misfortunes 
occur to a careless man who commIfs 
adultery: acquisition of demerit, 
resflessness, moral blame and 
downward path. 

Vô phước đọa ác thú bị khủng 
bố, ít vui, quốc vương kết trọng tội: 
đó là kết quả của tà dâm. Vậy chớ 
nên phạm đến—There ¡is acquisition 
of demerit as well as evil destiny. No 
Joy of the frightened man. The king 
Imposes a heavy punishment. 
Therefore, man should never commit 
adultery. 

Cũng như vụng nắm cổ cô-sa (cổ 
thơm) thì bị đứt tay, làm sa-môn mà 


4346 


theo tà hạnh thì bị đọa địa ngục—— 
Just as kusa grass cuts the hand of 
those who wrongly grasped. Even so 
the monk who wrongly practised 
ascetism leads to a woeful sfate. 

Những người giải đãi, nhiễm ô 
và hoài nghi việc tu phạm hạnh, sẽ 
không làm sao chứng thành quả 
lớn—An act carelessly performed, a 
broken vow, and a wavering 
obedience to religious discipline, no 
reward can come from such a lIfe. 

Việc đáng làm hãy làm cho hết 
sức! Phóng đãng và rong chơi chỉ 
tăng thêm trần dục mà thôi—Thing 
should be done, lets strive to do 1t 
vigorously, or do 1t with all your 
heart A debauched ascetic only 
scatters the dust more widely. 

Không tạo ác nghiệp là hơn, vì 
làm ác nhứt định thọ khổ; làm các 
thiện nghiệp là hơn, vì làm lành nhứt 
định thọ vui—An evil deed 1s better 
not done, a misdeed wIll bring future 
suffering. ÀA good deed 1s better done 
now, for after doïng It one does not 
ØrIeve. 

Như thành quách được phòng hộ 
thế nào, tự thân các ngươi cũng phải 
nên phòng hộ như thế. Một giây lát 
cũng chớ buông lung. Hễ một giây 
lát buông lung là một giây lát sa đọa 
địa ngục—Like a frontier Íortress 1s 
well guarded, so guard yourself, 
inside and outside. Do not let a 
second slip away, for each wasted 
second makes the downward path. 

Không đáng hổ lại hổ, việc đáng 
hổ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa 


ngục khó lánh xa—Those who 
embrace the wrong views, are 
ashamed of what 1s not shameful, and 
are not ashamed of what 1s shameful, 
wIll not be able to avoid the hell. 

Không đáng sợ lại sợ, việc đáng 
sợ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa 
ngục khó lánh xa—Those who fear 
when they should not fear, and don”t 
fear In the fearsome, embrace these 
false views, wIll not be able to avoid 
the hell. 

Không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lại 
tưởng không, cứ ôm tà kiến ấy, địa 
ngục khó lánh xa—Those who 
perceive faults In the faultless, and 
see no wrong in what 1s wrong; such 
men, embracing false doctrines, wIll 
not be able to avoid the hell. 

Lỗi biết rằng lỗi, không lỗi biết 
rằng không lỗi, giữ tâm chánh kiến 
ấy, đường lành thấy chẳng xa— 
Those who perceive wrong as wrong 
and what 1s right as right, such men, 
embracing right views and go to the 
blissful state. 


XXII.PHẨM VOI—THE ELEPHANT 


Voi xuất trận nhẫn chịu cung tên 
như thế nào, ta đây thường nhẫn chịu 
mọi điều phỉ báng như thế ấy. Thật 
vậy, đời rất lắm người phá giới 
(thường ghét kẻ tu hành)—As an 
elephant In the battlefield endures 
the arrows shot from a bow, I shall 
withstand abuse In the same manner. 
Truly, most common people are 


4347 


undisciplined (who are Jealous of the 
disciplined). 

Luyện được voi để đem dự hội, 
luyện được voi để cho vua cỡi là 
giỏi, nhưng nếu luyện được lòng ẩn 
nhẫn trước sự chê bai, mới là người 
có tài điêu luyện hơn cả mọi người— 
To lead a tamed elephant in battle 1s 
good. To tame an elephant for the 
king to ride 1t better. He who tames 
himself to endure harsh words 
patlently 1s the best among men. 

Con la thuần tánh là con vật lành 
tốt, con tuấn mã tín độ là con vật 
lành tốt, nhưng kẻ đã tự điêu luyện 
được mình lại càng lành tốt hơn— 
Tamed mules are excellent; Sindhu 
horses of good breeding are excellent 
too. But far better is he who has 
trained himself. 

Chẳng phải nhờ xe hay ngựa mà 
đến được cảnh giới Niết bàn, chỉ có 
người đã điêu luyện lấy mình mới 
đến được Niết bàn—Never by those 
vehicles, nor by horses would one go 
to Nirvana. Only self-tamers who can 
reach Nirvana. 

Con voi tên là Tài Hộ 
(Mhamapala-Hộ vệ tài sản) nhưng 
đến kỳ phát dục thì lung lăng khó trị, 
khó buộc trói, không ăn gì cả và chỉ 
tưởng nhớ đến rừng sâu —The 
elephant maned Dhanapalaka, with 
pungent juice flowing, uncontrollable 
and difficult to hold, eats no morsel]; 
he longs for the elephant grove. 

Như heo kia ưa ngủ, lại tham ăn, 
kẻ phàm ngu vì tham ăn ưa ngủ, nên 
phải bị tiếp tục sanh mãi trong vòng 


luân hồi— The stupid one, who ¡s 
torpid, gluttonous, sleepy and rolls 
about lying like a hog nourished on 
pIg-wash, that fool finds rebirth again 
and again. 

Trong những thời quá khứ, ta 
cũng từng thả tâm theo dục lạc, tham 
ái và nhàn du, nhưng nay đã điều 
phục được tâm ta như con voi đã bị 
điều phục dưới tay người quản tượng 
tài giỏi—lIn the past times, this mind 
went wandering wherever ¡t liked, as 
1t wished and as It pleased. But now I 
shall completely hold it under control 
as a rider with his hook a rutting 
elephant. 

Hãy vui vẻ siêng năng, gìn giữ tự 
tâm để tự cứu mình ra khỏi nguy nan, 
như voi gắng sức để vượt khỏi chốn 
sa lầy —Take delight in heedfulness, 
check your mind and be on your 
guard. Pull yourself out of the evil 
path, just like the elelphant draws 
1fself out of the mud. 

Nếu gặp bạn đồng hành hiển 
lương cẩn trọng, giàu trí lự, hàng 
phục được gian nguy, thì hãy vui 
mừng mà đi cùng họ ——If you get a 
prudent and good companion who 1s 
pure, wise and overcoming all 
dangers to walk with, let nothing hold 
you back. Let find delight and 
Instrucftion In his companIon. 

Nếu không gặp được bạn đồng 
hành hiển lương, giàu trí lự, thì hãy 
như vua tránh nước loạn như voi bỏ 
về rừng—If you do not get a prudent 
and good companion who 1s pure, 
wIse and overcoming all dangers to 


4348 


walk with; then like a king who has 
renounced a conquered kingdom, you 
should walk alone as an elephant 
does in the elephant forest. 

Thà ở riêng một mình hơn cùng 
người ngu kết bạn. Ở một mình còn 
rảnh rang khỏi điều ác dục như voi 
một mình thênh thang giữa rừng 
sâu—It 1s better to live alone than to 
be fellowship with the Ignorant (the 
fool). To live alone doïng no evIÌ, Just 
lke an elephant roaming ¡1n the 
elephant forest. 

Gặp bạn xa lâu ngày là vuIi, sung 
túc phải lúc là vui, mệnh chung có 
được thiện nghiệp là vui, ha hết 
thống khổ là vui—It ¡is pleasant to 
have friends when need arIses. 
EnJoyment 1s pleasant when shared 
with one another. Merit Is pleasant 
when life 1s at Its end. Shunning of 
(giving up) all evil 1s pleasant. 

Được kính dưỡng mẹ hiển là vui, 
kính dưỡng thân phụ là vui, kính 
dưỡng sa-môn là vui, kính dưỡng 
Thánh nhơn là vui—To revere the 
mother 1s pleasant; to revere the 
father 1s pleasant; to revere the 
monks 1s pleasant; to revere the 
sages Is pleasant. 

Già vẫn sống đức hạnh là vui, 
thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí 
tuệ là vui, không làm điều ác là 
vu —To be virtue until old age 1s 
pleasant; to have steadfast faith 1s 
pleasan; to attain wisdom 1s 
pleasant; not to do evIl 1s pleasant. 


XXIV. PHẨM ÁI DỤC —CRAVING 


Nếu buông lung thì tham ái tăng 
lên hoài như giống cổ Tỳ-la-na mọc 
tràn lan, từ đời nầy tiếp đến đời nọ 
như vượn chuyển cây tìm trái— 
Craving grows like a creeper which 
creeps from tree to tree Just like the 
Ipnorant man wanders from life to 
le like a fruit-loving monkey ïn the 
forest. 

Nếu ở thế gian nầy mà bị ái dục 
buộc ràng, thì những điểu sầu khổ 
càng tăng mãi như loài cỏ tỳ-la gặp 
mưa—Whoever binds to craving, his 
sorrows flourish like well-watered 
birana grass. 

Nếu ở thế gian nây, mà hàng 
phục được những ái dục khó hàng 
phục, thì sầu khổ tự nhiên rụng tàn 
như nước ngọt lá sen—Whoever In 
ths world overcomes this unruly 
craving, his sorrows fall away Just 
like water-drops from a lotus leaf. 

Đây là sự lành mà Ta bảo với 
các ngươi: “Các người hãy dồn sức 
vào để nhổ sạch gốc ái dục, như 
người muốn trừ sạch giống cỏ tỳ-la 
phải nhổ hết gốc nó. Các ngươi chớ 
lại để bị ma làm hại như loài cỏ lau 
gặp cơn hồng thủy!”—This ¡is my 
advice to you: “Root out craving; roof 
1t out, Just like birana grass 1s rooted 
out. Let not Mara crush you again 
and agann as a flood crushes a reed! 

Đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ 
thì tược vẫn ra hoài, đoạn trừ ái dục 
mà chưa sạch căn gốc thì khổ não 
vẫn nẩy sinh trở lại mãi—Latent 
Craving is not conquered, suffering 


4349 


recovers and ørows agaIn and agann, 
Just like a tree hewn down gørows up 
again as long as I†s roofS 1S unrooted. 

Những người có đủ 36 dòng ái 
dục, họ mạnh mẽ dong ruổi theo dục 
cảnh chẳng chút ngại ngùng, bởi vậy 
người đã có tâm tà kiến, hằng bị 
những tư tưởng ái dục làm trôi dạt 
hoài —TIf In any man, the thirty-sIx 
streams of craving are stHill flowing, 
such deluded person 1s still looking 
for pleasure and passion, and 
torrential thoughts of lust sweep him 
away. 

Lòng ái dục tuôn chảy khắp nơi 
như giống cổ man-la mọc tràn lan 
mặt đất. Ngươi hãy xen giống cổ đó 
để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc 
ái dục đi —Streams of pleasure and 
passion flow in all directions, Just like 
the creeper sprouts and stands. 
Seeing the creeper that has sprung up 
1n your mind, cut 1t off with wisdom. 

Người đời thường vui thích theo 
ái dục, ưa dong ruổi lục trần, tuy họ 
có hướng cầu an lạc mà vẫn bị quanh 
quẩn trong chốn trầm luân— 
Common people are subJect to 
attachment and thirst they are 
always happy with pleasure; they run 
after passion. They look for 
happiness, but such men caught in the 
cycle of birth and decay again and 
again. 

Những người trì trục theo ái dục 
khác nào thỏ bị sa lưới. Càng buộc 
ràng với phiển não, càng chịu khổ 
lâu dà —Men who are crazed with 
craving, are terrfied like hunted 


hares. The more they hold fast by 
fetters, bonds, and afflictions, the 
longer they suffer. 

Những người trì trục theo ái dục, 
khác nào thỏ bị sa lưới. Hàng Tỳ 
kheo vì cầu vô dục nên phải trước tự 
gắng la dục Men who are crazed 
with craving, are terrified Just like 
hunted hares. Therefore, a monk who 
wishes his own passionlessness, 
should first banish craving. 

Người đã lìa dục xuất gia, lại tìm 
vui ở chốn sơn lâm, khác nào trở lại 
nhà; ngươi hãy xem hạng người đó, 
kẻ đã được mở ra rồi lại tự trói 
vào! —He who Is free from desire for 
the household, finds pleasure (of 
asceticlsm or monastic life) In the 
forest, yet run back to that very 
home. Look at that man! He runs 
ripght back 1nto that very bondage 
againl 

Đối với người trí, sự trói buộc 
bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt 
chưa phải kiên cố, chỉ có lòng luyến 
ái vợ con tài sản mới thật sự là sự 
trói buộc chắc bền—To a wise man, 
the bondage that 1s made of hemp, 
woOd Or 1ron, 1s not a strong bond, the 
longing for wives, children, Jewels, 
and ornaments 1s a greater and far 
Stronger attachmert. 

Những kẻ dắt người vào sa đọa, 
là như sự trói buộc chắc bên, nó hình 
như khoan dung hòa hưởn mà thật 
khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ đừng 
dính mắc, lìa dục mà xuất gia—The 
wise people say that that bond 1s very 
strong. Such fetters seem supple, but 


4350 


hard to break. Break them! Cut off 
desire and renounce the world! 

Những người say đắm theo ái 
dục, tự lao mình trong lưới buộc như 
nhện giăng tơ. Ai dứt được sự ràng 
buộc không còn dính mắc nữa, thì sẽ 
xa mọi thống khổ để ngao du tự tại— 
A man Infatuated with Iust falls back 
into the stream as a spider Into the 
web spun by Itself. He who cuts off 
this bond, retire from the world, with 
no clnging, wIll leave all sorrow 
behind. 

Bỏ quá khứ, hiện tại, vị lai, mà 
vượt qua bờ kia; tâm đã giải thoát tất 
cả, thì không còn bị sanh già trở lại— 
Leave the past behind; let go the 
future; and give up the present; 
crossing the shore of existence, with 
mind released from everything, wIll 
not again undergo birth and old age. 

Những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm 
tao loạn, thường cầu mong dục lạc 
thật nhiều. Mong dục lạc tăng nhiều 
là tự trói mình càng thêm chắc 
chắn—-Men who are disturbed by 
evill thoughts, swayed by strong 
passions and yearned only for 
pleasure; his craving ørows more and 
more. Surely he strengthens his own 
fetters. 

Muốn lìa xa ác tưởng hãy thường 
nghĩ tới bất tịnh. Hãy trừ hết ái dục, 
đừng để ác ma buộc ràng—He who 
wants to subdue evil thoughts, should 
meditate on the Impuriles of the 
body. Be mindful to make an end of 
craving, and to stop Maraˆs bond. 


Bước tới chỗ cứu cánh thì không 
còn sợ hãi; xa ha ái dục thì không 
còn nhiễm ô: nhổ lấy mũi tên sanh 
hữu thì chỉ còn một thân nầy là cuối 
cùng, không bị tiếp tục sanh nữa— 
He who has reached the goal, without 
fear, without craving and without 
desire, has cut off the thorns of life. 
Thịs 1s his final mortal body. 

Xa lìa ái dục không nhiễm trước, 
thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa 
vô ngại, và thứ lớp của tự cú, đó thật 
là bậc đại trí đại trượng phu, chỉ còn 
một thân nầy là cuối cùng, không bị 
tiếp tục sinh nữa—He who ¡s without 
craving, without attachment; who 
understands subtleties of words and 
meanings; they are truly a great WIse 
who bear the final mortal body. 

Ta đã hàng phục tất cả. Ta đã rõ 
biết tất cả. Ta không nhiễm một 
pháp nào. Ta xa la hết thảy, diệt dục 
mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, 
thì còn ai là Thầy ta nữa—I have 
overcome myself, [ do know all. lam 
attached to none. I have renounced 
all, I am free from all craving; having 
by myself attained supernatural 
knowledge, to whom shall I call my 
teacher? 

Trong các cách bố thí, pháp thí là 
hơn cả; trong các chất vị, pháp vị là 
hơn cả; trong các hỷ lạc, pháp hỷ là 
hơn cả; người nào trừ hết mọi ái dục 
là vượt trên mọi đau khổ—No gIÍt 1S 
beter than the git of Truth 
(Dharma). No taste 1s sweeter than 
the taste of truth. No joy 1s better 
than the Joy of. Truth. No conquest 1s 


4351 


better than the conquest of craving; 1t 
overcomes all suffering. 

Giàu sang chỉ làm hại người ngu 
chứ không phải để cầu sang bờ giác. 
Người ngu bị tài dục hại mình như 
mình đã vì tài dục hại người khác— 
Riches rumn the foolish, not the 
seekers of Nirvana. He who craves 
for wealth destroys himself as If he 
were ruining others. 

Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, 
tham dục làm hại rất nhiều thế nhân. 
Vậy nên bố thí cho người lìa tham, sẽ 
được quả báo lớn—Human beings 
are damaged by lust Just as weeds 
damage the fields. Therefore, what 1s 
given to those who are lustless, 
yields great reward. 

Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, 
sân nhuế làm hại rất nhiều thế nhân. 
Vậy nên bố thí cho người lìa sân, sẽ 
được quả báo lớn—Human beings 
are damaged by hatred In Just the 
same manner as weeds damage the 
fields. Therefore, to give to those 
who are free from hatred, yields 
øreat reward. 

Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, 
ngu si làm hại rất nhiều thế nhân. 
Vậy nên bố thí cho người lìa si, sẽ 
được quả báo lớn—Human beings 
are damaged by delusion Jjust like 
weeds damaøge the fields. Therefore, 
{O give to those who are free from 
delusion, yIelds øreat reward. 

Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, 
ái dục làm hại rất nhiều thế nhân. 
Vậy nên bố thí cho người lìa dục, sẽ 
được quả báo lớn—Human beings 


are damaged by craving just like 
weeds damage the fields. Therefore, 
to gIve to those who rid of craving, 
yields great reward. 


XXV.PHẨM TỲ KHEO 


THE BHIKSHU 


Chế phục được mắt, lành thay; 
chế phục được tai, lành thay; chế 
phục được mũi, lành thay; chế phục 
được lưỡi, lành thay—It 1s good to 
have control of the eye; 1t 1s good to 
have control of the ear; It 1s good to 
have control of the nose; 1t 1s øood to 
have control of the tongue. 

Chế phục được thân, lành thay; 
chế phục được lời nói, lành thay; chế 
phục được tâm ý, lành thay; chế phục 
được hết thảy, lành thay. Tỳ kheo 
nào chế phục được hết thảy thì giải 
thoát hết thảy khổ—It is good to 
have control of the body; 1t 1s good to 
have control of speech; If is good to 
have control of everything. A monk 
who 1s able to control everything, 1s 
free from all suffering. 

Gìn giữ tay chân và ngôn ngữ, 
gìn giữ cái đầu cao, tâm mến thích 
thiển định, riêng ở một mình, thanh 
tịnh và tự biết đầy đủ, ấy là bậc Tỳ 
kheo—He who controls his hands and 
legs; he who controls his speech; and 
in the highest, he who delights In 
meditation; he who 1s alone, serene 
and contented with himself. He 1s 
truly called a Bhikhshu. 


4352 


Tỳ kheo nào điều nhiếp được 
ngôn ngữ, khôn khéo và tịch tịnh, thì 
khi diễn bày pháp nghĩa, lời lẽ rất 
hòa ái rõ ràng —The Bhikhshu who 
confrols his tongue, who speaks 
wiscly of the Dharma, who 1s pure 
and humble, his speech is indeed 
sWweet. 

Tỳ kheo nào an trú trong lạc viên 
Chánh-pháp, mến pháp và theo pháp, 
tư duy nhờ tưởng pháp, thì sẽ không 
bị thối chuyển khỏi tịnh đạo—That 
Bhikhshu who dwells in the Dharma 
(makes the Dharma his own garden); 
who delights in the Dharma; who 
meditates on the Dharma, will never 
fall away from the pure path. 

Chớ nên khinh điều mình đã 
chứng, chớ thèm muốn điểu người 
khác đã chứng. Tỳ kheo nào chỉ lo 
thèm muốn điểu người khác tu 
chứng, cuối cùng mình không chứng 
được tam-ma-địa (chánh định)— 
Lets not despite what one has 
received; nor should one envy the 
gamn of others. A monk who envies 
the gain of others, does not attain the 
tranguility of meditation. 

Hàng Tỳ kheo dù được chút ít 
cũng không sinh tâm khinh hiểm, cứ 
sinh hoạt thanh tịnh và siêng năng, 
nên đáng được chư thiên khen ngợi— 
Though receiving little, 1ƒ a Bhikhshu 
does not disdain his own gains, even 
the gods praise such a monk who Just 
keeps his life pure and industrIous. 

Nếu với thân tâm không lầm 
chấp là “ta” hay “của ta.” Vì không 
ta và của ta nên không lo sợ. Người 


như vậy mới gọi là Tỳ kheo—He 
who has no thought of “I” and 
“mine,” for whatever towards his 
mind and body he does not grIleve for 
that which he has not. He ¡1s indeed 
called a Bhikhshu. 

Hàng Tỳ kheo an trú trong tâm từ 
bị, vui thích giáo pháp Phật Đà, sẽ 
đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, 
giải thoát các hành (vô thường)—A 
Bhikhshu who abides in loving- 
kindness, who 1s pleased with with 
the Buddhaˆs Teaching, will attain to 
a sfate of peace and happiness, and 
emancipate from all conditioned 
things. 

Tỳ kheo múc nước trong chiếc 
thuyền nây, hễ nước hết thì thuyển 
nhẹ và mau đi; Cũng như thế, đoạn 
trừ tham dục và sân nhuế trong thân 
nầy, hễ tham dục hết thì mau chứng 
đến Niết bàn—When you empty the 
water in this boat, It wI]l move faster. 
In the same manner, If you cut off 
passion and hatred In yourself, you 
wWIll reach Nirvana faster. 

Tỳ kheo nào đoạn được năm 
điều phiền não: tham, sân, s1, mạn, 
nghỉ; bỏ được năm điều: tham ái sắc, 
tham ái vô sắc, lừa đảo, phóng dật, 
và si mê; siêng tu năm điều: tín, tấn, 
niệm, định, huệ; vượt khỏi năm điều 
say đắm: tham ái, sân hận, si mê, tà 
kiến. Ta gọi là người đã vượt qua 
dòng nước lũ—He who cuts off five: 
lust, hatred, Ignorance, egoism, 
doubt; renounces five: attachment to 
form, to formless, to concelt, to 


resflessness, and 1gnorance; 


4353 


cultivates five more: faith, effort, 
watchfulness, concentration, wisdom. 
A monk who escapes from the five 
fetters: lust, hate, delusion, pride, 
false views; Is called one who has 
crossed the flood. 

371. Này các Tỳ Kheo, hãy mau tu 
thiển định! Chớ buông lung, chớ mê 
hoặc theo dục ái. Đừng đợi đến khi 
nuốt hườn sắt nóng, mới ăn năn than 
thở—Meditate monk! Meditatet Be 
not heedless. Do not let your mind 
whrml on sensual pleasures. Don't 
watt until you swallow a red-hot Iron 
ball, then cry, “Phis 1s sorrow† 

372. Không có trí huệ thì không có 
thiển định, không có thiển định thì 
không có trí tuệ.Người nào gồm đủ 
thiển định và trí tuệ thì gần đến Niết 
bàn —There 1s no concentration 1n 
one who lacks wIsdom, nor Is there 


wisddom in hm  who  lacks 
concentraton. He who has both 
concentraton and wisdom 1s near 
Nirvana. 


373. Tỳ kheo đi vào chỗ yên tĩnh thì 
tâm thường vắng lặng, quán xét theo 
Chánh pháp thì được thọ hưởng cái 
vui siêu nhân—A monk who has 
retired to a lonely place, who has 
calmed his mind, who perceives the 
doctrine clearly, experlences a Joy 
transcending that of men. 

374. Người nào thường nghĩ đến sự 
sanh diệt của các uẩn, thì sẽ được vui 
mừng hạnh phúc. Nên biết: người đó 
không bị chế —-He who always 
reflects on the rise and fall of the 


agsgregates, he experilences Joy and 
happiness. He 1s deathless. 

375. Nếu là bậc Tỳ kheo sáng suốt, 
dù ở trong đời, trước tiên vẫn lo 
nhiếp hộ các căn và biết đủ, hộ trì 
giới luật—A wlse monk must first 
control the Senses, practIise 
equanimity, follow discipline as laid 
down ïn the sutra. , 

376. Thái độ thì phải thành khẩn, 
hành vi thì phải đoan chánh; được 
vậy, họ là người nhiều vui và sạch 
hết khổ não—Let him be cordial in 
his ways and refined in behavior; he 
1s filled with joy and make an end of 
suffering. 

377. Cành hoa Bạt-ấtca bị úa tàn 
như thế nào, thì Tỳ kheo các ông, 
cũng làm cho tham sân úa tàn thế 
ấy—You should cast off lust and 
hatred jJust as the Jasmine creeper 
sheds 1t withered flowers. 

378. VỊ Tỳ kheo nào thân ngữ thanh 
tịnh, tâm an trú tam muội, xa ha nơi 
dục lạc, Ta gọi họ là người tịch 
tịnh—The monk whose body 1s calm, 
whose mind and speech are calm, 
who has single- mindedly, and who 
refuses the world”s seductlons (baIts 
of the world), 1s truly called a 
peaceful one. 

379. Các ngươi hãy tự kỉnh sách, các 
ngươi hãy tự phản tỉnh! Tự hộ vệ và 
chánh niệm theo Chánh pháp mới là 
Tỳ kheo an trụ trong an lạc— 
Censure or confrol yourself. Examine 
yOurself. Be selfguarded and 
mindful. You wIll live happlly. 


360. 


361. 


382. 


4354 


Chính các nươi là kẻ bảo hộ cho 
các ngươi, chính các ngươi là nơi 
nương nấu cho các ngươi. Các ngươi 
hãy gắng điều phục lấy mình như 
thương khách lo điều phục con ngựa 
mình —You are your own protectOr. 
You are your own refuge. TlTry to 
controlÐ yourself as a 
confrols a noble steed. 

Tỳ kheo nào đầy tâm hoan hỷ, 
thành tín theo giáo pháp Phật Đà, sẽ 
đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, 
giải thoát các hành (vô thường)—He 
who 1s full of Joy, full of faith in the 
Buddha's Teaching, wIll attainn the 
peaceful state, 
condiioned things, and 
bliss. 

Những Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ mà 
siêng tu đúng giáo pháp Phật Đà, là 
ánh sáng chiếu soi thế gian, như mặt 
trăng ra khỏi mây mù ——The 
Bhihkshu, though still— young, 
ceaselessly devotes himself to the 
Buddha's Teaching, I1llumines this 
world like the moon escaped from a 
cloud. 


merchant 


the cessaton of 
Supreme 


XXVILPHẨM BÀ LA MÔN 


383. 


THE BRAHMANA 


Dũng cảm đoạn trừ dòng ái dục, 
các ngươi mới là Bà-la-môn! Nếu 
thấu rõ các uẩn diệt tận, các ngươi 
liền thấy được vô tác (Niết bàn)— 


Strive hard to cut off the stream of 
desires. Oh! Brahman! Knowing that 
all conditioned things wIll perish. Oh! 
Brahman! You are a knower of the 
Unmade Nirvanal 

Nhờ thường trú trong hai pháp, 
hàng Bà-la-môn đạt đến bờ kia; dù 
có bao nhiêu ràng buộc, đều bị trí tuệ 
dứt sạch—Abiding in the two states 
of tranquility and insight, a Brahaman 
1s freed from all fetters and reaches 
the other shore. 

Không bờ kia cũng không bờ 
nầy, hai bờ đều không thật, chỉ xa la 
khổ não chẳng bị trói buộc nữa. Ta 
gọi họ là Bà-la-môn—There exists 
neither the hither nor the farther 
shore, nor both the hither and the 
farther shore. He who 1s undistressed 
and unbound, T call him a Bramana. 

Ai nhập vào thiển định, an trụ 
chỗ ly trần, sự tu hành viên mãn, 
phiền não lậu dứt sạch, chứng cảnh 
giới tối cao, Ta gọi họ là Bà-la- 
môn-He  who 1s  meditative, 
stainless and secluded; he who has 
done his duty and 1s free from 
afflictions; he who has attained the 
highest goal, I call him a Brahmana. 

Mặt trời chiếu sáng ban ngày, 
mặt trăng chiếu sáng ban đêm, khí 
giới chiếu sáng dòng vua chúa, thiển 
định chiếu sáng kẻ tu hành, nhưng 
hào quang Phật chiếu sáng khắp thế 
gian—The sun shines In the day; at 
night shines the moon; the armor 
shines the warrior king; the Brahman 
IS bripht In his meditation. But the 


4355 


Buddha shines in glory ceaselessÌy 
day and night. 

Dứt bỏ các ác nghiệp, gọi là Bà- 
la-môn; thường tu hành thanh tịnh, thì 
gọi là Sa-môn; còn trừ bỏ cấu uế, gọi 
là người xuất gia—He who has 
discarded evil is called a Brahmana. 
He who lives In peace called a 
Sramana. He who gives up all 
Iimpuritles 1s  called a Pabbajita 
(religious recluse). 

Chớ nên đánh đập Bà-la-môn! 
Bà-la-môn chớ nên sân hận! Người 
đánh đập mang điều đáng hổ, người 
sân hận hay lấy oán trả oán lại càng 
đáng hổ hơn—One should not hurt a 
Brahmana, nor should a Brahmana 
let himself become angry on the one 
who hurt him (return evil for evIl). 
Shame on him who strikes a 
Brahmana! More shame on him who 
let himself become angry, or who 
returns evil for evill 

Bà-la-môn! Đây không phải là 
điều ích nhỏ, nếu biết vui mừng chế 
phục tâm mình. Tùy lúc đoạn trừ tâm 
độc hại mà thống khổ sẽ được ngăn 
dứt liền —Brahmana! This is no small 
advantage. He who refraIns from the 
pleasures of the senses; where non- 
violence 1s practiced, suffering wIll 
C©ase. 

Chế ngăn thân, ngữ, ý không cho 
làm các điều ác, chế ngăn được ba 
chỗ đó, Ta gọi họ là Bà-la-môn—He 
who does no evIl in body, speech and 
mind, who has firmly controlled these 
three, I called him a Brahmana. 


Được nghe đấng Chánh đẳng 
giác thuyết pháp, bất luận ở nơi nào, 
hãy đem hết lòng cung kính như Bà- 
la-môn kính thờ thần lửa—If from 
anyone one should understand the 
doctine preached by the Fully 
Enlphtened . One, one should 
reverence him profoundly as a 
Brahmmn worship before the ritual 
fire. 

Chẳng phải vì núm tóc, chẳng 
phải vì chủng tộc, cũng chẳng phải 
tại nơi sanh mà gọi là Bà-la-môn; 
nhưng ai hiểu biết chân thật, thông 
đạt chánh pháp, đó mới là kẻ Bà-la- 
môn hạnh phúc —Not by matted hair, 
nor by family, nor by noble birth, one 
becomes a Brahmana. But he in 
whom there exiIsts both truth and 
righteousness; he who practices truth 
and Dharma; he who makes himse]lf 
holiness, I call him a Brahmana. 

Người ngu bó tốc đùm hay cạo 
tóc, và chuyên mặc áo da lộc hay áo 
cà sa đâu có ích chi? Trong lòng còn 
chứa đầy tham dục, thì dung nghi bên 
ngoài chỉ là trang điểm suông——What 
will matted or shaved hair do? What 
1s the use of garment of goatskin, or 
yellow saffron robe? What 1s the use 
of polishing the outside when the 
1nside 1s full of passions? 

Dù mặc áo phấn tảo, gầy ốm lộ 
gân xương, mà ở rừng sâu tu thiển 
định, Ta gọi lá Bà-la-môn—The 
person who wears dust-heap robes, 
but who 1s lean and whose veiIns 
stand out, who meditates alone 1n the 
forest, I call hm a Brahmana. 


4356 


Bà-la-môn không phải từ bụng 
mẹ đẻ ra. Nếu cứ chấp chặt các 
phiển não, thì chỉ được gọi là “Bồ” 
suông. Người nào lìa hết chấp trước, 
dù nghèo Ta gọi Bà-lamôn—I do 
not call him a Brahmana merely 
because he 1s born of a Brahmin 
family or his mother 1s a Brahmin; 
nor do I call him who 1s wealthy a 
Brahmana. However, the poor man 
who ¡1s detached, I call hìm a 
Brahmana. 

Đoạn hết các kiết sử, không còn 
sợ hãi chi, không bị đắm trước ràng 
buộc. Ta gọi là Bà-la-môn—He who 
1S fetter-free, who trembles not, who 
1s unshackable (goes beyond ties or 
free from all ties), I call him a 
Brahmana. 

Như ngựa bỏ đai da, bổ cương 
dây và đồ sở thuộc, người giác tri bổ 
tất cả chướng ngại, Ta gọi là Bà-la- 
môn—He who has cut the strap of 
hatred, the thong of craving, and the 
rope of heresies, who has thrown up 
the cross bar of Ipnorance, who 1s 
enlightened, I call him a Brahmana. 

Nhẫn nhục khi bị đánh mắng, 
không sanh lòng sân hận; người có 
đội quân nhẫn nhục hùng cường, Ta 
gọi là Bà-la-môn—He who 1s never 
angry, who endures reproach, whose 
powerful army 1s tolerance, I call him 
a Brahmana. 

Đầy đủ các đức hạnh không 
nóng giận, trì giới thanh tịnh không 
dục nhiễm, thì chỉ ngang thân nầy là 
cuối cùng, không bị tiếp tục sanh 
nữa, người như thế, Ta gọi là Bà-la- 


môn—He who 1s never angry, but 1s 
dutful and virtuous, free from 
craving, who 1s pure and restrained; 
who bears his final body, I call him a 
Brahmana. 

Người nào không nhiễm đắm 
những điều ái dục như giọt nước trên 
lá sen, như hột cải đặt đầu mũi kim, 
người như thế, Ta gọi là Bà-la- 
môn—He who does not clng to 
sensual pleasures, like water on a 
lotus leaf, like a mustard seed on the 
poimnt of a needle, I call him a 
Brahmana. 

Nếu ngay tại thế gian nầy, ai tự 
giác ngộ và diệt trừ đau khổ, trút bỏ 
gánh nặng mà giải thoát, người như 
thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He who 
realizes even here ¡in this world the 
destrucion of his sorrow, whose 
burden 1s ended and whose sufferings 
are over, I call hm a Brahmana. 

Người có trí tuệ sâu xa, biết rõ 
thế nào là đạo, thế nào là phi đạo và 
chứng đến cảnh giới vô thượng, 
người như thế, Ta gọi là Bà-la- 
môn—He whose knowledge 1s deep 
and wisdom 1s profound, who knows 
right from wrong, who has reached 
the highest goal (realizes the truth), I 
call him a Brahmana. 

Chẳng lẫn lộn với tục luân, 
chẳng tạp xen với Tăng lữ, xuất gia 
ha ái dục, người như thế, Ta gọi là 
Bà-la-môn—He who 1s not intimate 
either with householders or with the 
homeless ones, who wanders without 
an abode, who has no desires, I call 
him a Brahmana. 


4357 


Thả bỏ con dao sát hại đối với 
bất luận loài nào, lớn hay nhỏ, mà đã 
người như thế, Ta gọi là Bà-la- 
môn—He who does not use the rod 
to damage creatures, big or small, 
who neither harms nor kills, I call 
him a Brahmana. 

Ở giữa đám người cừu địch mà 
gây tình hữu nghị, ở giữa đám người 
hung hăng cầm gậy mà giữ khí ôn 
hòa, ở giữa đám người chấp đắm mà 
lòng không chấp đắm, người như thế, 
Ta gọi là Bà-lamôn—He who 1s 
friendly among the hostille, who 1s 
peaceful among the violent, who 1s 
unattached among the attached, I call 
him a Brahmana. 

Từ lòng tham dục, sân nhuế, kiêu 
mạn cho đến lòng hư ngụy đều thoát 
bỏ cả như bột cải không dính đấu 
mũi kim, người như thế, Ta gọi là 
Bà-lamôn—Hec  whose passion, 
hatred, pride and hypocrisy fall off 
like a mustard seed from the point of 
a needle, I call him a Brahmana. 

Chỉ nói lời chân thật hữu ích, 
chẳng nói lời thô ác, chẳng xúc giận 
đến ai, người như thế, Ta gọi là Bà- 
lamôn-He  whose speech 1s 
truthful, useful, free from harshness 
that 1s Inoffensive, I call him a 
Brahmana. 

Đối với bất luận vật gì xấu hay 
tốt, dài hay ngắn, thô hay tế mà 
người ta không cho thì không bao giờ 
lấy, người như thế, Ta gọi là Bà-la- 
môn—He who takes nothing that 1s 
not given, good or bad, long or short, 
small or great, I call him a Brahmana. 


Đối với đời nầy cũng như đời 
khác đều không mống lòng dục vọng, 
vô dục nên giải thoát, người như thế, 
Ta gọi là Bà-lamôn—He who, In 
this life or the next, has no desires 
and emancipated, I call hiỉm a 
Brahmana. 

Người không còn tham dục và 
nghi hoặc thì được giác ngộ chứng 
bậc vô sanh, người như thế, Ta gọi là 
Bà-la-môn—He who has no longinss, 
who 1s free from doubt through 
knowledge, who Iimmerses himself In 
the deathless, I call himm a Brahmana. 

Nếu đối với thế gian nầy tâm 
không chấp trước thiện ác, thanh tịnh 
không ưu lo, người như thế, Ta gọi là 
Bà-lamôn-He who has gone 
beyond the bondage of good and evIl, 
who 1s pure and without grIef, I call 
him a Brahmana. 

Dứt sạch ái dục không cho tiếp 
tục sanh ra, như trăng trong không 
bợn, như nước yên lặng sáng ngời, 
người như thế, Ta gọi là Bà-la- 
môn—He who ¡1s desireless and 
spofless as the moon, who 1s pure, 
serene and unperturbed, I call himm a 
Brahmana. 

Vượt khỏi con đường gồ ghề lầy 
lội, ra khỏi biển luân hồi ngu sỉ mà 
lên đến bờ kia, an trú trong thiển 
định, không dục vọng, không nghĩ 
lầm, cũng không chấp đắm rằng 
mình chứng Niết Bàn tịch tịnh, người 
như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He 
who has passed beyond the muddy 
road, the ocean of life the delusion, 
and reaches the other shore; who 1S 


4358 


meditative, free from craving and 
doubts, free from attachment or 
clinging to a so-called Nirvana, [ call 
him a Brahmana. 

Xa bỏ dục lạc ngay tại đời nầy 
mà xuất gia làm Sa-môn, không cho 
phát sinh trở lại, người như thế, Ta 
gọi là Bà-lamôn—He who, in this 
very world, gIves up  sensual 
pleasures, wanders homeless, has 
renounced all desire for existence, Ï 
call him a Brahmana. 

Xa bỏ ái dục ngay tại đời nầy mà 
xuất gia làm Sa-môn, không cho phát 
sinh trổ lại, người như thế, Ta gọi là 
Bà-lamôn—He who, in this very 
líÍe, gIives up craving, wanders 
homeless, who destroys craving and 
becoming, [ call him a Brahmana. 

Ra khỏi trói buộc của nhân gian, 
vượt khỏi trói buộc ở thiên thượng, 
hết thấy trói buộc đều xa lánh, người 
như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He 
who Is free from human ties and 
transcending celestial ties, who 1s 
completely delivered from all ties, I 
call him a Brahmana. 

Xa bỏ những điều đáng mừng và 
điều không đáng mừng, thanh lương 
không phiền não, dũng mãnh hơn thế 
gian, người như thế, Ta gọi là Bà-la- 
môn—He who gives up pleasurable 
and unpleasurable, who 1s cool and 
undefiled, who has conquerd the 
three worlds, I call him a Brahmana. 

Nếu biết tất cả loài hữu tình tử 
thế nào, sinh thế nào, rồi đem tâm 
khôn khéo vượt qua, không chấp 
trước, người như thế, Ta gọi là Bà-la- 


môn—He who, in every way, knows 
the death and rebirth of beings, who 
1S non-attached, happy and 
awakened, I call him a Brahmana. 

420.Dù chư thiên, Càn-thát-bà hay nhân loại, 
không ai biết được nơi chốn của những vị 
A-la-hán đã dứt sạch phiền não, người 
như thế, Ta gọi là Bà-lamôn—He 
whose ways are known to neither øods, 
nor gandhabba, nor men, who has 
exhausted his sins and become a saint, 
call him a Brahmana. 

421.Đối với pháp quá khứ, vị lai hay hiện tại, 
người kia chẳng có một vật chi; người 
không chắp đắm một vật chi ấy, Ta gọi 
là Bà-lamôn—He who owns nothing, 
whether In the past, present and future, 
who 1s poor and attached to nothing, Ï 
call him a Brahmana. 

422.Hạng người dũng mãnh tôn quý như trâu 
chúa, hạng người thắng lợi vô dục như 
đại tiên, hạng người tắm xong sạch sẽ và 
giác tỉnh, người như thế, Ta gọi là Bà-la- 
môn—He who 1s brave like a bull, noble, 
wWise, pure, the conqueror, the desireless, 
the cleanser of defilements, the 
enlightened, I call him a Brahmana. 

423.Những vị Mâu Ni (thanh tịnh) hay biết 
đời trước, thấy cả cõi thiên và các cõi 
đau khổ (ác thú), đã trừ diệt sự tục sinh, 
thiện nghiệp hoàn toàn, thành bậc vô 
thượng trí; người viên mãn thành tựu mọi 
điều như thế, Ta gọi là Bà-la-môn——The 
saøe who knows his former abodes; who 
sees the blissful and the woeful states; 
who has reached the end of births; who, 
with superlor wisdom, who has perfected 
himself; who has completed all that 
needed to be done, I call him a 
Brahmana. 


4359 


4360 


4361 


Appendix C 


Kinh Bách Dụ 
Sakyamuni”s One Hundred Fables 


4362 


4363 


Sakyamuni”s One Hundred 
Fables— Kinh Bách Dụ 


1) Người Ngu Ăn Muối —The Stupid 
Man Eats Salt 

---Xưa có một người đến nhà bạn thăm chơi, 
chủ nhà mời ở lại dùng bữa cơm canh đạm 
bạc. Chàng chê canh lạt không ngon. Sau khi 
chủ nhà bèn nêm vào một chút muối thì 
chàng ta ăn cảm thấy ngon lành. 

Once upon a time, there was a man who 
went to visit his friend. The friend treated 
hm a frugal meal with Insipid soup. He 
complained that the soup was insipid. After 
the host added a little bit of salt Into the soup, 
the guest tried again and found it tasted much 
better. 

--Chàng tự nghĩ: “Canh ngon là nhờ muối 
nêm vào; dùng ít còn vậy, nếu dùng nhiều 
chắc ngon đặc biệt.” Thế rồi sáng hôm sau 
chàng xin chủ nhà một chén muối rồi bỏ vào 
miệng nuốt hết trong lúc bụng đói ! Hậu quả 
là chàng ta cảm thấy bịnh gần như sắp chết. 
He wondered: “The soup becomes better 
with just a little bit more salt. If I take a great 
deal of salt, the soup would be so much 
better.” Then the next morning he asked the 
host for a bowl of salt and ate 1t up with his 
empty stomach ! As a result, he became 
serlously 1lL. 
---Chuyện này tỉ dụ: Phàm người tu hành 
phải tiết chế sự ăn uống cho vừa phải, 
biết đủ muốn vừa, thì đối với thân thể và 
sự tu hành đều có lợi ích, nhưng có bọn 
ngoại đạo sai lạc tuyên truyền, uống 
cong thành ngay quá mức, để xướng lên 
thuyết không cần ăn uống, nhận cho là 
phương pháp có thể đắc đạo. Do đây có 
người đoạn thực bảy ngày, mười lăm 
ngày; kết quả là ảnh hưởng đến thân thể 
đói khát mà chết, và đối với công hạnh 
không có một điểm lợi ích cho sự giác 


ngộ. Đây chỉ là hành động sai lầm của 
ngoại đạo. Người hành pháp như thế 
cùng người ngu ăn muối kia đều là cử 
động ngu xuẩn đáng chê cười. 

This sfory gives us an example of the 
benefit of moderation In eating and drinking 
for a cultivator. The heretics, having wrongly 
learned that abstaining from food and drink 
mipht lead to the path of enlightenment. They 
fasted for seven or fifteen days. As a result 
they got fatigued and famished, accomplished 
nothing in terms of enlightenment. This 1s 
only the heretics” wrong views and they are 
Just like that stupid man, who acted stupidly 
and deserved to be blamed. 


2) Để Dành Sữa—Store Up Milk 
--Xưa có một người dự định tháng sau đãi 
khách, nên cần trữ nhiều sữa bò. 

Once upon a time there was a man who 

was about fo give a party and wanted fo sftore 
up milk to treat his øuesfs. 
---Người kia tự nghĩ: “Mỗi ngày mình nặn 
sữa để dành, cần phải có cái thùng cây lớn, 
mà sữa để trong thùng lâu ngày phải hư, thôi 
chi bằng cứ để sữa trong vú bò, đến ngày đãi 
khách hãy nặn luôn một thể, đã ít tốn công 
mà lại được sữa mới, thật là thượng sách.” 

He thought: “Ít is a month from the day of 
the party, so 1f I milk the cow everyday, there 
will be too much milk that I would need a big 
wooden barrel to store up and the milk may 
even spoil. To save energy and to get fresh 
milk, it would be better to let the milk remain 
1nside of the cow udders. I will milk the cow 
on the day of the party.” 

---Thế rồi chàng dắt bò nghé nhốt riêng, bò 
mẹ nhốt riêng, đồng thời không tiếp tục nặn 
sữa mỗi ngày nữa. 

He then separated the calf from the cow 
and stopped milking the cow. 

---Qua tháng sau đến bữa tiệc, chàng bèn dắt 
bò mẹ ra nặn sữa tươi đãi khách, nhưng dùng 
hết sức nặn mà vẫn không ra một giọt. Vài 


4364 


người khách cẩm thấy khó chịu nhưng những 
người khác không nín được cười vì sự ngu 
ngốc của anh ta. 

A month later, when 1f`s time for the party, 
he tried to milk the cow to treat his guesfs, 
but no drops came out because the milk had 
run dry. Some guests øgot annoyed, but others 
could not stop laughing for his stupidIity. 
---Chuyện nầy tỉ dụ cho người muốn làm 
hạnh bố thí nhưng không chịu làm ngay lúc 
có ít tiền, mà lại đợi đến khi có nhiều tiền 
mới chịu bố thí. Nghĩ thế rất lầm. Nếu không 
tranh thủ thời gian, kịp thời làm hạnh bố thí, 
tiền bạc của chúng ta có thể bị nha quan tịch 
thâu, hoặc bị cướp bóc, hoặc bị lửa lụt mà 
tiêu tán, thì chúng ta cùng với người ngu để 
dành sữa trong vú bò không khác. 

This story gives us an example of 1diotic 
people who want to give alms but are 
relucfant to gIve at once. They prefer to waIt 
until they possess great wealth. They are 
mistaken. lÝ we dont try to give alms 
whenever we can, accumulated money may 
be seized by officlals or taken away by 
robbers and thieves or by fire or flood, we are 
Just the same as the stupid man In this stOry. 


3) Khoanh Tay Chịu Đòn— The Head 


Is Broken With pears 
--Xưa có anh ngốc sói đầu, ngày kia có 
người thấy đầu anh không tóc bèn dùng trái 
lê đánh lên nhiều lần làm phun máu. 

Once upon a time there was a bald-headed 
man. One day some people threw pears at his 
head causing blood gushing from the wounds. 
---Tuy bị đánh, anh ngốc vẫn đứng yên không 
kháng cự, không trốn tránh. 

He suffered taking the blows without any 

defending, resisting, or escaping. 
--Có người thấy bất nhẫn liền bảo anh: “Vì 
sao anh cứ đứng trơ ra mà chịu đòn vậy 2 
Đầu anh loang máu, nếu không đánh lại thì 
cũng tránh đi nơi khác chứ!” 


A bystander felt unbearable and asked the 

man: “Why didnt you defend, resist or 
dodge the blows that wounded your head In 
the first place?” 
---Anh ngốc đáp rằng: “Ôi người ngu nầy rất 
xấc láo, nó không hiểu gì cả. Vì thấy đầu ta 
không tóc, nó tưởng là viên đá xinh xắn mới 
tùy tiện dùng trái lê đánh lên, không biết đó 
là đầu ta. Nó đánh ta đến nỗi máu ra lệnh 
láng . Ông ơi! Đối với hạng người vô tri thức 
ấy, ta chẳng biết tính làm sao được.” 

The man answered: “[his stupid man was 

so 1ll-mannered. He could not distinguish 
head from stone. He took my bald-head for a 
pretfty stone. Thats why he stuck me with 
pears and broke my head like that. I don't 
know what to do with this kind of people who 
are being short of intelligence.” 
---Người kia nghe rồi giận, liền trách mắng 
anh ngốc rằng: “Anh thật là đáng thương, bị 
người đánh đến nỗi máu ra dường ấy, mà vẫn 
đứng im không lay động, như thế chẳng phải 
là ngu si chớ là gì?” 

The bystander retorted: “Its you who are 

really short of intelligence. How can you call 
him stupid? Haven't you been stupid enough 
fo get severely injured without having any 
actions?” 
---Chuyện nầy tỷ dụ như có một số các vị Tỳ 
kheo không thể chân thật giữ giới, tu định, 
học huệ, chỉ gò ép oai nghi bên ngoài để 
mong được người cúng dường cung kính. Kết 
quả là bị đọa vào địa ngục chịu khổ. Bậc tu 
hành như thế nầy và người ngốc kia đều là 
hạng ngu sĩ không khác. 

This story gives us an example of a monk 
who 1s unable to abide by the precepts, 
meditation and wisdom. He keeps only a 
øood outer appearance to expect offerings 
from laypeople. As a result, he falls into the 
hell. He ¡s Just like this stupid man who øot as 
far as wounded on the head without knowing 
fO run. 


4365 


4) Giả Chết Dối Chồng—The Wife 
Pretends To Be Dead 

---Xưa có anh chàng cưới người vợ rất xinh 
đẹp, nhưng tính tình không đứng đắn. Chàng 
thương yêu vợ vô cùng, nhưng trái lại nàng 
chẳng yêu chàng, vì thế mà chẳng bao lâu 
sau nàng sanh tâm phản bội và có nhân tình 
khác. Từ đó nàng thường tỏ ý muốn bỏ chồng 
để kết duyên cùng người nàng thích. 

Once upon a time, there was a stupid man 

who had a very beautiful wife. He was very 
much ¡in love with his wife, but she had no 
true love for him. Not long after thelr 
marriage, she associlated and committed 
adultery with another man. She wanted to 
leave her husband so that she could be with 
her lover. 
---Thừa dịp chồng đi vắng, nàng tìm một bà 
già rồi kín đáo dặn rằng: “Sau khi tôi đi khỏi 
nhà, bà tìm thây một cô gái khác để vào đây, 
khi chồng tôi về thì bà cho biết rằng tôi đã 
chết.” 

When her husband was away from home, 

she secretly told an old woman: “After my 
daprture, Í would like you to place a woman”s 
corpse In my house. When my husband got 
back, you then tell him that m dead.” 
---Bà già làm y như lời đặn. Khi người chồng 
trở về nghe tin vợ chết, ông buồn vô hạn, 
khóc lóc, đau đớn bên thi hài rất lâu trước khi 
đem thi hài đi hỏa táng. Sau đó ông bỏ tro cốt 
vào một cái đãy, đi đâu cũng mang theo mình 
để kỷ niệm mối tình trong quá khứ. 

The old woman did what she was told. She 
told the husband shortly after his return that 
his wife passed away. He went to see the 
corpse and believed 1t was his own wife. He 
grieved and wept bitterly for a long time 
before cremating the corpse. Then he put the 
ashes Into a bag anh had it with him 
everyday. 

---Về phần vợ thật của chàng thì lúc đó đã 
kết hôn với tình nhân. Nhưng trải qua nhiều 
ngày, bị tình nhân nhàm chán phụ rẫy, lòng 


nàng se lại nhớ đến người chồng cũ, bèn vội 
vã trở về thưa vói chàng rằng: “Tôi là vợ 
chàng, nay đã trở về.” 

His wife already got 
lover. However, shortly after, the wife got 
tired of of her own lover. She came back and 
told her husband: “I am your wIfe.” 

---Người chồng bảo: “Bà nói cái gì ? Vợ tôi 
chết đã lâu! Cô là ai đến đây nói dối là vợ 
tôi để làm gì?” 

The husband repled: “What are you 
talking about? My wife died a long time ago. 
Who are you to lie to me that you are my 
wIfe.” 

---Mặc dù nàng cố biện bạch yêu cầu chồng 
thừa nhận, nhưng chàng vẫn cả quyết là vợ 
chàng đã chết, nên không nhận nàng là vợ. 

Regardless of her repeated explanations, 

the husband refused to believe her. 
---Chuyện này tỷ dụ về người bị thành kiến 
làm chủ rổi, thì rất khó cải đổi. Như bọn 
ngoại đạo nghe lời ngụy tà, tâm sanh mê 
hoặc, chấp trước cho là chân thật vĩnh viễn 
không thể hoán cải hồi tâm, dù nghe giáo 
pháp chân chánh cũng không chịu tin tưởng 
thọ trì. 

This story gIves us an example of heretics 
who, having learned the heretic doctrine, 
would confusedly stick to it with all their soul 
and take the doctrine to the right one without 
altering their mind forever. Thus they will be 
unable to to believe, accept or keep any other 
belief even 1t is an orthodox one. 


married with her 


5) Khát Không Uống Nước—Getting 
thirsty On Seeing Water 
---Xưa có một người đi đường rất khát nước, 
muốn tìm nước uống để giải khát. Xem thấy 
sương mù tận đàng xa, y tưởng là nước. Sau 
lại kiếm Đông tìm Tây, gặp được giòng sông 
nước trong leo lẻo, chảy thao thao không 
ngừng, anh chỉ đứng xem không chịu uống. 
Once upon a time, there was a traveller 
desperately in need of water for his thirst. Ôn 


4366 


seeing the blazing fog, he mistook 1t for 
water. He pursued 1t until he reach a rIver 
with limpid water, but he only looked at It 
without drinking. 

---Có người thấy thế lấy làm quáy lạ, hỏi 
rằng: “Anh vì khát đi tìm nước để uống, hiện 
tại tìm được nước tổi, tại sao lại không 
uống?” 

A bystander asked: “You are suffering 

from thirst. In front of you 1s limpid water, 
why don°t you drink?” 
---Anh trả lời một cách quái lạ: “Nước nhiều 
như thế nầy, anh uống hết được không mà 
hỏi tôi? Tôi tự xét thấy khi nào uống hết 
được thì tôi mới uống. Đã biết uống không 
sao hết nỗi nên tôi không uống, thế thôi!” 

The traveller answered: “Ihere 1s so mụch 
water like this, can you drink up? If T could 
drink up all water, Ï would do 1t. Since there 
1S more water than I can finish, I would rather 
not drink 1t at all.” 

---Ai nấy nghe xong đều chê cười anh. 

As soon as people heard this, they laught at 

him. 
---Chuyện này tỷ dụ về có một ít người 
lý luận bướng bỉnh, chấp chặt chỗ kiến 
giải của mình, không gần được chân lý, 
cho là giới luật của Phật dạy rất rộng 
lớn, nghiêm nhặt một thời không thể thọ 
trì toàn bộ được, bèn bỏ không thọ. Do 
đấy, họ cứ y nhiên trôi lăn trong vòng 
sanh tử chịu khổ vô cùng, trọn đời không 
có hy vọng đắc đạo. Hành động như vậy 
không khác gì người lữ hành khát nước 
bên dòng sông, thật đáng chê cười mà 
cũng đáng thương xót. 

This story gives us an example of the 
heretics, acting against all sense and reasons. 
They think since they are unable to keep all 
the precepts, they refuse to accept any of 
them. Thus they wIll never attain the path of 
enlighenment and thus subJect to 
transmigration. They are Just like that stupid 


thrsty traveller who gets laught 
bystanders. 

6) Giết Con Thành Gánh—The Dead 
Son Is About To Remain In The House 

Xưa có một người nuôi bảy đứa con, 
trong số ấy có một đứa chết, anh để thi hài 
trong nhà, rồi tự mình và cả gia đình bỏ đi nơi 
khác. 

Once upon a time, there was a man who 
brought up seven children. After he found 
one of whom died, he intended to leave the 
corpse 1n the house and moved himself and 
the rest out to abandon the house. 

Người láng giềng thấy thế hỏi rằng: “Sao 
anh không đem đứa con đã chết của anh ra 
ngoài mai táng, mà lại cùng nhau bỏ nhà ra 
đi. Hành xử như vậy là rất đại dột.” 

His neighbor said to him: “Why don”t you 
quickly burry the dead son 1n an outer area ? 
Why do you want to leave your house and let 
the dead son remain inside? That a silly thing 
to do†” 

Anh nghe xong bèn trả lời: “Người chết 
phải đem ra ngoài mai táng, đúng hay sai 
chẳng cần, vậy có thể bảo cho tôi biết phải 
làm cách nào không?” 

He replied: “I don”t know 1f to burry a 
dead person outside 1s right or wrong. Can 
you tell me what to do?” 

Than ôi! Chỉ có cách là giết thêm một 
đứa nữa, mới có thể thành gánh, gánh đi 
chôn. Kết quả là anh giết thêm một đứa con 
nữa để cùng đứa con đã chết chất thành một 
gánh, gánh ra ngoài chôn. 

Alas! He then thought he would have to 
kill another son to hang one body on each end 
of the pole to keep equilibrium and to carry 
them to burry In an oufter area. 

Chuyện nầy tỷ dụ Tỳ kheo phạm một 
điều giới luật, không chịu sám hối, ăn năn, 
trở lại muốn tìm cách che dấu sự thật, làm bộ 
như người trì giới thanh tịnh trang nghiêm. 
Người khác thấy thế, vạch bày chỉ trích: 
“Người xuất gia gìn giữ giới phải như giữ gìn 


at by 


4367 


ngọc minh châu, tại sao đã trái phạm mà 
không chịu sám hối?” 

This story øIves us an example of a monk 
who secretly breaks one commandmernt, but 
1S afraid to confess it. He would pretend that 
he kept all commandments and led a solemn 
life free from defilements. Other people tell 
hm:  “A should  keep all 
commandments just like people keep brilliant 
pearls from being damaged. How can you 
break what you have accepted and are 
reluctant to confess them?” 

Tỳ kheo ấy cứ ngang nhiên làm nhiều 
việc ác, phá giới để rồi sám hối một lúc luôn 
cho tiện. Tỳ kheo phá giới như thế cùng với 
người giết con thành gánh kia đều là những 
hạng ngu xuẩn như nhau. 

That monk who blatantly breaks more 
commandments by doing many evil, then he 
will confess all his sins at one time. This 
monk 1s just stupid like that man who kills 
another son when one dies. 


monk 


7 Nhận Người Làm Anh—One 
Accepted Another Man To Be His Elder 
Brother 

Xưa có người nhà rất giàu có, cử chỉ đứng 
đắn lại thông minh; vì thế kẻ xa người gần 
đều thán phục ái mộ. Bấy giờ có một người 
đến nhận làm anh mình, thường thường qua 
lại thân thích. Chàng nây nhận người nhà 
giàu làm anh để làm gì? Mục đích chỉ vì 
muốn lợi dụng tiền bạc. 

Once upon a time, there was a rich man 
who was endowed with a respectable 
appearance and ¡ntelligence; therefore, he 
earned feelings of admiration and pralse from 
people around him. There was another man 
who frequented and claimed the rich man his 
elder brother. For what purpose did he claim 
the rích man his elder brother? His only 
purpose was to take advantage of the rich 
man”s money. 


Sau đó, người nhà giàu kia sa sút khốn 
cùng, vỡ nợ, chàng ta trở mặt lãnh đạm và 
nói thẳng với người nhà giàu kia rằng: 
“Ngươi không phải là anh ta.” 

After that when the rich man came down 
1n the world (became poor) and was ¡in debt; 
he was Indifferent and turned around and said 
to the rích man: “You are not my elder 
brother.” 

Chuyện này tỷ dụ về bọn ngoại đạo lợi 
dụng và trộm cắp ngôn ngữ, phương pháp và 
nghi thức của Phật pháp, đem làm giáo pháp 
của họ, nhưng hoàn toàn không có thực tâm 
tin tưởng hay phụng trì, mà chỉ muốn lợi dụng 
để hưởng lợi cũng như ngăn che âm mưu tội 
ác. 

This sfory gIves us an example of the 
heretics who have stolen good words from 
Buddhism to make their own, but they don”t 
have any ¡ntenton to listen, believe or 
practice. They only use the good words of 
Buddhism to preach In order to make a living 
as well as to cover other evil deeds. 


8) Trộm Áo Nhà Vua—A Peasant 
Steals Clothes From The Palace 


Treasury 

Xưa có một người nhà quê, lẻn vào kho 
áo của vua lấy trộm một ít y phục, rồi lẻn 
chạy đến một phương xa. 

Once upon a time, there was a peasant 
who sfole garments from the king palace, and 
then escaped to a remote place. 

Sau khi vụ trộm bị phát giác, nhà vua bèn 
phái nhiều binh lính đến các nơi tra tìm, cuối 
cùng bắt được tên trộm đưa về cung đình. Khi 
bị thẩm vấn, y không thừa nhận y phục nầy là 
đã lấy trộm của vua, còn nói là di sản của tổ 
phụ để lại. Vua mới bảo y lấy y phục ra mặc 
thử. 

After the king discovered the break-in, he 
sent froops to search for the culprit in all 
directions. Finally he was arrested and taken 
to the royal court. During the trial, he pleaded 


4368 


not guilty In front of the court. He claimed 
that all the clothes belonged to his great 
grand-father. The king ordered him to put 
them on to test If they fitted him. 

Y không biết cách mặc, đem món đáng 
mặc trên tay mà xỏ vào chân, đem món đáng 
mặc ngang lưng mà mặc trên đầu. 

He did not know how to wear them. He 
put on his arms what should be worn on his 
legs. What should be on his walIst, he put on 
his head. 

Vua thấy thế phán rằng: “Ngươi không 
biết mặc. Nếu nói của tổ phụ ngươi thì ngươi 
phải biết cách mặc, đằng nầy ngươi mặc lộn 
như vậy, chứng tỏ y phục đây chẳng phải của 
tổ phụ ngươi lưu truyền. Huống nữa y phục 
nầy là của vua và các quan mặc, tổ phụ 
ngươi làm gì có thứ nây?” 

Seeing this, the king said: “You did not 
know how to wear. If they belonged to your 
great grand father, you should know how to 
wear them, but you wear them ¡n all wrong 


In this story, the king refers to the 
Buddha, the valuable clothes refers to the 
Buddhist teachings, the stupid peasant refers 
to the heretics. The story øives us an example 
of the heretics who steal Buddhist teachings 
and make 1t for ther own; however, they 
misinterpret because they don't understand 
the real meaning of  1ts teachinss. The 
heretics is like the peasant who stole the 
king”s valuable clothes without knowing how 
to wear them properly and put them ¡n all 
wrong ways. Similarily, the heretics stole the 
Buddhist teachings but could not utilize them. 
As a result, they became more stupendous. 


9) Kẻ Ngốc Khen Cha—The Stupid 
Man Praised His Father 

Xưa có một người hay khen ngợi đức 
hạnh của cha mình trước mặt nhiều người 
khác: nào là cha anh rất nhân từ, không bao 
giờ làm tổn hại ai cả; nào là cha anh không 
hề cướp giật lường gạt tài vật của ai 


Ways. Is certain that they are not your gr€4{)o là đối đãi với mọi người rất công bình chánh 


grand father”s clothes. Besides, these clothes 
are for the king and the manderines, how 
could your great grand father dare to make 
them?” 

Tên trộm cứng họng không thể trả lời 
được, đành phải cúi đầu thừa nhận. 

The thief was speechless. He admitted 
with his head down. 

Trong chuyện nây, vua ám chỉ cho Phật, y 
phục quý báu ám chỉ cho giáo pháp của Phật, 
người nhà quê ăn trộm ám chỉ cho ngoại đạo. 
Chuyện tỷ dụ những kẻ ngoại đạo ăn trộm 
giáo nghĩa của Phật pháp làm của mình, 
nhưng vì không hiểu rõ chân nghĩa Phật 
pháp. Ngoại đạo giống như tên trộm nhà quê 
đã ăn trộm y phục của vua nhưng không biết 
mặc làm sao cho đúng, nên mặc lộn xộn. 
Tương tự, ngoại đạo ăn trộm giáo pháp rồi để 
đó chứ không dùng được chuyện gì, mà lắm 
khi còn thêm điên đảo tạp nhạp thêm. 


trực, không bao giờ nói dối, hay giúp đở người 
trong khi nguy khốn... 


Once upon a time, there was a man who 
always praised his fathers virtues before 
everybody. The man said: “ My father 1s 
compassionate. He neither kills nor steals. He 
speaks earnestly and gives alms to the 
needy.” 

Lúc ấy có một người ngu, nghe những lời 
nầy, cũng muốn nhân cơ hội nây khen cha 
mình một phen. Sau một lúc suy nghĩ, hắn 
nói: “Đức hạnh của cha tôi còn hơn đức hạnh 
của thân phụ anh.” 

At that time, upon hearing those words, a 
stupid man wanted to take this opporfunty to 
pralse his father too. After thinking, he said: 
“My father 1s more virtuous than yours.” 

Người chung quanh nghe thế bèn hỏi: 
“Đức hạnh ông thân của anh như thế nào? 
Hãy nói cho chúng tôi nghe về ông ta xem 
nào!” 


4369 


The others asked: “ln what way your 
father 1s more virtuous? Please tell us about 
him!” 

Người ngu liền đáp: “Cha tôi từ nhỏ tuyệt 
đường dâm dục, chẳng hề biết gì đến việc 
ấy.” 

The stupid man replied: “My father was 
so undefiled that he gave up completely his 
sexual desires when he as young.” 

Ai nấy nghe cũng đều bật cười mà nói: 
“Nếu quả thật cha anh từ nhỏ đoạn dục, thì 
làm sao sanh được anh?” 

The others said: “Tf your father did really 
give up sexual desires since his youth, how 
could he brought you Into this world?” 

Nghe hỏi như thế anh ngốc đừ người ra 
chẳng biết trả lời làm sao. 

Hearing those words, the stupid man was 
1mmovable and speechless. 

Chuyện nầy tỷ dụ những người ngu sĩ khi 
khen chỗ tốt của người một cách không thực 
tế nên trở thành nhạo báng người. Vì thế, 
Phật tử khi khen chỗ tốt của người cần phải 
phù hợp với thực tế. Nếu bịa lời khen ngợi 
giả dối, chẳng những không hiệu quả gì mà 
còn làm cho người khinh bỉ. Do đó Phật đặt 
ra cấm vọng ngữ là một trong năm giới căn 
bản của Phật giáo. 

This sfory gives us an example of 
1penorant people who want to praise the merIs 
of others without knowing how to be realistic 
and get ridiculed ¡instead. Thus, Buddhists 
should be careful, your praising should be 
appropriate and truthful. That was why the 
Buddha said that: 
five basic precepts in Buddhism.” 


“Not to lie 1s one of the 


10) Phú Ông Cất Lầu—A Rich Man 
Built A Storied House 

Xưa có một ông nhà giàu rất ngu sĩ, 
không biết việc gì cả. Một hôm đi đến viếng 
nhà một phú ông khác. Đó là một nhà lâu ba 
tầng xinh đẹp, uy nghỉ, rộng rãi, thoáng khí 
và sáng sủa không đâu bằng, lòng ông ham 


thích và tự nghĩ: “Tiền của ta ít hơn người 
nầy, nhưng lẽ nào không cất được một trong 
ba tầng ấy sao?” 

Once upon a time, there was a stupid rích 
man who was Ignorant. One day he went to 
Visit another rich man”s house. He was struck 
with admiration by the imposing three-storied 
house which was spaclous, airy and well-lI. 
He said to himself: “[ am not as riích as he; 
however, Ï may be able to build at least one 
storey of this three-storied house.” 

Đoạn ông về nhà và cho mời một kiến 
trúc sư đến hỏi rằng: “Ông có thể cất lầu ba 
tầng không?” 

Then he went home, 
constructor and said: “Can you build an 
1mposing three-storied house?” 

Nhà kiến trúc đáp: “Được, tôi đã làm 
nhiều nơi rồi.” 

The constructor replied: “lt is I who buIlt 
so many houses.” 

Phú ông bèn nói: “Tốt lắm, ông nên làm 
ngay cho tôi một tòa lầu ba, kiểu giống như 
của bạn tôi.” 

The stupid rịích man said: “Good! You 
may build one story like the one of my 
friend”s.” 

Nhà kiến trúc đem nhân công đến khởi 
công, đắp nên, và đổ cột để lên tường. Ít hôm 
sau ông nhà giàu đến xem xét việc xây cất, 
không thấy tầng lầu thứ ba, bèn hỏi nhà kiến 
trúc: “Hiện tại ông đang làm gì đó?” 

The consfructor first began to level the 
ground, laid the foundation stones and then 
drove in piles for walls. Some days later, the 
stupid rich man came to see the construction. 
He did not see the third storey, he asked the 
constructor: “What are you doing now?” 

Nhà kiến trúc trả lời: Tôi làm nhà lầu ba 
tầng cho ông đây.” 

The constructor replied: “[ am building 
your three-storied house.” 


convened a 


4370 


Ông bèn hỏi lại: “Tại sao cất lầu ba mà 
chỉ lo xây tầng dưới, không chịu cất nội tâng 
trên cho tôi?” 

The stupid rích man went on: “Why do 
you have to build the two floors below? You 
had better start building only the third floor 
for me.” 

Nhà kiến trúc trả lời: “Không thể được! 
Phải cất từ tầng dưới đi lên, không cất hai 
tầng dưới thì làm sao cất được tầng ba?” 

The constructor replied: “Ït 1s impossible! 
I must begin with the ground floor. How can I 
build the third floor 1ƒ I don't build the two 
floors below? “ 

Không suy nghĩ, ông bèn nói rằng: 
“Không, không, tôi không cần làm hai tầng 
dưới, tôi chỉ muốn làm nội tầng thứ ba mà 
thôi, ông nên mau xây cho tôi tầng ba.” 

Without thinking, the stupid rich man said: 
“No! No! I dont need the two floors below. Ï 
only want the third floor. Start building the 
third storey as soon as you can for me!” 

Nhà kiến trúc nghe xong chua chát cười 
to, đôi ba phen giảng rõ cho ông nghe, nhưng 
ông cố chấp, kiên quyết yêu cầu chỉ làm tầng 
ba mà thôi. 

Hearing those words, 
laughed sardonically at the stupid rich man. 
He tried to explain to the rích man several 
times that no one could be able to build the 
top floor without building the lower floors. 
However, the rich man stubbornly attached to 
his wrong views and kept requesting the 
consfructor to build only the third floor. 

Nhà kiến trúc không còn cách gì làm cho 
ông hiểu rõ được, đành phải đình công cất 
nhà. 

The constructor had no choIce but stop his 
Consfruction. 

Chuyện này tỷ dụ về tứ chúng đệ tử Phật 
không chịu cung kính thừa sự Tam Bảo, 
không chịu tu hành từ nên tảng giới, rồi tới 
định, tuệ. Họ sống đời giải đãi, biếng nhác, 
chỉ một bề muốn tu thiển; tam quả Tu-đà- 


the constructfor 


hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm không chịu vượt 
qua, chỉ một bề muốn đến A-la-hán. Đệ tử ấy 
cùng với phú ông trong truyện cất lâu đều là 
hạng ngu sĩ không tưởng. 

This story gives us an example of the four 
kinds of disciples (Sakyamuni”s four degrees 
of disciples) who are unable to respect the 
Three Preclous (Ones and to practice 
earnestly Buddhist teachings. They dont 
want cultivate from practicing the basic 
precepts, then to mediftaton to develop 
wisdom. They want to attain the path of 
enlightenment by leading an idle life. They 
said they did not need the first three degrees 
below, but went straight to the Arhanthood. 
There was no difference In sfupidity between 
these disciples and the stupid rịch man. 


11) Bà La Môn Giết Con 

Xưa có một phái ngoại đạo kêu là Bà-la- 
môn, trong bọn họ, có một người tự xưng là 
có thể biết được quá khứ vị lai, đối với sở 
học diễn nói trôi chảy không sợ sệt. Chàng 
muốn phô trương bản lãnh của mình, bèn đi 
đến địa phương khác, trước mặt mọi người 
mà ôm con khóc lóc thẩm thiết. 

Once upon a time, there was a Brahman 
who prided himself that he was able to know 
past and future even(s. He clamed he 
learned In everything. To show his ability, he 
went to another locality, carrying his son In 
his arms and cried. 

Có người hỏi: “Tại sao anh lại khóc nhiều 
thế?” 

Other people asked: 
crying?” 

Chàng trả lời: “Con tôi trong bảy ngày 
nữa sẽ chết, vì thế nên tôi rất đau buồn vì cái 
chết không thể tránh được nầy của con tôi. 
Chính vì vậy mà tôi không thể không khóc 
được!” 

He replied: “My son 1s goïng to die within 
seven days. Í am grieved at his inevitable 
death. That”s why I canˆt help crying!” 


“Why are you 


43/71 


Mọi người khuyên chàng rằng: “Thật khó 
mà biết được mạng sống của con người, hiện 
nay con anh khỏe mạnh như thế, trong bẩy 
ngày nữa làm sao chết được? Có lẽ anh tính 
lầm, há chẳng phải là sự buồn khổ vô ích 
sao?” 

Eveybody advised him: “TẺs difficult to 
know a man”s life. It*s easy to miscalculate. 
At this trme your child still looks healthy, he 
may not die In seven days. Why should you 
weep in advance?” 

Chàng trả lời: “Mặt trời và mặt trăng có 
thể lặn, tinh tú trên trời có thể rơi rụng, chứ 
sự tính toán của tôi rất chính xác, từ xưa nay 
tôi không có tính lầm bao giờ.” 

The Brahman replied: “The sun and the 
moon may set, and the stars may fall, but I 
have never had any miscalculation In my 
records." 

Đến hạn bẩy ngày, đứa con của chàng 
không chết, nhưng vì muốn bảo toàn danh dự, 
chàng bèn giết đứa con để chứng minh cho 
điều dự đoán không lầm, khiến cho mọi 
người đương thời tin phục chàng là một người 
học rộng hiểu nhiễu và chứng thật những 
điều mình nói. Họ tới tôn vinh chàng cũng 
như tâm phục rằng chàng là một nhà tiên tri 
đáng kính. 

The seventh day came, but his son did not 
die; however, to prove his self-claimed 
knowledge, he killed his son on the seventh 
day, for the sake of protecting his repufation. 
Contemporarles heard the news of his son”s 
death at the foretold time, they spreaded the 
news that he was Iindeed an erudite man who 
could prove true of what he had said. They all 
came to pay him homage, and were heartily 
convinced that he deserved respect as a 
prophet. 

Chuyện nây tỷ dụ ngoại đạo tự xưng đắc 
đạo, xong không có thật đức tu hành, vì muốn 
cho mọi người tin phục, mà không tiếc xử 
dụng những thủ đoạn độc ác, giả dối, hư 
ngụy, dối thế, trộm danh. Điều nây cũng 


đúng với tứ chúng Phật giáo, họ cũng tự xưng 
chứng đắc để được người tôn kính cúng 
dường. Họ sẵn sàng lừa gạt người, hoặc giết 
hại người vô tội để phỉnh phờ để chứng tỏ 
lòng đạo đức từ bi. Khi tới lúc thì những đệ tử 
nầy sẽ phải đọa lạc và chịu khổ không khác 
như vị Bà-la-môn giết con để chứng tỏ cho 
người thấy rằng lời tiên tri của mình là đúng. 
This story gives us an example of the 
heretics who have no real merits and vitues, 
but falsely claim to attain enliphtenment by 
doing any evil deeds to satisfy their pride and 
to take advantage of other people”s respect. 
This 1s also truc with those of Sakyamuni”s 
four degrees of disciples who claim to have 
attained the path of enliphtenment for the 
sake of the materlal offerings from others. 
They would try to fool people by killing an 
1nnocent man 1n order to deceitfully show the 
Virtue of compassion. Such disciples would be 
certainly doomed to limiless suffering In 
time to come, just like the Brahman who 
wanted to prove the accuracy of his prophecy 
by kiling his son and thus deceived people. 


12) Quạt Nước Đường —Fanning The 
Boiling Black Rock Honey Syrup 

Xưa có người chuyên môn nấu đường cát, 
đang lúc nấu đường tại nhà, bỗng có người 
nhà giàu đến chơi, muốn xu phụng người ấy, 
anh bèn mời người nhà giàu uống một chén 
nước chè. 

Once upon a time, there was a man who 
made (boiled) black rock honey syrup. When 
he was boiling the honey syrup, a rich man 
came to visit his house. He would like to treat 
the rich man with a bowl of honey syrup. 

Anh bỏ một ít đường và rót thêm chút 
nước vào nồi bắt lên lò nấu. Vì chụm lửa rất 
nhiều nên chẳng bao lâu nước đường sôi 
sùng sục. 

He poured a litle water and honey syrup 
1nto a boiler and put it on a slow fire. 


4372 


Anh sợ nước đường nóng, rồi người nhà 
giàu phải chờ lâu mới uống được, bèn nỗ lực 
quạt nước đường trong nổi, xong vì lính 
quýnh nên quên nhắc nồi ra khỏi lửa, vì thế 
quạt mãi mà nước đường vẫn cứ sôi. Anh cố 
gắng quạt đến mồ hôi dầm dễ trên trán. 

When ït boiled, he was afraid that the 
syrup was hot for the rich man to drink, so he 
fanned 1t with a fan In the hope of cooling 1t; 
however, he was so awesome that he forgot 
to remove the boiler from the fire while 
fanning 1t. 

Mọi người thấy thế cười chê anh và bảo 
rằng: “Anh làm thế phí công vô ích, không tắt 
lửa dưới nổi hoặc bắt nổi xuống mà chỉ quạt 
nước trong nôi thì làm sao nước nguội cho 
được? 

Bystanders lauphed at him and said: “If 
you don't put out the fire or remove the 
boiler from the fire, how can you cool 1t off 
even thouph you keep on fanning?” 

Chuyện nầy tỷ dụ nếu chúng ta không 
diệt lửa tham sân si và phiền não từ căn bản, 
thì không thể nào đạt đến chỗ giải thoát tanh 
tịnh. Dù chúng ta có đem hết sức mà tu khổ 
hạnh như ngủ trên gai hay nhịn đói cả ngày 
cũng vô ích luống công. Kết quả là chẳng 
những bị người đời cười chê nhạo báng, mà 
còn vẫn phải lăn trôi trong sanh tử và chịu 
khổ vô cùng. 

This story gIves us an example of those 
who don”t want to put out (eradicate) the 
flames of greed, hatred and ignorance, but 
hope to reach the way of purification 1f they 
practise a litle mortification by sleeping on 
thorny brambles or fasting all day long. There 
1S no way for such people to become purified. 
As a result, they are not only sardonically 
laughed by other people, but they will also 
confinue to suffer afflictions in the cycle of 
births and deaths. 


13) Bình Phẩm Tánh Nóng Nảy Của 
Người Khác—Commenting On 
Someone”s Quick Temper 

Có một nhóm người ngồi trong nhà bình 
luận phẩm hạnh của một người khác. Trong 
nhóm ấy có người nói rằng: “Người đó cái gì 
cũng hay cả, chỉ có hai điều không tốt: điều 
thứ nhất là hay nổi sân, điều thứ hai là chạm 
việc hay lỗ mãng. 

There was a group of people sat in a 
house commenting on someone”s virtues. 
One of them said: “lhat person ¡1s good In 
everything, except for two things: first, he 
was  quick-tempered; second, he wWas 
1mpulsive and rude.” 

Đang lúc y nói thế, bất ngờ người kia đi 
ngang qua cửa nghe được, lập tức nổi giận 
đùng đùng, nhẩy bổ vào nhà vừa đánh y vừa 
nói: “Ta nổi sân hồi nào, ta lỗ mãng với ai 
đâu?” 

At that time, the man happened to pass by 
the door and heard the comment. He entered 
the house, grabbed 
criticized him, and started to beat him and 
said: “When did I lose my temper or act 
1mpulsively?” 

Bấy giờ mọi người đều nói: “Cách hành 
xử hiện tại của ngươi chẳng đủ chứng minh 
cho sự sân hận và lỗ mãng của ngươi sao?” 

Bystanders pointed out: “Does your action 
at once demonstrate that you have often lost 
your temper and act rudely?” 

Chuyện nầy tỷ dụ có một hạng người có 
lỗi mà không tự nhận, người khác đưa ý kiến 
giải bày, chẳng những không hết lòng tiếp 
nhận, trở lại xấu hổ nổi sân, tìm cách báo 


the man who had 


phục. Họ tìm mọi cách biện hộ cho tội lỗi của 
họ. Người trong chuyện nây cũng giống như 
người ngu oán hận người giải bày những lỗi 
lầm của mình. 

This story gø1ves us an example of people 
who don”t want to confess sins, but resent fo 
have their sins exposed. 


4373 


They try desperately to justfy themselves 
with all kinds of excuses. This man in the 
sftory 1s Just like that stupid man who dislikes 
hearing about his faults discussed. 


14) Giết Kẻ Dẫn Đường tế Thần— 
Kiling The Guide To Offer As A 
Sacrifice To God 

Xưa có một đoàn thương gia dự định đến 
phương xa để tìm kế sinh sống. 

Once upon a time, there was a øroup of 
merchants who wanted to go oversea to make 
a living. 

Đường đi phải trải qua đồng ruộng mà cả 
đoàn không ai rành đường, mới bàn tính với 
nhau mời một người đi theo chỉ lối, rồi họ 
cùng nhau khởi cuộc hành trình. 

No one was familiar with the route, so 
they discussed to get a guide. They set out 
under the guidance of this man. 

Đi được nửa đường, họ đến một cánh 
đồng bao la bát ngát, gặp một ngôi miếu 
thân. Theo tập quán nơi đó, đoàn phải giết 
một người tế miếu mới đi qua khỏi được. 

Half way on the trip, they saw a temple 
when they reached a land of wilderness. 
According to the rituals in the temple, a man 
had to be immolated to sacrifice to God. 

Đoàn thương gia bèn cùng nhau bàn luận 
riêng, ai cũng cho rằng trong bọn đều là bà 
con thân thích và đồng hương, chỉ có người 
dẫn đường là người ngoài, chi bằng giết 
người nầy để cúng tế. 

After private discussions (without the 
participaton of the guide), the group of 
merchants said that they could not choose to 
kill anyone In their group for they are friends 
or closely related. The only ft to be 
sacrificed was the guide. 

Bàn tính xong họ bèn giết người dẫn 
đường. Sau khi cúng tế xong, họ lại lên 
đường, nhưng lần nầy vì không có người dẫn 
lối, nên cả bọn lạc lõng trong cánh đông bát 
ngất. 


So they killed the guide. After performing 
the rites, they set out again, but this time was 
without the guide. They soon got lost in the 
vast land of wilderness. 

Sau cùng cả bọn họ đều tuần tự chết ở 
giữa đường dài. 

After a while they died one after another. 

Chuyện nầy tỷ dụ cho những ai muốn vào 
biển Phật pháp để lượm của báu, phải nên trì 
giới và tu các pháp lành. Người xưa nay tháo 
động không yên, luôn phá giới và mạt sát 
chánh pháp, luôn vọng tưởng mê chấp, thì số 
phận của họ sẽ như những thương gia nầy, dù 
muốn đạt quả thế mấy, họ vẫn phải chịu kết 
thúc đời mình nơi đồng không mông quạnh 
chẳng bao giờ được cứu ra. Hơn nữa, họ còn 
phải chịu lăn trôi và đày đọa vào đường dữ 
chịu khổ trọn đời không có nẻo thoát ly. 
Những người như vậy cũng như những tên 
thương gia giết người dẫn đường không khác. 

This story gIves us an example of those 
who want to enter the sea of dharma, should 
keep the commandments and perform good 
deeds. TIf they break the precepts and belittle 
the correct dharma, their destinies would be 
similar to those merchants, end up therr lives 
1n the wilderness and can never be rescued. 
Furthermore, they wIll have to go through the 
evil paths of trnasmigraton and 
fOrever. 

Such men are Just like the group of merchants 
who killed the guide. 


suffer 


15) Vua Muốn Con Mình Mau Lớn—A 
King Who Wanted his Daugphter To 
Grow Up Fast 

Xưa có một ông vua sanh được nàng công 
chúa, vua yêu quý vô cùng, mong muốn nàng 
mau lớn, bèn mời vị lương y đến phán rằng: 
“Ngươi có thuốc gì để cho con gái trẫm uống 
vào mau lớn chăng?” 

Once upon a time, there was a king who 
had a lovely baby daughter. He loved her so 
much that he wanted her to grow faster. He 


4374 


ordered a doctor to come and asked: “Could 
you prescribe some medicine for my daughter 
to make her grow up faster?” 

Lương y trả lời: “Hạ thần nhứt định sẽ tìm 
được thuốc hay. Tuy nhiên, thứ nhứt, hạ thần 
phải đến phương xa mới tìm được; thứ nhì, hạ 
thần yêu cầu Bệ hạ một điều kiện là trong 
thời gian hạ thân đi tìm thuốc, Bệ hạ không 
được đến thăm Công chúa. Chừng nào hạ 
thần đem thuốc về cho Công chúa uống tôi, 
Bệ hạ hãy đến thăm. 

The doctor replied: “Yes, your Majesty! I 
have a god prescription for her. However, 
first, I have to go to a remote place to get 1; 
secondly, Your MaJesty must not see her at 
the time of my going out to search for the 
medicine. I will present Your Majesty after I 
get back to give her medicine.” 

Vua trả lời ưng thuận. 

The king responded in agreement. 

Vị lương y đi tìm thuốc phương xa đến 
nay đã mười hai năm chẳn mới đem thuốc 
về. 

The the doctor went to a remofte place to 
search for the medicine. He found 1t and 
came back twelve years later. 

Sau khi công chúa uống thuốc xong, 
lương y bèn đem công chúa yết kiến vua cha 
trong cung nỘi. 

After giving the princess the medicine, 
the doctor presented her to the king. 

Vua thấy công chúa đã trưởng thành, lòng 
mừng khôn xiết, nói với lương y rằng: “Ngươi 
thật là vị lương y đại tài, không người bì kịp. 
Công chúa nhờ uống thuốc của ngươi mà 
chóng lớn đến thế.” 

The king was extraordinarily happy to see 
his daughter. He then said to the doctor: “You 
are really a good doctor. My daughter has 
indeed grown after taking your medicine.” 

Đoạn vua bảo các quan tả hữu ban 
thưởng cho lương y rất nhiều trân châu và tài 
vật. 


The king ordered his attendant to reward 
the doctor lavisly with all kinds of gems. 

Người đương thời đều cười nhạo vua là 
người dại dột, không biết tính tuổi của con 
mình, nhưng vua lại cứ nghĩ rằng con mình 
lớn lên là nhờ hiệu quả của thần dược. 

The contemporarles sardonically lauphed 
at the king for his ipgnorance that he did not 
know how to think of the year in which his 
daughter was born; the king 
believed that his daughter growing was due 
to the miraculous medicine. 

Chuyện này tỷ dụ về người tu tập Phật 
phải chân thật hành trì nếu họ muốn đạt đến 
giác ngộ, họ phải tự hiểu hễ nước đến thì ao 
thành, dòng trong thì trăng hiện. Vì vậy muốn 
tức thì khai ngộ với những nghi thức mê tín dị 
đoan mà không qua quá trình tu tập phước 
đức và công đức là điều không tưởng. 

This sfory gives us an example of the 


however, 


cultivators, should sincerely cultivate If they 
want to attan the path of enlightenment. 
They should know that a pond 1s formed with 
water, and when the water 1s limpid, you can 
see the reflecion of the moon In there. 
Therefore, 1s Impossible for someone who 
1mmediately 

wisdom with 


Wants to receive the 


transcendenral Some 
Superstitious rites without gradual cultivating 


or accummulating of merits and virtues. 


16) Tưới Mía Bằng Nước Mía—Water 
Sugar Cane With The Juice Of Sugar 
Cane 

Xưa có hai người đều làm nghề trồng 
mía. Ngày nọ họ thi đua với nhau và đưa ra 
đề nghị cam kết với nhau, hễ ai trồng lên tốt 
hơn thì được thưởng, còn ai trồng xấu thì phải 
phạt nặng. 

Once upon a time, there were fwo men 
who cultivated sugar canes. One day they 
pledged that the one who had a better harvest 
would win the prize, while the one with bad 
harvest would be heavily penalized. 


4375 


Bấy giờ một trong hai người tự nghĩ rằng: 
“Mía xưa nay vốn ngọt, nếu ta dùng nước 
mía tưới thêm lên, thì mía chắc chắn là ngọt 
lắm. Làm như vậy chắc chắn ta sẽ trên cơ 
người kia.” 

One of them thought that: “The sugar 
cane Itself 1s sweet. So 1t would be more 
delicious 1ƒ watered with its own compressed 
Juice. I then will get the upper hand over 
him.” 

Nghĩ xong bèn dùng rất nhiều mía ép lấy 
nước rồi tưới lên mía mới trồng những tưởng 
mía sẽ ngon hơn và nhiều hơn. Kết quả 
chẳng những hao tốn , mà còn hư hoại hết cả 
đồn điền mía mới trồng. 

After thinking, he immediately began to 
press the JjJuice from the sugar canes. He 
watered the plant with the compressed Juice 
in the hope of making it more delicious In 
quality and abundant in quantity. Instead, he 
destroyed the seedling and lost his entire 
plantation. 

Chuyện nầy tỷ dụ về một ít người không 
chịu noi theo đường chánh để tu học Phật 
pháp. Ngược lại, họ lập dị khác thường, càng 
bướng đui tu mù luyện, hành xử tùy thích mà 
cho đó là phương pháp “khắc kỷ thủ chứng.” 
Lại có những hạng muốn dùng địa vị và ảnh 
hưởng cao trong giáo đoàn để đè bẹp tứ 
chúng với mục đích đạt danh đạt lợi cho 
chính mình. Kết quả chẳng những không 
được gì mà còn lãng phí thời gian và luống 
công vô ích, như người lấy nước mía tưới mía 
không khác. Cuối cùng họ sẽ mất tất cả. 

This story gIves us an example of some 
people who dont want to follow the correct 
way tfo cultivate. In the contrary, they behave 
in a queer way and stubbornly do whatever 
they wish to. There are some other people 
who wish to gain fame and profit for theIr 
own by using their high positlons and great 
influence to opress the mass. Those people 
are just like the man who watered the sugar 


cane with Ifts compressed juice. They wIll 
eventually lose everything. 


17) Vì Nhồ Mất Lớn—A Debt Of Eive 
Piasters 

Xưa có một người cho người khác mượn 
năm đồng, tuy nhiên trải qua thời gian rất lâu 
mà không thấy người kia trả lại, chàng bèn đi 
đến nhà đòi. 

Once upon a time, there was a man who 
lent five plasters to another man; however, 
after a long time, he did not receive any 
repayment. He decided to go to the other 
man”s house to ask him to clear the debt. 

Đường đi trải qua một con sông, chàng 
phải đi đò tốn ba đồng, đến nhà thời người 
kia đi vắng; đành phải quay trở về. Khi trở về 
lại phải tốn ba đồng nữa. Tiền đò qua lại hết 
sáu đồng. Làm như thế chỉ luống nhọc công 
mà không đi đến đâu cả, số tổn thất lại nhiều 
hơn số tiền cho người kia mượn. 

To go there he had to pay three piasfers 
for the ferry fee to cross the river. When he 
arrived there the debtor was not home. He 
had to return home. Ôn the trip back, he had 
to pay another three piasters as ferry fare. He 
got tired from the Journey. Moreover, the 
total ferry fares was siIX plasters which 
exceeded the amount he lent to another man. 

Chuyện nầy tỷ dụ nếu vì tranh cầu chút 
lợi, không tiếc làm việc bại hoại hạnh thanh 
cao của mình. Kết quả thường tổn thất nặng 
nễ, lắm khi mất cả thanh danh, hiện đời đau 
khổ, đời sau quả báo chẳng lành. Hành động 
như vậy quả thật là ngu sĩ. 

This story gIves us an example of those 
who seek a lifle fame and gain, they will 
Spare no pains to bring ruin on what should be 
their great concerns. As a result, they will 
earn a bad name ¡n this life and obtain 
retribution 1n the hereafter. 


18) Trên Lầu Mài Dao—To Grind A 
Knife Upstairs 


4376 


Xưa có một người phục dịch cho vua rất 
khổ, trải qua thời gian lâu, thân thể mệt mỏi 
gầy còm hóc hác vô cùng. 

Once upon a time, there was a poor man 
who had to work very hard for the king. After 
a long time, he became emaciated. 

Vua thấy thế thương hại bèn ban cho con 
lạc đà chết. Sau khi lãnh lạc đà xong, người 
nầy bèn đem về nhà lột da. Tuy nhiên, vì dao 
lụt cắt không đứt, nên chàng phải đi tìm một 
viên đá để mài dao. Cuối cùng chàng tìm 
được một viên đá ở trên lầu, bèn lên lầu mài 
dao, xong lại trở xuống lột đa lạc đà. Cắt một 
lát dao lại lụt, chàng lại trở lên lầu mài, rồi 
lại trở xuống. Vì phải lên xuống nhiều lần 
như vậy nên thân thể đã mệt mỏi của chàng 
lại mệt mỏi hơn. Chàng bèn nghĩ cách đem 
con lạc đà lên lầu lột da để khỏi phải lên 
xuống. Chàng tự cho làm thế là thông minh, 
nhưng người đời ai cũng cười chê chàng là kẻ 
ngu xuẫn. 

Out of pity, the king gave him a dead 
camel. Having received the camel, he went 
home to begin to flay 1t. However, the knife 
was very blunt, he had to look for a 
whefstone to grind 1t. At last he found one 
upstairs. He then went back downsfalrs to 
skim the camel. After just one stab, the knife 
became blunt again, so he ran up and down 
the stalrs so many times doing the sharpening 
and skinning the camel. After a while, his 
body became so tired that he could not go any 
longer. He then figured out to bring and hang 
the camel upstairs to closer to the whetstone. 
He thought he was intellipent, but people 
laughed at him for his stupidIity. 

Chuyện nầy tỷ dụ có một người tu ngu sỉ 
thường hủy phá giới cấm, rồi đem rất nhiều 
tiền của để tu phước bố thí, mong đặng sanh 
thiên. Giống như người mài dao trong truyện, 
dụng công rất nhiều mà lợi lạc chẳng bao 
nhiêu. 

This story øgIves us an example of 


A stupid cultivator who breaks the strict 
commandmenfs, but gathers a lot of money 
and possessions and use them on offerinss In 
the hope that he will be reborn 1n the heaven. 
This cultivator 1s Just like the poor man who 
worked hard for little gain in this stOry. 


19) Ghi Dấu Trên Thuyền Để Tìm Đồ 
Rơi Xuống Bế— To Mark On The Boat 
Where Thỉngs Dropped ïn The Sea 

Xưa có một người vượt thuyển qua biển, 
sơ ý đánh rơi cái chén bạc trong nước sâu, tức 
khắc chàng ghi trên be thuyển làm dấu. Đoạn 
chèo thuyễn đi tiếp, trong tâm tự nghĩ: “Mình 
đã ghi kỹ chỗ cái chén bạc rơi trong nước, ta 
nên tiếp tục đi và sau nây có thể căn cứ nơi 
lần ghi ấy mà tìm.” 

Once upon a time, there was a man who 
crossed the sea. He was careless to drop a 
sliver bowl into the sea while crossing 1t. He 
1mmediately marked on the boat where the 
sliver bowl dropped and went on (continued 
to row the boat). He pondered: “I already 
marked where the bowl dropped in the deep 
water, Ï am carrying on my journey and I will 
come back for 1t later on.” 

Hai tháng sau chàng đến nước Sư Tử và 
nhiều địa phương rất xa khác. Khi bổ neo 
trên một giòng sông, chàng sực nhớ dấu đã 
ghi trên be thuyền, bèn lặn xuống nước để 
tìm cái chén bạc mà chàng đã mất trước đây. 

Two months later, he arrived in Ceylon 
and many remote countries When he 
anchored . on a rver, he  suddenly 
remembered his silver bowl, so he jumped 
into the water looking for the bowl he had 
lost before. 

Có người thấy thế hỏi rằng: “Anh lặn vào 
trong nước để tìm cái gì?” 

People asked him: “What are you doïng 
by Jjumping Into the water?” 

Chàng trả lời: “Tôi muốn tìm cái chén 
bạc đã đánh rơi trong nước sâu trong biển.” 


4377 


He replied: “I would like to get the silver 
bowl which I have lost in the deep water in 
the sea.” 

Mọi người hỏi lại: “Chén của anh rơi chỗ 
nào và rớt tự bao g1ờ?” 

People went on: “Where and when did 
you lose 1t ?” 

Chàng trả lời: “Tôi đánh rơi khi tôi mới 
vào biển cách hai tháng về trước.” 

He replied: “T lost it when crossing the 
Sea two months ago.” 

Mọi người hỏi tiếp: “Anh đã mất cái chén 
bạc hai tháng về trước trong biển, sao bây 
giờ anh lại tìm ở đây?” 

People continued to ask him: Since you 
lost the bowl two months ago In the sea, why 
are you looking for 1t here 1n the rIver?” 

Chàng trả lời: “Lúc ấy tôi có ghi dấu trên 
be thuyển. Ngày nay tôi cứ xem chỗ ghi dấu 
ấy mà lặn xuống nước tìm, nước ở đây có 
khác gì nước biển?” 

He replied: “[ made a mark on the boat 
where the bowl dropped. This water here 
looks the same as the other. There seems no 
difference. Thats why I am doing this.” 

Mọi người nghe xong ha hả cười lớn mà 
rằng: “Nước tuy giống mà địa phương cách 
xa ngàn trùng, làm sao mất một nơi rồi lặn 
một nơi khác để tìm cho đặng.” 

Hearing this, people sardonically laughed 
at himm and they went on: “Though all waters 
are Identical, the place you lost the bowl 1s 
there. How can you fine it here?” 

Chuyện nầy tỷ dụ ngoại đạo không tu 
hành chánh hạnh, ở trong pháp lành tương tợ 
nhau, luống tu theo lối khổ hạnh để tìm giải 
thoát trong vô ích. Bọn họ cũng giống như 
người ngu tìm chén, rớt một nơi mà đi tìm 
một nẻo. 

This story gives us an example of the 
the ripht 
religIlous belief, suffer from their useless 


heretics who do not practise 


mortification In seeking deliverance. Those 
heretics are Just like the stupid man who lost 


his bowl in the sea and looked for it In the 
TIV€T. 


20) Trả Thịt—Compensation Of Flesh 

Xưa có một ông vua nghe đổn có người 
bình phẩm mình rất bạo ngược, không hiểu 
chánh trị là gì, vua giận lắm, tức khắc hạ 
lệnh bắt cho được con người phạm thượng 
kia. Nhưng mật thám điều tra không biết là ai 
cả. Sau đó một lúc, nhà vua nghe lời sàm tấu 
của một trong những tên hầu cận, vua bắt 
một người dân lương thiện ra hạch tội, rồi lên 
án lóc một trăm lượng thịt sau xương sống 
của y. 

Once upon a time, there was man who 
criticized his king and said: “He 1s a very 
cruel king. He is incapable of governing.” Ôn 
hearing this, the king lost his temper. He 
ordered to arrest the man who committed 
sacrileøe. However, his invesfigaftor could not 
find anyone. After a while, the king listened 
to a deceifful advice from one of his servanfs 
by holding an honest person under arrest. The 
king ordered to have the man”s back bone 
flayed and cut into one hundred ounces of 
flesh for punishment. 

Chẳng bao lâu có người biện hộ rằng: 
“Người dân ấy không bao giờ dám chê bai, 
mạt sát nhà vua. Bấy giờ vua quá hối hận, 
thấy rằng không nên kết tội oan cho người 
hiển, phải mau đền trả lại tổn thất. Vua bèn 
hạ lệnh dùng một ngàn lượng thịt đắp trả lại 
nơi xương sống của người hiển kia. 

Soon afterwards, there was another man 
testified that the other man was Innocent and 
said: “That honest person never dared to 
criicize the king.” The king regreted and 
ordered one thousanh ounces of flesh to be 
given back to the honest person to make up 
for what was cut off from his body. 

Người kia tuy đã được vua trả thịt, nhưng 
vẫn vô cùng đau đớn, khóc than rên rỉ suốt 
đêm. Vua nghe thế không chịu suy xét cho 
kỹ, bèn đến hỏi rằng: “Tại sao ngươi vẫn còn 


4378 


khóc lóc? Ta lấy của ngươi chỉ có một trăm 
lượng, mà ta phải trả lại cho một ngàn lượng, 
không đủ sao?” 

Even though he had given back the flesh 
from the king, that honest person still felt 
pam and always groaned at nipht. Hearing 
this, the king asked: “Whats wrong with you? 
I have given you back ten times more than 
what I have taken from you. Why are you still 
øroaning? Are you not satisfiled with 1t?” 

Người lương dân không còn sức lực trả lời 
lại, nhưng những kể xung quanh thấy thế nói 
rằng: “Trời ơi! Tâu đại vương, giả sử có ai đó 
chặt đầu đại vương, rồi sau đển cho đại 
vương một ngàn cái, vậy đầu đại vương có 
thể ráp dính đầu lại đuợc để thoát chết hay 
không? 

The honest Innocent man had no more 
energey to reply what the king asked; 
however, bystanders replied to the king: “Oh! 
Your Majesty! If anyone cut your Majestyˆ”s 
head and gave back one thousand other 
heads, could your MaJesty reassemble your 
head and keep out of the way of death? 

Vua nghe thế lặng thinh không còn đường 
đáp lại. 

Hearing this, the king pondered qulietly 
without saying anything. 

Chuyện nầy tỷ dụ về người ngu ham thú 
vui hiện tại mà không sợ chi đến hậu quả sau 
nầy. Hành động manh muội làm cho người 
chung quanh khổ sở. Sau khi sự thể đã xãy ra 
rồi cảm thấy hối hận, mong làm một cái gì đó 
đển bù để được phước. Người ngu nây cũng 
giống như ông vua trong truyện, hành hạ lóc 
thịt người, sau ăn năn đến trả lại, nhưng 
không có cách chi đển bù được những đau 
đớn khổ sở. 

This story g1ves us an example of a stupid 
man who 1s greedy for the present pleasure 
but not afraid of the results later. He makes 
people 
compensates them when he feels regret for 
what he has done. He hopes redeem his sins 


around  him miserable and 


and obtain blessedness. This stupid man 1s 
Just like the king who first flayed and 
punished someone and then tried to give him 
back the flesh. But is impossible that the 
paIn can be eased. 


21) Cầu Con—Long For A Child 

Xưa có người đàn bà đã sanh được đứa 
con, lại muốn có thêm một đứa nữa, bèn hỏi 
những người đàn bà khác rằng: “Ai có 
phương pháp gì làm cho tôi sanh đứa con nữa 
không?” 

Once upon a time, there was a woman 
who already had one child, but longed for one 
more. She asked other women: “Who could 
bring me another child?” 

Lúc bấy giờ có bà lão trả lời: “Ta có 
phương pháp giúp ngươi sanh con nữa, nhưng 
ngươi phải giết con lấy máu để tế thiên thần, 
rồi ngươi mới được như ý.” 

There was an old lady who told her: “I 
can find a way for you to gø1ve birth to another 
child with one condition that you should kil 
your current child to sacrifice to the spirit.” 

Người đàn bà kia rất tin lời bà lão và định 
làm theo lời. May sao có người lối xóm hay 
được, cẩn ngăn và quở trách rằng: “Chị sao 
đại đột thế? Hy vọng sanh thêm một đứa nữa, 
mà lại nghe lời kẻ ác đem đứa con hiện tại 
giết đi; thế là đứa kia chưa sanh mà đứa nầy 
đã chết, rốt cuộc không có đứa nào cả. 

Hành động ấy đáng làm hay không, chị cần 
nên xét lại.” 

That woman tried to follow the old lady”s 
1nSfructIons. neIghbors 
discovered her Intention, so they came and 


Fortunately, her 


scolded her: “How stupid and ignorant you 
arel With the hope of giving bírth to one 
more child, you listened to some wicked 
people to kill the child that you have now! 
You lose your child and don”t know If you 
will have another one or not. You may end up 
having no children at all. Is it worth to 
accomplish? You”d better reconsider! ” 


4379 


Chuyện nầy tỷ dụ đa số người mê tín dị 
đoan, tin theo tà thuyết ngoại đạo một cách 
mù quáng. Họ chủ trương rằng muốn tương 
lai được hạnh phúc, thì phải tu các lối khổ 
hạnh như nhảy vào hầm lửa, nằm trên giường 
gai, đứng một chân...Tu theo các phương 
pháp sai lạc như thế, họ làm bất cứ những 
điều tà vạy gì họ có thể làm được, chỉ luống 
công vô ích, lại thêm khổ thân tự hại mà thôi; 
chẳng những không mong gì được phước sanh 
thiên, mà còn rất tương phản với giáo lý nhà 
Phật. 

This sfory øIves us an example of stupid 
people who blindly beleve ¡1n heretic 
theories and superstitions. They believe that 
in order to obtain happiness In the future 
lives, they should practise mortification such 
as to plunge Into the burning pit, to lie on 
thorny bed, or to stand on one leg, etc. They 
lead themselves In a wrong way of practice; 
they do all kinds of wrong-doings; they waste 
all their times without any results. There 1s no 
way for such people to enter heaven after 
death. Besides, their totally 
confradicts with the Buddhist teachinøs. 


behavior 


22) Bán Trầm Hương—Selling 
Fragrant Wood (Lignaloes) 

Xưa có một người thương gia lặn lội ra 
biển tìm trầm hương, trải qua nhiều năm mới 
được một xe mang về bày ra chợ bán. Vì giá 
cao nên bán không được, nên trong tâm băn 
khoăn khổ sở vô cùng. 

Once upon a time, there was a mechant 
who was getting lienaloes from under the sea. 
After several years, all he gathered was a 
cart of lignaloes. He the transported them to 
the market. However, due to the hiph price, 
he had no buyers for some tine. He got tired 
and unhappy. 

Bấy giờ có nhiều người gánh than ra chợ 
bán, vừa gánh ra là có người mua ngay. 
Chàng tự nghĩ: “Ta đem trầm hương đốt 
thành than, đem bán chắc đắc lắm. Thế rồi 


chàng về nhà đốt hết trầm hương thành than 
gánh ra chợ bán, quả nhiên bán chạy vô 
cùng, Nhưng giá tiền một xe trầm hương đã 
đốt thành than không bằng một nửa giá tiền 
xe than thường vì nó quá mềm. 

At that time there were other dealers 
selling quickly ther charcoal. He said to 
himself: “It 1s better to burn the lignaloes into 
charcoal in order to get them sold quickly. 
Then he went back home to burn all the 
lignaloes In the cart, and went back to the 
market again. This time he sold the charcoal 
quickly, but the value of the burnt lignaloes 
was less than half of that of the regular 
charcoal because 1t Was SO SOI. 

Chuyện nầy tỷ dụ người tu hành ngu sĩ, 
mong cầu Phật quả mà sợ khó mà thối tâm 
mỗi khi gặp rắc rối khó khăn. Những người 
nầy mất lợi lớn cũng như kể ngu si trong 
truyện đốt trầm hương làm than để ra chợ 
bán cho mau hết vậy. 

This sfory gIves us an example of stupid 

people in the world who want to atfftain 
Buddhahood, but drawing back from 
encountering difficulties. 
Those people lose their main goal the same 
way as the stupid man who burnt lignaloes 
in charcoal in order to get them sold 
quickly. 


23) Lụa Là Bọc Vải Rách - 
Embroidered Satin wraps Up Rags 

Xưa có một kẻ trộm lẻn vào trộm của 
nhà giàu một mớ hàng gấm đáng giá, rồi ra 
ngoài nhà vơ vét một cái mền rách và một ít 
quần áo cũ. 

Once upon a time, there was a thief who 
sneaked into a rích man”s house to steal a 
plece of embroidered satin, then he got to 
waIting room to grab some worn clothes and 
TAØS. 

Sau khi trộm xong y mới đem hàng gấm 
bọc cái mền rách và quần áo cũ và mang đi 


4380 


cùng khắp. Mọi người biết chuyện đều chê 
cười sự ngu xuẩn của y. 

He used the embroidered satin to wrap up 
clothes and rags. Every body 
sardonically laughed at him for his stupidity. 

Chuyện nầy tỷ dụ về những người ngu 
xuẩn trên thế gian nây, đã phát tâm chánh tín 
tu học Phật pháp. Tuy nhiên, vì tham lam 
chút danh lợi ở thế gian mà phá giới luật 
thanh tịnh. Nếu điên đảo như vậy, thì không 
khỏi tổn thương đức hạnh của mình và làm 
trò cười cho kẻ bàng quan. 

This sfory gøIves us an example of stupid 
people ¡1n the world, who have faith in 
Buddhism, pratse good teachings and do 
meritorious deeds. However, because of 
therr greed for litle worldly gain, they break 
the pure commandments and lose thelr 
varlous merifs and virtues. They are similar 
to the sftupid man 1n this story and are 
sardonically laughed by people. 


WOrn 


24) Gieo Mè Chín—To Cultivate The 
Roasted Sesame 

Xưa có một người ngu, sau khi ăn mè 
sống thấy không ngon bằng mè rang chín. 
Người kia tự nghĩ, mè rang chín ăn ngon như 
thế, ta nên đem gieo hột mè đã rang, sau có 
hột chắn chắn sẽ ngon lắm. 

Once upon a time, there was a stupid 
man, affer eating some raw sesame, found It 
was not fasty as the roasted ones. He said to 
himself: “The roasted sesame was so tasfy. Ï 
would roast the sesame before cultivating 1t. 
This way I could produce better sesame.” 

Y bèn rang hết mè rồi đem gieo như đã 
dự tính, tuy nhiên kết quả là không một cây 
nào mọc lên cả. 

He then roasted and cultivated as he 
planned. However, the attempt failed 
altogether. 

Chuyện này tỷ dụ về những người cẩm 
thấy bước theo Bồ tát đạo khó quá vì giới 
luật tinh nghiêm và tỉnh tấn thiển định mới có 


thể đạt đến giác ngộ và Phật quả. Họ đã 
ngụy biện rằng mọi người đều có Phật chủng, 
như vậy chả cần giữ giới, chả cần tu tập bố 
thí hay làm những hạnh lành, họ chỉ cần 
“thiển” là cắt đứt sanh tử luân hồi. Những 
người nầy ngu si như anh chàng gieo mè rang 
trong truyện nầy. Họ sẽ chẳng bao giờ thành 
Phật như những hạt mè đã rang thì chẳng bao 
giờ mọc lên được. 

This story gIves us an example of some 
people who fnd 1t difficult 
Bodhisattva”s way due tO 
commandments and zealous efforts before 
they can practise mediaton to 
enliphtenment and eventually 
Buddhahood. They falsely arpue that 
everybody possesses Buddha seed, so it will 
be easier for them to pracftise meditation 
without keeping any precepfs nor performing 
any good deeds, they can cut quickly off the 
tramisgration. These people are as stupid as 
the man ĩn this story who roasted sesame 
seeds before cultiving them. They can never 
attain Buddhahood jJust as the roasted sesame 
that would never øgrow. 


to follow 
StrIct 


atfain 
atfain 


25) Nước Và Lửa—The Fire and The 
Water 

Xưa có một người đang ở trong nhà làm 
việc, cần dùng cả nước lạnh và lửa, dùng cái 
chén sành đựng lửa ở trong phòng, lại dùng 
cái lọ thiếc đựng nước để trên chén. 

Once upon a time, there was a man who 
did household chores. He needed fire and 
cold water In caring of his household duties. 
He built a fire in his room and put a kettle full 
of water on the fire. 

Người kia tự nghĩ: “Ta đã dự bị lửa và 
nước xong rồi; vài giờ sau người kia dùng 
đến lửa, thì lửa đã tắt, dùng đến nước thì 
nước đã nóng. Cả hai đều không dùng được. 

After a while, the fire went out and the 
water already turned hot. He got neither fire 
nor cold water. 


4381 


Chuyện nầy tỷ dụ có một hạng người đã 
xuất gia cầu học Phật pháp, nhưng sau lại 
quyến luyến gia đình, cũng như say mê thú 
dục lạc, niệm niệm không rời; do đó không 
thể thoát ra biển ái, mà lại vụt tắt lửa công 
đức của mình, lại thêm mất nước mát trì giới. 
Chung kết cả công đức tu hành và sự nghiệp 
thế gian đều mất, lại phải tiếp tục hành trình 
trong luân hồi sanh tử. 

This story ø1ves us an example of people 
who devoted to the attainment of Buddhism, 
seek enliphtenment by becoming monks. 
However, afterwards, they still keep bonds to 
their families and relatives, attach to the 
worldly affairs and the enJoyment of the five 
desires as well. For these reasons, they can 
never be free from the sea of love, they lose 
their meritorious blessinss like the fire, they 
also break theIr commandments like the cold 
water turned hot. At the end of therr life, they 
lose everything and continue to travel in the 
cycle of births and deaths. 


26) Bắt Chước Vua Nháy Mắt— The 
King”?s Blinking Habit Is Imitated 

Xưa có một người muốn tâm mình cũng 
sung sướng vui vẻ như vua, bèn hỏi người 
quen rằng: “Ta làm cách nào để được hạnh 
phúc như vua.” 

Once upon a time, there was a man who 
wanted to be happy and pleased as the king. 
He asked his acquaintances how to do 1t. 

Người kia bày: “Nếu anh muốn an lạc như 
vua thì nên bắt chước theo điệu bộ của vua.” 

His acquainfances told him: “If you want 
to be peace and happy as the king, you should 
1mifate him.” 

Chàng cho lời ấy là chí lý, bèn đi đến 
trước mặt vua để xem từng cử động, chăm 
chú bắt chước điệu bộ của vua. Bấy giờ vua 
nháy mắt không ngớt, chàng cũng nháy giống 
in. Vua thấy thế lấy làm lạ, hỏi rằng: “Mất 
ngươi có lông cặm hay bị gió làm bụi rớt 
vào?” 


He thought they were ripht, so he went to 
the palace and stood right in front of the king 
to observe the king”s gestures. He saw the 
king blinking, he Just imifated to blink hs 
eyes. The king was surprised asked him: “Do 
you have sore eyes? Is the wind disturbing 
your eyes? Why are you blinking?” 

Chàng trả lời: “Không, mắt tôi không sao 
cả, chỉ vì tôi muốn hạnh phúc như Ngài, nên 
cố bắt chước điệu bộ của Ngài đấy.” 

He replied: “Not at all! I want to be happy 
Just as Your Majesty. Thats why I try to 
1mitafe your ø©stures.” 

Vua nghe xong nổi trận lôi đình: “Ngươi 
thật là hổn láo.” Rồi sai quân lôi ra đánh cho 
một trận nên thân, đoạn đuổi ra khỏi nước. 

Upon hearing those words, the king got 
very angry. The man was punished by hard 
blows and sent into exIle. 

Chuyện nầy tỷ dụ có một ít người được 
nghe Phật pháp, muốn gần gũi học tu, nhưng 
không hiểu nguyên lý căn bản của Phật 
pháp. Đức như Lai là bậc toàn trí toàn năng 
vì muốn cứu giúp chúng sanh khỏi khổ, nên 
tìm đủ phương tiện dắt dìu. Có lúc Ngài nói 
lý thuyết cạn cợt để độ người hạ căn; hoặc 
cũng mang thân người làm mọi việc, hoặc 
cũng đem thân đến nợ trước như oan báo “bị 
gươm vàng đâm và ăn lúa ngựa.” Thế mà có 
người không hiểu nên chấp chặt, hoặc bắt 
chước, hoặc chê cười hủy báng. Rốt rồi ở 
trong Phật Pháp Tăng mà mất đi lợi ích và 
chứng ngộ, trở lại bị đọa lạc vào các đường 
dữ chịu mọi khổ hình. 

This sfory gIve us an example of people 
who wish to approach Buddhism, approach 
the king of the Law to achieve advancemeht, 
but they don”t understand that sometimes the 
Buddha sometimes preached very simple 
lectures for the welfare of mankind. The 
Buddha gave all kinds of skiIlful means to 
save senflent beings. However, sometimes 
they may be unable to understand the Buddha 
and start to ridicule and defame him. Even 


4382 


though they live right in the heart of the 
Triple Gem, they 
attainment of enliehtenment which they have 
gotten from Buddhism and eventually fall 
1nto the Three Evil Paths of Transmigration In 
accordance with their evil deeds. 


lose all benefits of 


27) Trị Vết Thương—To Treat The 
Wound 

Xưa có một ông già bị vua đánh đập tàn 
nhẫn, bị thương sâu nặng vô cùng. Ông bèn 
dùng phân ngựa xoa vào vết thương cho lành. 
Khi ấy có một người ngu thấy thế, lòng hớn 
hở nói: “May quá! Ta vừa được một phương 
thuốc kỳ diệu trị vết thương rất nhanh.” 

Once upon a time, there was an old man 
who was punished by the king by whipping 
and was seriously wounded. He used horse 
excrement to apply on the wounds for quick 
recovery. At that time, there was a sfupid 
man who was pleased to see 1t. He said to 
himself: “Good! I have just discovered a 
wonderful method to cure a wound faster 
than ever†” 

Y lập tức về nhà nói với con rằng: “Ta có 
thuốc hay lắm, ta bằng lòng để con đánh sau 
lưng cho bị thương rồi đem thoa thử, chắc 
chắn hiệu nghiệm vô cùng.” 

As soon as he got home, he told his son: 
“J have got a wonderful method to cure 
wounds. You are øoing to whip me until Í am 
seriously wounded. [ would like to try the 
method now. I believe this 1s an excellent 
method!” 

Người con vâng lời cha dạy. Y bèn đánh 
sau ưng cha cho bị thương rồi dùng phân ngựa 
xoa vào. Vết thương đã không bớt mà còn trở 
nên tệ hại hơn. Hành động như vậy mà tự cho 
mình là thông minh, thật đáng làm trò cười 
cho hàng thức giả. 

Then he was whipped by his son until he 
was severely wounded. The son the applied 
horse excrement on the wound. The wound 
got no better, but became worse and worse. 


This 1s a stupid action which was sardonically 
laughed by other people. 

Chuyện nầy tỷ dụ Người chấp vào biên 
kiến của họ. Chúng ta tu học Phật pháp 
không chịu dùng phương pháp đối trị thói 
quen mê lầm và tà kiến, trở lại để cho sân sĩ 
phiền não tự do phát khởi. Như nghe nói “Bất 
Tịnh Quán” có thể bỏ thân phàm, thoát ly 
sanh tử, bèn cố ý lăng loàn, rồi quán “Bất 
Tịnh.” Kết cuộc chẳng những quán “Bất 
Tịnh” không thành, mà còn trở lại bị sắc dục 
lầm hoặc, để rồi kết thêm nghiệp báo trôi lăn 
trong vòng sanh tử mãi không thôi! 

This story gø1ves us an example of people 
who attach to their preJudice. We practise 
Buddhist teachings should be able to use 
methods to eradicate illusions and wrong 
views, not to let greed, anger and Ignorance 
freely arise. When we hear that the practice 
of medifation on Impurities could remove the 
evil corruption of the body. We ¡ntentionally 
did not see the Impurities of the body, but 
rather got deceifful and wrong 1deas from the 
pursut of sexual desires to cause more karma 
for transmigration. 

Những người nầy cũng ngu si giống như 
người mù quáng dùng phân ngựa tẩm vào vết 
thương không khác. 

Those people are as sfupid as the man 
who blindly dressed his wounds with horse 
€excrement. 


28) Đổi Mũi Cho Vợ—Changc The 
Wife”s Nose 

Xưa có một người sánh duyên với một 
nàng con gái nhan sắc xinh đẹp, nhưng chỉ có 
cái mũi hơi khó coi. Khi đi ra ngoài đó người 
kia gặp cô gái khác, chẳng những dung mạo 
đẹp đế lạ lùng, mà cái mũi rất ngay thẳng 
khả ái. 

Once upon a time, there was a man whose 
WIf€ was graceful and beautiful except for 
her ugly nose. When he was out, he saw 


4383 


another woman who was also extraordinarily 
good looking with a prefty nose. 

Người kia tự nghĩ : “Ước gì ta có cái mũi 
đẹp của cô ấy để thay vào cái mũi của vợ ta, 
có phải vợ ta sẽ hoàn toàn xinh đẹp không?” 

He pondered to himself: “[ wish that I had 
her preffy nose to replace the nose of my 
wife. She would be perfectly beautiful.” 

Thế rồi y cắt mũi cô gái đẹp, cầm chạy 
về nhà khoe với vợ rằng: “Em ơi! Nay anh 
sung sướng được ban cho em cái mũi đẹp!” Y 
bèn cắt cái mũi của vợ quăng đi, rồi chấp cái 
mũi kia lại. Rốt cuộc không ráp được mà vợ 
y còn bị đau đớn và mất mũi càng thêm xấu 
xí vô cùng. Y đã làm hại cả hai nàng con gái 
đẹp. 

He then cut the nose off the pretty woman, 
went home and hurriedly called out to his 
wIfe: “Honey! lam very happy to get a pretty 
nose for you!” He then cut of her nose and 
replaced it _ with the one he Just brought back. 
However, it did not fit, also his wIfe became 
more ugly and suffered more pain. Because 
of his stupidiy, he damaged two pretty 
WwOTmeH. 

Chuyện này tỷ dụ người đời nghe biết các 
bậc sa-môn, Bà-la-môn kỳ cựu có đại oai 
đức, được mọi người cung kính cúng dường, 
bèn nghĩ “ta cùng các vị kia có khác gì nhau” 
rồi tự giả xưng vọng nói mình có đức. Làm 
thế đã bất lợi, lại còn tổn thương phẩm hạnh 
của mình, cùng người xẻo mũi vợ kia không 
khác. 

This sfory gøIves us an example of stupid 
people who hear that aged monks and 
Brahmans with great fame and merit are 
respected and offered with much support. 
They said to themselves: 
difference beween them and us.” They then 
falsely pretend to be virtuous. They do not 
only gain nothing, but they also suffer a bad 
reputation for therr Those 
people are just like the stupid man who cut 


"There ¡is no 


misbehavior. 


other people`s nose only to Injure his own 
wWIfe. 


29) Người Nghèo Đốt Áo —The Poor 
Man Burns His Coarse Woollen 


Clothing 

Xưa có một người nghèo khổ, làm thuê 
để dành tiền may được một cái áo ngắn bằng 
vải to. 

Once upon a time, there was a poor and 
weary man who worked hard to save money 
to buy a coarse woollen shirt. 

Khi y mặc ra đường, có người khác thấy 
hỏi rằng: “Mặt mũi anh xinh đẹp như vậy, 
chắc con nhà giàu sang, tại sao lại mặc áo 
vải? Tôi nay có biện pháp giúp cho anh có 
quần tốt, nhưng anh phải tin tôi, tôi không 
bao giờ nói dối anh cả.” 

He wore that shirt when he went out. A 
stranger said to him: “You are a good looking 
man. You must be coming from an honorable 
family clan. Why do you wear such coarse 
woollen shirt? Now let me teach you how to 
get some fine clothes. You should follow my 
1nstructions for Ï won”t cheat you.” 

Người nghèo nghe xong rất vui mừng: 
““Tôi nhứt định nghe theo lời anh.” 

After hearing, the poor man happlly said: 
“I will surely follow your Instruction. “ 

Người kia bèn đốt lửa bên đường rồi bảo 
người nghèo: “Anh hãy đem cái áo vải xấu 
bỏ vào lửa đốt đi, sau khi áo vải cháy rồi, 
anh nên đứng đợi một chút, tức khắc có quần 
áo đẹp cho anh.” 

The stranger Immediately set a fire 
before him and said: “NÑow you may take off 
your shirt and put it into the fire. After the 
flame ¡s out, you should wait a little longer, 
you then will get some beautiful clothes.” 

Người nghèo y lời, đem áo xấu bỏổ vào 
lửa đốt. Đốt xong đi qua đi lại đợi chờ mà 
vẫn không thấy áo quần đẹp hiện ra. Nhưng 
than ôi! Chờ mãi chỉ thấy tro chứ không có gì 
hiện ra cả ! 


4384 


The poor man did what the stranger told 
him to, burnt his shirt, then went back and 
forth for while waiting for his new clothes to 
appear. Alas! He kept watting and waiting 
but nothing appeared except for the ashes of 
his coarse shirt. 

Chuyện nầy tỷ dụ y cứ lời Phật nói rằng: 
“Thân người khó được, chúng ta đã được thân 
người, phải nên tấn tu đạo đức, vun bồi cội 
phúc về sau, y theo chánh pháp đúng như lý 
tu hành. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta bị 
ngoại đạo, hay người xấu ác, hoặc dâm nữ 
quyến rũ để dối người: “Thân nầy nên hủy 
hoại, nhảy vào hầm lửa, thì có thể sanh lên 
cõi trời.” Lời nói vô lý đây không thể tin 
được. Nếu làm theo như vậy, chúng ta chẳng 
khác gì người đốt áo trong truyện nầy. 

This story øgIves us an example of 
the value of our human life. The Buddha 
taught: “It is difficult to be born as a human 
being. We already got our human life, our 
beinng born as human beings must be 
attributed to the practice of a good religion 
from former lives. We should take good care 
of our beings and improve our vifue and do 
good deeds. However, we are sometimes 
cheated by the heretics, viclous men and 
seductve women by saying: "You should 
believe us that after this le you will be 
reborn 1n the Brahman Heaven and enJoy 
longeviy and happiness If you practise 
asectism by jumping Into the fire or rocks 
now.” If we fall into the heretics” trap, we are 
Just like the poor man who burnt his only 
coarse woollen shirt. 


30) Nuôi Dề— To Raise Sheep 

Xưa có một người nuôi dê, nuôi rất đúng 
phương pháp nên mỗi ngày sinh sảẳn rất 
nhiều, từ ngàn con đến vạn con. Nhưng người 
kia rất hà tiện, không dám giết một con ăn 
thịt, hoặc đãi khách. 

Once upon a time, there was a shepherd 
who was skilful In raising as many as 


thousands of sheep. However, he was so 
stingy that he would not spend a penny, or fo 
kHI just one for meat for himself or treat his 
guestfs. 

Bấy giờ có người rất hiểu mánh lới gian 
dối, thường qua lại làm quen, dùng lời ngon 
ngọt kết bạn thân với y. Y tin là người chân 
thật. 

At that time, there was a swindler who 
tried to find means to make friends with him. 
He sincerely believed the swindler. 

Một hôm người kia nói với y rằng: “Tôi 
và anh đã thành bạn thân với nhau, nên có 
điều chi tôi cũng muốn bàn với anh cả. Từng 
tuổi nầy mà anh vẫn chưa vợ con, rất cô đơn 
hiu quạnh. Tôi được nghe xóm nhà hướng 
Đông, có một cô gái rất đẹp, nếu anh cưới 
nàng làm vợ thì xứng đôi vừa lứa vô cùng. 
Tôi xin làm người giới thiệu thì chắc chắn 
thành công.” 

One day the swindler told him: “Since 
you and I have become Intimate friends, 
therefore, there should be no gap between us. 
l am so concerned that you are still single and 
lonely at your age. I know a pretty girl in the 
East hamlet. I should like you to ask her to be 
your wIfe. You will surely be successful 1f I 
act as a go-between.” 

Người nuôi dê nghe thế mừng rỡ vô cùng, 
bèn giao cho người kia rất nhiều dê và một ít 
lễ vật, làm đồ sính lễ đầu tiên. 

The shepherd was so glad to hear those 
words. He gave the swindler a flock of sheep 
and other precious things as betrothal gIfts. 

Cách vài hôm sau, người kia trở lại bảo 
anh rằng: “Cô ấy đã bằng lòng sánh duyên 
cùng anh, và may quá, vợ anh nay đã sanh 
được một đứa con rất ngộ nghĩnh, tôi lại báo 
tin mừng cho anh hay.” 

Some days later, the swindler came back 
and said: “NÑow I want to Inform you a øgood 
news that your wIfe has Just gave bĩrth to a 
lovely ch¡1d.” 


4385 


Người nuôi dê chưa bao giờ thấy mặt vị 
hôn thê, nhưng nghe nói vừa sanh một đứa 
con thì lồng mừng khôn tả! Vội vàng cấp cho 
người kia rất nhiều dê và những đổ quý giá 
khác trước khi hai bên từ biệt. 

In spite of the fact that the shepherd had 
not met his fiancee yet, he was so delighted 
to learn about his newly born child. Again he 
hurriedly gave the swindler more sheep and 
other things before saying good-bye. 

Cách vài hôm sau nữa, người kia trở về 
nói rằng: “Anh ơi! Thê thảm đau đớn quá, 
con anh đã chết rồi! Tôi đến đây thành thực 
chia buồn cùng anh, để tỏ tình bạn hữu. 

The days later the swindler came back 
and told the shepherd: “Your child is dead 
shortly after bínth. Ï want to present my 
condolence to you as a friend!” 

Người nuôi dê nghe xong, vật vã khóc lóc 
thảm thiết, buôn khổ mãi không nguôi. 

On hearing those words, the shepherd 
cried bitterly and siphed ceaselessly. 

Chuyện này tỷ dụ trong Phật giáo có 
những hạng đa văn, nhưng lại tham trước dục 
lạc thế gian, trở lại bị nó làm mê hoặc, đành 
quăng tài bảo pháp lành công đức, lơ lãng sự 
tu hành. Họ bị dục lạc cám dỗ và lừa đảo như 
người chăn trừu bị ảo ảnh vợ con. Kết quả là 
họ mất niềm tin, rồi đến cuộc sống, và tài 
sản cũng tiêu tán. 

This story gIves us an example of some 
people ¡in Buddhism who acqure mụuch 
knowledge, but out their creed into practice 
only for fame and gain. They are indulging In 
mundane pleasures. They are cheated by 
worldly pleasures like the poor man cheated 
by the illusion of getting a wife and a child. 
Consequently, they lose their faith, thelr lives 
and theIr precIOus poSsessIons. 


31) Mua Lừa— To Buy A Donkey 
Xưa có một số tín đồ của đạo Bà-la-môn 
cử hành cuộc đại hội, họ cần dùng nhiều 


chén bạc. Vị giáo chủ của họ bảo đệ tử lên 
chợ mời một người thợ đồ sứ về làm. 

Once upon a time, there was a a group of 
Brahman. The Brahman master intended to 
give a big party. He asked his disciples: “I 
need earthenware for the party. Go to the 
market and fetch for me a pOtt€T." 

Đệ tử vâng lệnh đi tìm thợ. Đi giữa đường 
bọn họ gặp người thợ đang dắt một con lừa, 
trên lưng chở rất nhiều đồ sứ đem ra chợ bán. 
Lừa sẩy chơn té quy xuống, bao nhiêu đồ sứ 
trên lưng đều rớt xuống đất và bể tan tành. 
Người thợ đồ sứ buồn rầu khóc lóc mãi. 

His disciples obeyed his order to set out a 
trip to fetch for a potter. On the way, they 
came across a potfter whose donkey was 
loaded with full load of earthernware for sale 
1n the market. In a twinkling of an eye, the 
donkey slpped 1s legs and all the 
earthernware dropped on the road and broke 
Into tiny pieces. The potter was miserable 
and distressed. 

Bọn họ thấy thế lấy làm lạ hỏi rằng: “Tại 
sao anh khóc than buồn bã thế?” 

On seeing this, the disciples asked: “Why 
are you so sad and disappoInted?” 

Người thợ trả lời: “Tài nào tôi không 
khóc, bao nhiêu đổ sứ công phu làm trong 
một năm, nay định chở đem ra chợ bán nào 
ngờ con lừa bị sẩy chân, trong khoảnh khắc 
bể nát cả, như thế không đáng rầu rĩ ư! 

The potter replied: “ I have been making 
earthernware with all my expedient means 
after toiling for many years. Ï was on my way 
to the market Intending to sell them. But this 
dumb donkey slipped and broke all. That's 
why Ï am so distressed.” 

Bọn họ nghe thế, mừng thầm và bảo 
người thợ đổ gốm: “Con lừa nầy giỏi quá, 
chúng tôi muốn mua con lừa nầy.” 

The disciples were giad to hear all this 
and said: “IẺs a good donkey. We would like 
to buy 1t.” 


4386 


Người thợ đồ gốm cảm thấy dễ chịu hơn 
khi bán con lừa. 

The potter was delighted to sell 1t. 

Bọn họ cưỡi lừa về ra mắt giáo chủ. Vị 
giáo chủ hỏi rằng: “Tại sao không tìm thỉnh 
người thợ đô sứ mà lại mua lừa đem về?” 

When the disciples rode 1t back. The 
master asked: “Why didn't you come back 
with a potter? Whats the Idea of bringing a 
donkey here?” 

Bọn đệ tử trả lời: “Bản lãnh con lừa nầy 
lớn hơn người thợ đổ sứ, vì người thợ làm 
trong một năm mới thành một số đổ, mà chỉ 
trong giây phút một mình nó phá tan. 

The disciples replied: “This donkey 1s 
much better than a potter, for It can break 
things in a twinkling of an eye what a potter 
has made over a long time.” 

Vị giáo chủ lắc đầu lia lịa và nói rằng: 
“Sao các con đại dột thế? Con lừa nầy trong 
khoảnh khắc có thể làm bể bao nhiêu đồ sứ, 
nhưng dù trải trăm năm nó cũng không thể 
làm ra được một cái.” 

The master said: “You are stupid and 
Ipnorant Iindeed. Although the donkey can 
break things In a second, 1t can”t even make 
one potftery 1n a hundred years.” 

Chuyện này tỷ dụ ở đời có nhiều người 
thọ ân của người khác giúp đở trong một thời 
gian dài, chẳng những không thù đáp lại, mà 
thường hay trả oán. Hạng người vong ân bội 
nghĩa như thế, chúng ta không nên gần gủi, vì 
chỉ có hại chứ không lợi ích gì. 

This story gIves us an example of some 
people who sometimes receive offerings 
from their benefactors for a long time, they 
give nothing ín They are so 
ingrattude that we should not come near 
because they always do more harm than 
good. 


refurn. 


32) Trộm Vàng—— To Steal Gold 
Xưa có hai nguời thương gia cùng ở một 
chỗ, một người buôn vàng, một người buôn 


bông vải. Có người đến mua vàng, để vàng 
vào lửa thử xem thiệt giả. Người buôn bông 
vải bên kia lén trộm một cục, sợ người thấy 
bèn đem dấu trong bông. Vàng đang cháy 
nóng đỏ làm cho bao nhiêu bông vải cháy 
sạch, công việc bại lộ. Người kia chẳng 
những không trộm vàng được mà còn bị cháy 
hết bao nhiêu bông vải. 

Once upon a time, there were two traders 
who ran business together. One was a seller 
of gold and the other was a seller of cotton. A 
buyer of gold came and to buy some gold, but 
he asked for a fire test before buying 1t. The 
cotton trader stole the burnt gold and 
wrapped It with his cotton which got all burnt 
up by the red-hot gold. Thus the stealing was 
revealed. As a result, the cotton trader lost 
both gold and cotton. 

Chuyện nầy tỷ dụ người ngoại đạo ăn cắp 
giáo lý của đạo Phật đem làm của mình, 
nhưng vì họ không rõ nguyên lý, không khéo 
xử dụng, chẳng những không hiểu Phật pháp, 
việc làm không đi đến đâu, mà lại làm hại 
cho giáo pháp của họ. 

This story gives us an example of the 
heretics who steal from Buddhism and write 
1n their own theories. They wrongfully claim 
Buddhism to be ther own teaching and 
denying copying from it. For this reason, they 
burn, harm and even destroy their heretic 
SCTIpfure. 


33) Chặt Cây Tìm Trái—Hacking A 
Tree Down Eor Fruit 

Xưa ở trong vườn một ông vua, có trồng 
một thứ cây rất tốt, tàng nhánh sum suê, 
thường sanh trái ngon ngọt lạ thường. 

Once upon a time, there was a king who 
had a tremendously gigantc and beautiful 
tree. It always produced excellent fruit with 
fragrance and sweetness.” 

Ngày nọ có người khách ngoại quốc đến 
chơi, vua đưa đi xem cây ấy và nói rằng: 


4387 


“Cây nầy sanh một thứ trái ngon vô song, 
chẳng nơi nào có cả.” 

One day the king told a guest who was 
visting his palace: “This tree produces an 
extraordinarily delicious fruit which cannot 
be found anywhere.” 

Khách hỏi: “Quả thật có trái ngon, vậy 
cho tôi một trái ăn thử được không?” 

The guest asked: “If the fruit is so 
delicious, can I pluck one fruit to taste?” 

Nhà vua bảo: “Nếu thích ông có thể hái 
Vài trái.” 

The king told the guest: “If you like, you 
can pluck some of the fruits.” 

Người khách nói: “Tôi muốn vài trái, 
nhưng không biết làm sao để hái vì cây quá 
lớn và quá cao.” 

The guest said: “[ wish to have some, but 
how can I get them, the tree Is so tall and 
large.” 

Vua bèn gọi người đốn cây ngã xuống để 
tìm trái, nhưng tìm không được trái nào. Sau 
đó, vua bảo người đem cây đã chặt trồng lại, 
rối tìm đủ biện pháp, cũng không thể nào 
làm cho nó đâm chổi nẩy tược như xưa. Cây 
ấy chết tuyệt, không còn sanh trái nữa. 

The king then ordered to have the tree 
hacked down to get the fruit. However, all 
efforts were made in vain because they could 
not find any fruit. The king ordered to revIve 
the tree; however, it had withered and died. 

Chuyện này tỷ dụ Đức Thích Tôn đã từng 
chỉ cho chúng ta công đức trì giới, giống như 
cây đại thụ, có thể sanh các thứ trái thần 
thông, trí huệ, từ bị, thiển định ngon lành. 
Chúng ta muốn có những thứ trái ấy, thì trước 
tiên phải trì giới tu hành, dùng nhiều công 
đức pháp lành bón tưới, mới mong có được 
kết quả tốt đẹp hoàn toàn. Nhưng có một ít 
người không hiểu phương pháp ấy, buông 
lung hủy phạm giới luật oai nghi, mà còn 
mong cầu thân thông, định, huệ, khác nào 
người chăt cây tìm trái, chẳng những trái 


không tìm được, mà cây quý từ nay đã chết 
khô. 

This story gives us an example of the 
Buddha, the King of the Law, possesses a 
“4+ree of keeping commandments” which 
bears wonderful fruits. It gives people 
happIness and make their wishes come true. 
To get the fruit, one has to observe all 
commandments. But some people do not 
know how to do good deeds by expedient 
means, do wrong things 1n breaking 
commandments ¡nstead. Those who break 
commandmen(s are just like the king who 
ordered to have the tree hacked down and 
then unable to make If ørow again. 


34) Thâu Ngắn Đường Đi—To Alter 
The Distance 

Xưa có một thôn cách kinh thành một 
trăm đặm, nơi ấy có một giếng nước rất trong 
và ngọt ngon lạ thường. Vua hạ lệnh cho dân 
làng, mỗi ngày phải chở nước về kinh thành 
cho vua uống. 

Once upon a time, there was a village 
which was located one hundred miles from 
the citadel. There was a well of pure spring 
water. The king ordered the villagers to 
trasport the water to the citadel every day. 

Vì ngày ngày tới lui nên chẳng bao lâu 
sau đân làng cảm thấy mệt mỏi không chịu 
được. Sau một lúc, bàn chuyện rũ nhau trốn 
đến phương xa. Việc nầy thôn trưởng biết 
được, bèn triệu tập một buổi đại hội thôn 
dân. 

The villagers soon became weary of the 
Irksome task because they had to transport 
the water back and forth every day. After 
some time, they planned to move away to 
some remofe areas. The village chief learned 
the news, so he convened people to a village 
meeting. 

Vị thôn trưởng đứng ra tuyên bố: “Các 
anh em chớ đi đâu hết, tôi sẽ yêu cầu nhà 
vua thâu ngắn con đường một trăm dặm 


4388 


thành sáu mươi dặm tức khắc. Các anh em đi 
lại sẽ gần hơn, không đến nỗi mỏi mệt như 
trước.” 

The village chief said: “Don”t go away. Ï 
wIll Insist the king to alter the distance from 
here to the cifadel from one hundred to sixty 
miles. It would be closer for coming and 
goIng without much weariness.” 

Hội nghị bế mạc, vị thôn trưởng vội vã 
vào kinh yêu cầu vua như thế. Vua phê 
chuẩn lời thỉnh cầu, và hạ lệnh cho sở lục lộ 
thâu ngắn con đường một trăm dặm còn sáu 
mươi dặm. Dân làng được tin ấy đều vui 
mừng và cảm thấy gần gủi hơn trước. Từ đây 
họ càng tin tưởng lời vua, họ đồng lòng tổ ý 
không dời đi đâu cả. 

After the meeting, the village chief 
hurriedly came to the citadel to report to the 
king. The king was wiling to alter the 
distance. People from the village were 
deliphted in knowing this. Most of them 
stayed on because of their newly reassured 
confidence ïn the king. 

Chuyện nầy tỷ dụ người đời phát tâm tu 
học chánh pháp, mong cầu thoát ly sanh tử 
luân hồi, nhưng vì thời gian tu học dài đăng 
đẳng, nên thấy mỏi mệt, nửa đường thối tâm 
không muốn tiến tới bến bở giác ngộ. 

This story ø1ves us an example of people 
who devote themselves to the ripht religion 
for crossing the cycle of transmipration 
toward the Nirvana; however, after a long 
period of time of cultivation, they become 
weary and exhausted; they then Intend to 
abandon therr faith. They are unable to make 
their way toward the shore. 

Đức Như Lai có đủ phương tiện đem pháp 
Nhất thừa phương tiện nói ba thừa, khiến cho 
hàng căn tánh kém cỏi, trí huệ nông cạn, 
nghe xong cho là Phật pháp dễ tu dễ chứng, 
mới mạnh mẽ nỗ lực tiến tu pháp lành công 
đức, hầu thoát ly sanh tử luân hồi. Sau khi 
bọn họ chứng quả vị A-la-hán tối cao của 
Tiểu thừa xong, Phật trở lại chỉ trích họ. Ngài 


thuyết minh: “Phật pháp xưa nay chỉ có Nhất 
thừa, chớ không có hai hay ba thừa, nghĩa là” 
sự thật chỉ có một, hễ có hai cái tương đối thì 
không phải chơn.” Bấy giờ bọn họ càng tin 
tưởng lời Phật, từ đó hồi tiểu hướng đại, tin 
thế không nghĩ, an nhiên tiến tu đạo Đại thừa 
Bồ tát. Đây cũng giống như câu chuyện của 
những người chuyển nước về kinh vậy! 

The Buddha, the King of the Law, has 
many expedient means from the One vehicle 
to the Three Vehicles. Those whose abilify 1s 
low and shallow or those who follow the 
Hinayana sect are glad to hear those words 
and find it easier to practise. Therefore, they 
spare all efforts to do good deeds and 
1mprove themselves spiritually so as to make 
their way of transmigration toward the other 
shore. After they reach Arhanhood, the 
highest stage In the Hinayana, the Buddha 
then preached to them the One Vehicle, not 
two, not three. They then have more faith In 
the Buddha to turnn to Mahayana from 
Hinayana and never want to abandon theIr 
faith again. This Is Just like the story of the 
villagers transporting pure spring wafer to the 
citadel! 


35) Thấy Bóng Trong Gương—To See 
One”s Own Image In The Mirror 

Xưa có một người rất nghèo khổ, mắc nợ 
quá nhiều, không có biện pháp để trả nợ, chỉ 
còn cách là đi trốn. 

Once upon a time, there was a poor and 
weary man who was always in debt. He had 
no other choice but going hiding. 

Ngày nọ y đi đến cánh đồng bao la bát 
ngát, chợt thấy một cái rương, bèn mở ra xem 
thử, thấy đầy một rương ngọc ngà châu báu, 
bên trên đậy bằng một miếng kiếng. Bấy giờ 
y vui mừng khôn xiết, bèn thò tay vào lấy 
những của báu ấy. Nhưng thấy trong gương 
hiện ra một người (bóng của y) có vẻ dọa nạt 
y, y hoảng sợ dừng tay lại, trong tâm lo sợ 
không an, bèn nói với người trong gương: “Fa 


4389 


cho là trong cái rương trống nầy không có 
phương hướng, tưởng đâu là không có người, 
nào dè có người trong đó quái lạ chưa! Thôi 
đừng giận ta!” 

One day he hid himself in the wilderness 
where he found a case full of valuable and 
preclous things which cover by a crystal 
mirror. The poor man was delighted to see 
the case. He put his hand info the case to take 
them. But he was friphtened when he 
discovered a man's Image In the mirror. 
Twisting his hands, he said to the man in the 
mirror: “I thought it was nothing more than an 
empty case. Ï wasn't aware of your being In 
the case. Don”t get angry with me!” 

Nói xong y vội vàng chạy đi nơi khác. 

He then gave up the whole case. So are 
the people from all walks of life. 

Chuyện này tỷ dụ người đời thường bị vô 
lượng phiền não ràng buộc, làm cho khốn 
đốn, khổ não, không có phúc đức, duyên 
lành, lại thường bị sống chết quay cuồng “ma 
vương, trái chủ” áp bức khổ sở, nên muốn 
cầu giải thoát khỏi vòng thống khổ, đau 
thương mà tu học Phật giáo. 

This story gives us an example of those 
who are weary of counfless annoyances In 
lie and persecuted by the creditors of the 
Transmisraton Devil, want to avoid them 
and free from them through their belief In 
Buddhism. 

Họ cố công vun bồi cội phúc giống lành, 
dụ như cái rương đây của báu, rồi lại thường 
bị “thân kiến, ngã chấp” làm mờ, cho nên ở 
trong vô thường vô ngã vọng chấp có ngã 
thường còn. “Thân kiến,” “ngã chấp” dụ như 
bóng hiện trong gương, họ lầm cho là chân 
thật, do đây mà không thể tu hành thiển định, 
đạo phẩm, chứng thành công đức vô lậu. 
Hành vi của họ cùng với cử chỉ của người đã 
đến rương báu mà không lấy được một vật gì, 
đồng nhau không khác. 

They begin to practise their faith and do 
good deeds Just as the valuable case to the 


poor man. Troubled by the man”s image In 
the mirror, they wrongly cling to the ego 
taken as the real. They fall decadent and lose 
all ther meris acqured previously from 
meditation, monastic grade and good deeds. 
Furthermore, they fail in their atfainment of 
the Nrrvana from the Three Vehicles just like 
the stupid man sticking to the preJudice of the 
ego and abandoning theIr precIous findings In 
the case. 


36) LÂm Móc Con Mắt —To Take The 
Man”s Eyes Instead Of Inviting Him To 


See The King 

Xưa có một người tu trên núi, học được 
pháp thuật, có thể khám phá tất cả ngọc ngà 
châu báu chôn dưới đất lâu năm. 

Once upon a time, there was a man who 
went to the mountains to learn Buddhist 
Priesthood. He succeeded in becoming an 
Iimmortal possessing five supernatural 
powers. His divine vision could perceive all 
hiden sundry treasury. 

Chuyện nây thấu đến tai vua, vua rất 
mừng rỡ, bảo quần thần rằng: “Ta muốn mời 
nhà nghệ thuật ấy ở luôn trong nước để giúp 
ta tìm của báu đã bị chôn vùi, nước chúng ta 
sẽ trở nên đại phú cường tức khắc.” 

Upon hearing 1t, the king said to one of his 
ministers excitedly: “In order to add more 
valuable things to my treasury, could you 
make this man live permanently In our 
country?” 

Bấy giờ có vị đại thần lãnh sứ mạng đi 
tìm nhà nghệ thuật. Vị đại thần quả nhiên tìm 
được người ấy, nhưng không chịu thỉnh về 
nước, mà lại móc cặp mắt của người, đem về 
dâng cho vua và nói: “Hạ thần đã móc cặp 
mắt của nhà nghệ thuật rồi, ông ấy sẽ không 
thể nào đi ra khỏi nước được.” 

At that time, the minister received the 
king”s order to set out to fetch the man. He 
found the man, but did not invite him to øo to 
the citadel, he took the man”s eyes Instead. 


4390 


He then went back to the king and said: “I 
have extracted his eyes so he couldn”t go 
away but stay In this country fOrever.” 

Vua nghe xong lấy làm bất mãn nói rằng: 
“Ngươi thật là dại dột, sỡ dĩ ta muốn thỉnh 
người ấy là vì ông ta có cặp mắt, có thể 
khám phá được của báu bị mai tàng. Nay 
ngươi hủy hoại cặp mắt của người rồi, thì 
người ấy còn dùng vào việc gì được nữa!” 

Upon hearing those words, the king 
exclaimed: “You are so stupid! Í want to 
invie him to go to the cifadel so he can 
reveal all hiden treasury. What 1s Important 
for his staying 1n this country 1s that he could 
perceive all hiden treasures. Now that you 
have extracted his eyes, he 1s useless to me.” 

Chuyện nầy tỷ dụ Phật giáo đồ nhận thấy 
các bậc đại đức cao Tăng khắc khổ thanh tu 
trong rừng núi nên rất mực cung kính rước về 
nhà cúng dường, không biết rằng làm thế chỉ 
ngăn ngại sự tu hành thanh tịnh của họ mà 
thôi. Thậm chí làm cho các Ngài hủy pháp 
giới hạnh, lui sụt pháp lành, không thể thành 
công đắc quả. 

This story gives us an example of those 
who see a monk making strenuous efforts to 
meditate on the fourfold stage of mindfulness 
and the Iimpuritiles of the human body on 
mounftan øroves, among tombs, ¡in the 
wilderness or under a tree. 

Phật tử tại gia thường hay mắc bệnh mù 
quáng và lầm lộn. Hộ pháp không biết pháp, 
cúng dường không đúng pháp, hoặc đem tình 
đời làm hoen ố giới, định thanh cao của các 
bậc đại đức xuất gia, làm thế mình và người 
đều bị hại, nên gây tội lỗi không vừa. 

A layman 1nvited him home to practice by 
making various offerings. But in so doing, he 
destroys the monk”s good works done before 
and his chance of attainng Nirvana. 
Therefore, he makes him lose the benefit of 
the eyes of Enlightenment without obtaning 
anything. 


37) Giết Trâu—To Kill A Buffalo 

Xưa có người nuôi hai trăm năm mươi 
con trâu, thường thả ra đồng ăn cỏ. 

Once upon a time, there was a man who 
own two hundred fifty buffalos. He always 
took them to the pasture land for grazing. 

Một hôm, một con bị cọp vồ ăn thịt. 
Người ấy tự nghĩ: “Trâu ta mất một con, 
không còn đủ số, ta còn dùng bầy trâu đây 
làm gì?” Bèn đuổi cả bầy trâu lủi xuống hố 
chết tuyệt, không còn một con. 

One day, by accident one buffalo was 
kiled by a tiger. The owner said to himself: 
“Now that cow 1s lost, Ifs no longer a 
complete number as 1t used to. What”s the 
use of having them at all?” He then drove the 
whole herd to a high cliff and killed them all 
by pushing them down the clIff. 

Chuyện nầy tỷ dụ Phật tử xuất gia thọ trì 
giới cụ túc “hai trăm năm mươi rất hoàn 
hảo.” Sau đó bất cẩn lỡ phạm một giới, đã 
không biết xấu hổ, ăn năn, sám hối cho trở 
lại thanh tịnh như xưa; mà lại lầm tưởng: “Ta 
đã phá một giới rồi, thì giới hạnh đã kém 
khuyết, dù có ăn năn giữ kỹ các giới cũng 
chẳng ích gì.” Rồi từ đấy ngang nhiên phạm 
giới không biết kiêng sợ, bỏ cả giới luật 
không hành trì. Người tu hành như thế cùng 
với người giết trâu kia đều là hạng ngu sĩ. 

This story ø1ves us an example of a monk 
who observes all of (complete 250) Buddhist 
commandments. Once he breaks Just one 
commandment, he has no sense of shame and 
repenfance. On the contrary, he says to 
himself: “Now that one commandment 1s 
broken, I am no longer perfect. What” the use 
for keeping any of the others?” Since that 
time, all commandments are broken as a 
result of his 1ll reason. He 1s Just as stupid as 
the man who killed all his cattle in this story. 


38) Bảo Nước Đừng Chảy—Ask The 
Water To Stop Running 


4391 


Xưa có một người đi đường rất khát nước, 
thình hnh bắt gặp bên đường có cái hang, 
dòng suối từ trong ấy chảy ra nước trong leo 
lẻo, kế bên có cái thùng hứng nước đầy tràn. 
Người kia bèn kể miệng uống. 

Once upon a time, there was a man who 
was tired and thirsty from travelling. He 
suddenly found a cave from which a stream 
of water flowed out. He came to drink some 
fresh running water from the wooden bucket. 

Sau khi uống đỡ khát rồi, y chỉ cái thùng 
và nói: “Ta uống đỡ khát rồi, vậy nước ơi! 
Đừng chảy ra nữa.” 

After he satisfied his thirst, he pointed his 
finger at the water and said: “I have had 
enouph to drink, so stop flowing!” 

Nhưng nước vẫn y nhiên chảy mãi không 
ngừng. Người kia tức mình quá đứng bên cái 
thùng chửi rủa om sòm. Mọi người thấy thế 
cười và trách anh ta rằng: “Anh cần gì làm 
thế, hãy lánh đi nơi khác đi, hà tất phải bảo 
nước đừng chảy nữa. 

The water went on flowing. The man lost 
his temper, he yelled: “I told you to stop. 
Why dont you listen?” On seeing this, 
bystanders sardonically laughed at him and 
said to him: “You don”t need to do that! Just 
finish your drink then go! What is the use of 
asking the water to stop running?” 

Chuyện nầy tỷ dụ về người đời thường 
say đắm trong biển sanh tử tham ái, uống 
nước ngũ dục tanh hôi. Sau khi cảm thấy 
nhàm chán, bèn kêu con ma ngũ dục đừng 
đến quấy rầy, nhưng nào được như ý. Muốn 
thế ta cần phải để phòng các giác quan, tự 
kiểm thảo lấy mình cho cẩn thận: tâm đừng 
dính líu duyên trần, ý đừng vọng tưởng sự 
thế. Chớ nếu chẳng dụng công xả bỏ những 
bợn nhơ nơi lòng, mà chỉ mong muốn ngăn 
cản cảnh ngũ dục bên ngoài đừng đến quấy 
nhiễu, thì chẳng những không thể ngăn được 
miếng mổi ngũ dục, mà còn bị nó lôi cuốn 
vào đường trụy lạc đau thương, mãi quay 
cuồng trong hố sâu tội lỗi, chẳng hy vọng 


ngày nào giải thoát được phiền não mê lầm. 
Hành động như thế giống in như người bảo 
nước ngừng chảy trong truyện, chỉ luống công 
vô ích. 
This story ø1ves us an example of 

A man 1mmerges 
transmiegration and the thirst of desires. He 
drinks salty water of the five desires. After 
getting tired of them, he tells the desires to 
disappear to disturb hữm any more. lf he 
wants to keep desires away, he must control 
his six organs of senses, close his mind and 
thoupht to them. Then illusions will not arise 
and consequently Enliphtenment may be 
attained. If he does not try with zealous 
efforts to abandon ¡inner defilements, but he 
only wanfs to stop the desires coming from 
environmental situations, no way he can stop 
himseTf to be attracted by them and no hopes 
to be free from 1llusions and afflictions. This 
Just like the man who yelled at the water and 
asked it to stop running ïn this story, he only 
wasfes his time and efforts In vain. 


who himself ¡in 


39) Sơn Tường— Paint The Wall 

Xưa có một người đến chơi nhà bạn, thấy 
vách tường nhà bạn sơn bóng loáng, ráo khô, 
sạch sẽ, y hỏi: “Anh dùng thứ sơn chỉ quét 
vách tường mà đẹp thế?” 

Once upon a time, there was a man who 
weIt fo visit another man”s house which had 
Just been painted. It was polished, nice and 
clean. He asked the host: “With what kind of 
paint did you make the wall so beautiful?” 

Người bạn trả lời: “Tôi dùng cám trộn với 
bùn nhuyễn và nước.” 

The host replied: “I mixed rice bran with 
with water and fine clay.” 

Người kia lầm tưởng: “Dùng cám mà còn 
tốt như vậy, nếu dùng nguyên lúa trộn với 
bùn mà sơn tường, thì chắc là phải tốt hơn thế 
nữa.” 

The guest said to himelf: “The host uses 
rice bran, the wall looks beautiful enough. ITf I 


4392 


use rice grain, 1t would be much better and 
the wall would be more beautiful.” 

Y bèn về nhà, dùng rất nhiều lúa trộn với 
bùn sơn lên vách. Kết quả chẳng những 
hoang phí một số lúa mà còn làm cho vách 
tường trở nên chỗ lỗi chỗ lõm, không bằng, 
lại còn nhiều nơi sứt mẻ. 

He went home and used his formula to 
mix the paint with a lot of rice grain, fine clay 
and water to paint his own house. The walls 
turned out to be concave and convex with a 
lot of cracks on them. 

Con người ngu sỉ ấy đã phí phạm lúa thóc 
của y. Tốt hơn nếu y dùng những lúa thóc Ấy 
vào việc bố thí còn có được chút phước đức. 

The stupid man thus wasted all his rice 
grain. It had better have done alms-giving to 
obftain nay meri(. 

Chuyện nầy tỷ dụ một số người hiểu lầm 
Phật pháp, hoặc tự cho mình là thông minh, 
tu bướng theo ức kiến của mình, xa rời chánh 
pháp, thường mắc bệnh khổ công tu hành mà 
chỉ tốn hại chứ không ích gì. Thí như phàm 
phu nghe Thánh nhân thuyết pháp: “Tu các 
pháp lành, sau khi chết sẽ được sanh Thiên, 
hoặc được giải thoát.” Thế rồi họ tự lầm lộn 
giết chết thân mình mong được sanh Thiên 
hưởng phước báu. Kết quả chỉ luống hủy 
thân, còn đối với tu hành thì không đi đến 
đâu cả. Họ với người sơn tường kia đều là 
hạng ngu sI. 

This story gIves us an example of some 
people who misunderstand Buddhist dharma, 
stubbornly cultivate theIr own way. They only 
waste time and energy for no results. They 
have heard the Saints preaching that: “People 
who do good deeds may go to heaven after 
death, and consequently get deliverance.” 
They then commit suicide to get there. They 
only lose their lives In vain without getting 
anywhere. They are Just like the stupid man 
1n this SfOry. 


40) Người Sói Đầu Tìm Thuốc —To 
Eind Medicine To Cure Baldness 

Xưa có một người đầu sói, không một 
cọng tóc, về mùa đông lạnh vô cùng, mùa hạ 
nóng không thể tả, lại bị muỗi mòng bu cắn 
rất đau đớn khổ sở cả ngày lẫn đêm. Chàng 
nghe đồn có vị lương y có thể trị dứt bệnh sói 
đầu và bất cứ bệnh øì, khó trị cách mấy ông 
cũng đều trị lành. 

Once upon a time, there was a man who 
was completely bald. He felt very cold In the 
winter and very hot In the summer. He was 
sung by gadflies and mosquitoes. He 
sufered from his baldness day and night. He 
heard there was a great doctor who was 
capable of curing any kinds of diseases. 

Người bèn đến thưa hỏi: “Tôi có bệnh sói 
đầu rất đau đớn, nghe đồn ngài có thể trị lành 
bệnh tôi, cúi xin ngài thương xót chữa cho tôi 
khỏi bệnh.” 

He went to see the doctor and said: 
“Great master! I have heard that you are an 
excellent doctor who can cure any kinds of 
diseases. I have a complete baldness. Out of 
pIty, would you please cure my baldness?” 

Lập tức vị lương y lột nón của mình ra 
đưa cái đầu sói cho anh ta xem và nói: “Thấy 
chăng ta tự mắc bệnh ấy và đau khổ vô cùng. 
Giả ta có thể trị được bệnh sói, thì ta đã tự 
chữa cho ta khỏi bệnh rồi.” 

Immediately, the doctor took off his hat to 
reveal to the man that he had a complete 
baldness too. The doctor said: “See! I have 
the same trouble as you. I am so painful. If I 
could cure it, [ would have done so with 
myself a long time ago.” 

Chuyện nầy tỷ dụ về người đời mắc 
chứng bệnh, già, bệnh chết rất khổ não; 
muốn cầu đạo trường sanh bất tử mà không 
chịu đến với Phật, Họ nghe nói có những bậc 
Thánh nhân như Thanh Văn và Phạm Thiên 
siêu trần là những vị lương y có thể chữa 
lành mọi khổ bệnh trần thế, nên tìm tới để 
cầu học đạo thoát ly, họ hỏi những vị ấy 


4393 


rằng: “Quí ngài làm ơn giải thoát dùm chúng 
tôi thoát khỏi sự khổ đau của vô thường và 
luân hồi để được hạnh phúc và bất tử!” 
Thậm chí lại tự mình mù quáng, tìm đến bọn 
ngoại đạo thỉnh cầu, đâu biết bọn ngoại đạo 
tự mình vẫn phải chịu khổ, vẫn bị lăn trôi 
trong vòng sanh tử luân hồi, và đang tự tìm 
cho chính họ sự cứu chữa, mà không có pháp 
giải thoát, làm sao cứu được người? 

This síory gives us an example of 
ordinary people who wish to seek immortality 
because they are tired of sufferings of birth, 
old age, sickness and death. They hear 
Sramanas and Brahmans are best docfors In 
the world who know how to cure all kinds of 
diseases. They go to a Brahman and say: 
“Would you please help release us from the 
paIn of Impermanence and transmigration and 
help us live in happiness and 1mortality!” 
They even go to the heretics to ask for help 
of achieving of happiness and imortality. 
They don”t know that the heretics themselves 
are also suffer from those agonies and 
transmieration. They are still finding ways to 
help themselves, how can they help anyone 
else? 


41) Hai Con Quỷ Tranh Vật—Devils 
Sfruggle For Thỉngs 

Xưa có hai con quỷ lượm được hai cái 
rương, một cây gậy, một đôi guốc, con nào 
cũng đều cho là của riêng mình, nên tranh 
chấp nhau mãi không thôi. 

Once upon a time, there were two devils 
who together picked up a suitcase, a stlck 
and a pair of wooden shoes. They always 
fought for their monopoly on these things, 
thus they were quarrelng all day long 
without reaching a settlement. 

Bấy giờ có người thấy bèn hỏi chúng: 
“Ba món đồ nầy hữu dụng như thế nào, mà 
chúng ngươi giành nhau như vậy?” 

At that time, a bystander came over and 
asked: “What are the uses of those three 


things that you have been fiphting for so 
angrily?” 

Hai con quỷ trả lời: “Cái rương có thể 
hiện ra các thức ăn, áo mặc, mùng mễn và 
tất cả tài sản. Cây gậy anh chỉ cầm nơi tay thì 
tất cả thù địch đều quy phục nơi anh, không 
dám chống cự. Đôi guốc cây nầy anh mang 
nó có thể đằng vân đến phương xa trong 
nháy mắt.” 

The two devils replied: “With the suitcase 
we can get all sorts of things we wish such as 
clothes, food, bed articles and other living 
necessifies. With the stick one can conquer 
his hatefUul enemies without encountering 
resIstance. One who puts on these shoes wIll 
be able to fly to remote places in a twinkling 
of an eye without any troubles.” 

Người ấy nghe xong bảo hai con quỷ: 
“Chúng bây đi nơi khác độ vài phút rồi trở 
về, ta sẽ phân xử công bình.” 

Upon hearing these words, the man said: 
“Would you please stand further away! Let 
me equally apportion them to both of you.” 

Hai con quỷ tin lời người kia chay đi nơi 
khác. Người kia vội vã ôm rương, cầm gậy, 
mang guốc bay lên hư không, rồi từ trên hư 
không nói với chúng nó: “Hiện tại chúng bay 
đã được sự công bình, vì không còn chi để 
tranh giành nhau nữa.” 

The two devils trusted the man and 
moved away. Immediately the man came to 
put on the shoes, snatched the suit case and 
the stick, then flew off in the air and told the 
devils: “You now have Justice. Ï got what you 
have been fiphting for. Now you need not 
argue any more!” 

Hai con quỷ nghe vậy, khổ não vô cùng, 
nhưng phải bó tay đành chịu mất của, không 
biết làm cách nào nữa được. 

The two devils startled at the loss of their 
share, but they are helpless. 

Chuyện nầy tỷ dụ sự bố thí như cái rương 
báu, tất cả tư tài hưởng dụng ở cõi nhân thiên 
đều từ trong nhơn lành bố thí mà có. Thiền 


4394 


định ví như cây gậy báu, người tu định có thể 
hàng phục được oán tặc, phiền não, tham sân 
si. Trì giới tỷ như đôi guốc báu, giới luật 
thanh tịnh được sanh Thiên, hoặc chứng Niết 
bàn tịch tịnh. Hai con quỷ cũng như các ma 
ngoại đạo, bọn ngoại đạo ở trong pháp hữu 
lậu, tìm cầu quả báo an vui, chung kết đều 
không thể toại nguyện. Chỉ có nhứt tâm nhứt 
ý tu các hạnh lành như: bố thí, trì giới, thiển 
định...Vì chỉ có những hạnh ấy mới có thể 
thoát ly khổ não, chứng đạo Niết bàn an vui. 
In this story, almsgiving applies to the 
suitcase that turns out all the essential things 
to the needs for sentient beings; meditation 
symbolizes the stick which can disperse or 
predominate devils, enemies and afflictions; 
commandmenfs observing Is like the shoes 
that ensure rebirth In the world of devas and 
men. The two devils and heretics, coveting 
the suitcase, It signiies that they labor 
themselves to the seeking for the reward of 
enliphtenment in the Iimperfect way which 
result in nothing to be obtained. If one can 
perform acts topecther with 
alsmgiving, keeping commandments, and 
practicing medifation, one will be rid of all 
sufferings and in turn obtain Nirvana. 


of merit 


42) Dùng Lụa Là Che Da Lạc Đà—To 
Use Valuable Cloths To Protect The 


Skin Of The Camel 

Xưa có người thương gia cùng hai đệ tử 
đắt con lạc đà ra xứ ngoài tìm kế sanh sống, 
đem theo một ít hàng lụa quý giá vô song và 
mùng mền tốt đẹp tột bực; tất cả hàng hóa 
đều chở trên lưng con lạc đà. Đi được nửa 
đường thì con lạc đà chết, người thương gia 
bèn lột da lạc đà để lại rồi sửa soạn đi trước, 
bảo hai đệ tử ở lại xem chừng. 

Once upon a time, there was a trader who 
was traveling on the camel back with his two 
servants on business. They brought with them 
some valuable things such as Jewels, clothes, 
carpet of first quality and sundries. The camel 


suddenly died on the way. The trader skinned 
the camel, then he went away and asked his 
Servanfs to stay to watch his stuff. 

Khi chia tay y căn dặn hai người đệ tử: 
“Chúng con hãy chăm sóc chút vật này cho 
kỹ lưỡng, hãy căn da con lạc đà ra đừng để 
cho nó ẩm ướt.” 

Before leaving he said to his servanfs: 
“Watch the camel skin, don't let it get wet!” 

Sau khi người thương gia đi rồi thì trời 
mưa rất lớn, hai người đệ tử sợ da lạc đà bị 
ướt, bèn đem hàng lụa quý giá và mùng mền 
tốt đẹp đậy lên. Hiển nhiên là những hàng 
lụa quý giá đem so với da lạc đà thì mắc hơn 
gấp trăm ngàn lần, nhưng vì ngu sỉ mà họ đã 
dùng thẩm quý che mưa cho da lạc đà, kết 
quả là toàn bộ thảm quý đều bị mưa làm hư 
mụt. 

After the trader had left, it started to rain 
so heavy that the fwo servant were so afraid 
that the skin of the camel could get wet. The 
two dull men covered the skin of the camel 
with all fine carpet which became entirely 
ruinn after the rain. Obviously the skin and 
carpet differed much In price, but they put the 
carpet to cover the skin out of ignorance and 
consequenmtly all the fine carpet became 
enfirely ruin. 

Trong chuyện nầy, thẩm quý, da lạc đà 
và tài vật ám chỉ không sát sanh. Làm cho 
thảm quý bị hư hại khi trời mưa có nghĩa là 
bất cẩn phá mất phước lành. 

In this story, abstaining from killing refers 
to the fine carpet, the skin of the camel and 
wealth. To let the carpet get damp when 1f 1s 
raining means to recklessly undermine good 
m€TIfS. 

Chuyện nầy cũng tỷ dụ người tu học Phật 
pháp không chịu nghiêm trì giới luật, đặc biệt 
là không sát sanh rồi sau mới tu định, khai 
huệ mà chỉ một bể lo tu bồi công đức thí tài 
như xây tháp, tạo chùa, cúng thí cho chư 
Tăng...Hành động như thế chỉ là bổ gốc theo 


4395 


ngọn, không thể thoát ly sanh tử để chứng 
quả Niết bàn được. 

This sfory also gIves us an example of 
people who want to practse Buddhist 
teachng, but don't keep 
commandments, especially abstaining from 
kiling (because abstainng from killing 1s 
supreme motive to attain Buddhahood), then 
later and develop 
wisdom. nfortunately, they merely adhere 
to build pagodas or temples and give alms to 
support monks. This 1s øIving up essenfial and 
prusuing non-essential. Thus they cannot go 
out of the cycle of births and deaths to reach 
the other shore (Nirvana). 

Vì lẽ đó, Phật tử phải lo tỉnh nghiêm hộ 
trì giới luật, đặc biệt là không sát sanh thật 
cực kỳ quan trọng với Phật tử. Phật tử trước 
phải giữ giới rồi sau mới tu tài thí và các 
hạnh lành. Nếu không như vậy thì họ cũng 
đồng như hai đệ tử của gã thương gia trong 
truyện không khác. 

Therefore, zealously keep all the 
commandments, especially abstaining from 
kiling 1s extremely Important for Buddhists. 
Buddhists 
commandments, then give alsms and other 
good deeds. If not, they are just the same as 
the two servants 1n this stOry. 


Wwantf {O 


cultivate meditation 


musf first observe all 


43) Mài Đá Lớn —To Grind A Big 
Sfone 

Xưa có một người mỗi ngày chuyên tâm 
mài một viên đá lớn. Sau một thời gian dài, 
hòn đá lớn trở thành viên đá nhỏ, kết quả chỉ 
có thể làm đồ chơi, không dùng được vào 
việc gì cả. Người kia làm một việc phí thì giờ 
và lao lực, mà kết quả thì không có chỉ. 

Once upon a time, there was a man who 
øround a big stone with preat effort everyday. 
After a long period of time with lots of 
efforts, the big stone became a small pebble 
(a small toy bull). The effort being made was 
Sfrenuous, yet the øain expected was trivial. 


Trong chuyện nây, viên đá cuội hay món 
đồ chơi ám chỉ danh lợi phù du và sự khiến 
xui cho những lời chỉ trích. Chuyện nầy cũng 
tỷ dụ về nhiều người tinh cần lao khổ tu học, 
phải nên thực hành những điều hiểu biết để 
thành đạt đạo quả cao siêu; không nên vì 
chút ít danh lợi,tự mãn và kiêu ngạo mà gây 
tội tạo nghiệp. 

In this story, to make a small toy bull 
apples to the 1lusve fame and the 
inducement of crificism. This story also ø1ves 
us an example of people who endeavor 
themselves fo serious studying to gøet wide 
and extensive knowledge. They should put 
therr learning Into practice so as to achieve 
some transcendental fulfilliment. The goal 
must not be the 1llusive fame, complacence 
and arrogance which breed only sins and 
calamities. 

44) Ăn Nửa Cái Bánh—Eating Half A 
Cake 

Xưa có một người đương khi đói bụng, 
đến tiệm mua bánh ăn, ăn đến sáu cái mà 
vẫn chưa no; mua thêm cái thứ bảy, vừa ăn 
được nửa cái đã no. Lúc bấy giờ y rất hối hận 
vừa vả miệng vừa nói rằng: “Sao ta ngu ngốc 
không biết cần kiệm thế! Như sớm biết chỉ 
ăn nửa cái nữa là no, thì chỉ cần mua nửa cái 
bánh thôi; mua làm chi sáu cái trước cho hao 
phí?” 

Once upon a time, there was a man who 
felt hungry and longed to eat seven cakes. He 
was already full when he finished six and a 
half cakes. He was so sorry that he ordered 
that he slapped on his face and said: “I am so 
stupid and don”t know how to economize! Tf I 
know half a cake has filled me up. If I had 
known that I should have ordered only half a 
cake, the other six are really wasted.” 

Chuyện nây cho chúng thấy trên đời nây 
chả có gì vui sướng, tất cả chỉ là ảo ảnh, 
giống như người ngu bị ảo ảnh với nửa cái 
bánh. Vì ngu sĩ mà người ta coi tài sản và 


4396 


danh dự, cùng với người ăn bánh kia đều là 
hạng quan niệm sai lầm. 

Thịs sfory tells us that there 1s actually no 
pleasure In life. There are only 1llusions, Just 
like the stupid man getting full illusion with 
half a cake. 


45) Giữ Cửa—To Guard The Door 

Xưa có người có việc cần đi đến phương 
xa, khi sắp đi, kêu người nô bộc dặn dò: “Con 
ở nhà phải coi chừng cửa nẻo cho cẩn thận 
và xem lại dây đang buộc con lừa có chắc 
chắn không, đừng để nó sút dây chạy mất.” 

Once upon a time, there was a man who 
was about to take a long trip. He gave orders 
to his servant and said: “You stay home to 
keep a close watch over the door as well the 
donkey, don't let it get loose with the rope.” 

Sau khi người chủ đi rồi, ngày nọ xóm 
gần có đờn ca xướng hát rất vui tai. Người nô 
bộc biết có đám hát vui như thế, trong lòng 
rộn rực không yên, muốn đi xem hát. Bấy giờ 
y bèn gỡ cửa buộc trên lưng lừa, đắt lừa đi 
xem hát. 

After his departure, one day the neipghbor 
was playing music which drew attention of 
the slave. He disassembled the door and tied 
1t on the back of the donkey, then went to the 
neighbor to listen to the music. 

Sau khi người nô bộc đi rồi, kẻ trộm vào 
trong nhà vơ vét hết đồ đạt, tiền của không 
còn một món. 

After the servant left, the house was 
ransacked by a thief. 

Khi người chủ trở về thấy đồ đạc tiền 
của trong nhà, đều bay đi đàng nào sạch hết, 
lấy làm lạ liền tra gạn người nô bộc rằng: 
“Tại sao có việc lạ đời như thế?” 

When the master returned, he asked the 
servant what had happened to the house. 

Người nô bộc trả lời: “Ông chủ bảo tôi 
giữ cửa; xem chừng dây buộc lừa và con lừa, 
giờ đây ba món ấy đều còn đủ, không sót 


một vật nào. Ngoài ra tất cả tôi đều không 
biết.” 

The servant replied: “You told me to take 
care of the door, the donkey and the rope. All 
of them are still here. I know nothing about 
the rest.” 

Người chủ nghe thế tức giận vô cùng, nổi 
cơn thịnh nộ trách mắng người nô bộc rằng: 
“Ngươi là đổ ngu ngốc, bảo ngươi giữ cửa, 
chính là vì những tài vật trong nhà, bây giờ 
tài vật đã mất hết, còn lại những cánh cửa 
dùng vào việc gì?” 

Upon hearing those words, the masfer gotf 
angry and scolded the servant: “The whole 
1dea of watching the door 1s for you to watch 
the house. Now that the house has been 
robbed, what”s the use in having the door?” 

Chuyện nầy tỷ dụ Đức Phật dạy bảo 
chúng ta phải luôn luôn thâu nhiếp tâm niệm, 
giữ gìn sáu căn môn (cửa), đừng để giặc sáu 
trần và ngũ dục xâm nhập. Có một ít vị tỳ 
kheo không chịu nghe lời Phật dạy, trở lại 
tham cầu danh lợi, đến nổi trong lúc tịnh toạ, 
dù bên ngoài tỏ ra thanh thanh tịnh tịnh, mà 
bên trong vẫn niệm niệm phan duyên danh 
lợi, mơ tưởng ăn ngon, mặc đẹp, của nhiều, 
giữ chắc con lừa vô minh và sợi dây tham ái, 
mở rộng cửa lớn sáu căn; kết quả bị bọn trộm 
cướp sáu trần phiền não xâm nhập; tất cả tài 
bảo công đức, đạo phẩm đều mất, hằng trôi 
lăn trong biển sanh tử nghèo cùng. 

This story gives us an example of the 
Buddha preaches to control the six sense 
organs (the door) without atfaching to the six 
obJective fields. In addition, he advises to 
keep watch on human folly (donkey) as well 
as all desires (rope). However, there are 
some monks who don't want to follow the 
teachings of Buddhism seeking enviously 
material offerings from others. Even when 
pracicng mediaton, they give an 
appearance of beings pure and clean. But 
sull unsetled by therr 
attachment to the five desires and deluded by 


ther minds are 


4397 


sipht, sound, smell, taste, touch, and so on. 
When ignorance takes over the mind and 
attachment to desires comes Into being, all 
lost wIll be the ripht thought, the enlightened 
mind and the monastic grades. 

Những kẻ ngu si trên thế gian nầy bám 
víu vào sanh tử bởi dục vọng cũng như tên 
đầy tớ bám víu vào cánh cửa để rồi bị cướp 
lấy hết đồ vật trong nhà. 

The stupid men in the world cling to birth 
and death by therr lust for life like the servant 
cling to the door and consequently, the whole 
house 1s robbed. 


46) Ăn Trộm Trâu— To Steal A Buffalo 

Xưa có một bọn người cùng làng, ăn trộm 
một con trâu đem giết ăn thịt. Người mất trâu 
đi tìm tới làng ấy, thấy bọn họ mới hỏi rằng: 
Trâu ta có trong làng ngươi không?” 

Once upon a time, there was a øroup of 
people who dwelled In the same village. 
They jointly participated in stealing a buffalo 
for food. The man who lost the buffalo 
followed therr trail to the village. He asked: 
“1s my buffalo in your villaøe?” 

Bọn ăn trộm trâu trả lời: “Chúng ta không 
có làng.” 

The people replied: “We live in no 
village.” 

Chủ trâu bèn nói: “Irong làng ngươi có 
một cái ao, các ngươi ở bên bờ ao giết trâu ta 
ăn thịt phải không?” 

The man asked again: ““There Is a pond in 
your villase. Have you eaten the buffalo 
together on the side of the pond?” 

Bọn ăn trộm trâu trả lời: “Chúng ta không 
có ao.” 

The villagers replied: “We know of no 
pond.” 

Chủ trâu lại nói nói: “Bên ao có một bụi 
cây phải không?” 

The man asked: “Is there any tree near 
the pond?” 


Bọn ăn trộm trâu trả lời: “Cũng không có 
bụi cây.” 

The villagers replied: “We know of no 
tree.” 

Chủ trâu lại nói: “Các ngươi ăn trộm trâu 
ở phía đông phải không?” 

The man asked again: “When you sfole 
my buffalo were you on the east side of your 
village?” 

Bọn ăn trộm trâu trả lời: “Không có phía 
đông.” 

The villagers replied: “We know of no 
east direction.” 

Chủ trâu hỏi thêm: “Các ngươi ăn trộm 
trâu hồi chính ngọ phải không?” 

The man asked again: “When you sfole 
my buffalo, wasn”t it noon?” 

Bọn ăn trộm trâu trả lời: “Không có chính 
ngọ.” 

The villagers replied: “We know of no 
noon time.” 

Cứ theo lời các ngươi nói: “không có 
làng, không có ao, không có bụi! cây, thôi cho 
được đi. Không lẽ trong vũ trụ không có 
phương đông, không có chính ngọ? Do đây ta 
biết chắc lời các ngươi đều là lời gian dối 
không thể tin. Trâu của ta nhất định là các 
ngươi bắt trộm ăn thịt rồi, không còn chối cãi 
gì nữa?” 

The man concluded: “According to what 
you said, althouph It 1s possibly true of your 
first three answers, how can you say there 1s 
no đdirection, and no time ¡in the world. I know 
you are lying. So I dont believe you all. 
Surely enough, you have stolen my buffalo. 
Haven't you?” 

Bọn dân làng ấy không còn đường chối 
cãi đành phải cúi đầu nhận tội ăn trộm trâu. 

The villager could not say anything but 
admit It. 

Chuyện nầy tỷ dụ người tu hành theo 
pháp của Phật mà đi phá giới phạm trai, 
thường thường che dấu tội ác, không chịu 
phát lỗ sám hối, không chịu cãi dữ làm lành, 


4398 


trở lại luôn luôn mượn đủ lý lẽ, bào chữa cho 
thuyết của mình, nhưng kết quả không thể 
nào che dấu nổi tội ác đã tạo, nên phải chịu 
đủ khổ não đau buồn. Chỉ có những ai mạnh 
mẽ thừa nhận tội lỗi mà mình đã trót tạo, 
khẩn thiết phát lồ sám hối tội khiên, mới có 
thể bước lên đường giải thoát của chư Phật. 

This story gIves us an example of those 
who break commandments. People who hide 
their sins are relucfant to disclose them and 
repent for ther wrong-doings (On the 
confrary, they try to find all kinds of excuses 
to justfy themselves. But the consequence 
cannot be hidden that they go to hell to suffer 
after ther death. Only those who firmly 
confess theIr faults, repent and correct them, 
they can be emancipated and follow the path 
of Buddhas. 


47) Giả Tiếng Oan Ương—To Pretend 


To Crow Like A Duck 

Xưa có một quốc gia đến ngày lễ Khánh 
tiết các hàng phụ nữ dùng thứ hoa quý đẹp 
tên là Ưu Bát La giắt lên đầu, làm món đồ 
trang điểm tuyệt diệu. 

Once upon a time, there was a foreign 
county which during 1s Religious Day 
festivals was celebrating all women wore 
blue lotus flowers as ornament In their ha1r. 

Bấy giờ có một người đàn ông nghèo 
thương vợ vô cùng; ngày lễ Khánh tiết gần 
đến, các phụ nữ đều đã dự bị thứ hoa đẹp ấy 
để điểm trang còn vợ y không có. 

At that time, there was a poor man who 
was concerned on how to obtain such flowers 
for his wIfe”s ornament during the festivals. 

Chị vợ biết chắc chắn mười phần mất thể 
diện, than với chồng rằng: “Anh làm thế nào 
có hoa Uu-bát-la cho em trang điểm, em mới 
mãi mãi làm vợ anh, nếu không em xin ly dị” 

The woman said to her husband: “If you 
can get blue lotus flowers for me, I shall 
remain as your wIfe. Otherwise, I will walk 
out on you.” 


Anh chồng nghe thế hoảng hốt lo sợ vô 
cùng, nhưng anh có tài giả tiếng chim oan 
ương giống hệt. Bấy giờ mới nghĩ rằng: 
Trong ao vua có rất nhiều hoa Ưu-bát-la, ta 
tìm cách ăn trộm một ít cành, giả sử rủi ro 
người giữ ao biết được, ta giả kêu tiếng chim 
oan ương.” 

Upon hearing those words, the husband 
was  extremely 
However, he was capable of crowing like a 
duck. He know In the pond of the royal 
palace, there are a lot of blue lotus flowers. 
He tried to find way to steal flowers from the 
royal palace. In case he Is caupht, he can 
pretend to crow like a duck to escape.” 

Nghĩ thế rồi anh ta đi đến ao vua trộm 
hoa. Đương khi thò tay bẻ, làm mặt nước đao 
động rung rinh, người giữ ao hay được hỏi 
rằng: “Ai trong ao đó?” 

He then entered the royal palace and 
went to the pond to steal some blue lotus 
flower. Once he plucked a flower he caused 
Some noise in the water, the guard asked: 
“Who 1s in the pond?” 

Anh ta kinh hoảng bối rối quên giả kêu 
tiếng oan ương, bèn vụt miệng nói: “Ta là 
chim oan ương.” 

He felt so terrified that he forgot how to 
crow like a duck. With a slip of the tongue, he 
replied: “I am a duck.” 

Người giữ ao nghe biết tiếng người bèn 
đến ao bắt anh ta giải đến vua trị tội. 

The guard came to arrest him and took 
him to the king for punishment. 

Trong khi đi đường anh ta giả kêu tiếng 
chim oan ương 1n hệt không khác. Người giữ 
ao cười nhạt nói rằng: “Hồi nãy không giả 
kêu, bây giờ mới giả kêu chẳng là vô ích?” 

On the way, he tried to crow again and his 
sound at that time was exactly like one of the 
duck. The guard said: “You didnt crow 
properly before, whafs the use of doïng 1t 
now?” 


terrified and worried. 


4399 


Chuyện nầy tỷ dụ phàm muốn làm việc 
gì phải làm ngay cho kịp thời, không để 
chuyện đáng làm hôm nay dần dà đến ngày 
mai ngày mốt; đến khi thời cơ thuận tiện qua 
rồi, hối hả làm cũng không kịp. Có một ít 
người trọn đời làm ác không bao giờ tự biết 
lỗi mình, đến khi sắp chết mới tỉnh ngộ ăn 
năn làm lành lánh dữ, nhưng than ôi có kịp 
đâu nào! Đành phải tùy nghiệp thọ ác báo. 
Họ cũng giống như người đàn ông trong 
truyện nầy vậy! 

This story gives us an example about 
people who want to do good deeds, should do 
1mmediately and timely. Don”t postpone what 
should be done today until tomorrow. Once 
the chance goes by, Ifs too late no matter 
how much they are hurried. There are some 
people who do all evil deeds in their lives 
and never feel repentent. Ónce come near to 
death, they say: “From now on, I shall start to 
do good deeds.” But Its too late! They are 
Just like the man In this story! 


48) Chó Và Cây—Dog And Tree 

Xưa có một con chó ngủ dưới gốc cây, 
thình lình có một trận gió thổi đến, cành cây 
gãy rớt trên lưng. Nó hoảng kinh chạy lại 
một chỗ trống dừng lại nghỉ, mắt vẫn nhắm, 
không thấy nhánh cây do đâu mà gãy đập 
vào lưng nó, cũng không trở lại xem bụi cây 
nọ. 

Once upon a time, there was a dog which 
s(ood unđer a tree. Suddenly there was a gusf 
of wind which caused a twig to fall down Its 
back. It was so terrifiled and ran away from 
the tree. Soon affer 1t went to an open space 
and would not want to return even when the 
nipht fell. 

Đến chiều nó vẫn còn ở đó nghỉ ngơi. 
Nhưng một lúc sau nó mở mắt ra ngó tứ phía, 
thấy xa xa có một trận gió thổi qua các hàng 
cây, làm cho nhánh lá không ngừng chuyển 
động. 


Later, when 1t saw the branches and the 
leaves of the big tree wavering up and down 
1n the wind. 

Nó tự nói một mình: “Cây gọi ta trở về 
chỗ cũ.” 

lt said to 1tself: “The tree must be calling 
me back.” 

Thế rồi nó bon bon chạy về dưới cốc cây 
xưa. 

Then it went back under the bịpg tree 
where 1t had got hit earlier. 

Chuyện nầy tỷ dụ người tu học Phật 
pháp, chí nguyện phải kiên quyết, không đổi 
đời, không nên vì sư trưởng la rầy quở trách, 
liền muốn bỏ đi. Trong thời gian ha thầy cách 
bạn gặp nhiều nghịch cảnh khổ tâm, rồi ăn 
năn hối hận muốn trở về thân cận sư trưởng. 

This síory gives us an example of 
someone who wants to become a monk, he 
has chances to approach a tutor from whom 
he runs away at his first slipht rebuke. 
Afterwards, he gets Into a lot of trouble when 
he meets more friends who have adverse 
influence over him. Only then does he begin 
to think of returning to his first tutor. 

Đi đi lại lại luống phí thời gian, thật là 
hành động sai lầm đáng thương xót. 

lt is indeed stupid of his coming and going 
like that because 1t is only a waste of time. 


49) Bàn Luận Tóc Tiền— Argument On 
The Hair Of A Spirit 

Xưa có hai đứa nhỏ bơi lội tại bờ sông, 
chúng nó vớt được một nhúm lông trên mặt 
nước. Bấy giờ chúng tranh luận với nhau. 
Một đứa nói râu của Tiên, một đứa nói lông 
cọp, mỗi đứa đều cho lý lẽ của mình là đúng 
hơn, mỗi đứa đều có lý do xác đáng, không 
đứa nào chịu nhường. 

Once upon a time, there were two boys 
who swam In In a river where they pulled out 
of the water a bundle of hair. At that time 
they argued. One said that it was the beard of 
some spirit, whereas the other said it was the 


4400 


bears hair They argued without a ripht 
anSWeT. 

Bấy giờ có một vị Tiên từ bờ sông đi lại, 
chúng nó bèn đến thỉnh cầu phán đoán dùm. 
Vị Tiên không trả lời ngay câu hỏi của 
chúng, mà thò tay trong đãy lấy ra một năm 
hột vừng và gạo bỏ vào miệng nhai ngấu một 
hồi, nhổ ra trên bàn tay trắng nõn, đưa cho 
chúng xem và nói: “Này các em, vật gì trong 
tay ta thật giống phân con chim sẻ.” 

At that time there was an imortal being 
nearby. They approached him and asked him 
to help settle the argument. He did not say 
anything, but put some rice and sesame seeds 
into his mouth and chewed for a while, he 
then spat them into his hand and asked the 
two boys: “What I have got here seems to me 
a Sparrows excrement.” 

Hai đứa nhỏ chẳng hiểu gì vì vị Tiên đáp 
không đúng lời chúng hỏi. 

lt is known his answer was beyond the 
question which was put to him. 

Chuyện nầy tỷ dụ có người thuyết pháp 
ưa nói suông, viễn vông mơ hồ không rõ rệt, 
còn chánh lý thì không chịu thuyết trình, đối 
với người đã không lợi ích, mà tự mình chỉ 
luống nhọc tỉnh thần. Tình trạng tổn hại 
người ấy cùng với vị Tiên đáp không trúng 
để, đều là chuyện đáng chê cười cả. 

This story gIves us an example of those 
who preach with empty words. They 
facetiously teachngs of 
Buddhism; they don't give the answer to the 
ripht doctrine, Just like the Imortal being not 
answering the question, they are deserved to 
be laughed at. 


discuss the 


50) Sửa Lưng Gù—To 
Hunchback 

Xưa có một người lưng gù, mời lương y 
điều trị Lương y bèn dùng một ít sữa thoa 
trên lưng, rồi để người kia ở giữa hai tấm ván 
trên thềm nhà, dùng hết sức lực ép chặt lại, 
khiến cho bằng thẳng như người thường. 


Cure A 


Người ấy đau đớn không thể tưởng tượng và 
hai tròng con mắt đều lọt ra ngoài, rốt cuộc 
lưng gù vẫn không trị được. 

Once upon a time, 
hunchbacked man. He went to see a docfor 
for treatment. The doctor treated him first 
with ointment smeared on his back, then 


there wWwas a 


placed him between two wooden planks 
(boards), then the doctor squeezed the 
wooden planks so hard the hunchback”s eyes 
popped out, but the humpback was still there. 

Chuyện nầy tỷ dụ có người muốn tu 
phước làm lành, làm việc bố thí, lại dùng 
những thủ đoạn gian tham phi pháp, tranh 
đoạt một cách khéo léo, tranh thủ tiễn tài 
không chánh đáng, đem ra thọ dụng: xây 
tháp, cất chùa, bố thí, cúng Tăng và lên 
tượng Phật. Kẻ ấy cũng như vị lương y đem 
hai tấm ván ép lưng gù, mong chữa trị cho 
ngay thẳng và làm thế cũng tạo nên nghiệp 
ác trầm luân, tăng gia khổ não, không thể 
viên thành công đức bố thí phần nào. Ngày 
nọ họ sẽ cùng nhau đi về địa ngục. 

This story gives us an example some 
people who want to perform øgood deeds, but 
utilizing dishonest 
Money to give alms, to build temples and 
stupas, or to make offerings to the monks and 
nuns. These people are Just like the doctor 
who made the hunchback”s eyes popped out. 
One day they wil go to hell. 


51) Người Tớ Gái Và Năm Ông Chủ— 
A Maid And Her EFive Masters 

Xưa có năm người chung tiền lại mướn 
một tên tớ gái. Một trong năm người bảo tên 
tớ gái rằng: “Con hãy giặt quần áo cho chủ.” 

Once upon a time, there were five man 
who together bought a maid and said to her: 
“Get my clothes washed.” 

Bốn người kia cũng bảo người tớ gái giặt 
quần áo cho mình. Năm người đều bảo giặt 
một lượt, khiến tên tớ gái vô cùng khó khăn, 
không có phương pháp gì để đối phó. Cô ta 


4401 


thầm nghĩ rằng: “Ta nên giặt cho một người 
trước đã, rồi sau mới giặt cho người thứ hai.” 

The other four men also told the maid to 
do the same thing at the same time. The maid 
faced a tremendously difficult problem. She 
said to herself: “I had better wash for one”s 
after the others'.” 

Bấy giờ cô đem quần áo của một người 
giặt trước, người thứ hai thấy thế nổi giận 
đùng đùng: “Chúng ta đồng xuất tiền ra 
mướn mày, tại sao mày chỉ giặt riêng cho 
một mình người đó ?” 

At that time the maid wahsed for the one 
who gave her clothes first, but the second 
man angrily said: “I have bought you together 
with others, how can you wash for him first?” 

Y liền đánh tên tớ gái mười roi. Tên tớ 
gái chỉ giặt trước cho một người chủ, mà bốn 
người chủ kia đều nổi cơn thịnh nộ đối với cô 
ta, và đều đánh cô ta mười roi đích đáng. 

He them whipped the maid ten strokes. 
Other men also whipped her ten strokes. 

Thương thay cô tớ gái vô cớ chịu đòn. 

What a pity maid who suffered unjust 
punishment! 

Chuyện này tỷ dụ về việc y theo kinh 
Phật nói: Thân đây do nhân duyên phiển não 
hợp thành. Vì vậy thân nầy không khỏi hằng 
chịu sanh, già, bệnh, chết ép bức, không thể 
tự thoát ly; cũng như tên tớ gái bị năm người 
chủ đánh không khác. 

This story shows us Buddhist teaching 
about the five components of human bodies 
which are always the sources of annoyances. 
They whip the sentient beings with birth, old 
age, sickness and death just the same as the 
five masters whipped the maid unJustly. 


52) Trò Vui Giả Dối—A Transient 
Rejoicing 

Xưa có một nhà âm nhạc trứ danh, được 
vua thỉnh vào cung diễn tấu và hứa trả một 
ngàn tiền vàng. 


Once upon a time, there was a musician 
who was Invifed to come to the royal palace 
to play in the presence of the king who had 
promised to pay him one thousand coins. 

Chừng diễn tấu xong suôi, vua không chịu 
trả tiền. Nhà âm nhạc theo đồi mãi, mà vua 
quyết tâm không đưa, lại nói: “Ngươi tấu 
nhạc cho ta nghe, chẳng qua khiến cho ta 
thưởng thức một trò vui luống dối. Ta hứa trả 
tiền cũng chỉ là muốn cho ngươi luống vui 
mừng mà thôi.” 

After the performance, he asked the king 
for the money, the king refused to give him 
money and said: “The music you performed 
doesnt make me merry for a long time. 
Therefore, my promise to pay you with the 
money 1s only my intention to please you Just 
for a while.” 

Chuyện này tỷ dụ về những điều thế gian 
và cõi Trời cho là vui, kỳ thật đều là giả dối. 
Ở trong cuộc đời vô thường huyễn hóa, sanh 
diệt biến thiên, không có một phút giây dừng 
nghỉ, như trăng dưới nước, như bóng trong 
gương, làm sao tìm được sự an vui chơn 
thường vĩnh viễn. 

This story teaches us that there Is litle 
pleasure In human lives and ¡in Heaven. 
Owing to the Impermanence and destruction, 
pleasures do not last long. They are just like 
the reflection of the moon In the water, the 
Image ¡1n the mirror, or the music giving In 
this story, only a transienf reJoIcing. 


53) Lão Sư Bị Hành Hạ— The Master”s 
Aching Legs 

Xưa có một lão sư có hai người đệ tử theo 
hầu, vì chân ông có bịnh không duỗi ra được, 
thường thường chống nạng đi, ông nhờ hai 
người đệ tử đấm bóp, mỗi người một chân. 

Once upon a time, there was a master 
who had two disciples who followed to help 
him. He had aching legs so each disciple had 
fo massage continuously each of his two legs. 


4402 


Không may là hai người đệ tử ấy thường 
ngày không hòa thuận với nhau. Người nào 
cũng nói: “Không phải ta chán ghét ngươi, 
mà chính ngươi chán ghét ta.” 

Unfortunately, the two disciples always 
disliked each other. One said: “Ils not 
because I dislike you, but because you dislike 
me.” The other said the same thing. 

Hai người coi nhau như oan gia nghiệp 
báo. 

They considered as deadly enemies. 

Hôm nọ, một người có việc đi nơi khác, 
người ở lại nhà bèn dùng đá đập gãy cái 
chân lão sư mà người đệ tử đi vắng thường 
ngày xoa bóp. Khi người kia trở về, thấy vậy 
phẩn nộ vô cùng, định tâm báo thù, lập tức 
dùng đá đập gãy cái chân còn lại của lão sư 
mà người học trò ở nhà thường đấm bóp. 

When one left( town for some other 
affairs, the other broke the leg that the first 
one had massaged with a stone. The former 
got back was so angry at the latter”s doIngs, 
he broke the other leg that the latter had 
massaged. 

Chuyện nầy tỷ dụ về người tu học Phật 
pháp thường có tình trạng nây: Phái Đại 
Thừa bài xích phái Tiểu Thừa, hoặc giả Tiểu 
Thừa chê bai Đại Thừa, hoặc tôn phái nọ vô 
cớ phản đối tôn phái kia. Phật tử tranh chấp 
như thế, chính là tự tay mình đem kinh giáo 
của Phật hủy diệt. 

This story gives us an example of the 
Buddhist disciples in both Mahayana and 
Hinayana who 
Therefore, these two schools” scripfures of 
the Great Saint, run risk to be both vanishing. 


crilcize one another. 


54) Đầu Rắn Và Đuôi Rắn Tranh 
Cãi— The Snake”s Argument 

Một hôm đầu rắn và đuôi rắn thường hay 
tranh chấp lẫn nhau. 

Once upon a time, there was a snake 
whose tail and head always argued. 


Một hôm đuôi rắn nói: “Hôm nay để ta đi 
trước.” 

One day the tail argued: “[ should lead 
the way.” 

Đầu rắn trả lời: “Thường thường ta đi 
trước, tại sao nay ngươi đòi đi ngược như 
vậy?” 

The head replied: “I am used to leading, 
why do you want to change positions?” 

Đâu rắn và đuôi rắn đều nhận thuyết của 
mình có lý hơn, tranh chấp với nhau mãi. Rốt 
cuộc đầu rắn chuyển mình đi trước, đuôi rắn 
không chịu đi, bèn chống lại bằng cách quấn 
chặt vào thân cây không thả, đầu rắn đi 
không được, đành phải nhường cho đuôi rắn 
đi trước. Vì đuôi rắn không có mắt nên chạy 
lủi vào hầm lửa bên đường, làm cho toàn 
thân rắn đều bị cháy thiêu trong lửa. 

Both the tail and the head mainfained 1fs 
reason to be ripht. The head began to move, 
the tail was unwilling to move and resisted by 
knotting 1fself around a tree. The head gave 
in and let the tail to lead. When the tail led, 
the snake fell into a burning pit and was burnt 
to death. 

Chuyện này tỷ dụ về thầy trò phải kính 
mến lẫn nhau. Có một số người đệ tử chê 
thầy già cả lẫn lộn, muốn giành quyền lãnh 
đạo của thầy, không tôn kính bực sư trưởng. 
Nhưng vì đệ tử tuổi còn thơ, không có kinh 
nghiệm, không tôn trọng kỹ luật, quy điều, ra 
làm việc thường hay lầm lạc, thường bị thất 
bại nặng nề. Cuối cùng họ phải chịu đọa vào 
địa ngục. 

This síory gives us an example of 
disciples who have a fancy that the young 
should lead the way, as they think teachers 
are too old to lead. Due to their youthful 
1mmaturity, they often break commandments 
without being aware of it. Eventually they 
end up dragging down to hell. 


55) Cạo Râu Vua—To Be A King”s 
Barber 


4403 


Xưa có một ông vua có người hầu cận 
thân tín, người hầu cận ấy bình nhật rất trung 
thành, rất được vua thương yêu và tín nhiệm. 
Có lần vua đem quân giao chiến với nước 
ngoài, bị sa vào vòng vây của quân địch rất 
nguy hiểm. Người hầu cận không đoái hoài 
thân mạng, can đảm nhảy vào vòng giải vây 
và bảo vệ cho vua được an toàn, do đó vua 
rất cảm phục. 

Once upon a time, there was a king”s 
attendant whom the king loved and trusted. 
There was a time when the king was at War 
with a foreign country and was surrounded by 
the enemies. The attendant risked his life to 
save the king at the battlefield. The king was 
so prateful and held in high respect for the 
attendant. 

Bấy giờ vua mới hỏi rằng: “Hiển khanh 
muốn cái chỉ trẫm đều ban cho cả.” 

At that time the king told the attendant: 
“Whatever you want shall be granted.” 

Người hầu cận ấy trả lời: “Hạ thần không 
yêu cầu chỉ hết, chỉ xin cạo râu vua.” 

The attendant replied: “I don't have any 
request. Ï only wish that your Majesty allows 
me to shave you whenever you need a 
shave.” 

Vua cười trả lời: “Hiền khanh muốn vậy, 
trầm rất bằng lòng để hiền khanh mãn 
nguyện.” 

The king said: “If that 1s what you wish to 
do, I will grant 1t to you.” 

Sau đó, mọi người nghe được việc ấy, 
bèn chê cười anh ta là đồ ngu si. Phải chi yêu 
cầu vua cho nửa giang sơn gấm vóc để cai trị, 
hoặc giả một chức vị thủ tướng hay bộ 
trưởng, chắc chắn vua sẽ ưng thuận. Tại sao 
không yêu cầu những điều cần thiết ấy, mà 
chỉ xin được cạo râu vua, quả thật là đại ngu 
ngốc. 

Later, everybody laughed at such a stupid 
man. lt would be so much better for him to 
ask for half a country or to become prime 
minister, or minister of State, efc, the king 


will surely grant. Only a stupid man requests 
suụch a mean profession. 

Chuyện này tỷ dụ về việc được thân 
người rất khó, nghe được Phật pháp lại khó 
hơn. Chúng ta đã diễm phúc có được thân 
người, lại được nghe Phật pháp, đầy đủ hai 
nhân duyên khó được rồi, giống như rùa mù 
ngàn năm mới tìm được bọng cây trên biển 
cả. Đâu nên dùng tâm chí nhỏ hẹp, chỉ vâng 
giữ chút ít giới luật, liền cho là mình đã đầy 
đủ hoàn toàn, không cầu tấn tới, không cầu 
diệu pháp Niết bàn. Ngược lại còn tự mãn 
với những lợi lạc thế gian để rồi cuối cùng sa 
vào ác nghiệp như người hầu cận xin được 
cạo râu vua đều là hạng đáng chê cười. 

Our human bodies are difficult to be 
acquired, Buddha”s teachings are scarce to be 
heard. We have our human bodies, and have 
OpporfunitIles to hear the Buddha”s teachings. 
Fortunately enoupgh, these two difficulties are 
overcome. Ïlt ¡is like a blind turtle”s trouble 1n 
finding a log hole floating at the surface of 
the water. We should not be self-complacent 
with  our 
commandmen(s are observed without any 
ambition of ever attaning Nirvana, the 
perfect enlightenment. On the confrary, they 
find themselves contented with worldly gain 
with no further improvement and eventually 
end up doing evil deeds just like the man In 
this story. 


shalow mind and  few 


56) Cho Cái Không Cố—To Give 
Nothing 

Thuở xưa có hai người đi đường, thấy một 
người đẩy chiếc xe đầy cây vừng sống, bị sa 
vào vũng bùn không thể kéo ra. Bấy giờ 
người kéo xe yêu cầu hai người kia rằng: 
“Các bạn làm ơn kéo hộ tôi chiếc xe nầy lên 
khỏi vũng bùn.” 

Once upon a time, there were fwo men 
traveling together saw a countryman trying In 
vain to pull a chariot loaded with sesame out 
of a muddy hole on the road. The coutryman 


4404 


said to the two travelers: “Please give me a 
hand.” 

Hai người đồng hỏi: “Chúng tôi kéo hộ xe 
cho bạn, bạn sẽ đển ơn cho chúng tôi bằng 
thứ gì?” 

The two travelers replied: “What are our 
rewards?” 

Người đẩy xe trả lời: “Không có vật gì để 
đến ơn các bạn cả.” 

The charioteer said: “Nothing.” 

Bấy giờ thay vì tiếp tục đòi phần thưởng, 
hai người xúm xích lại kéo hộ chiếc xe ra 
khỏi bùn. Sau khi xong, họ theo đòi người 
đẩy xe đền ơn: “Hãy đem cái 'không có” cho 
chúng tôi đi.” 

In spite of Insisting for rewards, the tfwo 
travelers came to help get the chariot out of 
the muddy hole. After the work done they 
demanded the charioteer: “Now give us 
something.” 

Người đẩy xe nói: “Không có gì hết.” 

The charioteer replied: “I will give you 
nothing.” 

Một trong hai người nói: “Hắn không 
muốn cho mình cái gì cả. Buồn tức để làm 
gì?” 

One of them said: “He doesn't want to 
give us anything. Its no use to get upset.” 

Người kia bướng bỉnh yêu cầu: “Hãy đem 
cái 'không có” cho chúng tôi đi. Tôi muốn lấy 
cái 'không' ấy tuy tôi không biết cái 'không 
có” ra làm sao cả, nhưng phải có một cái 
“không có” chứ!” 

The other one said: “He said he would 
give us nothing. [ would like to get that 
“nothing” even though I don”t know_ what IS 
that “nothing,` but there must be a so-called 
“nothing!?” 

Người kia nói thế rồi chìa tay ra mãi, để 
đợi cầm lấy cái 'không có' chứ không chịu co 
tay vào. Người kéo xe bối rối không biết làm 
thế nào để giải quyết. 

After saying, that man stretched out his 
hand watting for the charloteer to give him 


the so-called “nothing.` The charioteer was 
embarrassed and did not know what to do. 

Trong lúc ấy , một trong hai người hiểu 
ngay lẽ thật, vừa cười vừa nói với người bạn 
rằng: “Thôi chúng ta nên đi, bất tất phải 
nhiều lời qua lại. Khi người đẩy xe nói 
“Không có chi hết' chính là đã ban cho chúng 
ta cái không có rồi.” 

Whereas the other understood the truth, 
he smiled and said to his friend: '“We”d better 
go, not to stay and argue in vain. When the 
charioteer says “nothing,`” he already gave us 
the so-called “nothing.”” 

Chuyện nầy tỷ dụ trong cảnh giới “không 
vô” nói không có chi hết, có người trở lại 
chấp cái “có” và cái “không.” Nếu chúng ta 
nhận biết vạn hữu không có thực thể, tức là 
chúng ta đã hiểu được tánh không trong nhà 
Phật. 

This sfory tells us about the world of 
formlessness. When we say “nothing at all,” 
someone wilÏ areue on “existence” and “non- 
exIstence.” If we realize that everything has 
no realify of Ifs own, we then realize the true 
emptiness in Buddhism. 


57) Bị Đạp Rụng Răng — Treading On 
An Elder?s Mouth 

Xưa có một phú ông rất giàu có, xung 
quanh có rất nhiều người hầu hạ cung kính; 
trước mặt họ thường khen ngợi ca tụng ông. 
Phú ông có bệnh thường khạc đàm, mỗi lần 
khạc ra, thì bao nhiêu là người tranh nhau 
đạp lên đàm dãi ấy. 

Once upon a time, 
extremely wealthy elder, whose attendants 
were eager to please him by paying all kinds 
of homage. When he spat, the attendants 
rubbed it with their feet. 

Trong đó có một người thường đến sau, 
không đạp được lên đàm của phú ông đã 
nhổ, trong tâm rất buồn rầu, tự nghĩ: “Giả sử 
đợi đàm nhổ ra trên đất rồi mới đạp lên, thì 


there was an 


4405 


ta không đạp được. Chi bằng khi phú ông sắp 
nhổ đàm ta đạp trước.” 

Among them was this stupid man who 
sad to himself: “When he spits on the 
ground, others rub it with therr feet. Ñow I am 
going to be the first one to render the service 
of rubbing 1t when he spIfs next time.” 

Sau khi quyết tâm như vậy rồi, chờ đến 
lúc phú ông vừa tầng hắng một tiếng, chính 
là sắp khạc đàm, y bèn vội xô mọi người, lấn 
vào đạp trên mặt phú ông một cái đích đáng. 
Y dùng sức quá mạnh lên, khiến cho phú ông 
bị rụng răng, sứt môi, méo miệng. 

After deciding this, so when the elder was 
about to cough and spit out, the man kicked 
up his foot and trod on the elderˆs mouth. He 
broke the old man”s lips and teeth. 

Phú ông quá đau đớn, buồn râu bèn hỏi: 
““[ại sao ngươi nổ đạp sứt môi ta?” 

The elderly man said to the stupid man: 
“What did you do that for?” 

Người kia trả lời: “Tôi mến ông lắm, 
tưởng sẽ đạp lên đàm của ông, nhưng mỗi 
lần tôi muốn đạp, thì người khác lại tranh, xô 
tôi ra; vì thế hôm nay tôi đạp trước trên mặt 
ông khi đàm sắp ra đến miệng.” 

The stupid man replied: “Though I would 
like to serve you, I have always fallen behind 
others. So I thought by kicking up my foot 
when you were about fo spIt out from your 
mouth, I would be the first to please you.” 

Phú ông nghe nói vừa tức giận vừa tức 
CƯỜI. 

Upon hearing those words, the elderly 
man felt angry, but also funny at the same 
time. 

Chuyện nầy tỷ dụ vô luận làm một việc 
øì, cần phải đợi thời cơ. Thời cơ chưa đến dù 
miễn cưỡng làm, cũng chẳng thành công, trở 
lại sanh nhiều khổ não. Vì thế mỗi khi muốn 
làm việc chỉ cần phải suy nghĩ và quan sát 
cho kỹ càng, có hợp thời hay không rồi hãy 
làm, thì dễ thành công hơn. 


This story teaches us a lesson of timing 
and logic. People have to pick the right time 
to do the right thíng. They will get into 
trouble otherwise, even using possible means 
to achieve a purpose. Therefore, they should 
know when It Is right or wrong time. 


58) Chia Của—Division Of Family 
Property 

Xưa trong nước Ma La có một người 
giòng Sát-đế-lợi mắc bệnh hiểm nghèo, biết 
mình sắp chết, bèn gọi hai đứa con lại trối 
trăn: “Sau khi cha chết, các con đem tài sản 
của cha chia với nhau cho đồng đều.” 

Once upon a time, there was a Ksatriya of 
the Makara Kingdom who felt seriously 1l1, 
and was aware of the fatal and final hours of 
his lifetime. He ordered his two sons to come 
to him and told them: “After my death, divide 
between the two of you evenly my propertIes 
and money.” 

Chẳng bao lâu người cha chết. Hai đứa 
con y theo lời di chúc của cha, đem tài sản 
chia làm hai phần bằng nhau. Nhưng chia đi 
chia lại hoài cũng không đều được. Người 
anh nói phần của em nhiễu, người em nói anh 
chia không đều. 

Soon after his death, the two sons 
followed their fathers wIll. But the elder 
brother complained against the younger of an 
unfairness 1n their shares. 

Hai anh em tranh chấp mãi không thôi, 
mới đến nhờ một ông lão, nhờ giải phân; ông 
lão bảo hai anh em nọ: “Ta có một biện 
pháp, khiến anh em được vừa lòng: đem mỗi 
món đồ cắt ra làm đôi, mỗi người một nửa, 
như thế há không đồng đều ư?” 

The two brothers kept arguing about theIr 
unfair shares. The asked an old man to help. 
The old man said: “Let me teach you how to 
divide equally your father”s fortune.” How?, 
The old man went on: “Cut everything Into 
two parts eugally.” 


4406 


Hai anh em nghe rồi đều đồng ý, bèn 
đem quần áo mỗi cái ra cắt làm hai, lại đem 
nào nổi, bình, chén bát và tất cả các đỗ đạt 
như: bàn, ghế, chiếu, giường, bất luận thứ chi 
đều chia làm hai phần cả, thậm chí tiền bạc 
cũng chặt làm đôi. Làm cho tất cả đổ đạt, 
tiền của trong nhà trở thành đồ bỏ. 

Hearing those words, the two brothers 
agreed: “They cut all the valuable garmenfs 
into fwo parts. Then break every thing else 
Into two equal parts, such as tray, bottle, 
bowl, dish, money, and so on. 

Chuyện nầy tỷ dụ về sự cao tuyệt của 
Phật pháp. Đối với thuyết pháp đều có cơ 
nghi và nguyên tắc, có môn bình đẳng, có 
môn sai biệt, đều là tùy nghi vận dụng cho 
hợp thời, không phải như bọn ngoại đạo ngu 
si, cho chỗ ức kiến của mình là phải, chấp 
chặt một pháp cho là hoàn toàn . Kết quả là 
Chánh pháp rất hoàn hảo vào trong tay bọn 
họ liền bị hủy hoại trộn pha trở thành tà pháp 
vô ích cũng giống như lời khuyên của kẻ ngu 
sĩ kia đành cho hai anh em chia của, đem cắt 
tất cả ra làm đôi, để rồi không còn giá trị gì 
cả. 

This sfory gives us a lesson of the 
supreme Buddhist dharma. The Buddha's 
preachings are dependent on the sentient 
beings” levels. Sometimes the Buddha 
teaches about equality; sometimes he teaches 
about the differences. On the contrary, the 
heretics use one sided method of separative 
answer to all questions. That is why even the 
Perfectly Correct Dharma destroyed ¡in the 
hands of the heretics just like the stupid man 
giving advice to the fwo sons to divide all 
properfies and money info fwo parts to make 
them useless and valueless. 


59) Xem Làm Bình —Watching Making 
Pottery 

Xưa có hai người cùng đi dự hội nghị, đi 
giữa đường thấy người thợ đổ sứ đang làm 
bình sành, làm rất khéo, hai người bèn đứng 


lại xem. Sau đó một trong hai người, biết 
mình xem đã lâu lắm, lật đật đi đến hội nghị 
cho kịp giờ. Trong hội nghị có đãi tiệc lớn và 
có tặng phẩm quý giá vô cùng. 

Once upon a time, there were fwo men 
who went to a conference. On the way they 
passed by a pottery manufacture, they 
stopped by to watch urn making. One then 
left to make sure that he could arrive at the 
conference on time. At the conference he 
received excellent food and got precious 
teachings as wellL 

Còn người kia cứ đứng yên xem làm bình 
và tự nghĩ: “la xem làm xong một cái bình 
rồi hãy đi.” 

The other stayed on watching, he said: “] 
will get a good look at how urns are made.” 

Nhưng thợ đồ sứ làm xong cái nọ lại tiếp 
cái kia, người kia cứ đứng xem từng cái một 
cho đến chiều tối mà vẫn còn ở đó xem, 
không đi hội nghị được, bụng lại đói như cào, 
rốt cuộc không được việc gì cả. 

But the pofters made one urn after the 
other and the other man styed until the sun 
set without realizing how hungry he was 
really was or how ch¡illy it had gotten. 

Chuyện nầy tỷ dụ thế nhân thường bị việc 
đời ràng buộc, luống qua ngày giờ quý báu 
của kiếp người. Đối với vấn để giải thoát 
sanh tử và chứng ngộ Phật thừa, không chịu 
siêng năng tỉnh tấn lý hội tu học, cứ dần dà 
qua ngày, cuối cùng đành chịu trầm luân nơi 
bể khổ! Vì thế Phật tử nên luôn nhớ rằng 
Pháp Vũ của Đức Phật tư nhuận chúng sanh 
mọi loài ngoại trừ những kẻ xem thường và 
khinh rẻ nó. Chúng sanh không ý thức đến 
cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, vì mọi sự 
mọi vật đều thay đổi, đôi khi bất thình lình 
nữa là khác. Tuy nhiên, họ cố tưởng thân nầy 
thường hằng. Chính vì vậy mà họ phế bỏ 
chánh pháp, mà chỉ chăm chú vào những 
chuyện thế gian tầm thường giống như kẻ 
ngu mãi mê xem người làm đổ sứ vậy trong 
truyện nầy vây. 


4407 


This story gIves us an example of those 

people who were always bound to the 
worldly affairs, waste their preclous human 
lives. As for deliverance and enlightenment, 
they spend no time nor zealous efforts. They 
let time passes by for nothing, and eventually 
they remain in misery. 
Buddhists should always remember that the 
rain of Buddhist teachings fertilizes all beings 
except for those who stick to trifles. Sentient 
beings are always unconscious of the death 
that could come any time because all things 
ae subject to change, sometimes 
unexpectedly. However, they think that thelr 
bodles will last forever. Thats why they 
1gnore the right doctrine and look at the trifles 
of urn making Just as the stupid man ïn this 
S{OTY. 


60) Thấy Vàng Dưới Nước— Seeing The 
Shadow Of Gold At The Bottom Of A 
Pond 

Xưa có một người chạy đến bờ ao, xem 
thấy dưới đáy ao có miếng vàng lấp lánh, 
bèn lội xuống nước để tìm vàng, mò tìm mãi 
không có mà thân thể mỏi mệt vô cùng. Y 
lên bờ ngồi nghỉ. Một hồi nước đứng lặng 
trong, y dòm xuống nước lại thấy vàng lấp 
lánh. Y bèn lội xuống nước tìm lại, tìm mãi 
khắp ao mà vẫn không có chi. Bấy giờ ngồi 
trở lại nhìn xuống ao với một vẻ thèm 
thuồng. 

Once upon a time, there was a man who 
went to a large pond where he thought he had 
seen the shadow of pure gold at the bottom of 
water. He Jumped Into the water to touch the 
bottom to search for the gold. A few moment 
later he felt tirred, he went ashore and got out 
of the pond. As soon as he got out of the 
pond, the water became clear and the golden 
shadow appeared again. He then threw 
himself In the water once agaIn to do more 
searching. However, he still found nothing. 


He then got out of the pond, sat on the bank 
and watched the water. 

Sau đó người cha đi tìm thấy y đang ngôi 
nơi đấy với vẻ mặt ngơ ngác bơ phờ, ông hỏi 
y đang làm gì đó. 

At this time, the father came looking for 
him. Seeing his stupified state, his father 
asked: “What have you been doïng to get so 
tired?” 

Y trả lời: “Con thấy có vàng dưới nước; 
con xuống tìm đã hai lần mà không được chị, 
chỉ toàn là bùn. Giờ đây thân con mỏi mệt 
quá không thể chịu được.” 

The son replied: “There 1s pure gold 
under the water. I have tried to search for 1t 
twice without any success. There 1s only mud 
and mud. Now my body gets so tired.” 

Người cha đến bờ ao dòm xuống nước 
xem cũng thấy cái bóng vàng . Tuy nhiên, 
khi cố nhìn kỹ ông mới biết rõ đó là cái bóng 
của miếng vàng, còn miếng vàng nhất định 
phải ở trên cây gần đấy. 

The father came close to the bank to look, 
he could also see the shadow of pure gold in 
the water. However, when he looked closer, 
he realized that It was the shadow of a pure 
gold which was In the tree. What was In the 
water was a mere reflection. 

Ông bảo con: “Con leo lên cây tìm vàng 
thử!” 

He then told his son: “Why don't you 
climb up the tree to try to find 1t?” 

Người con không hiểu nên hỏi cha rằng: 
“Rõ ràng ở dưới nước, tại sao lại tìm trên 
cây?” 

The son diịd not understand what the father 
said, he said: “You see, clearly the pure gold 
1s In the water. Why do we have to search for 
1t up on the tree ?” 

Người cha nói: “Trong nước chỉ có cái 
bóng vàng, còn vàng nhất định ở trên cây 
mới phải. Con lên cây tìm đi, có lẽ do chim 
ngậm để lại trên ấy.” 


4408 


The father said: “What you see ¡n the 
water Is only a reflection of the pure gøold, the 
real pure gold must be on the tree. Climb up 
the tree to search for 1t. Some bird may 
brought it to the tree.” 

Y nghe lời cha leo lên cây tìm kiếm, quả 
nhiên có một miếng vàng mắc trên đó. 

Following his fathers advice, the son 
climed up the tree and found the pure gold. 

Chuyện nầy tỷ dụ về chúng phàm phu 
đều ở trong thế pháp hư vọng không vững 
bêển, như hoa trong gương, trăng dưới nước, 
đem chỗ kiến thức sai lầm cho là chơn thật. 
Vọng chấp có ngã chơn thường còn, không 
biết trở lại cầu nơi bản tâm minh tính, cứ mãi 
theo cảnh lăn trôi, xoay vần trong biển khổ, 
bổ gốc theo ngọn, luống nhọc tỉnh thần mà 
không ích lợi chi giống như con người ngu sĩ 
tìm bóng vàng trong nước vậy, làm sao mà 
thành công cho được! 

This sfory gives us an example of 
ordinary people in the world. They are 
1pnorant enough to hold on to the thought of 
ego in the shadow of non-ego, Just like the 
stupid man who_ desperately searched for the 
shadow of the pure gold without any success. 


61) Tạo Hình Người —Create Human 
Beings 

Giáo đồ Bà-la-Môn thường tuyên truyền 
với mọi người rằng: “Đại Phạm Thiên Vương 
là chủ tỂ tạo ra muôn vật, tất cả muôn vật 
đều từ kia mà ra.” 

Brahmans always say that “Great 
Brahma 1s both father of the world and 
creator of all things.” 

Một trong những đệ tử của Phạm Thiên 
nói rằng y cũng có khả năng tạo nên vạn vật, 
ngày nọ tự mình nặn một hình người kỳ dỊ. 

One of the Great Brahma's disciples once 
said he also had the power to create thinøs. 
One day he fabricated a clayed dummy. 


Y đem hình người ấy tới hỏi Phạm Thiên: 
“Thầy xem con tạo hình người nầy nó giống 
thứ chi?” 

He presented the clayed dummy to his 
Great Brahma and ask: “Master! Look at the 
clyed dummy that [ moulded a moment ago. 
WWhat does 1t look like?” 

Phạm Thiên đáp: “Một hình kỳ dị, đầu 
thì to mà cổ lại nhỏ; bàn tay rất lớn và dài 
mà cánh tay lại rất nhỏ chỉ toàn xương xẩu, 
bàn chân quá nhỏ mà đôi chân thì quá mập. 
Nó giống một con quỷ.” 

After looking closely, the Great Brahma 
said: “Ït Is too queer!l The man”s head that 
you have made 1s too big and the neck too 
thin. The hands are too long and the arms too 
small and bony. The feet are too small and 
the legs are too fat. It looks like a devIl.” 

Chuyện nầy tỷ dụ về sự rõ ràng của Phật 
pháp, với lý sự vô ngại viên dung, không 
đoạn mà cũng không thường. Ngược lại, 
ngoại đạo nếu không vướng mắc vào đoạn 
thì cũng thường. Họ lừa đảo thế gian bằng 
những nghi lễ và hình tượng. Tất cả những 
điều họ giảng nói tưởng như đúng với Phật 
pháp mà kỳ thật là sai, trọn thành tà kiến, 
chấp trước, ngu si, trộm danh dối thế. 

Phạm Thiên tạo người chỉ là câu chuyện 
ngụ ngôn, kỳ thật chúng sanh đều do nhân 
quả nghiệp lực của mỗi loài gây tạo, chúng 
sanh và chư pháp đều sanh ra từ luật nhân 
quả, chứ không phải do Phạm Thiên. 

This story gives us an example of the 
clarity of Buddha”s preachings with perfect 
explanaton of noumena and phenomena. 
Buddhist theories cling neither to the view of 
total annihilation nor that of permanence. Ôn 
the contrary, the heretics do cling to the view 
of annihilation and performance. They cheat 
people by performing ceremonies and 
creating Iimages. TheIr preachings seem right, 
but in reality they are all wrong with wrong 
Views, aftfachmenfs, isnorance and cheating. 


4409 


The story of a Brahma”s disciple who can 
create all things is only a fable. In reality, 
human beings and all other living beings are 
created by their own deeds resulting from 
their own karma In accordance with the Law 
of Cause and Effect, and not by the power of 
the Great Brahma. 


62) Ăn Thịt Gà— Eat A Chiek 

Xưa có một người mắc bệnh trầm trọng, 
nên y mời một vị lương y danh tiếng đến xem 
mạch và chẩn đoán. 

Once upon a time, there was a man was 
serlously 1l, He ¡invited a famous skillful 
doctor to to feel the pulse and to diagnose. 

Lương y bảo: “Ông nên thường ăn thịt gà 
giò, bệnh sẽ lần thuyên giảm.” 

The doctor told him: “Your sickness 
would be cured If you would  eat chicken 
everyday.” 

Người bệnh nghe theo lời lương y, sai 
người ra chợ mua một con gà giò về làm thịt. 
Tuy nhiên, y chỉ ăn một con rồi không ăn 
nữa. Lương y đến xem mạch lại cho y, hỏi y 
sau khi ăn gà con luộc, bệnh tình như thế 
nào? 

The patient follow the doctfor”s advice and 
asked someone to go to the market to buy a 
chicken. However, after finished eating one, 
the patient did not eat It again. The doctor 
came fo see his pulse again. The doctor asked 
him: “How do you feel after eating boiled 
chicken for several days?” 

Y trả lời: “Tôi không biết ra sao. Ông bảo 
tôi ăn vài con gà, nhưng tôi chỉ ăn có một con 
gà nhỏ, rồi không muốn ăn nữa. Theo tôi 
tưởng nếm một lần với ăn hoài cũng vậy.” 

The patient replied: “I don't know what 
has happened! You told me to eat several 
chicken, but after Ï ate just one, I don”t eat 1t 
again. I think there 1s no difference between 
tasting one or tasting so many times” 


Lương y nói: “ “lại sao ông không ăn nữa? 
Ông phải ăn luôn mới có thể trị lành, chớ ăn 
một con làm sao lành được?” 

The doctor said: “But why not? How can 
you expect to be cured with only one chick?” 

Chuyện nầy tỷ dụ người tu học Phật pháp 
phải thường học, học thêm và học mãi mãi; 
phải tu, tu nhiều và tu mãi mãi. Phải luôn 
tinh tấn tiến tu mãi mãi. Phật tử nên hiểu tâm 
họ như nào khi lắng nghe những lời khuyên 
tuyệt hảo của những lương y như những lời 
giảng dạy của chư Phật và chư Bồ Tát. Khi vị 
bác sĩ bảo bệnh nhân ăn gà giò mỗi ngày mới 
chữa lành bệnh nặng được, cũng giống như 
chư Phật và chư Bồ Tát khuyên chúng sanh 
nên mỗi ngày mỗi học tu, chứ không học tu 
một ngày rồi thôi. Tuy nhiên, phàm phu 
ngoại đạo, thường chỉ chấp một pháp, hoặc 
tìm tìm hiểu chút ít rồi thôi, không có tâm 
bển bỉ, làm sao có thể trị được bệnh độc 
phiền não ngu si? Hơn nữa, họ lại chấp vào 
thường kiến, nghĩ rằng chỉ có một tâm thường 
hằng duy nhất từ quá khứ đến hiện tại và vị 
lai, chứ không trải qua những thay đổi. Tâm 
trạng của bệnh nhân chỉ ăn một con gà rồi 
thôi mà tưởng rằng có thể hết bệnh, giống 
như người tu lầm lạc tưởng rằng một thời 
kinh một cử tọa thiển có thể trị được bệnh 
ngu sỉ phiển não từ vô thỉ của chúng sanh. 

This story gives us an advice that as 
Buddhists, we should always learn, learn 
more and learn forever; practfise, practise 
more and practise forever. They should 
understand what the mind means on hearing 
such wise and skillful doctors as Buddhas- 
and-Bodhisatvas' preachingsWhen the 
doctor asked the patient to eat more and more 
chicken everyday would  cure his severe 
sickness jJust like the Buddhas and 
Bodhisattvas advise sentient beings to learn 
and practice day 1n and day out, not Just to 
learn and practice for Just one day, and then 
stop. However, the heretics cling to Just one 
view, or carelessly scan these teachings, not 


4410 


persistently study, how can they eradicate 
afflictions and ienorance? Furthermore, they 
cling to the view of permanence, thinking that 
there 1s only one mind from the past, present 
and futute which does not undergo any 
change. The emotional sfate of the patlent, 
thinking his disease can be cured with Just 
eatng one chíck. This 1s just like the 
cultivators, thinking with just one 
recitaton or one period of medifaton can 
cure their 1llness of Ignorance and afflictions. 


Sufra 


63) Chạy Trốn— To Run Fleeing 

Xưa tại nước Càn Đà Vệ có một đoàn ca 
kịch, nhân vì trong nước phát sanh nạn đói 
hiểm nghèo, họ mới chuẩn bị hành lý ra nước 
ngoài phô diễn. Đường đi phải trải qua hòn 
núi Bà La Tân, nơi đó có quỷ đữ và quỷ La 
sát, chúng thường ăn thịt người; nhưng khi họ 
đến núi thì trời đã tối, không thể lên chợ 
được, đoàn hát đành phải ngủ lại triển núi 
gió lạnh đó một đêm. 

Once upon a time, there was a group of 
actors and actresses from Candhara Kingdom, 
due to a famine, they rambled abroad to give 
performances. They passed the New Pala 
Mountain where evil demons and men-eater 
Raksas resided. When they came there It was 
dark, they could not reach to the market 
place, so the group decided to lodge on the 
moutain slope where It was windy and cold. 

Trên núi gió nhiều càng lúc càng lạnh, họ 
phải nhúm lửa để sưởi ấm, sau đó cả đoàn 
đều nằm ngủ bên đống lửa. Trong đoàn có 
một người phát bệnh nóng lạnh vì không chịu 
được hơi lạnh bên ngoài, bèn lấy một bộ đồ 
diễn kịch mặc, nhưng lại lấy nhằm bộ đồ 
diễn lớp quỷ La sát. Rồi y đến ngồi sát bên 
đống lửa hơ ấm. 

In the mountain, It got darker, it more 
windy and colder, so the group had to sleep 
around the fire. There was one 1n the øroup 
who was so chilly that he took a performing 
costume, but he happened to grab a raksa 


demon”s costume. Then he sat near the fire to 
øet warm. 

Sau đó, một người khác trong đoàn thức 
giấc ngóc đầu dòm thấy người mặc đồ quỷ la 
sát đang ngồi bên đống lửa, sớn sát không 
chịu xem kỹ lưỡng, tưởng là quỷ thật đang 
ngồi rình, lập tức ba chân bốn cẳng cắm đầu 
chạy một mạch, cả bọn nghe ổn ào đều giật 
mình thức dậy, không rõ đầu đuôi cũng cắm 
đầu chạy theo. 

After that another actor In the group 
awoke and saw the man in Raksa demons 
costume siting near the fire, he fell into 
panic and ran away without looking closely at 
the man. In a sudden panic sfate, the whole 
øroup also øot up and ran away. 

Bấy giờ người mặc đồ quỷ la sát thấy cả 
đoàn chạy rất nhanh, không hiểu ất giáp gì 
cũng chạy theo sau lưng họ. 

At that time, the men in Raksa costume, 
not realizing what was happening, followed 
them. 

Trong khi đó, đoàn người càng chạy 
nhanh hơn, vừa chạy vừa nhìn lại sau lưng 
thấy quỷ đang đuổi theo rất gấp, quá kinh 
hoảng, họ bèn gắng hết sức, không quản 
chông gai đá sạn, chẳng kể đồi núi, suối sông 
mương lạch, họ chạy trối chết. Sau một lúc 
lâu thì thân thể mọi người đều bị thương, và 
tinh thần tán loạn. 

Meanwhile, the group kept running faster 
and faster, they ran and looked behind to find 
that the man In raksa clothes was still behind 
them. They tried harder to cross rivers and 
hills; they Jjumped into ditches and gullies. 
After a long period of time, all got wounded 
and they suffered great fear. 

Chạy mãi đến sáng, nhìn kỹ người chạy 
theo sau lưng là người trong đoàn mặc đổ 
diễn la sát, chứ không phải là la sát thật. Cả 
đoàn mới hoàn hồn đồng dừng chân lại. 

They kep running until early in the 
morning when they realized that the man 


4411 


followed them was really one of the group 
who wore Raksa clothes, not a demon 

Chuyện nầy tỷ dụ chúng sanh đang sống 
giữa những đói khát bất hạnh, thường ở trong 
vòng phiển não ràng buộc, trong rừng ngã 
kiến mê muội. Do đó họ muốn đi tìm Niết 
bàn với bản tâm thanh tịnh như đoàn hát đi 
lưu diễn xứ ngoài. 

This síory gives us an example of 
common people who are In the midst of the 
misfortune of famine, they always bond to 
the wrong view of ego and ignorance. Thus 
they want to seek for the Buddha”s teachings 
Of realities of ÑIrvana with personality purIty, 
Just like the group of actors which went 
abroad to ø1ve performances. 

Tuy nhiên, họ vẫn chấp trước bản ngã, 
chỉ là ngũ uẩn không hơn không kém, được 
vọng khởi bởi vô minh, như đoàn diễn viên 
thấy người mà tưởng quỷ. Thế rồi họ cứ lưu 
chuyển trong sanh tử, hằng chịu sự khổ não 
sợ sệt vô cùng trong ba đường dữ, cũng như 
bị rơi vào các đường dữ như đoàn diễn viên 
lúc chạy đã rơi vào hầm hố, sông lạch, núi 
đôi vậy. 

However, they still cling to their egos 
which are nothing more than five agøregates 
of a human being and which has been raised 
by Ignorance, Just like the group of actors 
misfakenly taken the man for Raksa. Because 
of this they are flowing back again and agaIn 
throuph transmisration; they continue to 
suffer In the three evil paths just like the 
øroup of actors who fell Into the rivers and 
ditches. 

Nếu như có thể phá trừ được vô minh, 
nhổ tận gốc phiển não, cũng như vượt qua 
mọi tà kiến và ngã kiến mê lầm, thì đêm dài 
luân hồi sanh tử chấm dứt, lập tức trí huệ Bồ 
để hiển hiện, cũng giống như khi trời rạng 
sáng thì cả đoàn hát đều nhận ra người đàn 
ông theo sau mình không phải là quỷ. 

I they can destoy Ignorance and 
eradicate all afflictions and overcome wrong 


views as well as attachment to ego, the night 
Of transmisratlon is ended and the prajna 
wisdom naturally appears once again, Just 
like when the day-break, the whole group of 
actors realized that the man followed them 
was not a Raksa. 


64) Quý Trong Nhà Cũ—An Evil 
Demon In The Old House 

Xưa có một cái nhà cũ, không người ở đã 
lâu, thiên hạ đồn đãi có quỷ dữ ở trong ấy, ai 
nấy đều rất kinh sợ không dám vào đó ngủ. 

Once upon a time, there was an old 
house, where the rumors spreaded that the 
house was frequently haunted by an evil 
demon. People were so friphtened that no 
one would dare to be In 1t. 

Bấy giờ có một người tự cho mình rất can 
đảm, tuyên bố với mọi người rằng: “Tôi 
không sợ gì cả, chiều nay tôi sẽ vào đó cho 
mà coi! Đến chiều quả thật người ấy đi vào 
đó ngủ.” 

At that time, there was a man who 
claimed himself dauntless. He said: “I would 
like to spend a nipht In this house.” 

Đồng thời có một người tự xưng mình can 
đảm hơn người kia, cũng xung phong vào nhà 
ấy ngủ. Người nầy đến nơi chạy vào xô cửa. 

At the same time, there was another man, 
upon hearing about the ghost-haunted house, 
he also wanted to stay overnight because he 
wanted to prove that he was more Intrepid 
than the first one. He tried to enter by 
pushing the door. 

Người đến trước tưởng là quỷ lại, bèn 
rinh tấm phên ngăn ngang cửa không cho 
người kia vào; còn người phía ngoài tiếp tục 
xô cửa, tưởng bên trong có quỷ cản đường, 
càng rán sức xô cánh cửa cho bật ra để vào 
đánh với quỷ. Sau đó xô được tấm phên, y 
sấn vào sáp đánh nhau dữ dội. Đánh nhau 
cho đến sáng. Khi hai người nhìn tận mặt 
nhau mới biết cả hai đều không phải là quỷ. 


4412 


The one who had got into the house first 
thought the second one to be the demon so he 
blocked the door to his entrance. The second 
one, unable to open the door, thoupht the first 
one to be the demon. He tried harder to push 
open the door so he could get in to fight the 
demon. After pushing the door open, he got 1n 
and fought against the first man ¡n the house. 
They fought until dawn. When finally they 
came face-to-face, they realized that they 
were both mistaken: two of them are not 
demon. 

Chuyện nầy tỷ dụ trên đời thường có hai 
đối phương tranh chấp lẫn nhau, ai cũng tự 
cho mình là có lý; kỳ thật có khi cả hai đều 
sai lầm. 

This story gives us an example of in any 
dispute between two people, everybody 
maintains that he 1s right and the other person 
1S Wrong. In reality, sometimes both are 
WTONE. 

Tất cả sự vật trên thế gian nây đều do 
nhơn duyên tạm thời hòa hợp sanh khởi; nhân 
duyên biệt ly phân tán đều quy về nơi tiêu 
diệt, bại vong. Nhìn cho kỹ, chúng ta sẽ thấy 
không có một cái gì cố định bất biến, có thể 
tự làm chủ tỂ (ngã) tạo thành. 

AlI things in this world are subject to 
change ¡in accordance with the law of 
Impermanence and effect. 
Considering carefully and analyzing all In all, 
there 1s no such fixed thing called “Ego!” 

Nhưng người đời phần đông chẳng hiểu 
đạo lý kể trên, ở trong pháp hư vọng tụ tán 
lăng xăng, đua nhau đấu tranh kiên cố, dụ 
như hai người ngu lầm nhau là quỷ ẩu đả với 
nhau trong truyện trên đây vậy. 

However, the maJjority of human beings 
don'”t 
doctrine, they indulge in IlÍ natured gossip 
everywhere and try to fight each other Just 
like the two sfupid men In this sfOry. 


cause and 


understand the above-mentioned 


65) Năm Trăm Cái Bánh Độc—Five 
Hundred Poisoned Cakes 

Xưa có một người đàn bà không yêu 
chồng mà lại có ác cảm và có cuộc sống lang 
chạ. Chị ta đòi ly hôn, nhưng pháp luật không 
cho phép, lòng rất buồn rầu, trong từng giờ 
phút chị luôn tìm phương pháp để mưu hại 
hoặc giết chồng. Chị ta suy đi nghĩ lại, không 
có cơ hội thuận tiện ra tay. 

Once upon a time, there was a woman 
who did not love her husband and led a 
promiscuous life. She wanted to divorce him, 
but the law did not allow her to do so. She 
felt so upset and tried to find opportunity to 
harm or kill him. However, there was no 
opportumity for her to carry out her plan. 

Đến hôm nọ, chồng chị sắp đi sứ nước 
ngoại quốc láng giểng. Chị ta chụp được cơ 
hội may, bèn làm năm trăm cái bánh, lén 
trộn thuốc độc vào trong, bảo chồng mang 
theo làm thức ăn đỡ dạ trên bước đường thiên 
lý. 

One day when her husband received 
order to travel abroad on an official mission 
to a neighboring state. She took advanftage of 
this opportunty to prepare five hundred 
pOoIsonous cakes. 

Chị ta nói với chồng rằng: “Anh đi ngoại 
quốc, nên em đã chuẩn bị cho anh năm trăm 
cái bánh làm thực phẩm khô, lúc nào đói 
bụng, lấy bánh nầy mà ăn.” 

She told the husband: “NÑow that you are 
sent abroad on this official mission, I have 
prepared five hundred cakes as dired food. 
You will take them whenever you are 
hungry.” 

Người chồng không rõ âm mưu xấu xa 
của vợ, nên rất cảm kích lòng tốt của vợ 
mình, ngậm ngùi từ biệt vợ, xốn xan cất bước 
phương xa. 

The husband was so moved because he 
did not know his wIfe”s 1lI plot; therefore, he 
felt so ørieved to say good-bye to his wIfe. 


4413 


Ngày thứ nhất người chồng đi rất khỏe, 
quá ngọ thì đã đến nước ngoài; vì y không 
đói bụng chi cả, nên không ăn bánh vợ đưa. 

The first day he went so fast that he 
reached the border In the afternoon. He did 
not eat a cake from his wife because he did 
not feel hungry at all. 

Đến tối ngủ trong rừng, y rất sợ dã thú 
nên leo lên cây nằm ngủ cho yên. Tuy nhiên, 
anh ta bỏ quên năm trăm cái bánh dưới gốc 
cây. 

Ilt was dark when he reached the forest 
and he decided to rest there. Afraid of wild 
animals, he climbed up a tree to spend the 
nipht. However, he left the five hundred 
cakes under the tree. 

Ngay trong đêm Ấy giữa rừng có năm 
trăm tên cường đạo, ăn cướp năm trăm con 
ngựa và rất nhiều đồ quý của vua nước láng 
giểng. Bọn cường đạo định đến dưới gốc cây 
ngủ, vì chạy đường xa nên bụng đã đói cào, 
bỗng nhiên thấy năm trăm cái bánh dưới gốc 
cây nây, chia ra vừa vặn mỗi người một cái. 
Cả bọn vì đói nên ăn ngấu nghiến rồi lăn 
đùng ra chết vì túng độc dưới gốc cây. 

On that same night, a group of five 
hundred highway robbers stopped at the same 
place after stealing five hundred horses and 
others precious things from the king. The 
hiphway robbers planned to stay overnight 
under the tree. After escaping from the 
palace, they were all hungry and thirsty, so 
they greedily ate up five hundred cakes. As a 
result, they all died one after the other under 
the tree because of the sfrong pOoIsonous 
effect. 

Người kia ngủ trên cây đến sáng, sau khi 
thức dậy trông thấy nhiều cường đạo chết 
nằm la liệt dưới gốc cây. Y bèn cầm con dao 
bén, đến chém mỗi thi thể vài dao, giả như y 
đã giết chết bọn họ. Sau đó y mới thâu lượm 
bảo vật và ngựa đem dâng cho vua nước láng 
giềng mong được lãnh thưởng. 


At day break, he awoke and saw the dead 
hiphway robbers. Then he deceitfully made 
as 1ƒ he slew them with swords and arrows. 
Then he got all the horses as well as the 
stolen goods together and rode torwards the 
foreign country with the hope to receIve 
rewards. 

Vua đã đích thân đem một đạo binh đi 
truy tầm cường đạo; đi được nửa đường thì 
gặp người kia đắt ngựa và mang bảo vật đến 
cho vua. 

Meanwhile, the king from the foreign 
country was on his way with his guards trying 
fo pursue and capture the highway robbers. 
The king came across the man. 

Vua hồi: “Ngươi là ai? Bắt năm trăm con 
ngựa nầy ở đâu vậy?” 

The king asked: “Who are you? Where 
did you get these horses?” 

Người kia trả lời: “Tôi là người ngoại 
quốc. Khi tôi đi đường gặp năm trăm tên 
cường đạo, tôi cùng bọn đó đối địch rất hung 
hăng, rốt cuộc bọn họ đều bị tôi giết chết, 
hiện thi thể của họ còn đang nằm ngốn ngang 
dưới gốc cây. Tôi vội vã dắt ngựa và mang 
bảo vật đến ra mắt vua, xin vua ban thưởng. 
Nếu vua không tin thì xin hãy cùng tôi đến 
gốc cây xem cho tường tận. 

The man replied: “I am a foreigner who 
come to your counfry on an official mission. 
On the way, Ï encountered the band of five 
hundred highway robbers. I fought them and 
kiled them all. Their corpses are still lying 
under the tree over there. That”s how I get 
these horses and precious things. lf your 
Majesty don”t believe me, you can order 
Someone fo Investigate the spot where we 
fought.” 

Vua lập tức phái người thân tín đến xem, 
trở về tâu lại quả y như lời của người kia, 
Vua nghe xong vui mừng khấp khởi, cho là 
việc xưa nay chưa từng có; bèn đắt người kia 
về kinh thành, ban thưởng cho y rất nhiều của 


4414 


báu, lại phong cho làm quan tại một địa 
phương. 

Immediately the king sent his guards to 
1nspect the spot. They found out what he said 
was true. The king was overwhelmed and so 
surprised with admiration for his bravery. The 
king bestowed him with both kniphthood and 
treasures as well as appointed him as an 
official in a locality. 

Nhưng có một số cựu thần trong nước rất 
đố ky với y, bèn tâu lên vua: “Người ấy là 
người nước khác, bệ hạ không nên quá tin. 
Hiện tại bệ hạ quá trọng thưởng và ưu đãi 
hơn tất cả cựu thần, điều ấy e chẳng khỏi có 
chuyện không ổn đáng. 

However, there were some old officials 
said with Jealousy: “He 1s a strange foreigner, 
why does Your Majesty bestow him with so 
much rewards? Besides, the grant of his tifle 
of honors goes beyond the highest ranks old 
officials here.” 

Người kia nghe bọn họ dèm tấu với vua 
như vậy, nổi giận đùng đùng, bèn lớn tiếng 
thị oai với bọn họ: “Như quả ai có sức mạnh 
phi thường có thể cùng ta đấu võ, thì xin mời 
lên đài giao chiến thử xem bản lãnh.” 

Upon hearing those words, the stranger 
got angry and said: “Who 1s Intrepid enough 
to challenee me? Let step out and have a 
fight with me.” 

Các cựu thần nghe xong lời hăm dọa kinh 
người, không ai dám lên tiếng. Nhưng qua 
ngày thứ hai bọn họ nghĩ ra một kế. Nhân vì 
trong nước hiện thời có một cụm rừng hoang 
vu nguy hiểm, trong ấy có một con sư tử rất 
hung ác, hay chạy ra đường vô người ăn thịt, 
không ai có thể tiêu trừ mối hại ấy, bọn họ 
bèn tâu với vua: “Người ngoại quốc ấy đã là 
người mạnh mẽ sức lực không ai địch nổi, giờ 
đây xin bệ hạ phái y đi giết con sư tử hung ác 
kia để trừ hại cho nước chúng ta. 

The old officials were startled and none 
to accept the challenge. 
However, the next day they figured out a 


would  venture 


plot. At that time, there was a ferocious lion 
1n the wilderness of the country which offten 
disturbed and clawed people for food. They 
reported to the king: “The stranger Is an 
extraordinarily strong man with hiph fipghting 
spirit whom no one can resist. Your Majesty 
may order him to go to kilI that ferocious lion 
for the sake of the country.” 

Vua chấp thuận ý kiến ấy bèn cấp cho y 
một con dao và một cây côn bảo y đi giết sư 
tử. Y đã vâng mệnh vua, vì không thể không 
đi được, bèn một phen liều lĩnh vào trong 
rừng rậm để tìm giết sư tử. 

The king agreed. The king then gave him 
a sword and a spear, and sent him off to kill 
the lon. He irresistably obeyed the king”s 
order to set out to kill the lion. 

Sư tử thấy y đến lập tức rống lên một 
tiếng kinh hồn, nhẩy bổ đến trước mặt, y 
hoảng hốt vội vã trèo lên cây trốn. Sư tử há 
lớn miệng như chậu huyết dòm lên, rống lên 
ấm ÿ. Y ở trên cây run sợ muốn phát điên: 
“Con dao đang cầm trên tay rớt xuống và 
trúng ngay vào trong họng sư tử. Chúa sơn 
lâm bị thương chết liền. 

Upon seeing him, the lion roared and 
attacked him Iimmediately. In great fear, he 
climbed up a tree. The lion liffed 1ts head 
towards him and continued to roar. The man 
got so friphtened that he dropped his sword 
right into the lion”s mouth. The king of the 
forest died instanfaneously. 

Người kia vui mừng khôn xiết, bèn nhẩy 
xuống cây và đem thây sư tử về ra mắt vua. 
Vua bèn thưởng cho y nhiều gấp bội lúc 
trước, đa số quần thần đều kính phục y. 

The stranger was overJoiced, came down 
the tree and brought the dead lion back to 
report to the king. The king multplied his 
rewards. Furthermore, he earned respect and 
pralses from the whole court as well as the 
COUn(TY. 

Chuyện nầy tỷ dụ đi ngoại quốc ám chỉ 
tất cả chư thiên; bánh có thuốc độc như bố thí 


4415 


không thanh tịnh, giết năm trăm cường đạo 
như là đoạn trừ hết ngũ dục phiển não chứng 
quả Tu Đà Hoàn. Sau gặp vua nước láng 
giểng dụ như gặp Thánh Hiền. Những người 
cận vệ vua như những thiện hữu tri thức. Cựu 
thần tật đố mưu hại dụ như ngoại đạo hủy 
báng và siểm hại hạnh lành và lếu láo rằng 
Thánh hiển không có khả năng diệt trừ ngũ 
dục. Giết sư tử dụ như chiết phục phiền não, 
ma oán. Được phong thưởng dụ như chứng 
đặng quả vị Phật. 

In this story, going abroad refers to as all 
devas; poIsonous cakes refer to as an unclean 
almsgiving; Killing the band of hiphway 
robbers refers as resolving to cut off the five 
desires together with the worrles as well as 
obfaining the Sotapanna degree; Meeting the 
king refers fO as coming across the Sage or 
Saint; the king's guards refer to as good 
friends; 
heretics who utter slander against the wIse by 
saying there 1s no way that the wise are 
capable to cut off the five desires and other 
worrles; kiling the lion 
destroying all evil demons and thus obtaining 
the tile of honors for the unattached way of 
Nirvana; appoinment as an official referes to 
as realization of the Buddhahood. 

Qua chuyện nầy, Đức Phật cũng dạy cho 
chúng ta về những lợi ích mang lại từ thiện 
hữu tri thức. Chỗ dụng ý trong câu chuyện 
nầy là nói rõ tuy ban đầu không có tịnh tâm, 
nhưng có lúc nhân bất tịnh bố thí mà nhờ 
thiện tri thức giúp đỡ, có thể thắng duyên tấn 
tu đạo quả. Bất tịnh bố thí còn có lúc cũng có 
thể xuất sanh ra công đức pháp lành như vậy, 
huống là chúng ta dùng chánh kiến, thiện 
tâm, thành ý, hân hoan mà bố thí, thì xuất 
sanh công đức lợi lành, đương nhiên càng thù 
thắng lợi ích gấp bội. 

In this story, the Buddha also teaches us 
about the benefit of good advisors. People 
should earnestly do almsgiving out of 
kindness or compassion. They would gain so 


other officials refers to as the 


TeÍ€FS fO aS 


much more reward considering how the man 
in this story gained out of an ill-almsgIving 
which later on turned Into a good one, thanks 
to the good friends he met. 


66) Chết Chìm— Drowned In The Sea 

Xưa có một người nhà giàu đem nhiều 
người xuống biển tìm của báu. Người nhà 
giàu nầy đã đọc qua rất nhiều sách chỉ cách 
vượt bể khơi, y nhớ rất kỹ và khoe với mọi 
người rằng: “Mọi tình trạng trong biển tôi 
đều biết.” 

Once upon a time, there was a rich man 
who went to the sea with some servanfs to 
search for pearls. He had read a lot of books 
about sailing, he remembered everything he 
had read. He said to everybody: “I know all 
situations in the sea.” 

Thí như nói: “Làm sao lái thuyền, làm 
sao giữ đúng phương hướng, lúc chạm phải 
đá ngầm, hoặc giả nước biển chảy ngược, 
trong khi chắc chắn nguy hiểm mười phân, 
chỉ cần cầm cái lái thuyền cho chắc, xem 
chừng phương hướng cho kỹ càng, kịp thời 
xoay trở, trong lòng phải luôn luôn bình tĩnh 
khoan thai, đừng hoảng sợ bối rối thì sẽ được 
bình yên, không có chuyện chi đáng lo ngại. 
Những phương pháp lái thuyền cũng như cứu 
nguy nầy đều có ghi rõ ràng trong sách, hiện 
tại tôi thuộc làu không quên một mảy.” 

Mọi người nghe xong rất tin tưởng nơi y. 

For example, how to steer the boat, how 
to take the right direction, and how to hold in 
good position when they had to face dangers 
such as rocks under water, whirlpools and 
countercurrents. He said: “In all situations, 
you must watch your direction, be alert and 
stay calm, not to panic, then you should be 
safe and sound. I know by heart all about 
sailing and emergency methods.” 

Upon hearing those words, everyone 
believed him. 

Thuyền họ nhổ neo ra khơi. Trong thuyển 
có anh thuyển trưởng, nhưng chẳng may lúc 


4416 


ra giữa biển khơi thì anh mắc bệnh rồi chết. 
Bấy giờ anh nhà giàu mới đích thân điều 
khiển mọi việc. 

They weighed anchor to sfart sailing. lt 
was not long before the captain of the boat 
fell 1l and died soon after. He then took 
charge of the boat. 

Trong lúc thuyền lênh đênh giữa biển, thì 
gặp phải một trận gió to, ba đào chuyển động 
với dòng nước chảy mạnh, khiến thuyền đảo 
lộn quay cuồng trong những làn sóng dữ dội 
không thể nào tiến tới trước được. 

When they came to whirlpools and rapid 
curren(s, the boat almost turned upside down 
and could not advance. 

Lúc ấy mọi người nghe ông nhà giàu nói 
thì thầm: “Phải nắm chắc mái chèo, phải đổi 
hướng, phải bình tĩnh.” Nhưng trên thực tế y 
không hiểu chính xác phải làm cách nào, 
chẳng biết làm sao để đem thuyền ra cơn 
sóng gió. Kết quả là sau một lúc quay cuồng 
trong sóng gió, thuyển bị chìm ngấm xuống 
đáy làm cho mọi người phải chết đuối. 

At that moment, everybody heard the rich 
man recited what he had read without 
knowing how to put those Instrucflons Into 
practice and how to steer the boat out of 
danger. As a result, the boat was strolling and 
going around for a momernt, then sank ¡n the 
water and they all drowned. 

Chuyện nầy tỷ dụ có người chỉ hiểu chút 
ít văn tự, hoặc đếm được hơi thở trong vài lần 
tọa thiển, dù họ có đọc kinh điển, nhưng đối 
với nghĩa lý và Phật pháp không có tính 
tường. Kỳ thật, họ chỉ hiểu chút ít hoặc 
không hiểu chi cả về Phật pháp hay những 
pháp hành thiển, nhưng tự ỷ mình thông 
minh, cho mình là người trí thức sâu rộng. Họ 
bèn đem văn tự trên sách bướng bỉnh dạy 
người một cách hỗn loạn, làm như mình biết 
tất cả. Kết quả chẳng những tự lầm mà còn 
di hại đến người khác cũng giống như người 
nhà giàu ngu ngốc kia đã làm chết chìm 
nhiều người khác. 


This story gIves us an example of some 
people who have lile knowledge from 
reading books or from counting the breathings 
1n some medifation sessions. Although they 
can read the scriptures, they do not grasp the 
true meaning. In fact, they really know very 
litle or nothing about Buddhist doctrines and 
all the methods of meditation, but they think 
they are ¡mtelligent deep 
knowledge to preach. They preach the wrong 
ways. They pretend to be well acquainted 
with the righ( ways. Consequently, they do 
not only harm thenselves, but they also turn 
things upside down and harm a lot of other 
people, Just like those who drowned at sea by 
the stupid man. 


and have 


67) Đánh Cuộc—A Bet Over A Cake 

Xưa có đôi vợ chồng, ngày nọ làm ba cái 
bánh, mỗi người ăn một cái rồi. Tuy nhiên, 
còn cái thứ ba, hai người đánh cuộc với nhau 
rằng: ai muốn ăn cái bánh ấy thì phải không 
nói một câu; nếu ai nói trước là thua cuộc, 
không được ăn cái bánh còn thừa. Thế rồi hai 
vợ chồng trọn ngày nín thinh không nói một 
tiếng. 

Once upon a time, there were a man and 
his wife who shared three cakes, each had 
one cake first; however, on the third, they 
had to make a bet, “whoever talks first would 
lose the share of this cake.” Then, they stop 
talking. 

Chợt có tên ăn trộm vào nhà vơ vét hết 
tiền của đồ đạc, sửa soạn chạy đi, hai vợ 
chông vì sợ thua cuộc mất cái bánh nên cứ 
lấy mắt ngó trân trân tên ăn trộm mà không 
ai nói một tiếng nào. Tên trộm thấy vậy càng 
dạn đĩ thêm lên, thậm chí muốn xâm phạm 
tiết hạnh người vợ mà người chồng vẫn đứng 
xem, không nói một lời. Người vợ đang khi 
hoảng hốt kêu âm ï: “Anh thật là ngu, vì một 
cái bánh mà để cho quân ăn trộm làm nhục 
tôi quá đỗi, đã không la hét cũng không mở 
miệng nói một lời!” 


4417 


Suddenly, a thief forced his way Into the 
house to rob valuable things. The couple saw 
that everything fell Into the thiefs hands 
without uttering a word for fear that they 
would lose the bet they had made previously. 
Seeing that the couple said nothing, the thief 
started to attack the wife In the presence of 
the husband who still not utter a word. The 
WIÍ€ Was so panic, she shouted to her 
husband: “How stupid you are! You wouldn't 
shout or open your mouth to utter a word only 
because of a cake.” 

Người chồng bèn vỗ tay cười lớn: “Ha! 
Ha! Em đã khai khẩu trước, thế là đã thua 
anh mất rồi, cái bánh về anh ăn. Thích quá!” 

The husband clapped his hands and said 
1n Joy: “Oh! My darling! You already opened 
your mouth and uttered. You have already 
lost the bet. I wIll get the cake.” 

Chuyện nầy tỷ dụ người đời vì tham trước 
chút danh lợi ở thế gian. Họ thường đánh mất 
sự lợi ích rộng lớn của pháp lành và Phật 
pháp để rơi vào ác đạo mỗi khi bị quấy rầy 
bởi âu lo và những tư tưởng xấu. Hạng người 
nầy cũng giống như người chồng ngu kia 
không khác. 

This story gives us an example of some 
people who deceptively appear to be 
quietand silent for a lifle fame and gain. 
They are not afraid of losing their good 
teachings and fall ¡into the evil paths of 
transmigration when they are disturbed with 
therr false worries and evil thoughts. These 
people are Just like the stupid husband ïn this 
S{OTV. 


68) Hại Người Thành Hại Mình— 
Bearing A Grudge Against One 
Another 

Xưa có một người thù địch với người 
khác, nhưng anh nghĩ không ra phương pháp 
báo thù, cứ uất ức trong lòng, mãi không lúc 
nào VuI. 


Once upon a time, there was a man who 
bore a grudge against another man, but he 
could not find out any good plan for revense. 
That was why he always felt unhappy. 

Có người hỏi: “Anh vì sao uất ức buôn 
rầu?” 

Someone asked him: “Why are you so 
unhappy?” 

Anh trả lời: “Có một người thường hay 
nói xấu tôi thậm tệ, tôi tức giận vô cùng, tôi 
hằng nghĩ cách báo phục mối thâm thù ấy, 
nhưng nghĩ mãi không ra, cho nên tôi tức 
giận và khổ buôn vô hạn.” 

He replied: “Someone speaks 1ll of me. ] 
don”t know how to get even. That°s why I am 
SO UpSet.” 

Người kia nói: “Chỉ cần đọc một câu chú 
bí mật kêu là Tỳ Đà La có thể giết người kia 
chết tức khắc. Nhưng trì chú nầy sẽ có một 
triệu chứng nguy hiểm, nghĩa là sau khi trì 
xong thì chính thân anh phải chết trước. Tôi 
nhận thấy tốt hơn anh đừng trì, thì khỏi bị 
thẩm cảnh người thù chưa bị hại mà chính 
thân anh đã bị hại rồi.” 

The other man said: “With Jjust one Vetala 
1ncanfation, you can hurt him. However, there 
will be a drawback. That means just ripht 
after you recite such incafation, you will lose 
your life. I think you had better forget about 
this to prevent a tragedy.” 

Người kia nghe nói không cần tính toán 
suy nghĩ, vui vẻ rằng: “Xin ông làm ơn dạy 
tôi câu chú ấy, tâm muốn báo thù của tôi 
mãnh liệt vô cùng; miễn sao kẻ thù của tôi 
có thể chết, dù thân tôi có chết trước tôi cũng 
vui lòng.” 

Upon hearing those words, the man was 
so happy and said: “Please show me the way. 
Even thoupgh I hurt myself, I still want to hurt 
him.” 

Chuyện nây tỷ dụ về tánh sân hận kết 
oán gây thù, tai hại không ít, muốn hại người, 
thường thường người chưa bị hại trước đã hại 
mình. Hơn nữa, vì lòng sân hận sai khiến, 


4418 


hủy hoại thân mình một cách đáng thương. 
Họ bị lòng sân hận dẫn dắt, luống đưa mình 
vào con đường hại mình hại người vô cùng bị 
thảm, trầm luân vĩnh kiếp vào địa ngục, ngạ 
quỷ và súc sanh. Họ chẳng khác chi người 
ngu trong truyện nầy vậy. 

This story gives us an example about 
some people, out of revenge, they seek the 
Vatala Incantation to hurt others without 
realizing that before they can hurt others, 
they already get hurt. Furthermore, when 
they feel anger and hatred, they hurt theIr 
mind and fall into the evil paths of hells, 
hungry ghosfs and animals. They are Just like 
the stupid man In this sfOry. 


69) Tổ Truyền Án Mau—To Eat 
Quickly 

Xưa có một người ở phía Nam Ấn Độ, 
chính gốc của anh là từ Bắc Ấn tới, vì ở lâu 
nên cưới vợ miền Nam. Một hôm vợ anh dọn 
cơm lên bàn; không quản cơm canh nóng hổi, 
anh lua húp rất mau, giống như người chết 
đói đến nơi. 

Once upon a time, there was a man who 
went from North India to South where he got 
married and settled down. One day the wIfe 
prepared some food, the husband ate If in Just 
one mouth while it was still extremely hot. 

Vợ anh lấy làm lạ bèn hỏi: “Không ai 
giành ăn với anh, cũng không có chuyện gì 
gấp, tại sao anh không ăn chậm rải, mà lại ăn 
mau thế?” 

His wife asked In shock: “Ihere 1s no one 
here trying to take the food away from you. 
What made you eat so fats like that?” 

Anh trả lời: “Bí mật lắm! Anh không nói 
cho em biết đâu.” 

The husband said: “That a great secret 
that I have keeping from you.” 

Chị vợ nghe thế tin là có lý do đặc biệt 
lắm, bèn ân cần năn nỉ anh nói ra. Ban đầu 
không chịu nói; tuy nhiên, chị vợ kì kèo một 
hổi lâu, anh mới chịu nói: “Tổ tiên của anh 


nhiều đời đều ăn như vậy, do đó đến đời anh, 
anh cũng phải y như thế không dám cải đổi.” 

Upon hearing these words, the wIÍe 
believed that there must have been a special 
reason. She Insisted on knowing the secret. 
Eirst he did not want to reveal; however, the 
wIfe kept Iinsisting. After a long pause, the 
husband said: “My ancestors made 1t a rule to 
eat quickly. Ï am doing 1t nothing more than 
an act of observing the tradition. This 1s the 
reason of my eating 1n a hurry.” 

Chuyện nầy tỷ dụ về một ít người thủ 
cựu, thường không chịu biện biệt lành dữ, 
chân ngụy, lợi hại thế nào, chỉ một bể chấp 
chặt thói quen mê lầm, tà vạy; dương dương 
tự đắc không biết lỗi mình, không biết xấu 
hổ, lại cũng không biết cải chánh xả tà. Có ai 
giúp ý kiến hay khuyên lơn, họ đã không 
nghe lời phải mà còn trở lại nói đó là truyền 
thống hay ho, phải nên bảo thủ. 

This story gIves us an example of some 
people who are doing evil things, don”t know 
what 1s ripght or how to distinguish good from 
bad, truth from falsehood, and they have no 
sense of shame. If someone explains and 
gives advice, they do not only refuse 1t, but 
they also argue that they Jjust observe the 
tradition. Those people are Just like the stupid 
man observing the rule to eat quickly in this 
SIOFY. 


70) Nếm Trái Tần Bà—To Eat An 
Apple 

Xưa có người muốn ăn trái tần bà, bèn sai 
người làm công đến vườn mua cho được, và 
đặn rằng: “Ngươi xem có ngọt thì mua, bằng 
không ngọt thì đừng mua nhé!” 

Once upon a time, there was a man who 
sent his servant out to buy some apples. He 
gave the servant Instructions as follows: “TẾ 
they are sweet, buy me some. If they are not, 
don't buy any.” 

Người làm công mang tiền đến trong 
vườn trái cây hỏi mua. 


4419 


The servant then went to the orchard to 
ask the owner If he had some sweet apple. 

Người chủ vườn nói: “Tần bà của tôi trái 
nào cũng ngọt, không có trái nào đở, xin ông 
nếm thử sẽ biết.” 

The owner said to him: “All my apple are 
good and sweet. There 1s not a single bad 
one. You will know when you faste one.” 

Anh ta nói: “Tôi nếm thử một trái làm sao 
biết được các trái kia, tôi xin nếm từng trái, 
hễ nếm trái nào, thì sẽ mua trái ấy, như thế 
chắc ăn hơn.” 

The servant said: “After I taste every 
single one of them, I will buy them. How do I 
know about the rest, 1f I only taste Just one?” 

Nói xong anh ta tự tay hái trái tần bà, hễ 
hái một trái thì cắn một miếng. Chủ vườn 
thấy thế không nói gì cả. Quả thật trái nào 
cũng ngọt không sai, anh ta bèn mua về cho 
chủ. Tuy nhiên, người chủ thấy trái nào cũng 
bị cắn đở, không những hết muốn ăn mà còn 
thấy gớm vô cùng, buồn nôn muốn mửa, do 
đó đem quăng hết chứ không ăn được một 
trái. 

After tasting them one by one, the servanf 
agreed to buy them because they are so 
sweet. However, the master did not like the 
these half-eaten apples, so he threw them all 
Out. 

Chuyện nầy tỷ dụ về một ít người nghe 
nói bố thí trì giới sẽ được giàu sang, tâm 
thường an ổn, không bị hoạn nạn tai ương, 
nhưng không chịu tin là thật, muốn chính 
mình chứng nghiệm cho rõ ràng. Kết quả tự 
mình bỏ mất cơ hội. Nên biết rằng mọi việc 
trên đời đều do nhân đời quá khứ. Thế 
nhưng, họ không chịu khảo xét cho kỹ lý 
nhân quả, mọi việc đều thông suốt, đem một 
việc mà tỉ lệ nhiều, hiểu rõ đạo lý nhân quả, 
tiến tới tu học Phật pháp, tô bồi phước huệ 
căn lành. Trở lại cố chấp: “Cần yếu mỗi việc 
chính mình phải thân chứng mới tin.” Cứ phó 
mặc thời gian trôi qua, một mai gần chết, tất 
cả đều xả bỏ tan tành, sau ăn năn không kịp! 


This story gIves us an example of some 
people, seeing that all those who keep 
almsgiving commandmeit, can acquire øreat 
wealth and happiness, physically at ease and 
mentally stable, but they still remark In 
disbelief that they will believe 1f they can 
experience by themselves. As a result, they 
lose opportunitites. To see for yourself in this 
world, noble or base, rich or poor, you should 
remember that everything 1n this life 1s the 
retribution of the previous lives. However, 
some people don”t want to examine the Law 
of Cause and Effect, all they do 1s to draw the 
general rule from particular Instances. Ít 1s to 
be regretted for their disbelief. For once 
death approaches them, they feel so 
miserable when they have to leave theIr 
worldly possessions. 


71) Đui Mắt— Turned Blind 

Xưa có người đàn ông cưới hai bà vợ, ba 
vợ chồng nằm chung một giường. Nhưng anh 
chồng luôn cảm thấy khó khăn mỗi khi muốn 
gần gũi hai chị vợ, hễ anh gần gũi chị nầy thì 
chị kia nổi ghen đùng đùng không chịu được, 
do đó anh khổ não vô cùng. 

Once upon a time, there was a man who 
had two wives and three of them slept on the 
same bed. Whenever he was with one of 
them, the other got very angry that caused 
him very miserable. 

Ngày nọ anh quyết định nằm giữa hai chị 
và cứ nằm ngữa mãi chứ không nói chuyện 
cũng không xoay qua bên nào. 

One day he decided to lie flat on the back 
between the two, speechless and Iimmovable. 

Một đêm trời mưa, nhà thì dột nát, nước 
và bùn văng túa xua, lọt vào hai mắt anh. 
Anh vẫn giữ vững quyết định không thay đổi, 
không chịu ngồi dậy chạy đi tránh. Anh cứ 
nằm yên chứ không xoay, hy vọng hai chị vợ 
hai bên che chở cho anh. Kết quả thật là bất 
hạnh: anh đui cả hai mắt. 


4420 


One night 1t was raining so heavily that 
their house began to have leaks everywhere. 
Water and mud fell into his eyes, but he did 
not want fo øet up and run away, due to his 
already-made decision. He hoped that his two 
wIves on his sides would protect him. As a 
result, he became completely blind. 

Chuyện nầy tỷ dụ về người thân cận với 
bạn tà, bắt chước làm việc phi pháp, phải sa 
đọa vào chốn tam đồ. Thường thường do nơi 
bạn tà ác pháp, họ chẳng những phải luân hồi 
mãi mãi, mà còn tán mất con mắt trí huệ như 
người ngu bị đui mắt trong truyện trên. 

This story gIves us an example of some 
people who like to accompany with bad 
people. They always do unlawful deeds, 
create karma and fall Into the Three Evil 
Paths of Transmigration. Not only will they 
emain in the round of existences forever, but 
they also lose their eyes of wisdom, just like 
the stupid man who turned blind in the sfory. 


72) Sưng Môi —Swollen Lips 

Xưa có hai vợ chồng cùng về thăm nhạc 
phụ, nhằm ngày người nhà đang giã gạo. Khi 
vợ anh vào ra mắt cha mẹ nàng, anh bèn lên 
ăn cắp một nắm gạo lớn bỏ vào miệng, liền 
khi ấy chị vợ ra tìm anh để nói chuyện cho 
vui. Miệng anh đây những gạo, không thể trả 
lời, anh lại sợ vợ biết. Xấu hổ quá! Anh 
ngậm cứng miệng lại không nói một lời. Chị 
vợ lấy làm lạ hỏi: “Tại sao anh không nói 
một lời nào hết vậy?” 

Once upon a time, there was a couple of 
husband and wife who went fo visit the wIfe”s 
father. When his wife presented herself to 
her father, he stayed outside and saw people 
removing the husk from the rice. He stole 
Some rice and put them In his mouth to chew 
while waiting for his wife. When the wIfe 
came back to talk to him, he could not say a 
word because his mouth was full of rice. That 
aroused her curiosity even more. She asked: 
“Why don't you say a word?” 


Chị thắc mắc muốn hiểu lý do, bèn dùng 
tay rờ hai bên má của chồng, nhận thấy môi 
anh sưng đội lên, Chị liền đến thưa với cha 
chị: “Thưa cha! Chồng con vừa đến nhà, đột 
nhiên phát sanh một chứng bệnh sưng môi, 
và bây giờ không thể mở miệng ra nói được.” 

She did not understand what had 
happened. She touched his cheeks with her 
hands and found his mouth swollen. She 
1mmediately reported to her father: “Daddy! 
On his way over, my husband suddenly got a 
swollen mouth and ¡1s unable to open his 
mouth to speak at this moment.” 

Cha chị nghe thế vội vã đi thỉnh một vị 
lương y. Vị lương y đến xem và nói: “Bệnh 
nầy nặng lắm, phải mổ mới có thể trị lành.” 

Her father hurriled to Invite a doctor to 
come fo examine. The doctor examined and 
said: “His illness 1s very serlous. It will be 
cured only by an operation.” 

Nói xong vị lương y cầm dao mổ trên má, 
gạo ngậm trong miệng đổ ra ngoài. Sự thể 
như vậy ai cũng đều biết. 

After speaking, the doctor did a surgery 
on his mouth and all the rice In his mouth fell 
out. 

Chuyện nầy tỷ dụ người có lỗi cần phải 
nhìn nhận để cải đổi, mới có thể giúp đở 
người cải tà quy chánh. 

This story gIves us an example of those 
who commit mistakes. They must first admit 
and correct their mistakes before trying to 
help other people transforming (give up 
wrong deeds and return to the right ones). 

Nếu như sau khi phạm giới, làm ác, mà 
cứ che dấu không chịu nói ra, không chịu 
phát lồ sám hối, thì tội kết mỗi ngày mỗi 
nặng thêm, quyết phải đọa lạc giống như 
người ngu trong truyện, miễn cưởng không 
chịu nhả gạo ra vì mắc cở, nên phải chịu để 
cho bác sĩ mổ miệng mà khám phá ra tội lỗi. 

People will descend info the three evil 
paths of hells, hungry ghosts and animals If 
they do evil deeds to break the pure 


4421 


commandmenfs and hiding sins. This 1s Just 
like the stupid man, being relucftant to let out 
rice, for fear of being ashame. As a result, the 
docfor must operate his mouth to reveal his 
SinS. 


73) Ngựa Đen Đuôi Trắng —Black 
Horse With White Taïl 

Xưa có một người cưỡi con ngựa ô 
dẫn đội binh đi đánh đuổi kẻ thù. Nhưng anh 
rất nhát gan, không dám tiến tới trước để 
chiến đấu. Anh nghĩ ra một biện pháp rất 
hay: “Lấy máu thoa lên mặt rồi nằm trong 
đống tử thi giả đò chết. Con ngựa của anh bị 
kẻ thù dắt đi. Cuộc chiến kết thúc trước khi 
anh trở về nhà, anh bèn chặt cái đuôi con 
ngựa chiến thắng đã chết đem về.” 

Once upon a time, there was a man who 
rode on a black horse to a battle to chase the 
enmies. But he was chicken-hearted and 
dared not to advance to combat. He daubed 
his face and eyes with blood and dirt, then 
concealed himself among the 
pretended to be dead. The horse on which he 
had rode was taken away by the enemies. 
After the battle was over, on the way home, 
he took with him a tail of a white horse that 
belonged to another soldier. 

Thấy anh về, người nhà hỏi: “Ngựa anh 
đâu? Sao anh không cưỡi ngựa về?” 

Seeng him back, his family asked: 
“Where Is your horse? Why don”t you ride 
your horse?” 

Anh đáp: “Ngựa tôi đã bị tử trận. Này các 
người xem! Tôi có mang đuôi nó về làm kỷ 
niệm.” 

The man replied: “My horse was dead. I 
have brought back Ifs tail with me.” 

Người nhà nói: “Ngựa của anh da đen, tại 
sao cái đuôi biến thành trắng sau trận 


COTDPS€S, 


chiến?” 
His family said: “Your horse was black. 
How did its tail turn white after the battle? 


Anh biết sự giả dối của mình đã bị đưa ra 
ánh sáng, một mực làm thinh không nói một 
lời. 

The man was speechless when his lying 
was discovered. 

Chuyện này tỷ dụ đối gạt người sẽ có 
ngày bại lộ. Có một số người trong tâm 
thường nghĩ những hành động hung ác, mà 
ngoài mặt dối hiện tướng hiển lành. Hơn thế 
nữa, họ luôn dối người bằng cách khoe 
khoang trí mưu của mình, nhưng không có tội 
lỗi gì mà họ không dám làm giống như anh 
chàng ngu sĩ trong câu chuyện trên. 

Ths síory gives us an example of 
common people whose lie will be discovered 
some day. Despite of their pretending to be 
gøood, pious, compassionate and resfraining 
themselves from eating meat and drinking 
wine, and so on; In reality, they ¡indulge 
themselves ¡1n kiling and ¡njuring other 
senfient beings and thus raising to pain and 
cruelty. Furthermore, they boast that they 
have talents and wisdom; they always talk 
about doing good deeds, but there 1s nothing 
in the world they will not do to commIif sins, 
Just like the stupid man ïn this sfOry. 


74) Mang Bồn Tắm—To Carry A 
Bathtub 

Xưa có ông vua quyết định ban hành một 
thứ pháp luật: bắt buộc Bà-la-Môn phải tắm 
rửa cho thân thể được sạch sẽ, chẳng vậy thì 
sẽ bị phạt làm công việc cực khổ nặng nhọc. 
Sau khi sắc luật có hiệu lực, thì nhóm Bà-la- 
Môn đi đâu cũng mang bồn tắm theo, khiến 
cho mọi người thấy thế tưởng là họ siêng 
năng tắm rửa. 

Once upon a time, ther was a kingdom 
which had a law that all Brahmans ¡in the 
country should keep their bodies clean and 
those who do not would be subJect to all 
kinds of hard works. After this decree was 
siened Into law, the Brahmans always carried 


4422 


with them a bathtub to prove that they took a 
shower every day. 

Giả như có người đổ vào bồn tắm của họ 
một chút nước, thì họ đến chỗ vắng mà đổ đi. 
Sở đĩ họ làm như vậy là vì họ muốn mờ dối 
vua để tránh khỏi làm công việc nặng nhọc, 
kỳ thật thân thể của họ không nhờ mang bồn 
tắm theo mình luôn mà được sạch sẽ. 

When someone poured some wafer info 
ther bathtub, they brougph( 1t to an 
unfrequented area to get rid of it. The reason 
they carried a bathtub with them when they 
went out so people would think that they 
were clean so that they could shun hard labor. 

Chuyện nầy tỷ dụ nếu chỉ có phô trương 
bể ngoài mà không có sự thật, kết quả là tự 
dối mình, dối người, không một chút tốt đẹp. 
Tăng chúng cạo đầu xuất gia ở trong Phật 
pháp, mặc áo nhuộm, và đánh bóng bên 
ngoài; kỳ thật chỉ có hình tướng bên ngoài, 
trong không có thật đức, giới, định, huệ 
không tu, thì cùng nhóm Bà-la-Môn mang 
bồn tắm trong truyện không khác. 

This story gIves us an example of some 
people who only want to show off their outer 
appearance. A monk who has shaved his 
head, wears dyed robes, and polishes his 
oufer appearance; however, because of fame, 
gain, offerinss and avoids labor work, he can 
break commandments any 
appearance looks like a monk, but in reality, 
he cheats, Jjust like the Brahman who held a 
bathtub in this sfory. 


time. His 


75) Giết Lạc Đà—To Kill The Camel 

Xưa có người nuôi một con lạc đà. Ngày 
nọ, con lạc đà thọc mõm vào ghè lúa ăn no 
nê, ăn xong nó vô cùng hoảng sợ vì không 
thể lấy đầu ra được. Người chủ cũng rất giận 
và buồn khổ vô cùng! 

Once upon a time, there was a man who 
had a jar used to hold grain. The camel put Its 
head info 1t and eat the grain. However, after 


1t was full, It couldn”t get Its head out. The 
man was so angry and worried. 

Có một cụ già thấy thế nói rằng: “Thôi 
anh! Đừng buôn nữa, tôi có một phương pháp 
khiến nó rút được đầu ra, nhưng anh phải 
nghe lời tôi dặn.” 

An old man cam up to him and said: 
“Don't be so upset! I have a method to get 
him out, but you have to listen to me.” 

Anh hỏi: “Thưa cụ phương pháp chi thế?” 

He asked: “Please tell me what is your 
method?” 

Cụ già trả lời: “Ngươi hãy nỗ lực chém 
đầu con lạc đà, chẳng phải là rút đầu con lạc 
đà ra một cách dễ dàng ư?” 

The old man said: “You shoulf cut ofŸ 1ts 
head and he will be out.” 

Nghe xong anh y lời cụ già chỉ bảo, quả 
nhiên đầu con lạc đà bị chặt ra, đồng thời vì 
con lạc đà dẫy dụa mà cái ghè đựng lúa cũng 
bể luôn. Kết quả tuy lấy đầu lạc đà ra được, 
nhưng nó đã chết lại thêm mất một cái ghè 
đựng lúa, anh bị thiệt hại nặng nề. 

He followed the old man”s words. He cut 
off the head of the camel. At the same time, 
the Jar was broken because before dying the 
camel strugsled for a while. 

Chuyện nầy tỷ dụ người tu Phật pháp chỉ 
cầu Bồ đề tâm trong Tam Thừa, cần phải hộ 
trì tĩnh giới và tránh gây ác nghiệp. Tuy 
nhiên, họ lại đấm mê theo miếng mỗi ngũ 
dục tanh hôi mà hủy phá tịnh giới; đến đỗi 
bản thể của tịnh giới cùng đạo quả Tam thừa 
cả hai đều mất, không có điều ác nào mà họ 
không đám làm, giống như người ngu mất cả 
lạc đà lẫn bình trong truyện. 

This story gIves us an example of some 
people who seek enlightened minds through 
the Three Vehicles, keep  pure 
commandmentfs and avoid doïing evils deeds. 
However, they indulge themselves in the five 
desires which wIll destroy them all. Not only 
do they end up breaking commandmenits, bu 
they also give up the Three Vehicles. There 


Imust 


4423 


1s nothing evil they will not do, Just like the 
stupid man losing both the camel and the Jjar 
1n the stOry. 


76) Nông Phu Mơ Tưởng Công Chúa— 
The Farmer Longed For The Princess 

Xưa có người nông phu trai trẻ đến đô 
thành dạo chơi, tình cờ thấy nàng công chúa 
rất đẹp, có thể nói là bậc tuyệt thế giai nhân. 
Sau khi trở về, anh đêm ngày mơ tưởng, nghĩ 
không ra biện pháp gì có thể cùng nàng trò 
chuyện. Ngày qua ngày, mặt mũi anh trở nên 
bơ phờ, thân thể tiểu tụy, đau tương tư nằm 
mãi trên giường, bệnh tình mỗi ngày một 
nặng. 

Once upon a time, there was a young 
farmer who went to the city and he saw the 
pñncess who was very graceful. He found 
she was the most beautiful girl in the world. 
After going home, he thought of nothing else 
but the princess day and mght. Since he could 
not find a way to talk with her, so he became 
so 1ll from his love-sickness. 

Cha mẹ và bạn hữu của anh lo sợ vô 
cùng, bèn hỏi anh: “Vì đâu mà phát chứng 
bệnh hiểm nghèo như thế?” 

Hs parents and 
concerned and asked him: 
happened?” 

Anh trả lời: “Hôm nọ tôi gặp một nàng 
công chúa xinh đẹp lạ thường, rất muốn cùng 
nàng trò chuyện, nhưng không được toại 
lòng, do đó ngày đêm tôi mãi tưởng nhớ, lo 
buồn mà thành bệnh. Nếu tôi không thể cùng 
nàng gặp gỡ chuyện trò thì tôi không sống 
được.” 

He replied: “That day I saw the beautiful 
pñncess with whom I would like to get 
acquainted, but I have been unable to figure 
out a way. That is why I have fallen so 1II. IfI 
can not talk with her, I wIll die soon†!” 

Bạn hữu thân thích an ủi anh rằng: 
“Chúng tôi tìm hộ anh một phương pháp, 


relafives wWere so 
“ What has 


khiến anh được cùng công chúa luận đàm, 
anh hãy an tâm vui vẻ chớ có buồn rầu.” 

The parents and relatives said: “Don”t be 
so depressed! We will find an opportuniIty to 
help you talk with her.” 

Nghe nói qua anh mừng rỡ, bệnh cũng bớt 
lần. Qua hai ngày sau anh được lành hẳn. 
Bấy giờ bạn hữu bà con mới nói dối anh 
rằng: “Chúng tôi đã thay thế anh nghĩ ra 
phương pháp, nhưng hiện tại công chúa vẫn 
chưa trả lời. Sau khi nghe thế, anh cao hứng 
cười rằng: “Nếu quý vị hỏi thì nàng còn ngần 
ngại, chứ tôi mà hỏi không sớm cũng muộn 
chắc chắn nàng sẽ đến.” 

After hearing these words, he was so 
happy that his illness also got better two days 
later. At that time, his parents and relatives 
lied to him that they have found a way; 
unfortunately, she did not reply yet. Upon 
hearing those words again, he was filled with 
happiness and said with a big smile: “If you 
ask she Is still reluctant; however, If I send 
for her, sooner or later she will come.”” 

Chuyện nầy tỷ dụ trên đời nầy có rất 
nhiều người ngu, không biết rõ sự tuân hoàn 
của xuân, hạ, thu, đông ra sao cả; thời tiết 
biến thiên chẳng hiểu tí gì. 

This story gIves us an example of some 
stupid people ¡n this world. They know of no 
S©€asonS 0Ÿ spring, summer, autưnn and 
WInfT. 

Nhằm thời gian không thích hợp để gieo 
giống, lại tự ý gieo giống xuống đất phì 
nhiêu, hy vọng gặt được lúa, nhưng kết quả 
hoàn toàn thất bại nặng nề. Người đời và 
ngoại đạo tu theo hạnh không chơn chánh, 
mà mong cầu quả giác ngộ hoàn toàn; hoặc 
giả chỉ tu chút ít phước huệ, liền tự cho là 
đầy đủ có thể chứng Bồ để. Số người có quan 
niệm như thế cùng với người nông phu tưởng 
nhớ công chúa đều là hạng si mê đáng 
thương. 

They sow the seeds in winter hoping that 
they wIll grow. Thus, they gain nothing 


4424 


©except wasting their energy In vain. Ordinary 
people and heretics hope to seek attainment 
of enliphtenment by cultivating the wrong 
doctrines. They satisfy with therr little merit. 
They are just as stupid as the farmer who 
longed for the princess 1n this story. 


77) Tìm Sữa— To Milk A Donkey 

Xưa có những người ở tại biên thùy, chưa 
hề biết con lừa ra sao cả, dù có gặp tận mắt 
cũng không nhận ra. Nghe người ta đổn sữa 
lừa ngon tuyệt, nhưng bọn họ không ai biết 
lừa, cũng không biết phương pháp nào tìm ra 
sữa. 

Once upon a time, there was a øroup of 
frontiersmen who had never seen a donkey 
before. Thus they could not identify 1t. They 
were fold that its milk was deliclous. They 
did not know the donkey, nor did they know 
how to miÌk It. 

Sau đó họ chia nhau đi tìm, kết quả ầm 
được một con lừa đực. Bấy giờ cả bọn tranh 
nhau, ai cũng muốn uống sữa trước; có người 
cắn trên đầu lừa, có người nút tai, có người 
nút đuôi, có người đở chân, tin rằng sữa sẽ từ 
các chỗ ấy chảy ra. Nhưng cả bọn đều thất 
vọng, không uống được một chút sữa lừa. 

They set out to search for one. After a 
while, they found a male donkey and tried to 
milk it. They vied with each other to get IfS 
milk. One seized 1ts head; another sucked Its 
ears, and another milk its tail, the fourth one, 
1{s feet. All hoped that they could get milk 
without success. 

Chuyện nầy tỷ dụ về ngoại đạo tin tưởng 
mù quáng nơi niỀm tin tôn giáo của họ, liền 
tự ức kiến theo tà đạo: nhịn đói, nhẩy vào 
lửa, lõa hình, tu theo các lối khổ hạnh vô ích. 
Kết quả chỉ tự mình chuốc lấy sự khổ não 
cho mình và cuối cùng phải đọa vào ác đạo, 
cũng giống như những người ngu tìm sữa lừa 
trong truyện nầy vậy. 

This story gives us an example of the 
heretics who blindly learn their religilous 


faith; they follow all kinds of heterodox 
views such as to go naked, to fast to death, to 
Jump Into the fire or other useless ascetic 
practices. As a result, only do they not suffer, 
but also fall into the evil paths, Just like those 
stupid men seeking In vain for milk from a 
male donkey 1n this story. 


78) Đi Không Về Rồi— A Useless Trip 

Xưa có người bảo con trong đêm tối: 
“Ngày mai dậy sớm, cha con mình đi chợ 
mua đồ dùng.” 

Once upon a time, there was a man who 
told his son one night: ““Tomorrow I will go 
with you to another tribe for some errands.” 

Người con nghe thế, ghi chắc vào lòng. 
Đến ngày mai anh dậy sớm, không hỏi ý cha, 
tự một mình anh ra chợ. Tới nơi anh không 
biết là mình đến đấy để làm gì, lang thang 
qua lại, thân thể mệt mỏi vô cùng. Hơn nữa, 
bụng lại đói như cào, mà trong mình không 
có đồng xu để mua thức ăn, nước uống; đành 
phải quay về nhà. 

Upon hearing these words from his father, 
at dawn, the son hastened to get there by 
himself without telling his father. On his 
arrival, he did not know the reason for him to 
be there, he wandered up and down until he 
was so tired. Furthermore, he was very 
hungry and thirsty, but did not have any 
money to buy food and drink. He could not 
help but going home. 

Vừa về đến nhà, ông cha vừa thấy mắng 
rằng: “Mầy thật là đồ ngu si vô trí, sao không 
chịu đợi tao cùng đi? Tự ý đi một mình đi 
không về rồi, không được việc chi cả, tự 
chuốc lấy sự khổ cực nhọc nhằn, tao có đời 
nào bảo mây làm thế.” 

After he came back, his father scolded 
him and said: “You are very stupid indeed! 
You ran back and forth for nothing, only 
suffer in vain. Why did you not wait for me?” 

Chuyện nầy tỷ dụ người tu trì Phật pháp, 
đã cạo tóc nhuộm áo, nhất định phải nương 


4425 


gần thầy hay bạn lành. Với Phật tử, nếu 
không nương thây học bạn, mà tự ỷ mình 
thông minh, trí thức, rồi tự đui tu mù luyện, 
thì rồi chẳng những mất đi thiển tập mà còn 
mất cả những công đức tịnh hạnh, cùng với 
người con đi không về rồi trên đây không 
khác. 

This story gIves us an example of those 

who have the opportunity to become monks 
and who shave off their hair, and who wear 
the monk”s robes, should ask for guidance to 
attain Ñrrvana from Imminent teacher. 
For Buddhists, If we don't ask for guidance 
and seek for advice from friends and 
teachers, but totally repy on our Intellipgence, 
then blindly cultivate by ourselves. We will 
in the end, lose not only the meditation 
trainning, but also all the pure merits and 
virtues. This 1s just like that stupid man In this 
S{OTY. 


79) Gánh Ghế Cho Vua—Carry Chair 
For The King 

Xưa có một ông vua ngồi trong cung 
cấm, tự cảm thấy buồn buồn, muốn đến vườn 
vô ưu du ngoạn, bèn bảo vị quan hầu cận 
rằng: “Ngươi hãy đem một cái ghế để trong 
vườn, ta muốn vào trong ấy, ngoạn cảnh 
thưởng hoa.” 

Once upon a time, there was a king who 
wished to go siph(tseeing at the “Free-From 
Care” Garden. 
ministers: “You will drage a lounge chaIr to 
that garden for me to sit to admire the 
scenery and enjoy the flowers.” 

Nghe lịnh vua, vị quan biết rằng mình sẽ 
vác ghế đi, đấy là chuyện rất xấu hổ, bèn tâu 
với vua rằng: “Tâu Bệ Hạ! Tôi không thể 
vác, chỉ muốn gánh.” 

Upon receiving the kings order, the 
minister considered 1t a demeaning job for a 
minister to drag a chair. So he reported to the 
king: “Your Majesty! I would rather carry 1t 
on my back with a pole than dragging If.” 


He ordered one of his 


Vua nghe rồi liền sai người đem ba mươi 
sáu cái ghế sắp thành một gánh, để trên vai 
vị quan cho ông gánh ra vườn. Bấy giờ ông 
gánh không nổi, mà cũng rán hết sức gánh đi. 
Đấy chỉ vì ông sợ xấu hổ mất mặt một chút 
mà chuốt lấy sự khổ não gấp trăm lần. 

The king then asked his guard to put 
thirty-six chairs to make a load for him to 
carry to the garden. For fear of losing face, 
the minister suffered a hundred times more. 

Chuyện nầy tỷ dụ về vài người trong 
chúng ta sợ phạm giới luật nên không dám 
khom xuống váy đàn bà để lượm vật gí đó. 
Tuy nhiên, khi bị vô minh và dục vọng quấy 
rối, chúng ta không màng làm bất cứ điều bất 
tịnh nào có thể làm được, cũng giống như ông 
quan ngu si gánh ghế trong truyện nầy vậy. 

This story gIves us an example of some 
people who are reluctant to bend down to 
pIck up something dropped from a woman”s 
head, sayinng they want to keep the 
commandments. However, once disturbed by 
Ipnorance and desire, they do not mind doing 
whatever Impure things they can do. This 1s 
Just like that stupid minister bearing cha1rs on 
his back in this story. 


80) Uống Thuốc Rửa Ruột—Washing 
The Intestines 

Xưa có người bị đau ruột già, thầy thuốc 
cho biết: “Chỉ cần rửa ruột mới có thể trị 
lành.” 

Once upon a time, there was a man who 
had a pain In his stomach. The doctor said 1t 
would be healed by giving an enema to wash 
the Intestines. 

Sau khi thầy thuốc hòa trộn thứ thuốc 
nước rửa ruột trong một cái chén nhỏ, ông 
bèn đi lấy cái thau đựng thuốc trước khi bắt 
đầu trị. Trong khi thây thuốc chưa trở lại. Lúc 
đó người kia bèn uống thuốc ấy sạch trơn. 

After mixing the solution in a little bowl, 
he went to search for a bigger brass ware 
before treating the patient. At that moment, 


4426 


the man took all the drug before the doctor 
came back. 

Uống xong, y phát lên đau bụng dữ dội, 
vừa lúc thầy thuốc trở về, thấy thế lấy làm lạ 
bèn hỏi anh rằng: “Anh làm sao thế?” 

After taking the drug, his belly became 
inflated and he felt so painful. When the 
doctor came back, he wondered what had 
happened to the patlent and asked him: 
“What happened to you?” 

Người kia bèn đem chuyện uống thuốc 
rửa ruột thuật lại: “Tôi đã uống hết thuốc, 
nhưng cắm thấy đau bụng gần chết.” 

The men told the doctor: “l have Just 
taken all the drug, but I am almost dying with 
the Inflation and pain in my belly.” 

Ông sửng sốt: “Thật khờ dạy hết chỗ nói, 
tôi chưa thấy ai khờ như vậy, thuốc nước Ấy 
chỉ để rửa chớ không uống được.” 

The doctor was too surprised and told the 
man: “You are the most stupid man I have 
ever met. This drug is only for washing your 
1ntestines, nof for taking.” 


Đoạn ông vội vàng lấy thuốc giải cứu cho 
người kia uống, khiến cho mửa hết nước rửa 
ruột vừa uống kia, người ấy mới khỏi bị nguy 
đến tánh mạng. 

Then the doctor gave the man some other 
antidotal drugs. The man vomited and cured. 

Chuyện nầy tỷ dụ về những người tự gây 
hại bằng cách tùy tiện làm theo ý mình. 
Người tu Phật phải nên vô cùng cẩn trọng. 
Khi lựa pháp môn thích hợp để tu trì, không 
nên tùy ý tu một cách lộn xộn, mà phải lắng 
nghe một vị thầy giỏi. Như nói về tu thiển 
quán, nên lắng nghe vị thiển sư coi mình 
trước tiên nên tu pháp nào, bất tịnh quán, hay 
số tức quán, chớ không nên tùy tiện mà có 
tổn hại. Không chịu thưa hỏi với thầy hay, tự 
mình điên đảo đui tu mù luyện thì chẳng 
khác gì anh chàng ngu ngốc trong truyện nầy 
vậy. 


This story gIves us an example of some 

people who hur(t themselves by doing 
whatever they like to do. Buddhists must be 
extremely carefull When you choose a 
method to practice, try not to do whafever 
you like to, you should seek for advice and 
guidance from a good masfer. 
Speaking about meditation, we should listen 
to a Zen Master to see first we can follow 
what method, contemplating on impurity of 
the body or counting the breaths. Try not to 
do whatever we like to without consulting 
with a master just like the stupid man in this 
S{OTY. 


8I) Không Nên Vu Oan Cho Người 
Hiền Đức—Not To Aeuse Falsely 

Xưa có hai cha con cùng đến cánh đồng 
mênh mông, người con bỏ cha đứng đó, một 
mình chạy thẳng và rừng rậm, bị cọp cắn, vết 
thường rất sâu, lại bị móng nhọn của nó cầu 
rách cả mình mẩy. Anh vừa đau nhức vừa 
kinh sợ vô cùng, vội vàng băng rừng chạy về 
chỗ cha anh đang đứng. 

Once upon a time, there were a man and 
his son travelling together. They came to a 
vast wilderness, the son left his father and got 
1nfo the woods and was bitten by a tiger. With 
deep scratches were all over his body, the son 
felt so painful. He tried to flee to his father. 

Người cha thấy tình cảnh như vậy rồi, 
hoảng hốt hỏi anh, vậy chớ bị con thú gì cắn 
mà thân thể ra nông nỗi. 

The father was atonished and asked his 
son: “How did you get wounded so badly like 
this?” 

Người con nhăn nhó trả lời: “Có một con 
gì không biết, thân đầy cả lông, đến cắn con 
bị thương như thế đó.” 

The son replied: “There was a long- 
haired monster that bit me.” 

Người cha giận hầm hầm xách cung tên 
chạy thẳng vào rừng rậm, thấy một nhà tu 
râu tóc rất đài, lại có một chòm râu lún phún, 


4427 


ông cho rằng đó chính là con thú đã cắn con 
ông, lập tức giương cung muốn bắn. 

The father grasped bowrs and arrows and 
went to the woods where he saw a long- 
haired supernatural being. He thoupht this 1s 
the beast which bịt his son. He was about to 
shoot at him. 

Có người thấy thế vội can rằng: “Nhà tu 
hành nây không có tâm hại con ông, ông 
không nên vu oan cho người hiển đức.” 

A bystander saw that interrupte him and 
said: “Why do you want to shoot at that man, 
he 1s an innocent. You should not punish such 
a virtuous man!” 

Chuyện nầy tỷ dụ có người đối với sự vật 
không quan sát cho kỹ lưỡng, bằng vào chủ 
quan tự cho là mình phải. Ở đời có nhiều 
người đối với trong hàng Tăng chúng, thấy 
một đôi người không đạo hạnh xuất gia, hành 
vi bất mãn, hoặc có một số nhà sư nào đó 
không đủ oai nghi, đối với mọi người có 
những hành động ngôn ngữ không được đẹp 
đẽ, một số người không chịu quan sát kỹ 
càng, mà cho rằng nhà sư nào cũng như vậy 
cả. Đối với những nhà sư khác, họ luôn luôn 
sẵn sàng khinh miệt chê bai. Những người ấy 
với người cha có con bị cọp cắn lại muốn trả 
thù vị tu hành đạo đức trong chuyện nầy vậy. 

This story gIves us an example of some 
people who do not examine closely a matter 
before making their decision. They always 
say that they are right. Some people are 
offended by an Iimmoral monk ¡n his religious 
robe, are apt to do the worst harm to all good 
monks. This 1s Just like the father wanting to 
be revenged on the supernatural man for his 
son”s bites by a tiger 1n this story. 


82) Gieo Lúa—To Grow The Crop 

Xưa có một người ở đô thành, muốn về 
làng quê theo đòi nông nghiệp, làm kế sinh 
nhai. Ngày nọ, anh đến đồng ruộng xem xét, 
thấy một ruộng lúa rất tươi tốt, bèn hỏi nông 


dân ở đấy: “Làm cách nào mà lúa tốt như 
vậy.” 

Once upon a time, there was a man who 
lived In the city but wanted to go to the 
countryside to grow the crop to make a living. 
One day he visied another farmer”s lands 
and examined his wheat crops. He asked the 
owner: “How do you make the wheat ørowW sO 
well?” 

Người nông dân trả lời: “Phương pháp rất 
giản dị, chỉ cày đất cho xốp và san bằng, bỏ 
phân tốt, tháo nước vô, thì được lúa tốt như 
thế, 

The owner replied: “The method 1s 
simple, to plough the soi, levelize the 
ground, and 1rrigate the water. The crop wIll 
be good.” 

Anh nghe rồi, bèn y phương pháp cày 
ruộng, gieo giống ấy. Anh đã cày đất cho 
xốp, san bằng, vô phân, xả nước vào xong 
xuôi đâu đấy, chỉ còn đem giống gieo lên. 
Nhưng anh suy nghĩ, khi chân bước xuống 
ruộng để gieo, sợ e chân mình dẫm lên đất, 
làm cho đất đẽ đi, do đó lúa không tốt được. 

Upon hearing the 
another farmer, the man went back and did 
what he was told; however, after he mixed 
the manure in the soil, before scattering the 
seeds, he remembered he had to tread the 
field field to scatter the seeds, he was afraid 
that his own feet mipht be too heavy for the 
land and it would become too hard to be 
fruifful. 

Anh tự nghĩ chi bằng ta mướn bốn người 
khiêng một cái giường, rồi anh ngồi lên đấy 
gieo giống. Anh đi một mình thì có hai chân, 
giờ đây biến thành tám chân, cộng với sức 
nặng của anh và cái giường, do đó đất trong 
ruộng càng thêm dẻ cứng. Quả là người ngu! 

He said to himself that he should hire four 
men to carry a bed on which he sit to scatter 
the seeds. If he did it by himself, there would 
have been only his two legs, but he added 
eight of the others in addition to the weight of 


Instuctons from 


4428 


the bed and his own. Thus the land became 
even harder. What a stupid man! 

Chuyện nây tỷ dụ trong Phật pháp phải 
khéo giữ gìn ruộng trì giới, khiến phát sanh 
mầm mống lành. Tuy nhiên đa số người tu 
ban đầu giữ kỹ, một giới nhỏ cũng không 
phạm, nhưng hồi về sau, giới thô trọng đều 
hủy phạm, không hể kiêng sợ giữ gìn, như 
thế thử hỏi mầm mống Bồ đề làm sao không 
tiêu hoại? Đây cũng giống như người ngu sợ 
hai chân mình làm dẻ đất lại đi mướn thêm 
tám chân khác đến dậm vậy. 

This story gIves us an example of some 
people who culivae the field of 
commandments and wait for the good yIeld of 
shoots. The majority of beginner cultivafors 
first try very hard to keep all commandments; 
however, later they break all commandments 
and do evil deeds. How can the shoots of 
commandments grow? This 1s just like the 
stupid man who was afraild of his own tfwo 
feet and added still eight of others. 


83) Khỉ Bị Đánh—A Monkey Was 
Bcaten 

Xưa có một con khỉ, bị một người rất 
khỏe mạnh đánh đập tàn nhẫn, nó đau đớn 
vô cùng đến nỗi không chịu được nữa. Sau đó 
nó chạy qua chỗ đông người, có một em bé 
chạy ngang trước mặt nó, nó giận hầm hầm, 
túm đứa nhỏ muốn đánh và tuyên bế với mọi 
người rằng: “Nó làm như vậy là rất chính 
xác. 

Once upon a time, a monkey was beaten 
by a strong man. The monkey was so painful. 
Later on the monkey ran to another area; It 
saw a small boy who passed by him, the 
animal was so angry and 1t took the boy for 
revenge. The monkey said: I am completely 
right.” 

Chuyện nầy tỷ dụ về tánh giận cá chém 
thớt của phàm phu. Phật tử nên nhớ tất cả 
pháp đều ở trong vòng biến diệt, thuyên lưu, 
quá khứ đã diệt tương tục sau sanh, chẳng 


giống như trước, đó là một định luật dĩ nhiên, 
thế mà người đời thường không nhận định, 
vọng chấp sai lầm, nên thường lún sâu vào 
thù hận không ngưng cũng như con khỉ kia 
không khác. 

This story gIves us an example of some 
one who is offended be another person takes 
out his anger on a thưd person. Buddhist 
should remember that all human affairs are 
always In a state of endless transition. What 
comes after is different thing, that 1s a natural 
law. However, people always attach to theIr 
wrong views. They wrongfully get Into a 
temper and get deeper and deeper Into hatred 
Just as the monkey In this stOry. 


84) Nguyệt Thực—Moon Eelipse 

Xưa có một truyền thuyết: “Từ trước có vị 
A-tu-la vương xem thấy mặt trăng sáng quá, 
bèn dùng tay che, người nay đồn đãi biến 
thành thuyết “Nguyệt thực.” Căn cứ theo 
truyền thuyết trên, thì nguyệt thực và loài 
chó hoàn toàn không quan hệ gì với nhau. 
Nhưng không hiểu tại sao mỗi khi nguyệt 
thực, mọi người đều cho là mặt trăng bị chó 
nuốt, rồi mỗi khi thấy chó chạy ngang ai 
cũng muốn đánh nó. 

Đối với thân phận con chó oan uống vô 
cùng. 

Once upon a time, there was a king of 
Asura who covered the moon with his hands 
when he thought it was too bright. The moon 
eclipse became legendary and there was 
nothing related to the dogs. However, each 
time there was a moon eclipse, people laid a 
dogs 
sometimes got beaten inJustly. 

Chuyện nây tỷ dụ về sự thật; sự thật 
không thể dựa trên sự suy nghĩ chủ quan bừa 
bãi; sự thật phải được dựa trên những yếu tố 
xác thực. Tuy nhiên, người đời thường dựa 
trên những suy nghĩ chủ quan phát khởi bởi 
tham sân si mà tưởng tượng ra những điều 
lầm lộn vô nghĩa. Kết quả là họ gây khổ cho 


blame on ¡nnocent whíich were 


4429 


mình và cho người như chuyện chó bị đánh 
trong câu truyện trên. 

This sfory ø1ves us an example of “Truth” 
which carelessly 
subJective thinking. Truth must be based on 
facts. However, people always try to think 
subJjectively which arises from their greed, 
hatred and anger. As a result they cause pain 
not only to themselves, but also to other 
people Just like the dogs were beaten ¡n this 
S{OTY. 


cannot be based on 


85) Đau Mắt —Sore Eyes 

Xưa có một nàng con gái bị bệnh đau mắt 
rất hiểm nguy, vô cùng đau đớn, rên rĩ suốt 
ngày đêm. Có một nàng con gái khác, thấy 
vậy rất lo sợ, tự nói: “Ai có mắt là có bệnh 
đau mắt. Quả như bịnh ấy đến ta, nhất định ta 
phải nhận chịu! Tuy rằng hiện tiền mắt ta 
chưa bệnh, nhưng ngày kia đâu khỏi bệnh 
như chị nọ. Muốn ngăn ngừa cho khỏi bệnh 
nầy, tốt nhất ta móc hai tròng mắt của ta 
trước đi thì hơn cả.” 

Once upon a time, there was a woman 
who had bad sore eyes. Another woman said 
to herself: “Where there are eyes, there are 
eye problems. What happened !f I had sore 
eyes? Although at this moment my eyes do 
not ache; however, they will ache some day. 
To prevent this happens, the best way 1s ripht 
now I gouge them out so they will not ache 
later. ” 

Có người nghe nàng nói thế, bèn khuyên 
can rằng: “Dù biết rằng có mắt là có đau làm 
mình khó chịu. Cô có tròng con mắt là vật 
quý nhứt, sau này đau hay không đau, việc 
ấy chẳng nhứt định. Nếu cô móc hai tròng 
mắt đi rồi, sẽ không trông thấy gì nữa, phải 
chịu thống khổ suốt đời, cô có biết không?” 

Upon hearing those words, someone said 
to her: “Althouph 1t is true that when you 
have your eyes, they may some day ache to 


disturb you. You have both precIous eyes. 
Whether they ache or not later, no one 
knows. Don”t you know_ when you gouge 
them out and don”t have them now, you won'f 
be able to see anything; therefore, you will 
have to suffer for lifetime?” 

Chuyện nầy tỷ dụ người ăn cơm bị mắc 
nghẹn, rồi bỏ ăn, như thế rất vô lý. Lại có 
một ít người cho rằng giàu sang là cội gốc 
của suy bại, vì thế mà không muốn cầu quả 
báo an vui, nên không chịu thực hành hạnh 
bố thí. Tuy nhiên, họ đâu biết rằng dù giàu 
sang phú quý bao nhiêu mà bỏn xẻn keo kiệt 
trong đời nầy là họ đang gieo nhân đau khổ 
cho đời sau. Dù biết rằng bố thí có thể mang 
lại hạnh phúc mà cũng có thể không, nhưng 
nếu chúng ta không bố thí thì chắc chắc 
chúng ta là những kẻ khổ sở. Những người có 
quan niệm sai lầm ấy, cùng với nàng con gái 
vì sợ đau mắt mà muốn móc tròng mắt quăng 
đi, đều ngu si không khác. 

This síory gives us an example of 
someone who síops eatng when he 1s 
chocked during dinner. This 1s rediculous! 
There are some people who believe that 
wealth SOUrCes Of 
decadence. They are afraid of retribution In 
the hereaffter; therefore, they don”t want to do 
any almsgiving in their present lives. lf you 
do almsgiving, you may be happy or you 
may not. But If you don”t do 1t, you wIll 
surely be the most unhappy person. This IS 
Just like the woman who could not bear the 
thought of having sore eyes, wanfted to øouge 
them out to suffer forever. 


and fame are the 


86) Vì Của Giết Con—A Man Who Cut 
His Daughter?s Head off For A Pair Of 
Gold Earrings. 

Xưa có hai cha con cùng nhau đến một 
địa phương nọ, giữa đường gặp bọn cường 
đạo, muốn giựt hết tài vật của người. Người 
con có đeo đôi bông vàng, người cha sợ bị ăn 


4430 


cướp giựt mất nên lật đật xé rứt không ra. 
Bấy giờ bèn dùng dao chặt đầu người con. 

Once upon a time, there were a man and 
his daughter traveling on a trip together fo a 
place. On ther way, they came across 
highway robbers trying to rob their valuable 
things. The daughter wore a patr of pure gold 
earrings. When the father saw the robbers 
approaching, he tried to pul the earrings off to 
hide them, but he couldn”t remove them. He 
cut off his daughterˆs head. 

Sau đó bọn cướp chạy mất, cơn khủng 
hoảng qua rồi, y bèn lấy đầu ráp vào mình 
người con xấu số. Nhưng than ôi! Ráp làm 
sao được! 

When the robbers went away, he tried to 
put the daughter's head back to her body. 
Alas! How could he achieve this? 

Chuyện nầy tỷ dụ vì việc nhỏ mà bỏ việc 
lớn, vì chút danh lợi mà quên mất cuộc sống 
đức hạnh, đến nỗi gây thành sự tổn thất nặng 
nề, không thể cứu vãn. Cũng như trên thế 
gian có một số người vì chút danh lợi, mà 
vọng lập tà giáo, tà thuyết để dối đời, họ cho 
rằng con người chỉ có một kiếp nầy chứ làm 
gì có kiếp sau; làm gì có đầu thai, vân vân. 


This story gives us an example of some 
people who only little gain and fame right In 
front of them and they forget about great 
merits and virues. There are also some 
people who argue with a joking expression on 
these subJects: there Is no hereafter life, no 
Teincarnation, etc. 


87) Bọn Cướp Chia Của—Divisions Of 
Boot 

Xưa có một bọn cướp. Khi chia của, họ 
chiếu theo bản lãnh và sự cao thấp của mỗi 
người mà chia đều đủ, mỗi người một phần. 
Trong đó có một phần là y phục dệt bằng tóc 
rất nặng, vì có một người kém sắc đẹp và địa 
vị thấp kém hơn, cho nên bọn họ mới chia 
một phần xấu tệ ấy. 


Once upon a time, there was a band of 
robbers. They divided therr boot according to 
therr different ranks. Among the belonginsgs, 
there was a hair-woven coat which was 
heavy considered as an Inferlor part to be 
øiven to one with the lowest rank. 

Tên cướp ấy rất buồn khổ, trong tâm bất 
bình la lớn: “Phần của ta sao ít và tệ thế 
nầy?” 

The robber was grieved. He made a 
strong protest by shouting aloud: “Why 1s my 
share so little and ugly like this?” 

Sau đó y cũng đành cam chịu, rồi đem 
vào trong thành bán. Có một vị quan trường 
chịu mua bằng một giá rất cao. Số tiền của y 
bán được đem so với số tiền của bọn cướp 
chia được nhiều hơn gấp bội. 

Afterwards, he broupht It to the city for 
sale. A elder manderine paid him a hiph 
price. The money he got was more than any 
others” In the band. 

Bấy giờ y vui vẻ múa nhảy và nói: “Ta là 
người đắc thời.” 

He then leaped for Joy and said: “[ am 
VicfOorIous!” 

Chuyện này nói cho chúng ta biết dù gặp 
nhiều thất bại cũng không nên thất vọng, thối 
tâm, chỉ nên cố gắng gieo giống tốt sẽ có 
ngày gặt được bao nhiêu là chuỗi hạt vàng. 
Tỷ như khi người bố thí, mà không biết rằng 
bố thí sẽ có quả báo tốt gì hay không? Đến 
khi quả lành đem lại, thì rất vui mừng. Mới 
biết làm lành bố thí là hành vi rất cao đẹp, 
trở lại ăn năn việc lành của mình làm sao mà 
ít quá ! 

This sfory to be 
discouraged and hopeless even we are In a 
diverse situation. Try fo sow good seeds, we 
wIll harvest good crops some day. This 1s also 
true with almsgiving. People who are doing 
almsgiving are usually not aware whether 
there wil be a retribution. When the good 
fruits bloom, even thouph they are happy, but 


reminds us not 


4431 


they regret for not having done enough 
almsgiving before. 


88) Mất Một Hạt Đậu Hay Một Nắm 
Đậu—A Grain Of Bean Or AÁ Handful 
Of Bcans? 

Xưa có một con khỉ cầm một nắm đậu, 
bỗng nhiên vô ý đánh mất một hột. Nó hoảng 
hốt buông cả nắm đậu trong tay ra, thì ôi 
thôi! Đã bị gà và chim ăn mất hết cả rồi! 

Once upon a time, there was a monkey 
holdng a handfl of beans. (Out of 
clumsiness, It dropped a grain of bean to the 
øround. It was shocked and dropped all the 
beans In 1s hands by looking for the first one. 
AlI the beans were then eaten by chicken and 
birds. 

Chuyện nầy tỷ dụ người tu theo Phật, ban 
đầu hủy một giới mà không chịu ăn năn sám 
hối cho tội được tiêu. Sau đó lại còn buông 
lung hủy phạm nhiều cấm giới, làm cho bao 
nhiêu công đức pháp lành đều hủy bỏ không 
còn. 

This story øgIves us an example of a monk 
who breaks one commandemernt, but would 
Later he breaks 
commandmentfs to such an extent that he ends 
up breaking all of them. This 1s Just like the 
monkey whi loses all bean by looking for Just 
a grain of bean. 


not — cOnfess. other 


89) Chuộc Vàng Và Rắn Độc—A 
Golden Rat Changed Into A Poisonous 
Snake 

Xưa có một người đi đường bắt được một 
con chuộc vàng, lòng mừng khấp khởi, liền 
ôm vào lòng, rồi tiếp tục đi. Khi đến bờ sông, 
muốn cởi y phục ra để lội qua cho dễ, bỗng 
nhiên con chuột vàng đang ôm trong lòng 
biến thành con rắn độc. 

Once upon a time, there wa a man who 
found a golden rat while travelling. He 
leaped for Joy, then put it Inside his shirt. 


When he reached the river bank, he took off 
his shirt before crossing. Suddenly the goden 
rat changed 1mmO a poisonous rat. 
Nevertheless, the man did not throw it out, 
but kept It In the shirt. 

Ban đầu y sợ hãi vô cùng nhưng sau tự 
nghĩ: “Ta thà để cho con rắn độc nầy cắn 
chết, chứ không chịu quăng nó đi.” 

He was so scarced at first, but he thought: 
* would rather let this poisonous snake bite 
me to death, than throw 1t out.” 

Bấy giờ y bèn ôm con rắn độc lội qua 
sông chẳng hể sợ hãi. Con rắn độc thoạt 
nhiên biến thành một khối vàng to lớn. 

He then embraced the poisonous snake to 
cross the river. The poisonous snake suddenly 
changed back to pure gold. 

Có người khác xem thấy như vậy cho 
rằng rắn độc có thể biến thành vàng, liền bắt 
chước, bắt một con rắn độc ôm trong lòng, 
tức thời y bị rắn độc cắn chết. 

Another man nearby saw that, took 1t for 
granted that 1t should always turn out that 
way. He then catched a poisonous snake and 
put It Inside his shirt. He got bitten and died 
soon after. 

Chuyện nầy tỷ dụ có một hạng người 
chẳng chơn thật tín ngưỡng Phật pháp, xem 
thấy người khác chơn thật tu học được lợi ích 
hiện tiền; họ vì muốn cầu lợi dưỡng, nên phụ 
họa theo Chánh pháp. Nhưng kết quả chẳng 
những không tốt đẹp gì mà còn bị tổn hại như 
người ngu bỏ rắn độc vào áo cho nó cắn chết 
trong truyện nầy. 

This story gIves us an example of some 
people who attach themselves to Buddhism 
when they see those who have done good 
deeds and In turn have obtained benefit. They 
are not mofivated by faith but by greed. 
Consequently, they will fall into evil paths 
after death, Just like the stupid man who put a 
poIsonous snake In his shirt and got bitten to 
death. 


4432 


90) Lượm Được Tiền—Picking Up 
Money 

Xưa có một người nghèo đi đường bỗng 
nhiên lượm được một túi tiền vàng, lòng 
mừng vô hạn. 

Once upon a time, there was a poor man 
who picked up a sack of money on the street. 
He was overwhelmed with joy. 

Y bèn ngồi lại bên đường, lấy tiền vàng 
ra đếm, đếm chưa xong, người chủ của túi 
tiền đã đến, y phải trả túi tiền lại cho chủ. 

He then sat down and began to count the 
money. Suddenly the owner of the money 
showed up while the poor man was still 
counting. He had to give back the whole sack. 

Y rất buôn khổ, ăn năn không kịp. Y nghĩ 
rằng: “Ta ngu quá, nếu ta đếm mau và chạy 
đi cho sớm, thì chẳng là khỏi bị người chủ 
của túi tiền tìm đến, ta đã được một số tiền 
khá lớn không?” 

He regretted for not running away quickly 
and said to himself: “[ am so stupid, 1f I count 
a little faster and run away SoOner, no way 
the real owner can take the sack back and I 
have already had a big sum of money.” 

Chuyện nầy tỷ dụ người đã gặp Tam 
Bảo, liền phải kịp thời cần tu nghiệp lành để 
cầu sớm được giải thoát. Giả sử cứ để việc 
đời lôi cuốn quẩn quanh, dần dà qua ngày 
tháng, luống phí bóng quang âm. Vô thường 
thoạt đến, sau ăn năn không kịp. 

This sfory give us an example of some 
people who have the opporftunity to meet the 
Three Precious Ones. If they are not doing 
their best with good deeds, they will fall into 
the evil paths of transmigration after their 
deaths. This 1s Just like the stupid man who 
had to give back the money In this sfory. 


91) Người Nghèo— The Poor 

Xưa có một người nghèo làm lụng vất vả, 
để dành được một ít tiền, xem thấy người 
giàu khác, trong tâm tưởng rằng: “Tiền của ta 
phải nếu đem so sánh với của kẻ giàu chẳng 


bằng giọt nước trong biển cả. Nếu phải đem 
ra so sánh bây giờ thì thật là thua xa.” Sau 
khi nghĩ ngợi, y buồn bã thất vọng, muốn 
đem số tiền ít oi của mình ném xuống sông.” 

Once upon a time, there was a poor man 
who had to work very hard to make a living 
and save up some money. He said to himself: 
“My litle sum of money, compared with the 
rich man's, 1s Just like a drop of water In the 
ocean. No way Ï can compare with him now.” 
After thinking, he was so upset and wanted to 
throw the little that he had Into the water. 

Người xung quanh thấy thế can rằng: 
“Tiền của anh tuy rất ít nhưng có thể nuôi 
sống được anh bao nhiêu ngày. Nếu anh 
quăng xuống nước hết, chẳng phải là một xu 
cũng không còn không?” 

Another man saw that said to him: “What 
you have may be little, but you can live on It 
for a while. Why do you want to throw 1t into 
the water?” 

Chuyện nầy tỷ dụ trong hàng Tăng chúng 
xuất gia, thấy các Đại Đức Thượng Tọa được 
người cúng dường nồng hậu, còn mình thì 
được ít, lợi dưỡng không bằng các Đại đức 
kia, chẳng những tự mình không chịu cố gắng 
tinh tấn tu học, mà lại nhơn tài đức lợi dưỡng 
không bằng, rồi muốn bỏ đạo không tu, thật 
là hành động ngu xuẩn như kẻ nhà nghèo 
muốn đem số tiển ít oi của y mà ném xuống 
sông vậy! 

This story gIves us an example of some 
newly ordained monks who see hiph virtuous 
monks øet more offerinsgs than they do. They 
expect to get the same offerings as the elder 
monks get, but unable to, so they feel sorry 
and painful to such a degree as to break theIr 
faith. This 1s just as stupid as the poor man 
who wanted to throw his litle money In this 
storyl 


92) Đứa Nhỏ Được Đường—AII 
Precious Jewels For A Piece Of Sugar 


4433 


Xưa có một người đàn bà bổng đứa nhỏ 
sau một lúc đi đường rất mỏi mệt, bèn ngồi 
lại bên lễ đường nghỉ chân dưới một gốc cây, 
mơ màng ngủ thiếp lúc nào không biết. 

Once upon a time, there was a woman 
who bore her child travelling. After a while, 
she stopped to rest under a tree on the side of 
the road. She was so tired that she fell asleep. 

Bấy giờ có một người đi lại, tay cầm một 
cục đường đưa cho đứa nhỏ ăn. 

At that time, a man came and gave the 
child a piece of sugar. 

Đứa nhỏ được đường chỉ tham ăn đường 
ngọt, mà bao nhiêu kiểng vàng, vòng vàng 
và tất cả đồ trang sức quý báu, đều bị người 
kia lột hết mang đi. 

Seeing the plece of sugar, the child was 
so glutfonous that he was lured by 1ts good 
taste and paid no attention. The man took 
advanftage of this opportunify to strip the child 
of the necklace, 
Ornamens. 

Chuyện nầy tỷ dụ Tăng chúng xuất gia, 
có người vì tham chút lợi của thế tục, ưa ở 
chỗ ôn ào, bỏ phế sự tấn tu Phật pháp. Kết 
quả tài bảo công đức tịnh giới, đều bị giặc 
phiền não cướp giựt mang đi cũng như đứa bé 
vì ham ăn đường mà bị tên trộm cướp mất 
hết tài vật vậy. 

His story gIves us an example of some 
people, because of worldly Interests, øreedy 
for litle gain so they sfay In noisy places, 
abolish or let a thief steals their spiritual 
credifs and treasured commandments. They 
are just like that greedy 
belongings are taken away by the thief, due 
to his entIicement of a pIece of tasteful sugar. 


brooches and  other 


chỉd  wose 


93) Bà Già Đánh Cọp—The Old 
Woman Wrestled A Tiger 

Có một bà già ngủ dưới gốc cây, bỗng 
nhiên có một con cọp đến muốn ăn thịt bà. 
Bà lật đật lồm cổm ngồi dậy, chạy vòng 
quanh gốc cây, để tránh khỏi bị cọp vật, bà 


chạy quanh nhiều vòng, con cọp dùng một 
chân bấu vào gốc cây, một chân nắm bà già. 

Once upon a time, there was an old 
woman who was resting under a tree when a 
tiger came to atfack her. She hastened to 
stand up and ran around the tree trying to get 
away. The tiger held the tree with one hand 
and tried to grasp her with the other. 

Bà hoảng hốt chạy bổ lại ôm gốc cây, 
nắm hai chân cọp ghì chặt trong cây, cọp 
không thể lay động được. Nhưng bấy giờ bà 
già cũng không thể buông tay ra được. 

She was so panic that she quickly Jjumped 
to hug the foot of the tree and held fast the 
tiger”s two claws, the tiger could not move. 

Trong lúc nguy cấp, trước mặt lại xuất 
hiện một người. Bà già liền bảo người kia 
rằng: “May quá, anh tới thật đúng lúc! Mời 
anh lại đây, cùng tôi giết con cọp nầy, trước 
khi nó làm hại đến chúng ta và chúng ta cùng 
chia làm hai phần thịt.” 

In such a dangerous time, 
appeared. The old woman told the man: 


4 H"1an 


“Fortunately! You come at the right time! 
Lets catch and kill the tiger together before 
1t can harm us. Affer killing 1t, we wIll divide 
1{S meaf Into fwo.” 

Người kia tin lời bà già, liền chạy lại 
đánh nhau với cọp. Bà già nhân đó buông 
cọp ra, bỏ rơi người đàn ông kia trong cơn 
nguy khốn và cắm cổ bỏ chạy một mạch. 

The man believed the old woman”s words 
and began to help capture the tiger. After he 
selzed ¡its two claws, the old woman 
1mmediately gave up and ran away. 

Người kia mới biết rõ âm mưu của bà già 
kia, nhưng ăn năn đã muộn. Chỉ còn cách là 
rán sức bình sanh cùng cọp chiến đấu; cầm 
cự quá lâu, sức lực kiệt dần, không đường 
nào tẩu thoát, không bao lâu sau thì y bỏ 
mạng. 

The man realized 
scoundrel plot, but 1t was too late. He tried 
hard to strugsle with the tiger. He was 


the old  woman”s 


4434 


leaving In the lurch and got ¡injured by Its 
claws. 

Chuyện nầy tỷ dụ có hạng phàm phu 
không phải là bực cao minh mà lại ưa tạo 
luận, lập thuyết, văn từ và ý nghĩa của họ lập 
rất thường không có chỉ hay ho đáng chú ý. 
Nhưng phần nhiều họ làm chưa xong là đã 
chết. Đệ tử của họ, góp nhặt những bản thảo 
bổ đở, vì không hiểu bản ý của người quá cố, 
chỉ tưởng tượng ức thuyết tiếp tục làm thành, 
chú giải thêm. Trước tác nhiều chừng nào, 
chỉ càng tạo thành những tác phẩm sai lạc 
chừng nấy cũng giống như chàng ngốc nhào 
vô nắm hai chân cọp cho bà già trong truyện 
trên nây vậy! 

This story gIves us an example of some 
people whose theories are far from good and 
whose phrases are tangled, complicated and 
full of errors. They happen to be dead before 
finishing their work. The successors want fo 
confinue and gIve an interpretation to them. 
However, they are unable to grasp the 
meaning. Therefore, they are enmeshed In 
trouble just like that stupid man catching the 
tigers two claws for another person and 
getting hurt Instead! 


94) Lạch Nước Hay Ngọc Bảo Châu?— 
Water Way Or Pearl ? 

Xưa có một người cùng vợ của người 
khác ngoại tình. Đêm nọ y ở trong phòng cô 
tình nhân, trong khi chồng cô đi vắng. Thình 
lình chồng cô trở về. Phát giác trong phòng 
vợ mình có người đàn ông, người chồng giận 
đữ, ra đứng ngoài cửa đợi gã tình địch ra 
đặng giết chết cho xong đời tên gian phu. 

Once upon a time, there was a man who 
was having an affair with a married woman. 
One night, they were together when her 
husband came back. He found out therr affair. 
He was very angry and stayed outside the 
door watting for the man to come out to kill 
him. 


Sau khi cô vợ biết thế, bèn nói với tình 
nhân: “Chồng em đã hay biết, vậy anh hãy 
chạy ra mau để thoát thân; nhưng phải từ 
“ma-ni” (theo lạch nước còn có nghĩa là ngọc 
bảo châu) mới có thể ra được.” 

Knowing her husband was outside, the 
wIfe told her lover: My husband knows what 
1S goIng on. There is no way but the manI.” 

Người vợ muốn tình nhân lách ra bằng 
lạch nước phía sau, nhưng sau khi nghe tôi, 
tên tình nhân hiểu lầm là phải lấy được ngọc 
châu ma-ni rồi mới ra, nên cứ mãi chạy 
quanh trong vòng vây trăm ngàn khủng khiếp 
với ước vọng tìm cho được bảo ngọc ma-ni, 
và cương quyết rằng: “Nếu không tìm được 
ngọc ma-ni, thì ta quyết định không ra khỏi.” 

The wife wanted her lover to escape by 
means of the water way. The 
misunderstood her to mean looking for the 
mami pearls. He then ran around and looked 
everywhere In vain. He said to himself: I will 
not leave here If I can”t find the manI pearls.” 

Than ôi! Không đầy mười lăm phút, y đã 
ngã gục dưới mũi dao căm hờn của tình địch. 

Alas! No longer than fifteen minutes he 
was killed by his rival. 

Chuyện nầy chỉ rõ cho người Phật tử nên 
từ bỏ nhị biên để quay về với lý trung đạo 
la đoạn, thường hai bên mà tu học, có thể 
giải thoát đời đời. Tuy nhiên, có người lầm 
hiểu hai chữ “hai bên” là “có bên” và “không 
bên” của thế giới. Do sự lầm hiểu đây mà 
không thể quán thấy chơn nghĩa lý trung đạo, 
dần dà ngày qua tháng lại, liền bị tử ma vô 
thường giết hại. Nghĩa là nhân hiểu lầm Phật 
pháp nên không thể kiến đạo tu hành, chung 
cuộc liễn bị sanh tử làm hại, cũng giống như 
chàng ngốc tìm ngọc mani trong câu chuyện 
trên. 

This story clearly poinfts out that Budhists 
should reJect the two extremes of annihilation 
and permanence by holding fast to the golden 
mean In order to get deliverance. However, 
the common people misunderstand the two 


man 


4435 


extremes to refer to the universe being finite 
and Iinfinite and the human beIngs having eøo 
and having no-ego. Therefore, they are 
unable to grasp the meaning of the middle 
way to avoid extremes. After being stricken 
with sudden death, they will be killed out of 
1mpermanence and falling into the Three Evil 
Paths of Transmigration. This 1s Just like the 
stupid man getting killed looking for mani 
pearls. 


95) Hai Con Hạc — Two Cranes 

Xưa có hai con hạc, một trống, một mái, 
ở chung trên cây. Đến mùa thu các thứ trái 
cây đều chín đỏ, chúng nó đi lượm trái rất 
nhiều, chứa đầy trong ổ; vì khí trời hanh nực, 
nên sau đó vài ngày, trái đều khô teo lại, xẹp 
xuống còn chừng nửa ổ. 

Once upon a time, there were two cranes, 
male and female, which lived together In a 
nest. They filled their nest with fruit seed that 
grew up during the fall. Later the fruit dried 
and shrank to a half because 1t was still hot. 

Con trống trách con mái rằng: “Chúng ta 
chuyên cần lao nhọc lượm trái, mà nay bà 
lén ăn một mình. Nầy! Bà xem trái cây chỉ 
còn có phân nửa.” 

The male was In a temper and said to the 
female: “We have been working hard 
together for the fruit. ÑNow you have eaten It 
alone. Is half of what It was.” 

Hạc mái trả lời: “Tôi không hề ăn lén ăn 
riêng, trái cây tự nó teo bớt đấy.” 

The female replied: “[ haven't eaten 1t 
alone. For the fruit has shrunk by 1fself.” 

Hạc trống không tin, lập tức nổi giận 
đùng đùng quát tháo: “Nếu bà không ăn lén, 
tại sao trái cây giảm mất phân nửa?” 

The male did not believe, but became 
more angry and said to the female: “If it has 
not ben you alone who had eaten, how could 
1t ørow ao mụuch less now?” 

Nói xong hạc trống bèn dùng mổ nhọn 
mổ hạc mái chết ngay tức khắc. 


Then he immediately pecked the female 
to death. 

Cách vài ngày sau, trời mưa lớn, trái cây 
nhờ có hơi nước và khí lạnh mà nở ra nhiều 
lại như trước. 

A few days later, It happened to rain 
heavily. The fruit got moist and grew fO IfS 
former s1ze. 

Hạc trống trông thấy mới biết trước kia 
mình hiểu lầm, ăn năn vô hạn. Rõ là hạc mái 
không ăn trái nào cả, mà mình lầm giết oan. 
Bây giờ rất buồn khổ kêu la thẳm thiết, nức 
nở kêu hạc mái: Em ơi! Em đến chốn nào! 
Em ở đâu!” 

On seeing 1t, the male regretfully realized 
that she had not eaten and that he had 
wronply killed her. He then cried bitterly and 
called out: “Honey! Where have you gone?” 

Chuyện nầy tỷ dụ có một ít người sống 
bừa bãi, tham cầu danh lợi, miệt mài dục lạc 
không chán, chẳng phân biệt trắng đen, 
không nghĩ đến vô thường khi phá trọng giới, 
đến khi ăn năn thì đã quá muộn cũng giống 
như con hạc trống trong câu chuyện trên. 

This story gIves us an example of some 
common people who lead a disorderly life 


with fame and gain, ¡ndulpge ¡in wild 
pleasures. They thnk nothng of 
Impermanence when breakng major 


commandments. It will be too late for them to 
repent afterwards. This 1s just like the male 
crane who killed the female crane in this 
S{OTY. 


96) Giả Mù—Pretending To Be Blind 

Xưa có nhiều công thợ bị vua bắt đi làm 
lao dịch rất cực khổ, lại còn bị ngược đãi vô 
cùng. Họ đau khổ khôn xiết, có người vì thế 
phải chết oan. 

Once upon a time, there was a king who 
forced so many people to do hard labor. The 
people were so miserable and there were 
many people who died in inJustice. 


4436 


Trong nhóm thợ, có một người không còn 
chịu nổi lao dịch nữa bèn nghĩ ra phương 
pháp “giả mù cho khỏi bị đi lao dịch khổ sở 
cho vua, quả nhiên được khỏi, y trở về nhà.” 

Among them there was one man who 
could not bear the hardship. He figured out a 
way fo avoid _“pretending to be blind in order 
to øget release from the hard work.” 

Nghe thế những công thợ khác thấy thế, 
đều muốn móc mắt mình cho mù, để tránh 
khỏi đi lao dịch khổ sở. 

On hearing this, other men wanted to 
øouge out their own eyes so as to avoid the 
tiresome drudgery. 

Đương khi bọn họ toan móc mắt, trong 
bọn có người can: “Này các bạn! Nếu mắt 
mù không thấy sẽ làm cho chúng ta đau khổ 
suốt đời. Chúng ta thiếu gì cách lừa dối vua 
để tránh khỏi khổ dịch, mà làm chi cái công 
việc nguy hiểm như thế.” 

At that time, someone asked them: “Why 
do you wanf fo øouge ouf your own eyes onÌy 
to make yourselves safe in another way.” 

Chuyện nầy tỷ dụ người đời thường vì 
ham chút danh lợi mà tha hồ gian dối láo 
xược, đến nỗi hủy phạm giới luật thanh tịnh. 
Những người như vậy sẽ phải rơi vào ác đạo 
sau khi chết như những kẻ ngu sỉ tự móc mắt 
mình vì chút lợi nhỏ trong câu chuyện trên. 

This story gIves us an example of some 
people, for the sake of litle fame and gain, 
they tell wild stories and destroy their pure 
commandments. They will fall into the three 
evil paths of transmigration after their death, 
Just like those stupid men destroying theIr 
own eyes for a little benefit in this story. 


97) Cướp Áo Lông Dê—Robbed The 
Woollen Coat. 

Có hai người đi đường, trải qua một cánh 
đồng mênh mông bát ngát, gặp bọn cường 
đạo, một người rất lanh lẹ chạy trốn dưới lùm 
cây, bọn cường đạo không trông thấy. 


Once upon a time, there were two friends 
walking In the wilderness. On the way, they 
encountered the highway robbers. One of 
them was able to run away and escape In a 
thicket. 

Còn một người chạy trốn không kịp bèn 

bị tên cường đạo giựt cái áo lông dê đang 
mặc trong mình, người bị ăn cướp, vốn có vài 
đồng tiền vàng dấu trong bâu áo lông, nên y 
nói với tên cường đạo: “Cái áo nầy trị giá 
khoảng một đồng tiền vàng. Tôi muốn dùng 
một đồng tiền vàng để đổi lấy cái áo lông ấy 
lại.” 
The other could not run fast enouph to 
escape. The robbers snatched his woollen 
coat that he wore. The man said: “Phis coat 1s 
worth one pIece of gold. I beg you to let me 
redeem It at that value.” 

Tên cường đạo hỏi: “Tiền vàng của mày 
đâu?” 

The robber asked: “Where 1s the gold?” 

Người kia liền lấy tiền để trong cổ áo ra 
đưa cho cường đạo xem và nói: “Tiền này 
thật là tiền vàng, nếu ông không tin lời tôi 
nói, thì trong làm cây kia có một người thợ 
kim hoàn, ông hãy đến hỏi.” 

The man opened the collar and showed 
the gold to the robber and said: “Here 1s pure 
gold. If you don't trust my words, you can øo 
and ask a goldsmith who 1s hiding ímm the 
thicket now.” 

Tên cường đạo nghe nói trong bụi cây có 
người lập tức lôi người núp trong bụi ra, lột 
lấy hết quần áo. 

After hearing those words from the man, 
the robber came to the thicket to pull out the 
second man. The robber also took his clothing 
from him. 

Chuyện nầy tỷ dụ người tu hành làm 
được chút ít công đức, thường thường không 
địch nổi với giặc cướp tập khí phiển não, mà 
phải tán mất pháp lành và hư hỏng cả công 
đức thanh tịnh. Điều ấy chẳng những tổn thất 
lợi ích của chính mình, cũng khiến cho nhiều 


4437 


người lui sụt đạo tâm. Những người như thế 
sẽ sa vào ác đạo sau khi chết giống như hai 
người ngu trong câu chuyện trên đây. 

us an example of 
Buddhist cultivators whose possessilons of 
merifs and virtues are robbed by the thief of 
tempftation. They lose their good teachings 


This sfory gIves 


and their merifs as well. They lose not only 
the gain of their own, but they also make 
othes lose ther karma leading to 
Buddhahood. They are just like the two 
stupid men losing everything they had in the 
S{OTV. 


98) Đứa Nhỏ Bắt Rùa Lớn—A Boy 
Caught A Big Turtle 

Xưa có một đứa nhỏ chạy chơi trên 
khoảng đất trống, bắt được một con rùa rất 
lớn, nó muốn giết ngay, nhưng không biết 
làm cách nào để giết. 

Once upon a time, there was a boy who as 
playing on an open land and caugpht a bịg 
turtle. He intended to kill it, but he did not 
know how to do so. 

Có người bày cho nó rằng: “Em nên đem 
thả vào trong nước, nó sẽ bị chết chìm.” 

There was a man who told the boy: “You 
Just throw 1t into the water, It wIll be killed at 
once.” 

Nghe xong đứa nhỏ tin theo, bèn nắm con 
rùa bỏ vào trong nước. Khi đã vào nước, rùa 
bèn bơi lội một cách tự do. 

The boy believed the words and cast It 
info th water. Once in water, the turtle swam 
away frecly. 

Chuyện nầy tỷ dụ có người tu trì theo 
Phật pháp rất thuần thành, giữ gìn lục căn và 
hiến dâng đời mình làm việc phước đức, 
nhưng sau đó nghe lời ngoại đạo, ma quân và 
ác tri thức dụ hoặc, trở lại để cho lời lôi cuốn 
với những lời khuyến dụ như: “Phải ưa thích 
lục căn, phải nuông chìu ngũ dục thì mới 
mong giải thoát được.” Thế là họ nghe theo 


và cuối cùng là sa vào ác đạo như thằng nhỏ 
bắt rùa rồi 


4438 


4439 


Appendix D 


Kinh Tứ Thập Nhị Chương 
Sufra in Forty-Two Secfions 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh 
Bốn Mươi Hai Chương)—Sutra In 
Forty-Two Secfions 


Chapter I— Chưởng l: 

---Đức Phật dạy—The Buddha said: 

---“Từ giả gia đình cha mẹ, xuất gia học đạo, 
thấu rõ vi Diệu Pháp, được gọi là bậc Sa 
Môn.” 

“Ihose who leave home and parents lead a 
reclusive life (renunciation) and understand 
the © WonderfUll 2 Dharma are called 
“Saramanas.” 

---“Thường giữ gìn 250 giới, sống đời thanh 
tịnh, thực hành Tứ Diệu Đế, thành tựu quả vị 
A-La-Hán.” 

“Always observe the 250 precepts; enter Into 
and abide In purity by practicing the Four 
Noble Truths, which accomplish ArahantshIp.” 
-“Vị chứng quả A-La-Hán có thể phi hành, 
biến hóa, kéo dài mạng sống, nơi nào người 
ấy sống đều làm động đến đất trời.” 
“Arahants can fly and transform themselves. 
They have a lifespan of vast aeons and 
wherever they dwell they can move earth and 
heaven.” 

---“Thứ đến là quả A-Na-Hàm. Vị chứng quả 
A-Na-Hàm, khi hết tuổi thọ thế gian sẽ sanh 
lên cõi trời thứ I9 và chứng quả A-La-Hán tại 
đó.” 

“Pnor to the Arahant 1s the Anagamin. At the 

end of his life, an Anagamin (vital spirit) will 
ascend to the nineteenth heaven and there, he 
wIll certify (achieve) to Arahantship.” 
-- “Trước khi chứng quả A-Na-Hàm là quả 
Tư-Đà-Hàm. Người chứng quả Tư-Đà-Hàm 
còn phải sanh lên cõi trời một lần, rồi trở lại 
tái sanh cõi người một lần nữa, sau đó chứng 
quả A-La-Hán.” 

“Pnor to the Anagamin 1s the Sakridagamin. 
Sakridagamimn ascends to the heaven once, 
returns (to be reborn as a human being) once 
more and thereafter, attains Arahantship.” 





-- “Trước khi chứng quả Tư-Đà-Hàm là quả 
Tu-Đà-Hoàn. Người chứng quả Tu-Đà-Hoàn 
phải bẩy lần sanh tử mới chứng quả A-La- 
Hán.” 

“Prior to the Sakridagamin 1s the Srotaapanna. 
Srotaapanna 1s one who still has seven deaths 
and births before achieving to Arahantship.” 
—-“Người chứng quả A-La-Hán là người đã 
đoạn tận ái dục, như chân tay bị chặt không 
thể xử dụng trở lại được.” 

“One who achieves (certifles) Arahantship 
severes love and desire 1n the same manner as 
severing the four limbs; one 1s never able to 
use them again.” 


Chapter 2— Chưởng 2: 

---Đức Phật dạy: “Người xuất gia làm sa Môn 
thì phải từ bỏ ái dục, biết được nguồn tâm, 
thấu triệt giáo pháp của Phật, hiểu pháp vô vi. 
Bên trong không có cái để được, bên ngoài 
không có chỗ để cầu. Tâm không chấp thủ nơi 
đạo, cũng không hệ lụy bởi nghiệp, không có 
suy tưởng, không có tạo tác, không có tu, 
không có chứng, chẳng cần trải qua các Thánh 
vị mà tự thành cao tột, đó gọi là Đạo.” 

The Buddha said: “Sramanas who have left 
the home-life renounce love, cut (uproof) 
desre and recognize the source of thelr 
minds They penetate the Buddha's 
WonderfUul  Dharmas awaken to 
unconditioned dharmas. They do not seek to 
obtainn anything internal; nor do they seek 
anything external. Their minds are not bound 
by the Way nor are they tied up in Karma. 
They are without thoughts 
actions; they neither cultivate nor achieve 
(certify); they do not need to pass through the 
Varlous stages and yet are respected and 
revered. This is what 1s meant by the Way.” 


and 


and without 


Chapter 3— Chưởng 3: 

---Đức Phật dạy: “Cạo bỏ râu tóc để trở thành 
một vị Sa Môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật 
thì phải xả bỏ của cải thế gian, làm khất sĩ, 


4440 


mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa và 
chỉ ăn cho khỏi đói, dưới gốc cây ở một đêm, 
cẩn thận không để trở lại lân thứ hai. Điều 
làm cho người ta ngu muội là Ái và Dục.” 

The Buddha said: “By shaving their heads and 
beards, they become Saramanas who accept 
the Dharmas of the Way. They renounce 
worldly wealth and riches; beg for food with 
moderation (moderate needs or not to acquire 
too many things); take only one meal at noon 
and eat only enough to satisfy their hunger 
and are careful not to return. Craving and 
desire are at the roots of what cause people to 
be stupid and confused (obscured).” 


Chapter 4— Chưởng 4: 

--Đức Phật dạy: “Chúng sanh do mười điều 
mà thành thiện, cũng do mười điều mà thành 
ác. Mười điều ấy là gì? Thân có ba, miệng có 
bốn, và ý có ba. Thân có ba là: Giết hại, trộm 
cắp, dâm dục. Lưỡi có bốn là: Nói lưỡi hai 
chiều, nói lời độc ác, nói lời dối trá, nói ba 
hoa. Ý có ba là: Tật đố, sân hận, ngu sĩ. Mười 
điều ấy không phù hợp với con đường của bậc 
Thánh, gọi là hành vi ác. Nếu mười điều ác 
nầy được chấm dứt thì gọi là mười điểu 
thiện.” 

The Buddha said: “Living beings may perform 
ten øood practices or ten evil practices. What 
are the ten? Three are three of the Body, four 
are of the Mouth and the last three are of the 
Mind. The three of the Body are kiling, 
s(ealing and lust. The four of the mouth are 
double-tongued speech (duplicitous speech), 
harsh speech, lies, and Iirresponsible speech. 
The three of the Mind are Jealousy, hatred, 
and stupidity. Thus, these ten are not In 
accordance (consistent) with the Holy Way 
and are called ten evil practices. To put an 
end to these evils 1s to perform the ten good 
practices.” 


Chapter 5S— Chưởng 5: 

---Đức Phật dạy: “Người có lầm lỗi mà không 
tự sám hối để mau chấm dứt tâm tạo tội ác, 
thì tội lỗi sẽ chỗng chất vào thân như nước 
chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng. Nếu 
người có tội mà tự nhận biết tội, bỏ ác làm 
lành thì tội lỗi tự diệt, như bệnh được đổ mồ 
hôi dần dân sẽ khỏi.” 

The Buddha said: “If a person has many 
offenses and does not repent of them but 
merely stop thinking about them, the offenses 
will engulf him, Just as wafer returning to the 
sea wWIll gradually become deeper and 
broader. If a person has offenses and repents 
(practices good), the offenses will dissolve of 
themselves, Just as a sick person begins to 
perspire andIs sradually be cured.” 


Chapter 6ó— Chưởng 6: 

--Đức Phật dạy: “Người ác nghe nói ai làm 
điều thiện thì đến để phá hoại. Khi gặp người 
như vậy, các ông phải tự chủ, đừng có tức 
giận trách móc. Bởi vì kẻ mang điều ác đến 
thì họ sẽ lãnh thọ điều ác đó.” 

The Buddha said: “When an evil person hears 
about virtue and ¡intentionally or voluntarily 
comes fo cause trouble, you should restrain 
yourself and should not become angry or 
upbraid him. Then, the one who has come to 
đo evil wIll do evil to himself.” 


Chapter 7— Chapter 7: 

--Đức Phật dạy: “Có người nghe ta giữ đạo, 
thực hành tâm đại nhân từ, nên đến mắng ta; 
ta im lặng không phản ứng. Người kia mắng 
xong, ta liển hỏi: Ông đem lễ vật để biếu 
người khác, người kia không nhận thì lễ vật 
ấy trở về với ông không? Người kia đáp: “Về 
chứ.” Ta bảo: “Nay ông mắng ta, ta không 
nhận thì tự ông rước họa vào thân, giống như 
âm vang theo tiếng, bóng theo hình, rốt cuộc 
không thể tránh khỏi. Vậy hãy cẩn thận, đừng 
làm điều ác.” 


The Budha said: “There was one who, upon 
hearing that I protect the way and practice 
gøreat humane compassion, Intentionally or 
voluntarily came to scold me. [ was silent and 
dịd not reply. When he finished scolding me, Ï 
asked, “If you are courteous to people and 
they do not accept your courtesy, the courtesy 
refurns to you, does 1t no(?” He replied, “It 
does.” I said, “NÑow you are scolding me but Ï 
do not receive it. So, the misfortune returns to 
you and must remain with you. Ít Is Just as 
1nevitable as the echo that follows a sound or 
as the shadow that follows a form. In the end, 
you cannot avoid 1t. Therefore, be careful not 
to do evil.” 


Chapter 8— Chương 8: 

---Đức Phật dạy: “Kẻ ác hại người hiền giống 
như ngước mặt lên trời mà nhổ nước miếng, 
nhổ không tới trời, nước miếng lại rơi xuống 
ngay mặt mình. Ngược gió tung bụi, bụi chẳng 
đến người khác, trở lại dơ thân mình, người 
hiển không thể hại được mà còn bị họa vào 
thân.” 

The Buddha said: “An evil person who harms 
a saøe 1s like one who raises his head and 
spIts at heaven. Instead of reaching heaven, 
the spitfle falls back on him. lt ¡is the same 
with one who throws dust into the wind 
instead of going somewhere else, the dust 
returns to fall on the thrower”s body. The saøge 
cannot be harmed; misdeed will inevitably 
destroy the doer.” 


Chapter 9— Chương 9: 

--Đức Phật dạy: “Học rộng, hiểu nhiều, đắm 
say đạo lý thì Đạo khó hội nhập. Kiên trì tâm 
chí thực hành thì Đạo rất lớn lao.” 

The Buddha said: “Erudiion (knowledge or 
education) and love of the Way make the 
Way difficult to accomplish, but when you 
guard your will and revere the Way, the Way 
becomes profound and vast.” 


Chapter 10 —Chưởng 10: 

--Đức Phật dạy: “Thấy người thực hành bố 
thí, hoan hỷ giúp đở thì được phước rất lớn. 
Có vị Sa môn hỏi Phật, 'Phước nây có hết 
không?” Phật đáp, “Thí như lửa của ngọn 
đuốc, hàng trăm hàng ngàn người đem đuốc 
đến môi lửa về để nấu ăn hay thắp sáng, lửa 
của ngọn đuốc nầy vẫn như cũ. Phước của 
người hoan hỷ hỗ trợ người thực hành bố thí 
cũng vậy'.” 

The Buddha said: “When you see someone 
pracicing the Way of Giving, help him 
Joyously and you wIll obtain vast and great 
blessings. A Saramana asked: “Is there an end 
to those blessings??” The Buddha 
“Consider the flame of a single lamp, though a 
hundred thousand people come and light their 


said: 


own lamps from It so that they can cook theIr 
food and ward off the darkness, the first lamp 
remains the same as before. Blessings are like 
this, too”.”” 


Chapter 11—Chưởng 1I: 

--Đức Phật dạy: “Cho một trăm người ác ăn 
không bằng cho một người thiện ăn. Cho một 
ngàn người thiện ăn không bằng cho một 
người thọ ngũ giới ăn. Cho một vạn người thọ 
ngũ giới ăn không bằng cho một vị Tu-Đà- 
Huờn ăn. Cho một triệu vị Tu-Đà-Huờn ăn 
không bằng cho một vị Tư-Đà-Hàm ăn. Cho 
một trăm triệu vị Tư-Đà-Hàm ăn không bằng 
cho một vị A-Na-Hàm ăn. Cho một ngàn triệu 
vị A-Na-Hàm ăn không bằng cho một vị A- 
La-Hán ăn. Cho mười tỷ vị A-La-Hán ăn 
không bằng cho một vị Phật Bích Chi ăn. Cho 
một trăm tỷ vị Bích Chi Phật ăn không bằng 
cho một vị Phật Ba Đời ăn (Tam Thế Phật). 
Cho một ngàn tỷ vị Phật Ba Đời ăn không 
bằng cho một vị Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, và 
Vô Chứng ăn.” 

The Buddha said: “Giving food to a hundred 
bad people does not equal to gø1ving food to a 


4442 


single good person. Giving food to a thousand 
good people does not equal to giving food to 
one person who holds the five precepts. 
Giving food to ten thousand people who hold 
the five precepts does not equal to giving food 
to a single Srotaapanna. Giving food to a 
million Srotaapannas does not equal to giving 
food to a single Sakridagamin. Giving food to 
ten million Sakridagamins does not equal to 
giving food to one single Anagamin. Giving 
food to a hundred million Anagamins does not 
equal to giving food to a sinple Arahant. 
Giving food to ten billion Arahants does not 
cqual to øgivng food to a single 
Pratyekabuddha. Giving food to a hundred 
bilion Pratyekabuddhas does not equal to 
giving food to a Buddha of the Three Periods 
Of time. Giving food to ten trillion Buddhas of 
the Three Periods of time does not equal to 
giving food to a single one who 1s without 
thoughts, without dwelling, without 
cultivation, and without accomplishment." 


Chapter 12— Chương 12: 

_--Đức Phật dạy: “Làm người luôn có hai 
mươi điều khó: Nghèo nàn bố thí là khó; Giàu 
sang học đạo là khó; Bỏ thân mạng quyết 
chết là khó; Thấy được kinh Phật là khó; Sinh 
vào thời có Phật là khó; Nhẫn sắc nhẫn dục là 
khó; Thấy tốt không cầu là khó; Bị nhục 
không tức là khó; Có thế lực không dựa là 
khó; Gặp việc vô tâm là khó; Học rộng 
nghiên cứu sâu là khó; Diệt trừ ngã mạn tự 
mãn là khó; Không khinh người chưa học là 
khó; Thực hành tâm bình đẳng là khó; Không 
nói chuyện phải trái là khó; Gặp được thiện 
tri thức là khó; Thấy tánh học Đạo là khó; 
Tùy duyên hóa độ người là khó; Thấy cảnh 
tâm bất động là khó; Khéo biết phương tiện là 
khó.” 

The Buddha said: “People always encounter 
twenty difficulties. It is difficult to give when 
one 1s pOOr. Ít 1s difficult to study the way 


when one has power and wealth. It is difficult 
to abandon le and face the certainty of 
death. It is difficult to encounter the Buddhist 
Sutras. It 1s difficult to be born at the time of 
the Buddha. It is diffucult to forbear lust and 
desire. It 1s diffIcult to see good things and not 
seek them. It is difficult to be insulted and not 
become angry. lt 1s difficult to have power and 
not abuse 1t. lt 1s difficult to come 1n contact 
with things and have no thoupht of them. Ït 1s 
difficult to be greatly learned and widely 
informed. It is difficult to get rid of self-pride 
or self-satisfaction. It 1s difficult not to slipht 
those who have not yet studied. It 1s difficult 
fO practice equanimity of mind. It is difficult 
not f0 øoSsIp. It Is difficult to find (meef) a 
good knowing advisor. It Is difficult to see 
one°s own nature and study the Way. It( 1s 
difficult to transform oneself in ways that are 
appropriate taking living beings across fO 
enliphtenment. lt 1s difficult to see a stafe an 
not be moved by 1t. It 1s difficult to have a 
gøood understanding of skill-in-means.” 


Chapter 13—Chưởng 13: 

“Có vị sa Môn hỏi Phật, “Bởi lý do gì mà biết 
được đời trước, mà hội nhập được đạo chí 
thượng? Đức Phật dạy: “Iâm thanh tịnh, chí 
vững bên thì hội nhập đạo chí thượng, cũng 
như khi lau kính hết dơ thì trong sáng hiển lộ; 
đoạn tận ái dục và tâm không mong cầu thì sẽ 
biết đời trước".” 

“A Sramana asked the Buddha: “What are the 
causes and conditions by which one come to 
know past lives and also by which one”s 
understanding enables one to attain the Way?” 
The Buddha said: “By purifying the mind and 
guarding the will, your understanding can 
achieve (attain) the Way. Just as when you 
polsh a mirror, the dust vanishes and 
briphtness remains; so, foo, 1ƒ you cut off and 
do not seek desires, you can then know past 
lives.” 


4443 


Chapter 14—Chưởng 14: 

--Có một vị Sa Môn hỏi Phật: “Điều gì là 
thiện? Điều øì là lớn nhất?” 

Đức Phật dạy: “Thực hành Chánh Đạo, giữ sự 
chân thật là thiện. Chí nguyện hợp với Đạo là 
lớn nhất.” 

¬-A Sramana asked the Buddha: “What 1s 
goodness? What 1s the foremost greatness?” 
The Buddha replied: “To practice the Way 
and to protect the Truth 1s goodness. To unite 
your will with the Way 1s greatness.” 


Chapter 15—Chưởng 15: 

--Có vị Sa Môn hỏi Đức Phật: “Điều gì là 
mạnh nhất? Điều gì là sáng nhất?” Đức Phật 
dạy: “Nhẫn nhục là mạnh nhất vì không chứa 
ác tâm nên tăng sự an ổn. Nhẫn nhục là 
không ác, tất được mọi người tôn kính. Tâm ô 
nhiễm đã được đoạn tận không còn dấu vết 
gọi là sáng nhất, nghĩa là tất cả sự vật trong 
mười phương, từ vô thỉ vẩn đến hôm nay, 
không vật gì là không thấy, không vật øgì là 
không biết, không vật øì là không nghe, đạt 
được nhất thiết trí, như vậy được gọi là sáng 
nhất.” 

--A Sramana asked the Buddha: “What 1s the 
greatest strength? What is the utmost 
brilliance?” The Buddha said: “Patience under 
Insult is the greatest strength because those 
who are pafient do not harbor hatred and they 
are Increasingly peaceful and settled. Those 
who are patlent are without evil and will 
certainly be honored among people. To put an 
end to the mind”s defilements so that It 1s pure 
and untainted 1s the utmost brilliance. When 
there Is nothing In any of the ten directions 
thoughout existence, from before the 
formation of heaven and earth, until this very 
day, that you do not see, know or hear, when 
all-wisdom 1s obtained (achieved), that can be 
called brilliance.” 


Chapter 16—Chưởng 16: 

---Đức Phật dạy: “Người giữ ái dục ở trong 
lòng thì không thấy được Đạo. Thí như nước 
trong mà lấy tay khuấy động, người ta đến soi 
không thấy bóng của mình. Người do ái dục 
khuấy động mà trong tâm ô nhiễm nổi lên 
nên không thấy được Đạo. Sa Môn các ông 
cần phải xả ly ái dục. Ái dục hết rồi có thể 
thấy được Đạo.” 

The Buddha said: “People who cherish love 
and desire do not see the Way. ÏĨt Is Just as 
when you stir clear water with your hand; 
those who stand beside 1t cannot see their 
reflections. People who are immersed in love 
and desire have turbidity In their minds and 
because of it, they cannot see the Way. You 
Sramanas should cast aside love and desire. 
When the filth of love and desire disappears, 
the Way can be seen.” 


Chapter 17— Chương 17: 

---Đức Phật dạy: “Người thấy được Đạo cũng 
như cầm đuốc vào trong nhà tối, bóng tối liền 
mất, còn lại ánh sáng. Người học Đạo mà 
thấy được chân lý thì vô minh liền diệt, chỉ 
còn lại trí tuệ.” 

_-The Buddha said: “Those who seek the 
Way are like someone holding a torch when 
entering a dark room, dispelling the darkness, 
so that only briphtness remains. When you 
study the Way and see the Truth, ignorance 1s 
dispelled and brightness 1s always present.” 


Chapter 1§—Chưởng 18: 

---Đức Phật dạy: “Pháp của ta là niệm mà 
không còn chủ thể niệm và đối tượng niệm; 
làm mà không còn chủ thể làm và đối tượng 
làm; nói mà không có chủ thể nói và đối 
tượng nói; tu mà không còn chủ thể tu và đối 
tượng tu. Người ngộ thì rất gần, kẻ mê thì rất 
xa. Dứt đường ngôn ngữ, không bị ràng buộc 
bất cứ cái gì. Sai đi một ly thì mất tức khắc.” 


4444 


-_-The Buddha said: “My Dharma 1s the 
mindfulness that 1s both mindfulness and no- 
mindfulness. It is the practice that 1s both 
practice and non-practice. It is words that are 
words and non-words. Ïlt is cultivation that 1s 
cultivation and non-cultivation. Those who 
understand are near to 1t; those who are 
confused are far from it indeed. The path of 
words and language 1s cut off; 1t cannot be 
categorized as a thíng. lf you are of 
(removed) by a hair”s breadth, you lose 1t In 
an Instant.” 


Chapter 19— Chương 19: 
--Đức Phật dạy: “Quán trời đất nghĩ là vô 
thường, quán thế giới nghĩ là vô thường, quán 
linh giác tức là Bồ Đề. Hiểu biết như vậy thì 
chóng đắc đạo.” 

_-The Buddha said: “Contemplate Heaven 
and Earth and be theTr 
1mpermanence. Contemplate the world and be 
mindful of its Impermanence. Contemplate 
spiritual enliphtenment as Bodhi. With this 
1mmediately 


mindfl of 


aWwareness, obtains 


(achieves) the Way.” 


One 


Chapter 20—Chưởng 20: 

---Đức Phật dạy: “Phải biết rằng tứ đại trong 
thân, dù mỗi đại có một tên (Đất, Nước, Lửa, 
Gió), tất cả đều không có ngã; cái ngã đã 
không có thì cái có chỉ là ảo hóa mà thôi.” 
--The Buddha said: “You should be mindful 
of the four elements within the body, though 
each has a name, all are without a self. Since 
they have no self, they are like an 1llusion.” 


Chapter 21—Chưởng 2I: 

--Đức Phật dạy: “Người thuận theo lòng dục 
để mong được danh tiếng, khi danh tiếng vừa 
nổi thì thân đã mất rồi. Ham muốn cái danh 
tiếng thường tình mà không lo học đạo chỉ 
uống công mệt sức mà thôi. Giống như đốt 
hương khi người ta ngửi được mùi thơm, thì 


cây hương đã tàn rồi. Cái lửa hại thân theo 
liền cái danh tiếng.” 

--The Buddha said: “There are people who 
follow emotion and desire and seek for fame. 
By the time their reputation 1s established, 
they are already dead. Those who are greedy 
for worldly fame do not study the Way and 
wear themselves out in wasted effort. It 1s Just 
lke a stck of burning ¡incense which, 
however fragrant Its scent, consumes 1tself. So 
too, øreed for fame brings the danger of a fire 
which burns one up ïn Its aftermath.” 


Chapter 22—Chương 22: 

---Đức Phật dạy: “Tiền tài và sắc đẹp đối với 
con người rất khó buông xả, giống như chút 
mật trên lưỡi dao, không đủ cho bữa ăn ngon, 
thế mà đứa trẻ liếm vào thì bị nạn đứt lưỡi.” 
-_-The Buddha said: “People who cannot 
renounce wealth and sex are like small 
children who, not satisfied with one delicious 
helping, lick the honey off the blade of the 
knife and In doing so, cut the1r tongues.” 


Chapter 23——Chưởơng 23: 

---Đức Phật dạy: “Người bị vợ con nhà cửa 
ràng buộc còn hơn là lao ngục. Lao ngục còn 
có kỳ hạn được phóng thích, còn đối với vợ 
con không có ý tưởng xa rời. Khi đã đam mê 
sắc đẹp, đâu ngại gì gian nguy! Dù tai họa nơi 
miệng cọp vẫn cam tâm! Tự đắm mình nơi 
chốn bùn lầy nên gọi là phàm phu. Vượt thoát 
được cảnh ấy sẽ trở nên bậc A-La-Hán.” 
--The Buddha said: “Men are bound by theIr 
wives, children and homes to such an extent 
that these are worse than a prison. The time 
comes when one 1s released from prison, but 
there Is never a moment when you think of 
leaving your wIfe and children. Dont you fear 
the control that emotion, love and sex have 
over you? Although you are 1n a tiger”s flaws 
(mouth), you are blissfully obvious In heart. 
Those who throw themselves In the mud and 


4445 


drown themselves are known as ordinary 
people. By passing through this door and 
transcending defiling objects, one becomes an 
Arahant." 


Chapter 24— Chương 24: 

---Đức Phật dạy: “trong các thứ ái dục, không 
gì hơn sắc dục. Sự ham muốn sắc dục mạnh 
hơn mọi thứ khác. Hỉ có một sắc dục như vậy, 
nếu có cái thứ hai giống như sắc dục, thì 
không ai có thể tu tập theo Đạo được.” 

---The Buddha said: “As to love and desire, no 
desire 1s as deep-rooted as sex; there Is 
nothing øsreater than the desire for sex. 
Fortunately, 1t is one of a kind. If there were 
something else like 1t, no one in the world 
would be able to cultivate the Way.” 


Chapter 25— Chương 25: 

---Đức Phật dạy: “Người đam mê ái dục giống 
như người cầm đuốc đi ngược gió, chắc chắn 
sẽ bị tai họa cháy tay.” 

--The Buddha said: “A person with love and 
desire 1s like one who carries a torch while 
walking agaInst the wind, he 1s certain to burn 
his hand.” 


Chapter 26— Chương 26: 

---Thiên thần dâng cho Đức Phật một ngọc nữ 
với ý đồ phá hoại tâm ý của Phật. Phật bảo: 
“Túi đa ô uế, người đến đây làm gì? Đi đi, ta 
không dùng đâu.” Thiên thần càng thêm kính 
trọng, do đó mà hỏi về ý của Đạo. Đức Phật 
vì ông mà giảng pháp. Ông nghe xong đắc 
quả Tu-Đà-Hoàn.” 

---The heavenly spirits, desiring to destroy the 
Buddha”s resolve, offered Jade women to him. 
The Buddha said: “Skin-bags full of filth.” 
What are you doing here? Go away, I am not 
Iinterested.” Then, the heavenly spirits asked 
most respecffully about the meaning of the 
Way. The Buddha explained 1t for them and 


they Immediately obtfained the fruiion of 
Srofaapanna.” 


Chapter 27— Chương 27: 

--Đức Phật dạy: “Người thực hành theo đạo 
như khúc gỗ nổi và trôi theo dòng nước. Nếu 
không bị người ta vớt, không bị quỷ thần ngăn 
trở, không bị nước xoáy làm cho dừng lại, và 
không bị hư nát, ta đảm bảo rằng khúc cây Ấy 
sẽ ra đến biển. Người học đạo nếu không bị 
tình dục mê hoặc, không bị tà kiến làm rối 
loạn, tinh tấn tu tập đạo giải thoát, ta bảo đảm 
người ấy sẽ đắc Đạo.” 

_-The Buddha said: “Those who follow the 
Way are like floating pieces of woods in the 
water flowing above the current, not touching 
either shore and that are not picked up by 
people, not Intercepted by ghosfs or spirIts, not 
caught in whirlpools, and that which do not rot. 
I guarantee that these pieces of wood will 
certainnly reach the sea. I guarantee that 
students of the Way who are not deluded by 
emotional desire nor bothered by myriad of 
devious things but who are vigorous In their 
culivaion or development of the 
unconditioned will certainly attain the way.” 


Chapter 28— Chương 28: 

---Đức Phật dạy: “Phải thận trọng, đừng chủ 
quan với tâm ý; tâm ý không thể tin được. 
Hãy thận trọng đừng gần nữ sắc, gần nữ sắc 
thì tai họa phát sanh. Khi nào chứng quả A- 
La-Hán rồi, chừng đó mới tin được nơi tâm ý.” 
--The Buddha said: “Be careful not to believe 
your own mind; your mind cannot be believed. 
Be careful not to get Iinvolved with sex; 
1nvolvement with sex leads to disasters. Ónce 
you have attained Arahantship, then you can 
believe your own mind.” 


Chapter 29— Chương 29: 
---Đức Phật dạy: “Phải thận trọng, đừng nên 
nhìn ngắm nữ sắc, cũng đừng nói chuyện với 


4446 


nữ nhân. Nếu bắt buộc phẩi nói chuyện với họ 
thì phải giữ tâm chánh trực và suy nghĩ rằng: 
“Ta làm Sa Môn, sống giữa cuộc đời ô nhiễm, 
phẩi như hoa sen không bị bùn làm ô nhiễm. 
Nghĩ rằng người nữ già như mẹ, người nữ lớn 
tuổi hơn mình như chị, người nữ nhỏ tuổi hơn 
mình như em gái, đứa bé gái như con, sinh 
khởi tâm cứu độ họ được giải thoát. Như vậy 
niệm xấu đối với nữ nhân liền chấm dứt.” 
--The Buddha said: “Be careful not to look at 
women and do not talk with them. If you must 
speak with them, be properly mindful and 
thnk: “Il am a Sramana living im a turbid 
world. I should be like the lotus flower and not 
be defiled by the mud.* Regard old women the 
way you regard your mother. Regard those 
who are older than you the way you regard 
your elder sisters. Regard those who are 
yOUnøer as your younger sisters and regard 
children as their own. Bring forth thoughfs to 
rescue them and put an end to negative (bad) 
thoughts.” 


Chapter 30—Chưởng 30: 

---Đức Phật dạy: “Là người tu hành phải coi 
mình giống như kẻ mang cỏ khô, thấy lửa đến 
phải tránh, người học đạo thấy các đối tượng 
dục lạc đến phải tránh xa.” 

--The Buddha said: “I[hose of the Way are 
like those who carry dry ørass; It 1s essenfial to 
keep 1t away from oncoming fire. People of 
the Way look upon desire as something they 
must keep at a distance.” 


Chapter 31—Chưởng 3l: 

--Đức Phật dạy: “Có người lo lắng vì lòng 
dâm dục không dứt nên muốn đoạn âm. Đoạn 
âm không bằng đoạn tâm. Tâm như người 
hướng dẫn, một khi người hướng dẫn ngừng 
thì những kẻ tùng sự đều phải ngừng. Tâm tà 
không ngưng thì đoạn âm có ích gì? Đức Phật 
Ca Diếp có dạy rằng: “Dục sinh từ nơi ý. Ý do 


tư tưởng sinh, hai tâm đều tịch lặng, không mê 
sắc cũng không hành dâm'.” 

--The Buddha 
someone who, plagued by ceaseless sexual 
desire, wished to castrate himself. To cut off 
your sexual organs would not be as good as to 
cut off your mind. You mínd is like a 
SUP€TVISOT; IỂ the sSupervisor stops, his 
employees will also quit. If the deviant mind 
1s not stopped, what good does it do to cut off 
the organs?” 

The Kasyapa Buddha taught: “Desire is born 
from your will; your wIll is born from thought. 
When both aspects of the mind are still, there 
1s neither form nor acfIvIty.” 


said: “There was once 


Chapter 32— Chương 32: 

--Đức Phật dạy: “Con người do ái dục mà 
sinh ưu sầu, do ưu sâu mà sinh sợ hãi. Nếu 
thoát ly ái dục thì có gì mà sầu ưu, có gì mà 
Sợ hãi.” 

---The Buddha said: “Out of love and desire, 
people give rise to worry; out of worry they 
ØIve rise to fear. IÝ you are apart from love, 
what worries are there? What fears?” 


Chapter 33— Chương 33: 

--Đức Phật dạy: “Người tu hành theo Đạo 
như một người chiến đấu với vạn người. Mặc 
áo giáp ra cửa, tâm ý hoặc khiếp nhược, hoặc 
đi nửa đường thối lui, hoặc chiến đấu đến 
chết, hoặc đắc thắng trở về. Người Sa Môn 
học đạo cũng vậy, phải có ý chí kiên cường 
dõng mãnh, không sợ cảnh tượng trước mắt 
làm chướng ngại, phá tan các loài ma để đắc 
thành đạo quả.” 

_-The Buddha said: “Those who follow the 
Way are like a single person who goes to 
battle alone against ten thousand. Wearing his 
armor, he goes out the gate, perhaps his 
resolve Is weak, perhaps he gets halfway to 
the battlepground and retreats, or perhaps he 1s 


kiHled ¡in combat perhaps he returns 


4441 


VicfOrlous. Sramanas who study the way 
should get a solid hold on their minds and be 
ViØOrous, courageous, and valiant. Not fearing 
what lies ahead, they should destroy the 
hordes of demons and obtfain the fruits of the 
Way.” 


Chapter 34— Chương 34: 

--Có một vị sa Môn ban đêm tụng kinh Di 
Giáo của Đức Phật Ca Diếp, tiếng ông buồn 
bã như tiếc nuối muốn thối lui. Đức Phật liền 
hỏi: “Xưa kia khi ở nhà ông thường làm nghề 
gì?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, con thích chơi 
đàn cầm.” Đức Phật hỏi tiếp: “Khi dây đàn 
chùng thì ông làm sao?” Ông bèn trả lời: 
“Bạch Thế Tôn, khi dây đàn chùng thì đàn 
không kêu được.” Phật hỏi lại: “Khi dây đàn 
căng quá thì ông làm sao?” Ông đáp: “Bạch 
Thế Tôn, khi đàn căng quá thì mất tiếng.” 
Phật lại hỏi: “Không căng không chùng thì 
sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi dây 
không căng không chùng thì tiếng kêu tốt với 
âm thanh đầy đủ.” Đức Phật bèn dạy: “Người 
sa Môn học đạo lại cũng như vậy, tâm lý được 
quân bình thì mới đắc đạo. Đối với sự tu đạo 
mà căng thẳng quá, làm cho thân mệt mỏi, 
khi thân mệt mỏi thì tâm ý sanh phiển não. 
Tâm ý đã sanh phiền não thì công hạnh sẽ 
thối lui. Khi công hạnh đã thối lui thì tội lỗi 
tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnh và an lạc, 
đạo mới không mất được.” 

_-Öne evening a Sramana was reciting the 
Sufra of Bequeating the Teaching by Kasyapa 
Buddha. 
reflected repentantly on his desie to retreat. 
The Buddha asked him: “When you were a 
householder In the past, what did you do?” He 
replied: “I was fond of playing the lute.” The 
Buddha said: “What happened when the 
strings were slack?” He replied: “They did not 
sound good.” The Buddha then asked: “What 
happened when the strings were tau(?” He 
replied: “The sounds were brief.” The Buddha 


His mind was mournful as he 


then asked again: “What happened when they 
were tuned between slack and taut?” He 
replied: “he sounds carried.” The Buddha 
said: “lt is the same with a Sramana who 
studies the Way. If his mind 1s harmonious, he 
can obtain (achieve) the Way. lf he Is 
1mpetuous about the Way, this Impetuousness 
will tire out his body, and !f his body 1s tired, 
his mind wIll give rise to afflictions. If his 
mind produces afflictions, then he wIll retreat 
from his practice. If he retreats from his 
practice, it wIll certainly increase his offenses. 
You need only be pure, peaceful, and happy 
and you will not lose the Way.” 


Chapter 3ŠS—Chuơng 35: 

--Đức Phật dạy: “Như người luyện sắc gạn 
lọc phần cặn bã, còn lại sắt tỉnh luyện, chế 
tạo đồ dùng một cách tinh xảo. Người học đạo 
phải loại bổ tâm ý ô nhiễm đi thì công hạnh 
trở nên thanh tịnh.” 

--The Buddha said: “People smelt metal to 
refine it of impurifies in order to make 1t of 
hiph quality. It is the same with people who 
study the Way: first they must expel filth and 
ther minds, then their 


defillement from 


practice 1s pure.” 


Chapter 36—Chưởng 36: 

--Đức Phật dạy: “Kẻ thoát được ác đạo sinh 
làm người là khó. Được làm người mà thoát 
được thân nữ làm thân nam là khó. Làm được 
thân nam mà sáu giác quan đầy đủ là khó. 
Sáu giác quan đây đủ mà sanh vào xứ trung 
tâm là khó. Sanh vào xứ trung tâm mà gặp 
được thời có Phật là khó. Đã gặp Phật mà gặp 
cả Đạo là khó. Khởi được niềm tin mà phát 
tâm Bồ Để là khó. Phát tâm Bồ để mà đạt 
đến chỗ vô tu vô chứng là khó.” 

--The Buddha said: “Jt 1s difficult for one to 
leave the evil paths and become a human 
being. It Is difficult to become a male human 
being. It 1s difficult to have the six organs 


4448 


complete and perfect. It is difficult for one to 
be born in the central country. It 1s diffIcult to 
be born at the trme of a Buddha. It ¡is still 
difficult to encounter the Way. It 1s difficult to 
bring forth faith. It 1s diffIcult to resolve one”s 
mind on Bodhi. It is difficult to be without 
cultivation and without attainment.” 


Chapter 37— Chương 37: 

--Đức Phật dạy: “Đệ tử ta tuy xa ta nghìn 
dậm, mà luôn nghĩ đến và thực hành giới 
pháp của ta thì chắc chắn sẽ chứng được đạo 
quả. Ngược lại, kẻ ở gần bên ta, tuy thường 
gặp mà không thực hành theo giới pháp của 
ta, cuối cùng vẫn không chứng được đạo.” 
--The Buddha said: “My disciples may be 
several thousands miles away from me but 1f 
they remember and practice my precepts, they 
wIll certainly obtain the fruits of the Way. On 
the contrary, those who are by my side but do 
not follow my precepfts, they may see me 
consfantly but in the end they will not obtain 
the Way.” 


Chapter 38— Chương 38: 

---Đức Phật hỏi một vị Sa Môn: “Sinh mạng 
của con người tổn tại bao lâu?” Vị Sa Môn 
đáp: “Bạch Thế tôn, trong vài ngày.” Phật 
nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật hỏi một 
Sa môn khác: “Sinh mạng con người tổn tại 
bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng 
một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” 
Đức Phật lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng con 
người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế 
Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: “Hay 
lắm! Ông là người hiểu Đạo.” 

The Buddha asked a Sramana: “How long 1s 
the human lifespan?” He replied: “A few 
days.” The Buddha said: “You have not yet 
understood the Way.” The Buddha asked 
another Sramana: “How long 1s the human 
lifespan?” The other replied: “The space of a 
meal.” The Buddha said: “You still have not 


yet understood the Way.” The Buddha then 
asked another Sramana: “How long 1s the 
human lifespan?” The last one replied: “The 
length of a single breath.” The Buddha said: 
“Excellent! You understand the Way.” 


Chapter 39— Chương 39: 

--Đức Phật dạy: “Người tu học theo con 
đường của Phật thì phải tin tưởng và thực 
hành những lời Phật dạy. Thí dụ ăn mật, ở 
giữa hay chung quanh bát đều ngọt. Giáo 
pháp của ta cũng vậy, đều chỉ có một vị giải 
thoát.” 

_-The Buddha said: “One who studies the 
Buddha°s Way should believe In and be in 
accord with all that the Buddha says. When 
you eat honey, It is sweet on the surface and 
sweet In the cenfer. Ït is the same with my 
sutras; there 1s only one taste: the taste of 
emancipation.” 


Chapter 40 Chương 40: 

-_-Đức Phật dạy: “Sa Môn hành đạo, đừng 
như con trâu kéo vất vả; thân tuy có tu tập mà 
tâm không tu tập. Nếu tâm thật sự tu tập thì 
không cần hình thức bên ngoài của thân.” 
--The Buddha “A_ Sramana 
practices the Way should not be like an ox 
turning a millstone because an ox 1s like one 
who practices the way with his body but his 
mind 1s not on the Way. If the mind 1s 
concentrated on the Way, one does not need 
the outer practfices of the body.” 


said: who 


Chapter 41—Chưởng ÁI: 

---Đức Phật dạy: “Người hành đạo giống như 
con trâu chở nặng đi trong bùn sâu, mệt lắm 
mà không dám nhìn hai bên, đến khi ra khỏi 
bùn lầy rồi mới có thể nghỉ ngơi. Người Sa 
Môn phải luôn quán chiếu tình dục còn hơn 
bùn lầy, một lòng nhớ Đạo mới có thể khỏi bị 
khổ vậy.” 


4449 


_-The Buddha said: “One who practices the 
way 1s like an ox that carrles a heavy load 
through deep mud, the work 1s so difficult that 
he dares not glance to the left or right. Only 
when he gets out of the mud he 1s able to rest. 
Likewise, the Sramana should look upon 
emotion and desire as deep mud and with an 
undeviatng mind, he should recollect the 
Way, then he can avoid suffering.” 


Chapter 42— Chương 42: 

--Đức Phật dạy: “Ta xem địa vị vương hầu 
như bụi qua kẽ hở, xem vàng ngọc quý giá 
như ngói gạch, xem y phục tơ lụa như giẻ 
rách, xem đại thiên thế giới như một hạt cải, 
xem cửa phương tiện như các vật quý giá hóa 
hiện, xem pháp vô thượng thừa như mộng 
thấy vàng bạc lụa là, xem Phật đạo như hoa 
đốm trước mắt, xem thiển định như núi Tu Di, 
xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức, xem 
phải trái như sáu con rồng múa, xem pháp 
bình đẳng như nhất chân địa, xem sự thịnh suy 
như cây cỏ bốn mùa.” 

--The Buddha said: “[ look upon royal and 
official positions as upon the dust that floats 
through a crack. I look upon the treasures of 
gold and Jade as upon broken tiles. I look upon 
clothing of fine silk as upon coarse cotfon. Ï 
look upon a great thousand world-system as 
upon a small nut. I look upon the door of 
expedient means as upon the transformations 
of a cluster of Jewels. I[ look upon the 
unsurpassed vehicle as upon a dream of gold 
and riches. I look upon the Buddha-Way as 
upon flowers before my eyes. I look upon Zen 
Samadhi as upon the pillar of Mount Sumeru. 


I look upon Nirvana as upon being awake day 
and night. I look upon deviancy and orthodoxy 
as upon the one true ground. I look upon the 
prosperity of the teaching as upon a tree 
during four seasons.” 


Châm Ngôn Tục Ngữ —Precepts and 
Proverbs: 


Kiến tha lâu đầy tổ: Many a litle makes a 
mickle. 


Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân (những điều ta 
không muốn thì chớ làm cho người khác): Do 
to others as you would have them do to you. 


Kìa ai lào lạo ngoài da, mà trong rỗng tuếch 
như hoa muống rừng: All that glitters is not 
gold. 


Cơn bão càng mạnh bao nhiêu thì chóng qua 
bấy nhiêu: The stronger the storm, the sooner 
1`S OV€T. 


Con người ta ai ai cũng phải chết: All men are 
mortal. 


Dục tốc bất đạt: Nothing can be accomplished 
by rush. 


Kiên nhẫn là một bông hoa mà không phải 
vườn nhà ai cũng có: Patience 1s a flower that 


ØTOWS not 1n everyone”s garden. 


4450 


4451 


Appendix E 


Những Kinh Quan Trọng Trong Phật Giáo 
Nguyên Thủy 
Important Sutras in the Theravadan 
Buddhism 


4452 


4453 


Kinh Hạng Cùng Đỉnh —Vasala 
Sutra— Outcast 


---Tôi nghe như vầy: 

Vào một thuở nọ Đức Thế Tôn đang ngự tại 
vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ 
Viên, gần thành Xá Vệ. Sáng hôm ấy Đức 
Thế Tôn đắp y chuẩn bị đi vào thành Xá Vệ 
trì bình khất thực—Thus, I have heard: On one 
Occasion the “[hus Come One” was sfaying at 
the monastery of. Anathapindika, in ]Jeta 
Grove, near Savatthi. One morning the “Ihus 
Come One" took his bowl and robe and was 
about to enter Savatthi for alms. 

Lúc bấy giờ trong nhà của Agsika 
Bharadvaja, một người theo đạo Bà-La-Môn, 
cũng chuẩn bị để dâng cúng vật thực. Đức 
Thế Tôn ôm bát đi từ nhà nầy sang nhà khác 
trong thành Xá Vệ, và đến gần nhà của vị Bà- 
La-Môn—At that time, in the house of the 
Brahmmn Agsika Bharadvaja, 
burning and an offering was prepared. Then, 
the “Thus Come One", going for alms from 
house to house In Savatthi, approached the 
house of the BrahminAøggika Bharadvaja. 
--Thấy Đức Phật từ xa đến, vị Bà La Môn 
nói: “Hãy đứng lại nầy ông thây tu! Hãy dừng 
lại nầy ông đạo bân tiện đê hèn! Hãy đứng lại 
nầy người cùng đỉnh khốn khổ!”—Upon 
seeing the Thus Come One coming at a 
distance, the Brahmin said: “Stay there, O 
shaveling! Stay there, O wretched monkl Stay 
there, O miserable outcast!” 

--Khi nghe như vậy thì Đức Thế Tôn ôn tổn 
nói: “Nầy ông Bà-La-Môn, ông có biết người 
cùng đïnh là thế nào, hay cái gì làm cho người 
ta cùng định không?”——Upon hearing this, the 
“Thus Come One” addressed the Brahmin as 
follows: “Do you know, O Brahmin, who an 
Ooufcast Is or the thinøs that make an outcasf?” 
--Không, quả thật tôi không biết. Nầy ông 
Gotama, tôi không hiểu cùng đỉnh là thế nào 
và những gì làm cho người ta là cùng định. 


a fire was 


Xin ông hoan hỷ giải thích —No, indeed, O 
Venerable Gotama. I do not know who an 
oufcast is or the things that make an outcast. 

Would you explain the doctrine to me so that Ï 

may know who an outcast 1s and what things 

make an outcast!” 

--Hãy nghe đây, nầy ông Bà-La-Môn! Như 

Lai nói đây, và hãy nhớ lấy nằm lòng. 

Hear then, O brahmin! Bear ¡it well in mind; I 

Ông Bà-La-Môn trả lời: “Tốt 

lắm, nây Đức Gotama, tôi nghe đây.” 

The Brahmin replied: “Very good, Venerable 

One.” 

---Đức Thế Tôn mở lời tuyên ngôn như sau— 

The “Thus Come One" spoke as follows: 

I1) Con người dễ nóng giận hay hiểm thù, có 
nhiều thói hư tật xấu, tánh ưa phỉ báng 
dèm pha, người có quan kiến sai lầm và 
bẩm tánh giả dối ưa gạt gẫm lừa phỉnh, 
hãy biết rằng người ấy là cùng đinh—The 
man who 1s irritable, rancorous, ViCIOUS, 
deftractive, perverted ¡in views and 
deceitful, he 1s an oufcast. 

2) Người nào trên thế gian nầy làm tổn 
thương những chúng sanh “sanh một lần,” 
hay những chúng sanh “sanh hai lần,” 
người không có lòng bi mẫn đối với 
chúng sanh, hãy biết rằng người ấy là 
cùng đinh—Whoever In this world harms 
living beings (once-born or twice-born), in 
whom there Is no compassion for living 
beiInøs, he 1s an oufcast. 

3) Người nào tiêu diệt, vây hãm thôn xóm 
và được gọi là người áp chế chinh phục, 
hãy biết rằng người ấy là cùng đinh— 
Whoever destroys and besieges villagøes 
and hamlets 
Oppressor, he 1s an outcast. 

4) Dầu trong xóm làng hay trong rừng 
hoang, người nào trộm cắp hoặc sang 
đoạt sở hữu của người khác, hãy biết rằng 
người Ấy là cùng đinh—Whether he ¡s in 
the village or in the forest, whoever steals 
or approprlates (gains) by theft what 


shall speak 





and ¡is known as an 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


11) 


4454 


belongs to others or what 1s not given, he 
1S an OufCast. 

Người nào mang nợ, bỏ trốn, và khi được 
hỏi, lại nói ngược, “Nào tôi có thiếu nợ gì 
đâu?” Người ấy là cùng đinh—Whoever, 
having really taken a debt, flees when 
pressed saying: “There 1s no debt to you,” 
he 1s an outcast. 

Người nào vì lòng tham giết bạn đồng 
hành để cướp giựt, hãy biết rằng người ấy 
là cùng đíinh—Whoever, desiring 
(wishing) some trifle, kills a man going 
along on the road, and pillages others, he 
1S an OufCast. 

Người nào được mời ra làm nhân chứng, 
nói lời giả dối vì lợi riêng của mình hay 
vì lợi ích của ai khác, hoặc để thâu đoạt 
tài sản, hãy biết người ấy là cùng đinh— 
Who, for his own sake or for the sake of 
others, or for the sake of wealth, utters 
lies when asked as a witness, he 1s an 
Outcastf. 

Người nào dùng áp lực hãm hiếp hay dụ 
dỗ vợ bạn hay họ hàng, hãy biết người ấy 
là cùng đinh—Whoever by force or with 
consent Is seen transgressine with the 
wives of relatives or friends, he 1s an 
Oufcast. 

Người nào giàu có mà không phụng 
dưỡng cha mẹ già đã quá tuổi xuân xanh, 
hãy biết người ấy là cùng đính— 
Whoever being rích but does not support 
his aged parents who have passed theIr 
youth, he 1s an outcast. 

Người nào đánh đập hay nói lời phiển 
nhiễu mẹ cha, anh chị, hay nhạc mẫu 
nhạc phụ, hãy biết rằng người ấy là cùng 
đinh—Whoever strikes or by speech 
annoys parents, brothers, sisters 
parents-in-law, he 1s an outcast. 
Người nào mà khi được hỏi về điều phải, 
lại khuyên dạy làm điều sai lầm, hoặc 
dạy mà còn dấu kín bí mật, hãy biết rằng 
người ấy là cùng đinh—Whoever, when 


OT 


12) 


13) 


14) 


15) 


16) 


17) 


quesfioned about what is øood, counsels 
people what is wrong (advise others 
wrongly) and teaches In concealing way, 
he 1s an outcast. 

Người nào đã làm điểu ác mà muốn 
không ai biết, và dấu nhẹm giữ kín, hãy 
biết rằng người ấy là cùng đỉnh— 
Whoever, having done an evil decd, 
wishes that 1t may not be known to others 
and conceals 1t with his actions, he 1s an 
Oufcast. 

Người nào khi đến nhà người được đãi 
đằng với những món ngon vật lạ, đến lượt 
mình, khi khách đến nhà lại không tiếp 
đón phải lẽ, hãy biết rằng người ấy là 
cùng đinh—Whoever, having gone to 
another”s house and partaken of cholce 
food, does him In return when he comes, 
he 1s an outcast. 

Người nào giả dối lường gạt một vị Bà- 
La-Môn, một đạo sĩ ẩn dật, hay một du 
Tăng khất sĩ, hãy biết rằng người ấy là 
cùng đinh—Whoever by 
falsehood a Brahmana or ascetic or any 
other mendicant, he 1s an ouftcast. 

Người nào bằng lời nói, phiền nhiễu một 
vị Bà-La-Môn hay một đạo sĩ ẩn dật vào 
lúc thọ thực, và không dâng cúng dường 
vật thực, hãy biết rằng người ấy là cùng 
đinh—Whoever by speech annoys a 
Brahmana or ascetic, when meal time has 
come and does not give alms, he Is an 
Oufcast. 

Người nào trên thế gian nây bị mịt mù 
che lấp trong vô minh, lại bày điều tiên 
đoán việc không có để cầu mong việc gì, 
hãy biết rằng người ấy là cùng đinh— 
ths world, shrouded 
Ipnorance, predicts what 1s not expected, 
he 1s an outcast. 

Người nào tự tâng bốc mình, khinh rẻ 
người khác, và trở nên đê hèn vì tánh tự 
phụ của mình, hãy biết người ấy là cùng 
đỉnh—Whoever exalts himself and 


deceIves 


Whoever in in 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


`=< 


` 


`=< 


`~ 


` 


` 


4455 


despises others and ¡is debased by his 
pride, he 1s an oufcast. 

Người nào có tánh ưa khuấy nhiễu, tham 
lam quá độ, ham muốn đê hèn, ích kỷ, 
lưu manh, không biết hỗ thẹn và ghê sợ 
tội lỗi, hãy biết rằng người ấy là cùng 
đinh—Whoever 1s annoying, avaricious, 
desires, selfish, deceitful, 
shameless and fearless in evil actions, he 


of base 


1S an Oufcast. 

Người nào nguyễn rủa, mắng chưởi Đức 
Phật hay một vị đệ tử của Phật, dầu là 
hàng xuất gia hay cư sĩ tại gia, hãy biết 
người ấy là cùng đinh—Whoever reviles 
the Buddha or one of his disciple, recluse 
or householder, he is an outcast. 

Người nào không phải là một vị A-La- 
Hán mà mạo nhận tự xưng mình là A-La- 
Hán, là kẻ trộm của toàn thể vũ trụ, 
người ấy là hạng cùng đinh thấp hèn 
nhất—Whoever, being 
Arahant claims to be an Arahant, 1s a thief 


without an 
in the whole universe, he is the lowest 
Ooutcast. 

Không phải do sanh trưởng là cùng đỉnh, 
không phải do sanh trưởng là Bà-La-Môn. 
Do hành vi là cùng định, hay do hành vị 
là Bà-La-Môn—Not by bírth is one an 
outcast, not by birth is one a Brahmana 
but by deeds one becomes an outcast, by 
deeds one becomes a Brahmana. 

Hãy biết như vậy do câu chuyện nầy: 
Thuở ấy có Matanga, một con người cùng 
đinh, người nấu thịt chó——Know it as such 
by this illustration: there was the son of an 
outcast, known as Matansa, a dog-cooker. 
Người con tên Matanga nầy thành đạt 
mức vinh quang tuyệt đỉnh rất khó thành 
đạt, và được nhiều người thuộc giai cấp 
Sát Đế Lợi và Bà-La-Môn hỗ trợ—This 
Matanga achieved the hiphest glory, 
which 1s difficult to obtain. Many warIors 
and Brahmins came to minister unto him. 


24) 


25 


` 


26 


` 


27) 


Đi đến cảnh giới Phạm thiên bằng chiếc 
xe của Thiên đình. Trên con đường xa lộ 
không dục vọng, Matanga hiện thân lên 
cảnh Phạm Thiên, lánh xa mọi hình thức 
tham ái. Trạng thái sanh trưởng trong 
cảnh cùng đinh không gây trở ngại cho sự 
tái sanh vào cảnh Phạm Thiên— 
Mounting the celestial vehicle along the 
passionless highway, he the 
Brahma realm, having discarded sense- 


soared 


desires. Thouph birth did not prevent him 
from being reborn in the Brahma realm. 
Có những vị Phạm Thiên tái sanh vào gia 
đình truyền giáo quen thuộc với kinh kệ 
Vệ Đà. Những vị nầy lắm khi cũng có 
những hành vi xấu xa tội lỗ—There are 
the famly of 
preceptors, kinsmen of Veda hymns. They 
too are frequently addicted to evil deeds. 
Trong kiếp nầy các vị ấy bị khinh khi, 
kiếp sống tới họ sẽ lâm vào cảnh khổ. 
Sanh trưởng không giúp họ tránh khỏi 
phải tái sanh vào khổ cảnh hay gặt hái 
quả dữ—IIn this life, they are despised; in 
next life, they get a woeful state. Birth 
does not preclude them from a woeful 


Brahmims born in 


sfate or from condemnation. 

Do sanh trưởng người ta không trở thành 
cùng đỉnh, do sanh trưởng người ta không 
trở thành Bà La Môn. Trở thành cùng 
đinh do hành vi, trở thành Bà La Môn 
cũng do hành vi—By bĩrth, one 1s not an 
outcast, by birth one 1s not a Brahmana. 
But by deeds one 1s an outcast, by deeds 
one 1s a Brahmana. 


Khi Đức Thế Tôn dạy như vậy, vị Bà La Môn 
Agglka Bharadvaja nói: Lành thay, Bạch Đức 
Gotamal Lành thay, bạch Đức Gotamal Cũng 
như người kia dựng lại ngay ngắn một vật đã 
bị lật đổ, hay khám phá ra một vật đã được 
dấu kín, hay vạch đường chỉ lối cho người lạc 
bước, hay cầm đèn soi sáng trong đêm tối để 


cho ai có mắt có thể trông thấy, giáo pháp mà 
Đức Gotama giảng dạy bằng nhiều phương 


4456 


cách cũng dường thế ấy. Bạch Đức Thế Tôn, 
nay con xin quay về nương tựa nơi Đức 
Gotama, nơi Giáo Pháp và nơi Giáo Hội các 
vị đệ tử của Ngài. Kính xin Đức Gotama từ bi 
chấp nhận con vào hàng môn đệ ngay từ ngày 
nầy đến giờ phút cuối cùng của đời con. 
When this was spoken, the Brahmin Vaggika 
Bharadvaja addressed the “Phus Come One" 
as follows: 

Excellent, O Venerable Gotama. Excellent! It 
1s as 1ƒ, O Venerable Gotama, a man were to 
set upright that which was overturned or were 
to reveal that which was hidden or were tfo 
point out the way to one who has gone astray 
or were to hold a lamp amidst the darkness, so 
that whoever has eyes may see, even so has 
the doctrine been expounded In varlous Ways 
by the Venerable Gotama. 

And [ seek refuge in the Venerable Gotama, 
the Doctrine, and the Order of Disciples. May 
the Venerable Gotama recelve me as a 
follower who has taken refuge from this very 
day to life”s end. 


Kinh Hạnh Phúc Mangala Sutta— 
Blessing 


Tôi nghe như vây: 
Thus, I have heard: 


--Một thuở nọ Đức Thê Tôn ngụ tại vườn Kỳ 
Thọ Cấp Cô Độc của Trưởng giả Cấp Cô 
Độc, gần thành Xá Vệ. 

On one occasion the “Exalted One” 
dwelling at the monastery of Anathapindika, 
1n Jeta Grove, near Savatthi. 

--Lúc bấy giờ đêm đã về khuya, có một vị 
Trời hào quang chiếu sáng toàn khu Kỳ Viên, 
đến hầu Phật, lại gần nơi Phật ngự, đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, rồi đứng sang một bên. Khi đã 
đứng yên, vị Trời cung kính bạch với Đức Thế 
Tôn bằng lời kệ: 


WaS 


Now when the night was far spent, a certain 

derty, whose surpassing splendour 1lluminated 

the entire Jeta Grove, came to the presence of 
the “Exalted One” and drawing near, 
respectfully saluted him and stood at one side. 

Standing, he addressed the “Exalted One" In 

V€TS€: 

I1) Chư Thiên và nhân loại đều cầu mong 
được an lành và ai cũng suy tìm hạnh 
phúc. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài 
hoan hỷ chỉ dạy chúng con về Phúc Lành 
Cao Thượng Nhấ—Many deities and 
men, yearning after good, have pondered 
on blessings. Pray and tell me the highest 
blessings. 

2) Không kết giao với người ác, thân cận với 
bậc hiển trí, và tôn kính bậc đáng kính, là 
phúc lành cao thượng nhất—Not to 
associate with fools, to associate with the 
wise and to honour those who are worthy 
of honour, this 1s the highest blessing. 

3) Cư ngụ nơi thích nghĩ, đã có tạo công đức 
trong quá khứ, và hướng tâm về chánh 
đạo, là hạnh phúc cao thượng——To reside 
in a sutable locality, to have done 
meriforious actions in the past and to set 
oneself in the right course, this 1s the 
highest blessing. 

4) Học nhiều hiểu rộng, lão luyện tinh thông 
thủ công nghiệp, giới hạnh thuần thục 
trang nghiêm, có lời nói thanh nhã, là 
hạnh phúc cao thượng—Vast learning, 


perfect handicraft, a hiphly trained 
discipline and pleasant speech, this the 
highest blessing. 


5) Hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, thương 
yêu tiếp độ vợ con, và hành nghề an lạc, 
là hạnh phúc cao thượng——The support of 
father and mother, the cherishing of a 
wfíec and chiden and peaceful 
Occupations, this 1s the highest blessing. 

6) Rộng lượng bế thí, tâm tánh chánh trực, 
giúp đở họ hàng, và tạo nghiệp chân 
chánh, là hạnh phúc cao thượng— 


7) 


8) 


9) 


10 


II 


12 


`=< 


~ 


` 


4457 


Liberality (freedom), righteous conduct, 
the helping of relatves and blameless 
actions, this 1s the hiphest blessing. 

Loại trừ và ngăn ngừa nghiệp ác, thận 
trọng kiên cử các chất say, vững vàng giữ 
gìn phẩm hạnh, là hạnh phúc cao 
thượng—To cease and abstain from evIl, 
forbearance with respect fo Intoxicanfs 
and steadfastness In virtue, this is the 
highest blessing. 

Đức hạnh biết tôn kính, khiêm tốn, biết 
đủ, biết nhớ ơn và đúng lúc, lắng nghe 
giáo pháp, là hạnh phúc cao thượng—— 
Reverence, humility, confentment, 
grattude and opportune hearing of the 
Dharma, this 1s the highest blessing. 

Nhẫn nhục, biết vâng lời, thường gặp gỡ 
bậc sa Môn, và tùy thời luận đàm giáo 
pháp, hạnh phúc cao thượng— 
Patlence, obedience, sight of Samanas 


là 


and religlous discussions at due season, 
this 1s the highest blessing. 

Tự kiểm soát, sống đời thánh thiện, quán 
tri Tứ Đế, liễu ngộ Niết Bàn, là hạnh 
phúc cao thượng—Self-conftrol, holy life, 
perception of the Noble truths and the 
realization of Nivarna, this 1s the highest 
blessing. 

Người mà tâm không giao động khi tiếp 
xúc với thế gian pháp, không sầu muộn, 
vô nhiễm và an toàn, là hạnh phúc cao 
thượng—He whose mind does not flutter 
by contact with worldly contingencIes, 


sorrowless (without sorrow), stainless 
(without stain), and secure, this ¡is the 
highest blessing. 


Đối với những ai đã viên mãn hoàn thành 
các pháp trên, ở mọi nơi đều không thể bị 
thất bại, đi khắp nơi đều được hạnh phúc, 
là hạnh phúc cao thượng —To them, 
fulfilling these, 
everywhere Invincible and in every way 


matters such as 
moving happlly, these are the highest 


blessings. 


Kinh Suy Đồi: 
Downfall 


Parabhava Sutta— 


Tôi nghe như vầy: 
Thus, I have heard: 


--Một thuở Đức Thế Tôn ngự tại vườn Kỳ 
Thọ Cấp Cô Độc, gần thành Xá Vệ ——On one 
occasion the “Exalted One” was dwelling at 
the monastery of. Anathapindika, in ]eta 
Gorve, near Savatth1. 

--Lúc bấy giờ đêm về khuya có một vị Trời 
hào quang chiếu sáng khắp cả khu Kỳ Viên, 
đến hầu Phật, lại gần nơi Phật ngự, đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, rồi đứng sang một bên. Khi 
đứng yên, vị Trời cung kính bạch với Đức Thế 
Tôn bằng lời kệ——Now when the night was far 
Sspent a certan delIty, Surpassing 
splendour 1lluminated the whole Jeta Grove, 
came to the presence of the “Exalted One” 
and, drawing near, respecffully saluted him 
and sfood at one side. Standing, he addressed 
the “Exalted One" In verse: 

1) Con xin đến hầu Đức Thế Tôn và bạch 
hỏi Ngài về con người suy đổi. Kính xin 
Đức Thế Tôn mở lượng từ bị, hoan hỷ chỉ 
dạy chúng con vì nguyên nhân nào người 
ta suy đồi —Having come to interrogate 
the “Exalted One,` we ask Your Honor 
about the falling man. Pray and tell us the 
cause of one”s downfall. 

Tình trạng tiến bộ dễ hiểu biết, tình trạng 
suy đổi dễ hiểu biết. Người biết thương 
giáo pháp là tiến bộ, kẻ ghét bổ giáo 
pháp là suy đổi—Easily known ¡s the 
progressive one, easily known Is the 
declining one. A lover of the Dharma 1s 
the progressive one. A hater of the 
Dharma 1s the declining one. 

Điều nầy như vậy, chúng con được học, 
là nguyên nhân đầu tiên làm cho con 
người suy đổi. Kính bạch Đức Thế Tôn, 
xin Ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ nhì đưa 


whose 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


4458 


con người đến tình trạng suy đổi—This 
we learn Is the first cause of one”s 
downfall. Pray, O “Exalted One,” tell us 
the second cause of one”s downfall. 

Thân thiện với kẻ hư hèn, không thấy gì 
tốt nơi người đạo đức, người thật lòng vui 
thú với thói hư tật xấu, đó là nguyên nhân 
làm cho con người suy đồổi—The vicious 
are dear to him thouph in the virtuous, he 
finds nothing pleasing and favours the 
creeds of the vicious: this is the cause of 
oneˆ”s downfall. 

Điều nầy như vây chúng con được học, là 
nguyên nhân thứ nhì làm cho con người 
suy đổi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin 
Ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ ba làm cho 
con người đến tình trạng suy đổi—This 
we learn Is the second cause of one”s 
downfall. Pray and O “Exalted One, tell 
us the third cause of one”s downfall. 
Người dễ duôi dã dượi, ham vui ở chỗ 
đông người, không chuyên cần, biếng 
nhác và nóng nảy, đó là nguyên nhân làm 
cho con người suy đổi—The man who is 
drowsy, fond of socIety, not 1ndustrious, 
indolent, and who expresses anger: this 1s 
the cause of one”s downfall. 

Điều nầy như vậy, chúng con được học, 
là nguyên nhân thứ ba làm cho con người 
suy đổi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin 
Ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ tư đưa con 
người đến tình trạng suy đổi —This we 
learn as the third cause of one”s downfall. 
Pray, O “Exalted One,' tell us the fourth 
cause of one”s downfall. 

Người giàu có mà không cấp dưỡng cha 
mẹ già đã quá tuổi xuân xanh, đó là 
nguyên nhân làm cho con người suy 
đồi—Whoever, though being rich, does 
not support his aged parents who have 
passed their youth: this 1s the cause of 
oneˆ”s downfall. 

Điều nầy như vầy, chúng con được học, 
là nguyên nhân thứ tư làm cho con người 


10) 


11) 


12) 


13) 


14) 


suy đổi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin 
Ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ năm đưa 
con người đến tình trạng suy đổi—This 
we learn is the fourth cause of one”s 
downfall. Pray, O Exalted One, tell us the 
fifth cause of one”s downfall. 

Người giả dối, gạt gẫm một vị Bà La 
môn, một vị đạo sĩ ẩn dật du phương khất 
sĩ, đó là nguyên nhân làm cho con người 
suy đổ —He who, by falsehood, 
deceives a Brahmana or an ascetic or 
any other mendicant: 
of one”s downfall. 
Điều nầy như vầy, chúng con được học, 
là nguyên nhân thứ năm làm cho người 
suy đổi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin 
Ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ sáu đưa 
con người đến tình trạng suy đổi—This 
we learn Is the fifth cause of one”s own 
downfall. Pray, O “Exalted One,' tell us 
the sixth cause of one”s downfall. 

Người có tiền của đổi dào, nhiều vàng 
bạc, lắm thực vật, nhưng chỉ thọ hưởng 
riêng mình, đó là nguyên nhân làm cho 
con người suy đổi—The man who owns 
much property, who has gold and food but 
enjoys alone his delicacies: this 1s the 
cause of oneˆ”s downfall. 

Điều nầy như vầy, chúng con được học, 
là nguyên nhân thứ sáu làm cho con 
người suy đổi. Kính bạch Đức Thế Tôn, 
xin Ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ bảy 
làm cho con người suy đỗổi—This then we 
learn 1s the sixth cause of one”s downfal. 
Pray, O “Exalted One,” and tell us the 
seventh cause of one”s downfall. 

Người kiêu căng, tự phụ với dòng dõi, với 
tài sản sự nghiệp hoặc giai cấp mình và 
khinh khi những người khác, đó là nguyên 
nhân làm cho con người suy đổi—The 
man who prides In birth or wealth or clan 
and despises his own kinsmen: this 1s the 
cause of oneˆs downfall. 


this 1s the cause 


4459 


15) Điều như vầy, chúng con được học, là 
nguyên nhân thứ bảy làm cho con người 
suy đổi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin 
Ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ tám đưa 
con người đến tình trạng suy đổi—This 
we learn is the seventh cause of one”s 
downfall. Pray, O “Exalted One,” tell us 
the eighth cause of one”s downfall. 

Người trụy lạc, say sưa rượu chè, cờ bạc, 
và phung phí tài sản, đó là nguyên nhân 
làm cho con người suy đổi—The man 
who ¡1s a debauchee, a drunkard, a 
gambler and who squanders whatever he 
pOSSesses: this 1s the cause of one”s 
downfall. 

17) Điều nầy như vầy, chúng con được học, 
là nguyên nhân thứ tám làm cho con 
người suy đổi. Kính bạch Đức Thế Tôn, 
xin Ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ chín 
đưa con người đến tình trạng suy đồi— 
Thịis we learn 1s the eighth cause of one”s 
downfall. Pray, O “Exalted One,” tell us 
the ninth cause of one”s downfall. 

Không biết an phận với chính vợ nhà, ăn 
ở với gái giang hồ và vợ người khác, đó 
là nguyên nhân làm cho con người suy 
đồ—Not contented with ones own 
WIV€S, IŸ One Is seen amongst courtesans 
and the wives of others: this 1s the cause 


16 


` 


18 


`=< 


of one”s downfall. 

19) Điều nầy như vậy, chúng con được học, 
là nguyên nhân thứ chín làm cho con 
người suy đổi. Kính bạch Đức Thế Tôn, 
xin Ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ mười 
đưa con người đến tình trạng suy đồi— 
This we learn 1s the ninth cause of oneˆ”s 
downfall. Pray, O “Exalted One,” tell us 
the tenth cause of oneˆ”s downfall. 

Người đã quá tuổi xuân xanh, cưới về bà 
vợ quá trẻ và ăn ở sống chung không phải 
vì tình thương chăm sóc, đó là nguyên 
nhân làm cho con người suy đổi—The 
man who, past his youth, brings a very 


20 


`=< 


21) 


22 


` 


23) 


24 


25) 


young wIfe and sleeps not for Jealousy of 
her: this 1s the cause of one”s downfall. 
Điều nầy như vậy, chúng con được học, 
là nguyên nhân thứ mười làm cho con 
người suy đổi. Kính bạch Đức Thế Tôn, 
xin Ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ mười 
một đưa con người đến tình trạng suy 
đồi —This we learn is the tenth cause of 
oneˆ”s downfall. Pray, O Exalted One, tell 
us the eleventh cause of one”s downfall. 
Người tự đặt mình dưới quyển một người 
đàn bà hay một người đàn ông phung phí 
vô độ lượng, đó là nguyên nhân làm cho 
con người suy đồi —He who places in 
authority an ¡ntemperate spend-thrift 
woman, or a man of similar nature: this 1s 
the cause of one”s downfall. 

Điều nầy như vậy, chúng con được học, 
là nguyên nhân thứ mười một làm cho 
con người suy đổi. Kính bạch Đức Thế 
Tôn, xin Ngài chỉ dạy nguyên nhân thứ 
mười hai đưa con người đến tình trạng suy 
đồi —Then this we learn ¡is the eleventh 
cause of one”s downfall. Pray, O Exalted 
One, tell us the twelfth cause of one”s 
downfall. 

Người có ít phương tiện mà nhiều tham 
vọng, dòng dõi chiến sĩ mà khao khát 
cầm quyên tối thượng, đó là nguyên nhân 
làm cho con người suy đổi—He, who of 
slender means but vast ambiton or of 
warrior birth, aspIres fo sovereignty: this 
1s the cause of one”s downfall. 

Thấu rõ những nguyên nhân đưa đến nh 
trạng suy đồi trên thế gian, bậc Hiển Trí 
Cao Thượng sống với trí tuệ trong cảnh 
giới nhàn lạc—Knowing well these 
causes of downfall in the world, the Noble 
Sage, endowed with Insight, shares a 
happy realm. 


4460 


Kinh Tam Bảo —Ratana Sutta— 
dJewels 


I1) Bất luận ai hội tụ nơi đây, hoặc chúng 
sanh trên địa cầu hoặc chúng sanh ở cảnh 
trời, ngưỡng mong tất cả đều an lành 
hạnh phúc! Tất cả hãy chú tâm lắng nghe 
những lời nầy! —Whatever beings are 
assembled, 
celestial, may every being be happy! 
Moreover, may they be attentively listen 
to my words! 

2) _ Tất cả hãy chú tâm suy niệm; hãy biểu lộ 
lòng từ ái đối với chúng sanh trong cảnh 
người, ngày đêm hằng dâng cúng. Hãy 
tận tình hộ trì những người ấy— 
Accordinsgly, give good heed to all beings; 
show your love to the humans who day 
and night bring offerings to 
Wherefore guard them zealously. 

3) Dâu kho tàng quý giá nào trên đời hay 
trong một cảnh giới khác, dầu châu báu 
trong những cảnh trời, không gì sánh bằng 
Đức Thế Tôn. Đúng vậy, Đức Phật là 
châu báu thù diệu. Do sự thật nầy, 
ngưỡng mong được an lành hạnh phúc!l— 
Whatsoever treasure there be either here 
or In the world beyond or whatever 
precIous Jewel in the heavens yet there Is 
non comparable with the “Accomplished 
One.” 

Truly, in the Buddha, is this precIous Jewel. 

By this truth may there be happiness! 

4) Bậc Thiện trí dòng Thích Ca đã viên 
mãn. Chấm dứt phiển não, ly dục và 
thành đạt trạng thái vô sanh bất tử vô 
thượng. Không gì sánh bằng giáo pháp. 

Đúng vậy, giáo pháp là châu báu thù diệu. Do 

sự thật nầy, ngưỡng mong được an lành hạnh 

phúc! The trangul Sage of the Sakya 
realized that cessation, passion-free (free of 
passion), Iimmortality supreme, there 1s 
no comparable with that of the Dharma. 


whether  terrestrial or 


you. 


Truly, in the Dharma, 1s this precious Jewel. 

By this truth may there be happiness! 

5) Cá bậc Thánh nhân mà Đức Thế Tôn tán 
đương, được mô tả là tâm an trụ không 
gián đoạn. Không có gì như tâm an trụ 
ấy. Đúng vậy, giáo pháp là châu báu thù 
diệu. Do sự thật nầy, ngưỡng mong được 
an lành hạnh phúcl—That sanctity 
pralsed by the Buddha Supreme, 1s 
described as “concentration without 
Iinterruption.” There is nothing like that 
concentration. Truly, in the Dharma, 1S 
this preclous Jewel. By this truth may 
there be happiness! 

6)_ Tám vị Thánh ấy hợp thành bốn đôi, được 
bậc thiện tri thức tán dương; các Ngài là 
những bậc đáng được cúng dường, là đệ 
tử của Đấng Thiện Thệ. Vật dâng cúng 
đến các Ngài sẽ đem lại quả phúc dồi 
dào. Đúng vậy, Tăng già là châu báu thù 
diệu. Do sự thật nầy, ngưỡng mong được 
an lành hạnh phúc —Those eigpht 
individuals, praised by the virtuous, 
constiute four pairs. They, worthy of 
offerings, the disciples of the “Welcome 
One,' to these gifts given yield abundant 
fruit. 

Truly, in the Sangha, 1s this preclous Jewel. By 

this truth may there be happiness! 

7) Với ý chí kiên trì vững chắc, sống trọn 
vẹn trong giáo huấn của Đức Gotama, 
không ái dục, các Ngài đã thành đạt 
những gì cần thành đạt và thể nhập quả vị 
Bất Tử, các Ngài an nhàn thọ hưởng cảnh 
thanh bình an lạc. Đúng vậy, Tăng già là 
châu báu thù diệu. Do sự thật nầy, 
ngưỡng mong được an lành hạnh phúc!l— 
With steadfast mind, applying themselves 
throroughly In the dispensation (delivery) 
of the Gotama, exempt from passion, they 
have atfained to that which should be 
affained and plunging ¡nto the deathless, 
they enjoy the peace obtained without 
price. Truly, in the Sangha 1s this precIous 


8) 


9) 


10 


`=< 


4461 


Jewel. By this there be 
happiness! 

Như cột trụ chôn sâu trong lòng đất không 
thể bị gió bốn phương lay chuyển, cùng 
thế ấy Như Lai tuyên ngôn, con người 
chánh trực đã chứng ngộ Tứ Diệu Đế lại 
cũng như vậy. Đúng vậy, Tăng già là 
châu báu thù diệu. Do sự thật nầy, 
ngưỡng mong được an lành hạnh phúc!l— 
Just as a firm post sunk In the earth cannot 
be shaken by the four winds, so do l 
declare him to be a righteous person, who 
thoroughly perceives the Noble Truths. 
Truly, in the Sangha, 1s this precious 
Jewell By this truth may there be 
happiness! 

Những bậc đã thấu đạt rõ ràng các Thánh 
Đế mà bậc trí tuệ thậm thâm đã giáo 
truyền, dầu dễ duôi phóng dật, vẫn không 
tái sanh đến lần thứ tám. Đúng vậy, Tăng 
già là châu báu thù diệu. Do sự thật nầy, 
ngưỡng mong được an lành hạnh phúc!l— 
Those who comprehend clearly the Noble 
Truths, well taught by him of deep 
wisdom (do not, however, exceeding 
hedless they may be, undergo an eight 
binh). Truly, in the Sangha, 1s this 
precIous JjJewel. By this truth may there be 
happiness! 

Người chứng ngộ minh sát, ba điều kiện 
nếu còn, sẽ được loại trừ, đó là thân kiến, 
hoài nghi và giới cấm thủ. Không bao giờ 
sa đọa vào bốn cảnh khổ và không còn có 
thể vi phạm sáu trọng nghiệp bất thiện. 
Đúng vậy, Tăng già là châu báu thù diệu. 
Do sự thật nầy, ngưỡng mong được an 
lành hạnh phúc! —For hím with the 
development of Insipht three conditions 
come to none namely, illusion, doubt, and 
imdulsence ¡in wrong ries and 
ceremonies, should there be any. From 
the four states of misery, he 1s now 
absolutely freed and 1s Incapable of 
committing the six heinous crimes. 


truth: may 


11) Bất luận hành động nào mình đã làm 


12 


13 


` 


` 


bằng thân, khẩu hay ý, bậc Thánh nhân 
không thể giấu; bởi vì người đã thấy con 
đường không thể còn phạm lỗi. Đúng 
vậy, Tăng già là châu báu thù diệu. Do sự 
thật nầy, ngưỡng mong được an lành hạnh 
phúc! —Whatever evil deeds he does 
(whether by deeds, word or thoupht), he 1s 
incapable of hiding 1t: for 1t had been said 
that such an act 1s Iimpossible for one who 
has seen the Path. 

Cũng dường như cây trong rừng đua nhau 
đâm chồi nẩy lộc khi mùa hè bắt đầu ấm 
nóng. Giáo pháp tối thượng dẫn đến Niết 
Bàn đã được giáo truyền vì lợi ích tối 
thượng cũng thế ấy. Đúng vậy, Đức Phật 
là châu báu thù diệu. Do sự thật nầy, 
ngưỡng mong được an lành hạnh phúc!l— 
Like unto the woodland groves with 
blossomed tree-fops In the first heat of the 
summer season, had the sublime doctrine 
that leads to Nirvana been taupht for the 
highest good. Truly, in the Buddha, 1s this 
precIous JjJewel. By this truth may there be 
happiness! 

Đức Thế Tôn Vô Thượng, bậc Toàn Giác, 
bậc Thánh Nhân đã ban bố, bậc đã đem 
đến và giáo truyền Pháp cao siêu tối 
thượng. Đúng vậy, Đức Phật là châu báu 
thù diệu. Do sự thật nây, ngưỡng mong 
được an lành hạnh phúc! —The 
Unrivalled (Unparalleled) Excellent One, 
the Knower, the giver, and bringer of the 
Excellent has expounded the excellent 
Doctrine. Truly, in the Buddha, 1s this 
precIous Jewel. By this truth may 
there be happiness! 


14) Quá khứ đã chấm dứt, vị lai thì chưa đến, 


tâm không dính mắc trong một kiếp tái 
sanh vị lai, tham ái không sanh khởi, các 
bậc trí tuệ ấy siêu thoát như ngọn đèn kia 
chợt tắt. Đúng vậy, Tăng già là châu báu 
thù diệu. Do sự thật nây, ngưỡng mong 
được an lành hạnh phúc! The past 1s 


15 


16 


17 


` 


` 


~ 


4462 


extinct, future has not yet come, theIr 
minds are not attached to a future bĩírth, 
their desires do not ørow, those wise ones 
øo out even as this lamp. Truly, in the 
Sangha, 1s this precious Jewel. By this 
truth may there be happiness! 

Chúng ta tụ hội nơi đây, dầu là chúng 
sanh ở địa cầu hay thiên giới, hãy đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, bậc được chư Thiên và 
nhân loại kính mộ tôn vinh. Ngưỡng 
mong được an lành hạnh phúc —We, 
bemnss here assembled, whether 
terrestlal or celestal salute the 
accomplished Buddha, honoured by gods 
and humans. May there be happiness! 
Chúng ta tụ hội nơi đây, dầu là chúng 
sanh địa cầu hay thiên giới, hãy đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, bậc được chư thiên và nhân 
loại kỉnh mộ tôn vinh. Ngưỡng mong được 
an lành hạnh phúc —We, beings here 
assembled whether terrestrial or celestial, 
salute the accomplished Buddha, 
honoured by gods and humans. May there 
be happiness! 

Chúng ta tụ hội nơi đây, dầu là chúng 
sanh địa cầu hay thiên giới, hãy đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, bậc được chư thiên và nhân 
loại kỉnh mộ tôn vinh. Ngưỡng mong được 
an lành hạnh phúc—We, beings here 
assembled whether terrestrial or celestial, 
salute the accomplished Buddha, 
honoured by gods and humans. May there 
be happiness! 


Kinh Từ Biỉ—Metta Sutta— Loving- 
kindness 


1) 


Người khôn khéo mưu tìm lợi ích cho 
mình và có ước nguyện thành đạt trạng 
thái vắng lặng nên có hành động như thế 
nầy: Người ấy phải có khả năng, hải 
chánh trực, hoàn toàn chánh trực, 


phải biết lắng nghe, và phải khiêm tốn— 
He who skilled in his good and who 
wishes to atfain that state of calm 
should act as follows: he should be 
efficlent, upripht, perfectly tupripht, 
obedient and humble. 

2) Tri túc cho người thiện tín dễ dàng hộ trì, 
ít bị ràng buộc, không nhiều nhu cầu, thu 
thúc lục căn, kín đáo, tế nhị, không luyến 
ái gia đình—Contented, easily 
supportable (fulfilled), with duties, of 
Right Livelihood, controlled 1n senses, 
discreet, not impudent, not be greedily 
attached to families. 

3) Người ấy không nên vi phạm lỗi lầm nhỏ 
bé nào mà bậc thiện trí có thể khiển 
trách. Ước mong tất cả chúng được an vui 
và châu toàn! Ước mong tất cả đều có 
tâm hoàn toàn trong sạch—He should not 
commit any slipht 
wrong such that other wise men 

might censure him. May all beings be happy 

and secure! May their heart be wholesome! 

4)_ Bất luận chúng sanh ấy như thế nào: yếu 
đuối hay khỏe mạnh, cao lớn mập mạp 
hay tâm vóc bình thường, lùn thấp bé 
nhỏ, hữu tình hay vô tình, những chúng 
sanh ở gần hay những chúng sanh ở xa, 
những chúng sanh đã ra đời hoặc những 
chúng sanh chưa ra đời. Ước mong tất cả 
chúng sanh, không loại trừ bất luận ai, 
đều có tâm an lành hạnh phúc— 
Whatsoever living beings there be: feeble 
or sfrong, long, stout or medium, short, 
small or large, seen or unseen, those 
dwelling far or near, those who are born 
and those who are to be born—may all 
beings, without exception, be happy 
minded! 

5) Không ai làm cho ai thất vọng, không ai 
khinh bỉ ai, dầu người thế nào hoặc ở nơi 
đâu. Trong cơn giận dữ hay lúc oán hờn, 
không nên mong điểu bất hạnh đến với 
người khác—Let none deceive another 


4463 


nor despise any person whatsoever in any 
place. In anger or ill-wIll, let him not wIsh 
any harm to another. 

6)_ Cũng như từ mẫu hết lòng bảo vệ đứa con 
duy nhất, dầu nguy hiểm đến tánh mạng, 
cùng thế ấy người kia trau dỗổi tâm Từ vô 
lượng vô biên, rải khắp mọi chúng sanh— 
Just as a mother would protect her only 
child at the risk of her own life, even so 
let him culuvate a boundless heart 
towards all beings. 

7)_ Hãy để những tư tưởng từ ái vô biên bao 
trùm toàn thể thế gian, bên trên, phía 
dưới, bốn phương tám hướng, không để 
cho điều gì làm trở ngại, không mẩy may 
nóng giận, không chút hiểm thù—Let his 
thoughts of boundless love pervade the 
whole world—above, below and across, 
without any obstruction, any 
hatred, without any enemy. 

8) Dầu người ấy đi, đứng, nằm, ngồi, giây 
phút nào còn thức, đều nên phát triển tâm 
niệm. Đó là hạnh phúc cao thượng nhất— 
Whether he walks, stands, lies down or 
sits, as long as he 1s awake, he should 
develop this mindfulness. This, they say, 
1s the hipghest conduct here. 

9) Không để rơi vào những lầm lạc, đức 
hạnh trong sạch và viên mãn giác ngộ, 
người ấy lánh xa mọi hình thức ái dục. 
Đúng thật vậy, người ấy không còn trở lại 
vào bào thai—Not falling Into error, 
virtuous and endowed with insight, he 
discards attachment to sense-desires. Of a 
truth, he does come again for 
conception 1n a womb. 


without 


not 


Châm Ngôn Tục Ngữ —Precepts and 
Proverbs: 


Người ta chỉ thấy sức khỏe là quí khi bệnh tật 
đến với mình: Health ¡is not valued till 
sickness comes. 


Giàu chiều hôm, khó sớm mai: Rich today and 
DOOT tOmOTTOW. 


Gieo gì gặt nấy: To reap as one has sown. 





Ai lo phận nấy: Everyman for himself. 
Hứa ít làm nhiều: Promise little but do much. 


Hữu chí cánh thành: Where there is a will, 
there 1s a way. 


Nói là bạc, im lặng là vàng: Speak 1s silver 
but silence 1s gold. 

Khẩu Phật tâm xà: A honey tongue, a heart of 
gallL. 


4465 


Appendix E 
Kinh Pháp Bảo Đàn 
The Jewel Platform Sutra 


KINH PHÁP BẢO ĐÀN 


Phẩm Thứ Nhất— Hành Do 
The First Chapter— Actfion & Intention 


Khi ấy Đại Sư đến chùa Bảo Lâm tại 
Thiểu Châu. Thứ sử Vi Cừ cùng với quan 
liêu vào trong núi thỉnh Sư đến trong 
thành, ở chùa Đại Phạm, tại giảng đường 
vì chúng khai duyên nói pháp. Sư đăng 
tòa, thứ sử cùng quan liêu hơn 30 người, 
nho tông học sĩ hơn 30 người, Tăng Ni 
đạo tục hơn một ngàn người, đồng làm lễ 
nguyện được nghe pháp yếu. Lục Tổ bảo 
chúng rằng: “Nây thiện tri thức, Bồ Đề tự 
tánh xưa nay là thanh tịnh, chỉ dùng tâm 
nầy thẳng đó trọn được thành Phật. Này 
thiện tri thức, hãy lắng nghe Huệ Năng 
nói về hành do được pháp. Nghiêm phụ 
của Huệ Năng bổn quán ở Phạm Dương, 
bị giáng đày ra Lãnh Nam, làm thường 
dân ở Tân Châu. Thân nầy bất hạnh, cha 
lại mất sớm, mẹ góa con côi dời đến Nam 
Hải, gian nan nghèo khổ, thường ra chợ 
bán củi. Khi ấy có một người khách mua 
củi, bảo gánh củi đến nhà khách, khách 
nhận củi xong, Huệ Năng lãnh tiễn, lui ra 
khỏi cửa, thấy một người khách tụng kinh, 
Huệ Năng một phen nghe lời kinh, tâm 
liền khai ngộ, bèn hỏi khách tụng kinh gì? 
Khách bảo: “Kinh Kim Cang.” Huệ Năng 
lại hỏi: “Ở từ đâu đến thọ trì kinh nây?” 
Khách bảo: “Tôi từ chùa Đông Thiển, 
huyện Huỳnh Mai đến. Chùa ấy do Ngũ 
Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư làm chủ giáo 
hóa, đệ tử có hơn một ngàn người.” Tôi 
đến đó lễ bái để thọ trì kinh nầy. Đại Sư 
Hoằng Nhẫn thường khuyên: “Kẻ Tăng 
người tục chỉ trì kinh Kim Cang liền được 
thấy tánh, thẳng đó thành Phật.” Huệ 
Năng nghe nói, do đời trước có duyên, 
mới được một người khách cho Huệ Năng 
một số bạc 10 lượng để giúp nuôi dưỡng 


mẹ già và bảo đến Huỳnh Mai tham vấn 
Ngũ TỔ-——At one time the Great Master 
arrived at Pao-Lin. Magistrate Wei Ch'u 
of Shao Chou and other local officials 
chmbed the mountain and ¡mmvited the 
Master to come Into the city to the lecture 
hall of the Ta Fan Temple to speak the 
Dharma to the assembly. When the 
Master had taken his seat, the Magistrate 
and over thirty other officials including 
more than thirty Confucian scholars, and 
more than one thousand Bhikshus, 
Bhikshums, Taoists, and laypeople, all 
made obeisance, at the same time, 
wishing to hear the essentials (essence) of 
Dharma. The Great Master said to the 
assembly, “Good Knowing Advisors, the 
self-nature of Bodhi 1s originally clear 
and pure. Simply use that mind, and you 
will directly accomplish Buddhahood. 
Good Knowing Advisors, listen while I 
tell you about the actions and Intentions 
by which Hui-Neng obtained the Dharma. 
Hui-Neng”s stern father was originally 
from Fan Yang. He was banished to Hsin 
Chou in Ling Nan, where he became a 
commoner. Unfortunately, his father soon 
died, and his aging mother was left alone. 
They moved to Nan Hai and, poor and in 
bitter straits, Hui Neng sold wood in the 
market place. Once a customer bought 
fñirewood and ordered ¡it delivered to his 
shop. When the delivery was made, and 
Hui Neng received the money, he went 
oufsde the gate and he notced a 
customer reciting a Sutra. Upon once 
hearing the words of this Sutra: “One 
should produce that thought which 1s 
nowhere supported,” Hui Neng's mind 
Immediately opened to enliphtenment. 
Thereupon he asked the customer what 
Suữa he was reciing. The customer 
repled, “The Diamond Sutra.” Then 
again he asked, “Where do you come 


4468 


from and why do you recite this Sutra?” 
The customer said, “lÏ come from Tung 
Ch'an Monastery in Chi Chou, Huang 
Mei Province. There, the fifth Patrlarch, 
the Great Master Hung Jen, dwells and 
teaches over one thousand disciples. I 
went there to make obeisance and I heard 
and received this Sutra"” The Great 
Master consfantly exhorts the Sangha and 
laypeople only to uphold the Diamond 
Sutra. Then, they may see their own 
nature and directly achieve Buddhahood. 
Hui Neng heard this and desired to go to 
seek the Dharma but he recalled that his 
mother had no support. Karmic condifions 
Oripinating from past lives led another 
man to give Hui Neng a pound of silver, 
so that he could provide clothing and food 
for his aging mother. The man furhter 
I1nstructed him to go to Huang Mel to call 
upon and bow to the Fifth Patriarch. 


Huệ Năng an trí mẹ xong liển từ giả ra đi, 
không hơn 30 ngày liền đến Huỳnh Mai 
lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi rằng: “Ngươi từ 
phương nào đến, muốn cầu vật gì?” Huệ 
Năng đáp rằng: “Đệ tử là dân Tân Châu 
thuộc Lãnh Nam, từ xa đến lễ thây, chỉ 
cầu làm Phật, chớ không cầu gì khác!” Tổ 
bảo rằng: “Ông là người Lãnh Nam, lại là 
người quê mùa, làm sao kham làm Phật?” 
Huệ Năng liền đáp: “Người tuy có Nam 
Bắc nhưng Phật tánh vốn không có Nam 
Bắc. Thân quê mùa nầy cùng với Hòa 
Thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh đâu 
có sai khác.” Ngũ Tổ lại muốn cùng tôi 
nói chuyện, nhưng thấy đồ chúng chung 
quanh đông quá, mới bảo theo chúng làm 
công tác. Huệ Năng thưa: “Huệ Năng xin 
bạch Hòa Thượng, tự tâm đệ tử thường 
sanh trí huệ, không ha tự tánh tức phước 
điển, chưa biết Hòa Thượng dạy con làm 
việc gì?” Tổ bảo: “Kẻ nhà quê nầy, căn 
tánh rất lanh lợi, ông chớ có nói nữa, đi 


xuống nhà trù đi.” Huệ Năng lui lại nhà 
sau, có một người cư sĩ sai Huệ Năng bửa 
củi, giã gạo, trải hơn tám tháng. Một 
hôm, Tổ chợt thấy Huệ Năng, mới bảo: 
“Ta nghĩ chỗ thấy của ngươi có thể dùng, 
nhưng sợ có người ác hại ngươi, nên 
không cùng ngươi nói chuyện, ngươi có 
biết chăng?” Huệ Năng thưa: “Đệ tử cũng 
biết ý của Thây nên không dám đến nhà 
trên, để người không biết.”—After Hui 
Neng had made arrangements for his 
mother`s welfare, he took his leave. In 
less than thirty days, he arrived at Huang 
Mei and made obeisance to the Fifth 
Patriarch, who asked him, “Where are 
you from and what do you seek?” Hui 
Neng replied, “Your diseple 1Is a 
commoner from Hsin Chou in Ling Nan 
and comes from afar to bow to the 
Master, seeking only to be a Buddha, and 
nothing else.” The Patriarch said, “You 
are from Ling Nan and therefore are a 
barbarlan, so how can you become a 
Buddha?” Hui Neng said, “Although there 
are people from the north and people 
from the south, there 1s ultimately no 
north or south in the Buddha nature. The 
body of the barbarian and that of the High 
Master are not the same, but what 
distinction 1s there in the Buddha nature?” 
The Fifth Patriarch wished to continue the 
conversation, but seeing his disciples 
gathering on all sides, he ordered his 
visitor to follow the group off to work. 
Hui Neng said, “Hui Neng informs the 
Hiph Master that this disciple's mind 
consfantly produces wisdom and is not 
separate from the self nature. That, 1tself, 
1s the field of blessing. It has not yet been 
decided what work the Hiph Master will 
instruct me to do.” The Fifth Patriarch 
said, “Barbarian, your faculties are foo 
sharp. Do not speak further but go to the 


4469 


back courtyard.” Hui Neng withdrew to 
the back courtyard where a cultivator 
ordered him to split firewood and thresh 
rice. More than eipht months had passed 
when the Patriarch one day suddenly saw 
Hui Neng and said, “I think these views of 
yours can be of use, but I feared that evil 
people could harm you. For that reason, I 
have not spoken with you. Did you 
understand the situation?” Hui Neng 
replied, “Your disciple knew the Masfter”s 
Iintention and stayed out of the front hall, 
so that others might not notIce him.” 


Một hôm Ngũ Tổ bảo các đệ tử: “Tất cả 
hãy đến, ta nói với các ông người đời 
sanh tử là việc lớn, các ông trọn ngày chỉ 
cầu phước điển, chẳng cầu ra khỏi biển 
khổ sanh tử. Tự tánh nếu mê thì phước 
nào có thể cứu? Các ông mỗi người hãy 
đi, tự xem trí huệ của mình, nhận thấy 
tánh Bát Nhã nơi bản tâm mình, mỗi 
người làm một bài kệ rồi đến trình cho ta 
xem, nếu ngộ được đại ý thì ta trao y 
pháp làm Tổ thứ sáu. Phải nhanh đi, 
không được chậm trể, suy nghĩ tức là 
không trúng. Người kiến tánh ngay lời nói 
phải thấy, nếu như người nầy dù khi múa 
đao giữa trận cũng được thấy tánh—One 
day the Patriarch summoned his discIples 
together and said, “I have something to 
say fo you: for people In the world, the 
mattfer of birth and death is a great one. 
All day long you seek fields of blessings 
only; you do not try to get out of the biter 
sea of birth and death. If you are confused 
about your self-nature, how can blessings 
save you?” The Patrlarch continued, 
“Each of you go back and look Into your 
own wisdom and use the Prajna-nature of 
your own original mind to compose a 
verse. Submit it to me so that Ï may look 
at It. IÝ you understand the øgreat meaning, 


the robe and Dharma will be passed on to 
you and you will become the Sixth 
Patrlarch. Hurry off! Do not delay! Time 
spent thinking and considering 1s of no 
use in this matter. When seeing your own 
nafur€ 1 1s necessary to see It at the very 
moment of speaking. One who does that 
perceives as does one who wields a sword 
1n the height of battle.” 


Chúng được chỉ dạy, trở về họp bàn với 
nhau rằng: “Tất cả chúng ta không cần 
phải lắng lòng dụng ý làm kệ để trình với 
Hòa Thượng, đâu có lợi ích gì? Thượng 
Tọa Thần Tú, hiện làm Giáo Thọ Sư, ắt 
là người được, chúng ta cố gắng làm kệ 
tụng chỉ uống dụng tâm lực.” Mọi người 
nghe lời nầy, thảy đều nhứt tâm nói rằng: 
“Chúng ta về sau y chỉ Thượng Tọa Thần 
Tú, nhọc gì phải làm kệ.”——The assembly 
received this order and withdrew, sayIng 
to one another, “We of the assembly do 
not need to clear our minds and use our 
Iintellect to compose a verse to submit to 
the High Master. What use would there 
be ¡n this? Shen Hsiu ¡is our senior 
Iinstructor and Dharma teacher, certainly 
he should be the one to obtain 1t. Ít would 
be not only improper for us fo compose a 
verse but a waste of effort as well.” 
Hearing this, everyone put his mind to 
rest and said, “Henceforth, we will rely 
on Master Shen Hsiu. Why vex ourselves 
wWriting verses?” 


Thần Tú suy nghĩ: “Các người đều không 
trình kệ vì ta làm giáo thọ sư cho họ, ta 
cần phải làm kệ trình lên Hòa Thượng. 
Nếu không trình kệ thì Hòa Thượng làm 
sao biết được kiến giải trong tâm ta cạn 
hay sâu? Ta trình ý kệ, cầu pháp thì tốt, 
cầu làm Tổ thì xấu, vì như vậy là đồng 
với tâm của kẻ phàm, muốn cướp được 


4470 


ngôi vị Thánh không khác. Nếu chẳng 
trình kệ thì trọn không được pháp, rất 
khó! Rất khó!—Shen Hsiu then thought, 
“[he others are not submitting verses 
because I[ am their teacher. I must 
compose a verse and submit it to the 
Higher Master. If I do not submit a verse, 
how wIll the Hipgh Master know whether 
the views and understanding in my mind 
are deep or shallow? My intention in 
submiting the verse 1s fo seek the 
Dharma and that 1s good. But IÝ it is to 
grasp the patriarchate, then that 1s bad, for 
how would that be different from the 
mind of a common person coveting the 
holy position? But, 1f I do not submit a 
verse, in the end I will not obtain Dharma. 
Thĩs 1s a terrible dilemma!” 


Trước nhà của Ngũ Tổ có một hành lang 
ba gian, Ngũ Tổ nghĩ mời ông Cung 
Phụng Lư Trân đến vẽ “Lăng Già Biến 
Tướng và Ngũ Tổ Huyết Mạch Đồ' để lại 
lưu truyền cúng dường. Ngài Thần Tú 
làm kệ rồi, mấy phen muốn trình, đi đến 
nhà trước thì trong tâm hoảng hốt, khắp 
thân đổ mồ hôi, nghĩ trình chẳng được. 
Trước sau trải qua bốn ngày, đến 13 lần, 
trình kệ không được. Thần Tú mới suy 
nghĩ: “Chẳng bằng đến dưới hành lang 
viết kệ, Hòa Thượng đi qua xem thấy, 
nếu chợt bảo rằng hay thì mình ra lễ bái 
thưa của Thần Tú làm, nếu nói không 
kham, thật uổng công ở núi mấy năm, thọ 
người lễ bái, lại tu đạo gì?” Canh ba đêm 
ấy, không cho người biết, Thần Tú tự cầm 
đèn viết bài kệ trên vách phương Nam để 
trình chỗ tâm mình thấy được. Bài kệ viết 
rằng: 

Thần là cội Bồ Đề 

Tâm như đài gương sáng 

Luôn luôn phải lau chùi 

Chớ để đính bụi bặm. 


Thần Tú viết kệ xong, liền trở về phòng, 
mọi người đều chẳng biết. Thần Tú lại 
suy nghĩ: “Ngày mai Ngũ Tổ thấy bài kệ, 
nếu hoan hỷ tức ta cùng pháp có duyên, 
nếu nói không kham, tự là ta mê, nghiệp 
duyên đời trước nặng nề, không hợp được 
pháp. thật là Thánh ý khó lường.” Trong 
phòng suy nghĩ, ngồi nằm chẳng yên cho 
đến canh năm—In front of the FEifth 
Patriarchs hall were three corriIdors. 
Their walls were to be frescoed by Court 
Artist Lu Chen with stories from the 
Lankavatara Sutra and with pictures 
portraying In detail the lives of the five 
patriarchs in order to the patriarchs might 
be venerated by future øenerations. After 
composing his verse, Shen Hsiu made 
several atempts to submt 1t. But 
whenever he reached the front hall, his 
mind became agifated and distraught and 
his entire body became covered with 
perspiration. Though he made thirteen 
aftfempts in four days, he did not dare 
submit it. Then he thought, “This 1s not as 
good as writing it on the wall for the 
Higher Master to see 1t suddenly. If he 
Says It is good, I will step forward, bow, 
and say, “Hsiu did it.” TỶ 1t is not good 
enouph, then I have spent my years on 
ths mountain ¡1n vain, receiving 
veneration from others. And as to further 
development, what can I say?” That night 
1n the third watch, while holding a candle, 
he secretly wrote the verse on the wall of 
South corridor to show what his mind had 
Seen. 
Verse said: 

“The body is a Bodhi tree, 

The mind like a bright mirror stand. 

Time and again brush it clean, 

And let no dust alight.” 

After writing this verse, Shen Hsiu 
returned to his room, and the others did 


4471 


not know what he had done. Then he 
thought, “Tf the Fith Patriarch sees the 
verse fomorrow and 1s pleased, It wIll 
mean that I have an affinty with the 
Dharma. If he says that it does not pass, 1t 
will mean that [ am confused by heavy 
karmic obstacles from past lives and 
thereafter that [ am not fit to obtain the 
Dharma. lt 1s difficult to fathom the sage”s 
1ntentions.” In his room he continued to 
think and could not sit or sleep peacefully 
throuph to the fifth watch. 


Ngũ Tổ đã biết Thần Tú vào cửa chưa 
được, không thấy tự tánh. Sáng hôm sau, 
Tổ gọi ông Lư Cung Phụng đến hành lang 
phía nam để vẽ đồ trướng trên vách, chợt 
thấy bài kệ. Ngài bảo Cung Phụng rằng: 
“Thôi chẳng cần phải vẽ, nhọc công ông 
từ xa đến. Trong Kinh có nói “Phàm 
những gì có tướng đều là hư vọng.' Chỉ 
để lại cho người bài kệ nầy tụng đọc thọ 
trì, y theo bài kệ nầy mà tu hành thì khỏi 
đọa trong ác đạo, y theo bài kệ nầy tu 
thì được lợi ích lớn, khiến đồ đệ thắp 
hương lễ bái, cung kính và tụng đọc bài 
kệ nây tức được thấy tánh.” Môn nhân 
tụng bài kệ đều khen: “Hay thay! Hay 
thay!”—The Patriarch already knew that 
Shen Hsiu had not yet entered the gate 
and seen his own nature. At daybreak, the 
Patriarch called Court Artist Lu Chen to 
paint the wall of the south corridor. 
Suddenly, he saw the verse and said to 
the court artist, “I[here 1s no need to paInt. 
l am sorry that you have been troubled by 
coming so far, but the Diamond Sutra 
says, “Whatever has marks Is empty and 
false.” Instead leave this verse for people 
to recife and uphold. Those who cultivate 
1n accordance with this verse will not fall 
1nto the evil destinies and wIll attain øreat 
merit.” He then ordered the disciples to 


light mmcense and bow before 1t and to 
recite It, thus enabling them to see theIr 
own nature. The disciples all recited 1t 
and exclaimed, “Excellent!" 


Đến canh ba, Tổ mới gọi Thần Tú vào 
trong thất hỏi: “Kệ đó, phải ông làm 
chăng?” Ngài Thần Tú thưa: “Thật là con 
làm, chẳng dám vọng cầu Tổ vị, chỉ mong 
Hòa Thượng từ bi xem đệ tử có được chút 
ít trí huệ chăng?” Tổ bảo: “Ông làm bài 
kệ nầy là chưa thấy được tự tánh, chỉ đến 
được ngoài cửa, chứ chưa vào được trong 
cửa, kiến giải như thế tìm Vô Thượng Bồ 
Đề, trọn không thể được. Vô Thượng Bồ 
Đề phải được ngay nơi lời nói đó mà biết 
bản tâm bản tánh của mình, chẳng sanh 
chẳng diệt, đối trong tất cả thời mỗi niệm 
mỗi niệm tự thấy, muôn pháp đều không 
kẹt, một chơn tất cả đều chơn, muôn cảnh 
tự như như, tâm như như đó tức là chơn 
thật. Nếu thấy được như thế tức là tự tánh 
Vô Thượng Bồ Đề. Ông hãy đi, một hai 
ngày sau, suy nghĩ làm một bài kệ khác 
đem lại tôi xem, bài kệ của ông nếu vào 
được cửa, sẽ trao y pháp cho ông.”——At 
the third watch, the Patriarch called Shen 
Hsiu into the hall and asked him, “Did 
you write this verse?” Shen Hsiu said, 
“Yes, in fact, Hsiu dịd it. He does not dare 
to claimm to the position of Patrlarch but 
hopes the Hiph Master will 
compassionately see whether or not this 
disciple has a litle bit of wisdom.” The 
Patrlarch said, “The verse which you 
wrote shows that you have not yet seen 
your original nature but are still outside 
the gate. Wiúh such views and 
understanding, you may seek supreme 
Bodhi but In the end will not obfain 1t. 
Supreme Bodhi must be obtained at the 
very moment of speaking. In recognizing 
the original mind at all times in every 


4472 


thought, you yourself will see that the ten 
thousand Dharmas are unblocked; in one 
truth ¡1s all truth and the ten thousand 
Sfates are of themselves “thus”; as they 
are. The “thusness” of the mind; that 1s 
true reality. lf seen in this way, It 1s 
indeed the self nature of Supreme 
Bodhi.” The Patriarch continued, “Go and 
think it over for a day or two. Compose 
another verse and bring 1t to me fo see. If 
you have been able to enter the gate, I 
will transmit the robe and Dharma to 


» 


you. 


Thần Tú làm lễ lui ra, trải qua mấy ngày, 
làm kệ cũng không thành, trong tâm 
hoảng hốt, thần trí bất an, ví như trong 
mộng, đứng ngồi chẳng vui. Lại hai ngày 
sau, có một chú bé đi qua chỗ giã gạo, 
đọc bài kệ nầy. Huệ Năng vừa nghe, liền 
biết bài kệ nây chưa thấy được bổn tánh. 
Huệ Năng bèn hỏi chú bé rằng: “Tụng đó 
là kệ gì?” Chú bé đáp: “Cái ông nhà quê 
không biết, Đại Sư nói người đời sanh tử 
là việc lớn, muốn được truyền y pháp, 
khiến đệ tử làm kệ trình. Ngài xem nếu 
ngộ được đại ý, liền trao y pháp cho làm 
Tổ thứ sáu. Thượng Tọa Thần Tú viết bài 
kệ Vô Tướng ở vách hành lang phía nam, 
Đại Sư khiến đồ chúng đều nên đọc, y kệ 
nầy tu, sẽ khỏi đọa đường ác, y kệ nầy tu 
sẽ có lợi ích lớn.—Shen Hsiu made 
obeisance and left. Several days passed 
but he was unable to compose a verse. 
His mind was agifated and confused; his 
thoughts and moods were uneasy. He was 
as I in a dream; whether walking or 
sitting down, he could not be happy. Two 
days later, a young boy chanting that 
verse passed by the threshing room. 
Hearing 1t for the first time, Hui Neng 
knew that the writer had not yet seen his 
Ooripinal nature. Although he had not yet 


received a transmission of the teaching, 
he already understood 1s  profound 
meaning. He asked the boy, “What verse 
are you reciting?” “Barbarian, you know 
nothing,” replied the boy. The Great 
Master said that bíth and death are 
profound concerns for people 1n the 
world. Wishing to transmit the robe and 
Dharma, he ordered his disciples to 
compose verses and bring them to him to 
see. The person who has awakened to the 
profound meaning will inherit the robe 
and Dharma and become the Sixth 
Patriarch. Our senior, Shen Hsiu, wrote 
this “verse without marks” on the wall of 
the south corridor. The Great Master 
ordered everyone fo recIt 1t, for to 
cultivate in accordance with this verse 1s 
to avoid falling Into the evil destinies and 
1S Of øreaf merIt. 


Huệ Năng thưa rằng: “Thượng nhơn, đã 
hơn tám tháng, tôi ở nhà trù giã gạo, chưa 
từng đến nhà trên, mong thượng nhơn dẫn 
tôi đến trước bài kệ lễ bái.” Chú bé dẫn 
Huệ Năng đến trước bài kệ lễ bái. Huệ 
Năng bảo: “Huệ Năng không biết chữ, 
nhờ thượng nhơn vì tôi đọc.” Khi ấy có 
quan Biệt Giá họ Trương tên Nhựt Dụng 
ở Giang Châu liền to tiếng đọc. Huệ 
Năng nghe rồi bèn nói: “Tôi cũng có một 
bài kệ, mong quan Biệt Giá vì tôi viết 
lại.” Quan Biệt Giá nói: “Ông cũng làm 
kệ nữa sao? Việc nầy thật ít có! Huệ 
Năng nói với quan Biệt Giá rằng: “Muốn 
học đạo Vô Thượng Bồ Đề, không được 
khinh người mới học. Kẻ hạ cũng có cái 
trí thượng thượng, còn người thượng 
thượng cũng không có ý trí” Quan Biệt 
Giá nói: “Ông chỉ tụng kệ, tôi vì ông viết, 
nếu ông được pháp, trước phải độ tôi, chớ 
quên lời nầy.” Huệ Năng đọc bài kệ: 
“Bồ Đề vốn không cây 


4473 


Gương sáng cũng chẳng đài 
Xưa nay không một vật 
Chỗ nào dính bụi bặm?” 
Hui Neng said, “l, too, would like to 
T€CI(Œ€ 1t fO create an affinity. SuperIor 
One, I have been pounding rice here for 
over eipht months and have not yet been 
to the front hall. I hope that the Superior 
One will lead me before the verse to pay 
homage.” The boy then led him to the 
verse to bow. Hui Neng said, “Hui Neng 
cannot read. Please, Superior One, read It 
to me.” Then an official from Chiang 
Chou, named Chang Jih Yung, read 1t 
loudly. After hearing 1t, Hui Neng said, “1, 
too, have a verse. WIII the official please 
writ© 1t for me?” The officlal replied, 
“You, too, can write a verse? That 1s 
strange!” Hui Neng said to the official, “If 
you wish to study the Supreme Bodhi, do 
not slipght the beginner. The lowest people 
may have the highest wisdom; the highest 
people may have the least wisdom. If you 
sipht others, you create limitless, 
unbounded offenses.” The official said, 
“Recite your verse and I wIll write 1t out 
for you. lf you obtain the Dharma you 
must take me across first. Do not forget 
these words.” 
Hui Nengs verse read: 
“Originally Bodhi has no tree, 
The bright mirror has no stand. 
Originally there 1s not a single thing, 
Where can dust alight?” 


Khi viết bài kệ rồi, đồ chúng thảy đều 
kinh hoàng, không ai mà chẳng xuýt xoa, 
mọi người bảo nhau rằng: “Lạ thay! 
Không thể do tướng mạo mà đoán được 
người, đã bao lâu nay sai nhục thân Bồ 
Tát làm việc.” Tổ thấy cả chúng đều kinh 
ngạc, sợ có người làm hại Huệ Năng, mới 
lấy giày xóa hết bài kệ, nói: “Cũng chưa 


thấy tánh.” Chúng cho là đúng. Ngày kế 
Tổ lén đến chỗ giã gạo thấy Huệ Năng 
đeo đá giã gạo, mới bảo rằng: “Người 
cầu đạo vì pháp quên mình đến thế ư?” 
Tổ lại hỏi: “Gạo trắng hay chưa?” Huệ 
Năng thưa: “Gạo trắng đã lâu, còn thiếu 
giần sàng.” Tổ lấy gậy gõ vào cối ba 
tiếng rồi đi. Huệ Năng liền hội được ý 
Tổ, đến khi trống đổ canh ba liền vào 
thất. Tổ lấy áo cà sa che chung quanh 
không để người thấy, vì Huệ Năng mà 
nói kinh Kim Cang, đến câu “Ưng vô sở 
trụ nhi sanh kỳ tâm.—After this verse 
was writen, the followers all were 
startled and without exception cried out to 
one another, “Strange indeed! One cannot 
Judge a person by his appearance. How 
can 1t be that, after so little time, he has 
become a Bodhisattva In the flesh?” The 
FHíth Patriarch saw the astonished 
assembly and feared that they might 
become dangerous. Accordinsly, he 
erased the verse with his shoe saying, 
“This one, too, has not yet seen his 
nature.” The assembly agreed. The 
next day the Patriarch secretly came to 
the threshing floor where he saw Hui 
Neng pounding rice with a stone tied 
around his waist and he said, “A seeker of 
the Way would forget his very life for the 
Dharma. Is this not the case?” Then the 
Fifth Patriarch asked, “1s the rice ready?” 
Hui Neng replied, “The rice has long 
been ready. Ït is now waiting only for the 
sieve.” The Patriarch rapped the pestle 
three times with his staff and left. Hui 
Neng then knew the Patriarch”s Intention 
and, at the third watch, he went Into the 
Patriarch's room. The Patriarch covered 
them with his precept sash in order to hide 
and he explained the Diamond Sutra for 
him, “One should produce a thought that 
1s nowhere supported.” 


4474 


Huệ Năng ngay lời đó đại ngộ, thấy tất 
cả muôn pháp chẳng la tự tánh, mới thưa 
với TỔ rằng: 
“Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh 
Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt 
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ 
Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động 
Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp!” 
Ngũ Tổ biết Huệ Năng đã ngộ được 
bản tánh mới bảo rằng: “Chẳng biết bổn 
tâm, học pháp vô ích, nếu biết được bổn 
tâm mình, thấy được bổn tánh mình, tức 
gọi là trượng phu, là thầy của trời người, 
là Phật.” Canh ba thọ pháp, người trọn 
không biết, Tổ liền truyền pháp đốn giáo 
và y bát, nói rằng: “Ngươi là vị Tổ đời 
thứ sáu, khéo tự hộ niệm, rộng độ chúng 
hữu tình, truyền khắp đời sau, không 
khiến cho đoạn tuyệt.” Tổ lại bảo Huệ 
Năng hãy nghe Ngài nói kệ: 
“Người có tình đến nên gieo giống 
Nhơn nơi đất quả lại sanh 
Vô tình cũng không có giống 
Không tánh cũng không sanh.” 
At the moment he heard those words, Hui 
Neng experienced the great 
enliphtenment and he knew that all the 
ten thousand dharmas are not separate 
from the self-nature. He said to the 
Patriarch: 
“How unexpected! The self-nature 1s 
origpinally pure 1n Itself. 
How unexpected! The self-nature 1s 
originally neither produced nor 
destroyed. 
How unexpected! The self-nature 1s 
originally complete In Itself. 
How unexpected! The self-nature 1s 
originally without movemernt. 
How unexpected! The self-nature can 
produee the ten thousand dharmas.” 


The Fifth Patriarch knew of Hui Nengs 
enlightenment to his original nature and 
sad to hìm, “Studying the Dharma 
without recognizing the original mind 1s of 
no benefit. lf one recognizes one”s own 
original mind and sees one”`s original 
nature, then one 1s called a great hero, a 
teacher of gods and humans, a Buddha.” 
He received the Dharma ¡1n the third 
watch and no one knew about it. The Fifth 
Patriarch also transmited the Sudden 
Teaching, the robe and bowl saying, “You 
are the Sixth Patrlarch. Protect yourself 
carefully. Take living beings across by 
every method and spread the teaching for 
the sake of those who wIll live in the 
future. Do not let 1t be cut off.” 

Listen to my verse: 
“With feeling comes, 
The planting of the seed. 
Because of the ground, 
The fruit is born again 
Without feeling, 
There 1s no seed at all. 
Without that nature, 
There 1s no birth either.” 


Tổ lại bảo: “Xưa Đại Sư Đạt Ma ban đầu 
đến cõi nầy, người chưa có tin nên mới 
truyền y nầy để làm tín thể, đời đời 
truyền nhau, pháp thì dùng tâm truyển 
tâm, đều khiến cho tự ngộ tự giải. Từ xưa 
Phật, Phật chỉ truyền bản thể, thầy thầy 
thâm trao bản tâm, y là đầu mối của sự 
tranh giành, nên dừng ngay nơi ngươi, chớ 
nên truyền nữa, nếu truyền y nây thì 
mạng của người nhận y cũng như sợi chỉ 
mành. Ông phải đi nhanh e có người 
muốn hãm hại ông.” Huệ Năng thưa: 
“Bây giờ con phải đi đâu?” Tổ bảo: “Gặp 
Ấp Hoài thì dừng, gặp Ấp Hội thì ẩn.” 
Huệ Năng canh ba lãnh được y bát, thưa: 
“Huệ Năng vốn là người Nam Trung, 


4475 


không biết được đường đi, làm sao ra 
được bến đò?” Ngũ Tổ bảo: “Ông chẳng 
phải lo, tôi tự đưa ông đi.” Tổ liền đưa 
Huệ Năng đến bến đò Cửu Giang, Tổ bảo 
Huệ Năng lên thuyển, Ngũ Tổ bèn cầm 
chèo tự chèo. Huệ Năng thưa: “Thỉnh 
Hòa Thượng ngồi, nên để đệ tử chèo.” Tổ 
bảo: “Phải là ta độ ông.” Huệ Năng thưa: 
“Khi mê thầy độ, ngộ rồi thì tự độ, độ tha, 
tên tuy là một nhưng chỗ dùng không 
đồng. Huệ Năng sanh nơi biên địa, tiếng 
nói không đúng, nhờ thầy truyền pháp, 
nay đã được ngộ, chỉ nên tự tánh tự độ.” 
Tổ bảo: “Như thế! Như thế! Về sau Phật 
pháp do ông mà được thạnh hành, ông đi 
ba năm, tôi sẽ thệ thế. Nay ông đi an vui, 
nỗ lực hướng về Nam, không nên nói 
pháp sớm, Phật pháp sẽ gặp tai nạn.” Huệ 
Năng từ giã Ngũ Tổ rồi cất bước đi về 
phương Nam, trong khoảng hai tháng đến 
núi Đại Hữu —The Patriarch further said, 
“In the past, when the First Patriarch 
Great Master Bodhidharma fẨirst came to 
this land and people did not believe In 
him yet, he transmifted this robe as a 
symbol of faith to be handed down from 
øeneration to generation. The Dharma 1s 
transmitted from mind to mind, leading 
everyone to self-awakening and self- 
enliphtenment From ancilent time, 
Buddha only transmis the original 
substance to Buddha; master secretly 
transmits the original mind to master. 
Since the robe 1s a source of confention, 1t 
should stop with you. Do not transmit If, 
for If you do, your life wIll hang by a 
thread. You must go quickly for I fear that 
people might harm you.” Hui Neng asked, 
“Where shall I go?” The Patriarch replied, 
“Stop at Huai and hide at Hui.” Hui Neng 
received the robe and bowl in the third 
watch. He said “°Hui Neng 1s a 
Southerner and does not knowthese 


mounfain roads. How does one reach the 
mouth of the river?” The Fifth Patriarch 
said, “You need not worry. Í wil 
accompany you.” The Fifth Patriarch 
escorted him to the Chiu Chiang courier 
sfation and ordered him to board a boat. 
The Fifth Patriarch took up the oars and 
rowed. Hui Neng said, “Please, Hiph 
Master, sit down. It 1s fñitting that your 
disciple take the oars.” The Patrlarch 
repled, “l(t ¡is fiting that I take you 
across.” Hui Neng said, “When someone 
1s deluded, his master takes him across, 
but when he 1s enlightened, he takes 
himself across. Although the term “taking 
across” is the same 1n each case, the 
function 1s not the same. Hui Neng was 
born 1n the frontler reglons and his 
pronounciation 1s Incorrect, yet he has 
received the Dharma transmission from 
the Master  Now that enlightenment 
has been attained, 1t 1s only fitting that he 
takes his own nature across.” The 
Patriarch replied, “SO It 1s, SO It IS. 
Hereafter, because of you, the 
Buddhadharma will be widely practiced. 
Three years after your departure, I will 
leave this world. Start on your Jjourney 
now and go south as fast as possible. Do 
not speak too soon, for the Buddhadharma 
arises from difficulty.” After Hui Neng 
took leave of the Patrlarch, he set out on 
foot for the South. After two months, he 
reached the Ta Yu Mountain. 


Ngũ Tổ trở về, mấy ngày không thượng 
đường, chúng nghi bèn đến hỏi: “Hòa 
Thượng có ít bệnh, ít não chăng?” Ngài 
đáp: “Bệnh thì không, mà y pháp đã về 
phương Nam rổi.” Chúng hỏi: “Ai là 
người được truyền?” Tổ bảo: “Năng đó 
thì được.” Chúng liễển biết được. Khi đó 
vài trăm người mới đuổi theo, muốn cướp 


4476 


y bất. Một vị Tăng họ Trần, tên Huệ 
Minh, trước là tướng quân bậc Tứ phẩm, 
tánh hạnh thô tháo, hết lòng theo tìm, 
chạy trước mọi người, đuổi kịp Huệ 
Năng. Huệ Năng ném y bát trên bàn 
thạch nói: “Y nây là biểu tín, có thể dùng 
sức mà tranh sao!” Huệ Năng liển ẩn 
trong đám cỏ, Huệ Minh cố cầm y lên, 
nhưng không thể nào nhất lên được, mới 
kêu rằng: “Cư sĩ, Cư sĩ! Tôi vì pháp mà 
đến chớ không phải vì y.” Huệ Năng bèn 
bước ra ngồi trên bàn thạch. Huệ Minh 
liền làm lễ thưa: “Mong Cư sĩ vì tôi nói 
pháp.” Huệ Năng bảo: “Ông đã vì pháp 
mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chớ 
sanh một niệm, tôi sẽ vì ông mà nói.” 
Huệ Minh ¡im lặng giây lâu. Huệ Năng 
bảo: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, 
chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục 
của Thượng Tọa Minh? —The Fifth 
Patriarch returned to the monastery but 
for several days he did not enter the hall. 
The assembly was concerned and went on 
to ask: “Has the Master some silipht 
1llness or problem?” “There 1s no 1llness,” 
came the reply, “but the robe and Dharma 
have already gone south.” “Who received 
the transmission?” they asked. “The Able 
One obftained it,” said the Patriarch. The 
assembly then understood and soon, 
several hundred people took up pursuIit, 
all hoping to steal the robe and bowl. One 
Bhikshu, Hui Ming, a coarse-natured man 
whose lay name had been Ch'en, had 
formerly been a fourth class military 
official. He was Immtent In his search and 
ahead of the others. When he had almost 
caught up with Hui Neng, the latter tossed 
the robed and bowl onto a rock, saying, 
“This robe and bowl are tokens of faith. 
How can they be taken by force?” Hui 
Neng then hid in a thicket. When Hui 
Ming arrived, he tried to pick them up but 


found he could not move them. He cried 
out, “Cultivator, Cultivator, I have come 
for the Dharma, not for the robe!” Hui 
Neng then came out and sat cross-leged 
on a rock. Hui Ming made obeisance and 
said, “[ hope that the Cultivator wIll teach 
the Dharma for my sake.” Hui Neng said, 
“§ince you have come for the Dharma, 
you may put aside all conditions. Do not 
give rise to a single thought and I will 
teach 1t to you clearly.” After a time, Hui 
Neng aid, “With no thoughts of good and 
wih no though(s of evil, at Just this 
moment, what ¡1s Superlor One Hui 
Ming”s original face?” 


Huệ Minh ngay câu nói đó liền đại ngộ. 
Lại hỏi: “Ngoài mật ngữ, mật ý trên, còn 
có mật ý khác chăng?” 

Huệ Năng bảo: “Vì ông mà nói tức không 
phải mật vậy, ông nếu phản chiếu thì mật 
ở bên ông.” 

Huệ Minh thưa: “Huệ Minh tuy ở Huỳnh 
Mai, thật chưa có tỉnh diện mục của chính 
mình, nay nhờ chỉ dạy như người uống 
nước lạnh nóng tự biết. Nay cư sĩ tức là 
thây của Huệ Minh.” 

Huệ Năng bảo: “Ông nếu như thế thì tôi 
cùng ông đồng thờ thầy Huỳnh Mai, khéo 
tự hộ trì.” 

Huệ Minh lại thưa: “Huệ Minh từ nay về 
sau nhằm chỗ nào đi?” Huệ Năng bảo: 
“Gặp Viên thì dừng, gặp Mông thì ở.” 
Huệ Minh liền lễ từ. Huệ Minh trở về, 
xuống núi bảo những người đuổi theo 
rằng: “Đi trên những đổi núi nầy trọn 
không tìm ra tung tích, phải đi qua đường 
khác tìm.” Cả chúng đuổi theo đều cho là 
đúng. Huệ Minh về sau đổi tên là Đạo 
Minh, đó là tránh chữ đầu của tên thầy— 
At these words, Hui Ming was greatly 
enlightened. Hui Ming asked further, 
“Apart from the secret speech and secret 


4471 


meaninøs Just spoken, 1s there yet another 
Secret meaning?” 
Hui Neng said, “What has been spoken to 
you Is not secret lÝ you turnn the 
1llumination ¡inward, the secret 1s with 
you.” Hui Ming said, “Although Hui Ming 
was at Huang Mel, he has not yet 
awakened to his original face. Now that 
he has been favored with this Instruction 
he ¡1s like one who drinks water and 
knows for himself whether 1t 1s cold or 
warm.” 

The cultivator is now Hui Ming”s 
master.” 
“If you feel that way,” said Hui Neng, 
“then you and I have the same master, 
Huang Mel. Protect yourself well.” 
Hui Ming asked further, “Where should I 
go now?” 
Hui Neng said, “Stop at Yuan and dwell 
at Meng.” 
Hui Ming bowed and left. Reaching the 
foot of the mountain, he said to the 
pursuers. “Úp above there 1s only a rocky, 
trackless height. He must find another 
pat:.” The pursuers all agreed. 
Afterward, Hui Ming changed his name to 
Tao Ming to avoid using Hui Neng”s first 
name. 


Huệ Năng sau đến Tào Khê lại bị bọn 
người ác tìm đuổi mới ở nơi Tứ Hội tị nạn 
trong đám thợ săn, trải qua I5 năm, khi 
đó cùng những người thợ săn tùy nghi nói 
pháp. Những người thợ săn thường bảo 
giữ giểng lưới; khi Huệ Năng thấy những 
con vật mắc lưới đều thả đi. Mỗi khi đến 
bữa ăn, hái rau gởi luộc trong nồi thịt, 
hoặc có người hỏi thì đáp: “Chỉ ăn rau ở 
bên thịt.” Một hôm, mới suy nghĩ: “Thời 
hoằng pháp đã đến, không nên trọn trốn 
lánh, bèn đến chùa Pháp Tánh ở Quảng 
Châu, gặp Pháp Sư Ấn Tông đang giảng 


kinh Niết Bàn. Khi ấy có gió thổi, lá 
phướn động, một vị Tăng nói: “gió động,” 
một vị Tăng nói “phướn động.” Hai người 
cãi nhau không thôi. Huệ Năng bèn tiến 
tới nói: “Không phải gió động, không 
phải phướn động, tâm nhơn giả động.” Cả 
chúng đều ngạc nhiên. Ấn Tông mời Huệ 
Năng đến trên chiếu gạn hỏi áo nghĩa, 
thấy Huệ Năng đối đáp, lời nói giản dị 
mà nghĩa lý rất đúng, không theo văn tự. 
Ấn Tông nói: “Cư sĩ quyết định không 
phải là người thường, đã lâu nghe y pháp 
của Huỳnh Mai đã đi về phương Nam, 
đâu chẳng phải là cư sĩ?” Huệ Năng nói: 
“Chẳng dám.” Ấn Tông liền làm lễ xin 
đưa y bát đã được truyền cho đại chúng 
xem. Ấn Tông lại thưa Huỳnh Mai phó 
chúc: “Việc chỉ dạy như thế nào?” Huệ 
Năng bảo: “Chỉ dạy không chỉ luận về 
kiến tánh, chẳng luận thiển định giải 
thoát.” Ấn Tông thưa: “Sao chẳng luận 
thiển định giải thoát?” Huệ Năng bảo: 
“Vì ấy là hai pháp, không phải là Phật 
pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai.” Ấn 
Tông lại hỏi: “Thế nào Phật pháp là pháp 
chẳng hai?” Huệ Năng bảo: “Pháp Sư 
giảng kinh Niết Bàn, rõ được Phật tánh, 
ấy là pháp chẳng hai, như Cao Quí Đức 
Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: “Phạm tứ 
trọng cấm, tạo tội ngũ nghịch và chúng 
xiển để, vân vân... sẽ đoạn thiện căn 
Phật tánh chăng?” Phật bảo: “Thiện căn 
có hai, một là thường, hai là vô thường. 
Phật tánh chẳng phải thường, mà cũng 
chẳng phải vô thường, thế nên chẳng 
đoạn, gọi là chẳng hai; một là thiện, hai 
là chẳng thiện. Phật tánh chẳng phải 
thiện, chẳng phải chẳng thiện, ấy là 
chẳng hai, uẩn cùng với phàm phu thấy 
hai, người trí rõ thấu tánh nó không hai, 
tánh không hai tức là Phật tánh.” Ấn 
Tông nghe nói hoan hỷ chấp tay thưa: 
“Tôi giảng kinh ví như ngói gạch, nhân 


4478 


giả luận nghĩa ví như vàng ròng.” Khi ấy 
vì Huệ Năng cạo tóc, nguyện thờ làm 
thầy. Huệ Năng bèn ở dưới cây Bồ Đề 
khai pháp môn Động Sơn. Huệ Năng 
được pháp ở Đông Sơn, chịu tất cả những 
điều cay đắng, mạng giống như sợi chỉ 
mành. Ngày nay được cùng với Sử quân, 
quan liêu, Tăng Ni, đạo tục đồng ở trong 
hội nầy đâu không phải là cái duyên của 
nhiều kiếp, cũng là ở trong đời quá khứ 
cúng dường chư Phật, đồng gieo trồng căn 
lành mới nghe cái nhơn được pháp môn 
đốn giáo nầy. Giáo ấy là các vị Thánh 
trước đã truyền, không phải tự trí Huệ 
Năng được, mong những người nghe các 
vị Thánh trước dạy, mỗi người khiến cho 
tâm được thanh tịnh, nghe rồi mỗi người 
tự trừ nghi, như những vị Thánh đời trước 
không khác. Cả chúng nghe pháp đều 
hoan hỷ làm lễ rồi lui ra—Hui Neng 
arrived at Ts°ao His where he was again 
pursued by men with evil intentions. To 
avoid difficulty, he went to Szu Hui and 
lived among hunters for fiffteen years, at 
times teaching the Dharma to them In an 
appropriate manner. The hunters often 
told him to watch their nets but whenever 
he saw beinsgs who were still living he 
released them. At mealtimes, he cooked 
vegetables in the pot alongside the meat. 
When he was questioned about 1t, he 
would answer “I only eat vegetables 
alongside the meat.” One day Hui Neng 
thoupht, “The time has come to spread the 
Dharma. I cannot stay In hiding forever.” 
Accordinsly, he went to Fa Hsing 
Monastery in Kuang Cou where Dharma 
Master Yin Tsung was giving lecfures on 
The Nirvana Sutra. At that time there 
were fwo bhikshus who were discussing 
the topic of the wind and a flag. One said, 
“[he wind ¡is moving.” The other said, 
“[he flag 1s moving.” They argued 


Incessantly. Hui Neng stepped forward 
and said, “The wind 1s not moving, nor 1s 
the flag. Your minds, Kind Sirs, are 
moving.” Everyone was sfartled. Dharma 
Master Yin Tsung invited him to take a 
seat of honor and sought to ask him about 
the hidden meaning. Seeing that Hui 
Nengs demonstraton of the true 
pñnciples was concise and not based on 
writen words, Yin Tsung said, “The 
cultivafor 1s certainly no ordinary man. Ï 
heard long ago that Huang Mei”s robe and 
bowl had come south. Cultivator, 1s It not 
you?” Hui Neng said, “I dare not presume 
such a thing.” Yin Tsung then made 
obeisance and requested that the 
transmitted robe and bowl be brought 
forth and shown to the assembly. He 
further asked, “How was Huang Mei”s 
doctrine transmited?” “[here was no 
transmission,” replied Hui Neng. “We 
merely discussed seeing the nature. There 
was no discussion of Dhyana samadhi or 
liberation.” Yin Tsung asked, “Why was 
there no discussion of Dhyana samadhi or 
liberation?” Hui Neng said, “There are 
dualisic dharmas. They are not the 
Budhadharma. The Buddhadharma 1s a 
dharma of non-dualism.” Yin Tsung asked 
further, “What ¡is this Buddhadharma, 
which 1s the dharma of non-dualism?” Hui 
Neng said, “The Dharma Master has been 
lecturing The Nirvana Sutra says that to 
understand the Buddha-natire 1s the 
Buddhadharma, which ¡is the Dharma of 
non-dualism. As Kao Kuei Te Wang 
Bodhisattva said to the Buddha, “Does 
violating the four serlous prohibitions, 
committing the five rebellious acts or 
being an Icchantika and the like cut off 
the good roots and the Buddha-nature?” 
The Buddha replied, ““There are two kinds 
of good roots: the first, permanent; the 


4479 


second Iimpermanent. The Buddha-nature 
1S neifher permanent nor Impermanent. 
Therefore 1t 1s not cut off.” “That 1s what 
1s meant by non-dualistc. The first 1s 
good and the second is not good. The 
Buddha-nature ¡1s neither good nor bad. 
That is what Is meant by non-dualistic. 
Common people think of the heaps and 
realms as dualisic. The wise man 
comprehends that they are non-dualistic 
1n nature. The non-dualistic nature 1s the 
Buddha-nature.” Hearing this 
explanation, Yin Tsung was deliphted. He 
Joned his palms and said “My 
explanaton of Sutra 1s like broken tile; 
whereas your discussion of the meaning, 
Kmd Sir, 1s like pure gold.” He then 
shaved Hui Neng”s head and asked Hui 
Neng to be his master. Accordingly, under 
that Bodhi tree, Hui Neng explained the 
Tung Shan Dharma-door  Hui Neng 
obtained the Dharma at Tung Shan and 
has undergone much suffering, as If his 
lie was hanging by a thread. “Today, In 
this gathering of magistrate and officials, 
of Bhikshus, Bhikshunis, Taoists, and 
laymen, there 1s not one of you who 1s not 
here because of accumulated ages of 
karmic conditions. Because In past lives 
you have made offerings to the Buddhas 
and planted good roots in common 
ground, you now have the opportunity to 
hear Sudden Teaching, which 1s an 
opportumty to obtain the Dharma. This 
teaching has been handed down by 
former sages; 1t 1s not Hui Neng”s own 
wisdom. You, who wish to hear the 
teaching of the former sages, should first 
purfy your minds. After hearing 1t, cast 
aside your doubt(s, and that way you wIll 
be no different from the sages of the 
past” Hearing this Dharma, the entire 


assembly was delighted, made obeisance 
and withdrew. 


Phẩm thứ hai— The second chapter— 
Bát Nhã —Prajna 


Ngày khác, Vi Sứ Quân thưa thỉnh, Tổ 
đăng tòa bảo đại chúng rằng: “Tất cả nên 
tịnh tâm niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 
Đa.” Lại bảo: “Nầy thiện tri thức, trí Bát 
Nhã Bồ Đề, người đời vốn tự có, chỉ nhân 
vì tâm mê không thể tự ngộ, phải nhờ đến 
đại thiện tri thức chỉ đường mới thấy được 
tánh. Phải biết người ngu người trí, Phật 
tánh vốn không khác, chỉ duyên mê ngộ 
không đồng, do đó nên có ngu trí. Nay tôi 
vì nói pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, 
khiến cho các ông, mỗi người được trí 
tuệ, nên chí tâm lắng nghe, tôi vì các ông 
mà nói. Này thiện tri thức, có người trọn 
ngày miệng tụng Bát Nhã nhưng không 
biết tự tánh Bát Nhã, ví như nói ăn mà 
không no, miệng chỉ nói không, muôn 
kiếp chẳng được thấy tánh, trọn không có 
ích gì. Này thiện tri thức, “Ma Ha Bát 
Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, dịch là 
đại trí tuệ đến bờ kia, nó phải là hành nơi 
tâm, không phải tụng ở miệng. Miệng 
tụng mà tâm chẳng hành như huyễn như 
hóa, như sương, như điển. Miệng niệm 
mà tâm hành ắt tâm và miệng hợp nhau, 
bản tánh là Phật, ha tánh không riêng 
có Phật—-The following day, at the 
invitation of Magistrate Wel, the Master 
took his seat and said to the great 
assembly, “All of you purIfy your minds 
and think about Maha Prajna Paramita.” 
He then said, “All-Knowing Advisors, the 
wisdom of Bodhi and Prajna 1s oripinally 
possessed by worldly people themselves. 
l( is only because ther minds are 
confused that they are unable to enlighten 


4480 


themselves and must rely on a great Good 
Knowing Advisor who can lead them to 
see ther Buddha-nature. You should 
know that the Buddha-nature of stupid 
and wise people 1s basically not different. 
l( 1s only because confusion and 
enliphtenment are different that some are 
stupid and some are wise. Ï will now 
explain for you the Maha Prajna Paramifa 
Dharma in order that each of you may 
become wise. Pay careful attention and ] 
will explain 1t to you.” Good Knowing 
Advisors, worldly people recite “Prajna” 
with their mouths all day long and yet do 
not recognize the Prajna of their self- 
nature. Just as talking about food wIll not 
make you full, so, too, IÝ you speak of 
emptiness you will not see your own 
nafure in ten thousand ages. In the end, 
you will not have obtained any benefit. 
Good Knowing Advisors, Maha Prajna 
Paramita 1s a Sanskrit word which means 
“øreat wisdom which has arrived at the 
other shore.` lt must be practiced In the 
mind, and not Just recited in words. When 
the mouth recites and the mind does not 
practce, It 1s like an Ilusion, a 
transformation, dew drops, or liphtning. 
However, when the mouth recites and the 
mind practices, then mind and mouth are 
in mutual accord. One 's own original 
nature 1s Buddha; apart from the nature 
there is no other Buddha. 


Sao gọi là Ma Ha? Ma Ha là lớn, tâm 
lượng rộng lớn ví như hư không, không có 
bờ mé, cũng không có vuông tròn, lớn 
nhỏ, cũng không phải xanh, vàng, đỏ, 
trắng, cũng không có trên dưới, dài ngắn, 
cũng không sân, không hỷ, không phải, 
không quấy, không thiện không ác, không 
có đầu, không có đuôi, cõi nước chư Phật, 
trọn đồng với hư không, diệu tánh của 


người đời vốn không, không có một pháp 
có thể được, tự tánh chơn không cũng lại 
như thế. Này thiện tri thức, chớ nghe tôi 
nói “không” liền chấp không, thứ nhất là 
không nên chấp “không,” nếu để tâm 
“không” mà ngồi tịnh tọa, đó tức là chấp 
“vô ký không.” Này thiện tri thức, thế 
giới hư không hay bao hàm vạn vật sắc 
tượng, mặt trời, mặt trăng, sao, núi, sông, 
đất liền, khe suối, cổ cây, rừng rậm, 
người lành người dữ, pháp lành pháp dữ, 
thiên đường địa ngục, tất cả biển lớn, các 
núi Tu Di, thảy ở trong hư không. Tánh 
của người đời lại cũng như thế. Này thiện 
tri thức, tự tánh hay bao hàm muôn pháp 
ấy là đại. Muôn pháp ở trong tự tánh của 
mọi người, nếu thấy tất cả người ác cùng 
với lành, trọn đều không có chấp, không 
có bỏ, cũng không nhiễm trước, tâm cũng 
như hư không, gọi đó là đại, nên gọi là 
Ma Ha—What 1s meant by Maha? Maha 
means “great.` The capacity of the mind 1s 
vast and great like empty space, and has 
no boundaries. Ït 1s not square or round, 
great or small. Neither 1s 1t blue, yellow, 
red, white. It 1s not above or below, or 
long or short. It is without anger, without 
Joy, without ripht, without wrong, without 
good, without evil, and 1t has no head or 
tai. All Buddha-lands are ultimately the 
same as empty space. The wonderful 
natue of worldly people is originally 
empty, and there 1s not a single dharma 
which can be obtained. The true 
emptiness of the self-nature is also like 
this. Good Knowing Advisors, do not 
listen to my explanation of emptiness and 
then become attached to emptiness. The 
most Important thing 1s to avoid becoming 
attached to emptiness. If you sit still with 
an empty mind you will become attached 
(o undifferentated emptiness. Good 
Knowing Advisors, The emptiness of the 


4481 


universe 1s able to contain the forms and 
shapes of the ten thousand thinøgs: the sun, 
moon, and stars; the mountains, rIVers, 
and the great earth; the founftains, sprinøs, 
Streams, torrenfs, ørasses, trees, thickets, 
and forests; good and bad people, good 
and bad dharmas, the heavens and the 
hells, all the great seas, Sumeru and all 
moutains; all are contaned within 
emptiness. The emptiness of the nature of 
worldly men 1s also like this. Good 
Knowing Advisors, the ability of one”s 
own nature to contain the ten thousand 
dharmas 1s what is meant by “great.` The 
myriad dharmas are within the nature of 
all people. If you regard all people, the 
bad as well as the good, without øgrasping 
or rejecting, without producing a defiling 
attachment, your mind wIll be like empty 
space. Therefore, It is said to be “great,” 
or “Maha.' 


Này thiện tri thức, người mê miệng nói, 
người trí tâm hành. Lại có người mê, để 
tâm rỗng không, ngồi tịnh tọa, trăm việc 
không cho nghĩ tự gọi là đại, bọn người 
nầy không nên cùng họ nói chuyện, vì họ 
là tà kiến. Này thiện tri thức, tâm lượng 
rộng lớn khắp giáp cả pháp giới, dụng tức 
rõ ràng phân minh, ứng dụng liền biết tất 
cả, tất cả tức một, một tức tất cả, đi lại tự 
do, tâm thể không bị ngăn ngại tức là Bát 
Nhã. Này thiện tri thức, tất cả trí Bát Nhã 
đều từ tự tánh sanh, chẳng từ bên ngoài 
vào, chớ lầm dụng ý nên gọi là chơn 
chánh tự dụng. Một chơn thì tất cả chơn, 
tâm lượng rộng lớn không đi theo con 
đường nhỏ, miệng chớ trọn ngày nói 
không mà trong tâm chẳng tu hạnh nầy, 
giống như người phàm tự xưng là quốc 
vương trọn không thể được, không phải là 
đệ tử của ta—Good Knowing Advisors, 
the mouth of the confused person speaks, 


but the mind of the wise person practices. 
There are deluded men who sĩt still with 
empty minds, vainly thinking of nothing 
and declaring that to be something great. 
One should not speak with these people 
because of ther deviant views. 
GoodKnowing Advisors, the capacity of 
the mind 1s vast and øreat, encompassing 
the Dharma realm. ÏIts function 1s to 
understand clearly and distinctly. Its 
correct function 1s to know all. All 1s one; 
one 1s all. Coming and going freely, the 
mind”s substance 1s unobstructed. That 1s 
Prajna. Good Knowing Advisors, all 
Prajna wisdom 1s produced from one”s 
own nature; It does not enter from 
outside. Using the Intellect correctly 1s 
called the natural function of one”s true 
nature. One truth is all truth. The mind 
has the capacity for great things, and 1s 
not meant for practicing petty ways. Do 
not talk about emptiness with your mouth 
all day and in your mind fail to cultivate 
the conduct that you talk of. That would 
be like a common person calling himself 
the king of a country, which cannot be. 
People like that are not my discIples. 


Này thiện tri thức, sao gọi là Bát Nhã? 
Bát Nhã nghĩa là “trí tuệ.” Tất cả chỗ, tất 
cả thời, mỗi niệm không ngu, thường 
hành trí huệ tức là Bát Nhã hạnh. Một 
niệm ngu khởi lên, tức là Bát Nhã bặt. 
Một niệm trí khởi lên, tức là Bát Nhã 
sanh. Người đời ngu mê không thấy Bát 
Nhã, miệng nói Bát Nhã mà trong tâm 
thường ngu, thường tự nói ta tu Bát Nhã, 
niệm niệm nói không nhưng không biết 
được chơn không. Bát Nhã không có hình 
tướng, tâm trí tuệ ấy vậy. Nếu khởi hiểu 
như thế tức gọi là Bát Nhã tr —Good 
Knowing Advisors, what Is meant by 
“Prajna?° PraJna In our language means 


4482 


wisdom. Everywhere and at all times, In 
thought after thoupht, remain undeluded 
and practice wisdom constantly; that 1s 
Prajna conduct. Prajna 1s cut of by a 
single deluded thought. By one wise 
thoupht, Prajna 1s produced. Worldly men, 
deluded and confused, do not see Prajna. 
They speak of It with their mouths, but 
ther minds are always deluded. They 
consftantly say of themselves, “I cultivate 
Prajnal" And though they continually 
speak of emptiness, they are unaware of 
true emptiness. Prajna, without form or 
mark, Is Just the wisdom of the mind. If 
thus explained, this is PraJna wisdom. 


Sao gọi là Ba La Mật? Đây là tiếng Phạn, 
có nghĩa là “đến bờ kia,” giải nghĩa là 
“la sanh diệt.” Chấp cảnh thì sanh diệt 
khởi như nước có sóng môi, tức là bờ bên 
nầy, la cảnh thì không sanh diệt như 
nước thường thông lưu, ấy gọi là bờ kia, 
nên gọi là Ba La Mật —What Is meant by 
Paramita? It is a Sanskrit word which In 
our language means “arrived at the other 
shore,` and ¡1s explained as “apart from 
production and extinction.` When one 1s 
attached to states of being, production and 
extnction arlse like waves. Sfates Of 
being, with no productfion or exfinction, 1s 
like free flowing water. That 1s what 1s 
meant by “the other shore.” Therefore, It 
1s called “Paramita.' 


Này thiện tri thức, người mê miệng tụng, 
chính khi đang tụng mà có vọng, có quấy; 
niệm niệm nếu hành Bát Nhã, ấy gọi là 
chơn tánh. Người ngộ được pháp nầy, ấy 
là pháp Bát Nhã, người tu hạnh nầy, ấy là 
hạnh Bát Nhã. Không tu tức là phàm, một 
niệm tu hành, tự thân đồng với Phật— 
Good Knowing Advisors, deluded people 
recIte with their mouths, but while they 


recite they live In falsehood and in error. 
When there 1s practice In every thoupht, 
that 1s the true nature. You should 
understand this dharma, which ¡is the 
Prajna dharma; and cultivate this conduct, 
which 1s the Prajna conduct. Not to 
cultivafe 1s to be a common person, but in 
a sinple thought of cultivation, you are 
equal to the Buddhas. 


Này thiện tri thức, phàm phu tức Phật, 
phiển não tức Bồ Đề. Niệm trước mê tức 
phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật; niệm 
trước chấp cảnh tức phiển não, niệm sau 
ha cảnh tức Bổ Đề —Good Knowing 
Advisors, common people are Buddhas 
and affliction 1s Bodhi. The deluded 
thoughts of the past are thoughts of a 
common person. Enlightened future 
thoughts are the thoughts of a Buddha. 
Past thoughts attached to states of being 
are afflictions. And, future thoughts 
separate from states of being are BodhiI. 


Này thiện tri thức, Ma Ha Bát Nhã Ba La 
Mật tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất, không 
trụ, không qua cũng không lại, chư Phật 
ba đời thảy đều từ trong đó mà ra. Phải 
dùng đại trí huệ này đập phá ngũ uẩn, 
phiển não, trần lao, tu hành như đây 
quyết định thành Phật đạo, biến tam độc 
thành giới định huệ—Good Knowing 
Advisors, Maha Prajna Paramita 1s the 
most honored, the most supreme, the 
foremost. lt does not stay; 1t does not 
come or go. All Buddhas of the three 
perlods of time emerge from 1t. You 
should use great wisdom to destroy 
affliction, defilement and the five 
skandhic heaps. With such cultivation as 
that, you will certainly realize the Buddha 
Way, transforming the three poisons info 
moralify, concentration, and wisdom. 


4483 


Này thiện tri thức, pháp môn của tôi đây 
từ một Bát Nhã phát sanh ra tấm muôn 
bốn ngàn trí tuệ. Vì cớ sao? Vì người đời 
có tám muôn bốn ngàn trần lao, nếu 
không có trần lao thì trí huệ thường hiện, 
chẳng lìa tự tánh. Người ngộ pháp nầy tức 
là vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi 
cuống vọng, dùng tánh chơn như của 
mình, lấy trí huệ quán chiếu, đối với tất 
cả pháp không thủ không xả, tức là thấy 
tánh thành Phật đạo—Good Knowing 
Advisors, my Dharma-door produces 
84,000 wisdom from the one Prajna. 
Why? Because worldly people have 
84/000 kinds of defilement. In the 
absence of defilement, wisdom 1s always 
Dr€esent since 1t is not separate from the 
self-nature. Understand this dharma 1s 
simply no-thought, no-remembrance, non- 
attachment and the non-production of 
falsehood and error. se your own true- 
suchness nafure and, by means of 
wisdom, contemplate and 1lluminate all 
dharmas wifhout grasping or rejecting 
them. That 1s to see one”s own nature and 
realize the Buddha Way. 


Này thiện tri thức, nếu muốn vào pháp 
giới thậm thâm và Bát Nhã Tam Muội thì 
phải tu Bát Nhã hạnh, phải trì tụng Kinh 
Kim Cang Bát Nhã, tức được thấy tánh. 
Nên biết kinh nầy công đức vô lượng vô 
biên, trong kinh đã khen ngợi rõ ràng, 
không thể nói đây đủ được. Pháp môn 
nầy là tối thượng thừa, vì những người đại 
trí mà nói, vì những người thượng căn mà 
nói. Những người tiểu căn tiểu trí nghe 
pháp nầy, tâm sanh ra không tin. Vì cớ 
sao? Ví như có một trận mưa lớn, cả cõi 
nước, thành ấp, chợ búa đều bị trôi giạt 
cũng như trôi giạt những lá táo. Nếu trận 
mưa lớn đó mưa nơi biển cả thì không 


tăng không giảm. Như người đại thừa, 
hoặc người tối thượng thừa nghe Kinh 
Kim Cang thì khai ngộ, thế nên biết bản 
tánh họ tự có trí Bát Nhã, tự dùng trí huệ 
thường quán chiếu, nên không nhờ văn 
tự, thí dụ như nước mưa không phải từ trời 
mà có, nguyên là từ rồng mà dấy lên, 
khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cổ 
cây, hữu tình vô tình thẩy đều được đượm 
nhuần. Trăm sông các dòng đều chẩy vào 
biển cả, hợp thành một thể, trí huệ Bát 
Nhã nơi bản tánh chúng sanh lại cũng như 
thế—Good Knowing Advisors, if you 
wish to enter the extremely deep Dharma 
realm and the Prajna samadhi, you must 
cultivate the practice of Prajna. Hold and 
recte the “Diamond Prajna Paramita 
Suftra' and that way you wIÏll see your own 
nature. You should know that the merIf 
and virtue of this sutra 1s Immeasurable, 
unbounded, and ¡ndescribable, as the 
Suữa text Iíself clearly states. Thịis 
Dharma-door 1s the Superior Vehicle, that 
1s faught to the people of great wisdom 
and superlor facultes. When people of 
limited faculties and wisdom hear it, their 
minds give rise to doubt. Why 1s that? 
Take this example, the rains which the 
heavenly dragons shower on Jambudvipa. 
Citles and villages drift about 1n the flood 
like thorns and leaves. But 1f the rain falls 
on the øreat sea, I1 water neither 
Increases nor decreases. If people of the 
Great Vehicle, the Most Superlor 
Vehicle, hear the Diamond Sutra, theIr 
minds open up, awaken and understand. 
Then they know that their original nature 
I{self possesses the wisdom of Prajna. 
Because they themselves use this wisdom 
consfantly to contemplate and 1lluminate. 
And they do not rely on wriften words. 
Take for example, the rain does not come 
from the sky. The truth 1s that the dragons 


4484 


cause 1t to fall in order that all living 
beinss, all plants and trees, all those with 
feeling and those without feeling may 
T€C€IV€ IfS 
streams, It flows Into the great sea and 
there unies 1m one subsfance. The 
wisdom of the Prajna of the original 
nature of living beings acts the same way. 
Này thiện tri thức, người tiểu căn nghe 
pháp môn đốn giáo nầy ví như là cỏ cây, 
cội gốc của nó vốn nhỏ, nếu bị mưa to thì 
đều ngã nghiêng không thể nào tăng 
trưởng được, người tiểu căn lại cũng như 
vậy, vốn không có trí huệ Bát Nhã cùng 
với người đại trí không sai biệt, nhơn sao 
nghe pháp họ không thể khai ngộ? Vì do 
tà kiến chướng nặng, cội gốc phiền não 
sâu, ví như đám mây lớn che kín mặt trời, 
nếu không có gió thổi mạnh thì ánh sáng 
mặt trời không hiện. Trí Bát Nhã cũng 
không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự 
tâm mê ngộ không đồng, tâm thể bên 
ngoài thấy có tu hành tìm Phật, chưa ngộ 
được tự tánh tức là tiểu căn. Nếu khai 
ngộ đốn giáo không thể tu ở bên ngoài, 
chỉ nơi tâm mình thường khởi chánh kiến, 
phiền não trần lao thường không bị nhiễm 
tức là thấy tánh— 


moIstutre. In a hundred 


Good Knowing Advisors, when people of 
ths Sudden 
Teaching, they are like the plants and 
trees with shallow roots which, washed 
away by the great rain, are unable to 
grow. But at the same time, the Prajna 
wisdom which people of limited faculties 
pOssess 1s fundamentally no different 
from the Prajna that men of great wisdom 
possess. Hearing this Dharma, why do 
they not become enliphtened? It 1s 
because the obstacle of their deviant 


lmited faculles hear 


views Is a formidable one and the root of 
therr afflictions 1s deep. It is like when 


thick clouds cover the sun. lf the wind 
does not blow, the sunlight wIll not be 
visible. “Prajna” wisdom 1s Ifself neither 
great nor small. Living beings differ 
because ther own minds are either 
enlightened. Those of 
confused minds look outwardly to 
culivate In search of the Buddha. Not 
having awakened to their self-nature yet, 
they have small roots. When you become 
enlightened to the Sudden Teaching, you 
do not grasp onto the cultivation of 
external thingss. When your own mind 
consfantly gøIves rise to riph(t views, 
afflictions and defilement can never stain 
you. That 1s what 1s meant by seeing your 
OWN nature. 


confused or 


Này thiện tri thức, trong ngoài không trụ, 
đi lại tự do, hay trừ tâm chấp, thông đạt 
không ngại, hay tu hạnh nây cùng kinh 
Bát Nhã vốn không sai biệ—Good 
Knowing Advisors, the abilify to cultivate 
the conduct of not dwelling Iinwardly or 
outwardly, of coming and going freely, of 
casting away the grasping mind, and of 
unobsfructed penetration, 1s basically no 
different from the Prajna Sutra. 


Nầy thiện tri thức, tất cả kinh điển và các 
văn tự, đại thừa, tiểu thừa, 12 bộ kinh đều 
nhơn người mà an trí, nhơn tánh trí tuệ 
mới hay dựng lập. Nếu không có người 
đời thì tất cả muôn pháp vốn tự chẳng có, 
thế nên biết muôn pháp vốn tự nhơn nơi 
người mà dựng lập, tất cả kinh điển nhơn 
người mà nói có, nhơn vì trong người kia 
có ngu và có trí, người ngu là tiểu nhơn, 
người trí là đại nhơn, người ngu hỏi nơi 
người trí, người trí vì người ngu mà nói 
pháp, người ngu bỗng nhiên ngộ hiểu, 
tâm được khai tức cùng với người trí 
không sai khác—Good Knowing 


4485 


Advisors, all sutras and writinss of the 
Great and Small Vehicles, the twelve 
divisions of sutras, have been devised for 
people and established based on the 
nature of wisdom. lf there were no 
people, the ten thousand dharmas would 
not exist. Therefore you should know that 
all dharmas are originally postulated for 
people and all sutras are spoken for theIr 
sake. Some people are deluded and some 
are wise; the deluded are small people 
and the wise are great people. The 
deluded people question the wise and the 
wise people teach Dharma to the deluded 
people. When the deluded people 
suddenly awaken and understand, their 
minds open to enlightenment and, 
therefore they are no longer different 
from the wIse. 


Nầy thiện tri thức, chẳng ngộ tức Phật là 
chúng sanh, khi một niệm ngộ chúng sanh 
là Phật. Thế nên biết muôn pháp trọn ở 
nơi tự tâm, sao chẳng từ trong tâm liền 
thấy được chân như bản tánh? Kinh Bồ 
Tát Giới nói rằng: “Bản tánh của ta 
nguyên tự thanh tịnh, nếu biết được tự 
tâm thấy tánh đều thành Phật đạo. Kinh 
Tịnh Danh nói: “Liền khi đó bỗng hoát 
nhiên được bản tâm.”—Good knowing 
Advisors, unenliehtened, the Buddha 1s a 
living being. At the time of a single 
enlipghtened thought, the living being 1s a 
Buddha. Therefore, you should know that 
the ten thousand dharmas exist totally 
withm your own mind. Why dont you, 
from within your own mind, suddenly see 
the truth (true suchness) of your original 
nature. The Bodhisattva-Sila-Sutra says, 
“Our fundamental self-nature 1s clear and 
pure.` IÝ we recognize our own mind and 
see the nature, we shall perfect the 
Buddha Way. The Vimalakiri Nirdesha 


Sutra says, “'Just then, you suddenly 
regain your original mind.” 


Nầy thiện tri thức, khi xưa ta ở nơi Ngũ 
Tổ Nhẫn, một phen liền được ngộ, chóng 
thấy chơn như bản tánh, khi ấy đem giáo 
pháp nây lưu hành khiến cho người học 
đạo chóng ngộ được Bồ Đề, mỗi người tự 
quán nơi tâm, tự thấy bản tánh, nếu tự 
chẳng ngộ phải tìm những bậc đại thiện 
tri thức, người hiểu được giáo pháp tối 
thượng thừa, chỉ thắng con đường, ấy là 
thiện tri thức, có nhơn duyên lớn, chỗ gọi 
là hóa đạo khiến được thấy tánh. Tất cả 
pháp lành nhơn nơi thiện tri thức mà hay 
phát khởi. Ba đời chư Phật, I2 bộ kinh, ở 
trong tánh của người vốn tự có đủ, không 
có thể tự ngộ thì phải nhờ thiện tri thức 
chỉ dạy mới thấy. Nếu tự mình ngộ thì 
không nhờ bên ngoài, nếu một bể chấp 
bảo rằng phải nhờ thiện tri thức khác 
mong được giải thoát thì không có lẽ ấy. 
Vì cớ sao? Trong tự tâm có tri thức tự 
ngộ, nếu khởi tà mê vọng niệm điên đảo 
thì thiện tri thức bên ngoài, tuy có giáo 
hóa chỉ dạy, cũng không thể cứu được. 
Nếu khởi chánh chơn Bát Nhã quán chiếu 
thì trong khoảng một sát na vọng niệm 
đều diệt, nếu biết tự tánh một phen ngộ 
tức đến quả vị Phật— Good Knowing 
Advisors, when I was with the Hiph 
Master Jen, [ was enlightened as soon as Ï 
heard his words and suddenly saw the 
true suchness (truth) of my own original 
nature. That is why I am spreading this 
method of teaching which leads students 
of the Way to become enliphtened 
suddenly to Bodhi, as each contemplates 
his own mind and sees his own original 
nature. If you are unable to enliphten 
youself, you must seek out a great Good 
Knowing Advisor, one who understands 
the Dharma of the Most Superior Vehicle 


4486 


and who wIll direct you to the right road. 
Such a Good Knowing Advisor possesses 
great karmic conditions, which 1s fo say 
that he will transform you, guide you and 
lead you to see your own nature. Ít 1s 
because of the Good Knowing Advisor 
that all wholesome Dharmas can arise. 
AII the Buddhas of the three eras (periods 
of time), and the twelve divisions of Sutra 
texts as well, exist within the nature of 
people, that is originally complete within 
them. If you are unable to enliphten 
yourself, you should seek out the 
1nstrucion of a Good Knowing Advisor 
who wIll lead you to see your nature. If 
you are one who 1s able to achieve self- 
enliphtenment, you need not seek a 
teacher outside. lf you Insist that 1t 1s 
necessary to seek a Good Knowing 
Advsor ¡in the hope of obtainng 
liberaton, you are mistaken. Why? 
Withn your own mind, there 1s self- 
enlightenment, which 1s a Good Knowing 
Advisor 1fself. But If you give rise tfo 
deviant confusion, false thoughts and 
perversions, though a Good Knowing 
Advisor oufside of you Instrucfs you, he 
cannot save you. lÝ you gIve rise tfo 
genune Prajna contemplaton and 
1llumination, 1n the space of an Instant, all 
false thoughts are eliminated. lf you 
recognize your self-nature, in a single 
moment of enlightenment, you wIll arrIve 
at the level of Buddha. 


Nầy thiện tri thức! Trí tuệ quán chiếu, 
trong ngoài sáng suốt, biết bổn tâm mình, 
nếu biết bổn tâm tức là gốc của sự giải 
thoát. Nếu được giải thoát tức là Bát Nhã 
Tam Muội, tức là vô niệm. Sao gọi là vô 
niệm? Nếu thấy tất cả pháp mà tâm 
không nhiễm trước ấy là vô niệm, dụng 
tức khắp tất cả chỗ, cũng không dính mắc 


tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh nơi bổn tâm 
khiến sáu thức ra sáu cửa đối trong sáu 
trần không nhiễm, không tạp, đi lại tự do, 
thông dụng không kẹt, tức là Bát Nhã 
Tam Muội, tự tại giải thoát gọi là vô 
niệm hạnh. Nếu trăm vật chẳng nghĩ, 
chính khi đó khiến cho niệm bặt đi, ấy là 
pháp phược, ấy gọi là biên kiến—Good 
Knowing Advisor, when you contemplate 
and i1lluminate with the wisdom, which 
briphtly penetrates within and without, 
you recognize your original mind. The 
recognifion of your original mind 1s the 
original liberation. The atfainment of 
liberation 1s the PraJna Samadhi, thus no- 
thoupht. What is meant by “no-thought?” 
No-thought means to view all dharmas 
with a mind undefiled by attachment. The 
function of the mind pervades all places 
but 1s nowhere attached. Merely purIfy 
your original mind to cause the six 
COnSCIOusnesses fo øo out the six øaftes, tO 
be undefiled and unmixed among the sIX 
obJects, to come and go freely and to 
penetrate without obstruction. That 1s the 
Prajna Samadhi, freedom and liberation, 
and it is called the practice of no-thoupht. 
Not thinking of the hundred things and 
consfantly causing your thought to be cut 
off 1s called Dharma-bondage and 1s an 
©xfremIsf View. 


Nầy thiện tri thức, người ngộ được pháp 
vô niệm thì muôn pháp đều không, người 
ngộ được pháp vô niệm thì thấy cảnh giới 
của chư Phật, người ngộ được pháp vô 
niệm thì đến địa vị Phật—Good Knowing 
Advisors, one who awakens to the no- 
thought dharma completely penetrates the 
ten thousand dharmas; one who awakens 
to the no-thought dharma sees all Buddha 
realms; one who awakens to the no- 


4487 


thought dharma arrives at the Buddha 
posItion. 


Nầy thiện tri thức, đời sau người được 
pháp của ta, đem pháp môn đốn giáo nầy, 
đối với hàng người đồng kiến đồng hành 
phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, cố 
gắng tu thân không dám lui sụt thì quyết 
định vào quả vị Thánh, nhưng phải truyền 
trao, từ trước đến giờ, thầm truyền trao 
phó chớ không được dấu kín chánh pháp. 
Nếu không phải là hàng đồng kiến đồng 
hành, ở trong pháp môn khác thì không 
được truyền trao, e tổn tiền nhơn kia, cứu 
cánh vô ích, sợ người ngu không hiểu, 
chê bai pháp môn nầy rồi trăm kiếp ngàn 
đời đoạn chủng tánh Phật—Good 
Knowmg Advisors, those of  future 
generatons who obtan my Dharma, 
should take up this Sudden Teaching. The 
Dharma door ¡ncluding those of like 
views and like practice should vow to 
receive and uphold it as If serving the 
Buddhas. To the end of their lives they 
should not retreat, and they will certainly 
enter the holy position. In this way, It 
should be transmitted from generation to 
generation. It is silently transmitted. Do 
not hide away the orthodox Dharma and 
do not transmit it to those of different 
views and different practice, who believe 
in other teachings, since it may harm 
them and ultimately be of no benefit. I 
fear that deluded people may 
misunderstand and slander this Dharma- 
door and, therefore will cut off their own 
nature, which possesses the seed of 
Buddhahood for hundreds of ages and 
thousands of lifetimes. 

Nầy thiện tri thức, tôi có một bài tụng Vô 
Tướng, mỗi người phải tụng lấy, người tại 
gia, người xuất gia chỉ y đây mà tu, nếu 


không tự tu, chỉ ghi nhớ lời của tôi thì 
cũng không có ích gì. Nghe tôi tụng đây: 
Thông cả thuyết và tâm, 
Như mặt trời giữa hư không, 
Chỉ truyền pháp kiến tánh, 
Ra đời phá tà tông. 
Pháp thì không đốn tiệm, 
Mê ngộ có mau chậm, 
Chỉ pháp kiến tánh nầy, 
Người ngu không thể hiểu, 
Nói tuy có muôn thứ, 
Trở về lý chỉ một, 
Phiền não trong nhà tối, 
Thường phải sanh mặt trời huệ, 
Tà đến phiền não sanh, 
Chánh đến phiền não dứt, 
Tà chánh đều không dùng, 
Thanh tịnh mới hoàn toàn. 
Bồ Đề vốn tự tánh, 
Khởi tâm tức tà vọng, 
Tâm tịnh ở trong vọng, 
Chỉ chánh không ba chướng. 
Người đời nếu tu hành, 
Tất cả chẳng trọn ngại, 
Thường tự thấy lỗi mình, 
Cùng đạo đức tương đương. 
Sắc loại tự có đạo, 
Đều chẳng chướng ngại nhau, 
Lầa đạo riêng tìm đạo, 
Trọn đời không thấy đạo. 
Lăng xăng qua một đời, 
Kết cuộc cũng tự phiền, 
Muốn thấy đạo chơn thật, 
Hạnh chánh tức là đạo. 
Nếu không có tâm đạo, 
Hạnh tối không thấy đạo. 
Người chơn chánh tu hành, 
Không thấy lỗi thế gian, 
Nếu thấy lỗi người khác, 
Lỗi mình đã đến bên, 
Người quấy ta chẳng quấy, 
Ta quấy tự có lỗi. 
Chỉ dẹp lỗi nơi tâm, 


4488 


Phá trừ các phiền não, 

Yêu ghét chẳng bận lòng, 

Duỗi thẳng hai chân ngủ. 

Như mặt trời giữa hư không, 

Muốn nghĩ giáo hóa người, 

Tự phải có phương tiện, 

Chớ khiến người nghi ngờ, 

Tức là tự tánh hiện. 

Phật pháp nơi thế gian, 

Không ha thế gian giác, 

Lầa thế tìm Bồ Đề, 

Giống như tìm sừng thỏ. 

Chánh kiến gọi xuất thế, 

Tà kiến là thế gian, 

Tà chánh đều đẹp sạch, 

Tánh Bồ Đề hiện rõ. 

Tụng nầy là đốn giáo, 

Cũng gọi thuyền đại pháp, 

Mê nghe trải nhiều kiếp, 

Ngộ trong khoảng sát na. 
Tổ lại bảo: “Nay ở chùa Đại Phạm nói 
pháp đốn giáo nầy, khắp nguyện cả pháp 
giới chúng sanh ngay lời nói nầy đều 
được thấy tánh thành Phật.” Khi ấy Vi Sử 
Quân cùng quan liêu đạo tục nghe Tổ 
nói, không ai mà chẳng tỉnh ngộ, đồng 
thời làm lễ đều tán thán: “Lành thay! 
Đâu ngờ ở Lãnh Nam có Phật ra đời!”— 
Good Knowing Advisors, Ï have a verse 
of no-mark, which you should all recite. 
Those at home and those who have left 
home should cultivate accordingly. If you 
do not cultivate 1t, memorizing 1t will be 
Of no use. Listen to my verse: 
“With speech and mind both understood, 
Like the sun whose place 1s In space, 
Just spread the “seeing-the-nature way' 
Appear in the world to destroy false 
doctrines. 


But deluded people cannot comprehend 
This Dharma-door of seeing-the-nature. 
Althouph 1t 1s said in ten thousand ways, 
United, the principles return to one; 
In the dark dwelling of defilements, 
Always produce the sunlight of wisdom. 


The deviant comes and affliction arrives, 
The right comes and affliction goes. 

The false and true both cast aside, 

In clear purity the stafe of no residue 1s 
attained. 


Bodhi is the original self-nature; 
Giving rise to a thought 1s wrong; 
The pure mind 1s within the false: 
Only the right 1s without the three 
obstructions. 


Tf people in the world practice the Way, 
They are not hindered by anything. 

By constantly seeing their own 
transgr€ssions, 

They are In accord with the Way. 


Each kind of form has its own way 
Without hindering one another; 
Leaving the Way to seek another way 
To the end of life 1s not to see the Way. 


A frantic passage throuph a life, 

WIII bring regret when 1t comes to 1ts end. 
Should you wish for a vision of the true 
Way, 

Right practice 1s the Way. 


Tf you don't have a mind for the Way, 
You walk In darkness blind to the Way; 
Tf you truly walk the Way, 

'You are blind to the faults of the world. 


Dharma 1s neither sudden nor gradual, 
Delusion and awakening are slow and 
quick 


Tf you attend to others” faults, 
'Your fault-finding 1tself 1s wrong; 


Others' faults I do not treat as wrong; 
MẸ faults are my own transgressions. 


Simply cast out the mind that finds fault, 
Once cast away, troubles are gone; 
'When hate and love don't block the mind, 
Stretch out both legs and then lie down. 


If you hope and intend to transform others, 
You must perfect expedient means. 

Don't cause them to have doubts, and then 
Their self-nature will apear. 


The Buddhadharma 1s here in the world; 
Enliphtenmernt 1s not apart from the world. 
To search for Bodhi apart from the world 
1s like looking for a hare with horns. 


Right views are transcendental; 

Deviant views are all mundane. 

Deviant and right completely destroyed: 
The Bodhi nature appears sponfaneously. 


This verse 1s the Sudden Teaching, 
Also called the great Dharma boat. 
Hear In confusion, pass through ages, 
In an Instant”s space, enlightenment. 


4489 


Nghi Vấn— Doubts & Questions 


The Master said further, “In the Ta Fan 
Temple I have Just now spoken the Sudden 
Teaching, making the universal vow that all 
living beings of the Dharma realm will see 
their nature and realize Buddhahood as they 
hear these words.” Then among Magistrate 


Wel and the officials, Taoists and lay people 


who heard what the Master said, there were 
none who did not awaken. Together they 
made obeisance and exclaimed with delight, 
“Good Iindeed! Who would have thought that 
in Ling Nan a Buddha would appear In the 


world.” 


Phẩm thứ ba—Chapter three 


Một hôm Vi Thứ Sử vì Tổ thiết đại hội 
trai; trai xong, thứ sử thỉnh Tổ đăng tòa, 
quan liêu sĩ thứ đều thành kính lễ bái, hỏi 
rằng: “Đệ tử nghe Hòa Thượng thuyết 
pháp, thật không thể nghĩ bàn, nay có một 
ít nghi, cúi mong Hòa Thượng đại từ đại 
bị đặc biệt giải nói —One day, 
Magisrae Wel arransed a great 
vegetarian feast on behalf of the Master. 
After the meal, the Magistrate asked the 
Master to take his seat. Together with 
officials, scholars, and the assmebly, he 
bowed reverently and asked, “Your 
disciple has heard the High Master 
explan the truly 
1nconceivable. Ï now have a few doubts 
and hope you will be compassionate and 
resolve them for me.” 


Dharma. lỊt 1s 


Tổ bảo rằng: “Có nghỉ liền hỏi, tôi sẽ vì 
các ông mà nói.” 

Thứ sử thưa rằng: “Hòa Thượng nói pháp 
đâu không phải là tông chỉ của Tổ Đạt 
Ma ư?” 

Tổ bảo: “Đúng vậy!” 

The Master said, “If you have any doubts, 
please ask me and I will explain.” 

The Honorable Wel said, “Is not what 
the Master speaks the same as the 
doctrine of Bodhidharma?” 

The Master replied, “Ït 1s.” 

Thứ sử thưa: “Đệ tử nghe Tổ Đạt Ma khi 
mới đến vua Lương Võ Đế, Võ Đế hỏi 
rằng: “Trẩm một đời cất chùa độ Tăng, 
bố thí thiết trai có những công đức gì?” 
Tổ Đạt Ma bảo: “Thật không có công 
đức.” Đệ tử chưa thấu được lẽ nầy, cúi 
mong Hòa Thượng từ bi giảng giả—The 
Magistrate asked, “Your disciple has 
heard that when Bodhidharma first 
Iinstructed the Emperor Wu of Liang, the 


4490 


Emperor asked him, “All my life I have 
built temples, given sanction to the 
Sangha, practiced giving, and arranged 
vegetarian feasts. What merit and virtue 
have I gained?” Bodhidharma said, 
““There was actually no merit and virtue.” 
I, your disciple, have not yet understood 
this principle and hope that the High 
Master wIll explain It. 


Tổ bảo: “Thật không có công đức, chớ 
nghỉ lời của bậc Tiên Thánh. Võ Đế tâm 
tà, không biết chánh pháp, cất chùa độ 
Tăng, bố thí thiết trai, đó gọi là cầu 
phước, chớ không thể đem phước đổi làm 
công đức được. Công đức là ở trong pháp 
thân, không phải do tu phước mà được.” 
Tổ lại nói: “Thấy tánh ấy là công, bình 
đẳng ấy là đức. Mỗi niệm không ngưng 
trệ, thường thấy bản tánh, chân thật diệu 
dụng, gọi là công đức. Trong tâm khiêm 
hạ ấy là công, bên ngoài hành lễ phép ấy 
là đức. Tự tánh dựng lập muôn pháp là 
công, tâm thể ha niệm ấy là đức. Không 
ha tự tánh ấy là công, ứng dụng không 
nhiễm là đức. Nếu tìm công đức pháp 
thân, chỉ y nơi đây mà tạo, ấy là chơn 
công đức. Nếu người tu công đức, tâm tức 
không có khinh, mà thường hành khắp 
kỉnh. Tâm thường khinh người, ngô ngã 
không dứt tức là không công, tự tánh hư 
vọng không thật tức tự không có đức, vì 
ngô ngã tự đại thường khinh tất cả. Này 
thiện tri thức, mỗi niệm không có gián 
đoạn ấy là công, tâm hành ngay thẳng ấy 
là đức; tự tu tánh, ấy là công, tự tu thân 
ấy là đức. Này thiện tri thức, công đức 
phải là nơi tự tánh mà thấy, không phải 
do bố thí cúng dường mà cầu được. Ấy là 
phước đức cùng với công đức khác nhau. 
Võ Đế không biết chân lý, không phải Tổ 
Sư ta có lỗi.”— The Master said, “There 
actually was no merit and virtue, though 


not doubt the words of the sage. Emperor 
Wu of Liang”s mind was wrong; he did 
not know the ripht Dharma. Building 
temples and øgivinng sanction to the 
Sangha, practicing giving and arranging 
vegefaran feasts 1s called “seeking 
blessings.` Do not mistake blessings for 
merit and virtue. Merit and virtue are In 
the Dharma body, not In the cultivation of 
blessings” The Master further said, 
“Seeing your own nafure Is merit, and 
equanimity 1s virtue. To be unobsftructed 
in every thought, constantly seeing the 
true, real, wonderful function of your 
original nature is called merit and virtue. 
Inner humilty ¡1s merit and the outer 
practice of reverence Is virtue. Your self- 
nature esfablishing the ten thousand 
dharmas 1s merit and the mind-substance 
separate from thought 1s virtue. Not being 
Separate from the self-nature Is merif, and 
the correct use of the undefiled self- 
nafure 1s virtue. IÝ you seek the merit and 
virtue of the Dharma body, simply act 
according to these principles, for this 1s 
true merit and virtue. Those who cultIvate 
merit in their thoughts, do not slight others 
but always respect them. Those who 
slight others and do not cut off the “me 
and mine” are without merit. The vain and 
unreal self-nature Is without virtue, 
because of the “me and mine,” because of 
the greatness of the “self,” and because of 
the constant sliphting of others. Good 
Knowing Advisors, confinuity of thought 
1s merit; the mind practicing equality and 
direcfness 1s virtue. Self-cultivation of 
one”s nature is merit and self-cultivation 
of the body 1s virtue. Good Knowing 
Advisors, merit and virtue should be seen 
wihin one's own nature, not souphf 
through giving and making offerings. That 
1s the difference between blessings and 


4491 


merit and virtue. Emperor Wu did not 
know the true principle. Our Patriarch was 
nOf 1n ©rror.” 


Thứ sử lại hỏi rằng: “Đệ tử thường thấy 
Tăng tục niệm Phật A Di Đà, nguyện 
sanh Tây Phương, thỉnh Hòa Thượng nói, 
được sanh nơi cõi kia chăng? Nguyện vì 
phá cái nghi nẩy.”—The Magistrate 
asked further, “Your disciple has often 
seen the Sangha and laity reciting 
“Amitabha Buddha,` vowing to be reborn 
1n the West. WilI the Hiph Master please 
tell me If they will obtain rebirth there 
and, so, dispel my doubts?” 


Tổ bảo: “Sử quân khéo lắng nghe, Huệ 
Năng sẽ vì nói. Thế Tôn ở trong thành Xá 
Vệ nói kinh văn Tây Phương dẫn hóa, rõ 
ràng cách đây không xa. Nếu luận về 
tướng mà nói, lý số có mười muôn tám 
ngàn, tức là trong thân có mười ác tám tà, 
liền là nói xa, nói xa là vì kẻ hạ căn, nói 
gần là vì những người thượng trí. Người 
có hai hạng, nhưng pháp không có hai 
thứ. Mê ngộ có khác, thấy có mau chậm. 
Người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia, 
người ngộ tự tịnh tâm mình. Sở dĩ Phật 
nói “tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. 
Sử quân người phương Đông, chỉ tâm 
mình tịnh liển không có tội, tuy người 
phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. 
Người phương Đông tạo tội niệm Phật 
cầu sanh về phương Tây, còn người 
phương Tây tạo tội, niệm Phật thì cầu 
sanh về cõi nào? Phàm ngu không rõ tự 
tánh, không biết trong thân Tịnh độ, 
nguyện Đông nguyện Tây, người ngộ thì 
ở chỗ nào cũng vậy. Sở dĩ Phật nói “tùy 
chỗ mình ở hằng được an lạc. Sử quân, 
tâm địa chỉ không có cái bất thiện thì Tây 
phương cách đây không xa. Nếu ôm lòng 
chẳng thiện, niệm Phật vãng sanh khó 


đến. Nay khuyên thiện tri thức trước nên 
đẹp trừ thập ác tức là được mười muôn, 
sau trừ tám cái tà bèn qua được tám ngàn, 
mỗi niệm thấy tánh thường hành bình 
đẳng, đến như trong khẩy móng tay, liền 
thấy Đức Phật A Di Đà. Sử quân chỉ hành 
mười điều thiện, đâu cần lại nguyện vãng 
sanh, không đoạn cái tâm thập ác thì có 
Phật nào đón tiếp. Nếu ngộ được đốn 
pháp vô sanh, thấy Tây phương chỉ trong 
khoảng sát na. Còn chẳng ngộ, niệm Phật 
cầu vãng sanh, thì con đường xa làm sao 
đến được? Huệ Năng vì mọi người mà 
khiến cho quý vị thấy trong sát na cõi 
Tây phương ở ngay trước mắt, quý vị có 
muốn thấy hay chăng??—The Master 
said, “Magistrate, listen well. Hui Neng 
will explain It for you. When the World 
Honored One was In Shravasti City, he 
spoke of being led to rebirth in the West. 
The Sutra text clearly states, '“1t 1s not far 
from here.` lf we discuss Its appearance, 
1t 1s 108,000 miles away but in Immediate 
terms, It Is explained as far distant for 
those of Inferlor roots and as nearby for 
those of superior wisdom. There are fwo 
kinds of people, not two kinds of Dharma. 
Enlightenment and confusion differ, and 
seeiIng can be quick or slow. The deluded 
person recites the Buddhas name, 
seekmng rebith there, whie the 
enlightened person purifies his own mind. 
Therefore, the Buddha said, “As the mind 
1s purified, the Buddhaland 1s purified.' 
Magistrate, If the person of the East 
merely purifles his mind, he 1s without 
offense. Even though one may be of the 
West, 1ƒ his mind 1s impure, he 1s at fault. 
The person of the East commifs offenses 
and recites the Buddhas name, seeking 
rebrrth in the West. When the person of 
the West commits offenses and recites the 
Buddha”s name, in what country does he 


4492 


seek rebirth? Common, deluded people 
do not undersfand their self-nature and do 
not know that the Pure Land 1s within 
themselves. Therefore, they make vows 
for the East and vows for the West. To 
enliphtened people, all places are the 
same. As the Buddha said, “ln whatever 
place one dwells, there Is constant peace 
and happiness.` Magistrate, 1ƒ the mind- 
ground 1s only without unwholesomeness, 
the West 1s not far from here. If one 
harbors unwholesome thoughts, one may 
reci(e the Buddha”s name but it will be 
difficult to attain that rebirth. Good 
Knowing Advisors, Ï now exhort you all 
to get rid of the ten evils first and you 
will have walked one hundred thousand 
miles. Next get rid of the eight deviations 
and you will have gone eigpht thousand 
miles. lf in every thought you see your 
own nafure, always practice impartiality 
and straightforwardness, you wIlÏ arrive in 
a finger-snap and see Amitabha. 
Magistrate, merely practice the ten 
wholesome actfs; then what need will 
there be for you to vow to be reborn 
there? But 1f you do not rid the mind of 
the ten evils, what Buddha will come to 
welcome you? If you become enlightened 
to the sudden dharma of the unproduced, 
you will see the West In an Instant. 
Unenlightened, you may recie the 
Buddha”s name seeking rebirth but since 
the road 1s so long, how can you fraverse 
1? Hui-Neng will move to the West here 
1n the space of an Instant so that you may 
see It right before your eyes. Do you wish 
f{O see 1? ” 


Chúng đều đảnh lễ thưa rằng: “Nếu ở cõi 
nầy mà thấy được thì đâu cần phải 
nguyện vãng sanh, nguyện Hòa Thượng 
từ bi liền hiện Tây phương khiến cho tất 


cả được thấy ”—The entire assembly 
bowed and said, “If we could see 1t here, 
what need would there be to vow to be 
reborn there? Please, Hiph Master, be 
compassionate and make the West appear 
so that we mipht see If.” 


Tổ bảo rằng: “Nây đại chúng! Người đời 
tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi là 
cửa, ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. 
Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất 
tâm, tánh còn thì vua còn, tánh mất đi thì 
vua cũng mất. Tánh ở thì thân tâm còn, 
tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm ở 
trong tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà 
cầu. Tự tánh mê, tức là chúng sanh, tự 
tánh giác tức là Phật. Từ bị tức là Quán 
Thế Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế Chí, hay 
tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là 
Phật A Di Đà. Nhơn ngã ấy là Tu Di, tà 
tâm là biển độc, phiền não là sóng mói, 
độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, 
trần lao là rùa trạnh, tham sân là địa 
ngục, ngu si là súc sanh. Nầy thiện tri 
thức! Thường làm mười điều lành thì 
thiên đường liền đến, trừ nhơn ngã thì núi 
Tu Di ngã, dẹp được tham dục thì biển 
nước độc khô, phiển não không thì sóng 
mói mất, độc hại trừ thì rồng cá đều dứt. 
Ở trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai 
phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu 
cửa thanh tịnh hay phá sáu cõi trời dục, tự 
tánh trong chiếu ba độc tức liền trừ địa 
ngục, vân vân., các tội một lúc đều tiêu 
diệt, trong ngoài sáng tột, chẳng khác với 
cõi Tây phương, không chịu tu như thế 
nầy làm sao đến được cõi kia?”—The 
Master said, “Great assembly, the worldly 
person°s own physical body 1s the city, 
and the eye, ear, nose, tongue, and body 
are the gates. Outside there are five øafes 
and inside there Is a gate of the mind. The 
mind 1s the “ground” and one”s nafure 1s 


4493 


the “king.` The “king” dwells on the mind 
“øround.` When the nature 1s present, the 
king 1s present but when the nafure 1s 
absent, there 1s no king. When the nature 
1S present, the body and mind remain, but 
when the nature is absent, the body and 
mind are destroyed. The Buddha is made 
wihin the self-nature. Do not seek 
oufside the body. Confused, the self- 
nature 1s a living being: enlightened, It Is 
a Buddha. “Kindness and compasslon” are 
Avalokitesvara and “sympathetic Joy and 


gIving” are Mahasthamaprapta. 
“Purflcaion is Sakyamun, and 
'equanmiy and directness' are 


Amitabha. “Others and self' are Mount 
Sumeru and “deviant though(ts` are the 
ocean water. “Afflictions” are the waves. 
“Cruelty` 1s an evil dragon. “Empty 
falsenes” 1s gphosts and spHIts. 
“Defilementf` 1s fish and turtles, “øreed 
and hatred` are hell, and “delusion” 1s 
animals.Good Knowing Advisors, always 
practice the ten good practices and the 
heavens can easily be reached. Get rid of 
others and self, and Mount Sumeru 
topples. Do away with deviant thoupht, 
and the ocean waters dry up. Without 
defilements, the waves cease. End cruelty 
and there are no fish or dragons. The 
Tathagata of the enlightened nature is on 
your own mind-ground, emifting a great 
bright lipght which outwardly ¡lluminates 
and purifies the six gates and breaks 
throuph the six desire-heavens Inwardly, 
1t 1lluminates the self-nature and casts out 
the three poisons. The hells and all such 
offenses are destroyed at once. Inwardly 
and outwardly, there 1s a bripht 
penetration. This 1s no different from the 
West. But 1f you do not cultivate, how can 
you go there?” 


Đại chúng nghe nói đều rõ ràng thấy 
được tự tánh, thẩy đều lễ bái, đều tán 
thán: “Lành thay!” Thưa rằng: “Khắp 
nguyện pháp giới chúng sanh nghe đó 
một thời liền ngộ hiểu.”——On hearing this 
specch, the members of the great 
assembly clearly saw their own natures. 
They bowed together and exclaimed, 
“This ¡is indeed good! May all living 
beings of the Dharma Realm who have 
heard ths awaken at once and 
understand.” 


Tổ bảo: “Nây thiện tri thức! Nếu muốn tu 
hành, tại gia cũng được, không cần ở 
chùa, người ở tại gia mà hay hành như 
người ở phương Đông mà tâm được thiện, 
còn người ở chùa mà không tu cũng như 
người ở phương Tây mà tâm ác vậy. Chỉ 
tâm thanh tịnh tức là tự tánh Tây 
phương. —The Master said, “Good 
Knowimg Advisors, IÝ you wish tO 
cultivate, you may do so at home. You 
necd not be in a monastery. lf you live at 
home and practice, you are like the 
person of the East, whose mind 1s good. If 
you dwell in a monastery but do not 
cultivate, you are like the person of the 
West, whose mind 1s evil. Merely purIfy 
your mind; that 1s the “West” of your self- 
nature.” 


Thứ sử Vi Cừ lại hỏi rằng: “Người tại gia 
làm sao tu hành? Cúi xin Hòa Thượng từ 
bi chỉ dạy.”—The Honorable Wei asked 
further, “How should those at home 
cultivate? Please 1nstruct us.” 


Tổ bảo: “Tôi vì đại chúng làm một bài 
tụng Vô Tướng, chỉ y đây mà tu, thường 
cùng tôi đồng ở không khác, nếu không tu 
như thế nầy dù có cạo tóc xuất gia đối 
với đạo cũng không có ích gì. Tụng rằng: 


4494 


Tâm bình không nhọc giữ giới, 
Hạnh thẳng không cần tu thiển, 
Ân thì nuôi dưỡng cha mẹ, 
Nghĩa thì trên dưới thương nhau, 
Nhường thì trên dưới hòa mục, 
Nhẫn thì các ác không Ổn, 

Nếu hay dùi cây ra lửa, 

Trong bùn quyết mọc sen hồng, 
Đắng miệng tức là thuốc hay, 
Nghịch tai là lời ngay thẳng, 
Sửa lỗi ắt sanh trí huệ, 

Giữ quấy trong tâm không hiển, 
Mỗi ngày thường làm lợi ích, 
Thành đạo không do thí tiền, 

Bồ Đề chí hướng tâm tìm, 

Đâu nhọc hướng ngoại cầu huyền, 
Nghe nói y đây tu hành, 

Cực lạc chỉ ngay trước mắt. 

Tổ lại bảo: “Nầy thiện tri thức! Thảy 
phẩi y kệ đây mà tu hành, nhận lấy tự 
tánh, thắng đó thành đạo. Pháp không đợi 
nhau, mọi người hãy giải tán, tôi trở về 
Tào Khê, chúng nếu có nghi, lại đến hỏi 
nhau.” Khi ấy Thứ sử, quan liêu ở trong 
hội, kẻ thiện nam tín nữ mỗi người đều 
được khai ngộ, tín thọ phụng hành —The 
Master said, “I[ have composed a markless 
verse for the great assembly. Merely rely 
on 1t to cultivate and you wIll be as I1f 
always by my side. IÝ you cut your hair 
and leave home but do not cultivate, 1t 
wIll be of no benefit in pursuing the Way. 
The verse runs: 

“The mind made straight, why toil 
following rules? 
The practice sure, of what use 1s Dhyana 
medifatlon? 
Filial deeds support the father and mother. 
Right conduct is in harmony with those 
above and below. 
Deference: the honored and lowly In 
accord with each other. 
Patlence: no rumors of the evils of the 


crowd. 

Tf driling wood can spin smoke Into fire, 
A red-petalled lotus can surely spring 
from mud. 

Good medicine 1s bitter to the taste. 
Words hard against the ear must be øgood 
advice. 

Correcting failings ø1ves borth to wisdom. 
Guarded errors expose a petty mind. 
Persist daily In Just, benevolent deeds. 
Charity 1s not the means to attain the way. 
Search out Bodhi only in the mind. 

'Why toil outside in search of the 
profound? 

Just as you hear these words, so practice: 
Heavens then appears, right before your 
eyes. 

The Master continued, “Good Knowing 
Advisors, you 1m this assembly should 
cultivate according to this verse fo see and 
make contact with your self-nature and to 
realize the Buddha Way directly. The Dharma 
does not wai The assembly may now 
disperse. I shall now return to Ts°ao-His. If 
you have questions, come quickly and ask.” 

At that time, Magistrate Wel, the officlals, 
the good men and faithful women of the 
assembly all attained understanding, faithfully 
accepted and honored the teaching and, 
therefore, practIiced 1t. 


Phẩm thứ tư—Định Tuệ—The Fourth 
Chapter—Concentration & Wisdom 


e Tổ dạy chúng rằng: Nầy thiện tri thức! 
Pháp môn của ta đây lấy định tuệ làm 
gốc, đại chúng chớ lầm nói định tuệ 
riêng. Định tuệ một thể không hai. Định 
là thể của tuệ, tuệ là dụng của định. Ngay 
khi tuệ, định ở tại tuệ; ngay khi định, tuệ 
ở tại định. Nếu biết được nghĩa nầy tức là 
cái học định tuệ bình đẳng. Những người 


4495 


học đạo chớ nói trước định rỗổi sau mới 
phát tuệ, hay trước tuệ rồi sau mới phát 
định, mỗi cái riêng khác. Khởi cái thấy 
như thế ấy, thì pháp có hai tướng. Miệng 
nói lời thiện, mà trong tâm không thiện 
thì không có định tuệ, định tuệ không 
bình đẳng. Nếu tâm miệng đều là thiện, 
trong ngoài một thứ, định tuệ tức là bình 
đẳng. Tự ngộ tu hành không ở chỗ tranh 
cãi, nếu tranh trước sau tức là đồng với 
người mê, không dứt sự hơn thua, trở lại 
tăng ngã và pháp, không la bốn tướng— 
The Master ¡nstructed the assembly: 
“Good Knowing Advisors, this Dharma- 
door of mine has concentraton and 
wisdom as 1fs foundation. Great assembly, 
do not be confused and say that 
concenfration and wisdom are different. 
Concentraion and wisdom are one 
substance, not two. Concentration is the 
substance of. wisdom, and wisdom 1s the 
function of concentration. Where there 1s 
wisdom, concentration ¡is in the wisdom. 
Where there 1s concentration, wIisdom Is 
in the concentration. lf you understand 
ths principle, you understand the 
balanced study of concentraton and 
wisdom. Students of the Way, do not say 
that first there Is concentration, which 
produces wisdom, or that first there 1s 
wisdom, which produces concentration: 
do not say that the two are different. To 
hold this view ¡imples a dualty of 
dharma. lf your speech is good, but your 
mind is not, then concentration and 
wisdom are useless because they are not 
equal. If mind and speech are both good, 
the ¡inner and outer are alike, and 
concenfration and wisdom are equal. Self- 
enliphtenment, cultivation, and practice 
are not a matter for debate. If you debate 
which comes first, then you are similar to 
a confused man who does not cut off 


1deas of victory and defeat, but magnifies 
the notion of self and dharmas, and does 
not đisassocilate himself from the four 
makrs. 


Nầy thiện tri thức! Định tuệ ví như cái gì? 
Ví như ngọn đèn và ánh sáng. Có ngọn 
đèn tức có ánh sáng, không đèn tức là tối, 
đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là 
dụng của đèn; tên tuy có hai mà thể vốn 
đồng một. Pháp định tuệ nầy lại cũng như 
thế.”—Good Knowing Advisors, what are 
concentration and wisdom like? They are 
like a lamp and 1ts light. With the lamp, 
there 1s lipht. Without the lamp, there 1s 
darkness. The lamp 1s the substance of the 
light and the lipht 1s the function of the 
lamp. Although there are two names, 
there 1s one fundamental substance. The 
dharma of concentraton and wisdom 1s 
also thus.” 


Tổ dạy chúng rằng: “Nầy thiện tri thức! 
Nhất hạnh tam muội là đối với tất cả chỗ, 
đi đứng nằm ngồi thường hành một trực 
tâm ấy vậy.” Kinh Tịnh Danh nói: “Trực 
tâm là đạo tràng, trực tâm là Tịnh độ. 
Tâm đừng làm những chuyện siểm khúc, 
miệng nói trực, miệng nói nhất hạnh tam 
muội mà không hành trực tâm, còn hành 
trực tâm, đối với tất cả các pháp chớ có 
chấp trước. Người mê chấp pháp tướng, 
chấp nhất hạnh tam muội, chỉ nói ngồi 
không động, tâm vọng không khởi tức là 
nhất hạnh tam muội, người khởi hiểu thế 
nầy tức là đồng với vô tình, trở lại là 
nhơn duyên chướng đạo—The Master 
1nstructed the assembly: “Good Knowing 
Advisors, the Single Conduct Samadhi 1s 
the consfant practice of mainfaining a 
direct, straiphtforward mind ¡n all places, 
whether one 1s walking, standing, siftting 
or lying down. As the Vimalakiri Sutra 


4496 


says, “The straipht mind ¡1s the 
Bodhimandala; the straight mind 1s the 
Pure Land.` Do not speak of straiphtness 
with the mouth only, while the mind and 
practice are crooked nor speak of the 
Sngle Conduct Samadhi without 
maintainng a straiph( mind. Simply 
practice keeping a straight mind and have 
no attachment to any dharma. The 
confused person 1s attached to the marks 
of dharmas, while holding to the Single 
Conduct Samadhi and saying, “IÏ sit 
unmoving and falseness does not arise In 
my mind. That 1s the Single Conduct 
Samadhi.` Such an Interpretation serves 
to make him Insensate and obstrucfs the 
causes and conditions for attaining the 
Way. 


Nầy thiện tri thức! Đạo phải thông lưu, do 
đâu trở lại ngưng trệ, tâm không trụ nơi 
pháp, đạo tức là thông lưu. Tâm nếu trụ 
pháp gọi là tự phược, nếu nói thường ngồi 
không động, ấy chỉ như Ngài Xá Lợi Phất 
ngồi yên trong rừng lại bị Ngài Duy Ma 
Cật quở trách. Nầy thiện tri thức! Lại có 
người dạy ngổi khán tâm quán tịnh, 
không động không khởi, từ đây mà lập 
công khóa, người mê không hiểu liền 
chấp thành ra điên cuồng, những người 
như thế nầy thật là đông, dạy nhau như 
thế, nên biết đó là lầm lớn.—Good 
Knowmg Advisors the Way must 
penetrate and flow. How can it be 
Iimpeded? If the mind does not dwell in 
dharmas, the way will penetrate and flow. 
The mind that dwells in dharmas 1s In 
self-bondage. To say that siting 
unmoving 1s correct 1s to be like Sariputra 
who sat quietly In the forest but was 
scolded by Vimalakirti. Good Knowing 
Advisors, there are those who teach 
people to sit looking at the mind and 


contemplating stilliness, without moving or 
arising. They claimed that it has merIf. 
Confused men, not understanding, easily 
become attached and go Insane. There 
are many such people. Therefore, you 
should know that teaching of this kind 1s a 
Øreaft€r ©Tror.” 


Tổ dạy chúng rằng: “Nầy thiện tri thức! 
Xưa nay chánh giáo không có đốn tiệm, 
tánh người tự có lợi độn, người mê thì lần 
lần khế hợp, người ngộ thời chóng tu, tự 
biết bổn tâm, tự thấy bổn tánh, tức là 
không có sai biệt, do đó nên lập ra giả 
danh đốn tiệm. Nầy thiện tri thức! Pháp 
môn của ta đây từ trước đến nay, trước 
lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, 
vô trụ làm bổn. Vô tướng là đối với tướng 
mà lìa tướng; vô niệm là đối với niệm mà 
không niệm; vô trụ là bản tánh của người. 
Ở thế gian nào là thiện ác, tốt xấu, cho 
đến những việc oán cùng với thân, ngôn 
ngữ xúc chạm, hư dối tranh đua, vân vân, 
thảy đều đem về không; không nghĩ trả 
thù hại lại, trong mỗi niệm không nghĩ 
cảnh trước, nếu niệm trước, niệm hiện tại, 
niệm sau, trong mỗi niệm tương tục 
không dứt gọi là hệ phược. Đối trên các 
pháp mỗi niệm không trụ, tức là không 
phược, đây là lấy vô trụ làm gốc. Nâầy 
thiện tri thức! Ngoài lìa tất cả tướng gọi 
là vô tướng, hay lìa nơi tướng, tức là pháp 
thể thanh tịnh, đây là lấy vô tướng làm 
thể. Nầy thiện tri thức! Đối trên các cảnh, 
tâm không nhiễm, gọi là vô niệm. Đối 
trên niệm thường ha cảnh, chẳng ở trên 
cảnh mà sanh tâm. Nếu chỉ trăm vật 
chẳng nghĩ, niệm phải trừ hết, một niệm 
dứt tức là chết, rồi sẽ sanh nơi khác, ấy là 
lầm to. Người học đạo suy nghĩ đó, nếu 
không biết cái ý của pháp thì tự tâm lầm 
còn có thể, lại dạy người khác, tự mê 
không thấy lại còn chê bai kinh Phật, vì 


4497 


thế nên lập vô niệm làm tông. Nây thiện 
tri thức! Thế nào là lập vô niệm làm 
tông? Chỉ vì miệng nói thấy tánh, người 
mê ở trên cảnh có niệm, trên niệm lại 
khởi tà kiến, tất cả trần lao vọng tưởng từ 
đây mà sanh. Tự tánh vốn không một 
pháp có thể được, nếu có sở đắc, vọng 
nói họa phước tức là trần lao tà kiến, nên 
pháp môn nầy lập vô niệm làm tông. Nầy 
thiện tri thức! Vô là vô việc gì? Niệm là 
niệm vật nào? Vô đó là không có hai 
tướng, không có các tâm trần lao; niệm là 
niệm chân như bản tánh. Chân tức là thể 
của niệm, niệm tức là dụng của chân như, 
chân như tự tánh khởi niệm, không phải 
mắt tai mũi lưỡi hay khởi niệm, chân như 
có tánh cho nên khởi niệm, chân như nếu 
không có tánh thì mắt tai sắc thanh chính 
khi ấy liền hoại. Nầy thiện tri thức! Chân 
như tự tánh khởi niệm, sấu căn tuy có 
thấy nghe hiểu biết mà không nhiễm 
muôn cảnh, mà chơn tánh thường tự tại 
nên kinh nói: “Hay khéo phân biệt các 
pháp tướng mà đối với nghĩa đệ nhất 
không có động.”— The Master Instructed 
the assembly: “Good Knowing AdvIsors, 
the right teaching 1s basically without a 
division ¡Into “sudden” and “gradual.” 
People”`s natures themselves are sharp 
or dull. When the confused person who 
gradually cultivates and the enlightened 
person who suddenly connects each 
recognize the original mind and see the 
oripinal nature, they are no different. 
Therefore, the terms sudden and gradual 
are shown to be false names. Good 
Knowing Advisors, this Dharma-door of 
mine, from the past onwards, has been 
established the first with no-thought as Ifs 
doctrine, no-mark as 1s substance, and 
no-dwelling as 1fs basis. NÑo-mark means 
to be apart from marks while In the midst 
of marks. NÑo-thought means to be without 


thought while In the midst of thoupht. No- 
dwelling 1s the basic nature of human 
beinsgs. In the world of good and evIl, 
attractiveness and ugliness, frilendliness 
and hostility, when faced with language 
whch ¡1s ofensive, crilcal or 
argumenfative, you should treat it all as 
empty and have no thought of revenge. In 
every thoupht, do not think of former 
states. If past, present, and future thoughts 
succeed one another without Interruption, 
1t 1S bondage. Not to dwell in dharmas 
from thought to thought 1s to be free from 
bondage. That is to take no-dwelling as 
the basis. Good Knowing Advisors, to be 
separate from all outward marks 1s called 
“no-mark.` The ability to be separate from 
marks Is the purfy of the Dharma”s 
substance. It 1s to take no-mark as the 
substance. Good Knowing Advisors, the 
non-defilement of the mind In all states 1S 
called “no-thought.” In your thoughts you 
should always be separate from states; do 
not øIve rise to thought about them. If you 
merely do not think of hundred things, and 
so completely rid yourself of thoupht, 
then as the last thought ceases, you die 
and undergo rebirth in another place. That 
1S a øreat mistake, of which studenfs of 
the Way should take heed. To 
misinterpret the Dharma and make a 
misfake yourself might be acceptable but 
to exhort others to do the same 1s 
unacceptable. In your own confusion you 
do not see, and, moreover, you slander 
the Buddhas Sutras Therefore, no- 
thought 1s to be established as the 
doctrine. Good Knowing Advisors, why 1s 
no-thought established as the doctrine? 
Because there are confused people who 
speak of seeing their own nature, and yet 
they produce thoupht with regard to 
states. Their thoughts cause devianf views 


4498 


to arise, and from that, all defilement and 
false thinking are created. Originally, not 
one single dharma can be obfained ¡n the 
self-nature. If there 1s something to attain, 
or false talk of misfortune and blessing, 
that 1s Just defilement and deviant views. 
Therefore, this Dharma-door establishes 
no-thought as 1s doctrine. Good Knowing 
Advisors, “No” means no what? “Thought 
means thought of what? “No” means two 
marks, no thouph(t of defilement. 
“Thought' means thought of the original 
nafure of True Suchness. True Suchness 
1s the subsftance of thought and thoupht 1s 
the function of True Suchness. The True 
Suchness self-nature ø1ves rise to thought. 
l( 1s not the eye, ear, nose, or fongue 
which can thínk. The True Suchness 
pOSSesses a nature and therefore gIves 
rise to thought. Without True Suchness, 
the cye, car, forms, and sounds 
Iimmediately go bad. Good Knowing 
Advisors, the True Suchness self-nature 
Ø1ves rise to thought, and the six faculties, 
although they see, hear, feel, and know, 
are not defiled by the ten thousand states. 
'Your true nature 1s eternally independent. 
Therefore, the Vimalakirti Sutra says, “If 
one ¡1s well able to discriminate all 
dharma marks, then, ¡in the primary 
meaning, one does not move.”” 


Phẩm Thứ Năm—Tọa Thiền—The 
Fifth Chapter—Sïtting in Meditation 


Tổ dạy chúng rằng: “Pháp môn tọa thiển 
nầy vốn không chấp nơi tâm, cũng không 
chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng 
động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là 
vọng; biết tâm như huyễn nên không có 
chỗ để chấp vậy. Nếu nói chấp tịnh, tánh 
người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che 


đậy chơn như, chỉ cần không có vọng 
tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm 
chấp tịnh trở lại sanh ra cái tịnh vọng. 
Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng; 
tịnh không có hình tướng trở lại lập tướng 
tịnh, nói là công phu, người khởi kiến giải 
nầy là chướng tự bản tánh trở lại bị tịnh 
trói —The Master ¡instructed the 
assembly: “he door of sitting in Ch'an 
consists fundamentally of attaching 
oneself neither to the mind nor to pUrI(y; 
1f 1s not non-movement. One might speak 
of becoming attached to the mind, and yet 
the mind ¡1s fundamentally false. You 
should know that the mind 1s like an 
1llusion and, therefore, there 1s nothing to 
which you can become attached. One 
might say that to pracice Ch'an 1s to 
attach oneself to purity, yet the nature of 
people 1s basically pure. lt is because of 
false thinking that the True Suchness 1s 
obscured. Simply have no false thinking, 
and the nature will be pure of 1tself. If 
attachment fo purIty arises in your mind, a 
deluded idea of purity wIll result. What 1s 
delusory does not exist, and the 
attachment 1s false. Purity has no form or 
mark and yet there are those who set up 
the mark of purify as an achievemert. 
Those with this view obsftruct their own 
original nature and become bound by 
pur1ty.” 


Nầy thiện tri thức! Nếu người tu hạnh bất 
động, chỉ khi thấy tất cả người, không 
thấy việc phải quấy, tốt xấu, lỗi lầm của 
người tức là tự tánh bất động. Nầy thiện 
tri thức! Người mê thân tuy bất động, mở 
miệng liền nói việc phải quấy, hay dở, tốt 
xấu của người, tức là cùng đạo đã trái 
nhau, chấp tâm, chấp tịnh tức là chướng 
đạo—Good Knowing Advisors, one who 
culivates non-movement does not nofice 


4499 


whether other people are right or wrong, 
good or bad, or whether they have other 
faults. That 1s the non-movement of the 
self-nature. Good Knowing Advisors, 
although the body of the confused person 
may not move, as soon as he opens his 
mouth he speaks of what 1s riph(t and 
wrong about others, of their good poinfs 
and shortcomings and so, he turns his 
back on the way. Attachment to the mind 
and attachment to purity are obstructions 
to the Way.” 


Tổ dạy chúng rằng: “Nầy thiện tri thức! 
Sao gọi là tọa thiển? Trong pháp môn nầy 
không chướng không ngại, ngoài đối với 
tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng 
khởi gọi là tọa, trong thấy tự tánh chẳng 
động gọi là thiền. Nầy thiện tri thức, sao 
gọi là thiển định? Ngoài ha tướng là 
thiển, trong chẳng loạn là định. Ngoài 
nếu chấp tướng, trong tâm tức loạn; ngoài 
nếu lìa tướng, tâm tức chẳng loạn. Bản 
tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh, suy 
nghĩ cảnh tức là loạn; nếu thấy các cảnh 
mà tâm chẳng loạn ấy là chơn định vậy. 
Nầy thiện tri thức! Ngoài lìa tướng tức là 
thiển, trong chẳng loạn tức là định, ngoài 
thiển trong định, ấy gọi là thiền định. 
Kinh Bồ Tát Giới nói: “Bản tánh của ta 
vốn tự thanh tịnh. Nầy thiện tri thức! 
Trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh 
thanh tịnh, tự tu, tự hành, tự thành Phật 
đạo ”— The Master 
assembly, “Good Knowing Advisors, what 
1s meant by “siting in Chan?” In this 
obstructed and unimpeded Dharma-door, 
the mind's thoughts do not arise with 
respect to any good or evil external state. 
That 1s what %Siting' 1s. To see the 
unmoving self-nature Iinwardly is Chan. 
Good Knowing Advisors, what 1s meant 
by Ch'an concentration? Being separate 


Instructed the 


from external mark 1s “Ch'an.` Not being 
confused Inwardly is “concentration.” If 
you become attached to external marks, 
your mind will be confused Inwardly. If 
you are separate from external marks, 
inwardly your mind will be unconfused. 
The original nature 1s naturally pure, In a 
natural state of concenfration. Confusion 
arises merely because sfaftes are seen and 
atended to. lf the mind remains 
unconused  when any stat© 1s 
encountered, that Is true concentration. 
Good Knowing Advisors, being separate 
from all external marks 1s Chan and 
being 1nwardly 
concentration. External Ch°an and inward 
concentraton are Chan concentration. 
The Vimalakrrti Sutra says, “Just then, 
suddenly return and regain the original 
mind.` The Bodhisattva-Sila Sutra says, 
“Our basic nature 1s pure of ifself.” Good 
Knowing Advisors, in every thought, see 
your own clear and pure original nature. 
Cultivate, practice, realize the Buddha 
Way.” 


unconfused 1S 


Phẩm Thứ Sáu —Sám Hối—The Sixth 
Chapter—Repentance and Reform 


Khi ấy Tổ thấy sĩ thứ bốn phương từ 
Quảng Châu , Thiểều Châu đua nhau đến 
trong núi nghe pháp, Tổ mới đăng tòa bảo 
chúng rằng: “Đến đây, các thiện tri thức! 
Tánh nầy phải từ trong tự tánh mà khởi, 
trong tất cả thời, mỗi niệm tự tịnh tâm 
kia, tự tu, tự hành, thấy pháp thân của 
mình, thấy tâm Phật của mình, tự độ, tự 
giới mới được, không nhờ đến đây. Đã từ 
xa đến, một hội ở đây đều cùng có 


4500 


duyên, nay có thể mỗi vị quỳ gối, trước 
tôi vì truyền cho Tự Tánh Ngũ Phần Pháp 
Thân Hương, kế đó là trao Vô Tướng 
Sám Hối—Sceing the scholars and 
common people of Kuang-Chou and 
Shao-Kuan and the four directions 
assembled on the mounfain to hear the 
Dharma, the Great Master took his seat 
and spoke to the assembly saying: 
“Come, each of you, Good Knowing 
Advisorsl This work must begin within 
your self-nature. At all times, in every 
thoupht, purify your mind, cultivate your 
own conduct, see your own Dharm-body 
and the Buddha of your own mind. Take 
yourself across; discipline yourself. Only 
then will your coming here have not been 
in vain. You have come from afar to 
attend this gathering because we have 
karmic affiniies in common. Now all of 
you kneel and I will first transmit to you 
the fivefold Dharma-body refuge of the 
selfnature, and then the markless 
repenfance and reform.” 


Chúng đều quỳ gối, Tổ bảo: “Một là giới 
hương, tức là trong tâm mình không có 
quấy, không có ác, không tật đố, không 
tham sân, không cướp hại, gọi là giới 
hương. Hai là định hương, tức là thấy các 
cảnh tướng thiện ác mà tự tâm chẳng loạn 
gọ! là định hương. Ba là huệ hương, tức là 
tâm mình không ngại, thường dùng trí huệ 
quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, tuy 
tu các hạnh lành mà tâm không chấp 
trước, kính bậc trên thương kẻ dưới, cứu 
giúp người cô bần, gọi là huệ hương. Bốn 
là giải thoát hương, tức là tự tâm mình 
không có chỗ phan duyên, chẳng nghĩ 
thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại gọi là 
giải thoát hương. Năm là giải thoát tri 
kiến hương, tức là tự tâm đã không có 
chỗ phan duyên thiện ác, không thể trầm, 


không trệ tịch, tức phải học rộng nghe 
nhiều, biết bản tâm mình, đạt được lý của 
chư Phật, hòa quang tiếp vật, không ngã 
không nhơn, thắng đến Bồ Đề, chơn tánh 
không đổi, gọi là giải thoát tri kiến 
hương. Nầy thiện tri thức! Hương nầy mỗi 
người tự huân ở trong, chớ hướng ra ngoài 
tìm cầu, nay tôi vì các ông mà trao “Vô 
Tướng Sám Hối' để diệt tội trong ba đời, 
khiến được ba nghiệp thanh tịnh. Nầy 
thiện tri thức! Mỗi người đồng thời nói 
theo lời tôi: “Đệ tử chúng con, từ niệm 
trước, niệm hiện tại và niệm sau, mỗi 
niệm không bị ngu mê làm nhiễm, từ 
trước có những nghiệp ác, ngu mê, vân 
vân, các tội thảy đều sám hối, nguyện 
một lúc tiêu diệt, hằng không khởi lại. Đệ 
tử chúng con, từ niệm trước, niệm hiện 
nay và niệm sau, mỗi niệm không bị kiêu 
cuống làm nhiễm, từ trước có những 
nghiệp ác, kiêu cuống, vân vân, các tội 
thảy đều sám hối, nguyện một thời tiêu 
diệt, hằng không khởi lại. Đệ tử chúng 
con, từ niệm trước, niệm hiện nay và 
niệm sau, mỗi niệm không bị tật đố làm 
nhiễm, từ trước đó có những nghiệp ác, 
tật đố, vân vân, các tội thảy đều sám hối, 
nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không 
khởi lại. Nầy thiện tri thức! Về trước là 
“Vô Tướng Sám Hối.' Thế nào gọi là 
sám? Thế nào gọi là hối? Sám là sám 
những lỗi về trước, từ trước có những 
nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân 
vân, các tội thảy đều sám hết, hằng 
không khởi lại, gọi đó là sám. Hối là hối 
những lỗi về sau, từ nay về sau có những 
nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân 
vân, các tội nay đã giác ngộ, thảy đều 
hằng đoạn, lại không tạo lại, ấy gọi là 
hối, nên gọi là sám hối. Người phàm phu 
ngu mê, chỉ biết sám lỗi trước, chẳng biết 
hối lỗi sau, do vì không hối nên tội trước 
chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. Tội trước đã 


4501 


chẳng diệt, lỗi sau lại sanh, sao gọi là 
sám hối được —The assembly knelt and 
the Master said, “he first is the moralify- 
refuge, which 1s simply your own mind 
when free from error, evil, Jealousy, 
greecd, hatred and hostility. The second 1s 
the concentration-refuge, which 1s Just 
your own mind and does not become 
confused when seeing the marks of all 
good and evil conditions. The third 1s the 
wIsdom-refuge, which 1s simply your own 
mind when ¡f 1s unobstructed and when 1t 
consfantfly uses wisdom to contemplate 
and illuminate the self-nature, when 1t 
does no evil, does good without becoming 
attached and, 1s respectful of superlor, 
considerate of Inferiors, and sympathetic 
towards orphans and widows. The fourth 
1s the liberation-refuge, which 1s simply 
your own mind independent of conditions, 
not thinking of øgood or evil, free and 
unobstructed. The fifth ¡1s the refuge of 
knowledge and views, which Is simply 
your own mind when it 1s independent of 
good and evil conditions and when 1t does 
not dwell in emptiness or clng to 
stllness. You should then study this in 
detail, listen a great deal, recognIze your 
oripinnal mind and penetrate the true 
principle of all the Buddhas. You should 
welcome and be in harmony with living 
creatures; the unchanging true nature. 
Good Knowing Advisors, the Incense of 
these refuges perfumes each of you 
within. Do not seek outside. [ will now 
transmit to you the markless repenftance 
and reform to destoy the offensive 
actions done within the three perlods of 
time and to pur1fy the three karmas. Good 
Knowing Advisors, repeat after me: “May 
this disciple be, in past, present, and 
future thoupht ¡in cevery thoupht, 
unstained by stupidity and confusion. May 


1t be wIped away at once and never arIse 
agamn. May this discIiple be, in past, 
present, and future thoupht, In every 
thoupht, unstained by Ignorance and 
deceit. Now I Completely repent of and 
reform all bad actions done In the past out 
Of arrogance and deceit and other such 
offenses. May their effects be wiped 
away at once and may never be 
perpetrated again. May this disciple be In 
past, present, and future thought, in every 
thoupht unstained by jealousy. Now ÏI 
completely repent and reform all bad 
actions done In the past out of Jealousy 
and other such offenses. May they be 
wiped away at once and never arise 
agan. Good Knowing Advisors, the 
above has been the markless repentance 
and reform. What is repentance and what 
1s reform? Repenfance 1s to repent of pasf 
errors, to repent so completely of all bad 
actions done ĩn the past out of stupidity, 
confusion, arrogance, deceit, Jealousy, 
and other such offenses, that they never 
arise again. Reform Is to refrain from 
such transgressons in the future. 
Awakening and cutting off such offenses 
completely and never committing them 
again Is called repentance and reform. 
Common people, stupid and confused, 
know only how to repent of former €rrors 
and do not know how to reform and 
refrain from transgressions In the future. 
Because they do not reform, their former 
©rrors are not wiped away, and they will 
Occur in the future. lf former errors are 
not wiped away and transpressions are 
again committed, how can that be called 
repenfance and reform?” 


Nầy thiện tri thức! Đã sám hối xong, vì 
thiện tri thức, phát tứ hoằng thệ nguyện, 
mỗi người phải dụng tâm chánh lắng 


4502 


nghe: “Tự tâm chúng sanh vô biên thệ 
nguyện độ, tự tâm phiển não vô biên thệ 
nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận 
thệ nguyện học, tự tánh Vô Thượng Phật 
đạo thệ nguyện thành.” Nầy thiện tri 
thức! Cả thảy đâu chẳng nói: “Chúng 
sanh vô biên thệ nguyện độ, nói thế ấy, 
vả lại không phải là Huệ Năng độ.” Nầy 
thiện tri thức! Chúng sanh trong tâm, chỗ 
gọi rằng tâm tà mê, tâm cuống vọng, tâm 
bất thiện, tâm tật đố, tâm ác độc, những 
tâm như thế trọn là chúng sanh, mỗi 
người nên tự tánh tự độ, ấy gọi là chơn 
độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức là trong 
tâm những chúng sanh tà kiến, phiển não, 
ngu si, mê vọng, đem chánh kiến mà độ. 
Đã có chánh kiến bèn sử dụng trí Bát 
Nhã đánh phá những chúng sanh ngu sĩ 
mê vọng, mỗi mỗi tự độ, tà đến thì chánh 
độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, 
ác đến thì thiện độ, độ như thế gọi là 
chơn độ. Lại phiền não vô biên thệ 
nguyện đoạn, đem tự tánh Bát Nhã trí trừ 
hư vọng tư tưởng tâm ấy vậy. Lại pháp 
môn vô tận thệ nguyện học, phải tự thấy 
tánh của mình, thường hành chánh pháp, 
ấy gọi là chơn học. Lại vô thượng Phật 
đạo thệ nguyện thành, đã thường hay hạ 
tâm hành nơi chơn chánh, ha mê, lìa giác, 
thường sanh Bát Nhã trừ chơn trừ vọng, 
tức thấy được Phật tánh, liền ngay nơi lời 
nói, liền thành Phật đạo, thường nhớ tu 
hành, ấy là pháp nguyện lực—Good 
Knowing Advisors, as you have repented 
and reformed, I will now teach you to 
make the four all-encompassing vows: 

I vow to take across the limitless living 
beings of my own mind. 

I vow to cut of the Inexhaustible 
afflictions of my own mind. 

I vow to study the Immeasurable Dharma- 
doors of my own nature. 


I vow to realize the supreme Buddha Way 
of my own nature. 

Good Knowing Advisors, dịd all of you 
not Just say, “l vow to take across the 
limitless beings? What does It mean? You 
should remember that it 1s not Hui-Neng 
who takes them across. Good Knowing 
Advisors, the 'living beings” within your 
mind are deviant and confused thoughts, 
deceitful and false thoughts, 
unwholesome thoughts, Jealous thoughts, 
viclous thoughfs: and these thoughts are 
living beings” The self-nature of each 
one of them must take 1tself across. That 
1S frue crossing over. What Is meant by 
“the self-nature taking across?” Ït Is to 
take across by means of right views the 
living beings of deviant views, affliction, 
and delusion within your own mind. Once 
you have right views, use Prajna Wisdom 
to destroy the living beings of delusion, 
confusion, and falsehood. Each one takes 
Iself across  Enliphtenment  takes 
confusion across, wisdom takes delusion 
across, øoodness takes evil across. Such 
CrOSSing OVer 1s a frue crossing. Further, “Ï 
Vow to cu(t off the Inexhaustble 
afflictions.` That 1s to use the Prajna 
Wisdom of your own self-nature to cast 
out the vain and false thoughts In your 
mmnd. Further, “Il vow to study the 
1immeasurable Dharma-door.` You must 
See your own nafure and always practice 
the riph( Dharma. That 1s true study. 
Further, “Ï vow to realize the supreme 
Buddha Way,` and with humble mind to 
always practice the true and proper way. 
Separate yourself from both confusion 
and enliphtenment, and always ØIve rIse 
to Prajna. When you cast out the true and 
the false, you see your nafure and realize 
the Buddha-way at the very momernt If 1S 
spoken of. Always be mindful; cultivate 


4503 


the Dharma that possesses the power of 
this vow.” 


Nầy thiện tri thức! Nay phát tứ hoằng thệ 
nguyện tôi, tôi lại vì thiện tri thức mà trao 
“Vô Tướng Tam Quy Y Giới.` Nầy thiện 
tri thức! Quy y giác lưỡng túc tôn, quy y 
chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung 
tôn. Từ ngày nay trở đi xưng “Giác” làm 
thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, 
dùng tự tánh Tam Bảo thường tự chứng 
minh, khuyên thiện tri thức quy y tự tánh 
Tam Bảo. Phật là “Giác” vậy, Pháp là 
“Chánh' vậy, Tăng là “Iịnhˆ vậy. Tự tâm 
quy y Giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục 
tri túc hay ha tài sắc, gọi là Lưỡng Túc 
Tôn. Tự tâm quy y Chánh, niệm niệm 
không tà kiến, vì không tà kiến tức là 
không nhơn ngã cống cao, tham ái, chấp 
trước, gọi là Ly Dục Tôn. Tự tâm quy y 
Tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự 
tánh đều không nhiễm trước, gọi là 
Chúng Trung Tôn. Nếu tu hạnh nầy, ấy là 
tự quy y. Phàm phu không hiểu, từ sáng 
đến tối, thọ tam quy giới, nếu nói quy y 
Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy 
Phật thì nương vào chỗ nào mà quy, nói 
lại thành vọng. Nầy thiện tri thức! Mỗi 
người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm, kinh 
văn rõ ràng, nói tự quy y Phật, chẳng nói 
quy y với Phật khác, tự Phật mà chẳng 
quy, thì không có chỗ nào mà y được. 
Nay đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự 
tâm Tam Bảo, trong thì điều hòa tâm 
tánh, ngoài thì cung kính mọi người, ấy là 
tự quy y vậy —Good Knowing AdvIsors, 
now that you have made the four all- 
encompassing vows, I wIll transmit the 
precepts of the triple refuge that has no 
mark. Good Knowing Advisors, take 
refuge with the enlightened, the honored, 
the doubly complete. Take refuge with 
the ripht, the honored, that 1s apart from 


desire. Take refuge with the pure, the 
honored among the multitudes. “From this 
day forward, we call enliphtenment our 
master and will never again take refuge 
with deviant demons or outside religlons. 
We constantly enliphten ourselves by 
means of the Triple Jewel of our own 
self-nature.' Good Knowing Advisors, Ï 
exhort you all to take refuge with the 
Triple Jewel of your own nature: the 
Buddha, which ¡1s enliphtenment; the 
Dharma, which 1s righf; and the Sanpha, 
which 1s pure. When your mind takes 
refuse with cenliphtenment, deviant 
confuson does not arise. Desire 
decreases, so that you know contentment 
and are able to keep away from wealth 
and from the opposite sex. That is called 
the honored, the doubly complete. When 
your mind takes refuge with what 1s ripht, 
there are no deviant views 1n any of your 
thoughts because there are no devianf 
views; there Is no self, other, arrogance, 
greed, love or attachment. That is called 
the honored that is apart from desire. 
When your own mind takes refuge with 
the pure, your self-nature 1s not stained by 
attachment to any state of defilement, 
desire or love. That 1s called the honored 
among the multitudes. If you cultivate this 
practice, you take refusge with yourself. 
Common people do not understand that, 
and so, from morning to night, they take 
the triple-refuge precepts. They say they 
take refuge with the Buddha, but where 1s 
the Buddha? If they cannot see the 
Buddha, how can they return to him? 
Ther talk 1s absurd. Good Knowing 
Advisors, cach of you examine 
yourselves. Do not make wrong use of the 
mnd. The Avatamsaka Sutra clearly 
states that you should take refuge with 
your own Buddha, not with some other 


4504 


Buddha. If you do not take refuge with 
the Buddha in yourself, there 1s no one 
you can rely on. Now that you are self- 
awakened, you should each take refuge 
with the Triple Jewel of your own mind. 
Within yourself, regulate your mind and 
nafure; outside yourself, respect others. 
That 1s to take refuge with yourself.” 


Nầy thiện tri thức! Đã quy y tự Tam Bảo 
xong, mỗi người phải chí tâm, tôi vì nói 
một thể ba thân tự tánh Phật, khiến các 
ông thấy được ba thân rõ ràng tự ngộ tự 
tánh. Phải theo lời tôi nói: “Nơi tự sắc 
thân quy y thanh tịnh pháp thân Phật, nơi 
tự sắc thân quy y viên mãn báo thân Phật, 
nơi tự sắc thân quy y thiên bá ức hóa thân 
Phật. Nây thiện tri thức! Sắc thân là nhà 
cửa không thể quy y hướng đó, ba thân 
Phật ở trong tự tánh người đời thảy vì đều 
có, vì tự tâm mê không thấy tánh ở trong 
nên chạy ra ngoài tìm ba thân Như Lai, 
chẳng thấy ở trong thân có ba thân Phật. 
Các ông lắng nghe tôi nói khiến các ông 
Ở trong tự thân thấy được tự tánh có ba 
thân Phật. Ba thân Phật nầy từ nơi tự tánh 
sanh, chẳng phải từ ngoài mà được. Sao 
gọi là Thanh Tịnh Pháp Thân Phật? 
Người đời bản tánh là thanh tịnh, muôn 
pháp từ nơi tánh mà sanh, suy nghĩ tất cả 
việc ác tức sanh hạnh ác, suy nghĩ tất cả 
việc lành tức sanh hạnh lành. Như thế các 
pháp ở trong tự tánh như trời thường 
trong, mặt trời mặt trăng thường sáng, vì 
mây che phủ nên ở trên sáng, ở dưới tối, 
chợt gặp gió thổi mây tan, trên dưới đều 
sáng, vạn tượng đều hiện. Tánh của người 
đời thường phù du như là mây trên trời 
kia. Nầy thiện tri thức! Trí như mặt trời, 
huệ như mặt trăng, trí huệ thường sáng, 
do bên ngoài chấp cảnh nên bi mây nổi 
vọng niệm che phủ tự tánh không được 
sáng suốt. Nếu gặp thiện tri thức, nghe 


được pháp chơn chánh, tự trừ mê vọng, 
trong ngoài đều sáng suốt, nơi tự tánh 
muôn pháp đều hiện. Người thấy tánh 
cũng lại như thế, ấy gọi là Thanh Tịnh 
Pháp Thân Phật—-Good Knowing 
Advisors, now that you have taken refuge 
with the Triple Jewel, you should listen 
carefully while I explain to you the three 
bodiles of a single substance, the self- 
nature of the Buddha, so that you may see 
the three bodies and become completely 
enlightened to your own self-nature. 
Repeat after me: 


I take refugse with the clear, pure 
Dharma-body of the Budha within my 
own body. 

I take refuge with the hundred thousand 
myriaad Transformation-bodies of the 
Buddha within my own body. 

I take refuge with the complete and full 
Reward-body of the Buddha within my 
own body. 

Good Knowing Advisors, the form-body 1s 
an Imn; It cannot be returned to. The three 
bodies of the Buddha exist within the self- 
nature of worldly people but, because 
they are confused, they do not see the 
nature within them and so, seek the three 
bodes of the Tathagata  outside 
themselves. They do not see that the 
three bodies of the Buddha are within 
their own bodies. Listen to what Ï say, for 
1í can cause you to see the three bodies of 
your own self-nature within your own 
body. The three bodies of the Buddha 
arise from your own self-nature and are 
not obfained from outside. What 1s the 
clear pure Dharma-body Buddha? The 
worldly person”s nature 1s basically clear 
and pure and, the ten thousand dharmas 
are produced from 1t. The thought of evil 
produces evil actions and the thought of 


4505 


good produces good actions. Thus, all 
dharmas exist within self-nature. This 1s 
like the sky which 1s always clear, and the 
sun and moon which are always bripht, so 
that If they are obscured by floating 
clouds, It 1s bright above the clouds and 
dark below them. But If the wind 
suddenly blows and scatters the clouds, 
there 1s briphtness above and below, and 
the myriad forms appear. The worldly 
peson”s nature consfantly drifts like those 
clouds ¡in the sky. Good Knowing 
Advisors, intellipence 1s like the sun and 
wisdom 1s like the moon. Intelligence and 
wisdom are constantly bright but, If you 
are atfached to external states, the 
floating clouds of false thought cover the 
self-nature so that 1t cannot shine. lf you 
meet a Good Knowing Advisor, If you 
listen to the true and ripht Dharma and 
Casf Out your own confusion and 
falseness, then inside and out there will 
be penetrating brightness, and within the 
self-nature all the ten thousand dharmas 
wIll appear. That Is how 1t 1s with those 
who see theiIr own nature. lt 1s called the 
clear, pure Dharma-body of the Buddha.” 


Nầy thiện tri thức! Tự tâm quy y tự tánh 
là quy y chơn Phật. Tự quy y là trừ bỏ 
trong tự tánh tâm Đất thiện, tâm tật đố, 
tâm siểm khúc, tâm ngô ngã, tâm cuống 
vọng, tâm khinh người, tâm lấn người, 
tâm tà kiến, tâm cống cao, và hạnh bất 
thiện trong tất cả thời, thường tự thấy lỗi 
mình, chẳng nói tốt xấu của người khác, 
ấy là tự quy y. Thường tự hạ tâm, khắp 
hành cung kính tức là thấy tánh thông đạt 
lại không bị ngăn trệ, ấy là tự quy y— 
Good Knowing Advisors, when your own 
mind takes refuge with your self-nature, It 
takes refuge with the true Buddha. To 


take refuge 1s to rid your self-nature of 
ego-centered and unwholesome thoughts 
as well as Jealousy. obsequiousness, 
deceitfulness, contempt, pride, concelt, 
and deviant views, and all other 
unwholesome tendencies whenever they 
arise. To take refuge Is to be always 
aware Of your OWn transgressions and 
never to speak of other people”s good or 
bad traits. Always to be humble and polite 
1s to have penefrated to the self-nature 
without any obstacle. That Is taking 
refuøe.” 


Sao gọi là Viên Mãn Báo Thân Phật? Thí 
như trong một ngọn đèn hay trừ ngàn năm 
tối, một trí huệ hay diệt muôn năm ngu. 
Chớ suy nghĩ về trước, đã qua không thể 
được. Thường phải nghĩ về sau, mỗi niệm 
mỗi niệm tròn sáng, tự thấy bản tánh. 
Thiện ác tuy là khác mà bản tánh không 
có hai, tánh không có hai đó gọi là tánh 
Phật. Ở trong thật tánh không nhiễm 
thiện ác, đây gọi là Viên Mãn Báo Thân 
Phật. Tự tánh khởi một niệm ác thì diệt 
muôn kiếp nhơn lành, tự tánh khởi một 
niệm thiện thì được hằng sa ác hết, thẳng 
đến Vô Thượng Bồ Đề, niệm niệm tự 
thấy chẳng mất bổn niệm gọi là Báo 
Thân—What 1s the perfect, full Reward- 
body of the Buddha? Just as one lamp can 
disperse the darkness of a thousand years, 
one thought of wisdom can destroy ten 
thousand years of delusion. Do not think 
of the past; If is gone and can never be 
recovered. Instead think always of the 
fut~re and in every thoupht, perfect and 
clear, see your own original nature. 
Although good and evil differ, the oriIginal 
nature 1s non-dual. That non-dual nature 
1s the real nature. Undefiled by either 
good or evIl, It 1s the perfect, full Reward- 
body of the Buddha. One evil thought 


4506 


arising from the self-nature destroys fen 
thousand aeons` worth of good karma. 
One good thought arising from the self- 
nature ends evils as numerous as the 
sand-grains in the Ganges River. To reach 
the unsurpassed Bodhi directly, see 1t for 
yourself in every thought and do not lose 
the original thought. That 1s the Reward- 
body of the Buddha.” 


Sao gọi là Thiên Bách Ức Hóa Thân? 
Nếu chẳng nghĩ muôn pháp thì tánh vốn 
như không, một niệm suy nghĩ gọi là biến 
hóa. Suy nghĩ việc ác là hóa làm địa 
ngục, suy nghĩ việc thiện thì hóa làm 
thiên đường, độc hại thì hóa làm rồng 
rắn, từ bi thì hóa làm Bồ Tát, trí huệ thì 
hóa làm thượng giới, ngu sĩ thì hóa làm 
hạ giới. Tự tánh biến hóa rất là nhiễu, 
người mê không hay tỉnh giác, mỗi niệm 
khởi ác thường đi trong con đường ác, 
xoay về một niệm thiện, trí huệ liền sanh, 
đây gọi là Tự Tánh Hóa Thân Phật— 


Này thiện tri thức! Từ Pháp thân suy nghĩ 
tứ là Hóa thân Phật, niệm niệm tự tánh tự 
kiến tức là Báo Thân Phật, tự ngộ tự tu, 
tự tánh công đức, ấy là chơn thật quy y. 
Da thịt là sắc thân, sắc thân đó là nhà 
cửa, không nói lá uy y vậy. Chỉ ngộ tự 
tánh ba thân tức là biết được tự tánh Phật. 
Tôi có một bài tụng Vô Tướng, nếu người 
hay trì tụng, ngay nơi lời nói liền khiến 
cho ông, tội mê từ nhiều kiếp, một lúc 
liền tiêu diệt. Tụng rằng: 

Người mê tu phước chẳng tu đạo, 

Chỉ nói tu phước liền là đạo, 

Bố thí cúng dường phước vô biên, 

Trong tâm ba ác xưa nay tạo. 

Nghĩ muốn tu phước để diệt tội, 

Đời sau được phước, tội vẫn còn, 

Chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên, 

Mỗi người tự tánh chơn sám hối. 


Chợt gặp Đại Thừa chơn sám hối, 

Trừ tà hành chánh tứ không tội, 

Học đạo thường nơi tự tánh quán, 

Tức cùng chư Phật đồng một loại. 

Tổ ta chỉ truyền pháp đốn giáo, 

Khắp nguyện kiến tánh đồng một thể. 
Nếu muốn đời sau tìm Pháp thân, 

Lầa các pháp tướng trong tâm rửa 

sạch. 

Nỗ lực tự thấy chớ lơ là, 

Một niệm chợt dứt một đời thôi. 

Nếu gặp Đại Thừa được thấy tánh, 
Thành tâm cung kính chấp tay cầu. 

Good Knowing Advisors, the Dharma 
body of the Buddha 1s basically complete. 
To see your own nature 1n every thought 
1s the Reward body of the Buddha. When 
the Reward body thinks and calculates, 1f 
1s the Transformation body of the Buddha. 
Awaken and cultivate by your own efforts 
the merit and virtue of your self-nature. 
That is truly taking refuge. The skin and 
flesh of the physical body are like an Inn 
(to which you cannot return. Simply 
awaken to the three bodies of your self- 
nature and you will understand the self- 
nature Buddha. I have a verse without 
marks. IÝ you can recite and memorIze 1t, 
1t will wipe away accumulated aeons of 
confusion and offenses as soon as the 
words are spoken. The verse runs: 

A confused person will foster blessinss, 
but not cultivate the Way 

And say, “To practice for the blessings 1s 
practice of the way.” 


While giving and making offerings 
bring blessings without limit, 

lt is in the mind that the thre evils 
have theIr orIgIns. 


By seeking blessings you may wish 
To obliterate offenses 


4507 


But in the future, though you are 
blessed, offenses still remain. 


You ought to simply strike the evil 
Conditions from your mind 

By true repentance and reform 
Within your own self-nature. 


A sudden awakening: the true repenftance 
and reform of the Great Vehicle; 

You must cast out the deviant, and 
practice the right, to be without offense. 


To study the Way, always look within 
your own self-nature; 

'You are then the same In kind 

And lineage as all Buddhas. 


Our Patriarch passed along only 
This Sudden Teaching, 

Wishing that all might see the nature 
And be of one subsfance. 


In the future If you wish 

To find the Dharma-body, 

Detach yourself from Dharma marks 
And inwardly wash the mind. 


SfrIve to see 1t for yourself 

And do not waste your time, 

For when the final thought has stopped 
'Your life comes to an end. 


Enlightenment to the Great Vehicle 
'You can see your nafure; 

So reverently Join your palms 

And seek It with all your heart. 


Tổ nói: “Nầy thiện tri thức! Phải tụng lấy, 
y đây tu hành, ngay nơi lời nói mà thấy 
tánh, tuy cách tôi ngàn dặm như thường ở 
bên cạnh tôi; một lời nói nầy mà chẳng 
ngộ tức là đối diện với tôi mà cách xa 


ngàn dặm, đâu cần từ xa đến đây. Trân 
trọng đi được an vui.” 
Cả chúng nghe pháp rồi không ai mà 
không khai ngộ, đều hoan hỷ phụng 
hành—The Master said, “Good Knowing 
Advisors, all of you should take up this 
verse and cultivate according to it. IÝ you 
see your nafure at the moment these 
words are spoken, even IÝ we are a 
thousand miles apart you wIll always be 
by my side. If you do not awaken at the 
moment of speaking, then, though face to 
face, we are a thousand miles apart, SO 
why did you bother to come from so far? 
Take care of yourselves and go well.” 
The unied assembly heard this Dharma 
and there were none who did not awaken. 
They received 1t with delight and practiced 
1n accord with 1t. 


Phẩm Thứ Bảy—Cơ Duyên—The 
Seventh Chapter—Opportunifes & 
Conditions 


e Tổ từ được pháp ở Huỳnh Mai, về đến 
Thiểu Châu, thôn Táo Hầu, mọi người 
đều không biết. Có một nho sĩ là Lưu Chí 
Lược kính trọng ngài lắm. Chí Lược có 
người cô làm Ni tên là Vô Tận Tạng, 
thường tụng kinh Đại Niết Bàn, Tổ nghe 
qua liền biết được diệu nghĩa, mới vì Ni 
Cô giải nói. Ni cô mới cầm quyển kinh 
hỏi chữ. Tổ bảo: Chữ thì không biết, 
nghĩa tức mời hỏi” —The Master 
obtained the Dharma at Huang-Mei and 
returned to Ts°ao-Hou Village in Shao- 
Chou, where no one knew him. But Liu- 
Chih-Lñao, a scholar, received him with 
great courtesy. Chih-Liaos  aunt, 
Bhikshun Wu-Chin-Tsang, constantly 
reci(ed the Mahaparinrrvana Sutra. When 
the Master heard 1t, he Instantly grasped 


4508 


1s wonderful principle and explained 1t to 
her. The bhikshuni then held out a scroll 
and asked about some characters. The 
Master said, “lI cannot read; please ask 
about the meaning.” 

Ni Cô nói: “Chữ còn không biết, sao có 
thể hiểu nghĩa??—“lf you cannot even 
read, how can you understaand the 
meaning?” asked the Bhikshuni. 


Tổ bảo: “Diệu lý của chư Phật chẳng có 
quan hệ đến văn tự”—The Master 
replied, “The suble meaning of all 
Buddhas is not based on language.” 


Cô Ni kinh lạ mới bảo khắp hàng kỳ đức 
trong thôn rằng: “Đây là hàng tu sĩ có 
đạo, nên thỉnh cúng dường.” Khi ấy có 
cháu bốn đời của Ngụy Võ Hầu tên là 
Tào Thúc Lương và dân cư trong làng đua 
nhau đến chiêm lễ Tổ. Khi ấy chùa cổ 
Bảo Lâm, từ cuối đời Tùy bị binh lửa 
làm thành phế tích, mới y nền cũ dựng lại 
ngôi chùa, mời Tổ trụ trì nơi đó, không 
bao lâu thành một ngôi chùa rất trang 
nghiêm. Tổ ở đó hơn chín tháng lại bị bọn 
ác đuổi theo, Tổ bèn trốn đến trước núi, 
bị họ phóng hỏa, đốt cỏ cây, Tổ ẩn thân 
vào trong kẹt đá được khỏi, trên đá ngày 
nay dấu Tổ ngôi kiết già và vết nếp y 
của Tổ vẫn còn, nhơn đó gọi là hòn đá ty 
nạn. Tổ nhớ Ngũ Tổ dạy đến Hoài và Hội 
dừng ẩn, nên ngài mới ẩn ở hai ấp ấy— 
The Bhikshuni was started, and she 
announced to all the elders and virtuous 
ones ¡in the village: “Here 1s a gentleman 
who possesses the way. We should ask 
him to stay and receive our offerings.” 
Ts°ao-Shu-Liang, great-grandson of the 
Marquis Wu of the Wei dynasty, came 
rushing to pay homage, along with the 
people of the village. At that time, the 
pure dwellings of the ancilent Pao-Lin 


Temple, which had been destroyed by 
war and fire at the end of the Sui dynasty, 
were rebuilt on their old foundation. The 
Master was Invifed to stay and soon the 
temple became a revered place. He dwelt 
there a litle over nine months when he 
was once again pursued by evil men. The 
Master hid In the mounftain ïn the front of 
the temple, and when they set fire to the 
brush and trees, he escaped by crawling 
Into a cave to hide. The rock still bears 
the imprints of the Masterˆs knees and of 
his robe where he sat in lotus posture. 
Because of this it ¡is called “The Rock of 
Refuge”" Rememberng the Fifth 
Patrlarch”s Instructions to stop at Huai and 
hide at Hui, he went to conceal himself in 
those two cIties. 


Tăng Pháp Hải, người quê ở Khúc Giang, 
Thiểu Châu, ban đầu đến tham vấn Tổ, 
hỏi rằng: “Tức tâm tức Phật, cúi xin ngài 
chỉ dạy ”—When Bhikshu Fa-Hai of 
Chu-Chiang ciy ¡in Shao-Chou first 
called on the Patriarch, he asked, “WIII 
you please Instruct me on the sentence, 
“Mind ¡s Buddha”?” 


Tổ bảo: “Niệm trước chẳng sanh tức tâm, 
niệm sau chẳng diệt tức Phật; thành tất cả 
tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. 
Nếu nói cho đủ, cùng kiếp cũng không 
không hết, hãy lắng nghe tôi nói kệ: 
“Tức tâm là huệ, tức Phật là định, 
Định huệ bình đẳng, trong ý thanh tịnh. 
Ngộ pháp môn này, do ông tập tánh, 
Dụng vốn không sanh, song tu là 
chánh.” 
Ngài Pháp Hải ngay lời đó liền đại 
ngộ, làm bài kệ tán thán: 
“Tức tâm nguyên là Phật, 
Chẳng ngộ mà tự khinh, 
Con biết nhơn định huệ, 


4509 


Đồng tu lìa các vật.” 

The Master said, “When one preceding 
thoughts are not produced, this is mind; 
when one”s subsequent thoughts are not 
extinguished, this is Buddha. The setting 
up of marks is mind, and separation from 
them 1s Buddha. Were I to explain 1t fully, 
I would not finish before the end of the 
present age.” Listen to my verse: 

“When the mind is called wisdom, 


Then the Buddha ¡s called concenftration. 
'When concenfration and wisdom are 
equal. 

The intellect 1s pure. 


Understand this Dharma teaching 

By practicing with your own nature. 
The function 1s basically unproduced; 

It is right to cultivate both.” 

At these words, Fa-Hai was enlipghtened 
and spoke a verse 1n praIse€: 

“This mind 1s basically Buddha; 

By not understanding I disgrace myself. 
I know the cause of concentration and 
wisdom 

Is to cultivate both and separate myself 
From all things.” 


Tăng tên là Pháp Đạt, người ở Hồng 
Châu, xuất gia lúc bẩy tuổi, thường tụng 
kinh Pháp Hoa, đến lễ Tổ mà đầu không 
sát đất. Tổ mới quở rằng: “Lễ mà đầu 
không sát đất, chỉ bằng đừng lễ, trong 
tâm ông ắt có một vật, vậy ông chứa chất 
sự nghiệp gì?”—Bhikshu Fa-Ta of Hung- 
Chou left agøe seven and 
constantly recited the Dharma Flower 
Sufra, but when he came to bow before 
the Patriarch, his head did not touch the 
ground. The Master scolded him, saying, 
“If you do not touch the ground, 1sn”t If 
better not to bow? There must be 


home at 


something on your mind. What do you 
practice?” 


Pháp Đạt thưa: “Tôi tụng kinh Pháp Hoa 
đã đến ba ngàn bộ.”—“I have recited the 
Dharma Flower Sutra over three thousand 
times,” he replied. 
Tổ bảo: “Nếu ông tụng đến muôn bộ, 
được cái ý kinh mà chẳng cho là hơn, ắt 
cùng với ta sánh vai, nay ông mang sự 
nghiệp này, trọn không biết lỗi, nghe ta 
nói kệ: 
“Lễ cốt chặt cờ mạn, 

Sao đầu không sát đất, 

Có ngã tội liền sanh, 

Quên công phước vô tỷ.” 
Tổ lại hỏi rằng: “Ông tên gì?” 
Pháp Đạt thưa: “lên Pháp Đạt.” 
The Master said, “I don”t care If you have 
rected 1t ten thousand times. If you 
you 
would not be so overbearing, and you 


understood the Sutra's  meaning, 


could walk along with me. You have 
failed in your work and do not recognize 
your error. Listen to my verse: 

“As bowing 1s basically to cut 
arrogance, 

Why don”t you touch your head to the 


off 


gøround? 

When you possess an ego, offenses arise, 
but forgeting meri brings supreme 
blessings.” 

The Master asked further, “What 1s your 
name?” 

“Fa-Ta,” he replied. 


Tổ bảo: “Ông tên Pháp Đạt mà đâu từng 
đạt pháp.” Lại nói bài kệ: 
“Nay ông tên Pháp Đạt, 
Chuyên tụng chưa từng thôi, 
Tụng rỗng chỉ theo tiếng, 
Sáng tâm hiệu Bồ Tát, 
Nay ông vì có duyên, 


4510 


Nay tôi vì ông nói, 
Chỉ tin Phật không lời, 
Hoa sen từ miệng Phật.” 
The Master said, “Your name means 
“Dharma Penetration,` but what dharma 
have you penetrated?” The Master then 
spoke a verse: 
“Your name means Dharma Penetration, 
And you earnestly recite without pause 
to rest. Recitation Is merely sound, but 
one who understands his mind is called a 
Bodhisattva. 
Now, because of your karmic conditions, 
I wIll explain 1t to you: 
Believe only that the Buddha 1s without 
Wwords, 
And the lotus blossom will bloom from 
your mouth.” 


Ngài Pháp Đạt nghe kệ hối hận, tạ lỗi 
thưa rằng: “Từ nay về sau con sẽ khiêm 
cung đối với tất cả. Đệ tử tụng kinh Pháp 
Hoa mà chưa hiểu được nghĩa kinh, tâm 
thường có nghi, Hòa Thượng là bậc trí 
tuệ rộng lớn, cúi mong lược nói nghĩa lý 
trong kinh.”—Hearing the verse, Fa-Ta 
was remorseful and he said, “From now 
on I wIll respect everyone. Your discIple 
recites the Dharma Flower Sutra but, has 
not yet understood 1ts meaning. His mind 
often has doubts. Hiph Master, your 
wisdom 1s vast and great. Will you please 
explain the general meaning of the Sutra 
for me?” 


Tổ bảo: “Pháp Đạt, pháp tức rất thâm đạt 
mà tâm ông chẳng đạt, kinh vốn không 
nghỉ mà tâm ông khởi nghi. Ông tụng 
kinh nầy, lấy cái gì làm tông?”— The 
Master said, “Dharma Penetration, the 
Dharma ¡1s extemely penetrating but, 
your mind does not penetrate 1t. There 1s 
basically nothing doubtfful in the Sutra. 


The doubts are In your own mind. You 
recite this Sutra but what do you think 1ts 
teaching 1s?” 


Pháp Đạt thưa: “Học nhơn căn tánh ám 
độn, từ trước đến nay chỉ y văn mà tụng 
niệm, đâu có biết tông thú.”——Fa-Ta said, 
““This studenf s faculties are dull and dim. 
Since I have only recited 1t by heart, how 
could I understand ¡ts doctrine?” 


Tổ bảo: “Tôi không biết chữ, ông thử lấy 
kinh tụng một biến, tôi sẽ vì ông giải 
nói.” —The Master said, “[ cannot read, 
but 1f you take the Sutra and read 1t once, 
I wIll explain 1t to you.” 


Pháp Đạt liền to tiếng tụng kinh, đến 
phẩm Thí Dụ, Tổ bảo: “Dừng! Kinh nầy 
nguyên lai lấy nhơn duyên ra đời làm 
tông, dù nói nhiều thứ thí dụ cũng không 
vượt qua chỗ này. Sao là nhơn duyên? 
Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ có một đại 
sự nhơn duyên mà xuất hiện ở đời, một 
đại sự đó là Tri Kiến Phật. Người đời do 
mê bên ngoài nên chấp tướng, mê bên 
trong nên chấp không—Fa-Ta recited 
loudly until he came to the “Analogles 
Chapter.” The Master said, “Stop! This 
Suữa fundamentally ¡1s based on the 
pñnciple underlying the causes and 
conditions of the Buddha”s appearance in 
the world. None of the analogles spoken 
go beyond that. What are the causes and 
conditions? The Sutra says, “All Buddhas, 
the World-Honored Ones, appear In the 
world for the causes and conditions of the 
One Important Matter. The One 
Important Matter ¡s the knowledge and 
vision of the Buddha. Worldly people, 
deluded by external world, attach 
themselves to marks, and deluded by theIr 


4511 


inner world, they attach themselves to 
emptiness. 


Nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, nơi 
không mà lìa không thì trong ngoài chẳng 
mê. Nếu ngộ được pháp nây, một niệm 
tâm khai, ấy là khai Tri Kiến Phật. Phật 
tức là giác, phân làm bốn môn: Khai giác 
tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, 
nhập giác tri kiến. Nếu nghe khai thị liền 
hay ngộ nhập tức là giác tri kiến, chơn 
chánh xưa nay mà được xuất hiện. Ông 
dè đặt chớ hiểu lầm ý kinh, nghe trong 
kinh nói khai thị ngộ nhập rồi tự cho là 
Tri Kiến của Phật, chúng ta thì vô phần. 
Nếu khởi cái hiểu nây tức là chê bai kinh, 
hủy báng Phật vậy. Phật kia đã là Phật 
rồi, đã đây đủ tri kiến, cần gì phải khai 
nữa. Nay ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ 
là tự tâm của ông, lại không có Phật nào 
khác; vì tất cả chúng sanh tự che phủ cái 
quang minh, tham ái trần cảnh, ngoài thì 
duyên với ngoại cảnh, trong tâm thì lăng 
xăng, cam chịu lôi cuốn, liền nhọc Đức 
Thế Tôn kia từ trong tam muội mà dậy, 
dùng bao nhiêu phương tiện nói đến đắng 
miệng, khuyên bảo khiến các ông buông 
dứt chớ hướng ra ngoài tìm cầu thì cùng 
Phật không hai, nên nói khai Phật tri kiến. 
Tôi cũng khuyên tất cả các người nên 
thường khai tri kiến Phật ở trong tâm của 
mình. Người đời do tâm tà, ngu mê tạo 
tội, miệng thì lành tâm thì ác, tham sân 
tật đố, siểm nịnh, ngã mạn, xâm phạm 
người hại vật, tự khai tri kiến chúng sanh. 
Nếu ngay chánh tâm, thường sanh trí huệ, 
quán chiếu tâm mình, dừng ác làm lành, 
ấy là tự khai tri kiến Phật. Ông phải mỗi 
niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến 
chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất 
thế, khai tri kiến chúng sanh tức là thế 
gian. Nếu ông chỉ nhọc nhằn chấp việc 
tụng niệm làm công khóa thì nào khác 


5 
2) 
3) 


4) 


con trâu ly mến cái đuôi của nó!”——T]f you 
can live among marks and yet be separate 
from it, then you wIll be confused by 
neither the Internal nor the external. If 
you awaken to this Dharma, In one 
YOUT open to 
enlightenment. The knowledge and vision 
of the Buddha 1s simply that. The Buddha 
1s“ cenlightenment. There 
divisIOnS: 

Opening to the enlightened knowledge 
and vision; 


moment mnd will 


are  four 


the 
knowledge and vision; 
Awakening to the enlightened knowledge 
and vision; and 

Entering the enlightened knowledge and 
VISION. 


Demonstrating enlightened 


I you listen to the opening and 


demonstrating of the Dharma, you can 
easlly awaken and enter. That is the 
enlightened knowledge and vision, the 
Original true nature becoming manifested. 
Be careful not to misinterpret the Sutra by 
thinking that the opening, demonsfrating, 
awakening, and entering of which 1t 
speaks 1s the Buddha”s knowledge and 
vision and that we have no share 1n 1t. To 
explain it that way would be to slander 
the Sutra and defame the Buddha. Since 
he ¡1s already a Buddha, perfect In 
knowledge and vision, what 1s the use of 
his opening to 1t again? You should now 
believe that the Buddha”s knowledge and 
Vision Is sinply your own mind, for there 
1s no other Buddha. But, because living 
beings cover their brilliance with greed, 
and therr love with states of defilement; 
external conditions and Inner disturbance 
make slaves of them. That troubles the 
WorldHonored One to 
Samadhi, and with various reproaches and 
expedients, he exhorts living beings to 


Tise Írom 


4512 


stop and rest, not to seek outside 
themselves, and to make themselves the 
same as he 1s. That 1s called “Opening the 
knowledge and vision of the Buddha.' I, 
too, am always exhorting all people to 
open to the knowledge and vision of the 
Buddha within their own minds. The mind 
of worldly people are deviant. Confused 
and deluded, they commit offenses. TheIr 
speech may be good, but their minds are 
evil. They are grecdy, hateful, envious, 
given to flattery, deceit and arrogance. 
They oppress one another and harm living 
creatures, thus, they open not the 
knowledge and vision of Buddha but that 
of living beinøs. If you can with an upright 
mind constantly bring forth wisdom, 
contemplating and illuminating your own 
mind, and If you can practice the good 
and refrain from evil, you, yourself will 
open to the knowledge and vision of the 
Buddha. In every thought you should 
open up to the knowledge and vision of 
the Buddha; do not open up to the 
knowledge and vision of living beings. To 
be open to the knowledge and vision of 
the Buddha 1s transcendental; to be open 
to the knowledge and vision of living 
beings 1s mundane. lf you exert yourself 
1n recitation, clinging fo If as a merIfOrIOus 
exercise, how does that make you 
different from a yak who loves his own 
tail?” 


Pháp Đạt thưa: “Nếu vậy thì chỉ được 
hiểu nghĩa chẳng cần tụng kinh 
chăng?”—Fa-Ta said, “If this 1s so, then ÏI 
need only to understand the meaning and 
need not to exert myself in reciting the 
Sutra. Isn”t that correct?” 


Tổ bảo: Kinh có lỗi gì? Đâu có chướng 
ngại ông tụng, chỉ vì mê ngộ là tại người, 


tốn giảm hay lợi ích là do mình, miệng 
tụng tâm hành tức là chuyển được kinh, 
còn miệng tụng mà tâm không hành tức 
là bị kinh chuyển.” Hãy nghe ta nói kệ 
đây: 
“Tâm mê Pháp Hoa chuyển, 
Tâm ngộ chuyển Pháp Hoa, 
Tụng lâu không rõ nghĩa, 
Cùng nghĩa trở thành thù. 
Không niệm niệm là chánh, 
Có niệm niệm là tà, 
Có không đều chẳng chấp, 
Hằng ngồi xe Bạch Ngưu.” 
The Master replied, “What fault does the 
Suữa have that would stop you from 
reciting 1? Confusion and enlightenment 
are In you. Loss or gain comes from 
yourself. lf your mouth recites and your 
mind practices, you “turn” the Sutra, but 1ƒ 
your mouth recifes and your mind does 
not practice, the Sutra “turns` you. Listen 
{O my V€TS€: 
“When the mind is confused, 
the Dharma Flower turns 1t. 
The enliphtened mind 
will turn the Dharma Flower. 


Reciting the Sutra so long 
without understanding 
Has made you an enemy 
Of Ifs meaning. 


Without a thought 

yOur recIfation 1s right. 
With thought, 

YOUT T€CIfaftion 1s WrOng. 


With no “with” 

and no “without 

You may ride forever 
1n the White Ox Cart.” 


4513 


Pháp Đạt nghe kệ rồi bất giác rơi lệ dầm 
dể, ngay lời nói liền đại ngộ và thưa với 
Tổ rằng: “Pháp Đạt từ xưa đến nay thật 
chưa từng chuyển Pháp Hoa, mà bị Pháp 
Hoa chuyển.” Lại thưa rằng: “Kinh nói 
“các vị Đại Thanh Văn cho đến Bổ Tát 
đều đem hết khả năng suy nghĩ cùng 
chung nghĩ lường cũng không thể nào đo 
được trí của Phật, ngày nay khiến kẻ 
phàm phu chỉ ngộ được tự tâm liển gọi là 
tri kiến Phật, tự chẳng phải là hàng 
thượng căn nên chưa khỏi nghi báng.' Lại 
kinh nói ba xe “se dê, xe nai, xe trâu cùng 
với xe trâu trắng khác nhau như thế nào? 
Cúi xin Hòa Thượng rũ lòng từ bị khai thị 
cho?”—Fa-Ta heard this verse and wept 
without knowing 1t. At the moment the 
words were spoken, he achieved a great 
enliphtenment and said to the Master, 
“Unti today I have never actually turned 
the Dharma Flower; Instead 1t has turned 
me.” Fa-Ta asked further, “The Lotus 
Sutra says, “If everyone from Sravakas up 
to the Bodhisattvas were to exhaust all 
ther thought in order to measure the 
Buddha's wisdom, they still could not 
fathom 1t.” Now, you cause common 
people merely to undersftand their own 
minds, and you call that the knowledge 
and vision of the Buddha. Because of this, 
I am afraid that those without superIor 
faculies will not be able to avoid 
doubting and slandering the Sutra. The 
Sutra also speaks of three carts. How do 
the sheep, deer, and ox carts differ from 
the White Ox Cart? I pray the High 
Master wIll once agaIn Instruct me.” 


Tổ bảo: “Ý kinh rõ ràng, ông tự mê trái. 
Các hạng người tam thừa không thể đo 
lường được trí tuệ Phật, đó là lỗi tại chỗ 
đo lường. Dù ông đem tất cả sự suy nghĩ 
mà suy xét lại càng thêm xa vời. Phật 


vốn vì phàm phu mà nói, chẳng phải vì 
Phật mà nói, lý nầy nếu chẳng tin chắc 
thì sẽ như những vị Thanh Văn trong hội 
Pháp Hoa thối tịch vậy, đâu chẳng biết đã 
ngồi trên bạch ngưu lại tìm ba xe ngoài 
cửa; huống là kinh văn rõ ràng nhằm ông 
mà nói, chỉ một Phật thừa, không có thừa 
nào khác; hoặc là hai, hoặc là ba cho đến 
vô số phương tiện, bao nhiêu nhơn duyên 
thí dụ, ngôn từ nói về pháp ấy đều vì một 
Phật thừa. Ông sao chẳng tỉnh, ba xe là 
giả, là việc thuở xưa, một xe là thật, là 
việc hiện nay, chỉ dạy ông dẹp giả trở về 
thật, sau khi trở về thật, thật cũng không 
tên; nên biết có những của báu trọn thuộc 
về ông, do ông thọ dụng, lại không khởi 
tưởng của cha, cũng không khởi tưởng 
của con, cũng không khởi tưởng dùng, Ấy 
gọi là trì kinh Pháp Hoa, từ kiếp này đến 
kiếp khác, tay không rời quyển kinh, từ 
sáng đến tối không lúc nào chẳng tụng 
kinh. —The Master said, “The Sutra”s 
meaning 1s clear You yourself are 
confused. Disciples of all three vehicles 
are unable to fathom the Buddha's 
wisdom; the fault is in their thinking and 
measuring. The more they think, the 
further they go. From the start, the 
Buddha speaks for the sake of common 
people, not for the sake of other Buddhas. 
Those who chose not to believe were free 
to leave the assembly. Not knowing that 
they were sifting in the White Ox Cart, 
they sought three vehicles outside the 
gate. What 1s more, the Sutra text clearly 
tells you “There 1s only the one Buddha 
Vehicle, no other vehicle, whether two or 
three, and the same 1s true for counfless 
expedients, for varlous causes and 
conditions, and for analogIes and rhetoric. 
All these Dharma are for the sake of the 
One Buddha Vehicle. Why don” you 
wake up? The three carts are false 


4514 


because they are preliminary. The one 
vehicle 1s real because It 1s the Immediate 
present. You are merely taugpht to øo from 


the false and return to the real. Once you *® 


have returned to reality, the real 1s also 
nameless. You should know that all the 
treasure and wealth 1s ultimately your 
own, for your own use. That 1s called 
mainfainng the Dharma Flower Sutra. 
Then from aeon to aeon, your hands wIll 
never let go of the scrolls; ffom morning 
to night you will recite 1t unceasingly.” 
Pháp Đạt nhờ chỉ dạy, vui mừng nhảy 
nhót, liên nói kệ tán thán: 
“Kinh tụng ba ngàn bộ, 
Tào Khê một câu quên, 
Chưa rõ ý xuất thế, 
Đâu hết cuồng nhiều đời. 
Dê, nai, trâu quyền lập, 
Trước, giữa, sau khéo bày, 
Ai biết trong nhà lửa, 
Nguyên là vị vua Pháp.” 
Fa-Ta and, 
overwhelmed with Joy, he spoke a verse: 
“Three thousand Sutra recitations: 
At Ts°ao-Hsi not one single world. 
Before I knew why he appeared in the 
world, 
How could I stop the madness of 
accumulated births? 
Sheep, deer, and ox provisionally set up; 
Beginning, middle, end, well set forth. 
Who would have thought that within the 
Burning house 
Originally the king of Dharma dwelt?” 
Tổ bảo rằng: “Từ nay về sau ông mới 
đáng gọi là Tăng tụng kinh.” Pháp Đạt từ 
đây lãnh hội huyển chỉ, cũng không 
ngừng tụng kinh—-The Master said, 
“From now on you may be called the 
monk mindful of the Sutra.” From then 
on, although Ea-Ta 


received this instruction 


understood the 


profound meaning, he continued to recite 
the Sutra unceasingly. 


Tăng Trí Thông, người quê ở An Phong 
thuộc Thọ Châu, ban đầu xem kinh Lăng 
Già đến hơn một ngàn lần nhưng không 
hiểu được Tam Thân Tứ Trí, đến lễ Tổ 
cầu giải nghĩa nầy. Tổ bảo: “Ba thân là 
Thanh Tịnh Pháp Thân, đó là tánh của 
ông, Viên Mãn Báo Thân là trí của ông, 
Thiên Bá Ức Hóa Thân là hạnh của ông 
vậy. Nếu la bổn tánh riêng nói ba thân, 
tức gọi có thân mà không trí, nếu ngộ 
được ba thân không có tự tánh tức là rõ 
ba trí Bồ Đề.” Hãy lắng nghe tôi nói kệ: 
“Tự tánh đủ ba thân, 

Phát minh thành tứ trí, 

Chẳng ha duyên thấy nghe, 

Siêu nhiên lên quả Phật. 

Nay tôi vì ông nói, 

Tin chắc hằng không mê, 

Chớ nhọc người tìm cầu, 

Trọn ngày nói Bồ Đề.” 
Bhikshu Chih-T”ung, a native of An-feng 
in Shao-Chou, had read the Lankavatara 
Sufra over a thousand times but still dịd 
not understand the three bodies and the 
four wisdoms. He made obeisance to the 
Master, seeking an explanation of the 
meaning. The Master said, “The three 
bodies are: the clear, pure Dharma-body, 
which Is your nature; the perfect, full 
Reward-body, which 1s your wisdom; and 
the hundred myriad 
Transformation-bodies, which are your 
conduct. To speak of the three bodies as 
Separate from your nature 1s to have the 
bodies but not the wisdom. To remember 


thousand 


that the three bodies have no self-nature 
1s fO understand the four wisdom of 
Bodhi. Listen to my verse: 

Three bodies complete In your own self- 
nafure 


4515 


'When understood become four wisdoms. 
While not apart from seeing and hearing 
Transcend them and ascend to the Buddha 
realm. 


I will now explain 1t for you. 

If you are attentive and faithful, you wIll 
never be deluded. 

Don't run oufside in search of them, 

By saying “Bodhi' to the end of your days. 


Ngài Trí Thông lại thưa rằng: “Về nghĩa 
Tứ Trí có thể nghe được chăng?”—Chih- 
Tung asked further, “May I hear about 
the meaning of the four wIsdoms?” 


Tổ bảo: “Đã hiểu ba thân liển rõ tứ trí, 
sao lại hỏi ư? Nếu ha ba thân riêng nói tứ 
trí, đây gọi là có trí mà không thân, tức 
đây có trí lại thành vô trí.” Tổ bèn nói kệ: 
“Đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, 

Bình đẳng tánh trí tâm không bệnh, 

Diệu quán sát trí thấy không công, 

Thành sở tác trí đồng Viên Cảnh. 

Ngũ bát lục thất quả nhơn chuyển, 

Chỉ dùng danh ngôn không thật tánh, 

Nếu ngay chỗ chuyển không dấy niệm, 

Ngay nơi ồn náo hằng đại định.” 

The Master said, “Since you understand 

the three bodies, you should also 

undersftand the four wisdom. Why do you 

ask again? To speak of the four wIsdoms 

as separate from the three bodies 1s to 

have the wisdoms but not the bodies, In 

which case the wisdom becomes non- 

wisdom.” He then spoke the verse: 

The wisdom of the great, perfect mirror 

Is your clear, pure nature. 

The wisdom of equal nature 

1s the mind without disease. 

Wonderfully observing wIsdom 

Is seeing without effort. 

Perfecting wisdom Is 


The same as the perfect mirror. 


FIve, eIpht, six, seven, 

Effect and cause both turn; 
Merely useful names: 

They are without real nature. 
Tf, in the place of turning, 
Emoton 1s not kept, 

'You always and forever dwell 
In Naga concentration. 


Như trên nói chuyển thức thành trí, trong 
kinh nói: “Chuyển năm thức trước làm 
thành Sở Tác Trí, chuyển thức thứ sáu 
làm Diệu Quán Sát Trí, chuyển thức thứ 
bảy làm Bình Đẳng Tánh Trí, chuyển 
thức thứ tám làm Đại Viên Cảnh Trí. Tuy 
thức thứ sáu, thức thứ bảy là ở trong nhơn 
chuyển, còn năm thức trước và thức thứ 
tám là trên quả chuyển, chỉ chuyển tên 
mà không chuyển thể.” 
Trí Thông liền đốn ngộ được tánh trí 
nên trình kệ rằng: 
“Ba thân nguyên thể ta, 

Tứ trí vốn tâm sáng, 

Thân trí dung không ngại, 

Ứng vật mặc tùy hình, 

Khởi tu đều vọng động, 

Giữ trụ trái chơn tình. 

Diệu chỉ nhơn thấy rõ, 

Trọn quên tên nhiễm ô.” 
Note: The transformaton of 
consclousness ¡IníoO wisdom has been 
described. The teaching says, “The first 
ñive consclousnesses turned become the 


perfecting wisdom; the sixth 
consciousness turned becomes the 
wonderfully observing wisdom; the 


seventh consciousness turned becomes 
the wisdom of equal nature; the eighth 
COTSCIOUusness 
wisdom of great perfect mirror. Although 
the sixth and seventh are turned ¡in the 


tuned  becomes the 


4516 


cause and the first five and the eighth In 
the effect, It is merely the names which 
turn. Their substance does not turn.” 
Instantly enlightened to the nature of 
wisdom, Chih-l”ng submited the 
following verse: 

Three bodies are my basic substance, 
Four wisdoms my original bright mind. 
Body and wisdom 1n unobsftructed 

fusion 

In response to beings I accordingly 

take form. 

Arising to cultivate them 1s false 
movemeIt. 

Holding to or pondering over them a 
waste of effort. 

Through the Master I know the 

wonderful principle, 

And, in the end, I lose the stain of 

names. 


Tăng Trí Thường, người ở Quí Khê, Tín 
Châu, thuở nhỏ xuất gia, chí cầu thấy 
tánh, một hôm đến tham lễ, Tổ hỏi: “Ông 
từ đâu đến, muốn cầu việc gì?”—Bhikshu 
Chih-Ch'ang, a native of Kuei-Hsi in 
Hsin-Chou, lef( home when he was a 
child and resolutely sought to see his own 
nafure. One day he called on the Master, 
who asked him, “Where are you from 
and what do you want?” 


Sư thưa: “Học nhân gần đây đến núi 
Bạch Phong ở Hồng Châu lễ Hòa Thượng 
Đại Tông nhờ chỉ nghĩa kiến tánh thành 
Phật, nhưng chưa giải quyết được hồ nghi, 
nên từ xa đến đây lễ Hòa Thượng, mong 
Hòa Thượng từ bị chỉ dạy.”—Chih- 
Chang replied, “Your student has 
recently been to Pai-Feng Mountain In 
Hung-Chou to call on the High Master Ta- 
Tung and received his Instruction on the 
prnciple of seeing one°s nature and 


realizing Buddhahood. As I have not yet 
resolved my doubts, I have come from a 
great distance to bow reverently and 
request the Masters compassionate 
1nstruction.” 


Tổ bảo: “Kia có ngôn cú gì ông thử nhắc 
lại xem. —The Master said, “What 
I1nstruction did he give you? Try to repeat 
1t to me.” 


Trí Thường thưa: “Trí Thường đến nơi 
kia, trải qua ba tháng, chưa được chỉ dạy, 
vì lòng tha thiết vì pháp nên một hôm 
riêng vào trượng thất thưa hỏi: “Thế nào 
là bản tâm, bản tánh của con?°”—Chih- 
Ch'ang said, “After arriving there, three 
months passed and still I had received no 
I1nstruction. Being eager for the Dharma, 
one evening I went alone Into the Abbot's 
room and asked him, “What 1s my original 
mind and original substance?” 


Ngài Đại Thông nói rằng: “Ông thấy hư 
không?”—But Ta-T”ung then said to me, 
“Do you see empty space?” 


Trí Thường đáp: “Thấy!”—*Yes,` I said, 
“I see It.” 


Hòa Thượng Đại Thông hỏi: “Ông thấy 
hư không có tướng mạo chăng?”—Ta- 
Tung said, “Do you know what 
appearance 1t has?” 


Trí Thường đáp: “Hư không vô hình mà 
có tướng mạo gì?”—Chih-Ch'ang replied, 
“Empty space has no form. How could 1t 
have an appearance?" 


Ngài Đại Thông bảo: “Bản tánh của ông 
ví như hư không, trọn không một vật có 
thể thấy, ấy gọi là chánh kiến, không một 


4517 


vật có thể biết, ấy gọi là chơn tri, không 
có xanh, vàng, dài, ngắn, chỉ thấy bản 
nguyên thanh tịnh, giác thể tròn sáng tức 
gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là 
Như Lai Tri Kiến. Học nhơn tuy nghe lời 
nầy vẫn chưa giải quyết xong điều nghi, 
cúi xin Hòa Thượng chỉ dạy——Ta-T”ung 
said, “Your original mind 1s just like 
empty space. To understand that nothing 
can be seen ¡1s called ripht seeing; to know 
that nothing can be known is called true 
knowing. There 1s nothing blue or yellow, 
long or short. Simply seeing the clear, 
pure original source, the perfect bright 
enliphtened substance, this 1s what 1s 
called “seeing one”s nature and realizing 
Buddhahood.” It 1s also called “the 
knowledge and vision of the Tathagata.' 
Although I heard this Iinstruction, I still do 
not understand and beg you, O Master to 
1nstruct me.” 


Tổ bảo: “Lời thầy kia nói vẫn còn kiến tri 
nên khiến ông chưa rõ.” Nay tôi chỉ ông 
một bài kệ: 
“Chẳng thấy một pháp còn thấy không, 
Giống như mây nổi che mặt nhựt, 
Chẳng biết một pháp giữ biết không, 
Lại như hư không sanh điện chớp, 
Tri kiến nầy bỗng nhiên dấy lên, 
Lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện, 
Ông phải một niệm tự biết lỗi, 
Tự kỷ linh quang thường hiển hiện.” 
The Master said, “Your former master`s 
explanation still retains the concepts of 
knowing and seeing; and that is why you 
have not understood. Now, I will teach 
you with a Verse: 
NÑot to see a single dharma 
sfill retains no-seeing, 
Greatly resembling floating clouds 
covering the sun. 
NÑot to know a single dharma 


holds to empty knowing, 
Even as a lightning flash 
comes out of empty space. 
Thịs knowing and seeing 
rIS€ 1n an 1nstant. 

When seen wronply, 

can expedIients being understood? 
Tí, in the space of a thoupht, 
you can know yOur OWN ©€TTOT, 
'Your own spiritual light 

will always be manifested. 


Trí Thường nghe bài kệ rồi tâm trí hoát 
nhiên đại ngộ, bèn nói kệ: 
“Vô cớ khởi tri kiến, 
Chấp tướng cầu Bồ Đề, 
Tình còn một niệm ngộ, 
Đâu vượt mê ngàn xưa. 
Tự tánh giác nguyên thể, 
Tùy chiếu luống đổi dời, 
Chẳng vào thất Tổ Sư, 
Mỡ mịt chạy hai đầu.” 
Hearing the verse, Chih-Ch'ang 
undersfood it with his heart and mind, and 
he composed this verse: 
Without beginning, 
knowing and seeing arise. 
'When one 1s attached to marks 
Bodhi is sought out. 
Clinging to a thought of 
enliphtenment, 
Do Irise above my former confusion? 
The inherently enlightened 
subsfance of my nature 
lIlluminates the turning twisting flow. 
But had I not entered 
the Patriarch”s room, 
Td stll be running, lost 
between the two extremes. 


Trí Thường một hôm hỏi Tổ rằng: “Phật 
nói pháp ba thừa, lại nói Tối thượng thừa, 
đệ tử chưa hiểu, mong ngài chỉ dạy.”— 


4518 


One day Chih-Ch'ang asked the Master, 
“he Buddha taught the dharma of the 
thee vehicles and also the Supreme 
Vehicle. Your disciple has not yet 
understood that and would like to be 
1nstructed.” 


Tổ bảo: “Ông xem nơi bản tâm mình, chớ 
có chấp tướng bên ngoài. Pháp không có 
bốn thừa, tâm người tự có những sai biệt. 
Thấy nghe tụng đọc ấy là Tiểu thừa, ngộ 
pháp hiểu nghĩa ấy là Trung thừa, y pháp 
tu hành ấy là Đại thừa, muôn pháp trọn 
thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả không 
nhiễm, la các pháp tướng, một cũng 
không được gọi là Tối thượng thừa. Thừa 
là nghĩa hành, không phải ở miệng tranh, 
ông phải tự tu chớ có hỏi tôi, trong tất cả 
thời, tự tánh tự như.”—The Master said, 
“Contemplate only your own original 
mind and do not be attached to the marks 
of external dharmas. The Dharma doesn”t 
have four vehicles; it 1s people”*s minds 
that differ. Cultivating by seeing, hearing, 
and recting ¡1s the small vehicle. 
Cultivating by awakening to the Dharma 
and understanding the meaning 1s the 
middle vehicle. Cultivating in accord with 
Dharma 1s the great vehicle. To penetrate 
the ten thousand dharmas entirely and 
completely while€ remainng without 
defilement, and to sever attachment to the 
marks of all the dharmas with nothing 
whatsoever gained in return: that 1s the 
Supreme Vehicle. Vehicles are methods 
of practice, not subJects for debate. 
Cultivate on your own and do not ask me, 
for at all times your own self-nature Is 
1self “thus.”” 


Trí Thường liền lễ tạ và hầu Tổ đến trọn 
đời —Chih-Ch”ang bowed and thanked the 


Master and served him to the end of the 
Master s life. 


Tăng Chí Đạo, người quê ở Nam Hải 
Quảng Châu, đến tham vấn Tổ: “Học 
nhơn từ xuất gia, xem Kinh Niết Bàn hơn 
mười năm chưa rõ được đại ý, cúi mong 
Hòa Thượng xót thương chỉ dạy.”— 
Bhikshu Chih-Tao, a native of Nan-Hai in 
Kuang-Chou, asked a favor: “Since 
leaving home, your student has studied 
the NirvanaSutra for over ten years and 
has still not undersfood 1s greaf purporse. 
I hope that the High Master will bestow 
his Instruction.” 


Tổ bảo: “Chỗ nào ông chưa rõ?”—The 
Master said, “What point haven't you 
understood?” 


Chí Đạo thưa: “Chư hạnh vô thường, là 
pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt 
là vui,” nơi đây con nghi ngờ —Chih-Tao 
replied: 


“All activifies are Impermanent, 
Characterized by production and 
©xfinction; 
'When productfion and extinctfion are 
extinguished, 
That still extinction 1s bÏ1ss. 
My doubts are with respect to this 
passage.” 


Tổ hỏi: “Ông nghi như thế nào?”—The 
Master said, “What are your doubts?” 


Chí Đạo thưa: “Tất cả chúng sanh đều có 
hai thân gọi là sắc thân và pháp thân. Sắc 
thân vô thường có sanh có diệt, pháp thân 
có thường không tri giác không giác. Kinh 
nói “Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, 
chẳng biết thân nào tịch diệt, thân nào 


4519 


thọ vui? Nếu là sắc thân, khi sắc thân 
tịch diệt, bốn đại phân tán, toàn là khổ, 
khổ không thể nói vui; nếu pháp thân tịch 
diệt tức đồng cỏ cây gạch đá, ai sẽ thọ 
vui? Lại pháp tánh là thể của sanh diệt, 
năm uẩn là dụng của sanh diệt, một thể 
năm dụng, sanh diệt là thường, sanh thì từ 
thể khởi dụng, diệt thì từ dụng nhiếp về 
thể, nếu cho lại sanh tức là loài hữu tình 
không đoạn không diệt, nếu chẳng cho lại 
sanh tức là hằng trở về tịch diệt thì đồng 
với vật vô tình, như thế ắt tất cả pháp bị 
sự ngăn cấm của Niết Bàn, còn chẳng 
được sanh, có gì là vui?—Chih-Tao 
replied, “AlII living beings have two 
bodies, the physical body and Dharma- 
body. The physical body 1s Impermanent 
and 1s produced and destroyed. The 
Dharma-body 1s permanent and 1s without 
knowing or awareness. The Sutra says 
that the extincion of producton and 
extinction ¡1s bliss, but I do not know 
which body 1s In tranguil extinction and 
which receives the bliss. How could 1t be 
the physical body which receives the 
bliss) When this physical body 1s 
extinguished, the four elemen(s scatter. 
That ¡1s total suffering cannot be called 
bliss If the Dharma-body were 
extinguished it would become like ørass, 
trees, ftiles, or stones; then what would 
receive the bliss? Moreover, the Dharma- 
nafure 1s the substance of production and 
extinction and the five heaps are the 
function of production and extinction. 
With one body having five functions, 
production and extinction are permanent; 
at the time of production, the functions 
arise from the substance, and at the time 
of exftinction, the functions return to the 
substance. lf there were rebirth then 
sentient beings would not cease to ©XIsf 
or be extinguished. If there were not 


rebirth, they would return to tranquil 
extnction and be Just like Insentlent 
objects. Thus, all dharmas would be 
suppressed by nirvana and there would 
not even be production. How could there 
be bliss?” 


Tổ quở: “Ông là Thích tử sao lại tập theo 
ngoại đạo về đoạn kiến và thường kiến 
mà luận nghị về Tối thượng thừa. Cứ theo 
lời ông nói, tức là ngoài sắc thân riêng có 
pháp thân, ha sanh diệt để cầu tịch diệt, 
lại suy luận Niết Bàn thường lạc nói có 
thân thọ dụng, đây là chấp lẫn về sanh tử, 
đấm mê cái vui thế gian; nay ông nên 
biết, Phật vì tất cả người mê mà nhận 
thân năm uẩn hòa hợp làm thể tướng của 
mình, phân biệt tất cả pháp cho là tướng 
ngoại trần, ưa sanh, ghét chết, niệm niệm 
đổi dời, không biết là mộng huyễn hư giả, 
luống luân hồi, lấy thường lạc Niết Bàn 
đổi thành tướng khổ, trọn ngày tìm cầu. 
Phật vì thương những người nầy, mới chỉ 
dạy Niết Bàn chơn lạc, trong sát na không 
có tướng sanh, trong sát na không cố 
tướng diệt, lại không có sanh diệt có thể 
diệt, ấy là tịch diệt hiện tiền. Chính ngay 
khi hiện tiền cũng không có cái lượng 
hiện tiền, mới gọi là thường lạc. Vui nầy 
không có người thọ, cũng không có người 
chẳng thọ, há có tên một thể năm dụng, 
huống là nói Niết Bàn ngăn cấm các 
pháp khiến hằng chẳng sanh. Đây là ông 
chê Phật hủy pháp. Hãy nghe tôi nói kệ: 
“Đại Niết Bàn vô thượng, 

Tròn sáng thường lặng soI, 

Phàm phu gọi là chết, 

Ngoại đạo chấp là đoạn, 

Những người cầu nhị thừa, 

Cho đó là vô tác, 

Trọn thuộc chỗ tình chấp, 

Gốc sáu mươi hai chấp. 

Dối lập tên hư giả, 


4520 


Sao đạt nghĩa chơn thật, 

Chỉ có người vượt qua, 
Thông suốt không thủ xả, 
Do biết pháp năm uẩn, 

Vô ngã ở trong uẩn, 

Ngoài hiện các sắc tượng, 
Mỗi mỗi tướng âm thanh, 
Bình đẳng như mộng huyễn, 
Không khởi chấp phàm Thánh, 
Không khởi hiểu Niết Bàn, 
Hai bên ba mé dứt. 

Thường hiện dụng các căn, 
Mà chẳng khởi tưởng dụng, 
Phân biệt tất cả pháp, 
Không khởi tưởng phân biệt. 
Kiếp hỏa đốt biển cả, 

Gió thổi núi chạm nhau. 
Chơn thường tịch diệt vui, 
Tướng Niết Bàn như thế. 
Nay tôi gắng gượng nói, 


1llusory dream 1s empty and false. They 
turned vainly around on the wheel of 
bìth and death 
permanence and bliss of Nirvana for a 
form of suffering. All day long they 
sought after something else. Taking pity 
on them, the Buddha made manIfest in 
the space of an Instant the true bliss of 
Nưrvana, which has no mark of production 
or extinction; It has no production or 
extinction to be extinguished. That, then, 
1s the manifestation of tranquil extinction. 
]ts manifestation cannot be reckoned; It 1s 
permanent and blissful. The bliss has 
neither an enJoyer nor a non-enJoyer. 
How can you call 1t “one substance with 
five functions?? Worse, how can you say 
that Nirvana suppresses all dharmas, 
causing them to be forever unproduced? 
That 1s to slander the Buddha and defame 


and mistook the 


Khiến ông bỏ tà kiến, 

Ông chớ theo lời hiểu, 

Nhận ông biết ít phần.” 
The Master said, “You are a son of 
Sakyal How can you hold the deviant 
views of annihilationism and permanence 
which belongs to other religions and 
criicise the Supreme Vehicle Dharma! 
According to what you say, there 1s a 
Dharma-body that apart 
physical form a tranquil extinction to be 
soueht apart from production and 
extnction. Moreover, you propose that 
there is a body which enjoys the 
permanence and bliss of Nirvana. But, 
that 1s to grasp tightly onto birth and death 
and to ¡indulpge ¡in worldly bliss. You 
should now know that deluded people 
mistook the union of five heaps for their 
own bodies and determined the dharmas 
as external to themselves. They loved 
líe, dreaded death and drifted from 
thoupht to thought, not knowing that this 


©XISfS from 


the Dharma. Listen to my verse: 
Supreme. Great Nirvana 1s bright 
Perfect, permanernt, still, and shining. 
Deluded commonpeople call it death, 
Other teachings hold it to be annihilation. 
All those who seek two vehicles 
Regard It as non-action. 
Ultimately these notlons arise from 
feeling, 
And form the basis for sIXfy-tWO VIews, 
Wrongly establishing unreal names. 
What Is the true, real prineiple? 
Only one who has gone beyond measuring 
Penetrates without ørasping or reJecting, 
And knows that the dharma of the five 
heaps 
And the self within the heaps, 
The outward appearances—a mass of 
1Images—the mark of every sound, 
Are equally like the ¡llusion of dreams, 
For him, views of common and holy do 
nOf aTIS€ 
Nor are explanations of NÑirvana made. 


The two boundaries, the three limifs are 
cut off. 

All organs have theïr function, 

But there never arises the thought of the 
function. 

AlI dharmas are discriminated 

Without a thoupht of discrimination 
rISInE. 

'When the fire at the aeon”s end burns the 
bottom of the sea 

And the winds blow the mounfain against 
each other, 

The true, permanent, still extinct bliss, 
The mark of Nirvana 1s “thus.” 

Ihave strugsled to explain 1t, 

To cause you to reJect your false vIews. 
Don't understand 1t by words alone 

And maybe you'll understand a bit of 
this.” 


4521 


Chí Đạo nghe kệ đại ngộ, vui mừng nhảy 
nhót, làm lễ rồi lui—After hearing this 
verse, Chih-Tao was greatly enlightened. 
Overwhelmed with jJoy, he 
obeisance and with drew. 


made 


Thiển sư Hành Tư, sanh tại An Thành, 
Kiết Châu, họ Lưu, nghe pháp tịch Tào 
Khê giáo hóa thạnh hành, bèn thẳng đến 
tham lễ Tổ: “Phải làm việc gì mà không 
rơi vào giai cấp?”—Dhyana Master Hsing 
S3zu was born Into the Liu Family, which 
lived in An-Chaˆng district in Chih-Chou. 
Hearing of the flourishing infiluence of the 
Ts°ao-HIs Dharma Assembly, Hsing-Szu 
went directly there to pay homage and 
asked, “What is required to avoid falling 
1nfO successIve staøes?” 


Tổ hỏi: “Ông từng làm việc gì đến??— 
The Master said, “What did you do before 
coming here?” 


Hành Tư thưa: “Thánh đế cũng không 
làm ”—He replied, “I did not even 
practice the Holy truths.” 


Tổ bảo: “Rơi vào giai cấp nào?”—The 
Master said, “Then into what successIive 
sfates could you fall?” 


Hành Tư thưa: “Thánh đế còn chẳng làm 
thì giai cấp nào mà có?”—He replied, “If 
one 1snˆt practicing the Four Holy Truths, 
what successIve staøges are there? 


Tổ thầm nhận đó, khiến Hành Tư thủ 
chúng. Một hôm Tổ bảo Hành Tư: “Ông 
nên phân hóa một nơi, không khiến cho 
đoạn dứt.”—The Master greatly admired 
his capacity and made him the leader of 
the assembly. One day the Master said, 
“You should go elsewhere to teach. Do 
not allow the teaching to be cut of.” 


Hành Tư đã được pháp bèn trở về Kiết 
Châu, trên núi Thanh Nguyên, hoằng 
pháp, nối tiếp giáo hóa. Sau khi thị tịch, 
thụy là Hoàng Tế Thiển Sư—Having 
obtained the Dharma, Hsing-Szu returned 
to Ch'ing Yuan Mounftain in Chi-Chou, to 
propagate the Dharma and transform 
living beings. After his death he was 
given the posthumous tile “Dhyana 
Master Hung-Chi.” 


Thiển Sư Hoài Nhượng, quê ở Kim Châu, 
con nhà họ Đỗ, ban đầu đến yết kiến 
Quốc sư An Tung Sơn. Quốc sư An mới 
khuyến khích Sư đến Tào Khê tham vấn. 
Khi đến lễ bái Tổ, Tổ hỏi: “Ở đâu lại??— 
Dhyana Master Huai-]ang was the son of 
the Tu family in Chin-Chou. He ñrst 
visted Natonal Master An of Sung 
Mountain, who told him to go to Ts”ao- 
His to pay homage. When he arrived, he 


4522 


bowed, and the Master asked him, “What 
has come?” 


Hoài Nhượng thưa: “Ở Tung Sơn.”— He 
replied, “Sung-Shan.” 


Tổ bảo: “Đem được vật gì lại?”—The 
Master said, “What ¡is it and how does It 
come?”” 


Hoài Nhượng thưa: “Nói giống một vật 
tức chẳng trúng. ”—He replied, “To say 
that 1t 1s like a thing 1s to miss the point.” 


Tổ bảo: “Lại có tu chứng chăng?”— The 
Master said, “Then can there still be that 
which ¡s cultivated and certified?” 


Hoài Nhượng thưa: “Tu chứng tức chẳng 
không, nhiễm ô tức chẳng được.”—He 
replied, “Cultivation and certification are 
not absent but there can be no 
defilement.” 


Tổ bảo: “Chỉ cái chẳng nhiễm ô nầy là 
chỗ chư Phật hộ niệm; ông đã như thế, ta 
cũng như thế. Tây Thiên Tổ Bát Nhã Đa 
La sấm rằng, “Dưới chân ông có một con 
ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ, 
ứng ở nơi tâm ông, không cần phải nói 
ra.”—The Master said, “lt is just the lack 
of defilement of which all Buddhas are 
mindful and protective. You are like that, 
and I am like that too. In the West, 
Prajnatara predicted that a colt would run 
fom under your feet, trampling and 
kiling people under heaven. You should 
keep that in mind, but do not speak oŸ 1t 
foo soon.” 


Nghe xong Hoài Nhượng hoát nhiên khế 
ngộ, liền hầu hạ Tổ mười lăm năm, mỗi 
ngày càng thâm được sự huyền áo. Sau 


khi đến núi Nam Nhạc, xiển dương Thiển 
tông; khi thị tịch được sắc ban hiệu Đại 
Huệ Thiển Sư—Huai-lang suddenly 
understood. Accordingly he waited upon 
the Master for fiteen years, daily 
penetratng more deeply ¡no the 
profound and mysterious. He later went to 
Nan-Yao where he spread the Dhyana 
School. The title “Dhyana Master Ta Hui” 
was bestowed upon him posthumously. 


Thiển Sư Huyền Giác ở Vĩnh Gia, họ 
Đới, quê ở Ôn Châu, thuở nhỏ tập kinh 
luận, chuyên về pháp môn chỉ quán của 
Tông Thiên Thai, nhơn xem kinh Duy Ma 
Cật phát minh được tâm địa; chợt gặp đệ 
tử của Tổ là Huyễn Sách thăm hỏi, cùng 
bàn chuyện sôi nổi mà mỗi lời nói ra đều 
thầm hợp với chư Tổ. Huyền Sách mới 
hỏi: “Nhơn giả được pháp nơi Thầy 
nào?”—Dhyana Master Hsuan-Chiao of 
Yung-Chia was the son of a family called 
Tai in Wen-Chou. When he was young he 
studied the Sutras and commenfaries and 
was skilled in the Tien-TPai Dharma- 
door of “Stop and Look.” Upon reading 
the Vimalakrirti Sutra, he understood the 
mind-ground. One day he happened to 
meet the Masters disciple Hsuan-Ch'e 
and they had a pleasant talk. As Hsuan- 
Chiao's words were consonant with the 
words of all the Patriarchs, Hsuan-Chte 
asked him, “Kind Sĩr, from whom did you 
obtain the Dharma?” 


Huyền Giác đáp: “Tôi nghe kinh luận 
Phương đẳng mỗi vị đều có thầy truyền 
thừa, sau nơi kinh Duy Ma Cật ngộ được 
Phật tâm tông mà chưa có người chứng 
minh.”—He replied, “lI have heard the 
Vaipulya Sutras and Sastras, receiving 
each from a master. Later, upon reading 
the Vimalakrrti Sutra, I awakened to the 


4523 


doctrinne of the Buddha-mind, but as yet 
no one has certified me.” 


Huyền Sách bảo: “Từ Đức Phật Oai Âm 
Vương về trước tức được, từ Phật Oai Âm 
Vương về sau, không thầy mà tự ngộ trọn 
vẹn là thiên nhiên ngoại đạo.”—Hsuan- 
Ch'e said, “hat was acceptable before 
the tine of the Buddha called The 
Awesome-Voiced King. But since the 
coming of that Buddha, all those who 
“self-enlightened'” 
belong to other religions which hold to the 
tenet of spontaneIty.” 


without a master 


Huyền Giác nói: “Xin nhơn giả vì tôi 
chứng minh.—“Then will you please 
certify me, Kind Sir?” said Hsuan-Chiao. 


Huyền Sách bảo: “Lời tôi nhẹ, ở Tào Khê 
có Lục Tổ Đại Sư, bốn phương nhóm họp 
về đều là những người thọ pháp. Nếu ông 
chịu đi thì cùng tôi đồng đi”—Hsuan- 
Ch'e said, “My words are of little worth, 
but the Great Master, the Sixth Patriarch, 
1s at Ts”ao-His, where people gather like 
clouds from the four directions. He 1s one 
who has received the Dharma. If you wish 
to go, Ï wIll accompany you.” 


Huyền Giác bèn đồng với Huyền Sách 
đến tham vấn. Khi đến Huyền Giác nhiễu 
Tổ ba vòng, chống tích trượng mà đứng. 
Tổ bảo: “Phàm là sa môn, phải đủ ba 
ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh, Đại 
Đức từ phương nào đến, lại sanh đại ngã 
mạn?— Thereupon Hsuan-Chiao went 
with Hsuan-Ch'e to call upon the Master. 
On arriving, he circumambulated the 
Master three times, shook his staff, and 
stood in front of him. The Master said, 
“Inasuch as a Sramana has perfected the 
three thousand awesome deportments and 


the eighty thousand fine practices, where 
does the virtuous One come from and 
what makes him so arroganft?” 


Huyền Giác thưa: “Sanh tử là việc lớn, vô 
thường mau chóng.”—Hsuan-Chiao said, 
“The affair of birth and death 1s great and 
1mpermanence comes quIckly.” 

Tổ bảo: “Sao chẳng thể nhận cái vô sanh, 
liễu không mau ư?”—The Master said, 
“Why not embody non-production and 
understand that which is not quick?” 


Huyễn Giác thưa: “Thể tức là vô sanh, 
liễu vốn không có mau.”—He replied, 
“The body itself is not produced and 
fundamentally there 1s no quickness.” 


Tổ bảo: “Như thế, như thế!?——The Master 
sald, “SO If 1S; SO 1t 1S.” 


Huyền Giác mới đầy đủ oai nghỉ lễ bái, 
trong chốc lát liền cáo từ. Tổ bảo: “Trở 
về chóng vậy? —Hsuan-Chiao then 
made obeisance with perfect awesome 
deportment. A short while, later he 
announced that he was leaving and the 
Master said, “Arent you leaving too 
quickly?” 


Huyễn Giác thưa: “Vốn tự không động, 
há có mau ư?—He replied, 
“Fundamenftally, I don”t move; how can Ï 
be quick?” 


Tổ bảo: “Ai biết chẳng động?”—The 
Master said, “Who knows you don't 
move?” 


Huyền Giác thưa: “Nhơn giả tự sanh phân 
biệt He replied, “Kind Si, you 
yourself make this discrimination.” 


4524 


Tổ bảo: “Ông rất được cái ý vô sanh.”— 
The Master said, “You have truly got the 
1dea of non-production.” 


Huyền Giác thưa: “Vô sanh há có ý 
sao?”—“But does non-production possess 
an “idea”?” asked Hsuan-Chiao. 

Tổ bảo: “Nếu không ý thì ai biết phân 
biệt?”—“Tf 1t is without ideas, then who 
discriminates 1t?” said the Master. 


Huyền Giác thưa: “Phân biệt cũng không 
phải ý.”—“What discriminates is not an 
1dea either,” he replied. 


Tổ bảo: “Lành thay! Hãy dừng lại một 
đêm.—The Master exclaimed, “Good 
indeed! Please stay for a nipht.” 


Thời nhơn gọi là “Nhất Túc Giác.” Sau 
ngài có trước tác bộ “Chứng Đạo Ca,” 
thịnh hành ở đời. Thụy là Vô Tướng Đại 
Sư, người đương thời xưng là Chân 
Giác—During his time, he was called 
“The One Enlightened Overnighf” and 
later he wrote the “Song of Certifying to 
the Way,” which circulated widely In the 
world. His posthumous til€ 1s “Great 
Master Wu-Hsiang,” and during his 
lifeime he was called “Chen-Chiao.” 


Thiển Giả Trí Hoàng, ban đầu tham học 
nơi Ngũ Tổ, tự cho đã được chánh thọ, 
mới cất am ngôi thiển mãi, trải qua 20 
năm. Đệ tử của Tổ là Huyền Sách du 
phương đến Hà Sóc nghe danh Ngài Trí 
Hoàng, liền đến am hỏi rằng: “Ông ở đây 
làm gì?”—Dhyana culivator Chih-Huang 
had formerly studied under the Eifth 
Patriarch and said of himself that he had 
atfained to the “right reception.` He lived 
in a hut, constantly siting for twenty 
years. In his travels, the Master”s discIple 


Hsuan-Ch'e reached Ho-Shuo, where he 
head of Chih-Huang”s repufation. He paid 
a visit to his hut and asked him, “What are 
you doing here?” 


Trí Hoàng nói: “Nhập định.”— “Entering 
concentration,” replied Chih-Huang. 


Huyền Sách hỏi: “Ông nói nhập định là 
có tâm nhập hay không tâm nhập? Nếu 
không tâm nhập thì tất cả vô tình cổ cây 
ngói đá nên được định; nếu có tâm nhập 
thì tất cả loài hữu tình hàm thức cũng nên 
được định.”—Hsuan-Ch”e said, “You say 
you are enftering concentration. Do you 
enter with thought or without thoupht. If 
you enter without thought, then all 
Insentient things, such as grass, trees, 
tiles, and stones, should likewise attain 
concentration. If you enter with thoupht, 
then all sentient things which have 
conscilousnes  should also  attan 
concentration.” 


Trí Hoàng bảo: “Tôi chính khi nhập định 
chẳng thấy có cái tâm và không tâm.”— 
Ch¡ih-Huang said, “When I properly enter 
concenfration [ do not notice whether Ï 
have thought or not. 


Huyễn Sách nói: “Chẳng thấy có tâm và 
không tâm tức là thường định, sao lại nói 
có xuất nhập, nếu có xuất nhập tức là 
không phải đại định.”——Hsuan-Ch'e said, 
“Not to notilce whether or not you have 
thoupht 1s eternal concentration. How can 
you e€nfer I( or come out of 1? lf you 
come out 0 If or ©nfer If, 1f 1s not the øreat 
concenfratfion.” 


Trí Hoàng không trả lời được. Giây lâu 
mới hỏi: “Thầy kế thừa ai?7—Chih- 
Huang was speechless. After a long 


4525 


while, he fñnally asked, “Who 1s your 
teacher?” 


Huyền Sách nói: “Thầy tôi là Lục Tổ 
Huệ Năng ở Tào Khê.”—Hsuan-Ch'e 
said, “My Master 1s the Sixth Patriarch at 
Ts°ao-HIs.” 


Trí Hoàng hỏi: “Lục Tổ lấy gì làm Thiển 
định?” —Chih-Huang said, “What does 
your master take to be Dhyana 
Concentration?” 


Huyền Sách đáp: “Thầy tôi nói “Diệu 
trạm viên tịch, thể dụng như như, năm ấm 
vốn không, sáu trần chẳng phải có, chẳng 
ra chẳng vào, chẳng định chẳng loạn, 
tánh thiển không trụ, lìa trụ thì được thiển 
tịch, tánh thiển không sanh, lìa sanh cái 
tưởng thiển, tâm như hư không cũng 
không có cái lượng của hư không.””— 
Hsuan-Ch'e said, “My teacher speaks of 
the wonderful, clear, perfect stillness, the 
suchness of the substance and function, 
the fundamental emptiness of the five 
skandhas, and the non-existence of the six 
organs. There Is neither emerging nor 
entering, neither concenfraon nor 
confusion. The nature of Dhyana 1s non- 
dwelling and ¡is beyond the act of 
dwelling in Dhyana stillness. The nature 
of Dhyana 1s unproduced and beyond the 
production of the thought of Dhyana. The 
mind 1s like empty space and Is without 
the measure of empty space.” 


Trí Hoàng nghe lời ấy bèn đi thẳng đến 
yết kiến Lục Tổ Hearng this 
explanation, Chih-Huang went directly to 
vIsit the Master. 


Lục Tổ hỏi: “Nhơn giả từ đâu đến?”— 
The Master asked him, “Kind Sĩr, where 
are you from?” 


Trí Hoàng liền thuật lại đầy đủ duyên 
trước—Chih-Huang related the above 
1ncident in details. 


Lục Tổ bảo: “Thật như lời đã nói. Ông 
chỉ tâm như hư không mà chẳng có kiến 
chấp không, ứng dụng không ngăn ngại, 
động tịnh đều không tâm, tình phầm 
Thánh đều quên, năng sở đều dứt, tánh 
tướng như như, không có lúc nào mà 
chẳắng định ”— The Master said, “lt is 
truly Jjust as he said. Simply let your mind 
be like empty space without being 
attached to the idea of emptiness and the 
correct function of the self-nature will no 
longer be obstructed. Have no thoughit, 
whether 1n motion or stillness; forget any 
feeling of being common or holy, put an 
end to both subJect and obJect. The nature 
and mark will be “thus, thus,` and at no 
tme will you be out of the sfate of 
concenfration.” 


Trí Hoàng ngay nơi đây liền đại ngộ, hai 
mươi năm đã được tâm, trọn không ảnh 
hưởng. Đêm ấy ở Hà Bắc, dân chúng 
nghe trong hư không có tiếng nói: “Thiển 
sư Hoàng ngày nay được đạo.” Trí Hoàng 
sau đó lễ từ trở về Hà Bắc, khai hóa bốn 
chúng—]ust then Chih-Huang attained 
the great enliphtenment. What he had 
gaIned In twenty years vanished from his 
mind without a trace. That nipht, the 
people of Hopet heard a volce 1n space 
announcing, “loday, Dhyana Master 
Ch¡ih-Huang has attained the Way.` Later, 
he made obeisance and left, returning to 
Hopel to teach and convert the four 
assemblies there.” 


4526 


Có vị Tăng hỏi Tổ rằng: “Ý chỉ Huỳnh 
Mai người nào được? —One of the 
Sangha asked the Master, “Who got the 
principle of Huang-Me1?” 


Tổ đáp: “Người hiểu Phật pháp được.”— 
The Master replied, “The one who 
understands the Buddhadharma.” 


Tăng thưa: “Hòa Thượng lại được 
chăng?” Tổ bảo: “Ta chẳng hiểu Phật 
pháp. ”—The sangha member said, “High 
Master, have you obfained 1t?” 

#T do not understand the 

Buddhadharma,” the Master replied. 


Một hôm Tổ muốn giặt lá y đã được 
truyền trao, nhưng không có suối tốt để 
giặt, nhơn Ngài đến sau chùa khoảng năm 
dặm, thấy trên núi cây cối um tùm, khí tốt 
xoay quanh, Ngài liền cắm cây tích 
trượng sâu xuống đất, nước liền phún lên 
theo tay Ngài, chứa lại thành cái ao, Ngài 
liền quỳ gối giặt y trên đá. Chợt có một 
vị Tăng đến lễ bái, thưa rằng: “Phương 
Biện là người Tây Thục, vừa rồi ở nước 
Nam Thiên Trúc, thấy Ngài Đạt Ma Đại 
Sư dạy Phương Biện phải chóng đến nước 
Đường là nơi tôi truyền chánh pháp nhãn 
tạng của Tổ Ca Diếp và y Tăng Già Lê, 
thấy truyền đến đời thứ sáu nơi Thiểu 
Châu ở Tào Khê, ông nên đến đó chiêm 
lễ, Phương Biện từ xa đến, cúi mong được 
thấy y bát đã được truyền.” Tổ bèn đưa ra 
cho ông xem, liên hỏi: “Thượng nhơn làm 
nghề gì?—One day the Master wanted 
to wash the robe which he had inherited, 
but there was no clear stream nearby. He 
walked about two miles behind the 
temple where he saw good energies 
revolving in a dense grove of trees. He 
shook his staff, stuck it in the ground, and 


a spring bubbled up and formed a pool. Às 
he knelt to wash his robe on a rock, 
suddenly a monk came up and bowed 
before him saying, “I[ am Fang-Pien, a 
native of His-Shu. A while ago Ï was In 
India, where I visited the Great Master 
Bodhidharma. He told me to return to 
China immediately, saying, “The orthodox 
Dharma Eye Treasury and the SamghatI 
robe which I inherited from Mahakasyapa 
has been transmitted to the six øeneration 
at Ts°ao-His, Shao-Chou. Go there and 
pray reverence.` Fang Pien has come 
from afar, hoping to see the robe abd 
bowl that his Master transmitted.” The 
Master showed them to him and asked, 
“Superior One, what work do you do?” 


Phương Biện đáp: “Chuyên nghề đắp 
tượng.”—“I am good at sculpting,” he 
replied. 


Tổ nghiêm sắc mặt lại bảo: “Ông thử đắp 
xem.”—Keeping straight face, the Master 
said, “hen sculpt something for me to 


» 


Ssee. 


Phương Biện mờ mịt không biết. Qua 
mấy ngày ông đắp được tượng Tổ, cao 
bẩy tất, rất đẹp đế—Fang-Pien was 
bewildered but, after several days, he 
completed a lHfelke Image of the 
Patrlarch, seven ¡inches high and 
wonderful in every detaIl. 


Tổ cười bảo: “Ông chỉ giỏi tánh đắp mà 
chẳng giỏi tánh Phật. Tổ đưa tay xoa đầu 
Phương Biện nói rằng: “Ông hằng vì 
người, Trời làm phước điển.” Tổ liên lấy 
y đền công, Phương Biện lấy y chia làm 
ba phần, một phần đắp vào tượng, một 
phần thì ông lưu lại, còn một phần thì gói 
chôn xuống đất, thể rằng: “Sau nầy người 


4527 


nào đào được y nầy là tôi tái sanh để trụ 
trì nơi đây dựng lập lại chùa chiền.” Đến 
đời Tống, niên hiệu Gia Hựu năm thứ 
tám, có vị Tăng tên là Duy Tiên, khi sửa 
chùa, đào đất được y như còn mới, còn 
tượng của Phương Biện đắp thì để ở chùa 
Cao Tuyển, cúng kính cầu nguyện đều 
được như ý— The Master laughed and 
said, “You only understand the nature of 
sculpture; you do not understand the 
nature of the Buddha.” Then the Master 
stre(ched out his hand and rubbed the 
crown of Fang-PIien”s head, saying, “You 
wIll forever be a field of blessing for øods 
and humans.” The Master rewarded him 
with a robe, which Fang-PIen divided into 
three parts: one he used to wrap the 
sculpture, one he kept for himself and, the 
thíd, he wrapped In palm leaves and 
buried In the ground, vowing, “In the 
future, when this robe 1s found again, Ï 
will appear In the world to be abbot here 
and restore these buildings.” During the 
Sung dynasty In the eighth year of the 
Chia-Yu reign period (1063 A.D.), while 
Bhikshu Wei Hsien was repairing the hall, 
he excavated the earth and found the robe 
which was like new. The Image 1s at Kao- 
Chuan Temple and those who pray 
before 1t obtain a quick response. 


Có vị Tăng đọc bài kệ của Thiền Sư 
Ngọa Luân rằng: 
“Ngọa Luân có tài năng, 
Hay đoạn trăm tư tưởng, 
Đối cảnh tâm chẳng khởi, 
Bồ Đề ngày ngà y lớn.” 
Tổ nghe qua liền nói: “Bài kệ nầy chưa 
rõ được tâm địa, nếu y đây mà tu, ấy là 
thêm trói buộc,” nhơn đó Tổ liền đọc một 
bài kệ: 
“Huệ Năng không có tài, 
Chẳng đoạn trăm tư tưởng, 


Đối cảnh tâm thường khởi, 

Bồ Đề làm gì lớn.” 
One Bhikshu was reciting Dhyana Master Wo- 
Lun”s verse: 

Wo-Lun has the talent 

To stop the hundred thoughts: 

Facing situations his mind won”t move; 

Bodhi grows day by day. 

When the Master heard it he said, “This 
verse shows no understanding of the mind- 
ground, and to cultivate according to it will 
Increase one”s bondage. Then he spoke this 
V€TS€: 

Hui-Neng has no talent 

To stop the hundred thoughts. 

Facing situations his mind often moves; 

How can Bodhi grow?” 


Phẩm Thứ Tám—Đốn Tiệm—The 
Eighth Chapter—Sudden And Gradual 


e - Khi ấy Tổ ở chùa Bảo Lâm tại Tào Khê, 
còn Thần Tú Đại Sư ở chùa Ngọc Tuyển 
tại Kinh Nam. Bấy giờ hai Tông thạnh 
hóa, người đương thời đều gọi là Nam 
Năng Bắc Tú nên có hai tông Nam Bắc, 
chia ra đốn tiệm, mà người học không 
biết tông thú. Tổ bảo chúng rằng: “Pháp 
vốn một tông, người có Nam Bắc, pháp 
tức là một thứ, thấy có mau và có chậm. 
Sao gọi là đốn tiệm? Pháp không có đốn 
tiệm, người có lợi căn, độn căn, nên gọi 
là đốn tiệm.” Nhưng đồ đệ của ngài Thần 
Tú thường chê Tổ sư Nam Tông là không 
biết một chữ, có cái gì hay. Thân Tú nói 
rằng: “Tổ Huệ Năng được trí vô sư, thâm 
ngộ được pháp thượng thừa, tôi không 
bằng vậy. Vả lại Thầy tôi là Ngũ Tổ, 
chính Ngài truyền y pháp, há lại suông ư? 
Tôi hận không có thể đi xa để mà thân 
cận, luống thọ ân Quốc Vương, vậy 
những người các ông không nên kẹt ở 


4528 


đây, nên đến Tào Khê tham hỏi.” Một 
hôm Thần Tú sai đệ tử là Chí Thành 
rằng: “Ông thông minh nhiều trí, nên vì 
tôi mà đến Tào Khê nghe pháp, nếu nghe 
được điều gì, hết lòng ghi lấy, trở về nói 
cho tôi nghe.”—While the Patriarch was 
staying at Pao-Lin Temple In Ts”ao-His, 
the Great Master Shen Hsiu was at Yu 
Chuan Temple in Ching-Nan. At that 
me the two schools flourished and 
everyone called them, “Southern Neng 
and Northern Hsiu.` So it was that the two 
schools, northern and southern, were 
divided into “Sudden” and “Gradual.` As 
the students did not understand the 
doctrine, the Master said to them, “The 
Dharma 1s originally of one school. Ït 1s 
people who think of North and South. The 
Dharma 1s of one kind, but people 
undersfand it slowly or quickly. Dharma 1s 
not sudden or gradual, rather 1t is people 
who are sharp or dull. Hence the terms 
sudden and gradual.” Nonetheless, Shen- 
Hsiu's followers continually ridiculed the 
southern Patriarch, saying that he couldn't 
read a single word and had nothing In his 
favor. But Shen Hsiu said, “He has 
obtaned wisdom without the aid of a 
teacher and understands the Supreme 
Vehicle deeply. I am Inferlor to him. 
Furthermore, my Master, the Fifth 
Patriarch, personally transmitted the robe 
and Dharma to him and not without good 
reason. I regret that [ am unable to make 
the long journey to visit hím, as I 
unworthily receive state patronage here. 
But do not let me stop you. Go to Ts”ao- 
Hsi and call on him.” One day Shen Hsiu 
told his disciple Chih-Ch'eng, “You are 
Iintelligent and very wise. You may go fo 
Ts°ao-Hsi on my behalf and listen to the 
Dharma. Remember 1t all and take 


careful notes to read to me when you 
return.” 


Chí Thành vâng mệnh đến Tào Khê, theo 
chúng tham thỉnh, không nói từ đâu đến. 
Khi ấy Lục Tổ bảo chúng rằng: “Ngày 
nay có người trộm pháp đang ẩn trong hội 
nây.” Chí Thành liền ra lễ bái và thưa 
đây đủ việc của ông. Tổ bảo: “Ông từ 
Ngọc Tuyền lại nên là kẻ do thám.”——As 
ordered, Chih-Cheng proceeded to 
TsaoHsr and jJomed the assembly 
without saying where he had come from. 
The Patriarch told the assembly, “Today 
there is a Dharma thief hidden in this 
assembly.” Chih-Cheng Immediately 
s(epped forward, bowed and explained his 
mission. The Master said, “You are from 
'Yu-Chˆuan; you must be a spy.” 

Chí Thành đáp: “Không phải.”— “No,” he 
replied, “I am not.” 


Tổ hỏi: “Sao được không phải??—The 
Master said, “What do you mean?” 


Chí Thành thưa: “Chưa nói là phải, đã 
thưa rồi là không phải ”—He replied, 
“Before I confessed, I was; but now that I 
have confessed, I am not.” 


Tổ bảo: “Thầy ông dùng cái gì chỉ dạy 
chúng?”—The Master said, “How does 
your Master Instruct his followers?” 


Chí Thành thưa: “Thường chỉ dạy đại 
chúng trụ tâm quán tịnh, thường ngồi 
chẳng nằm.”—Chih-Ch'eng replied, “He 
always Instructfs us to dwell with the mind 
contemplating stillness and to sit up all 
the time without lying down.” 


Tổ bảo: “Trụ tâm quán tịnh là bệnh chớ 
không phải thiền, thường ngồi là câu chấp 


4529 


nơi thân, đối với lý có lợi ích gì?” Hãy 
lắng nghe bài kệ của tôi đây: 
“Khi sống ngồi không nằm, 
Khi chết nằm không ngồi, 
Vốn là đầu xương thúi, 
Vì sao lập công khóa.” 
The Master said, “To dwell with the mind 
contemplating stillness 1s sickness, not 
Dhyana. Constant siting restrains the 
body. How can it be beneficial? Listen to 
my V€TS€: 
'When living, sit, don't lie. 
'When dead, lie down, don't sit. 
How can a set of stinking bones 
Be used for training?” 


Chí Thành lễ bái thưa rằng: “Đệ tử ở chỗ 
đại sư Thần Tú, học đạo chín năm mà 
không được khế ngộ. Ngày nay nghe Hòa 
Thượng nói một bài kệ liền khế ngộ được 
bổn tâm. Sanh tử là việc lớn, đệ tử xin 
Hòa Thượng vì lòng đại bi chỉ dạy thêm.” 
Tổ bảo: “Tôi nghe thầy ông dạy học nhơn 
pháp giới định huệ, hành tướng như thế 
nào, ông vì tôi nói xem?”—Chih-Ch'*eng 
bowed again and said, “Your disciple 
studied the way for nine years at the 
place of great Master Hsiu but obtained 
no enliphtenment. Now, hearing one 
speech from the High Master, IÏ am united 
with my original mind. Your disciple”s 
birth and death 1s a serilous matter. WIlI 
the Hiph Master be compassionate 
enouph to Instruct me further?? The 
Master said, “I have heard that your 
Master instructs his students 1n the 
dharmas of morality, concenfration, and 
wisdom. Please tell me how he defines 
the terms.” 


Chí Thành thưa: “Đại sư Thần Tú nói các 
điều ác chớ làm gọi là giới, các điểu 
thiện vâng làm gọi là huệ, tự tịnh ý mình 


gọi là định, chưa biết Hòa Thượng lấy 
pháp gì dạy người?”—Chih-Ch'eng said, 
“The great Master Shen-Hsiu says that 
morality Is abstaining from doing evil, 
wisdom 1s offering up all good conduct, 
and concentration 1s purifying one”s own 
mind. This is how he explains them, but Ï 
do not know, High Master, what dharma 
Of Instruction you use.” 


Tổ bảo: “Nếu tôi nói có pháp cho người 
tức là nói dối, ông chỉ tùy phương mở trói, 
giả danh là tam muội. Như thầy ông nói 
giới định huệ, thật là không thể nghĩ bàn, 
nhưng chỗ thấy giới định huệ của tôi lại 
khác.”——The Master said, “If I said that I 
had a dharma to g1ve to others, Í would be 
lying to you. Ï merely use expedients to 
unte bonds and falsely call that samadhi. 
Your masters explanation of morality, 
concentration, and wisdom ¡Is  truly 
inconcervably good but my conception of 
morality, concentraton and wisdom 1s 
different from his.” 


Chí Thành thưa: “Giới định huệ chỉ là 
một thứ vì sao lại có khác?”—Chih- 
Ch'eng said, '“There can only be one kind 
of moralify, concentration, and wisdom. 
How can there be a difference?” 


Tổ bảo: “Thầy ông nói giới định huệ là 
tiếp người Đại thừa, còn tôi nói giới định 
huệ là tiếp người tối thượng thừa, ngộ 
hiểu chẳng đồng, thấy có mau chậm; ông 
nghe tôi nói cùng với kia đồng hay 
chăng? Tôi nói pháp chẳng lìa tự tánh, ha 
thể nói pháp thì gọi là nói tướng, tự tánh 
thường mê, phải biết tất cả muôn pháp 
đều từ nơi tự tánh khởi dụng, ấy là pháp 
chơn giới, chơn định, chơn huệ.” Hãy lắng 
nghe tôi nói kệ đây: 

“Đất tâm không lỗi tự tánh giới, 


4530 


Đất tâm không sĩ tự tánh huệ, 

Đất tâm không loạn tự tánh định. 

Chẳng tăng chẳng giảm tự kim cang, 

Thân đến thân đi vốn tam muội.” 
The Master said, “Your master”s moralIty, 
concentfration, and wisdom guide those of 
the Great Vehicle, whereas my morality, 
concentfration, and wisdom guide those of 
the Supreme Vehicle. Enlightenment 1s 


not the same as understanding; seeing s* 


may take place slowly or quickly. Listen 
to my explanation. Is 1t the same as Shen- 
Hsiu's? The Dharma which I speak does 
not depart from the self-nature, for to 
depart from the self-nature in explaining 
the Dharma 1s to speak of marks and 
continually confuse the self-nature. You 
should know that the functions of the ten 
thousand dharmas all arise from the self- 
nature and that this 1s the true morality, 
concenfration, and wisdom. Listen to my 
V€TS€: 

Mind-ground without wrong: 

Self-nature morality. 

Mind-ground without delusion: 
Self-nature wisdom. 

Mind-ground without confusion: 
Self-nature concentration. 

Ñeither Increasing nor decreasing: 

You are vajJra. 

Body comes, body goes: 

The original samadhI.” 


Chí Thành nghe kệ rồi hối tạ, mới trình 
một bài kệ: 
“Năm uẩn thân huyễn hóa, 

Huyễn làm sao cứu cánh, 

Xoay lại tìm chân như, 

Pháp trở thành bất tịnh.” 
Heanng ths verse, Chih-Cheng 
regretted his former mistakes and he 
expressed his grattude by saying this 
V€TS€: 


These five heaps are 
A body of illusion. 
And what 1s illusion? 
Ultimately? 

Tf you tend toward 
True suchness 

The Dharma 1s 

Not yet pure. 


Tổ liền ấn khả đó, lại bảo Chí Thành 
rằng: “Giới định huệ của Thây ông là 
khuyên dạy người tiểu căn tiểu trí, còn 
giới định huệ của tôi đây là dạy người đại 
căn đại trí. Nếu ngộ được tự tánh cũng 
chẳng lập Bồ Đề, Niết Bàn, cũng chẳng 
lập giải thoát tri kiến, không một pháp có 
thể được mới hay dựng lập muôn pháp. 
Nếu hiểu được ý nầy cũng gọi là thân 
Phật, cũng gọi là Bồ Đề Niết Bàn, cũng 
gọi là giải thoát tri kiến. Người thấy tánh 
lập cũng được, không lập cũng được, đi 
lại tự do, không bị trệ ngại, ứng dụng tùy 
việc làm, nói năng tùy đáp, khắp hiện 
hóa thân, chẳng ha tự tánh, liền được tự 
tại thần thông, du hý tam muội, ấy gọi là 
kiến tánh.”—The Master approved, and 
he said further to Ch¡ih-Ch'eng, “Your 
Masters moraliy, concentraton and 
wisdom exhort those of lesser faculties 
and lesser wisdom, while my morality, 
concentfration, and wisdom exhort those of 
øreat facultles and great wisdom. If you 
are enliphtened to your self-nature, you 
do not set up in your mind the notion of 
Bodhi or of Nirvana or of the liberation 
of knowledge and vision. When not a 
sinple dharma 1s established in the mind, 
then the ten thousand dharmas can be 
established there. To understand this 
pñnciple 1s to achieve the Buddha”s body 
which is also called Bodhi, Nirvana, and 
the liberation of knowledge and vision as 
well. Those who see their own nature can 


4531 


establish dharmas in their minds or not 
esfablish them as they choose. They come 
and go frecly, without Iimpediments or 
obstacles. They function correctly and 
speak appropriately, Seeing all 
transformation bodies as Intregral with the 
self-nature. That Is precisely the way they 
obtain independence, spiritual powers and 
the samadhi of playfulness. This 1s what 1s 
called seeing the nature." 


Chí Thành lại thưa: “Thế nào là nghĩa 
chẳng lập?—Chih Ch'eng asked the 
Master further, “What is meant by “not 
esfablishing?°” 

Tổ bảo: “Tự tánh không lỗi, không si, 
không loạn, niệm niệm Bát Nhã quán 
chiếu, thường la pháp tướng, tự do tự tại, 
dọc ngang trọn được, có gì nên lập? Tự 
tánh tự ngộ, đốn ngộ, đốn tu cũng không 
thứ lớp, cho nên chẳng lập tất cả pháp. 
Các pháp là lặng lẽ, có thứ lớp gì?”——The 
Master replied, “When your self-nature 1s 
free from error, obstruction and confusion 
when PraJna 1s present In every thoupht, 
contemplating and shedding 1llumination 
and when you are constantly apart from 
the dharma marks and are free and 
independent, both horizontally and 
verfically, then what 1s there to be 
established? In the self-nature, in self- 
enliphtenment, in sudden enliphtenment, 
and in sudden cultivation there are no 
degrees. Therefore, not a single dharma 1s 
established. AII đharmas are still and 
extinct. How can there be stages?” 


Chí Thành liền lễ bái, nguyện làm người 
hầu hạ, sớm chiều không lười mõi. Chí 
Thành là người Thái Hòa Cát Châu— 
Chih-Cheng made obeisance and 
attended on the Master day and night 


without laziness. He was a native of Tai 
Ho in Chi Chou. 
Bhikshu Chih-Chˆe 


Tăng Chí Triệt, quê ở Giang Tây, họ 
Trương tên Hành Xương, thuở nhỏ là một 
hiệp khách. Từ khi chia ra hai tông Nam 
Bắc, hai vị Tông chủ tuy quên bỉ ngã, 
nhưng đồ chúng tranh nhau khởi yêu ghét. 
Khi ấy đệ tử của Bắc Tông tự lập Ngài 
Thần Tú làm Tổ thứ sáu, mà ky vì Lục 
Tổ được truyễển y, mọi người đều nghe 
nên mới dạy Hành Xương đến ám sát Lục 
Tổ. Tổ tâm thông dự biết việc ấy nên liền 
để mười lạng vàng ở dưới tòa. Khi ấy ban 
đêm Hành Xương vào trong thất Tổ, toan 
muốn hại Tổ, Tổ đưa cổ cho chém, Hành 
Xương liền hươi kiếm ba lần, thảy đều 
không thương tổn. Tổ bảo: “Kiếm chánh 
chẳng tà, kiếm tà chẳng chánh, chỉ nợ 
vàng của ông.” Hành Xương hoảng hốt té 
xỉu, giây lâu mới tỉnh, cầu xin sám hối, 
liền nguyện xuất gia. Tổ liền cho vàng 
bảo: “Ông hãy đi, e đổ chúng trở lại hại 
ông, một ngày khác ông có thể thay hình 
đổi dạng mà trở lại, tôi sẽ nhận ông.” 
Hành Xương vâng lời dạy, giữa đêm trốn 
đi, sau theo Tăng xuất gia, thọ giới cụ túc, 
tinh cần tu hành. Một hôm ông nhớ lại lời 
Tổ, từ xa đến lễ ra mắt Tổ. Tổ bảo: “Tôi 
nhớ ông đã lâu, sao ông đến muộn 
vậy? —Bhikshu Chih-Ch'e, a native of 
Chiang Hsi, had the family name Chang 
and the personal name Hsing-Ch'ang. As 
a youth, he was an IfIinerant WafrIor. 
When the schools split into the Northern 
and Southern, although the two leaders 
had lost the notion of self and other, the 
disciples stirred up love and hate. The 
disciples of the Northern School secretly 
set up Shen-Hsiu as the Sixth Patriarch. 
Fearing that the country would hear of the 
transmission of the robe, they hired 


4532 


Hsing-Ch?ang to assassinate the Master. 
But the Master had the power of knowing 
the thoughts of others. He knew of this 
matter In advance and set ten ounces of 
gold 1n his cham. That night, Hsing- 
Ch'ang entered his room Intending to kill 
him. The Master stretched out his neck. 
Hsing-Chang swung the blade three 
times but could not harm him. The Master 
said, “A straight sword 1s not bent, a bent 
sword 1s not straipht, Ï merely owe you 
gold, I do not owe you life.” Hsing- 
Ch”ang fell to the ground in fright. After a 
while he came to and begged for mercy, 
repenting of his error and vowing to leave 
home. The Master gave him the gold and 
said, “Go. I fear that my followers wIll 
come and take revenge. Change your 
appearance and return another day and I 
will accept you.” Hsing Ch'ang received 
his orders and disappeared Into the nipht. 
Later, he lef home under another 
Bhikshu, received complete precepfs and 
WAS VIEOTOUS 1n practice. One day, 
remembering the Masters words, he 
made the long Jjourney to have an 
audience. The Master said, “[ have 
thought of you for a long time. What took 
you so long?” 


Hành Xương thưa: “lrước nhờ ơn Hòa 
Thượng xá tội, ngày nay tuy xuất gia khổ 
hạnh, trọn khó đền đáp ân đức, đâu mong 
truyền pháp độ sanh ư? Đệ tử thường xem 
kinh Niết Bàn, chưa hiểu nghĩa thường và 
vô thường, cúi xin Hòa Thượng từ bi chỉ 
dạy.”—He replied, “The Hiph Master 
once favored me by pardoning my crime. 
Although I have left home and although I 
practice austerities, I shall never be able 
to repay his kindness. May Ï try to repay 
you by transmiting the Dharma and 
taking living beings across? Your discIple 


often studies the Mahaparinrvana Sutra, 
but he has not yet understood the 
pñnciples of permanence and 
1mpermanence. I beg the High Master to 
be compassionate and explain them for 


» 


me. 


Tổ bảo: “Vô thường tức là Phật tánh, hữu 
thường tức là tâm phân biệt tất cả pháp 
thiện ác vậy. —The Master said, 
“Impermanence 1s just the Buddha nature 
and permanence ¡1s just the mind 
discriminating good and evil dharmas.” 


Hành Xương thưa rằng: “Hòa Thượng nói 
pháp rất trái với văn kinh ”— Hsing- 
Chang replied, “High Master, your 
explanation contradicts the Sutra text!” 


Tổ bảo: “Ta được truyền tâm ấn của 
Phật, đâu dám trái với kinh Phật.”—The 
Master said, “[ transmit the Buddhaˆs 
mind-seal. How could I dare to contradict 
the Buddhas" Sutras?” 


Hành Xương thưa: “Kinh nói Phật tánh là 
thường, Hòa Thượng lại nói là vô thường, 
các pháp thiện ác cho đến tâm Bồ Đề 
đều là vô thường mà Hòa Thượng lại nói 
là hữu thường, đây tức là trái nhau, khiến 
cho học nhơn càng thêm nghi ngờ.”— 
Hsing-Ch"ang replied, “The Sutra says 
that the Buddha nature 1s permanent and 
the Hiph Master has Just said that It 1s 
1mpermanent; It says that good and evil 
dharmas, reaching even to the Bodhi 
Mind, are impermanent and the High 
Master has jJust said that they are 
permanent. This contradiction has merely 
Inensified your studenfs doub( and 
delusion.” 


4533 


Tổ nói: “Kinh Niết Bàn thuở xưa tôi có 
nghe Ni Vô Tận Tạng đọc một lần liên vì 
bà giảng nói, không có một chữ, một 
nghĩa nào không hiệp với văn kinh, cho 
đến vì ông nói cũng trọn không có hai 
thuyết.”— The Master said, “Formerly, I 
heard Bhikshum Wu Chin Tsang recite 
the Nirvana Sutra. When I comented on 1t, 
there was not one word or principle which 
did not accord with the sutra text. My 
explanation to you now 1s not different.” 


Hành Xương thưa: “Học nhơn thức lượng 
cạn tối, cúi mong Hòa Thượng lượng theo 
mà từ bị khai thị —Hsing-Ch'ang 
replied, “Your studenfs capaclty for 
undersfanding 1s superficial. WIII the High 
Master please explain further?” 


Tổ bảo: “Ông biết chăng, Phật tánh nếu 
thường lại nói gì là các pháp thiện ác, cho 
đến cùng kiếp không có một người phát 
tâm Bồ Đề, nên tôi nói là vô thường, mà 
chính là đạo chơn thường của Phật nói. 
Lại tất cả pháp nếu là vô thường, tức là 
mỗi vật đều có tự tánh, dung thọ sanh tử 
mà tánh chơn thường có chỗ bất biến, nên 
tôi nói thường chính là Phật nói nghĩa 
chân vô thường. Phật xưa vì phầm phu 
ngoại đạo chấp tà thường, còn các hàng 
nhị thừa thường mà chấp là vô thường, 
cộng thành tám thứ điên đảo, nên trong 
giáo lý liễu nghĩa kinh Niết Bàn phá 
thiên kiến kia mà hiển bày chơn thường, 
chơn lạc, chơn ngã, chơn tịnh. Nay ông y 
theo lời nói mà trái với nghĩa, dùng đoạn 
diệt vô thường và xác định cái tử thường 
mà lầm hiểu lời nói mầu nhiệm viên diệu 
tối hậu của Phật, dù có xem một ngàn 
biến kinh thì có lợi ích gì?”—The Master 
said, “Dont you understand? If the 
Buddha nature were permanent, what use 
would there be in speaking of good and 


evil dharmas? To the end of an aeon not 
one person would produce the Bodhi 
Mind. Therefore, I explan t'  as 
1mpermanent. That 1s exactly what the 
Buddha explained as the meaning of true 
permanence. Furthermore, If all dharmas 
were permanernt, all things would have a 
self-nature subJect to birth and death and 
the true permanent nature would not 
pervade all places. Therefore, I explain It 
as Iimpermanent. That 1s exactly what the 
Buddha explained as the meaning of the 
true permanence. Ït was for the sake of 
common people and those who belong to 
other religions who cling to devianf views 
of permanence, and for all those who 
follow the two-vehicle way, mistaking 
permanence for 1mpermanence 
formulatng the eipht perverted views, 
that the Buddha ¡in the ulimate Nirvana 
teachng destoyed ther prejudiced 
views. He explained true permanence, 
true bliss, true selfhood and true purIty. 
You now contradict this meaning by 
relying on the words, taking annihilation 
to be Impermanence and fixing on a 
lfeless permanence. In this way you 
misinterpret the last, subtle, complete and 
wonderful words of the Buddha. Even I1f 
you read it a thousand times, what benefit 
could you derive from 1t?” 


Hành Xương bỗng nhiên đại ngộ, liền nói 
kệ rằng: 
“Vì giữ tâm vô thường, 

Phật nói có tánh thường, 

Không biết được phương tiện, 

Như ao xuân mò gạch, 

Nay tôi chẳng thi công, 

Mà Phật tánh hiện tiền, 

Không phải thầy trao cho, 

Tôi cũng không sở đắc.” 


4534 


Hsing-Chang suddenly achieved the s* 
øreat enlightenment and spoke this verse: 

To those who hold impermanence 1n mind 
The Buddha speaks of the permanent 
nafure; ° 
Ñot knowing expedienfts is like 

Picking up pebbles from a spring pond. 


But now without an effort 

The Buddha nature manIfesfs; ° 
The Master địd not transmit If, 

And I dịd not obtain a thing.” 


Tổ bảo: “Nay ông mới triệt vậy, nên đặt 
tên ông là Chí Triệt.” Chí Triệt lễ tạ mà + 
lu The Master said “Now_ you 
understand! You should be called Ch¡ih- 
Ch'e (breadth of understanding).” Chih- 
Che thanked the Master, bowed and + 
withdrew. 


Có một chú bé tên là Thần Hội ở Tương s*® 
Dương, con nhà họ Cao, mười ba tuổi từ 
chùa Ngọc Tuyển đến tham lễ_—A young 
boy thirteen years old named Shen-Hui, * 
who was from a Kao family In Hsiang- 
Yang, came from Yu-Chuan to pay 
homage. 


Tổ hỏi: “Tri thức từ xa nhọc nhằn đến lại 
đem được cái gốc đến chăng? Nếu có gốc 
thì nên biết được ông chủ, thử nói 
xem?”— The master said, “The Knowing 
Oneˆs journey must have been difficult. 
Did you bring the original with you? lÝ 
you have the original, you should know 
the owner. Try to explain 1t to me.” 


Thần Hội thưa: “Lấy vô trụ làm gốc, thấy 
tức là chủ.”—Shen-Hui said, “I take non- 
dwelling as the original and seeing as the 


owner.” 


Tổ bảo: Ông sa di nầy đâu nên nói như 
thế.”—The Master said, “This Sramanera 
1mitates the talk of others.” 


Thần Hội liền hỏi: “Hòa Thượng tọa 
thiển lại thấy hay chẳng thấy?”— Shen- 
Hui then asked, “When you sit in Ch'an, 
High Master, do you see or not?” 


Tổ cầm gậy đánh ba gậy hỏi: “Tôi đánh 
ông đau hay chẳng đau? ?—The Master 
hit him three times with his staff and said, 
“When I hit you, does It hurt or not?” 


Thần Hội đáp: “Cũng đau cũng không 
đau.”—Shen-Hui replied, “lt both hurts 
and does not hurt.” 


Tổ bảo: “Tôi cũng thấy cũng chẳng 
thấy.”—The Master said, “I both see and 
do not see.” 

Thần Hội hỏi: “Thế nào là cũng thấy 
cũng chẳng thấy??—Shen-Hui asked, 
“How can you both see and not see?” 

Tổ bảo: “Chỗ thấy của tôi thường thấy 
những lỗi lầm nơi tâm mình, không thấy 
phải quấy tốt xấu của người khác, ấy do 
cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Ông nói 
đau cũng chẳng đau là thế nào? Nếu ông 
chẳng đau thì đồng như cây đá, nếu ông 
đau thì đồng với phàm phu, tức khởi sân 
hận, ông hướng về trước thấy là hai bên, 
đau chẳng đau là sanh diệt, ông tự tánh 
lại chẳng thấy mà dám đùa với người.”— 
The Master said, “What I see Is the 
transgressilon and error of my own mind. I 
do not see the right, wrong, good or bad of 
other people. This 1s my seeing and not 
seeing. How can you say 1t both hurts and 
does not hurt? If it does not hurt you are 
like a piece of stone but If 1t does hurt you 
are Just like a common person and will 
øIve rise to hatred. Your “seeing and not 


4535 


seeiIng” are two exftreme and your “hurting 
and not hurting” are production and 
extinction. You have not even seen your 
own nature and yet you dare to ridicule 
others.” 


Thần Hội liền lễ bái sám hối. Tổ lại nói: 
“Tâm ông nếu mê chẳng thấy thì hỏi 
thiện tri thức để tìm đường, còn tâm ông 
nếu ngộ tức tự thấy tánh, y pháp tu hành, 
ông tự mê không thấy tâm mình, trở lại 
hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Ta thấy thì 
tự biết há thay cái mê cho ông, nếu ông 
tự thấy cũng chẳng thay được cái mê cho 
ta, sao chẳng tự biết tự thấy mà hỏi ta 
thấy cùng chẳng thấy.” Thần Hội lại lễ 
hơn một trăm lạy, xin sám hối tội lỗi rồi 
siêng năng hầu hạ bên cạnh không rời— 
Shen-Hui bowed, apologized and thanked 
the Master. The Master continued, “If 
your mind is confused and you do not see, 
then ask a Good Knowing Advisor to help 
you fnd the way. lÝ your mind 1s 
enliphtened, then see your own nature 
and cultivate according to the Dharma. 
You yourself are confused and do not see 
your own mind and, yet, you come to ask 
me whether or not l see. If I see, Ï know It 
for myself but Is that of any help to you 1n 
your confusion? In the same way your 
Seeing 1s of no use to me. Why don”t you 
know and see 1t for yourself, instead of 
asking me whether or not I see?" Shen- 
Hui bowed again over one hundred times, 
seeking forgiveness for his error. He 
served the Master with diligence, never 
leaving his side. 


Một hôm Tổ bảo chúng: “Tôi có một vật 
không đầu, không đuôi, không danh, 
không tự, không lưng, không mặt, các 
người lại biết chăng? —One day the 
Master addressed the assembly as 


follows: “I have a thing. It has no head or 
tail, no name or label, no back or front. 
Do you all know what 1t 1s?” 


Thần Hội bước ra nói rằng: “Ấy là bổn 
nguyên của chư Phật, là Phật tánh của 
Thần Hội.”—Shen-Hui stepped forward 
and said, “Jt is the root source of all 
Buddhas, Shen-Hui”s Buddha nature!” 


Tổ bảo: “Tôi đã nói với ông không danh 
không tự, ông liền gọi là bổn nguyên, là 
Phật tánh, ông nhằm đi lấy cỏ tranh che 
đầu, cũng chỉ thành cái hạng tông đồ của 
tri giải ”— The Master said, “[ just told 
you that it has no name or label, and you 
1mmediately call it the root-source of all 
Buddhas. Go and build a thatched hut 
over your headl You re nothing but a 
follower who pursues knowledge and 
1nterpreftation.” 


Sau khi Tổ diệt độ, ngài Thân Hội vào 
Kinh Lạc, hoằng truyền pháp đốn giáo 
Tào Khê, viết bộ Hiển Tông Ký, thạnh 
hành ở đời gọi là Thiền Sư Hà Trạch— 
After the Master”s extinction, Shen-Hui 
went to Ching Lo where he propagated 
the Ts°ao-His Sudden Teaching. He wrote 
the Hsien-Tsung Chi which circulated 
widely throughout the land. He ¡is known 
as Dhyana Master Ho-Che. 


Tổ thấy các tông nạn vấn nhau, đều khởi 
tâm ác, phần nhiều nhóm ở dưới tòa của 
Tổ, Ngài thương xót mới bảo rằng: 
“Người học đạo, tất cả niệm thiện, niệm 
ác nên phải dẹp sạch, không tên có thể 
gọi, ấy gọi là tự tánh, tánh không hay ấy 
gọi là thật tánh, trên thật tánh dựng lập 
tất cả giáo môn, ngay lời nói liền phải tự 
thấy.” 

Các người nghe nói, thảy đều làm lễ, 


4536 


xin thờ Ngài làm Thầy—The Master saw 
many disciples of other schools, all with 
evil Intentions, øathered beneath his seat 
to ask him difficult questions. Piftying 
them, he said, “Students of the way, all 
thoughts of good or evill should be 
completely cast away. What cannot be 
named by any name ¡1s called the self- 
nature. This non-dual nature 1s the real 
nature and 1t is within the real nature that 
all teaching doors are established. At 
thesẽểe words you should see 1t for 
yourselves.” 

Hearing this, they all made obeisance 

and asked him to be their master. 


Phẩm Thứ Chín— Tuyên Chiếu —The 
Ninth Chapter—Proclamation 


Niên hiệu Thần Long năm đầu (705 sau 
Tây Lịch) vào ngày rằm tháng giêng, vua 
Trung Tông và Tắc Thiên ban chiếu rằng: 
“Trẩm thỉnh hai sư An và Chiếu vào trong 
cung cúng dường, mỗi khi rảnh việc thì 
nghiên cứu về nhất thừa, hai sư đều 
nhường rằng, 'phương Nam có Huệ Năng 
thiển sư được mật trao y pháp của Đại sư 
Hoằng Nhẫn, được truyền Phật tâm ấn, 
nên thỉnh người đến thưa hỏi. Nay sai Nội 
thị Tiết Giản mang chiếu nghĩnh thỉnh, 
mong thầy từ niệm, chóng đến Kinh Đô. 
Tổ dâng biểu từ bệnh, nguyện trọn đời ở 
nơi rừng núi. Tiết Giản thưa: “Ở Kinh 
Thành, các thiển đức đều nói rằng, 'muốn 
được hội đạo ắt phải tọa thiển tập định, 
nếu chẳng nhơn nơi thiển định mà được 
giải thoát là chưa từng có vậy, chưa biết 
thầy nói pháp như thế nào?”—On the 
fifteenth day of the first month, during the 
first year of the Shen-Lung reign (705 
A.D.), Empress Tse-T”len and Emperor 
Chung-Tsung ¡ssued the following 


proclamation: “We have invited Master 
Hui-Neng and Shen-Hsiu to the palace to 
receive offerinps so that we may 
1nvesfigate the One Vehicle In the leisure 
time remaining after our myriad duties. 
The two Masters have declined, saying 
that in the South there 1s Dhyana Master 
Hui-Neng, wo was secretfly transmitted 
the robe and Dharma of the Great Master 
Hung-J]en who now_ transmis the 
Buddhas' mind-seal We now send 
Chamberlain Hsiceh Chien with thís 
invifaton, hoping that the Master wIll 
remember us with compassion and come 
to the capital.”” The Master sent back a 
pettion pleading Illness saying that he 
wished to spend his remaining years af 
the foot of the mountain. Hsieh Chien 
said, “The Virtuous Dhyana Masters at 
the capital all say that to master the Way 
one must sit in Dhyana medifation and 
practice concenfraton, for without 
Dhyana concentraton, liberation 1s 
1mpossible. [ do not know how the Master 
explains this dharma.” 


Tổ bảo: “Đạo do tâm mà ngộ, há tại ngồi 
sao? Kinh nói, 'Nếu nói Như Lai hoặc 
ngồi, nằm, ấy là người hành tà đạo.” Vì 
cớ sao? Không từ đâu lại cũng không có 
chỗ đi, không sanh không diệt, ấy là Như 
Lai thanh tịnh thiển, các pháp rỗng lặng, 
ấy là Như Lai thanh tịnh tọa, cứu cánh 
không chứng, há lại có ngồi ư?”—The 
Master said, “The Way 1s awakened to 
from the mind. How could it be found In 
siting? The Diamond Sutra states that to 
say the Tathagata either sits or lies down 
1s to walk a deviant path. Why? The clear 
pure Dhyana of the Tathagata comes from 
nowhere and øoes nowhere and 1s neither 
produced  nor cextnguished. The 
Tathagata”s clear pure “sitting” 1s the state 


4537 


of all dharmas being empty and still. 
Ultimately there 1s no certification; even 
less 1s there any “sitting.' 


Tiết Giản thưa: “Đệ tử trở về kinh, chúa 
thượng ắt hỏi, cúi mong thầy từ bi chỉ bày 
tâm yếu, để tâu lại hai cung và những 
người học đạo ở kinh thành, ví như một 
ngọn đèn mỗi trăm ngàn ngọn đèn, chỗ 
tối đều được sáng, sáng mãi không 
cùng.”— Hsieh Chien said, “When your 
disciple returns to the capital, the1r 
majestles will surely question him. WII 
the High Master please be compassionate 
and Instruct me on the essentials of the 
mind so that [ can transmit them to the 
two palaces and to students of the Way at 
the capial? It wiIl be like one lamp 
setfing a hundred thousand lapms burning, 
making all the darkness endlessly ligpht.” 


Tổ bảo: “Đạo không sáng tối, sáng tối ấy 
là nghĩa thay nhau, sáng mãi không cùng 
cũng là có ngày hết, vì đối đãi mà lập 
nên. Kinh Tịnh Danh nói, “Pháp không có 
so sánh vì không có đối đãi.”—The 
Master said, “The Way 1s without light or 
darkness. Lipht and darkness belong to 
the principle of alternation. “Endless light” 
has an end, too, because such terms are 
relative. Therefore the Vimalakiri Sutra 
says, “The Dharma is incomparable 
because 1t 1s not relative.”” 


Tiết Giản thưa: “Sáng dụ cho trí tuệ, tối 
dụ cho phiển não, người tu đạo giả như 
chẳng dùng trí tuệ chiếu phá phiển não 
thì cái sanh tử từ vô thủy nương vào đâu 
mà ra khỏi. ”—Hsien Chien said, “Lipht 
represens wisdom and darkness 
represents affliction. If cultivators of the 
Way do not use wisdom tfo expose and 
destroy affliction, how can they escape 


from the binh and death that have no 
beginning?" 


Tổ bảo: “Phiển não tức là Bồ Đề, không 
hai, không khác, nếu dùng trí tuệ chiếu 
phá phiền não; đây là kiến giải của hàng 
nhị thừa, căn cơ xe nai xe dê, còn những 
bậc thượng trí đại căn, thì không như 
thế” —The Master said, “Affliction ¡s 
Bodhi; they are not two and not different. 
One who uses wisdom to expose and 
destoy afflicion has the views and 
understanding of the two vehicles and the 
potential of the sheep and deer carts. 
Those of superior wisdom and great roofs 
are completely different.” 


Tiết Giản thưa: “Thế nào là kiến giải Đại 
thừa?”—Hsich Chien said, “What are the 
views and understanding of the Great 
vehicle?” 


Tổ đáp: “Minh cùng với vô minh, phàm 
phu thấy hai, người trí rõ suốt tánh nó 
không hai, tánh không hai tức là thật 
tánh; thật tánh ở phàm phu mà chẳng 
giảm, ở Hiền Thánh mà chẳng tăng, trụ 
trong phiển não mà không loạn, ở trong 
thiển định mà chẳng lặng lẽ, chẳng đoạn 
chẳng thường, chẳng đến chẳng đi, chẳng 
ở khoảng giữa và trong ngoài, không sanh 
không diệt, tánh tướng như như, thường 
trụ chẳng đổi gọi là đạo.”—The Master 
said, “The common person sees light and 
darkness as two, but the wise person 
comprehends that their nature 1s non-dual. 
The non-dual nature 1s the real nature. 
The real nature does not decrease In 
common people nor increase 1n worthy 
Sages. In afflictlons, 1t 1s not confused and 
in Dhyana concentration, 1t 1s not still. It 1s 
neither cut off nor permanernt. It does not 
come or øo. Ï( 1s not inside, outside, or in 


4538 


the middle. ÏI( 1s not produced or 
destroyed. The nature and mark 1s “thus, 
thus.` lt permanently dwells and does not 
change. It is called the “Way.”” 


Tiết Giản thưa: “Thây nói chẳng sanh 
chẳng diệt đâu khác với ngoại đạo?”— 
Hsích Chien said “How does your 
explanation of the self-nature as neither 
produced nor destroyed differ from that of 
other relipIons?” 


Tổ bảo: “Ngoại đạo nói chẳng sanh 
chẳng diệt là đem cái diệt để dừng cái 
sanh, lấy cái sanh để bày cái diệt, diệt 
vẫn chẳng diệt, sanh nói không sanh. Ta 
nói chẳng sanh chẳng diệt là vốn tự 
không sanh. Ta nói chẳng sanh chẳng diệt 
là vốn tự không sanh, nay cũng chẳng 
diệt, cho nên không đồng với ngoại đạo. 
Nếu ông muốn biết tâm yếu, chỉ tất cả 
thiện ác trọn chớ suy nghĩ, tự nhiên được 
vào tâm thể thanh tịnh, lặng lẽ thường 
tịch, diệu dụng hằng sa.”—The Master 
answered, “As non-production and non- 
extncion are explaned by other 
religlons, extinction ends production and 
production reveals extinction. TheIr 
extinction 1s not extinction and what they 
call production 1s not production. My 
explanation of non-production and non- 
extinction 1s this: originally there was no 
production and now there 1s no exfinctfion. 
For this reason my explanation differs 
from that of other religlons. If you wish to 
know the essentials of the mind, simply 
do not think of good or evil. You will then 
enter naturally the clear, pure substance 
of the mind, whích ¡is deep and 
permanently still, and whose wonderful 
abililes are as numerous as the sand 
graIns In the Ganges River.” 


Tiết Giản nhờ chỉ dạy, hoát nhiên đại 
ngộ, lễ từ trở về cung dâng biểu tâu lên 
những lời của Tổ. Ngày mồng ba tháng 
chín năm ấy có chiếu tưởng dụ sư rằng: 
“Thầy từ vì già bệnh, vì trẩm mà tu hành, 
làm phước điển cho đất nước, Thầy cũng 
như Ngài Tịnh Danh giả bệnh nơi thành 
Tỳ Da để xiển dương Đại Thừa, truyền 
tâm chư Phật, nói pháp bất nhị. Tiết Giản 
truyền lại lời Thầy chỉ dạy tri kiến Như 
Lai, trẩm chưa được nhiều công đức lành, 
gieo được hạt giống lành đời trước, mới 
gặp Thầy ra đời, đốn ngộ pháp thượng 
thừa, cảm ân đức Thầy, đầu đội không 
thôi, cùng dâng chiếc Ma Nạp Ca Sa và 
bát thủy tinh, sắc cho Thứ Sử Thiều Châu 
sửa sang lại chùa và ban hiệu chùa cũ 
Thầy ở là chùa Quốc Ân— Hsieh Chien 
received this instruction and was suddenly 
greatly enlightened. He bowed, took 
leave and returned to the palace to report 
the Master”s speech. That year on the 
thrd of the ninth month a proclamation 
was issued In praise of the Master. It 
read: “he Master has declned our 
Invifation because of old age and illness. 
He cultivates the Way for us and 1s a field 
of blessings for the country. The Master 1s 
like Vimalakrrti, who pleaded illness in 
Vashall. He spreads the great frui 
widely, transmittins the Buddha-mind and 
discoursing on the non-dual Dharma. 
Hsieh Chien has conveyed the Master”s 
I1nstruction, the knowledge and vision of 
the Tathagata lIt must be due to 
accumulated  good  acts, abundant 
blessings and good roots planted 1n former 
lives that we now have met with the 
Master when he appears 1n the world and 
have suddenly been enlightened to the 
Supeme Vehicle. We are extremely 
gratefl for his kindness, which we 
receive with bowed heads and now offer 


4539 


1n return a Mo Na robe and crystal bowl 
as gIfts. We order the Magistrate of Shao 
Chou to rebuild the temple buildings and 
convert the Masters former dwelling 
place into a temple to be called 'Kuo-Ên” 
or the Country”s Kindness.” 


Phẩm Thứ Mười —Phó Chúc—The 
Tenth Chapter — Final Instructions 


Một hôm Tổ gọi đệ tử là Pháp Hải, Chí 
Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, 
Trí Thông, Chí Triệt, Pháp Trân, Pháp 
Như, vân vân, bảo rằng: “Các ông không 
đồng với những người khác, sau khi tôi 
diệt độ, mỗi người làm thây một phương, 
nay tôi dạy các ông nói pháp không mất 
bổn tông, trước phải dùng ba khoa pháp 
môn, động dụng thành ba mươi sáu đối, ra 
vào tức lìa hai bên, nói tất cả pháp chớ lìa 
tự tánh; chợt có người hỏi pháp, ông xuất 
lời nói trọn trong đối đãi, đều lấy pháp 
đối đi lại làm nhơn cho nhau, cứu cánh 
hai pháp thảy đều trừ, lại không có chỗ 
đi. Ba khoa pháp môn là ấm, giới, nhập 
VẬY. Ấm là ngũ ấm, sắc, thọ tưởng, hành, 
thức; nhập là thập nhị nhập, ngoài có sáu 
trần là sắc, thanh, hương, vị, xú, pháp, 
trong có sáu cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý; giới là thập bát giới, sáu trần, sáu 
cửa, và sáu thức. Tự tánh hay gồm muôn 
pháp gọi là tàng hàm thức, nếu khởi suy 
nghĩ tức là chuyển thức sanh sáu thức ra 
sáu cửa, thấy sáu trần, như thế thành 
mười tám giới, đều từ nơi tự tánh khởi 
dụng. Tự tánh nếu tà thì khởi mười tám 
tà, tự tánh nếu chánh thì khởi mười tám 
chánh, gồm ác dụng tức là dụng chúng 
sanh, thiện dụng tức là dụng Phật, dụng 
do những gì? Do tự tánh mà có. Đối pháp: 
Ngoại cảnh vô tình có năm đối, trời đối 
cùng đất, mặt trời đối cùng mặt trăng, 


sáng đối cùng tối, âm đối cùng dương, 
nước đối cùng lửa, đây là năm đối. Pháp 
tướng ngữ ngôn có mười hai đối, ngữ đối 
cùng pháp, có đối cùng không, có sắc đối 
cùng không sắc, có tướng đối cùng không 
tướng, hữu lậu đối cùng vô lậu, sắc đối 
cùng không, động đối cùng tịnh, trong đối 
cùng đục, phàm đối cùng Thánh, Tăng 
đối cùng tục, già đối cùng trẻ, lớn đối 
cùng nhỏ, đây là mười hai đối vậy. Tự 
tánh khởi dụng có mười chín đối: dài đối 
cùng ngắn, tà đối cùng chánh, s¡ đối cùng 
huệ, ngu đối cùng trí, loạn đối cùng định, 
từ đối cùng độc, giới đối cùng lỗi, thẳng 
đối cùng cong, thật đối cùng hư dối, hiểm 
đối cùng bình, phiền não đối cùng Bồ Đề, 
thường đối cùng vô thường, bi đối cùng 
tổn hại, hỷ đối cùng sân, xả đối cùng bỏn 
xên, tiến đối cùng thối, sanh đối cùng 
diệt, pháp thân đối cùng sắc thân, hóa 
thân đối cùng báo thân, đây là mười chín 
pháp đối vậy. Tổ bảo: “Ba mươi sáu pháp 
đối nây nếu hiểu mà dùng tức là đạo, 
quán xuyến tất cả kinh pháp, ra vào tức 
ha hai bên, tự tánh động dụng, cùng 
người nói năng, ngoài đối với tướng mà 
ha tướng, trong đối với không mà lìa 
không, nếu toàn chấp tướng tức là tăng 
trưởng vô minh, người chấp không là có 
chê bai kinh. Nói thẳng chằng dùng văn 
tự, đã nói chẳng dùng văn tự thì người 
cũng chẳng nên nói năng, chỉ lời nói năng 
nầy liền là tướng văn tự.” Tổ lại bảo: 
“Nói thẳng chẳng lập tự tức hai chữ 
chẳng lập nầy cũng là văn tự, thấy người 
nói liền chê bai người ta nói là chấp văn 
tự. Các ông nên biết tự mình mê thì còn 
khả dĩ, lại chê bai kinh Phật, không nên 
chê bai kinh vì đó là tội chướng vô số. 
Nếu chấp tướng bên ngoài mà tác pháp 
cầu chơn, hoặc rộng lập đạo tràng, nói lỗi 
lầm có không, những người như thế nhiều 
kiếp không thể thấy tánh; chỉ nghe y pháp 


4540 


tu hành, lại chớ có trăm vật chẳng nghĩ, 
mà đối với đạo tánh sanh chướng ngại; 
nếu nghe nói chẳng tu khiến người biến 
sanh tà niệm, chỉ y pháp tu hành, bố thí 
pháp mà không trụ tướng. Các ông nếu 
ngộ, y đây mà nói, y đây mà dùng, y đây 
mà hành, y đây mà tạo tác, tức không 
mất bổn tông. Nếu có người hỏi nghĩa 
ông, hỏi có thì đem không đáp, hỏi không 
thì đem có đáp, hỏi phàm thì đem Thánh 
đáp, hỏi Thánh lấy phàm đáp, hai bên 
làm nhơn cho nhau sanh ra nghĩa trung 
đạo, như một hỏi một đáp, bao nhiêu câu 
hỏi khác đều y đây mà khởi tác dụng, tức 
không mất chân lý. Giả sử có người hỏi 
sao gọi là tối thì đáp rằng, “sáng là nhơn, 
tối là duyên, sáng mất tức là tối, dùng 
sáng để hiển tối, dùng tối để hiển sáng, 
qua lại làm nhơn cho nhau thành nghĩa 
trung đạo, ngoài ra hỏi những câu khác 
thảy đều như đây mà đáp. Các ông về 
sau truyền pháp y đây mà chỉ dạy cho 
nhau, chớ làm mất tông chỉ.”—One day 
the Master summoned his disciples Fa- 
Hai Chih-Cheng, Fa-Ta, Shen-Hui, 
Chih-Ch'ang, Chih-I?ung, Chih-Ch'e, 
Chih-Tao, Fa-Chen and Fa-Ju, and said to 
them, “You are not like other people. 
After my passaøe Into extinction, you 
should each be a master in a different 
direction. I will now teach you how to 
explan the Dharma without deviating 
from the tradition of our school. First, 
bring up the three classes of Dharma- 
doors and then, use the thirty-sIX palrs Of 
Opposttes, so that, whether coming or 
going, you remain in the Bodhimandala. 
While explaining all the dharmas, do not 
become separate from your self-nature. 
Should someone suddenly ask you about 
a dharma, answer him with 1ts opposite. If 
you always answer with the opposite, 
both will be eliminated and nothing will 


be left since each depends on the other 
for existence. The three classes of 
Dharma-doors are the heaps, the realms 
and the entrances. The five heaps are: 
form, feeling, perception, Impulses and 
consciousness. The twelve enfrances are 
the six sense objects outside: forms, 
sounds, smells, tastes, tangIble objects 
and obJects of the mind; and the six sense 
Organs within: eye, cear, nose, fongue, 
body, and mind. The eighteen realms are 
the six sense obJects, the sIx sense organs 
and the six consciousnesses. The self- 
nature ¡1s able to contain all dharmas; 1t 1s 
the “store-enveloping consciousness.” If 
one øives rise fo a thoupht, it turns Into 
COnSCIOusness, and the SIX 
COnScIousnesses are produced, which go 
out the six organs and perceive the six 
sense obJects. Thus, the eighteen realms 
arise as a function of the self-nature. If 
the self-nature Is WrOong, 1í ØIV€S ris€ fO 
the eipghteen wronøs; 1f the self-nature 1s 
right, It øives rise to eighteen rights. Evil 
functioning 1s that of a living being, while 
good functioning 1s that of a Buddha. 
What is the functioning based on? It 1s 
based on opposing dharmas within the 
self-nature. External Insentient things 
have five pairs of opposites: heaven and 
earth, sun and moon, lipht and darkness, 
positive and negative (yin and yang) and 
water and fire. In speaking of the marks 
of dharmas one should delineate twelve 
opposifes: speech and dharmas, exIstence 
and non-existence, form and formless, the 
marked and the unmarked, the presence 
of outflows and the lack of outflows, form 
and emptiness, motion and stillness, 
clarity and turbidity, the common and the 
holy, membership 1m the Sangha and 
membership In the laity, old age and 
youth, and largeness and smallness. From 


4541 


the self-nafture nineteen paIrs of oppoSIt©s 
arise: length and shortness, deviance and 
orthodoxy, foolishness and wisdom, 
stupidity and ¡ntellipence, confusion and 
concenfration, kindness and cruelty, 
morality and Immorality, Straightness and 
crookedness, reality and unreality, danger 
and safety, afflicion and Bodhi, 
permanence and 1mpermanence, 
compassion and harm, joy and anger, 
generosity and stinginess, advance and 
retreat, production and extinction, the 
Dharma-body and the form-body, the 
Transformation-body and the reward- 
body. The Master said, “lf you can 
undersfand and use these thirty-siX palrs 
Of 0pposifes you can conect yourself with 
the dharmas of all the Sutras and avoid 
extemes, whether coming or going. 
When you act from your self-nature In 
speaking with others, you are separate 
from external marks while in the midst of 
them and separate from inward emptiness 
while In the midst of emptiness. lÝ you are 
attached to marks, you will add to your 
Wrony views and IÝ you grasp at 
emptiness, you will Increase your 
Ipnorance. Those who grasp at emptiness 
slander the Sutras by maintaining that 
written words have no use. Since they 
maintain they have no need of written 
words, they should not speak either 
because written words are merely the 
marks of spoken language. They also 
maintain that the direct way cannot be 
esfablished by wrifen words, and yet 
these two words “not established”, are 
themselves wrifen. When they hear 
others speaking, they slander them by 
saying that they are atfached to wriften 
words. You should know that to be 
confused as they are may be permissible 
but to slander the Buddha”s Sutras 1s not. 


Do not slander the Sutras for If you do, 
your offense will create countless 
obstacles for you. One who attaches 
himself to external marks and practice 
dharmas In search of truth, or who builds 
many Bodhimandalas and speaks of the 
error and evil of existence and non- 
existence will not see his nature for many 
aeons. Listen to the Dharma and cultivate 
accordingly. Do not think of hundreds of 
things, for that wIll obstruct the nature of 
the Way. Listenng without cultivating 
will cause others to form deviant views. 
Simply cultivate according to the Dharma, 
and do not dwell im marks when 
bestowing 1t. lf you understand, then 
speak accordingly, function accordinply, 
practice accordinply, and act accordinply, 
and you will not stray from the basIs Of 
our school. If someone ask you about a 
meaning, and the question 1s about 
©xistence, answer with non-existence; If 
you are asked about non-existence, 
answer with existence; asked about 
common life, answer with the holy life; 
asked about the holy life, answer with the 
common life. Since In each case the two 
pinciples are ¡nterdependent, the 
meaning of the Middle Way will arise 
between them. lÝ you answer ©every 
question with an opposite, you will not 
stray from the basic principle. Suppose 
someone asks, “What ¡is darkness?° You 
should answer “Briphtness Is the cause 
and darkness the condition. When there 1s 
no briphtness, there is darkness. 
Brightness reveals darkness and darkness 
reveals brightness.` Since 0opposif©es are 
interdependent, the principle of the 
Middle Way is established. Answer every 
question that way, and in the future, when 
you transmit the Dharma, transmit 1t in the 


4542 


way Ï am Instructing you. Then you will 
not stray from the tradition of our school.” 


Vào niên hiệu Thái Cực năm Nhâm Tý, 
Diên Hòa tháng bảy (712 sau Tây Lịch), 
Tổ sai đệ tử đến Tân Châu, chùa Quốc 
Ấn dựng tháp và khiến thợ khởi công gấp, 
năm kế cuối mùa hạ lạc thành, ngày 
mồng một tháng bảy Tổ họp đồ chúng 
bảo rằng: “Tôi đến tháng tám muốn la 
thế gian, các ông có nghi phải hỏi nhau 
sớm, tôi vì các ông phá nghi khiến các 
ông dứt mê, nếu tôi đi rồi, sau không có 
người dạy các ông.” Ngài Pháp Hải, vân 
vân, nghe Tổ nói thẩy đều rơi lệ chỉ có 
Thần Hội thần tình bất động, cũng không 
có khóc In the seventh month of the 
year Jen-Tsu, the first year of T”ai-Chi 
and Yen-Ho reigns (around 712 A.D.), the 
Master sent his disciples to Hsin-Chou to 
build a pagoda at Kuo-Ên Temple. He 
ordered them to hurry the work and 1t was 
completed by the end of the summer of 
the following year. On the first day of the 
seventh month, he gathered his disciples 
together and said, “In the eighth month I 
wish to leave this world. Those of you 
with doubts should ask about them soon 
so that I may resolve them for you and put 
an end to your confusion, because when ] 
am gone there will be no one to teach 
you.” Hearing this, Fa-Hai and others 
wept. Only Shen-Hui was unmoved and 
did not cry. 


Tổ bảo: “Thần Hội tiểu sư lại được thiện 
bất thiện cùng là đồng, khen chê chẳng 
động, vui buôn chẳng sanh, ngoài ra đều 
không được, ở trong núi mấy năm, cứu 
cánh tu đạo gì? Nếu các ông buồn khóc là 
vì lo cho ai? Nếu lo ta chẳng biết chỗ đi 
thì ta tự biết chỗ đi, nếu ta chẳng biết chỗ 
đi thì trọn không báo trước cho các ông, 


các ông buồn khóc bởi vì chẳng biết chỗ 
đi của ta, nếu biết chỗ đi của ta tức không 
nên buôn khóc. Pháp tánh vốn không 
sanh diệt đi lại, các ông ngồi đây ta sẽ vì 
các ông nói một bài kệ gọi là “Chơn Giả 
Động Tịnh” kệ. Các ông tụng bài nầy 
cùng với ta ý đồng, y đây mà tu hành thì 
không mất tông chỉ. Chúng Tăng đều làm 
lễ, Tổ nói kệ rằng: 
“Tất cả không có chơn, 

Chẳng do thấy nơi chơn 

Nếu thấy được cái chơn, 

Thấy đó trọn không chơn. 

Nếu hay tự có chơn, 

Lầa giả tức tâm chơn. 

Tự tâm không la giả, 

Không chơn chỗ nào chơn. 

Hữu tình tức biết động, 

Vô tình tức không động. 

Nếu tu hạnh bất động, 

Đông vô tình bất động. 

Nếu tìm chơn bất động, 

Trên động có bất động. 

Bất động là bất động, 

Vô tình không Phật tánh. 

Hãy khéo phân biệt tướng, 

Đệ nhất nghĩa bất động, 

Chỉ khởi cái thấy nây, 

Là dụng của chơn như. 

Bảo những người học đạo, 

Gắng sức phải dụng tâm, 

Chớ đối pháp Đại thừa, 

Lại chấp trí sanh tử. 

Nếu bàn luận tương ưng, 

Liền cùng bàn nghĩa Phật, 

Nếu thật không tương ưng, 

Chấp tay khiến hoan hỷ. 

Tông nầy vốn không tranh, 

Tranh tức mất ý đạo, 

Chấp nghịch tranh pháp môn, 

Tự tánh vào sanh tử.” 
The Master said, "Little Master Shen-Hui 
has attained the equality of good and evIl. 


4543 


He 1s not moved by blame or praise and 
does not feel sadness or Jjoy. None of the 
rest of you have atfained that. All these 
years on the mountain, how have you 
been cultivating? Now you cry. Who are 
you worrying about? Are you worrying 
that I dont know where Ïm going? I 
know where lÏm going. If I did not know, 
I wouldn't have been able to tell you 
about it in advance. No doubt you are 
crying because you dont know where ] 
am going but If you knew you wouldn't 
need to cry. Originally, the Dharma 
nafure 1s not produced or extinguished; 1t 
does not come or go. All of you sit down, 
and I will recite a verse called "The True- 
False Motion-Stillness Verse.” If you take 
1t up and recIte If, you wIll be of the same 
mind as I am. I you rely on it to cultivate, 
you will not stray from the true principle 
of our school.” The assembly bowed and 
begged the Master to recite the verse. 
There 1s nothing true In anything, 

So don't view anything as true. 


Buddha-seed. 

Fully able to discriminate among marks, 
But unmoving in the primary meaning: 
The very act of viewing in this way, 
Itself 1s the function of true suchness. 


Itell you, studenfs of the Way, 

Apply your minds with effort and take 
Care, 

Atthe gate of the Great Vehicle 

Do not grasp the wisdom of birth and 
death. 

Tf there 1s response of these words, 

Then let us discuss the Buddha”s meaning 
together. 

Tf there 1s no response, 

Join your hands together and make others 
glad. 

The basis of this school 1s non-contenfion. 
Contention 1s not the meaning of the Way. 
For In grasping at the Dharma doors of 
confradition and conftention, 

The self-nature enters birth and death. 


lf you view anything as true, 

'Your view will be completely false. 
You can know what Is true by yourself. 
Being apart from the false 1s the truth of 
the mind. 

'When your own mind 1s not apart from 
the false 

And lacks the truth, then where 1s the 
truth? 


Sentient beings understand moftion. 
Insentient beIngs do not move. 

Tf you cultivate the work of non- 
movement, 

Like Insentient beings, you wilÏ not move. 
Tf you seek the true non-movemert, 

In movement, there 1s non-movemert. 
Non-movemert 1s non-movement, but 
Things without sentience lack the 


Khi ấy đổ chúng nghe Tổ nói kệ rồi thảy 
đều làm lễ biết rõ ý Tổ, mỗi người nhiếp 
tâm, y theo pháp tu hành, lại không dám 
tranh cãi, biết Tổ không còn ở đời bao 
lâu, Thượng Tọa Pháp Hải lại đảnh lễ hỏi 
rằng: “Sau khi Hòa Thượng nhập diệt, y 
pháp sẽ trao cho người nào?”—When the 
followers heard this verse, they 
understood 1ts meaning and bowed down 
befoe the Master. They made up theIr 
minds to practice In accord with the 
Dharma and not to argue, knowing that 
the Great Master would not remain long 
in the world. The Senior Seated Fa-Hai 
bowed again and asked, “After the High 
Master enters extinction, who will inherit 
the robe and Dharma?” 


4544 


e - Tổ bảo: “Tôi ở chùa Đại Phạm nói pháp 
cho đến ngày nay, sao chép để lưu hành, 
gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh, các ông gìn 
giữ, truyền trao cho nhau, độ khắp quần 
sanh, chỉ y nơi lời nói nầy, ấy gọi là 
chánh pháp, nay vì các ông nói pháp chớ 
chẳng trao y, bởi vì các ông tín căn đã 
thuần thục, quyết định không còn nghi 
ngờ, kham nhận được đại sự, nhưng cứ 
theo ý bài kệ “Phó Thọ” của Sơ Tổ Đạt 
Ma, y không nên truyền. Kệ rằng: 

“Ta đến ở cõi nầy, 

Truyền pháp cứu mê tình. 

Một hoa nở năm cánh, 

Kết quả tự nhiên thành.” 
The Master said, “Since the time I 
lectired on the Dharma 1n Ta-Fan 
Temple, transcripions of my lectures 
have been circulated. They are to be 
called “he Dharma Jewel Platform 
Sutra.` Protect and transmit them In order 
to take humankind across. lf you speak 
according to them, you will be speaking 
the Orthodox Dharma. I will explain the 
Dharma to you, but I wIll not transmit the 
robe because your roots of faith are pure 
and ripe. You certainly have no doubfs 
and are worthy of the great Work. 
Accordng to the meaning of. the 
transmission verse of the First Patriarch 
Bodhidharma, the robe should not be 
transmitted. His verse said, 

“Originally I came to this land, 

Transmitting Dharma, saving living beings. 

One flower opens; five petals and 

The fruit comes to bear of 1tself.” 


e - Tổ lại bảo: “Các thiện tri thức! Các ông 
mỗi người nên tịnh tâm lắng nghe tôi nói 
pháp, nếu muốn thành tựu chủng trí phải 
đạt được nhất tướng tam muội và nhất 
hạnh tam muội. Nếu ở tất cả chỗ mà 
không trụ tướng, ở trong tướng kia, không 


sanh yêu ghét, cũng không thủ xả, chẳng 
nghĩ các việc lợi ích thành hoại, vân vân, 
an nhàn điểm tịnh, hư dung đạm bạc, đây 
gọi là nhất tướng tam muội. Nếu ở tất cả 
chỗ đi đứng nằm ngồi thuần một trực tâm, 
không động đạo tràng, chơn thành Tịnh 
độ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu 
người đủ hai tam muội nầy như đất đã có 
chứa hạt giống, nuôi dưỡng lớn lên, thành 
thục được hạt kia, nhất tướng nhất hạnh 
cũng lại như thế. Nay tôi nói pháp ví như 
khi mưa ướt khắp cả quả đất, Phật tánh 
của các ông ví như hạt giống gặp được sự 
thấm ướt nầy thảy đều phát sanh, nương 
lời chỉ dạy của tôi, quyết định được Bồ 
Đề, y theo hạnh của tôi, quyết định chứng 
được diệu quả, hãy nghe tôi nói kệ: 
“Đất tâm chứa hạt giống, 

Mưa rưới thảy nẩy mâm, 

Đốn ngộ hoa tình rồi, 

Quả Bồ Đề tự thành.” 
The Master added, “All of you Good 
Knowing Advisors should purfy your 
minds and listen to my explanation of the 
Dharma. If you wish to realize all 
knowledge, you must understand the 
Samadhi of one Mark and the Samadhi of 
One Conduct. If you do not dwell In 
marks anywhere and do not gØIve rise to 
hate and love, do not ørasp or reJect and 
do not calculate advantage or 
disadvantasge, production and destrucfion 
while in the midst of marks, but Instead, 
remain tranquil, calm and yielding, then 
you will have achieved the Samadhi of 
One Mark. In all places, whether walking, 
sanding, siting or lying down, to 
maintain a straight and uniform mind, to 
aftain the unmoving Bodhimandala and 
the true realization of the Pure Land. That 
1s called the Samadhi of One Conduct. 
One who perfects the two samadhis 1s like 
earth in which seeds are planted; buried 


4545 


in the ground, they are nourished and 
øTrow, ripening and bearing fruit. The One 
Mark and One Conduct are Just like that. 
Now, I speak the Dharma, which 1s like 
the falling of the timely rain, moistening 
the great earth. Your Buddha-nature 1s 
like the seeds, which receiving moisture, 
wIll sprout and grow. Those who receIve 
my teaching will surely obtain Bodhi and 
those who practice my conduct certainly 
certIfy to the wonderful fruit. Listen to my 
V€TSe” 

The mind-ground confains every seeds; 
Under the universal rain they all sprout 
Flower and feeling-Sudden 

Enlightenment 

The Bodhi-fruit accomplishes 1fself.” 

Tổ nói kệ rồi bảo: “Pháp kia không hai, 
tâm kia cũng vậy, đạo kia thanh tịnh, 
cũng không các tướng, các ông dè dặt chớ 
quán tịnh và để tâm kia không, tâm nầy 
vốn tịnh, không nên thủ xả, mỗi người tự 
nỗ lực tùy duyên đi vui vẻ.” Khi ấy cả 
thảy chúng đều làm lễ thối lui —After 
speakimng the verse the Master said, 
“Dharma 1s not dual nor ¡is the mind, and 
the Way Is pure and without marks. All of 
you take care not to contemplate stillness 
or empty the mind. The mind 1s basically 
purte and does not grasp or reJect 
anything. Each of you work hard and go 
well in harmony with circumstances.” 

At that time, his followers made 
obeisance and withdrew. 


Đến ngày mồng tám tháng bảy, Tổ chợt 
bảo đệ tử rằng: “Tôi muốn trở về Tân 
Châu, các ông hãy chóng sửa sang thuyển 
chèo.” Đại chúng đều buồn bả, cố cầm 
Tổ ở lại. Tổ bảo: “Chư Phật xuất hiện còn 
phải thị tịch Niết Bàn, có lại tất có đi, lý 
vẫn thường nhiên, hình hài của tôi đây trở 
về ắt có chỗ.”—On the eighth day of the 


seventh month, the Master suddenly said 
to his disciples, “[ wish to return to Hsin- 
Chou. Quickly ready a boat and oars.” 
The great assembly centreated him 
earnestly to stay, but the Master said, “AlI 
Buddhas appear in the world and then are 
seen to enter Nirvana. This body of mine 
must return somewhere.” 


Chúng thưa: “Thầy từ đây đi, bao giờ mới 
trở về?”—The assembly said, “Master, 
you are leaving, but sooner or later, you 
will return.” 


Tổ bảo: “Lá rụng về cội, trở lại không 
hẹn ngày.—The Master said, “Falling 
leaves return to the root. There was no 
day on which I came.” 


Lại hỏi rằng: “Chánh pháp nhãn tạng 
truyền trao cho người nào?”—They 
further asked, “Who has received the 
transmission of the Ripht Dharma-eye 
Treasury?” 


Tổ bảo: “Người có đạo thì được, người 
không tâm thì thông.”—The Master said, 
“The one who has the Way obtains 1t; the 
one without a mind penetraft€s If.” 


Lại hỏi: “Về sau có nạn hay chăng?”— 
They further asked, “In the future, there 
won't be any difficulties, w1ll there ?” 


Tổ bảo: “Tôi diệt độ khoảng năm, sáu 
năm, sẽ có một người đến cắt đầu của tôi, 
nghe tôi huyển ký rằng: 

“Trên đầu nuôi thân, nơi miệng để ăn, 
Gặp nạn họ Mãn, Dương Liễu làm 
quan.—The Master said, “Five or six 
years affter my extinction (death), a man 
will come to take my head. Listen to me 
V€TS€: 


4546 


Offerings to the parents with bowed head. 
'There must be food In the mouth. 

'When the difficulty of “Man” 1s met, 

The officials will be Yang and Lău.” 


Lại nói rằng: “Tôi đi khoảng 70 năm, có 
hai vị Bồ Tát, từ phương Đông lại, một 
người xuất gia, một người tại gia, đồng 
thời hưng hóa, dựng lập tông tôi, kiến 
thiết những ngôi già lam, xương long cho 
chánh pháp tiếp nối.”— The Master also 
said, “Seventy years after my departure, 
two Bodhisattvas, one who has left home 
and one who 1s a layman, will 
simultaneously come from the east to 
propagate and transform. They will 
establish my school, build and restore 
monasteries and glorify the Dharma for 
1S he1rs. 


Chúng hỏi: “Chưa biết từ trước Phật Tổ 
ứng hiện đến nay, sự truyền thọ được bao 
nhiêu đời, mong ngài thương xót chỉ 
dạy. —The assembly made obeisance 
again and asked, “WilI you please let us 
know for how many generatlons the 
teaching has been transmitted since the 
first Buddha and Patriarchs appeared In 
the world?” 


Tổ bảo: “Cổ Phật hiện ra đời đã vô số 
lượng, không thể kể hết, nay kể từ Đức 
Phật làm đầu. Thuở quá khứ kiếp Trang 
Nghiêm có Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, 
Phật Tỳ Xá Phù; Hiển kiếp này có Phật 
Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, 
Phật Ca Diếp, và Phật Thích Ca Mâu Nị, 
đó là bảy đức Phật. Nay do Đức Phật 
Thích Ca đầu tiên truyền cho tôn giả Ma 
Ha Ca Diếp, Tổ thứ hai là Ngài A Nan, tổ 
thứ ba là ngài Thương Na Hòa Tu, tổ thứ 
tư là ngài Ưu Ba Cúc Đa, tổ thứ năm là 
ngài Đề Đa Ca, tổ thứ sáu là ngài Di Giá 


Ca, tổ thứ bẩy là Bà Tu Mật Đa, tổ thứ 
tám là Phật Đà Nan Đề, tổ thứ chín là 
Phục Đà Mật Đa, tổ thứ mười là Hiếp 
Tôn Giả, tổ thứ mười một là Phú Na Dạ 
Xa, tổ thứ mười hai là Mã Minh, tổ thứ 
mười ba là Ca Tỳ Ma La, tổ thứ mười bốn 
là Long Thọ, tổ thứ mười lăm là Ca Na 
Đề Bà, tổ thứ mười sáu là La Hầu La Đa, 
tổ thứ mười bẩy là Tăng Già Nan Đề, tổ 
thứ mười tám là Già Da Xá Đa, tổ thứ 
mười chín là Cưu Ma La Đa, tổ thứ hai 
mươi là Xà Dạ Đa, tổ thứ hai mươi mốt là 
Bà Tu Bàn Đầu, tổ thứ hai mươi hai là 
Ma Noa La, tổ thứ hai mươi ba là Hạc 
Lặc Na, tổ thứ hai mươi bốn là Sư Tử, tổ 
thứ hai mươi lăm là Bà Xá Tư Đa, tổ thứ 
hai mươi sáu là Bất Như Mật Đa, tổ thứ 
hai mươi bảy là Bát Nhã Đa La, tổ thứ hai 
mươi tám là Bồ Để Đạt Ma, ngài cũng là 
Sơ Tổ ở Trung Hoa, tổ thứ hai mươi chín 
là Huệ Khả, tổ thứ ba mươi là Tăng Xán, 
tổ thứ ba mươi mốt là Đạo Tín, tổ thứ ba 
mươi hai là Hoằng Nhẫn, Huệ Năng là 
Tổ thứ ba mươi ba. Từ trước chư Tổ mỗi 
vị đều có bẩm thừa, các ông về sau phải 
theo thứ tự truyễển trao, chớ khiến sai 
lầm.”— The Master said, “The Buddhas 
of antiquity who have appeared ¡in the 
world are numberless and uncountable. 
But now I wIll begin with the last seven 
Buddhas. In the Past “Adorned Aeon' 
there were Vipashyin Buddha, Shikhin 
Buddha and Vishvabhu Buddha. In the 
present “Worthy Aeon", there have been 
Krakucchanda Buddha, Kanakamuni 
Buddha, Kashyapa Buddha, and 
Shakyamuni Buddha. From Shakyamuni 
Buddha, the transmission went to Arya 
Mahakashyapa, Arya Ananda, Arya 
Sanakavasa, Arya Upagupta, Arya 
Dhrtaka, Arya Miccaka, Arya Vasumitra, 
Arya Buddhanandi, Arya Buddhamitra, 
Arya Parshva, Arya Punyayashas, 


4547 


Mahasattva Ashvaghosa, Arya Kapimala, 
Mahasattva Nagarjuna, Arya Kanadeva, 
Arya Rahulata, Arya Sanghanandi, Arya 
Gayashatfa, Arya Kumarata, Arya Jayatfa, 
Arya Vasubandhu, Arya Manorhita, Arya 
Arya Haklena, Arya Aryasima, Arya 
Baslasita, Arya Punyamita, Arya 
Prajnatara, Arya Bodhidharma. Great 
Master HuiK'o, Great Master Seng- 
Tsan, Great Master Tao-Hsin, Great 
Master Hung-Jen, and I, Hui-Neng, am 
the Thirty-Thưrd Patriaarch. Thus, the 
transmission has been handed down from 
patrlarch to patriarch. In the future, 
transmit 1t accordingly from generation to 
generation. Do not allow 1t to become 
extinct.” 

The asembly heard and faithfully 
accepted what the Master had said, 
bowed and withdrew. 


Năm thứ hai niên hiệu Tiên Thiên (713 
sau Tây Lịch), năm Quý Sửu ngày mồng 
ba tháng tám (tháng mười hai năm ấy đổi 
là khai nguyên), Tổ ở tại chùa Quốc Ân 
sau buổi ngọ trai, bảo các đồ chúng rằng: 
“Các ông mỗi người cứ ngôi y chỗ cũ, tôi 
cùng các ông từ biệt.”——On the third day 
of the eighth month of the year Kuei- 
Chou, the second year of the Hslen-T”Ien 
reign (around 713 A.D.), after a meal In 
Kuo-Ên Temple, the Master said, “Each 
of you take your seat, for Ï am going to 
say goodbye.” 


Ngài Pháp Hải bạch rằng: “Hòa Thượng 
để lại giáo pháp gì khiến cho những 
người mê đời sau được thấy Phật 
tánh?—Fa-Hai said, “What teaching 
dharma will the High Master leave behind 
so that confused people can be led to see 
the Buddha-nature?” 


Tổ bảo: “Các ông lắng nghe, những người 

mê đời sau nếu biết chúng sanh tức là 

Phật tánh, nếu biết chúng sanh muôn kiếp 

tìm Phật cũng khó gặp. Nay tôi dạy các 

ông biết tự tâm chúng sanh, thấy tự tâm 

Phật tánh. Muốn cầu thấy Phật, chỉ biết 

chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê Phật, 

chẳng phải Phật mê chúng sanh. Tự tánh 

nếu ngộ, chúng sanh là Phật; tự tánh nếu 

mê, Phật là chúng sanh; tự tánh bình 

đẳng, chúng sanh là Phật; tự tánh tà hiểm, 

Phật là chúng sanh. Tâm các ông nếu 

hiểm khúc tức Phật ở trong chúng sanh, 

một niệm bình trực tức là chúng sanh 

thành Phật. Tâm tôi tự có Phật, tự Phật đó 

là chơn Phật, nếu tự không có tâm Phật 

thì chỗ nào cầu được chơn Phật? Các ông 

tự tâm là Phật lại chớ hồ nghi, ngoài 

không một vật mà hay dựng lập đều là 

bổn tâm sanh ra muôn pháp, nên kinh nói 

tâm sanh các thứ pháp sanh, tâm diệt các 

thứ pháp diệt, nay tôi để bài kệ cùng các 

ông từ biệt gọi là Tự Tánh Chân Phật Kệ, 

người đời sau biết được ý kệ nầy tự thấy 

bổn tâm, tự thành Phật đạo. Kệ rằng: 
“Chơn như tự tánh là chơn Phật, 

Tà kiến tam độc là ma vương, 

Khi tà mê ma ở trong nhà, 

Khởi chánh kiến Phật ở trong nhà. 

Trong tánh tà kiến tam độc sanh, 

Tức là ma vương đến trong nhà, 

Chánh kiến tự trừ tâm tam độc, 

Ma biến thành Phật thật không giả. 

Pháp thân báo thân và hóa thân, 

Ba thân xưa nay là một thân, 

Nếu nhằm trong tánh hay tự thấy, 

Tức là nhơn Bồ Đề thành Phật. 

Vốn từ hóa thân sanh tánh tịnh, 

Tánh tịnh thường ở trong hóa thân. 

Tánh khiến hóa thân hành chánh đạo, 

Về sau viên mãn thật không cùng. 

Tánh dâm vốn là nhơn tánh tịnh, 

Trừ dâm tức là thân tánh tịnh, 


4548 


Trong tánh mỗi tự la ngũ dục, 

Thấy tánh sát na tức là chơn. 

Đời nầy nếu gặp pháp đốn giáo, 

Chợt ngộ tự tánh thấy được Phật. 

Nếu muốn tu hành mong làm Phật, 

Không biết nơi nào nghĩ tìm chơn. 

Nếu hay trong tâm tự thấy chơn, 

Có chơn tức là nhơn thành Phật, 

Chẳng thấy tự tánh ngoài tìm Phật, 

Khởi tâm thảy là người đại sĩ. 

Pháp môn đốn giáo nay lưu truyền, 

Cứu độ người đời phải tự tu, 

Bảo ông người học đạo đời sau, 

Không khởi thấy nầy rất xa xôi.” 

The Master said, “All of you please, 
listen carefully. If those of future 
øØeneraftions recognIze living beings, they 
wIll have percerved the Buddha-nature. If 
they do not recognize living beings, they 
may seek the Buddha throughout many 
aeons but he will be difficult to meet. I 
wIll now teach you how to recognize the 
living beings within your mind and how to 
see the Buddha-nature there. If you wish 
to see the Buddha, simply recogn1ze 
living beings for 1t 1s living beings who 
are confused about the Buddha and not 
the Buddha who 1s confused about living 
beinss. When enliphtened to the self- 
nature, the living being ¡is a Buddha. If 
confused about the selfnature, the 
Buddha 1s a living being. When the self- 
nature 1s Impartial, the living being 1s the 
Buddha. When the self-nature 1s biased, 
the Buddha Is a living being. lf your 
thoughts are devious and malicious, the 
Buddha dwells within the living being but 
by means of one Impartial thoupht, the 
living being becomes a Buddha. Our 
minds have theirr own Buddha and that 
Buddha 1s the true Buddha. If the mind 
does not have its own Buddha, where can 
the true Buddha be sought? Your own 


minds are the Buddha; have no further 
doubts  Nothng can be established 
oufside the mind, for the original mind 
produces the ten thousand dharmas. 
Therefore, the Sutras say, “The mind 
produced, all dharmas are produced; the 
mind extinguished, all dharmas are 
extinguished. Now, to say goodbye, I wIll 
leave you a verse called the “Self- 
Nature”s True Buddha Verse.` People of 
the future who understand 1s meaning 
will see theIr original mind and realize 
the Buddha Way. The verse runs: 

The true-suchness self-nafure 

1s the true Buddha. 

Deviant views, the three poIsons, 

are the demon king. 

At mes of deviant confusion 

the demon king 1s in the house; 

But when you have proper views 

the Buddha 1s in the hall. 

Deviant views, the three poIsons 

produced within the nature, 

Are Just the demon king 

come to dwell in the house. 

Proper views casting out 

three poIsons of the mind 

Transform the demon into Buddha 

True, not False. 

Dharma-body, Reward-body, 

and Transformation-body: 

Fundamenrfally the thre bodies 

are one body. 

Seeing that for yourself 

within your own nafure 

1s the Bodhi-cause 

for realizing Buddhahood. 

The pure nature 1s oripinally 

Produced from the Transformation- 

body. 

The pure nature 1S ever-present 

Within the Transformation-body. 

One”s nature leads the 


4549 


Transformation-body down the right 
road. 

And In the future the full perfection 
1s truly without end. 

The root cause of purIty 

1s the lust nature, 

For once rid of lust, 

the substance of the nature 1s pure. 
Each of you, within your nafures; 
abandon the five desires. 

In an Iinsfanf, see your nafure, If Is 
true. 

If in this life you encounfter 

The door of Sudden Teaching 

You will be suddenly enlightened to 
your self-nature and see the Honored 
of the world. 

lf you wish to cultivate and aspire to 
Buddhahood, 

You won”t know where the truth 

1S to be sought 

Unless you can see the truth 

within your own mind, 

'This truth which 1s the cause 

of realizing Buddhahood. 

NÑot to see your self-nature 

but to seek the Buddha outside: 

Tf you think that way, you are 
deluded indeed. 

I now leave behind 

the Dharma-door of the Sudden 
Teaching 

To liberate worldly people 

who must cultivate themselves. 
lannounce to you 

and to future students of the Way: 
If you do not hold these views 

you will only waste your time. 


Tổ nói kệ rồi bảo rằng: “Các ông ở lại an 
vui, sau khi tôi diệt độ, chớ làm theo thế 
gian khóc lóc như mưa, nhận lễ vật điếu 
tang, thân mặc hiếu phục, chẳng phải là 


đệ tử của tôi, cũng không phải là chánh 
pháp. Chỉ biết tự bổn tâm, thấy tự bổn 
tánh, không động không tịnh, không sanh 
không diệt, không đi không lại, không 
phải không quấy, không trụ không vãng, 
e các ông trong tâm mê, không hiểu ý tôi, 
nay lại đặn dò các ông khiến các ông 
thấy tánh. Sau khi tôi diệt độ, y theo đây 
tu hành, như ngày tôi còn sống, nếu trái 
lời tôi dạy, giả sử tôi còn ở đời, cũng 
không có lợi ích gì. Tổ lại nói kệ rằng: 

“Ngơ ngơ không tu thiện, 

Ngáo ngáo không làm ác, 

Lặng lẽ dứt thấy nghe, 

Thênh thang tâm không dính.” 
Having spoken the verse the Master 
continued, “All of you should take care. 
After my extinction, do not act with 
worldly emotion. Ïlf you weep In sorrow, 
receive condolences or Wear mourning 
clothes, you are not my disciples, for that 
1S Contrary to the proper Dharma. Simply 
T€COgnize your own original mind and see 
your own original nature, which 1s neither 
moving nor still, neither produced nor 
extinguished, neither coming nor going, 
neither ripght nor wrong, neither dwelling 
nor departing. Because I am afraid that 
your confused minds will misunderstand 
my Intention, I will Instruct you again so 
that you may see your nature. After my 
exfinction, confinue tO cultivate 
accordingly, as If Ï were still present. 
Should you disregard my teaching, then 
even I1 Ï were to remain 1n the world, you 
would obtain no benefit." 

He further spoke this verse: 

Firm, firm: Do not cultivate the good. 
Hiph, high: Do not do evI]. 

SữiII, stll: Cut off sight and sound. 
Vast, vast: The mind unattached. 


Tổ nói kệ rồi ngồi ngay thẳng đến canh ba, 
chợt bảo đệ tử rằng: “Tôi đi nhé!” Rồi im lặng 


4550 


mà hóa. Khi ấy mùi lạ đầy cả thất, có một 
móng trắng vòng giáp đất, trong rừng cây cối 
đều biến thành màu trắng, cầm thú kêu vang 
bị thương —After speaking this verse, the 
Master sat upright until the third watch, when 
suddenly he said to his discIples, “I am going!” 
In an Instant he changed and a rare fragrance 
fñilled the room. A whi(e rainbow linked with 
the earth and the trees In the wood turned 
white. The birds and beasts cried out ín 
SOTTOW. 


Đến tháng mười một, quan liêu cùng môn 
nhơn Tăng tục ba quận Quảng, Thiều, Tân, 
đua nhau tới đón thân của Tổ, không giải 
quyết được việc tranh giành mới thắp hương 
khấn đảo rằng: “Khói hương chỉ về chỗ nào là 
Tổ về chỗ ấy.” Khi ấy khói hương bay thẳng 
về Tào Khê. Ngày mười ba tháng mười một, 
đời thần khám và những y bát được truyền trở 
về. Năm kế tháng bẩy mới mở khám, đệ tử 
Phương Biện dùng đất trầm tô lên trên, đệ tử 
nhớ lại lời huyền ký sẽ bị lấy đầu của Tổ, mới 
lấy sắt là bao quanh cổ để giữ cổ của Tổ, rồi 
đưa vào trong tháp, chợt trong tháp có hào 
quang trắng hiện ra thẳng lên trên trời, ba 
ngày mới tan. Thiểu Châu tâu lên vua và 
phụng sắc lập bia ghi đạo hạnh của Tổ. Tổ 
sống bẩy mươi sáu tuổi, hai mươi bốn tuổi 
được truyền y, năm ba mươi chín tuổi mới 
thế phát, nói pháp lợi sanh ba mươi bẩy 
năm, đệ tử nối pháp bốn mươi ba người, 
người ngộ đạo siêu phàm không biết bao 
nhiêu mà tính. Tín y của Tổ Đạt Ma 
truyền, áo Ma Nạp cùng với bát báu của 
vua Trung Tông ban cho và tượng của 
Phương Biện đắp cùng với những đạo cụ 
của Tổ để tại đạo tràng Bảo Lâm, lưu 
truyền Kinh Pháp Bảo Đàn để bày tông 
chỉ của Tổ, hưng long Tam Bảo và lợi ích 
quần sanh— In the eleventh month, a dispute 
arose among the officials, disciples, Sangha 
and laity of the three counfries of Kuang Chou, 


Shao-Chou and Hsin-Chou as to who should 
receive the true body. As they could not agree, 
they li incense and prayed saying, “The 
Master wIll be returned to the place Indicated 
by the mcense smoke.” The smoke went 
directly to Ts°ao-His and so, on the thirteenth 
day of the eleventh month, the reliquary and 
the transmitted robe and bowl were returned 
there. In the following year, on the twenty- 
fifth day of the seventh month, the body was 
removed from the reliquary and Disciple Fang 
Pien anoited 1t with mcense paste. 
Remembering the prophecy that his head 
would be taken, the disciples wrapped sheets 
of Iron and laquered cloth around his neck for 
protection and then placed his body In the 
pagoda. Just then a white light appeared within 
the pagoda, shot up into the sky and did not 
fade for three days. The Magistrate of Shao- 
Chou reported this to the Emperor and 
received an Imperial order to erect a stone 
tablet commemorating the Master ”s conduct 1n 
the Way. The Masfter's springs and autumns 
were seventy-six. The robe was transmitted to 
him when he was twenty-four and when he 
was thirty-nine his hair was cut. For thirty- 
seven years, he spoke the Dharma to benefit 
living beings. Forty-three men inherited his 
Dharma and an unaccountable number awoke 
to the Way and overstepped the common lot. 
The robe of belief transmited from 
Bodhidharma, the Mo-Na robe and 
preclous bowl conferred by Emperor 
Chung-Tsung, as well as the lifelike 
Image sculpted by Fang Pien and other 
articles of the Way, were entrusted to the 
aftendant in charge of the stupa and were 
permanently retaned at the Pao-Lin 
Bodhimandala for the Bodhimanda”s 
protection. The Platform Sutra has been 
transmitted to set forth the principles of 
our school, to glorify the Triple Jewel and 
to benefit all living beings. 


4551 


Appendix G 


Kink Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa 
The Vajracchedika Prajna Paramita Sutra 


Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La 
Mật Đa: 


Lư hương sạ nhiỆt. 

Incense heats up in the censer. 

Pháp giới mông huân. 

The fragrance premeates all space. 

Chư Phật hải hội tất điêu văn. 

Buddhas in all universes are aware. 

Tùy xứ kiết tường vân. 

Everywhere, there gathers auspicious clouds. 
Thành ý phương ân. 

Be sincere and solemn. 

Chư Phật hiện toàn thân. 

Buddhas appear im the midst of fragrant 
clouds. 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát 
(3 lần). 

Let's take refuge with the Bodhisattva in the 
cloud of incense (3 times). 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Let's take refuge with our teacher Sakyamuni 
Buddha. 

Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh 

The Vajracchedika Prajna Paramita Sutra. 
--Như thị ngã văn. Nhứt thời Phật tại Xá Vệ 
Quốc, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên, dữ đại Tỳ 
Kheo chúng, thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu. 
Nhĩ thời Thế Tôn, thực thời, trước y trì bát, 
nhập Xá Vệ đại thành khất thực. Ư kỳ thành 
trung, thứ đệ khất dĩ. Hoàn trí bổn xứ, phạn 
thực ngật thâu y bát, tẩy túc dĩ, phu tòa nhi 
tọa (Chính tôi được nghe: “Một thời Đức Phật 
cùng với một ngàn hai trăm năm chục vị Tỳ 
Kheo hội họp tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc 
thuộc thành Xá Vệ. Khi bấy giờ đến bữa ăn, 
Đức Thế Tôn mặc áo mang bát đi vào thành 
Xá Vệ khất thực. Ở trong thành đó Ngài lần 
lượt đi khất thực từng nhà, rồi trở về nơi cũ, 
thọ trai xong Ngài thu bát gấp áo và rữa chân, 
rồi trải tòa ra ngổi)—Thus I have heard. 
Once, Buddha was preaching in the Kingdom 
of Shravasti, while staying in the Jetavana 
Park. In his 


company, there were one 


thousand two hundred and fifty elder 
Bhikshus. At meal time, Bhagavan put on his 
robe and took his bowl. He entered the city of 
Shravasti to beg for food. Ủpon enterning, he 
begged from door to door. Afterward, he 
returned to the dwelling. After his meal, he 
put away his robe and bowl. He washed his 
feet, lay out a mat and sat down. 

--Nhĩ thời Trưởng lão Tu Bổ Đề, tại đại 
chúng trung, tức tùng tòa khởi, thiên đản hữu 
kiên, hữu tất trước địa hiệp chưởng cung kính 
nhi bạch Phật ngôn: “Hi hữu Thế Tôn! Như 
Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc 
chư Bồ Tát ! Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 
Đề tâm, vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ 
tâm?” (Bấy giờ trong đại chúng ngài Tu Bồ 
Đề từ chỗ ngôi của mình đứng dậy, hở áo vai 
hữu, gối hữu quỳ sát đất, chấp tay cung kính 
mà bạch Phật rằng: “Thật hi hữu thay, bạch 
Đức Thế Tôn! Đức Như Lai hộ niệm cho các 
Bồ Tát thật là khéo léo! Phó chúc cho các Bồ 
Tát thật là khéo léo! Bạch Đức Thế Tôn! Kẻ 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào phát tâm vô 
thượng chánh giác, tâm phải an trụ như thế 
nào? Và phải nén dẹp dục vọng như thế 
nào?”)—Then, elder Subhuti who was in the 
assembly stood up, beared his right shoulder 
and knelt down on his ripht knee. He held his 
palms together and reverently asked the 
Buddha, “Honorable, the most precIlous one. 
The Tathagata 1s 
Bodhisattvas. He well Instructs Bodhisattvas. 
Honorable ! ÀA good man or woman who seeks 
the Anuttara Samyak Sambodhi, what should 
one rely on, and how can one pacIfy the mind 
9> 

--Phật ngôn: “Thiện tai ! Thiện tai ! Tu Bồ 
Đề ! Như nhữ sở thuyết, Như Lai thiện hộ 
niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. 
Nhữ kim đế thính, đương vị nhữ thuyết. Thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn ! phát A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm, ưng như thị trụ, 
như thị hàng phục kỳ tâm.” (Đức Phật bảo 


welllÐ mindful of 


4554 


ngài Tu Bồ Đề rằng: “Hay lắm! Phải lắm! 
Đúng thật như lời ông nói; Như Lai hộ niệm 
cho các Bồ Tát thật là khéo léo! Phó chúc cho 
các Bồ Tát thật là khéo léo! Ông nay lắng 
nghe cho rõ, tôi sẽ vì ông mà nói cho nghe. 
Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhơn nào 
phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác 
ấy, tâm phải nên trụ như thế nầy, và phải nén 
dẹp vọng tâm như thế nầy) —The Buddha 
replied: “Good, good indeed! Subhuti ! As you 
say, the Tathagata Is 
Bodhisattvas, and well instructs Bodhisattvas. 
Listen carefully, I will teach you. What a good 
man or woman who seeks Anutfara Samyak 
Sambodh. (The Supreme Enlightenment) 
should rely on, and how one can pacIfy one” 
mind." 

---Duy nhiên Thế Tôn! Nguyện lạc dục văn 
(Dạ: Bạch Đức Thế Tôn! Con muốn được 
nghe lắm)—“Yes, Honorable, I wil be 
honored to hear your teaching.” 

---Phật cáo Tu Bồ Đề: “Chư Bồ Tát Ma Ha 
Tát, ưng như thị, hàng phục kỳ tâm, sở hữu 
nhứt thiết chúng sanh chi loại, nhược noẩn 
sanh, nhược thai sanh, nhược thấp sanh, nhược 
hóa sanh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược 
hữu tưởng, nhược vô tưởng; nhược phi hữu 
tưởng, phi vô tưởng, ngã giai linh nhập Vô Dư 
Niết bàn, nhi diệt độ chi. Như thị diệt độ vô 
lượng vô số, vô biên chúng sanh, thiệt vô 
chúng sanh, đắc diệt độ giả” (Đức Phật bảo 
ông Tu Bồ Đề rằng: “Các Bồ Tát và đại Bồ 
Tát, phải nên nén dẹp vọng tâm như thế nầy. 
Nghĩa là có hết thấy những loài chúng sanh, 
dù là loài sinh ra trứng, loài sinh ra thai, loài 
sinh ở nơi ẩm ướt, hay loài hóa sinh, loài có 
sắc, loài không có sắc, loài có tưởng, loài 
không có tưởng, loài không phải có tưởng, 
loài không phải không có tưởng, ta đều khiến 
cho vào cõi Vô Dư Niết Bàn mà được diệt độ. 
Những chúng sinh đó tuy được diệt độ vô 
lượng vô biên, mà thật ra coi như không có 
một chúng sinh nào được diệt độ cả) —The 
Buddha discoursed to Subhuti, “Bodhisattva 


well mindful of 


Mahasattvas should pacIfy ther mind this 
way. All beings, whether they born from egøs, 
wombs, spawned, or metamorphosis; whether 
they have forms or not; have consciousness or 
nof; 
Parnirvana. Although I have emancipated 
countless Immeasurable beings, in actuality, 
no beings was emancipated. Why ?” 

--Hà đĩ cố? Tu Bồ Đề ! Nhược Bồ tát hữu 
ngã tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ 
giả tướng, tức phi Bồ Tát ( Tại vì sao? Ông Tu 
Bồ Để! Nếu Bồ Tát còn chấp vào chỗ có 
tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, 
tướng thọ giả, nư thế tức không thể gọi là Bồ 
Tát được) —Subhuti ! Bodhisattvas, who are 
attached to the concept of self, others, 
afflictions 
Bodhisattvas. 
---Phục thứ Tu Bồ Đề ! Bồ Tát ư pháp, ưng vô 
sở trụ, hàn ư bố thí. Sở vị bất trụ sắc bố thí, 
bất trụ thinh, hương, vị, xúc, pháp bố thí. Tu 
Bồ Đề ! Bồ Tát ưng như thị bố thí, bất trụ ư 
tướng. Hà dĩ cố ! Nhược Bồ Tát bất trụ tướng 
bố thí, kỳ phước đức bất khả tư lượng (Lại 
nữa, ông Tu Bồ Để! Bồ Tát thực hành phép 
bố thí phải nên “Vô sở trụ.” Nghĩa là không 
nên trụ vào sắc mà làm bố thí, không nên trụ 
vào thanh, hương, vị, xúc, pháp mà làm bố thí. 
Ông Tu Bồ Đề! Tại sao mà Bổ Tát không nên 
trụ vào sắc tướng mà bố thí như thế? Vì nếu 
Bồ Tát không trụ vào hình sắc mà bố thí, thì 
phúc đức đó không thể suy lường được)— 
AIso, Subhuti ! Bodhisattvas In truth have no 
attachment In acts of charity. One should not 
attach to sipht while giving. One should not 
attach to sound, smell, taste, touch, or 
conciousness 1n giving. Subhuti ! Bodhisattvas 
should give without attachment. Why ? If they 
do, the merifs and virtues are immeasurable.”” 
--Tu Bồ Đề ! Ư ý vân hà ? Phương Đông hư 
không, khả tư lượng phủ ?” (Ông Tu Bồ Đề! 
Ý ông nghĩ sao? Cõi hư không về phương 
Đông có thể suy lường được chăng?)— 


I wil lead them to the liberation of 


and 1ncessantness are nOf 


4555 


Subhuti, tell me, can you qualify the space to 
the East ?” 

---Phất dã. Thế Tôn ! (Dạ, bạch Đức Thế 
Tôn! Cõi hư không về phương Đông, không 
thể suy lường được)—“I cannot, Honorable.” 
---Tu Bồ Để. Nam Tây Bắc phương. Tứ duy 
thượng hạ hư không khả tư lượng phủ? (Ông 
Tu Bồ Để! Cõi hư không về phương Nam, 
phương Tây, phương Bắc, bốn phương bàng, 
và phương trên phương dưới có thể suy lường 
được chăng?)—“Subhuti, then can you qualIfy 
the spaces to the South, to the West or North; 
to the four corners, to directions above or 
below.” 

Phất dã. Thế Tôn! (Dạ, bạch Đức Thế Tôn! 
Không thể suy lường được)—“I camnot, 
Honorable.” 

---Tu Bồ Đề! Bồ tát vô trụ tướng bố thí, phước 
đức diệt phục như thị bất khả tư lượng (Ông 
Tu Bồ Để! Bồ Tát không trụ vào hình tướng 
mà bố thí, thì phúc đức đó cũng nhiều như 
thế, không thể suy lường được)—Subhuti! 
Bodhisattvas who give without attachment 
have equal amounts of merit and virtue. Ít 1s 
1ncomprehensible and immeasurable. 

---Tu Bồ Đề! Bồ Tát ưng đản như sở giáo trụ 
(Ông Tu Bồ Để! Bồ Tát những nên theo như 
chỗ sở giáo mà trụ)—Subhuti ! Bodhisattvas 
should be mindful of this teaching. 

--Tu Bồ Đề ! Ư ý vân hà. Khả dĩ thân tướng 
đắc kiến Như Lai phủ (Ông Tu Bồ Để! Ý ông 
thế nào? Có thể dùng thân tướng mà thấy 
được Như Lai chăng?) —Subhuti ! In your 
opiInion, can the Tathagata be identified by the 
physical bodily attributes? 

---Phất dã. Thế Tôn! Bất khả dĩ thân tướng 
đắc kiến Như Lai. Hà dĩ cố ? Như Lai sở 
thuyết thân tướng, tức phi thân tướng (Dạ, 
bạch Đức Thế Tôn! Không thể dùng thân 
tướng mà thấy được Đức Như Lai. Tại vì sao? 
Vì Đức Như Lai nói “Thân tướng kia tức 
không phải thật là thân tướng của Như 
Lal.)—No Honorable ! One cannot identify 
the Tathagata by physical attributes. Why ? 


The Tathagata says that physical form has no 
actualIty. 

---Phật cáo Tu Bồ Để: “Phàm sở hữu tướng, 
giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi 
tướng, tức kiến Như Lai.” (Đức Phật bảo ông 
Tu Bồ Đề: “Bất cứ vật gì hễ có hình tướng 
đều là giả dối.” Nếu thấy các tướng không 
phảẩi hình tướng, như thế mới tạm gọi là thấy 
được Như Lai) —The Buddha said to Subhuti, 
“All forms and phenomena are 1llusive. If one 
can see beyond forms, the 
Tathagata.” 

---Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Phả 
hữu chúng sanh, đắc văn như thị ngôn thuyết 
chướng cú, sanh thiệt tín phủ?” (Ông Tu Bồ 
Đề bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Vả 
lại, nếu có các chúng sanh được nghe lời lẽ 
chương cú như thế, họ khởi lòng tin chân thật 
chăng?) —Subhut asked the Buddha, 
“Honorablel Can there be anyone, upon 
hearing this words, believe sincerely 1m 
them?” 

---Phật cáo Tu Bổ Đề: “Mạc tác thị thuyết. 
Như Lai diệt hậu, hậu ngũ bá tuế, hữu trì giới 
tu phước giả, ư thử chướng cú, năng sanh tín 
tâm, dĩ thử vi thiệt. Đương tri thị nhơn, bất ư 
nhứt Phật, nhị Phật, tam, tứ, ngũ Phật nhi 
chủng thiện căn, dĩ ư vô lượng, thiên vạn Phật 
sở, chủng chư thiện căn. Văn thị chương cú, 
nãi chí nhứt niệm, sanh tịnh tín giả.” (Đức 
Phật bảo ông Tu Bồ Đề: “Ông đừng khởi ra ý 
nghĩ như thế, sau khi Như Lai diệt độ năm 
trăm năm, nếu có người nào trì giới tu phước, 
hoặc đối với chương cú kinh nầy, sinh lòng tin 
thanh tịnh mà cho đó là thật, thì nên biết 
người đó, không phải họ trồng căn lành ở 
chốn một Đức Phật, hai Đức Phật, ba, bốn, 
năm Đức Phật, mà họ đã trồng căn lành ở 
chốn vô lượng vô biên muôn nghìn Đức Phật, 
nghe được một chương, một câu kinh nầy, 
nhẫn đến một khoảng giây lát sinh khởi lòng 
tn thanh tịnh— “The Buddha replied to 
Subhuti, “Do not say such words. Even after 
another five hundred years, there stil are 


One S€€S 


4556 


those who follow precepts and cultivate merIf. 
Upon hearing these words, they will develop 
firm and sincere faith. One should be aware 
that they have planted virtue, not with one 
Buddha, two Buddhas, three, four, or five 
Buddhas, but countless trillions of Buddhas. 
Upon hearing these words, in an Instant, they 
develop pure faith.” 

---Tu Bồ Để! Như Lai tất tri tất kiến, thị chư 
chúng sanh, đắc như thị vô lượng phước đức 
(Ông Tu Bồ Để! Những chúng sinh đó, được 
vô lượng phước đức như thế, Như Lai đều 
thấy đều biết hết cả) —Subhut!' The 
Tathagata knows and sees all. These beIngs 
have Immeasurable merIt. 

—Hà dĩ cố? Thị chư chúng sanh vô phục ngã 
tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả 
tướng, vô pháp tướng, vô pháp tướng, diệc vô 
phi pháp tướng (Tại vì sao? Vì những chúng 
sanh ấy, không chấp vào tướng ta, tướng 
người, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tướng 
vô pháp, và cũng không chấp vào tướng 
không phải là phi pháp)—Why? They are not 
attached to the concept of self, others, 
affliatons and ¡ncessantness, not to the 
concept of doctrines, nor no doctfrines. 

---Hà dĩ cố ? Thị chư chúng sanh nhược tâm 
thủ tướng, tắc vi trước ngã, nhơn, chúng sanh, 
thọ giả; nhược thủ pháp tướng, tức trước ngã 
nhơn, chúng sanh thọ giả (Tại vì sao? Nếu 
tâm còn chấp vào tướng, tức là chấp có ta, có 
người, có chúng sinh, có thọ giả. Nếu cố chấp 
vào pháp tướng, cũng tức là chấp có ta, chấp 
có người, chấp có chúng sinh, và chấp có thọ 
giả)—Why? One who grasps a concept is 
atfached to the self, others, affilliations and 
1ncessantness. One who grasps doctrine 1s 
atfached to the self, others, affilliations and 
1ncessantness. 

---Hà dĩ cố ? Nhược thủ phi pháp tướng tức 
trước ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả. Thị cố, 
bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp (Bởi 
vậy không nên chấp là pháp, không nên chấp 
là phi pháp)—One who grasps no-doctrines 1s 


atfached to the self, others, affilliations and 
1ncessantness. Therefore, do not attach to the 
concept of doctrines or no-doctrine. 

---Dĩ thị nghĩa cố, Như Lai thường thuyết: 
“Nhữ đẳng Tỳ Kheo, tri ngã thuyết pháp, như 
phiệt dụ giả. Pháp thượng ưng xả, hà huống 
phi pháp! (Vì lẽ đó, cho nên Như Lai thường 
nói: “Tỳ Kheo các ông nên hiểu rằng “Pháp 
của ta nói ra, cũng ví như cái bè khi sang qua 
sông, chính pháp có khi còn nên bỏ, huống là 
phi pháp. ”)—Thus, the Tathagata always 
says: “You, Bhikshus, should be aware that 
my teaching 1s a raft. lt can be cast aside. How 
muụch more should you cast aside non- 
Buddhist teachings?” 

--Tu Bồ Đề! Ư ý vân hà? Như Lai đắc A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Để da? Như Lai 
hữu sở thuyết dã? (Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế 
nào? Như Lai được đạo vô thượng Chính 
Đẳng Chính Giác chăng? Như Lai có nói pháp 
chỗ nào chăng?)—Subhuti! What do you think 
? Has the Tathagata obtained Anuttara 
Samyak-Sambodhi? the  Tathagata 
expound the Dharma? 

--Tu Bồ Để ngôn: “Như ngã giải Phật sở 
thuyết nghĩa, vô hữu định pháp danh A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, diệc vô hữu 
định pháp Như Lai khả thuyết (Ông Tu Bồ Đề 
bạch Phật rằng: “Như chỗ con hiểu nghĩa Phật 
dạy thì không có pháp nào nhứt định gọi là vô 
thượng chính đẳng chính giác, cũng không có 
pháp nào nhất định Đức Như Lai nói ra.”)— 
Subhuti replied, “From my understanding of 
the Buddha°s teaching, there 1s no absolute 
Dharma Samyak 
Sambodhi. There 1s no fixed teaching for the 
Buddha to expound. 

---Hà dĩ cố ? Như Lai sở thuyết pháp, giai bất 
khả thủ, bất khả thuyết, phi pháp, phi phi 
pháp (Tại vì sao? Vì những pháp Đức Như 
Lai nói ra đều không thể chấp, và cũng không 
thể nói là phi pháp, hay không phải phi 
pháp)—Why? the Tathagata”s 
teachings should be atftached to. Truth 1s 


Does 


known  as  Anuttara 


None of 


4557 


inexpressible. It 1s neither doctrine nor non- 
doctrine. Why? 

---Sở dĩ giả hà? Nhứt thiết Hiền Thánh giai dĩ 
vô vi pháp nhi hữu sai biệt (Sở dĩ vì sao? Vì 
hết thảy các bậc Hiền Thánh đều lấy pháp vô 
vi mà tu hành mới có ra sai biệt)—The saints 
differ on account of their understanding of the 
Asamskrta Dharma. 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà ? Nhược nhơn mãn 
tam thiên đại thiên thế giới thất bửu, dĩ dụng 
bố thí, thị nhơn sở đác phước đức ninh vi đa 
phủ? (Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế nào? Nếu có 
người dùng bảy báu ở khắp cõi tam thiên đại 
thiên thế giới, đem ra bố thí, người đó được 
phước đức, há phải nhiều chăng?)—Subhuti! 
What do you thínk? If someone fills the 
universe with the seven treasures, and gIve 
them up for charity. Has this person gotten 
much merit? 

--Tu Bồ Đề Ngôn: “Thậm đa, Thế Tôn. Hà dĩ 
cố? Thị phước đức tức phi phước đức tánh, thị 
cố Như Lai thuyết phước đức đa.” (Ông Tu Bồ 
Đề thưa:”Bạch Đức Thế Tôn! Người đó được 
phước đức rất nhiều.” Tại vì sao? Vì phước 
đức đó nó không phải là phước đức tính, bởi 
vậy Đức Như Lai mới nói là được nhiều 
phước đức)—Subhut replied, “Very mụuch 
indeeds, Honorablel Why? This merI 1s 
tanglle. It has no real nature of merit. 
Speaking only from a worldly angle, the 
Tathagata says that there 1s mụch merit.” 
---Nhược phục hữu nhơn, ư thử kinh trung thọ 
trì nãi chí tứ cú kệ đẳng, vị tha nhơn thuyết, 
kỳ phước thắng bỉ (Nếu lại có người thụ trì 
đọc tụng ở trong kinh nầy, nhẫn đến một bài 
kệ bốn câu, hoặc diễn nói cho người khác 
nghe, thì phước đức ấy nhiều hơn phước đức 
bố thí trên kia)—Yet, if one follows as little as 
four verses from this sutra, and teaches them 
to others, the merit would surpass that of the 
charIty øIver. 

---Hà đĩ cố ? Tu Bồ Đề ! Nhứt thiết chư Phật 
cập chư Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề pháp, giai tùng thử kinh xuất. Tu Bồ 


Đề! Sở vị Pháp pháp giả tức phi Phật pháp 
(Tại vì sao? Ông Tu Bồ Để! Vì hết thẩy chư 
Phật và pháp vô thương chính đẳng chính giác 
của chư Phật, đều từ nơi kinh nây mà ra. Ông 
Tu Bồ Đề! Phật pháp đó tức không phải là 
Phật pháp, như thế mới tạm gọi là Phật 
pháp)—Why? Subhutl All the Buddhas and 
their Anuttara Samyak Sambodhi are from this 
sutra. Subhuti! The Buddhaˆs teaching has no 
actualify. It too 1s names and concepts. 

--Tu Bồ Đề! Ư ý vân hà ? Tu Đà Hoàn năng 
tác thị niệm “Ngã đắc Tu Đà Hoàn quả phủ?” 
(Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế nào? Bậc Tu Đà 
Hoàn hay nghĩ như thế nầy “Ta được quả Tu 
Đà Hoàn chăng?) —Subhutu! What do you 
thnk ? Can a Srofa-apanna have the notion 
that I am to achieve Srota-apanna-phala? 
---Tu Bồ Đề ngôn, “No Honorable! Hà đĩ cố? 
Tu Đà Hoàn danh vi Nhập Lưu, nhi vô sở 
nhập, bất nhập sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
pháp, thị danh Tu Đà Hoàn (Ông Tu Bồ Đề 
thưa, bạch Đức Thế Tôn! Không ạ. Tại vì 
sao? Vì quả Tu Đà Hoàn còn gọi là Nhập 
Lưu, mà thật ra không có chỗ nào là chỗ sở 
nhập. Vì nó không chấp vào sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, như thế mới gọi là Tu 
Đà Hoàn)—Subhuti replied, “No, Honorable! 
Srofa-apanna 1s the stream enterer. However, 
one enters In(o the steam of non-entrance. 
One does not enfer sight, sound, smell, taste, 
touch or concept. For this reason, one 1s a 
Srofa-apanmna. 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? Tu Đà Hoàn năng 
tác thị niệm “Ngã đắc Tu Đà Hoàn quả phủ?” 
(Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế nào? Bậc Tư Đà 
Hàm hay nghĩ như thế nầy, “Ta được quả Tư 
Đà Hàm chăng?) —Subhutl What do you 
thnk? “Can a Sakradagasmi have the notion 
that I am to achieve Sakradagasmi-phala?” 
--Tu Bồ Đề ngôn: “Phất dạ, Thế Tôn! Hà dĩ 
cố? Tư Đà Hàm danh Nhứt vãng lai, nhi thiệt 
vô vãng lai, thị danh Tư Đà Hàm.” (Ông Tu 
Bồ Đề thưa, “dạ không, bạch Đức Thế Tôn! 
Tại vì sao? Vì quả Tư Đà Hàm còn gọi là 


4558 


Nhứt Lai, mà thật ra nó không còn có chỗ nào 
là chỗ đi lại, như thế mới gọi là Tư Đà 
Hàm)—Subhut repled, “No, 
Sakradagasmi 1s the once returner. However, 
one has no notion of returning. For this reason, 
one 1s SakradagasmI.” 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? A Na Hàm năng 
tác thị niệm: “Ngã đắc A Na Hàm quả phủ?” 
(Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế nào? Bậc A Na 
Hàm hay nghĩ như thế nầy, “Ta được quả A 
Na Hàm chăng?) —Subhut!l What do you 
think? Can an anagami have the notion that Ï 
am to achieve Anagami-phala? 

--Tu Bồ Đề ngôn, “Phất dã, Thế Tôn! Hà dĩ 
cố? A Na Hàm danh vi Bất Lai, nhi thiệt vô 
bất lai, thị cố danh A Na Hàm (Ông Tu Bồ Đề 
thưa, “Dạ không, bạch Đức Thế Tôn! Tại vì 
sao? Vì quả A Na Hàm còn gọi là Bất Lai, mà 
thật ra không nơi nào là nó không tới, như thế 
mới gọi là A Na Hàm)—Subhuti replied, “No, 
Anagam 1s the 
However, one has no nofion of no-coming. 
Thus, one 1s a AnagamI.” 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? A La Hán năng tác 
thị nệm “Ngã đắc A La Hán đạo phủ?” (Ông 
Tu Bồ Để! Ý ông thế nào? Bậc A La Hán hay 
nghĩ như thế nầy, “Ta được đạo A La Hán 
chăng? °)—Subhuti! What do you think? Can 
an Arhat have the notion that Ï am to achieve 
Arhat-phala? 

--Tu Bồ Đề ngôn, “Phất dã, Thế Tôn Hà dĩ 
cố? Thiệt vô hữu pháp danh, A La Hán. Thế 
Tôn! Nhược A La Hán tác thị niệm: “Ngã đắc 
A La Hán đạo, tức vi trước ngã, nhơn chúng 
sanh, thọ giả.” (Ông Tu Bồ Để thưa, “Dạ 
không, bạch Đức Thế Tôn! Tại vì sao? Vì thật 
ra không có pháp nào gọi là A La hán. Bạch 
Đức Thế Tôn! Nếu bậc A La Hán nghĩ như 
thế nầy, “Ta được đạo A La Hán, tức là chấp 
vào tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, 
tướng thọ giả) Subhuti repled, “No, 
Honorable! There 1s no actual Dharma named 
Arhat. Honorable! If an Arhat thinks that he, 
himself, has achieved Arahatship, he 1s 


Honorable! 


Honorable! nO-cOmer. 


atfached to the self, others, affilliations and 
1ncessantness. ” 

---Thế Tôn! Phật thuyết ngã đắc Vô Tránh 
tam muội, nhơn trung tối vi đệ nhứt, thị đệ 
nhứt ly dục A La Hán. Thế Tôn! Ngã nhược 
tác thị niệm, “Ngã đắc A La Hán đạo, Thế 
Tôn, tức bất thuyết. Tu Bồ Để! Thị nhạo A- 
Lan-Na hạnh giả. Dĩ Tu Bồ Đề thiệt vô sở 
hành, nhi danh Tu Bồ Để, thị nhạo A-Lan-Na 
hạnh.” (Bạch Đức Thế Tôn! Phật bảo con 
được pháp Vô Tránh Tam Muội, là bậc nhất 
trong hàng người, và là người ha dục bậc nhất 
trong hàng A La Hán, mà con không khởi ra ý 
nghĩ là con ha dục A La Hán. Bạch Đức Thế 
Tôn! Nếu con khởi ra ý nghĩ con là người 
được đạo A La Hán, thì Đức Thế Tôn không 
bảo Tu Bồ Đề con là người ưa làm hạnh A 
Lan Nhã (hạnh sống nơi tĩnh mịch lặng lẽ) ấy, 
vì Tu Bồ Đề con thật không có làm chỗ nào 
mà gọi là Tu Bồ Đề, là ưa làm hạnh A Lan 
Nhã)——Honorable! The Buddha declares that I 
have achieved the “No Discord Samadhi.`He 
says that I have surpassed all men, as the 
supreme desireless Arhat. Honorable! I never 
conser myself as a desireles Arhat. 
Honorable! If I do, you would not declare me 
as an Aranyaka. It 1s because I do not attach to 
any such concept. The Honorable declares 
that Subhuti lives as an Aranyaka. 

---Phật cáo Tu Bồ Đề: “Ư ý vân hà? Như Lai 
tích tại Nhiên Đăng Phật sở, ư pháp hữu sở 
đắc phủ?” (Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, ý 
ông thế nào? Như Lai xưa kia ở chốn Đức 
Phật Nhiên Đăng, có sở đắc pháp nào 
chăng?) —Buddha asked Subhuti, “What do 
you think? Did the Tathagata acqure any 
Dharmas from Dipamkara Buddha ¡in the 
past?” 

---Phất dã, Thế Tôn! Như Lai tại nhiên Đăng 
Phật sở, ư pháp thiệt vô sở đắc (Dạ không, 
bạch Đức Thế Tôn! Đức Như Lai xưa kia ở 
chốn Đức Phật Nhiên Đăng thật ra không có 
sở đắc pháp nào cả)—No, Honorable! The 


4559 


Tathagata has not gotten anything from the 
Dipamkara Buddha. 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? Bồ Tát trang 
nghiêm Phật độ phủ? (Ông Tu Bồ Để! Ý ông 
thế nào? Bồ Tát có làm trang nghiêm cõi Phật 
chăng?) —Subhutil What do you think? Is a 
Bodhisattva motivated to adorn the Buddha 
Land? 

---Phất dã, Thế Tôn! Hà dĩ cố? Trang nghiêm 
Phật độ giả, tức phi trang nghiêm, thị danh 
trang nghiêm (Dạ không, bạch Đức Thế Tôn! 
Tại vì sao? Lầm trang nghiêm cõi Phật ấy, tức 
không phải là trang nghiêm cõi Phật, như thế 
mới gọi là trang nghiêm cõi Phật) —No, 
Honorablel Why? One can truly adorn the 
Buddha Land only If one 1s not attached to 
sụch a concept. Adornment too 1s only names 
and concepts. 

---Thị cố Tu Bồ Để! Chư Bồ Tát Ma Ha Tát 
ưng như thị sanh thanh tịnh tâm; bất ưng trụ 
sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh, hương, vị, xúc, 
pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm 
(Ông Tu Bồ Để! Vì thế nên các Bồ Tát Ma 
Ha Tát phải sinh khởi tâm thanh tịnh như thế. 
Nghĩa là không nên sinh tâm trụ vào sắc, 
không nên sinh tâm trụ vào thanh, hương, vị, 
xúc, Pháp. Nên sinh tâm Vô Sở Trụ, tức là 
không trụ vào chỗ nào)—Therefore, Subhuti! 
Bodhisattva-Magasatva should be pure in 
heart. Do not act on sight. Do not act on sound, 
smell, taste, touch or Dharma. One should act 
without attachments. 

--Tu Bồ Đề! Thí như hữu nhơn thân như Tu 
Di Sơn vương. Ư ý vân hà? Thị thân vi đại 
phủ (Ông Tu Bồ Để! Ví như có người thân 
như núi Tu Di Vương vậy ý ông thế nào? 
Thân đó có phải là lớn chăng?)—Subhuti! For 
example, someone has the stature of Mount 
Sumeru. What do you think? Would this body 
be huge? 

---Tu Bồ Để ngôn: “Thậm đại, Thế Tôn! Hà 
dĩ cố ? Phật thuyết phi thân, thị danh đại 
thân.” (Ông Tu Bồ Đế thưa, “Bạch Đức Thế 
Tôn! Thân đó rất lớn. Vì sao? Đức Phật bảo 


không phải thân, như thế mới gọi là thân 
lớn —Subhut  repled, “Huge ¡ndeed, 
Honorable! Why? The Buddha expounds that 
the real body 1s beyond forms. However, If 
can be called a huge body In the realms of 
names and concepts. 

---Tu Bồ Để! Như hằng hà trung sở hữu sa số, 
như thị sa đẳng hằng hà. Ư ý vân hà? Thị chư 
hằng hà sa, ninh vi đa phủ? (Ông Tu Bồ Đề! 
Như số cát có ở trong sông Hằng, vậy những 
số cát trong những sông Hằng ấy, với ý ông 
những số cát ở sông Hằng đó, há phải nhiều 
chăng?) —Subhuti! Let's Imagine all the sands 
1n the River Ganges, then for each sand there 
1s another Ganges. What do you think? Would 
all the sands from thse rivers be enormous? 
--Tu Bồ Đề ngôn: “Thậm đa, Thế Tôn! Đản 
chư hằng hà, thượng đa vô số, hà huống kỳ 
sa.” (Ông Tu Bồ Đề thưa, “Bạch Đức Thế Tôn 
rất nhiều. Vì những sông Hằng còn nhiều vô 
số! Huống chỉ là số cát của các sông Hằng)— 
Subhut replied, “Enormous indeed, 
Honorable! Just counting the number Of rIVers 
would be enormous. It would be much more 
so for the sands In the rIvers.” 

---Tu Bồ Để! Ngã kim thiệt ngôn cáo nhử. 
Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, dĩ 
thất bảo mãn nhĩ sở hằng hà sa số tam thiên 
đại thiên thế giới dĩ dụng bố thí, đắc phước đa 
phủ? (Ông Tu Bồ Để! Tôi nay thành thật hỏi 
ông: “Nếu có thiện nam thiện nữ nào, dùng 
bảy báu nhiều như số cát của các sông ấy, ở 
khắp cả ba nghìn đại thiên thế giới đem ra bố 
thí, thì người đó được phước đức nhiều 
chăng?)—Subhutil Ï am saying this sincerely. 
lf a good man or woman øgives all the 
treasures In the universes numbered to the 
sands In all these rivers for charity, have they 
øotten much merit? 

--Tu Bồ Đề ngôn, “Thậm đa, Thế. Tôn!” 
(Ông Tu Bồ Đề thưa, “Bạch Đức Thế Tôn! 
Người đó được phước đức rất nhiều)—Subhuti 
replied, “Very much indeed, Honoable!” 


4560 


---Phật cáo Tu Bồ Đề: “Nhược thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn ư thử kinh trung, nãi chí thọ trì 
tứ cú kệ đẳng, vị tha nhơn thuyết, nhi thử 
phước đức, thắng tiền phước đức.” (Ông Tu 
Bồ Đề! Nếu có người thiện nam thiện nữ nào, 
thụ trì đọc tụng kinh nầy, nhẫn đến một bài kệ 
bốn câu, hoặc diễn nói cho người khác nghe, 
thì phước đức của người đó nhiều hơn phước 
đức trên kia)—The Buddha discoursed to 
Subhuti, “A good man or woman who follows 
the teachings in this Sutra, even for only four 
verses, and teaches them to others, they will 
receive more merit and virtue than the 
aforementioned charIfy g1ver.” 

---Phục thứ Tu Bồ Đề! Tùy thuyết thị kinh, 
não chí tứ cú kệ đẳng, đương tri thử xứ, nhứt 
thiết thế gian; thiên, nhơn, a tu la giai ưng 
cúng dường như Phật tháp miếu. Hà huống 
hữu nhơn tận năng thọ trì đọc tụng! Tu Bồ 
Đề! Đương tri thị nhơn, thành tựu tối thượng 
đệ nhứt hi hữu chi pháp. Nhược thị kinh điển 
SỞ tại chi xứ, tức vi hữu Phật, nhược tôn trọng 
đệ tử.” (Lại nữa, ông Tu Bồ Đề! Tùy theo chỗ 
nào diễn nói kinh nây, nhẫn đến một bài kệ 
bốn câu, thì nên biết nơi đó được hết thấy cõi 
trời, cõi người, A Tu La, thảy đều cung kính 
cúng dường như nơi tháp miếu thờ Phật, 
huống chỉ có người hay thọ trì đọc tụng hết cả 
kinh nầy. Ông Tu Bồ Để! Nên biết người đó 
được thành tựu pháp hi hữu bậc nhất hơn cả. 
Nếu kinh nầy để ở nơi nào, thì tức là nơi ấy 
có Phật, và như kẻ đệ tử tôn trọng)—Also, 
Subhut! Whenever the Sutra 1s preached, 
even for as lifle as only four verses, you 
should know the ground becomes sacred. Ït 1s 
the Buddha”s stupa. All celestials, human 
beings, and Asuras should pay homage. How 
much more pIous I1 one recites and abides by 
the teachings? Subhuti! Know that this person 
has achieved what 1s most supreme and 
precIous. Where the Sutra 1s, Buddhas dwell, 
all the faithful show theIr proper respect.” 
---Nhĩ thời Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: “Thế 
Tôn! Đương hà danh thử kinh, ngã đẳng vân 


` 


hà phụng trì.” (Bấy giờ ông Tu Bồ Đề bạch 
Phật rằng, “Bạch Đức Thế Tôn! Kinh nầy nên 
đặt tên là kinh gì? Và chúng con phải tụng trì 
kinh nây như thế nào?)—At this point, Subhuti 
asked the Buddha, “Honorable! What should 
ths Sutra be named? How should we be 
mindful of it s teaching?” 

---Phật cáo Tu Bồ Đề: “Thị kinh danh vi Kim 
Cang Bát Nhã Ba La Mật, dĩ thị danh tự, nhữ 
đương phụng trì. Sở dĩ giả hà? Tu Bồ Đề! Phật 
thuyết Bát Nhã Ba La Mật, tức phi Bát Nhã 
Ba La Mật, thị danh Bát Nhã Ba La Mật. Tu 
Bồ Đề! Ư ý vân hà? Như Lai hữu sở thuyết 
pháp phủ?” (Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề 
rằng: “Kinh nầy nên gọi là Kinh Kim Cang 
Bát Nhã Ba La Mật; và các ông nên dùng 
những danh tự như thế mà phụng trì. Sở dĩ vì 
sao? Ông Tu Bồ Để! Phật nói Bát Nhã Ba La 
Mật, tức là không phải Bát Nhã Ba La Mật, 
như thế mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Ông 
Tu Bồ Để! Ý ông thế nào? Như Lai có nói 
pháp chỗ nào chăng?)—The Buddha replied, 
“This Sutra is named Vajracchedika Prajna 
Paramita. By this name, you should abide. 
Why? Subhuti, the Prajna Paramita taught by 
the Buddha has no actuality. lt is names and 
concepts. Subhuti! What do you think? Does 
the Tathagata expound any Dharma?” 

---Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Như 
Lai vô sở thuyết.” (Ông Tu Bồ Để thưa, 
“Bạch Đức Thế Tôn! Đức Thế Tôn không có 
nói pháp chỗ nào)—Subhuti replied to the 
Buddha: “Honorablel The Tathagata has not 
expounded anything.” 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? Tam thiên đại thiên 
thế giới sở hữu vi trần, thị vi đa phủ? (Ông Tu 
Bồ Để! Ý ông thế nào? Những hạt bụi nhỏ ở 
trong ba ngàn đại thiên thế giới, há phải nhiều 
chăng?)—Subhuti! What do you think? WIII 
all the dust in this universe be enormous ? 
---Tu Bồ Đề ngôn: “Thậm đa, Thế Tôn.” (Ông 
Tu Bồ Đề thưa, “Bạch Đức Thế Tôn! Những 
hạt bụi nhỏ ấy, là nhiều vô số kể)—Subhuti 
replied, '““They would be, Honorable !”” 


4561 


--Tu Bồ Đề! Chư vi trần Như Lai thuyết phi 
vi trần, thị danh vi trần, Như Lai thuyết thế 
giới, phi thế giới, thị danh thế giới. Tu Bồ Đề! 
Ư ý vân hà? Khả dĩ tam thập nhị tường kiến 
Như Lai phủ? (Ông Tu Bồ Đề! Những hạt bụi 
nhỏ ấy, Như Lai nói không phải là bụi nhỏ, 
như thế mới tạm gọi là bụi nhỏ. Như Lai nói 
thế giới nhưng không phải là thế giới, như thế 
mới tạm gọi là thế giới. Ông Tu Bồ Đề! Ý 
ông thế nào? Có thể dùng ba mươi hai tướng 
thấy được Như Lai chăng?)—Subhuti! Dust 
has no actuality. Ït is names and concepts. The 
Tathagata teaches that the universe also has 
no actuality. l( Is names and concepts. 
Subhuti! What do you think? Can one I1dentify 
the Tathagata by his thirty-two holy features?” 
---Phất dã, Thế Tôn. Bất khả dĩ tam thập nhị 
tướng đắc kiến Như Lai. Hà dĩ cố? Như Lai 
thuyết tam thập nhị tướng, tức phi tam thập 
nhị tướng, thị danh tam thập nhị tướng? (Bạch 
Đức Thế Tôn! Không thể dùng ba mươi hai 
tướng mà thấy được Như Lai. Tại vì sao? Vì 
Đức Thế Tôn nói, “Ba mươi hai tướng đó, 
không phải ba mươi hai tướng, như thế mới 
gọi là ba mươi hai tướng.`)—No, Honorable! 
One cannot Why? The thity-two holy 
features have no actualiy. They are just 
names and concepts. 

---Tu Bồ Để! Nhược hữu thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn, dĩ hằng hà sa đẳng thân mạng bố thí. 
Nhược phục hữu nhơn ư thử kinh trung, nãi chí 
thọ trì tứ cú kệ đẳng, vị tha nhơn thuyết, kỳ 
phước thậm đa (Ông Tu Bồ Để! Nếu người 
thiện nam thiện nữ nào, dùng thân mệnh như 
số cát sông Hằng đem ra bố thí, và lại có 
người thọ trì đọc tụng kinh nầy, nhẫn đến một 
bài kệ bốn câu, hoặc diễn nói cho người khác 
nghe, thì người đó được phước đức rất nhiều). 
Subhuti! If a good man or woman sacrifices 
one”s lie as many times as sands in the 
Ganges, the merit 1s less than one who abides 
by only four verses of this Sutra and preaches 
them to others. 


--Nhĩ thời Tu Bồ Để văn thuyết thị kinh, 
thâm giải nghĩa thú, thế lệ bi khấp, nhi bạch 
Phật ngôn: “Hi hữu Thế Tôn! Phật thuyết như 
thị thậm thâm kinh điển, ngã tùng tích lai sở 
đắc huệ nhãn, vị tằng đắc văn như thị chỉ 
kinh. Thế Tôn! Nhược phục hữu nhơn đắc văn 
thị kinh tín tâm thanh tịnh tức sanh thiệt tướng. 
Đương tri thị nhơn, thành tựu đệ nhứt hi hữu 
công đức. Thế Tôn ! Thị thiệt tướng giả, tức 
thị phi tướng, thị cố Như lai thuyết danh thiệt 
tướng. Thế Tôn! Ngã kim đắc văn như thị kinh 
điển, tín giải thọ trì, bất túc vi nan. Nhược 
đương lai thế, hậu ngũ bá tuế kỳ hữu chúng 
sanh đắc văn thị kinh, tín giải thọ trì, thị nhơn 
tức vi đệ nhứt hi hữu (Bấy giờ ông Tu Bồ Đề 
được nghe Phật nói rõ nghĩa sâu xa của kinh 
nây rồi, liền sụt sùi bi cảm sa lệ mà bạch Phật 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Thật hi hữu thay! 
Đức Thế Tôn diễn nói kinh nầy cao siêu tuyệt 
vời như thế, con từ xưa được con mắt tuệ cho 
tới ngày nay, cũng chưa từng được nghe kinh 
nào cao siêu mầu nhiệm như thế. Bạch Đức 
Thế Tôn! Nếu lại có người nào, được nghe 
kinh nầy, mà tín tâm thanh tịnh, liền sinh ra 
tướng chân thật, thì nên biết người ấy, được 
thành tựu công đức hi hữu bậc nhất. Bạch Đức 
Thế Tôn! Tướng chân thật ấy, tức là không 
phải tướng, cho nên Đức Như Lai mới nói là 
tướng chân thật. Bạch Đức Thế Tôn! Con nay 
được nghe và tin hiểu, thọ trì đọc tụng kinh 
nầy, cũng chưa phải là việc khó, nếu về đời 
sau nây, năm trăm năm sau, có chúng sanh 
nào được nghe kinh nầy, tin hiểu đọc tụng thọ 
trì, thì người ấy mới là bậc hi hữu bậc nhất)— 
Honorable! When I heard this Sutra, 1t 1S easy 
for me to believe and accept the teaching. In 
the future, say another five hundred years, 
those hearing this teaching will develop faith 
and acceptance. They are indeed precious and 
SUD€TIOT. 

---Hà dĩ cố? Thử nhơn vô ngã tướng, vô nhơn 
tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. 
Sở dĩ giả hà? Ngã tướng tức thị phi ngã tướng, 
nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, 


4562 


tức thị phi tướng. Hà dĩ cố? Ly nhứt thiết chư 
tướng, tức danh chư Phật (Tại vì sao? Vì người 
đó không còn chấp vào tướng ta, tướng người, 
tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Vì sao? Vì 
tướng ta, tức không phải là tướng; tướng 
người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, cũng 
tức không phải là tướng. Vì sao? Vì nó la hết 
thấy mọi tướng, như thế mới gọi là chư 
Phậ)——Why?  They the 
attachment to self, others, affiliations and 
1ncessantness. Why? The concept of self has 
no actuality. The concept of others, affiliations 
and Incessantness have no actuality. Why? A 
Buddha 1s one without attachmert. 

--Phật cáo Tu Bồ Để: “Như thị! Như thị! 
Nhược phục hữu nhơn, đắc văn, thị kinh, bất 
kinh, bất bố, bất úy, đương tri nhơn, thậm vi hi 
hữu. Hà dĩ cố? Tu Bồ Đề! Như Lai thuyết đệ 
nhứt Ba La Mật, tức phi đệ nhứt Ba La Mật, 
thị danh đệ nhút Ba La Mật. Tu Bồ Để! Nhẫn 
nhục Ba La Mật, Như Lai thuyết phi nhẫn 
nhục Ba La Mật, thị danh nhẫn nhục Ba la 
mật. Hà đĩ cố? (Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề: 
“Đúng thế! Nếu lại có người được nghe kinh 
nầy không kinh hãi sợ sệt, thì nên biết người 
đó mới là hiếm có. Vì sao, ông Tu Bồ Để? 
Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật, mà không 
phải đệ nhất Ba La Mật; như thế mới gọi là 
đệ nhất Ba La Mật.” Ông Tu Bồ Để! Nhẫn 
nhục Ba La Mật, Như Lai nói không phải 
nhẫn nhục Ba La Mật. Tại vì sao?)—The 
Buddha affirmed Subhuti, “Yes! Yes! If one 
hears this Sutra and 1s not afraid, dreads or 1s 
alarmed, this person Is most precIous. Why? 
Subhutl The Tathagata teaches that Dana 
Paramita has no actuality. Ít is names and 
conceptfs. Subhutl Ksani Paramita has no 
actualify. Ït, too, 1s names and concepts. 

--Tu Bồ Để! Như ngã tích vị Ca Lợi Vương 
cát triệt thân thể, ngã ư nhỉ thời vô ngã tướng, 
vô nhơn tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ 
giả tướng. Hà dĩ cố? Ngã ư vãng tích, tiết tiết 
chi giải thời, nhược hữu ngã tướng, nhơn 
tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ưng 


have broken 


sanh sân hận (Ông Tu Bồ Đề! Như xưa kia tôi 
bị vua Ca Lợi Vương, cắt xẻo thân thể, mà 
ngay khi ấy, tôi cũng không chấp có tướng ta, 
tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. 
Là tại vì sao? Nếu thời xa xưa kia tôi bị cắt 
xẻo chỉ tiết thân thể, mà nếu tôi còn chấp vào 
tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng 
thọ giả ấy, thì tất nhiên tôi phải sinh ra tâm 
sân hận)—Why? Subhutl In my past life 
while being mutilated by King Kaliraja, I had 
no attachment to self, others, affiliations and 
1ncessantness. Why? When I was mutilated, If 
I had such attachments, [ would had intense 
hatred. 

---Tu Bồ Để! Hựu niệm quá khứ, ư ngũ bá 
thế, tác nhẫn nhục tiên nhơn. Ư nhĩ sở thế, vô 
ngã tướng, vô nhơn tướng, vô chúng sanh 
tướng, vô thọ giả tướng (Ông Tu Bồ Để! Tôi 
lại nhớ về đời quá khứ, chừng năm trăm năm , 
khi ấy tôi là một vị tiên tu hạnh nhẫn nhục, 
mà ở ngay trong thời đó, đã không có tướng 
ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ 
giả). 

Subhuti! Even five hundred lives ago as a 
Ksantyrsil, Ï was already unattached to the 
concept of self, others, 
1ncessantness. 

---Thị cố, Tu Bồ Đề! Bồ Tát ưng ly nhứt thiết 
tướng, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 
Đề tâm, bất ưng trụ thinh, hương, vị, xúc, 
pháp sanh tâm, ưng sanh, vô sở trụ tâm. 
Nhược tâm hữu trụ, tức vi phi trụ. Thị cố, Phật 
thuyết Bồ Tát tâm bất ưng trụ sắc bố thí (Ông 
Tu Bồ Đề! Bởi thế cho nên Bồ Tát phát tâm 
vô thương chánh đẳng chánh giác, phải nên 
ha hết thấy tướng, không nên sinh khởi tâm 
trụ vào sắc; không nên sinh khởi tâm trụ vào 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nên sinh khởi tâm 
“Vô Sở Trụ.” Nếu tâm còn có chỗ sở trụ thì 
tức là không phải trụ. Bởi thế cho nên Phật 
nói: “Tâm của Bồ Tát không trụ vào sắc mà 
thí.”>—Therefore, Subhuti! 
Bodhisattvas should be unattached to concepfs 
while seekmng the Anuttara Samyak- 


affiliatons and 


làm bố 


4563 


Sambodhi. They should not attach to form. 
They should not attach to sound, smell, taste, 
touch or cognition. They should seek without 
attachments. If they have attachments, they 
rely on erroneous foundations. Therefore, the 
Buddha teaches that Bodhisattvas should not 
øIve and attach to forms. 

Tu Bồ Đề! Bồ Tát vị lợi ích nhứt thiết chúng 
sanh cố, ưng như thị bố thí. Như Lai thuyết 
nhứt thiết chư tướng, hựu thuyết nhứt thiết 
chúng sanh tức phi chúng sanh (Ông Tu Bồ 
Đề! Bồ Tát vì làm lợi ích cho hết thẩy chúng 
sanh, thì phải nên bố thí như thế. Như Lai nói: 
“Hết thảy chư tướng tức chẳng phải là tướng,” 
và lại nói, “Hết thấy chúng sanh tức không 
phải là chúng sanh.”)——Subhuti! Bodhisattvas 
work for the benefits of all. They should 
practice charity accordingly. The Tathagata 
teaches that all concepts have no actuality. 
Beings also have no actuality. 

Tu Bồ Đề! Như Lai thị chơn ngữ giả, thiệt ngữ 
giả, như ngữ giả, bất cuống ngữ giả, bất dị 
ngữ giả. Tu Bồ Đề! Như Lai sở đắc pháp, thử 
pháp vô thiệt vô hư (Ông Tu Bồ Để! Như Lai 
là bậc chân ngữ, là bậc thật ngữ, là bậc như 
ngữ, là bậc bất cuống ngữ, là bậc bất vọng 
ngữ. Nghĩa là chư Phật Như Lai là bậc Chân 
Như Bình Đẳng, lời nói không có mẩy may 
dối trá)—Subhuti! The Tathagata is honest, 
sincere, fair, never lies or ©xXagg€rafes. 
Subhut! The Tathagata has the truth. It 1s 
neither real nor unreal. 

Tu Bồ Để! Nhược Bồ tát tâm trụ ư pháp nhi 
hành bố thí, như nhơn nhập ám, tức vô sở 
kiến. Nhược Bồ tát tâm bất trụ pháp nhi hành 
bố thí, như nhơn hữu mục, nhựt quang minh 
chiếu kiến chủng chủng sắc. Tu Bồ Đề! 
Đương lai chi thế, nhược hữu thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn, năng ư thử kinh thọ trì đọc 
tụng, tức vi Như Lai, dĩ Phật trí huệ tất tri thị 
nhơn, tất kiến thị nhơn giai đắc thành tựu, vô 
lượng vô biên công đức (Ông Tu Bồ Để! Nếu 
tâm của Bồ Tát còn trụ vào pháp sự tướng 
mà làm hạnh bố thí, thì cũng ví như người ở 


chỗ tối tăm, không thể trông thấy gì hết, còn 
nếu Bồ Tát làm hạnh bố thí mà tâm không trụ 
trược vào sự tướng, thì như người có con mắt 
sáng, lại được ánh sáng của mặt trời, trông 
thấy rõ cả hình sắc sự vật. Ông Tu Bồ Đề! 
Đời mai sau, nếu có người thiện nam thiện nữ 
nào, hay thọ trì đọc tụng kinh nầy, tức là Như 
Lai dùng trí huệ của Phật, đều biết người đó, 
đều thấy người đó, được thành tựu vô lượng 
vô biên công đức)—Subhut! If Bodhisattvas 
gIive with attchments, they are walking in 
darkness and see nothing. If Bodhisattvas ø1ve 
without attachments, they are walking under 
the sun and everything 1s clear. Subhut! In the 
future, any good man or woman who follows 
or studies this Sutra, the Tathagata wIll confer 
on this person wisdom and msight. Such a 
person has achieved boundless and 
1mmeasurable merIt. 

---Tu Bồ Đề ! Nhược hữu thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn, sơ nhựt phần đĩ hằng hà sa đẳng thân 
bố thí, trung nhựt phần dĩ hằng hà sa đẳng 
thân bố thí, hậu nhựt phần diệc dĩ hằng hà sa 
đẳng thân bố thí; như thị vô lượng bá thiên 
vạn ức kiếp, dĩ thân bế thí. Nhược phục hữu 
nhơn văn thử kinh điển tín tâm bất nghịch, kỳ 
phước thắng bỉ. Hà huống thơ tả, thọ trì, đọc 
tụng, vị nhơn giải thuyết! (Ông Tu Bồ Đề! 
Nếu có người thiện nam thiện nữ nào, buổi 
sáng dùng thân mệnh bố thí, như số cát sông 
Hằng; buổi trưa dùng thân mệnh bố thí như số 
cát sông Hằng: và buổi chiều dùng thân mệnh 
bố thí như số cát sông Hằng. Cứ dùng thân 
mệnh bố thí như thế, đến trăm ngàn muôn ức 
kiếp. Nhưng lại nếu có người được nghe kinh 
nầy, một lòng tin theo không hễ ngang trái, thì 
phước đức của người đó, nhiều hơn phước đức 
trước kia)—Subhutil A good man or woman 
sacrifiles oneˆs life for others as many times as 
sands In the Ganges every morning, afternoon 
and evening. One who confinues fo pracfIice 
such charity for countless hundred thousand 
millions kalpas. One ”s merit wIll be less than 
someone, who studies and follows the Sutra 


4564 


with firmm faith. How mụuch more merit 1Ý one 
coples, learns, abides and preaches the Sutra 
to Others. 

---Tu Bồ Đề! Dĩ yếu ngôn chi, thị kinh hữu 
bất khả tư nghị, bất khả xứng lượng vô biên 
công đức. Như Lai vị phát Đại thừa giả 
thuyết, vi phát tối thượng thừa giả thuyết. 
Nhược hữu nhơn năng thọ trì đọc tụng, quảng 
vị nhơn thuyết. Như Lai tất tri thị nhơn, tất 
kiến thị nhơn, giai đắc thành tựu bất khả 
lượng, bất khả xứng, vô hữu biên, bất khả tư 
nghị công đức. Như thị nhơn đẳng tác vi hà 
đảm Như Lai A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Để (Ông Tu Bồ Để! Nói tóm lại người đó 
có vô lượng công đức, không thể nghĩ bàn, 
không thể lường tính được. Như Lai vì người 
phát tâm Đại thừa mà nói ra, vì người phát 
tâm tối thượng thừa mà nói ra, nếu có người 
nào hay thọ trì đọc tụng, hoặc vì người khác 
nói rộng ra, Như Lai đều biết người đó, đều 
thấy người đó, được thành tựu vô biên công 
đức, không thể lường tính, không thể nghĩ bàn 
được. Những người như thế, tức là người mang 
đội đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
của Như Lai)—Subhuti! To summarize, this 
Sutra has unimaginable and Iimmeasurable 
meri. The Tathagata discourses It for the 
disciples of the big vehicle. Those who study 
and abide by this teaching and preach 1t to 
others, the Tathagata predicts and affirms 
achieving 1ndestructible, 
Immeasurable and unimaginable merit. They 
will inherit the Tathagata's Anuttara Samyak 
Sambodhi. Why? 

---Hà đĩ cố? Tu Bồ Để! Nhược nhạo tiểu pháp 
giả, trước ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh 
kiến, thọ giả kiến, tức ư thử kinh bất năng 
thính thọ, đọc tụng vị nhơn giải thuyết (Tại vì 
sao? Ông Tu Bồ Để! Nếu người nào ham ưa 
pháp Tiểu thừa, chấp trước vào “ngã kiến, 
nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, thì 
đối với kinh nầy không hay nghe theo thọ trì 
đọc tụng, hoặc giải nói cho người khác 
nghe.)}»—Those satisfied with the limited 


them, aS 


teachings have attachment to self, others, 
affiliations and Incessantness. They cannot 
follow and preach this teaching to others. 

---Tu Bồ Để! Tại tại xứ xứ nhược hữu thử 
kinh, nhứt thiết thế gian, thiên, nhơn, A tu la 
sở ưng cúng dường. Đương tri thử xứ, tức vi thị 
tháp, giai ưng cung kính, tác lễ vi nhiễu, dĩ 
chư hoa hương, nhi tán kỳ xứ (Ông Tu Bồ Đề! 
Nếu ở nơi chốn nào có kinh nầy, thì nơi chốn 
đó được hết thảy cõi trời, cõi người, a tu la, 
cúng dường, và nên biết nơi đó tức là tháp, 
miếu thờ Phật, hãy nên vây quanh lễ bái, 
cung kính, cúng dường, và dùng các thứ hoa 
thơm rãi khắp nơi đó)—Subhuti! Where this 
Sutra 1s, all celestials, human beings and 
Asuras should pay homage. They should know 
that this 1s the Buddha”s stupa. They should 
respectfully make offerings 
circumambulate. They should 
ground with flowers and Incense. 
---Phục thứ, Tu Bồ Để! Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn thọ trì đọc tụng thử kinh, nhược vị 
nhơn kinh tiện, thị nhơn tiên thế tội nghiệp, 
ưng đọa ác đạo, dĩ kim thế nhơn kinh tiện cố, 
tiên thế tội nghiệp tức vi tiêu diệt, đương đắc 
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Lại nữa 
ông Tu Bồ Đề! Nếu có người thiện nam thiện 
nữ nào, thọ trì đọc tụng kinh nầy, đáng lẽ 
được người cung kính, nhưng lại bị người khác 
khinh rẻ, là vì người đó do tội nghiệp đời 
trước phải sa đọa vào đường hiểm ác, dĩ chí 
ngày nay bị người khinh rẻ, thì tội nghiệp đời 
trước kia liền được tiêu tan và sẽ được quả vô 
thượng chánh đẳng chánh giác)— 
Furthermore, Subhuti!l A good man or woman 
who studies and abides by this Sutra, but 1s 
sliphted by others. It is because of sinful 


and 


adorn the 


karma of the past, one should be fallen into an 
evil realm, now, because of one 1s being 
slighted, the sinful karma has dissipated. One 
will be certain to achieve Anuttara Samyak 
Sambodli. 

---Tu Bồ Để! Ngã niệm quá khứ vô lượng a 
tăng kỳ kiếp ư Nhiên Đăng Phật tiền đắc trị 


4565 


bát bá tứ thiên vạn ức na-do-tha chư Phật, tất 
giai cúng dường thừa sự, vô không quá giả. 
Nhược phục hữu nhơn, ư hậu mạt thế, năng 
thọ tr đọc tụng thử kinh, sở đắc công đức, ư 
ngã sở cúng dường chư Phật, công đức bá 
phần bất cập nhứt, thiên vạn ức phần, nãi chí 
toán số thí dụ sở bất năng cập (Ông Tu Bồ 
Đề! Tôi nhớ về đời quá khứ, vô lượng a tăng 
kỳ kiếp, tôi tu ở trước Đức Nhiên Đăng, được 
gặp tám trăm bốn ngàn muôn ức na do tha chư 
Phật, tôi hết đều thừa sự cung kính cúng 
dường, không để bỏ lỡ luống qua. Nếu đời sau 
nầy, lại có người nào hay thọ trì đọc tụng kinh 
nầy, thì đối với công đức cúng dường của tôi 
trăm phần chẳng bằng một phần, ngàn muôn 
ức phần, cho đến tính đếm thí dụ cũng không 
thể kịp được)—Subhuti' I recall countless 
kalpas before the Dipamkara Buddha, I met 
eipht hundred and four trilion Buddhas. I 
served and paid homage to every Buddha. 
Anyone, in the future, who studies and abides 
by this Sutra. They will have achieved more 
merit than my service and homage to the 
Buddhas, more than a hundred, thousand, 
million times, beyond calculation. 

---Tu Bổ Để! Nhược thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn ư hậu mạt thế, hữu thọ trì đọc tụng thử 
kinh, sở đắc ông đức, ngã nhược cụ thuyết 
giả, hoặc hữu nhơn văn, tâm tắc cuỗng loạn, 
hồ nghi bất tín. Tu Bồ Đề! Đương tri thị kinh 
nghĩa bất khả tư nghị, quả báo diệc bất khả tư 
nghị (Ông Tu Bồ Để! Về đời sau nầy, nếu có 
người thiện nam thiện nữ nào, thọ trì đọc 
tụng kinh nầy, thì công đức ấy sẽ được, tôi dù 
có nói đủ, nhưng thẳng hoặc có người nghe rồi 
chẳng tin. Ông Tu Bồ Để! Nên biết nghĩa của 
kinh nầy không thể nghĩ bàn xiết được)— 
Subhuti' lf a good man or woman 1n the 
future, studies and abides by this Sutra, I can 
fuly explan ther merit. It will create 
derangement, doubt and disbelief amonsgst 
some listeners. Subhutl Be aware that this 
Sutra has meaninsgs beyond comprehension. 
lts reward 1s also beyond comprehension. 


---Nhĩ thời, Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: “Thế 
Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn, phát A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm, vân 
hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm?” (Bấy 
giờ ông Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: “Bạch Đức 
Thế Tôn! Kẻ thiện nam thiện nữ phát tâm vô 
thượng chánh đẳng chánh giác, vậy tâm phải 
trụ như thế nào? Và phẩi nên dẹp vọng tâm 
như thế nào?) —Then, Subhuti asked the 
Buddha, “Honorablel Good men and women 
seeking Anutara Samyak Sambodhi. What 
should they rely on, and how can they pacIfy 
their mind?” 

---Phật cáo Tu Bồ Đề: “Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề tâm giả, đương sanh như thị tâm: Ngã 
ưng diệt độ nhứt thiết chúng sanh diệt độ nhứt 
thiết chúng sanh, diệt độ nhứt thiết chúng 
sanh đĩ, nhi vô hữu nhứt thiết chúng sanh diệt 
độ giả. Hà đĩ cố? Tu Bồ Để! Nhược Bồ tát 
hữu ngã tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, 
tức phi Bồ tát. Sở dĩ giả hà? Tu Bồ Đề! Thiêt 
vô hữu pháp, phát A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề tâm giả (Đức Phật bảo ông Tu Bồ 
Đề: “Nếu có người thiện nam thiện nữ nào, 
phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác 
ấy, phải nên sinh khởi tâm như thế nầy, “Ta 
nên diệt độ cho hết thầy chúng sanh, hết thẩy 
chúng sanh được diệt độ rồi, mà coi như 
không có một chúng sanh nào được diệt độ 
cả.` Tại vì sao? Ông Tu Bồ Để! Nếu Bồ Tát 
còn chấp có tướng ta, tướng người, tướng 
chúng sanh, tướng thọ giả, tức không phải là 
Bồ Tát. Ông Tu Bồ Để! Sở dĩ vì sao? Vì thật 
ra không có pháp nào là pháp phát tâm vô 
thượng chánh đắng chánh giác)—The Buddha 
Subhuti, “Good men or women 
seeking Anuttara SamyakSambodhi should 
make the following vows: I will emancipate 
all beings, and when they have been 
emancipated, no one has actually ben 
emancipated. Why? Subhutl If one 1s 
attached to self, others, 
Incessantness, one ¡1s not a true Bodhisattva. 


teaches 


affiliations and 


4566 


Subhuti! There 1s no actuality of doctrines for 
Anuttara Samyak SambodhI. 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? Như Lai ư Nhiên 
Đăng Phật sở, hữu pháp đắc A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề phủ? (Ông Tu Bồ Đề! 
Ý ông thế nào? Như Lai ở chốn Đức Phật 
Nhiên Đăng có pháp nào là pháp được đạo vô 
thượng chánh đẳng chánh giác chăng?)— 
Subhutl What do you thnk? Did the 
Tathagata actually recerve the doctrine for the 
atfainment of the Anuttara Samyak Sambodhi 
from Dipamkara Buddha? 

---Phất dã, Thế Tôn! Như ngã giải Phật sở 
thuyết nghĩa, Phật ư Nhiên Đăng Phật sở, vô 
hữu pháp đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề (Dạ không, bạch Đức Thế Tôn! Như 
chỗ con hiểu nghĩa Phật dạy, thì Phật ở chốn 
Đức Phật Nhiên Đăng không có pháp nào là 
pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác)—No, 
Honorable! If I understood your teaching, the 
Buddha did not receive any doctrine on the 
afainment of Anuttara Samyak Sambodhi from 
Dipamkara Buddha. 

---Phật ngôn: “Như thị! Như thị! Thiệt vô hữu 
pháp, Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề! Nhược hữu pháp Như 
Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề 
giả, Nhiên Đăng Phật tức bất dữ ngã thọ ký: 
“Nhữ ư lai thế, đương đắc tác Phật, hiệu Thích 
Ca Mâu Ni. Dĩ thiệt vô hữu pháp, đắc A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thị cố Nhiên 
Đăng Phật dữ ngã thọ ký, tác thị ngôn: “Nhữ ư 
lai thế, đương đắc tác Phật, hiệu Thích Ca 
Mâu Nïỉ' Hà dĩ cố? Như Lai giả, tức chư pháp 
như nghĩa (Ông Tu Bồ Để! Nếu có pháp nào 
là pháp làm cho Như Lai được đạo vô thượng 
chánh đẳng chánh giác ấy, thì Đức Phật 
Nhiên Đăng chẳng thọ ký cho ta rằng “Về đời 
sau nầy ông sẽ được thành Phật đạo, hiệu là 
Thích Ca Mâu Ni.' Bởi vì không có pháp nào 
là pháp được đạo vô thượng chánh đẳng 
chánh giác, cho nên Đức Phật Nhiên Đăng 
mới thọ ký cho ta; ngài nói, “Về đời sau nầy 
ông sẽ được thành Phật đạo, hiệu là Thích Ca 


Mâu Ni.” Bởi vì sao? Ông Tu Bồ Để! Vì Như 
Lai đó tức là nghĩa như như của các pháp)— 
The Buddha replied: “Correct! Subhuti! There 
1s no actual dogma by which the Tathagata 
affainsAnutfara SamyakSambodhi. Subhuti! If 
there was, Dipamkara Buddha would not 
foretell me, “In your next life, you will be a 
Buddha named SakyamunI.` Since there was 
dogma the  attainment, 
Dipamkara Buddha predicted, I would be a 
Buddha named Sakyamuni In the next rebirth. 
Why? Tathagata means the Suchness of all 
Dharma.” 

--“Nhược hữu nhơn ngôn: “Như Lai đắc A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.' Tu Bồ 
Để! Thiệt vô hữu pháp Phật đắc A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Để! Như Lai 
sở đắc A Nậu Đa La tam Miệu Tam Bồ Đề, ư 
thị trung vô thiệt vô hư, thị cế Như Lai thuyết 
nhứt thiết pháp, giai thị Phật pháp. Tu Bồ Đề! 
Sở ngôn nhứt thiết pháp giả, tức phi nhứt thiết 
pháp. thị cố danh nhứt thiết pháp. Tu Bồ Đề! 
Thí như nhơn thân trường đại.” (Nếu có người 
nói rằng, 'Như Lai được đạo vô thượng chánh 
đẳng chánh giác. Ông Tu Bồ Để! Thực ra 
không có pháp nào khiến cho Phật được đạo 
vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông Tu Bồ 
Để! Chỗ sở đắc của Như Lai được đạo vô 
thượng chánh đẳng chánh giác ấy, ở trong đó 
'không thực cũng không hư.' Vì thế cho nên 
Như Lai nói: “Hết thấy các pháp đều là Phật 
pháp.” Ông Tu Bồ Để! Cái mà ta nói là hết 
thấy các pháp đó, tức không phải hết thầy các 
pháp, mới gọi là hết thẩy các pháp. Ông Tu 
Bồ Đề! Lẽ đó cũng ví như người thân hình to 
lớn —Can one says, the Tathagata has 
the  Supreme  Enliphtenment?” 
Subhuti? There 1s actually no doctrine to attain 
the Supreme enlightenment. Subhutil The 
Anuttara Samyak Sambodhi attained by the 
Tathagata 1s neiher real nor unreal. 
Therefore, the Tathagata says that all 
doctrines are the Buddha”s teachings. Subhut! 
Truth cannot be embraced within conceptual 


no actual for 


obtained 


4567 


limitations. Dogmas have no actuality. They 
are jJust and concepts. Subhuti 
Suppose there 1s a ø1ant.” 

---Tu Bồ Đề ngôn: “Thế Tôn! Như Lai thuyết: 
Nhơn thân trường đại, tức vi phi đại thân, thị 
danh đại thân.” (Ông Tu Bồ Để bạch Phật 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Như Lai nói người 
thân hình to lớn ấy, tức không phải thân hình 
to lớn, mới được gọi là thân hình to lớn)— 
Subhut Imnterrupted, “Honorablel The 
Tathagata teaches that a giant body 1s only a 
concept. Ít carries onÌy ImagInary meaninss.” 
--Tu Bồ Đề! Bồ tát diệc như thị. Nhược tác 
thị ngôn: Ngã đương diệt độ vô lượng chúng 
sanh, tức Bất Danh Bồ Tát. Hà dĩ cố? Tu Bồ 
Đề! Thiệt vô hữu pháp, danh vi Bồ Tát. Thị 
cố Phật thuyết nhứt thuyết pháp, vô ngã, vô 
nhơn, vô chúng sanh, vô thọ giả (Ông Tu Bồ 
Đề! Bồ Tát cũng ví như thế. Nếu Bồ Tát lại 
khởi ra ý nghĩ rằng “Ta nên diệt độ cho vô 
lượng chúng sanh, như thế thì không thể gọi là 
Bồ Tát được. Vì sao? Ông Tu Bồ Để! Thực ra 
không có pháp nào gọi là Bồ Tát. Vì vậy Phật 
nói hết thảy các pháp, không có ta, không có 
người, không có chúng sanh, không có thọ 
giả”—Subhutil Bodhisattvas should behave 
likewise. Those who pledge ro emancipate 
countless beings can never be a Bodhisattva. 
Why? Bodhiattva, too, 1s an arbitrary concept. 
Therefore, the Buddha says all teachings have 
no actuality of self, others, affiliations and 
1ncessantness. 

Tu Bồ Để! Nhược Bồ Tát tác thị ngôn: Ngã 
đương trang nghiêm Phật độ. Thị Bất Danh Bồ 
Tát. Hà dĩ cố? Như Lai thuyết trang nghiêm 
Phật độ giả, tức phi trang nghiêm, thị danh 
trang nghiêm. Tu Bồ Đề! Nhược Bồ Tát thông 
đạt vô ngã pháp giả, Như Lai thuyết danh 
chơn thị Bổ Tát (Ông Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát 
nói như thế nây, “Ta nên làm cho trang 
nghiêm cõi Phật,` như vậy thì không thể gọi là 
Bồ Tát được. Vì sao? Vì Như Lai nói, “Trang 
nghiêm cõi Phật đó, tức không phải là trang 
nghiêm cõi Phật, như thế mới gọi là trang 


names 


nghiêm cõi Phật.” Ông Tu Bồ Để! Nếu Bồ 
Tát thông đạt được pháp vô ngã, thì Như Lai 
mới gọi họ là Chân Thật Bồ Tát) —Subhuti! 
Those who vow to adorn the Buddha Land. 
They Bodhisatvas. Why? The 
Tathagata says those who truly adorn the 
Buddha Land will not consider themselves 
adorning. Subhuti! Those who understand the 
meaning of no actuality of self and dogma, the 
Tathagata says that they are the true 
Bodhisatvas.. 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? Như Lai hữu nhục 
nhãn phủ? (Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế nào? 
Như Lai có nhục nhãn chăng?)—SubhutI! 
What do you think? Does Tathagata have 
human eyes? 

---Như thị, Thế Tôn! Như Lai hữu nhục nhãn 
(Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn! Như Lai ngài 
có nhục nhãn) —Yes, The 
Tathagata has human eyes. 

--Tu Bồ Đề! Ư ý vân hà? Như Lai hữu thiên 
nhãn phủ? (Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế nào? 
Như Lai có thiên nhãn chăng?}—Subhuti 
What do you think? Does the Tathagata have 
celestial eyes? 

---Như thị, Thế Tôn! Như Lai hữu thiên nhãn 
(Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn! Như Lai Ngài 
nhãn)—Yes, The 
Tathagata has celestial eyes. 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? Như Lai hữu huệ 
nhãn phủ? (Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế nào? 
Như Lai có tuệ nhãn chăng?)—Subhuti! What 
do you think? Does the Tathagata have eyes 
for wisdom? 

---Như thị, Thế Tôn! Như Lai hữu huệ nhãn 
(Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn! Như Lai có tuệ 
nhãn) —Yes, Honorablel The Tathagata has 
eyes for wisdom. 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? Như Lai hữu pháp 
nhãn phủ? (Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế nào? 
Như Lai có pháp nhãn chăng?}—Subhuti! 
What do you think? Does the Tathagata have 
eyes for truth? 


are not 


Honorable! 


có thiên Honorable! 


4568 


---Như thị, Thế Tôn! Như Lai hữu pháp nhãn 
(Thật vậ, bạch Đức Thế Tôn! Như Lai có 
pháp nhãn)—Yes, Honorable! The Tathagata 
has eyes for truth. 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? Như Lai hữu Phật 
nhãn phủ? (Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế nào? 
Như Lai có Phật nhãn chăng?)—Subhut 
What do you think? Does the Tathagata have 
the eyes of the Buddha? 

---Như thị, Thế Tôn! Như Lai hữu Phật nhãn 
(Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn! Như Lai Ngài 
có Phật nhãn) —Yes, Honorablel The 
Tathagata has eyes of the Buddha. 

--Tu Bồ Đề! Ư ý vân hà? Như hằng hà trung 
sở hữu sa, Phật thuyết thị sa phủ? (Ông Tu Bồ 
Để! Ý ông thế nào? Như những số cát trong 
sông Hằng, Phật nói đó phải là cát chăng?)— 
Subhuti! What do you think? Does the Buddha 
say that the sands In the Ganges are Iindeed 
sand grains? 

---Như thị, Thế Tôn! Như Lai thuyết Thị sa 
(Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn! Cái mà Như 
Lai nói đó chính là cát vậy)—Yes, 
Honorable! What the Buddha says are indeed 
sand grains. 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? Như nhứt hằng hà 
trung sở hữu sa, hữu như thị đẳng hằng hà. Thị 
chư hằng hà sở hữu sa số Phật thế giới, như thị 
ninh vi đa phủ? (Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế 
nào? Như những số cát có trong một sông 
Hằng, mà số sông Hằng bằng với số cát đó, 
vậy thế giới của Phật bằng với số cát ở những 
sông Hằng kia, như vậy há phải nhiều 
chăng?) —Subhutil What do you think? lÝ 
there were as many River Ganges as sand 
grains in the Ganges, and 1f there are Budha 
relams as numerous as sands in all these 
rivers, would that be a lot? 

---Thậm đa, Thế Tôn! (Dạ, bạch Đức Thế 
Tôn! Rất nhiều) —That would be a lot! 
Honorable! 

---Phật cáo Tu Bồ Đề: “Nhĩ sở quốc độ trung, 
sở hữu chúng sanh, nhược cang chủng tâm, 
Như Lai tất trí. Hà dĩ cố? Như Lai thuyết chư 


tâm, giai vi phi tâm, thị danh vi tâm. Sở dĩ giả 
hà? Tu Bồ Để! Quá khứ tâm bất khả đắc, 
hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả 
đắc (Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề: “Có bao 
nhiêu thứ tâm của chúng sanh, ở trong ngần 
ấy thế giới, Như Lai thảy đều hay biết.” Tại 
vì sao? Vì Như Lai nói những thứ tâm đó, đều 
chẳng phải tâm, như thế mới gọi là tâm. Vì 
sao ông Tu Bồ Đề? Vì tìm tâm quá khứ không 
thể được, tìm tâm hiện tại không thể được, và 
tìm tâm vị lai cũng không thể được)—The 
Buddha discoursed to Subhuti, “Every being In 
all these realms, their minds are fully known 
to the Tathagata. Why? The minds that the 
Tathagata speaks of have no actuality. They 
are Jjust names and conceptfs. Why? Subhuti! 
One cannot locate the mind from the past, 
present or future.” 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? Nhược hữu nhơn 
mãn tam thiên đại thiên thế giới thất bảo, dĩ 
dụng bố thí, thị nhơn dĩ thị nhơn duyên, đắc 
phước đa phủ? (Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế 
nào? Như nếu có người dùng bảy báu bằng 
khắp cả ba ngàn đại thiên thế giới đem ra bố 
thí, người đó vì nhân duyên ấy được phước 
nhiều chăng?)—Subhuti! What do you think? 
If one gIves the seven treasures of the enfire 
galaxy In acts of charity, by this action, would 
one gain much merif? 

---Như thị, Thế Tôn! Thử nhơn dĩ thị nhơn 
duyên, đắc phước thậm đa (Thật vậy, bạch 
Đức Thế Tôn! Người đó làm được nhân duyên 
như thế, nên được phước rất nhiều)—Of 
course, Honorable!l One would have gained 
much merIt. 

---Tu Bồ Để! Nhược phước đến hữu thiệt, Như 
Lai bất thuyết đắc phước đức đa. Dĩ phước 
đức vô cố, Như Lai thuyết đắc phước đức đa 
(Ông Tu Bồ Để! Nếu như phước đức có thật, 
thì Như Lai không nói được nhiều phước đức. 
Vì lẽ phước đức không có thật, cho nên Như 
Lai mới nói là được nhiều phước đức)— 
Subhut! Merit with attachment 1s tangible. 
The Tathagata would not consider 1t as much. 


4569 


Merit with unattachment 1s intangible, thus 1f 
1s indeed plentiful. 

---Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? Phật khả dĩ cụ túc 
sắc thân kiến phủ? (Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế 
nào? Có thể dùng sắc thân đầy đủ thấy được 
Như Lai chăng?)—Subhutul What do you 
think? Can the Buddha can be conceived by 
his perfect physical form? 

---Phất dã, Thế Tôn! Như Lai bất ưng dĩ cụ 
túc sắc thân kiến. Hà dĩ cố? Như Lai thuyết 
cụ túc sắc thân, tức phi cụ túc sắc thân, thị 
danh cụ túc sắc thân (Dạ, bạch Đức Thế Tôn! 
Không thể dùng sắc thân đầy đủ mà thấy 
được Đức Như Lai. Tại vì sao? Vì Đức Như 
Lai nói sắc thân đầy đủ đó, tức không phải là 
sắc thân đầy đủ, như thế mới gọi là sắc thân 
đầy đủ)—No, Honorable ! The Tathagata 
cannot be conceived by physical form. Why? 
The perfect physical form has not actuality. Ït 
1S only names and concepts. 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? Như Lai khả đĩ cụ 
túc chư tướng kiến phủ? (Ông Tu Bồ Đề! Ý 
ông thế nào? Có thể dùng mọi tướng tốt đẹp 
mà thấy được Như Lai chăng?)—Subhuti! 
What do you thínk? Can the Tathagata be 
1dentified by his perfect physical features? 
---Phất dã, Thế Tôn! Như Lai bất ưng dĩ cụ 
túc chư tướng kiến. Hà dĩ cố? Như Lai thuyết 
chư tướng cụ túc, tức phi cụ túc, thị danh chư 
tướng cụ túc (Dạ, bạch Đức Thế Tôn! Không 
thể dùng mọi tướng tốt đẹp mà thấy được Như 
Lai. Tại vì sao? Vì Đức Như Lai nói, “Đầy đủ 
mọi tướng tốt đẹp, tức là không phải đầy đủ, 
như thế mới gọi là đầy đủ mọi tướng)—No, 
Honorablel The Tathagata 
Identfied by the physical 
perfection. Why? The Tathagata says that 
physical features have no actuality. They are 
only names and concepts. 

---Tu Bồ Đề! Nhữ vật vị Như Lai tác thị niệm: 
Ngã đương hữu sở thuyết pháp. Mạc tác thị 
niệm. Hà dĩ cố? Nhược nhơn ngôn; Như Lai 
hữu sở thuyết pháp, tức vi báng Phật, bất năng 
giải ngã sở thuyết cố. Tu Bồ Để! Thuyết pháp 


cannot be 
features of 


giả, vô pháp khả thuyết, thị danh thuyết pháp 
(Ông Tu Bồ Để! Ông đừng bảo rằng Như Lai 
nghĩ như thế nầy “Ta sẽ nói pháp.` Đừng nghĩ 
như thế là vì sao? Vì nếu có người nói rằng, 
“Như Lai có nói pháp, tức là người đó báng 
Phật, vì họ không hiểu nghĩa ta nói. Ông Tu 
Bồ Để! Thuyết pháp đó, mà thực ra không có 
pháp nào có thể thuyết cả, như thế mới gọi là 
thuyết pháp)—S§ubhuti! Do not say that the 
Tathagata 1s planning to expound the truth. Do 
not harbor such ideas. Why? It slanders the 
Budha to make such statements. Whoever 


speaks thus, does not understand my 
teachmngs. Subhutl Truth cannot be 
expounded. Words only describe names and 
concepfs. 


---Nhĩ thời, Huệ mạng Tu Bồ Đề bạch Phật 
ngôn: “Thế Tôn! Phả hữu chúng sanh, ư vị lai 
thế, văn thuyết thị pháp, sanh tín tâm phủ?” 
(Bấy giờ Huệ mệnh Tu Bồ Để bạch Phật 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Về đời sau nầy, có 
những chúng sanh được nghe nói pháp nầy, họ 
lại sinh khởi ra lòng tin chăng?) —Then, 
Subhuti, the wise one said to the Buddha, 
“Honorablel In the future, those who hear 
sụch profound teachings, will they believe In 
them?” 

---Phật ngôn: “Tu Bồ Đề! Bỉ nhi chúng sanh, 
phi bất chúng sanh. Hà dĩ cố? Tu Bồ Đề! 
Chúng sanh chúng sanh giả, Như Lai thuyết 
phi chúng sanh, thị danh chúng sanh (Đức 
Phật bảo ông Tu Bồ Đề: “Những người đó họ 
không phải là chúng sanh, không phải là 
không chúng sanh. Tại vì sao? Ông Tu Bồ Đề! 
Chúng sanh và chúng sanh ấy, Như Lai nói 
không phải là chúng sanh, như thế mới gọi là 
chúng sanh)—The Buddha said: “Subhut 
Living beings are neither destined to be 
enlightened or deluded. Why? Subhutl 
Delusion has no actuality. Ït is merely names 
and concepts. 

---Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Phật 
đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vi 
vô sở đắc gia?” (Ông Tu Bồ Đề bạch Phật 


4570 


rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Phật không có sở 
đắc chỗ nào là được đạo vô thượng chánh 
đẳng chánh giác chăng?)—Subhuti then asked 
the Budha, “Honorablel Is 1t true that the 
Buddha has actually gained nothing upon the 
afainment of the Anuttara Samyak-Sambodhi? 
---Phât ngôn: “Như thị! Như thị! Tu ô Đề! Ngã 
ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nãi 
chí vô hữu thiểu pháp khả đắc, thị danh A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Đức Phật 
dạy: “Đúng thế, đúng thế! Ông Tu Bồ Để! Ta 
đối với pháp vô thượng chánh đẳng chánh 
giác, nhẫn đến không được mảy may pháp 
nào, như thế mới gọi là vô thượng chánh đẳng 
chánh giác) —The Buddha replied: “Exactly! 
Exactly! Subhuti! I have not gained a minute 
trace of anything upon atfaining the Supreme 
Enlightenment. Anutara Samyak Sambodhi, 
f{OO, 1S Just names and concepts. 

---Phục thứ, Tu Bồ Đề! Thị pháp bình đẳng vô 
hữu cao hạ, thị danh A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề. Dĩ vô ngã, vô nhơn, vô chúng 
sanh, vô thọ giả. Tu nhứt thiết thiện pháp, tức 
đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Để! Sở 
ngôn thiện pháp giả. Như Lai thuyết tức phi 
thiện pháp, thị danh thiện pháp (Lại nữa ông 
Tu Bồ Đề! Pháp đó bình đẳng, không có cao 
thấp, như thế mới gọi là vô thượng chánh 
đẳng chánh giác. Vì nó là pháp vô ngã, vô 
nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, mà do chỗ tu 
hết thấy pháp lành, tức là được đạo vô thượng 
chánh đẳng chánh giác. Ông Tu Bồ Để! Nói 
về pháp đó, Như Lai nói không phải pháp 
lành, như thế mới gọi là pháp lành)— 
Furthermore, Subhutil Samyak 
Sambodhi 1s equal and just. It 1s atfained by 
abiding with the concept of no self, no others, 
no affiliations, and no incessantness, while 
practicing all virtuous deeds. Good deeds also 
have no actuality. They are just names and 
concepfs. 

---Tu Bồ Để! Nhược tam thiên đại thiên thế 
giới trung, sở hữu chư Tu Di sơn vương, như 
thị đẳng thất bảo tụ, hữu nhơn trì dụng bố thí. 


Anuttara 


Nhược nhơn dĩ thử Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 
nãi chí tứ cú kệ đẳng, thọ trì đọc tụng, vị tha 
nhơn thuyết, ư tiền phước đức, bá phần bất 
cập nhứt, bá thiên vạn ức phần, nãi chí toán 
số thí dụ, sở bất năng cập (Ông Tu Bồ Đề! 
Nếu có người nào dùng bảy thứ báu chứa góp 
cả lại, bằng núi Tu Di Vương, ở khắp cả ba 
ngàn đại thiên thế giới, đem ra bố thí. Nhưng 
lại nếu có người lấy ở trong kinh nầy, nhẫn 
đến một bài kệ bốn câu, thọ trì đọc tụng, hoặc 
diễn nói cho người khác nghe, so với phước 
đức đó, thì trăm phần không kịp một phân, 
trăm ngàn vạn ức phần, nhẫn đến tính đếm thí 
dụ cũng thể kịp được)—Subhuti! If one takes 
the seven treasures of the enfire universe, pIle 
them up as high as Mount Sumeru, and give as 
acfs of charity, 1 someone else studies, abides 
and preaches this Prajna Paramita Sutra, even 
as little as only four verses, the former”s merit 
cannot even be compared with one hundredth, 
one trillionth, or an ¡nfinitesimal minute 
portion of the latter. 

--Tu Bồ Đề! Ư ý vân hà? Nhữ đẳng vật vị 
Như Lai tác thị nệm: Ngã đương độ chúng 
sanh. Tu Bồ Để, mạc tác thị niệm. Hà dĩ cố? 
Thiệt vô hữu chúng sanh, Như Lai độ giả. 
Nhược hữu chúng sanh Như Lai độ giả, Như 
Lai tức hữu ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả. Tu 
Bồ Để? (Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế nào? Các 
ông đừng bảo rằng Như Lai nghĩ như thế nầy 
“Ta sẽ độ cho chúng sanh.' Ông Tu Bồ Để! 
Đừng nghĩ như thế là vì sao? Vì thực ra không 
có chúng sanh nào mà Như Lai độ cho cả. 
Nếu thực có chúng sanh được nhờ Như Lai độ 
cho ấy, tức là Như Lai còn chấp có ngã, có 
nhân, có chúng sanh, có thọ giả)—Subhuti! 
What do you thiínk? Never say that the 
Tathagat 1s thinking: Oh! I should emancipate 
all beings. Subhuti! You should not think such†! 
Why? There Is no actual beings for the 
Tathagata to emancipate. If the Tathagata has 
suụch a thought, he is attched to the concept of 
self, others, affiliations and incessanftness. 


4571 


---Tu Bồ Để! Như Lai thuyết hữu ngã giả, tức 
phi hữu ngã, nhi phàm phu chi nhơn, dĩ vi hữu 
ngã. Tu Bồ Đề! Phàm phu giả, Như Lai thuyết 
tức phi phàm phu, thị danh phàm phu (Ông Tu 
Bồ Để! Như Lai nói có ngã đó, tức không 
phải là có ngã, mà kẻ phàm phu thì cố chấp 
cho là có ngã. Ông Tu Bồ Để! Phàm phu mà 
Như Lai nói đó, tức không phải là phàm phu, 
gọi là phàm phu)—Subhutl The 
Tathagata talks of egoistic self. In actuality, 
there 1s no self. The deluded consider the self 
as real. Subhuti But even delusion has no 
actualify. Ít is just names and concepts. 

--Tu Bồ Để! Ư ý vân hà? Khả dĩ tam thập nhị 
tướng quan Như Lai phủ? Ông Tu Bồ Để! Ý 
ông thế nào? Có thể dùng ba mươi hai tướng 
quán được pháp thân Như Lai chăng?— 
Subhutl What do you thnk? Can the 
Tathatagata be recognized by his thirty-fwo 
features? 

---Tu Bồ Đề ngôn: “Như thị! Như thị! Dĩ tam 
thập nhị tướng quan Như Lai (Ông Tu Bồ Đề 
thưa: “Thật đúng như thế! Bạch Đức Thế Tôn! 
Có thể dùng ba mươi hai tướng quán được 
pháp thân của Như Lai)—Subhuti replied, 
“Yes! He can.” 

---Phật ngôn: “Tu Bồ Để! Nhược dĩ tam thập 
nhị tướng quan Như Lai giả, chuyển Luân 
thánh vương tức thị Như Lai? (Đức Phật bảo 
ông Tu Bồ Đề: “Nếu dùng ba mươi hai tướng 
mà quán được pháp thân Như Lai ấy, thì vua 
Chuyển Luân Thánh Vương tức là Như Lai 
sao? —The Buddha said, “Subhut! If the 
Tathagata 1s Identifiable by his thiưty-two 
physical features, then a world emperor would 
be Tathagata. 

---Tu Bồ Đề, bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Như 
ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, bất ưng dĩ tam 
thập nhị tướng quan Như Lai.” (Ông Tu Bồ Đề 
chợt tỉnh ngộ, bèn bạch Phật rằng: “Bạch Đức 
Thế Tôn! Như chỗ con hiểu nghĩa Phật nói, thì 
không thể dùng ba mươi hai tướng mà xem 
thấy pháp thân của Như Lai)—Subhut 
corrected himself, “Honorable! If I understand 


mới 


the Buddhas teachng correctly, the 
Tathagata 1s not identifiable by the thirty-two 
features. 
---Nhĩ thời Thế Tôn nhi thuyết kệ ngôn: 
“Nhược dĩ sắc kiến ngã, 
Dĩ âm thanh cầu ngã, 
Thị nhơn hành tà đạo, 
Bất năng kiến Như Lai.” 
(Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ rằng: 
“Nếu dùng sắc thấy ta, 
Dùng âm thanh cầu ta, 
Người đó theo tà đạo, 
Không thể thấy Như Lai.”) 
At such time, Bhagavan discoursed 
following rhymes,: 
“He who identifies me with appearance 
And seeks me In sound, 
Has walked off the path, 
Can never find the Tathagata.” 
---Tu Bồ Để! Nhữ nhược tắc thị niệm, Như 
Lai bất đĩ cụ túc tướng cố đắc A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề.Tu Bồ Đề! Mạc tác thị 
niệm: Như Lai bất đĩ cụ túc tướng cố, đắc A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Ông Tu 
Bồ Để! Nếu ông nghĩ thế nầy “Như Lai không 
cần dùng tướng tốt đầy đủ, cho nên được đạo 
vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông Tu 
Bồ Đề! Đừng nên nghĩ như thế; Như Lai 
không cần dùng tướng tốt đầy đủ, cho nên 
được đạo vô thượng chánh đẳng chánh 
giác)—Subhutl If you think, “Fathagata 
atains Anuttara Samyak-Sambodhi by no 
having the perfect features.. 
---Tu Bồ Đề! Nhữ nhược tác thị niệm: phát A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm giả, 
thuyết chư pháp đoạn diệt. Mạc tác thị niệm. 
Hà dĩ cố? Phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề tâm giả; ư pháp bất thuyết đoạn diệt 
tướng (Ông Tu Bồ Để! Nếu ông khởi ra ý nghĩ 
đó, mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh 
giác thì mọi pháp là đoạn diệt hết. Ông đừng 
khởi ra ý nghĩ đó, là vì sao? Vì đã phát tâm vô 
thượng chánh đẳng chánh giác, thì đối với 
pháp không có nói cái tướng đoạn diệt)— 


the 


4572 


Subhutil Banishe such ideas, otherwise all 
doctrines are annihilated. Do not harbor such 
thoughts! Why? One who seeks Anuttara 
Samyak Sambodhi 
annihilation. 

---Tu Bồ Đề! Nhược Bồ Tát dĩ mãn hằng hà 
sa đẳng thế giới thất bảo trì dụng bố thí. 
Nhược phục hữu nhơn, tri nhứt thiết pháp vô 
ngã, đắc thành ư nhẫn. Thử Bồ tát thắng tiền 
Bồ tát, sở đắc phước đức. Hà dĩ cố? Tu Bồ 
Để! Dĩ chư Bồ Tát bất thọ phước đức cố (Ông 
Tu Bồ Đề! Nếu Bồ Tát dùng bẩy báu nhiều 
như số cát sông Hằng, ở khắp các cõi thế giới 
đem ra bố thí; nhưng nếu lại có người hiểu 
biết hết thảy các pháp là “vô ngã” được thành 
tựu pháp nhẫn, thì công đức của Bồ tát nầy, 
thù thắng hơn công đức của Bồ Tát trước. Tại 
vì sao? Ông Tu Bồ Để! Vì các Bồ Tát đó, 
không hưởng thụ phước đức vậy)—Subhuti! If 
a Bodhisattva gives the seven treasures as 
numerous as sands In the Ganges In an act of 
charity, IÝ someone else understands the 
teaching of no-self, and has perfected the 
teaching of tolerance, this second Bodhisattva 
has more merit than the first. Why? Subhutl 
Thịs Bodhisattva would not accept any merIf. 
---Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Vân 
hà Bồ Tát, bất thọ phươc đức?” (Ông Tu Bồ 
Đề bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Vì 
sao mà các Bồ tát đó không hưởng thụ phước 
đức?)—SubhutI asked the Buddha, 
“Honorablel What do you mean by the 
Bodhisattva not accepting any merIt?” 

---Tu Bồ Đề! Bồ tát sở tác phước đức, bất ưng 
tham trước, thị cố thuyết bất thọ phước đức 
(Ông Tu Bồ Để! Vì phước đức của các Bồ tát 
làm, mà các ngài không ưng tham chấp vào 
đó, cho nên gọi là không hưởng thụ phước 
đức)—Subhuti! Bodhisattva should not attach 
to meri(. Therefore, we say, “One does not 
accept merIf. 

---Tu Bồ Để! Nhược hữu nhơn ngôn: “Như 
Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược 
ngọa, thị nhơn bất giải ngã sở thuyết. Hà dĩ 


does not  advocate 


cố? Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệc vô sở 
khứ, cố danh Như Lai.” (Ông Tu Bồ Đề! Nếu 
có người nói rằng “Như Lai là như lui, như tới, 
như ngôi, như nằm,' thì người đó thật không 
hiểu nghĩa ta nói. Tại vì sao? Vì Như Lai có 
nghĩa là không phải do từ nơi đâu mà lại, 
cũng không phải do từ nơi nào mà đi, như thế 
mới gọi là Như Lai) —Subhuti!' If someone 
says, “The Tathagata comes or ØO€S, SIfS OFT 
lies,” he does not understand my teachings. 
Why? The Tathagata 1s one who comes from 
nowhere and goes nowhere. That is the reason 
he 1s known as the Tathagata. 

---Tu Bổ Để! Nhược thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn, đĩ tam thiên đại thiên thế giới, toái vị vi 
trần. Ư ý vân hà? Thị vi trần chúng, minh vi 
đa phủ? (Ông Tu Bồ Để! Nếu có người thiện 
nam thiện nữ nào, đem ba ngàn đại thiên thế 
giới, nghiển nát như bụi nhỏ, vậy ý ông nghĩ 
thế nào? Những hạt bụi nhỏ ấy, há phải nhiều 
chăng?)—Subhuti! If a good man or woman 
crushes the entire galaxy and grinds It Into 
dust, what do you think? Would it make a lot 
of dust? 

---Tu Bồ Đề ngôn: “Thậm đa, Thế Tôn! Hà dĩ 
cố? Nhược thị vi trần chúng thiệt hữu giả, 
Phật tức bất thuyết vị vi trần chúng. Sở dĩ giả 
hà? Phật thuyết vi trần chúng, tức phi vi trần 
chúng, thị danh vi trần chúng. Thế Tôn! Như 
Lai sở thuyết tam thiên đại thiên thế giới, tức 
phi thế giới, thị danh thế giới. Hà dĩ cố? 
Nhược thế giới hữu thiệt giả, tức thị nhứt hiệp 
tướng. Như Lai thuyết nhứt hiệp tướng, tức phi 
nhứt hiệp tướng, thị danh nhứt hiệp tướng.” 
(Ông Tu Bồ Đề thưa: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Những hạt bụi nhỏ đó rất nhiều. Tại vì sao? 
Nếu những hạt bụi nhỏ đó có thực, thì Đức 
Thế Tôn không nói đó là những hạt bụi nhỏ. 
Sở dĩ Phật bảo những hạt bụi nhỏ đó, tức 
không phải những hạt bụi nhỏ, như thế mới 
gọi là những hạt bụi nhỏ.” Bạch Đức Thế 
Tôn! Đức Như Lai nói, “ba ngàn đại thiên thế 
giới, tức không phải là ba ngàn đại thiên thế 
giới, như thế mới gọi là ba ngàn đại thiên thế 


4573 


giới.` Tại vì sao? Nếu thế giới kia có thực, thì 
chỉ là một hình tướng hợp lại, Đức Như Lai 
nói một hình tướng hợp lại, tức không phải là 
một hình tướng hợp lại, như thế mới gọi là 
một hình tướng hợp lại) —Subhuti replied, “A 
lot indeed! Honorable! If the dust has actually, 
the Budha would not say there 1s a lot of dust. 
Why? The Buddha says that dust has no 
actualify. It is Also names and concepts. Why? 
lf the galaxy has actuality, 1t cannot be 
decomposed to agsregates. That which 1s 
complosed has no actuality, It is only names 
and concepts. 

---Tu Bồ Đề! Nhứt hiệp tướng giả, tức thị bất 
khả thuyết, đản phàm phu chi nhơn, tham 
trước kỳ sự (Ông Tu Bồ Để! Một hình tướng 
hợp lại ấy, tức là “không thể nói được. Vì 
những kẻ phàm phu còn tham đắm chấp trước 
vào sự tướng, cho nên không thể nói được)— 
Subhutl The teaching of aggregation 1s 
profound and cannot be explained in words. 
The deluded always crave and attach to 
1llusive agøregation. 

---Tu Bồ Để! Nhược nhơn ngôn: Phật thuyết 
ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả 
kiến. Tu Bồ Đề! Ư ý vân hà? Thị nhơn giải 
ngã sở thuyết nghĩa phủ? (Ông Tu Bồ Đề! 
Nếu có người nói rằng Phật nói “Ngã kiến, 
nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến.” 
Ông Tu Bồ Để! Ý ông thế nào? Người đó có 
hiểu nghĩa ta nói chăng?) —Subhuti! If one 
says, “Buddha speaks of the attachment to 
self, others, affiliatlons and incessantness. 
Subhuti! What do you think? Does this person 
undersfand my teachings? 

---Phất dã, Thế Tôn! Thị nhơn bất giải Như 
Lai sở thuyết nghĩa. Hà dĩ cố? Thế Tôn 
thuyết, ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, 
thọ giả kiến, tức phi ngã kiến, thọ giả kiến, thị 
danh ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, 
thọ giả kiến (Dạ, bạch Đức Thế Tôn! Người 
đó không hiểu nghĩa của Đức Như Lai nói. 
Tại vì sao? Đức Thế Tôn nói “ngã kiến, nhân 
kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến,” mà 


không phải là ngã kiến, nhân kiến, chúng 
sanh kiến, thọ giả kiến, như thế mới gọi là 
ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả 
kiến)—No, Honorable! This person does not 
understand the Tathagata”s teaching. Why? 
Honorable°s talk of attachment to the self, 
others, affiliations and incessantness does not 
have actuality. Ït too 1s forms and concepfs 
only. 

---Tu Bồ Để! Phát A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề tâm giả, ư nhứt thiết pháp, ưng 
như thị tri, như thị kiến, như thị tín giải, bất 
sanh pháp tướng. U Bồ Để! Sở ngôn pháp 
tướng giả, Như Lai thuyết tức phi pháp tướng, 
thị danh pháp tướng (Ông Tu Bồ Để! Người 
phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, 
phẩi nên biết như thế, thấy như thế, và tin 
hiểu như thế; không nên sinh lòng chấp trước 
vào pháp tướng. Ông Tu Bồ Để! Nói về pháp 
tướng mà Như Lai nói đó, tức không phải là 
pháp tướng, như thế mới gọi là pháp tướng)— 
Subhutl Those seeking Anutara Samyak 
Sambodhi sould look at all teachings with such 
awareness , views and understanding. Do not 
attach to any dogma. Subhuti! Doctrines have 
no absolute actuality. They are only forms and 
Concepts. 

---Tu Bồ Để! Nhược hữu nhơn dĩ mãn vô 
lượng a tăng kỳ thế giới thất bảo trì dụng bố 
thí. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
phát Bồ Đề tâm giả, trì ư thử kinh, nãi chí tứ 
cú kệ đẳng, thọ trì đọc tụng, vị nhơn diễn 
thuyết, kỳ phước thắng bỉ (Ông Tu Bồ Đề! 
Nếu có người dùng bảy báu bằng khắp cả vô 
lượng a tăng kỳ thế giới đem ra bố thí. Nhưng 
nếu lại có người thiện nam thiện nữ nào, phát 
tâm Bồ Đề giữ gìn kinh nầy, nhẫn đến thọ trì 
đọc tụng một bài kệ bốn câu, hoặc diễn nói 
cho người khác nghe, thì phước đức của người 
đó thù thắng hơn phước đức của người 
trước)—Subhuti! 
treasures from countles galaxiles as charity, 
when compared to a good man or woman who 
pledges the Bodhicitta, abides by this Suữra, 


lf one offers the seven 


4514 


even for as little as only four verses, studies, 
follows and preaches 1t to others, the latter 
would have more merit. 
---Vân hà, vị nhơn diễn thuyết? Bất thủ ư 
tướng, như như bất động. Hà dĩ cố? 
Nhứt thiết hữu vi pháp, 
Như mộng, huyễn, bào, ãnh, 
Như lộ diệc như điển 
Ưng tác như thị quán. 
(Tại vì sao? Vì người diễn nói kinh nầy không 
chấp vào tướng, như như bất động. Bởi vậy 
nên nói: 
“Hết thảy pháp hữu vi, 
Như chiêm bao, bọt nước, 
Như bóng, chớp, sương mai, 
Nên quán tưởng như thế.”) 
How should we preach it to others? By not 
attaching to concep(s and names, Immovable 
Why? Everythng that 1s 
phenomenal, ¡1s like a dream, hallucination, 


as_ suchness. 


bubble, 
lightening. One should always sees 1t as such. 
---Phật thuyết thị kinh dĩ, Trưởng Lão Tu Bồ 
Đề, cập chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bá 
Tắc, Ưu Bà Di, nhứt thiết thế gian: Thiên, 
Nhơn, A Tu La...văn Phật sở thuyết, giai đại 
hoan hỷ, tín thọ phụng hành (Phật nói kinh 
nầy rồi, trưởng lão Tu Bồ Đề, và hết thảy các 
vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà 
Di, cùng hết thấy cõi trời, cõi người, a tu la, 
được nghe Phật nói rồi, thảy đều hoan hỷ, tin 
theo, vâng làm)—When the Buddha 
completed the discourse, Elder Subhuti, all 
Bhikshus, Bhikshuns, Dpasakas, Ủpasikas, 
and all celestial and human bengs and Asuras, 
listening to the Buddha”s teaching rejoiced in 
great happiness. They all faithfully abide by 
his teachings. 

KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH. 
The Vajracchedika Prajna Paramita Sutra. 


or shadow. IỊt ¡is like dew and 





4575 


Appendix H 


Kinh Phạm Võng 
The Brahma Net Sutra 


4576 


4577 


PHẬT THUYẾT KINH PHẠM 
VÕNG—THE BUDDHA SPEAKS 
THE BRAHMA NET SUTRA 


Hán dịch: Cưu Ma La Thập 
Việt dịch: H.T. Thích Trí Tịnh 


Bấy giời Đức Phật Tỳ Lô Giá Na vì trong đại 
chúng lược giảng “Tâm Địa” như chừng đầu 
sợi lông trong số trăm nghìn hằng hà sa bất 
khả thuyết pháp môn—At that time, 
Vairocana Buddha began speaking in general 
about the Mind-Ground for the benefit of the 
Great Assembly. What he said represents but 
an infinitesimal part, the tip of a harr, of His 
innumerable teachings, as numerous as the 
ØraIns of sand In the river Ganges. 


Ngài kết luận: “Tâm Địa đây chính là lời của 
tất cả Phật thời quá khứ đã giảng, tất cả Phật 
thời vị lai sẽ giảng và tất cả Phật thời hiện tại 
đương giảng. Cũng là pháp môn mà tất cả Bồ 
Tát đã học, sẽ học và đương học. Ta đã từng 
trăm A Tăng Kỳ kiếp tu tập tâm địa nầy, do 
đó ta được hiệu là Tỳ Lô Xá Na. Chư Phật! 
Các Ngài đem lời giảng của ta đây hầu mở 
con đường tâm địa cho hết thấy chúng 
“The  Mind-Ground 
has been explained , is being explained and 
will be explained by all the Buddhas past, 
present, and future. lt 1s also the Dharma Door 
or  culivaion method (method of 
development) that all the Bodhisattvas of the 
past, present, and future have studied, are 
studying and will study. I have cultivated this 
Mind-Ground for hundreds of eons. My name 
1S Vairocana. I request all Buddhas to transmit 
my words to all sentient beings, so as to open 
this path of cultivation to all.” 


sanh.”—He concluded: 


Liền đó từ trên tòa Thiên Quang Sư Tử rực rỡ 
nơi thế giới Liên Hoa Đài tạng, Đức Phật Tỳ 


Lô Xá Na phóng ra những tia sáng, trong tia 
sáng ấy có tiếng nói với chư Phật đang ngự 
trên nghìn cánh sen báu: “Các Ngài thọ trì 
phẩm Tâm Địa Pháp Môn của ta đây, rồi tuần 
tự đem giảng lại cho nghìn trăm ức Thích Ca 
cùng tất cả chúng sanh. Ai nấy đều nên thọ trì 
đọc tụng và nhứt tâm vâng làm——At that time, 
from his Lion”s Throne in the Lotus Treasury 
World, Vairocana Buddha emiftted rays of 
light. A volce among the rays 1s heard telling 
the Buddha seated on thousands of lotus 
petals, “You should practice and uphold the 
Mind Ground Dharma Door and transmIt 1t to 
the Iinnumerable Sakyamuni Buddhas, one 
after another, as well as to all sentient beinøs. 
Everyone should uphold, read, recite, and 
sinplemindedly put 1ts teachings info practice. 


Sau khi lãnh thọ phẩm Tâm Địa Pháp Môn, 
chư Phật đang ngự trên nghìn cánh sen báu 
cùng nghìn trăm ức Đức Thích Ca đồng đứng 
đậy rời khỏi tòa Sư Tử. Toàn thân của các 
Ngài chiếu ra vô số tia sáng. Trong mỗi tia 
sáng ấy đều hóa hiện vô lượng Đức Phật, 
đồng thời tung lên vô lượng hoa đẹp xanh, 
vàng, đỏ, trắng để cúng dường Đức Phật Tỳ 
Lô Xá Na. Cúng dường xong, chư Phật từ tạ 
trở về—After receiving the Dharma-door of 
the Mind Ground, the Buddhas seated atop the 
thousands of lotus flowers along with the 
innumerable Sakyamuni Buddhas all arose 
from their Lion Seats, their bodles emitting 
innumerable rays of light. In each of these 
rays appeared Innumerable Buddhas who 
simulfaneously made offerings of green, 
yellow, red and white celestial flowers to 
Vairocana Buddha. They then slowly took 
their leave. 


Khi rời khỏi thế giới Liên Hoa Đài Tạng, chư 
Phật vào chánh định Thể Tánh Hư Không Hoa 
Quang, mỗi Ngài trở về lại chốn cũ, dưới cội 
Bồ Để nơi cõi Diêm Phù. Sau khi ra khỏi 


4585 


chánh định Thể Tánh Hư Không Hoa Quang, 
đức Phật mới ngự trên tòa Kim Cương Thiên 
Quang Vương và Diệu Quang Đường mà 
giảng về Thập Thế Giới Hải—The Buddhas 
then disappeared from the Lotus Treasury 
World, entered the Essence-Nature Empty 
Space Floral Briliance Samadhi and returned 
to their former places under the Bodhi-tree in 
this world of Jambudvipa. They then arose 
from their samadhi, sat on their Diamond 
Throne in Jambudvipa and the Heaven of the 
Four Kings, and preached the Dharma of the 
“Ten Oceans of Worlds.” 


Rồi Đức Phật giảng pháp Thập Trụ nơi cung 
trời Đế Thích, giảng pháp Thập Hạnh nơi 
cung trời Diệm Ma, giảng pháp Thập Hồi 
Hướng nơi cung trời Đâu Suất, giảng pháp 
Thập Thiền Định nơi cung trời Hóa Lạc, giảng 
pháp Thập Địa nơi cung trời Tha Hóa, giảng 
pháp Thập Kim Cương nơi cõi Sơ Thiển, 
giảng pháp Thập Nhẫn nơi cõi Nhị Thiển, 
giảng pháp Thập Nguyện nơi cõi Tam Thiển. 
Sau cùng nơi cõi Tứ Thiễn trong cung của Đại 
Tự Tại Thiên Vương, giảng phẩm Tâm Địa 
Pháp Môn mà thuở trước Đức Phật Tỳ Lô Xá 
Na đã giảng ở thế giới Liên Hoa Đài Tạng— 
Thereupon, they ascended to Lord Sakya'”s 
palace and expounded the Ten Dwelling: 
proceeded to the Suyama Heaven and taught 
the Ten Practices; proceeded further to the 
taught the 

further to 


Fourth Heaven and Ten 
proceeded the 
Transformation of Bliss Heaven and taught 
the Ten Dhyana Samadhi; proceeded further 
to the Heaven of Comfort From Others” 
Emanations and taught the Ten Grounds; 
proceeded further to the First Dhyana Heaven 
and taught the Ten Vajra Stages; proceeded 
further to the Second Dhyana Heaven and 
taupht the Ten Patiences and proceeded 
further to the Third Dhyana Heaven and 
taught the Ten Vows. Finally, in the Fourth 
Dhyana Heaven, at Lord Mahesvara's Paˆace, 


Dedications; 


they taught the Mind Ground Dharma-Door 
chapter, which Vairocana Buddha, In eons 
past, expounded ĩn the Lotus Treasury World 
or the Cosmos. 


Tất cả nghìn trăm ức Đức Thích Ca ở nơi thế 
giới của mình, đều giảng nói như thế—AII the 
other Innumerable transformatlon Sakyamuni 
Buddhas did like these In their respectfIve 


worlds. 
THÍCH (CA MÂU NI PHẬT— 
SAKYAMUNI BUDDHA 


Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu NI, từ lúc sơ 
khởi hiện thân nơi thế giới Liên Hoa Đài 
Tạng, rồi qua phương Đông đến tại cung của 
Thiên Vương, diễn nói kinh “Ma Thọ Hóa.” 
Sau đó, Ngài giáng sanh nơi cõi Nam Diêm 
Phù Đề tại nước Ca Tỳ La Vệ, vua Bạch Tịnh 
là thân phụ, và Hoàng hậu Ma Gia là sinh 
mẫu. Nhủ danh của Ngài là Tất Đạt Đa. Xuất 
gia bẩy năm, ba mươi tuổi thành đạo, hiệu 
Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật—At that time, 
Sakyamuni Buddha, after first appearing In 
the Lotus Treasury World, proceeded to the 
east and appeared in the Heavenly King”s 
palace to teach the “Demon Transforming 
Sutra.” He then descended to Jambudvipa to 
be born in Kapilavastu, his name being 
Siddhartha and his father`s name Suddhodana. 
His mother was Queen Maya. He achieved 
Enlightenment at the age of thirty, after seven 
years of cultivation, under the name of 
Sakyamuni Buddha. 


Từ Bửu Tòa Kim Cương Hoa Quang, nơi đạo 
tràng tịch diệt nhẫn đến nơi cung của Đại Tự 
Tại Thiên Vương, trong mười nơi ấy Đức Phật 
tuần tự ngự đến thuyết pháp—The Buddha 
spoke In ten assemblies from the Diamond 
Seat at Bodhgaya to the palace of 
Maheshvara. 


4586 


Lúc đó nhơn khi xem bửu tràng mành lưới của 
Đại Phạm Thiên Vương, Đức Phật vì đại 
chúng mà giảng Kinh Phạm Võng. Ngài dạy 
rằng: “Vô lượng thế giới dường như là lổ lưới. 
Mỗi thế giới đều khác nhau cả, khác nhau đến 
số vô lượng. Giáo pháp của Phật cũng như 
Vvậy—At that time, he contemplated the 
wonderful Jewel Net hung in Lord Brahma'”s 
palace and praised the Brahma Net Sutra for 
the Great Assembly. He said: “The 
1nnumerable worlds in the cosmos are like the 
eyes of the net. Each and every world 1s 
different, 1ts varlety Infinite. So too are the 
Dharma-Doors or methods of culivation 
taught by the Buddhas. 


Đức Phật đã tám nghìn lần đến thế giới Ta Bà 
nầy, ngự trên Bửu Tòa Kim Cương Hoa 
Quang nhẫn đến ngự nơi cung của Đại Tự Tại 
Thiên Vương, lược giảng “Tâm Địa Pháp 
Môn” cho cả thảy đại chúng trong những pháp 
hội ấy—I have come to this world eight 
thousand times. Based ¡n this saha World, 
seated upon the Jewel Diamond Seat In 
Bodhsaya and all the way up to the palace of 
Lord Maheshvara, I have spoken in general 
about the Mind Ground Dharma Door for the 
benefit of the great multitude. 


Sau đó từ cung của Thiên Vương, Đức Phật 
trở xuống ngự dưới cội Bồ Đề nơi cõi Diêm 
Phù Đề, vì tất cả chúng sanh trên quả đất nầy, 
hạng người phàm phu ngu tối mà giảng một 
Giới Pháp Kim Cương Quang Minh Bửu Giới. 
Giới pháp nầy là lời thường trì tụng của Phật 
Tỳ Lô Xá Na, khi Ngài mới phát tâm Bồ Đề 
trong thời kỳ tu nhơn của Ngài. Giới Pháp nây 
cũng chính là bổn nguyện của tất cả Phật, là 
bổn nguyện của tất cả Bồ Tát và là chủng tử 
của Phật tánh—Thereafter, I descended from 
Lord Maheshvara”s palace to Jambudvipa, the 
Human World. I have preached the Diamond 
Jeweled Precepts or the 
precepts from beneath the 


IIluminated 
Bodhisattva 


Bodhitree for the sake of all sentient beings 
on earth, however, dull and ignorant they may 
be. These precepts were customarily recited 
by Vairocana Buddha when he first developed 
the Bidhi Mind ¡in the causal stages. They are 
preciIsely the original source of all Buddhas 
and all Bodhisattvas as well as the seed of the 
Buddha Nature. 


Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả ý 
thức, sắc, tâm, là tình, là tâm đều vào trong 
phạm vi giới pháp Phật tánh. Vì chắc chắn 
thường có chánh nhơn, nên chắc chắn Pháp 
thân thường trụ—All sentient beings possess 
Buddha-Nature. All with consciousness, form 
and mind are encompassed by the precepts of 
the Buddha Nature. Sentient beings possess 
the correct cause of the Buddha Nature and 
therefore, they will assuredly attain the ever- 
present Dharma Body. 


Mười Ba La Để Mộc Xoa như thế xuất hiện 
trong đời. Giới pháp nầy là chỗ kính trọng thọ 
trì của tất cả chúng sanh trong ba thuở—For 
this reason, the ten Pratimoksa or Bodhisattva 
precepts came into being in this world. These 
precepts belong to the True Dharma. They are 
received and upheld in utmost reverence by 
all sentient beings of the Three Periods of 
Time, past, present and future. 


Giờ đây, Đức Phật sẽ vì trong đại chúng nầy 
mà giảng lại Giới Phẩm Vô Tận Tạng, là Giới 
Phẩm của tất cả chúng sanh, bổn nguyện tự 
tánh thanh tịnh—Once again, I shall preach 
for the Great Assembly the chapter of the 
Inexhaustible Precept Treasury. These are the 
precepts of all sentient beings, the source of 
the pure Self-Nature. 


Nay ta là Tỳ Lô Xá Na 

Đương ngồi trên đài Liên Hoa 
Trên nghìn cánh sen đơm vòng 
Lại hiện ra nghìn Thích Ca. 


4587 


Now, L, Vairocana Buddha 

Am sitting atop a lotus pedestal; 

On a thousand flowers surrounding me 
Are a thousand Sakyamuni Buddhas. 


Mỗi cánh sen trăm ức cõi 

Mỗi cõi một Phật Thích Ca 

Đều ngồi dước cội Bồ Để 

Đồng thời thành Chánh Giác Đạo. 
Each flower supports a hundred 
million worlds; 

In each world a Sakyamumi Buddha 
apD€ATS. 

AlI are seated beneath a Bodhi-tree 
AlI simultaneously attain Buddhahood. 


Nghìn trăm ức Phật như vậy 

Lô Xá Na là bổn thân. 

Nghìn trăm ức Phật Thích Ca 

Đều đem theo vi trần chúng 

Cùng nhau đến tại chỗ ta 

Để nghe ta tụng Phật giới. 

AlI these innumerable Buddhas 

Have Vairocana as their original body. 
These countless Sakyamumi Buddhas 
AlI bring followers along, as numerous 
as motes of dust. 

They all proceed to my lotus pedestal 
To listen to the Buddha”s precepts. 


Ta liền giảng môn Cam Lộ, 

Bây giờ nghìn trăm ức Phật, 

Trở về đạo tràng của mình, 

Đều ngồi nơi cội Bồ Đề 

Tụng mười trọng bốn mươi tám 
Khinh giới của bổn sư Xá Na. 
Inow preach the Dharma, this 
©€XquIsite nectar. 

Afterward, the countless Buddhas, 
return to their respective worlds 
And, under a Bodhi-tree, proclaim 
these major and minor precepfs 
Of Vairocana, the Original Buddha. 


Giới như vầng nhật nguyệt sáng, 
Cũng như chuỗi báu ngọc châu, 
Chúng Bồ Tát như vi trần 

Do giới nầy mà thành Phật. 

The precepts are like the radiant sun 
and moon, 

Like a shining necklace of gems, 
Bodhisattvas as numerous as motes of 
dust 

Uphold them and attain Buddhahood. 


Đây là Đức Xá Na tụng 

Ta đây cũng tụng như vậy. 

Các ông tân học Bồ Tát 

Phải cung kính thọ trì giới! 

These precepts are recited by 
Vairocana, 

These precepts Ï recife as well. 

You novice Bodhisattvas 

Should reverently accept and uphold 
them. 


Khi thọ trì giới nầy rồi 

Nên truyền lại cho chúng sanh, 
Lắng nghe ta đang trì tụng 

Pháp Ba La Đề Mộc Xoa 

Là giới tạng trong Phật pháp. 

And once you have done so, 
'Transmit and teach them to sentilent 
beings. 

Now listen attentively as Ï recIte 
The Bodhisattva Pratimoksa, the 
source of all precepts In the Buddha 
Dharma. 


Đại chúng lòng nên tin chắc: 

Các người là Phật sẽ thành, 

Ta đây là Phật đã thành. 

Thường có lòng tin như vậy 

Thời giới phẩm đã trọn vẹn. 

AlI of you in the Great Assembly 
should firmly believe 

That you are the Buddhas of the future 
WWhile I am a Buddha already 


4588 


accomplished. 

If you should have such faith at all 
times, 

Then this precept code 1s fulfilled. 


Tất cả những người có tâm 

Đều nên nhiếp hộ Phật giới. 
Chúng sanh nào thọ Phật giới 
Chính là vào hàng chư Phật. 

Đã đồng hàng bậc Đại Giác 

Mới thật là con chư Phật. 

AlI beings with resolve 

Should accept and uphold the 
Buddha”s precepts. 

Sentient beings on receiving them 
Join forthwith the ranks of Buddhas. 
They are In essence equal to the 
Buddhas. 

They are the true offspring of the 
Buddhas. 


Đại chúng đều nên cung kính 

Chí tâm nghe lời ta tụng. 

Therefore, øreat Assembly, 

Listen with utmost reverence 

As I proclaim the Bodhisattva Moral 
Code. 


ĐỨC PHẬT KIẾT BỒ TÁT GIỚI —THE 
BUDDHA RECITING THE 
BODHISATTVA PRECEPTS. 

Thuở ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc mới 
thành đạo vô thượng chánh giác trong khi 
ngồi dưới cội Bổ Đề, Ngài bắt đầu kiết Bồ 
Tát Giới. Ngài dạy: “Hiếu thuận với cha mẹ, 
Sư Tăng, Tam Bảo. Hiếu thuận pháp chí đạo. 
Hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn.”—At 
that time, when Sakyamuni Buddha first 
atfained Supreme Enlightenment under the 
Bodhi tree, he explained the Bodhisattva 
precepts The Buddha taugh(t fiial piety 
towards one parents, Elder Masters and the 
Triple Jewel. Filial piety and obedience, he 


said, are the Ulumate Path to Buddhahood. 
Flial piety 1s called the precepts, thus, 1f 
means restraint and cessation. 


Liền đó từ nơi miệng, Đức Phật phóng ra vô 
lượng tia sáng. Bấy giờ có đến trăm vạn ức 
đại chúng, các Bồ Tát, mười tám Phạm Thiên, 
sấu cõi trời dục giới, mười sáu đại Quốc 
Vương đồng chắp tay chí tâm nghe Đức Phật 
tụng giới pháp Đại thừa của tất cả chư Phật— 
The Buddha then emitted limitless lipghts from 
his mouth. Thereupon, the whole Great 
Assembly, consising of 
Bodhisattvas, the øods of the eighteen Brahma 
Heavens, the gods of the six Desire Heavens, 
and the rulers of the sixteen great kingdoms 
all jomned ther palms 
singlemindedly to the Buddha recie the 
Mahayana precepts. 


Iinnumerable 


and  listened 


Đức Phật nói với các vị Bồ Tát: “Nay ta cứ 
mỗi nửa tháng tự tụng giới pháp của chư Phật. 
Tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm, nhẫn đến các 
Bồ Tát Thập Phát Thú, Thập Trưởng Dưỡng, 
thập Kim Cương, Thập Địa cũng tụng giới ấy. 
Vì thế nên giới quang từ miệng ta phóng ra. 
Phóng quang là vì có nguyên do, chớ chẳng 
phải vô cớ. Giới quang ấy chẳng phải màu 
xanh, vàng, đỏ, trắng và đen; chẳng phải sắc 
pháp, cũng chẳng phải tâm pháp, chẳng phải 
pháp hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp 
nhơn, pháp quả. Nó chính là bổn nguyên của 
chư Phật, là căn bản của chúng Phật tử. Vì thế 
nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, 
phải học kỹ giới pháp nầy—The Buddha then 
said to the Bodhisattvas: “[wice a month Ï 
recIte the precepts observed by all Buddhas. 
AlII Bodhisattvas, from those who have just 
developed the Bodhi Mind to the Bodhisattvas 
of the Ten Dwellings, the Ten Practices, the 
Ten Dedications and the Ten Grounds also 
recte them. Therefore, this precept-lipht 
shines forth from my mouth. It does not arise 
without a cause. This light 1s neither blue, 


4589 


yellow, red, white nor black. It is neither form 
thoupht. It 1s 
nonexistent, neither cause nor effect. This 
precepts-light 1s precisely the original source 
of all Buddhas and all members of this Great 
Assembly. Therefore all you disciples of the 
Buddha should receive and observe, read, 
recite and study these precepts with utmost 
attention. 


nor neither existent nor 


Disciples of the Buddha listen attentively! 
Whoever can understand and accept a Dharma 
Master`s words of transmission can receIve 
the Bodhisatva precepts and be called 
foremost 1n purity. This 1s true whether that 
person 1s a king; a prince; an official; a monk; 
a nun or a god of the eiphteen Brahma 
Heavens; a god of the six Desire Heavens, or 
a human, a eunuch, a libertine, a prostifute, a 
slave or a member of the Eight Divisions of 
Divinities, a Vajra spirit, an animal or even a 
transformation-being. 


MƯỜI GIỚI TRỌNG—THE TEN MAJOR 
PRECEPTS (see Mười Giới Trọng Của Chư 
Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng). 


ĐỨC PHẬT KIẾT RĂN VỀ MƯỜI GIỚI 
TRỌNG—BUDDHA CONCLUDES ON 
THE TEN MAJOR PRECEPTS. 


Nầy các Phật tử! Trên đây là mười giới trọng 
của chư Bồ Tát, các Phật tử cần nên học. 
Trong mười giới đó không nên trái phạm một 
giới nào cả, dầu một mẩy may nhỏ như vi 
trần, huống chi phạm đủ cả mười giới ư! Nếu 
có người nào trái phạm, thời người ấy hiện 
đời không được phát Bồ Đề tâm, rồi cũng mất 
ngôi Quốc Vương, ngôi Chuyển Luân Vương, 
ngôi Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni; cũng mất những 
quả Thập Phát Thú, Thập Trưởng Dưỡng, 
Thập Kim Cương, Thập Địa, tất cả diệu quả 
Phật tánh thường trú đều mất, đọa trong ba ác 
đạo, trong hai kiếp, ba kiếp chẳng được nghe 


danh tự của cha mẹ và Tam Bảo. Vì thế nên 
không không được phạm một giới nào cả. Tất 
cả Bồ Tát các ngài đã học, sẽ học và hiện nay 
học. Mười giới như thế cần nên học, hết lòng 
kính trọng phụng tr —As a disciple of the 
Buddha, you should study these ten parajika 
or major precepts and not break any one of 
them 1n even the sliphtest way, much less 
break all of them! Anyone guilty of doing so 
cannot develop the Bodhi Mind in his current 
le and will lose whatever high position he 
may have attained, be It that of an emperor, 
Wheel-Turnng King, Bhiksu, Bhiksuni, as 
well as whatever level of Bodhisattvahood he 
may have reached, the Ten 
Dwellings, the Ten Practices, the Ten 
Dedications, the Ten Grounds, and all the 
fruits of the eternal Buddha Nature, he will 
lose all of those levels of attainment and 
descend into the Three Evil Realms, unable to 
hear the words “parents” or “Triple Jewel” for 
eons!l Therefore, Buddha”s disciples should 
avoid breaking any one of these major 
precepts. All of you Bodhisattvas should study 
and observe the Ten Precepts, which have 
been observed, are being observed, and will 
be observed by all Bodhisattvas. 


whether 


BỐN MƯƠI TÁM GIỚI KHINH—THE 
FORTY-EIGHT SECONDARY PRECEPTS 
(see Bốn Mươi Tám Giới Khinh ¡n 
Vietnamese-English Section and Forty-Eight 
Secondary Precepts which the Buddha taught 
all Bodhisattvas in the Brahma-Net Sutra In 
English-Vietnamese Section. 


TỔNG KẾT —CONCLUSION 

Đức Phật dạy: “Các Phật tử! Đó là Bốn Mươi 
Tám Giới Khinh, các người phải thọ trì. Chư 
Bồ Tát thuở đời quá khứ đã tụng, chư Bồ Tát 
thuở đời vị lai sẽ tụng, chư Bồ Tát hiện tại 
đương tụng. Chư Phật tử hãy lắng nghe! Mười 
Giới trọng, Bốn Mươi Tám Giới Khinh đây, 
chư Phật trong ba thuở đã tụng, sẽ tụng và 


4590 


hiện đương tụng. Nay ta cũng tụng như vậy—— 
The Buddha said, “All of you disciples! 'These 
are the Forty-eight Secondary Precepts that 
you should observe. Bodhisattvas of the past 
have recited them, those of the future will 
recite them, those of the present are now 
reciting them. Disciples of the Buddha! You 
should all listen! These Ten MaJor and Forty- 
eipht Secondary Precepts are recited by all 
Buddhas of the Three Periods of Time, past, 
present, and future. Ï now recite them as well. 


BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH— 
THE PRAJNA PARAMITA HEART 
SUTRRA (see Tâm Kinh) 


HỒI HƯỚNG—DEDICATIONS 

Thính giới công đức thù thắng hạnh 

Vô biên thắng phước giai hồi hướng 

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh 

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não 
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ 

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. 

Nguyện sanh Tây phương Tịnh Độ trung 

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh 

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. 

Nguyện dĩ thử công đức 

Phổ cập ư nhứt thiết 

Ngã đẳng dữ chúng sanh 

Giai cộng thành Phật đạo. 

Listening to these precepts Is an act of 
Supreme virtues; 

I dedicate these countless supreme virtues and 
merifs to all sentient beings ¡in the Dharma 
Realm, 


Vowing that they may swiftly achieve rebirth 
In the land of the Buddha of Limitless Lipht. 

I vow to eradicate all obstructions and 
afflictions, 

I vow to attain Supreme Enlightenment, 

I vow to eradicate all delusive karma, 

Thus will I always follow the Bodhisattva 
Path. 

I vow to be reborn in the Western Pure Land, 
The Nine Lotus Grades will be my parenfs; 
'When the blossoms open, [ will see Amitabha 
Buddha 

And awaken to the truth of Non-Birth, 
Non-retrogressing Bodhisattvas will be my 
friends. 

I dedicate these merits and virtues 

To everyone everywhere 

So that all sentient beings and I 

Achieve Buddhahood together. 


TAM QUY-Y— THREE REFUGES 

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể 
giải đại đạo, phát vô thượng tâm—I take 
refuge in the Buddha, vowing that sentient 
beings may understand the Great Way and 
develop the Supreme Mind. 


Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng sanh, 
thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải—I take 
refuse in the Dharma, vowing that sentienf 
beings may penetrate all the sutras with 
wIsdom as profound as the oceans. 


Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng sanh, 
thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại—I take 
refuge In the Sangha, vowing that sentient 
beings be ¡1n harmony with the Great 
Assembly, free of all obstructions. 


Appendix I 


Kinh Pháp Hoa-Phẩm Quán Thế Âm 
The Lotus Sutra-Chapter Avalokitesvara 
Bodhisattva 


KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT— 
THE LOTUS ELOWER SUTRA- 
CHAPTER AVALOKITESVARA 
BODHISATTVA 


Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai 
hữu, chấp tay hướng Phật mà bạch rằng: 
“Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do 
nhân duyên gì mà tên là Quán Thế 
Âm? —At that time, Akchayamati 
Bodhisattva stood up from where he was 
siting, moved his robe on the right 
shoulder, put his palms together In the 
direction of the Buddha asking: “Dear 
Lokanatha, what 1s the 
Avalokitesvara Bodhisattva having the 
name Avalokitesvara?” 


reason for 


Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện 
nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn 
muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, 
nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng 
xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời 
xem xét tiếng tăm kia, đều được giải 
thoát The Buddha said to Akchayamati 
Bodhisattva: “Good man! If there were 
infinite hundreds thousands and millions 
of sentient beings enduring the various 
sufferings and afflictions and were able to 
hear of this Avalokitesvara Bodhisattva, 
wholeheartedly chant  his 
Avalokitesvara Bodhisattva 
Iimmediately examine that prayer and 
those beings will escape from theIr 
predicaments. 


name, 
will 


Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm 
Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa 
chẳng cháy được, vì do sức uy thần của 


Bồ Tát này mà được như vậy—If anyone 
chant the name of this Avalokitesvara 
Bodhisattva, even If entering great fires, 
fires w1ll not burn because of the maJestic 
spiritual power of this Bodhisattva. 


Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu 
Bồ Tát nây liền được chỗ cạn—If swept 
away by great water, chanting the name 
of this Bodhisattva will lead to shallow 
area. 


Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh 
vì tìm vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, 
san hô, hỗ phách, trân châu, các thứ báu, 
vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe 
thuyền của kẻ kia trôi tắp nơi nước quỷ 
La Sát, trong ấy nếu có nhẫn đến một 
người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ 
Tát, thời các người đó đều được thoát 
khỏi nạn quỷ La Sát. Do nhân duyên đó 
mà tên là Quán Thế Âm—Supposing 
there hundreds, 
millions of sentient beings who enter the 
great oceans In search of gold, silver, 
laps lazuli, mother-of-pearl, carnelian, 
coral, amber, crystal điamond and other 
pfecIous treasures, and the great winds 
blow their ships and vessels to the land of 
the Rakchasas Demons, even If onÏy one 
person among them chants the name of 
Bodhisattva, everyone 
wIll be spared from being cannibalized by 
the Rakchasas Demons. This 1s the reason 
why He has the name Avalokitesvara. 


are thousands and 


AvalokItesvara 


Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh 
hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy 
của người cầm liền gãy từng khúc, người 
ấy thoát khỏổi—Moreover, if anyone is 


4594 


about to be harmed, by chanting the name 
Bodhisattva, 
1mmediately the knife and stick held by 
the perpetrator w1ll be broken Into pieces 
enabling that person to escape. 


of AvalokItesvara 


Nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong 
cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại 
người, nghe người xưng danh hiệu Quán 
Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn 
không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người, 
huống lại làm hại được —If all the 
Yakchas and Rakchasas demons dwelling 
three  thousand-great-thousand 
world, wanted to harm someone but upon 
hearing that person chant the name of 
Avalokitesvara Bodhisattva, the demons 
could not so mụuch as use their eviÏl eyes fo 
look at that person let alone be able to 
Iinflict harm. 


in the 


Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc không 
tội, gông cùm xiểng xích trói buộc nơi 
thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ 
tát, thảy đều đứt rã, liền được thoát 
khỏi—Furthermore, ¡ifŸ anyone, whether 
gulty or not guilty, having the body 
chained with cuffs and shackles, chants 
the name of Avalokitesvara Bodhisattva, 
these cuffs and shackles will break, letting 
that person free. 


Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi Tam Thiên 
Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các 
người buôn đem theo nhiều của báu, trải 
qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một 
người xướng rằng: “Các thiện nam tử! 
Chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một 
lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ 


Tát, vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy thí 
cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh 
hiệu Ngài thời sẽ được thoát khỏi oán tặc 
nầy —Supposing there were all bandits 
and thieves In the three thousand-great- 
thousand world and a merchant was 
leading a group of tradesmen carrying 
Df€cIous treasures across a stretch of road 
filed with dangers, among them a person 
declares” Good men, do not be afraid, 


everyone must wholeheartedly and 
sincerely  recIte the name of 
Avalokitesvara Bodhisattva; that 


Bodhisattva offen grants the dharma of 
fearlessness  tfO beings, 1Ý 
everyone recites this Bodhisattva”s name, 
all of them wIll escape from these bandIts 
and thieves. 


senfient 


Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng 
xưng rằng: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ 
Tát,” vì xưng danh hiệu Bồ Tát, nên liền 
được thoát khổi—After hearing this, all 
the merchants raise theIr voices chanting: 
“Namo Bodhisattva.” 
Because they chanted the name of that 
Bodhisattva, — they escape 
Immediately from all dangers. 


AvalokItesvara 


would 


Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát sức uy 
thần cao lớn như thế—Akchayamati, 
Avalokitesvara Bodhisatva has great 
maJestic spiritual powers In this Way. 


Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm 
dục, thường cung kính niệm Quán Thế 
Âm Bồ Tát, liền được ly dục —If any 
sentent being 1s addicted to 
desres, by often sincerely 


sexual 
and 


4595 


respectffully chanting the name of 
Avalokitesvara Bodhisattva, that person 


WIll eliminate those desIres. 


Nếu người nhiều giận hờn, thường cung 
kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền 
được ha lòng giận —If anyone 1s filled 
with: hatred, sincerely reciting 
Avalokitesvara Bodhisattva, that person 
wIll be able to relinquish hate. 


often 


Nếu có người nhiều ngu si, thường cung 
kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liển 
được ha ngu si—If anyone 1s filled with 
Ignorance and stupidity, often sincerely 
reciting Avalokitesvara Bodhisattva, that 
person will be able to relinquish (be free 
of) ignorance and stupidiIty. 


Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có 
những sức uy thần lớn, nhiều lợi ích như 
thế, cho nên chúng sanh thường phải một 
lòng tưởng nhớ—Akchayamati! 
Avalokitesvara Bodhisatva has great 
maJestic and beneficial spiritual power In 
this way; therefore, sentient beings must 
often wholeheartedly think of Him. 

Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con 
trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ 
Tát, liền sanh con trai phúc đức trí tuệ; 
giả sử muốn cầu con gái, bèn sinh con gái 
có tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc 
phúc đức, mọi người đều kính mến—For 
any woman, !1f she wishes for a boy chi1d, 
prostate and offerings to 
Avalokitesvara Bodhisattva, she will have 
a boy complete with virtues, merifs and 
wIsdom. If wishing for a girl, she will give 
bịrth to a beautiful girl, who has planted 


make 


many merits and virtues In the former 
lives, therefore earnng (having) the 
admrration and respect of everyone. 


Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức 
thần như thế—Akchayamati! 
Avalokitesvara Bodhisattva has maJestic 
Spiritual powers In that way. 


Nếu có chúng sanh cung kính lễ lạy Quán 
Thế Âm Bổ Tát, thời phúc đức chẳng 
luống mất. Cho nên chúng sanh đều phải 
thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát — 
lf any sentient beings sincerely and 
respectffully worships and prostrates to 
Avalokitesvara Bodhisattva, those merits 
and disappear; 
therefore, all sentient beings should recite 
and chant the name of Avalokitesvara 
Bodhisattva. 


vitues  will  never 


Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh hiệu 
của sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ Tát, 
lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y 
phục, giường nằm, thuốc thang. Ý ông 
nghĩ sao? Công đức của người thiện nam 
tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng?”— 
Akchayamati! Supposing a person were to 
recite the name of sixty-two million 
Ganga sands Bodhisattvas, and also for an 
entire le make offerings of foods, 
clothes, beds and medicines. What do you 
think? Are the obtained virtues and merifs 
of that good man or good woman great or 
not? 


Vô Tận Ý thưa: “Bạch Thế Tôn! Rất 
nhiều.” Phật nói: “Nếu lại có người thọ trì 
danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn 


4596 


đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phúc 
của hai người đó bằng nhau không khác, 
trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể 
cùng tận.”—AkchayamatIi replied: “Dear 
Lokanatha, It 1s extremely great.” The 
Buddha “Supposing a different 
person recites the name of Avalokitesvara 
Bodhisattva, In Just a single session of 
worship and offering, the virtues and 
merits of those two people are completely 
equal. In hundreds of thousands of ten- 
thousands of millions of kalpas, thelr 
merifs and virtues wIll not be exhausted 
(losÐ. 


said: 


Vô Tận Ý! Thọ trì danh hiệu Quán Thế 
Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phúc 
đức lợi ích như thế —Akchayamatil 
Reciing and maintainng the name of 
Avalokitesvara Bodhisattva has Infimte 
and endless beneficial virtues and merifs 
In this way. 


Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: 
“Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi 
trong cõi Ta Bà như thế nào? Sức phương 
tiện việc đó thế nào?—Akchayamati 
Bodhisattva asked the Buddha: 
Lokanatha, how does Avalokitesvara 
Bodhisattva travel in the Saha World; 
what 1s the power of that extraordinarily 
skillful method like? 


“Dear 


Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nam 
tử! Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào 
dùng thân Phật được độ thoát thời Quán 
Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì 
pháp The Buddha 
Akchayamati Bodhisattva: “Good manl 


đó nói said to 


For any senfent being, living in 
whichever (any) world, 1Ÿ It 1s approprlate 
to use the body of a Buddha to help that 
being find liberation, then Avalokitesvara 
Bodhisattva will appear as a Buddha in 
order to speak the Dharma. 

Người đáng dùng thân Duyên Giác được 
độ thoát, liền hiện thân Duyên Giác mà 
vì đó nói pháp —ÏÝ It 1s appropriate to 
appear as a Pratyeka Buddha to help a 
being find liberation, then He will appear 
as a Pratyeka Buddha In order to speak 


the Dharma. 


Người đáng dùng thân Thanh Văn được 
độ thoát, liên hiện thân Thanh Văn vì đó 
mà nói pháp—lf It Is approprlate tO 
appear as a Hearer to help a being find 
liberation, then He wIll appear as a 
Hearer In order to speak the Dharma. 


Người đáng dùng thân Phạm Vương được 
độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương mà 
vì đó nói pháp —TÝ It 1s appropriate to 
appear as a Brahma King to help a being 
find liberation, then He will appear as a 
Brahma King ¡in order to speak the 
Dharma. 


Người đáng dùng thân Đế Thích được độ 
thoát, liền hiện thân Đế Thích mà vì đó 
nói pháp ——T If 1s appropriafe to appear as 
a Cakra Indra Deva to help a being find 
liberation, then He wIll appear as a Cakra 
Indra Deva In order to speak the Dharma. 


Người đáng dùng thân Tự Tại Thiên được 
độ thoát, liển hiện thân Tự Tại Thiên mà 
vì đó nói pháp —ÏIf It Is approprlate to 


4597 


appear as an Isvara to help a being find 
liberation, then He wIll appear as an 
lsvara in order to speak the Dharma. 


Người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên 
được độ thoát, liền hiện thân Đại Tự Tại 
Thiên mà vì đó nói pháp —lf It 1s 
apprOpriate to appear aS a 
Mahamahesvara to help a being find 
liberation, then He will appear as a 
Mahamahesvara In order to speak the 
Dharma. 


Người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng 
Quân được độ thoát, liền hiện thân Thiên 
Đại Tướng Quân mà vì đó nói pháp—T It 
ISĨ AppFOprlafe tO appear as a Great 
Heavenly General to help a being find 
liberation, then He will appear as a Great 
Heavenly General in order to speak the 
Dharma. 


Người đáng dùng thân Tỳ Ša Môn được 
độ thoát, liền hiện thân Tỳ Sa Môn mà vì 
đó nói pháp—TÝ It 1s appropriate to appear 
as a Valsramana to help a being find 
liberation, then He will appear as a 
Vaisramana In order to speak the Dharma. 


Người đáng dùng thân Tiểu Vương được 
độ thoát, liền hiện thân Tiểu Vương mà vì 
đó nói pháp—T It 1s appropriate to appear 
as a Small King to help a being find 
liberation, then He wIll appear as a Small 
King In order to speak the Dharma. 


Người đáng dùng thân Trưởng giả được 
độ thoát, liền hiện thân Trưởng giả mà vì 
đó nói pháp——T It Is approprIate to appear 


as an Aristocrat to help a being find 
liberation, then He will appear as an 
Aristocrat in order to speak the Dharma. 


Người đáng dùng thân cư sĩ được độ 
thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói 
pháp—H It Is appropriate to appear as a 
Lay Buddhist to help a being find 
liberation, then He wIll appear as a Lay 
Buddhist in order to speak the Dharma. 


Người đáng dùng thân Tể Quan được độ 
thoát, liền hiện thân Tể Quan mà vì đó 
nói pháp—T It Is approprIate to appear as 
a Great Mandarin to help a being find 
liberation, then He will appear as a Great 
Mandarnn in order to speak the Dharma. 


Người đáng dùng thân Bà La Môn được 
độ thoát, liền hiện thân Bà La Môn mà vì 
đó nói pháp——T It 1s approprlate to appear 
as a Brahman to help a being find 
liberation, then He wIll appear as a 
Brahman In order to speak the Dharma. 


Người đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di được độ thoát, 
liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu 
Bà Tắc, Ưu Bà Di mà vì đó nói pháp—]f 
1t 1S appropriate to appear as a Bhiksu, 
Bhiksuni, Upasaka or Ủpasika to help a 
being find liberation, then He will appear 
as a Bhiksu or Bhiksum, Upasaka or 
Upasika in order to speak the Dharma. 


Người đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng 
giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn được độ 
thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói 
pháp—H It is appropriate to appear as an 


4598 


Aristocratic woman, a Lay Buddhist, a 
Mandarin, or a Brahman to help a being 
find liberation, then He will appear as a 
woman In order to speak the Dharma. 


Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ 
được độ thoát, liền hiện thân đồng nam, 
đồng nữ mà vì đó nói pháp—Ï]f ¡it is 
Appropriate fO appear as a pure man or 
pue woman to help a being find 
liberation, then He will appear as a pure 
man or pure woman in order to speak the 
Dharma. 


Người đáng dùng thân Trời, Rồng, Dạ 
Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, 
Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân cùng 
phi nhân, được độ thoát, liên đều hiện ra 
mà vì đó nói pháp—ÏI it 1s approprlate to 
appear as a Deva, Naga, Yaksas, 
Gandharva, Asura, Garuda, Kinnara, 
Mahoraga, Kumbhabda, Pisaca, Human or 
NonHuman to help a being find 
liberation, then He will appear as these 
beiIngs In order to speak the Dharma. 


Người đáng dùng thân Chấp Kim Cang 
thần được độ thoát, liền hiện thân Chấp 
Kim Cang thần mà vì đó nói pháp—Tf it is 
appropriate to appear as a Yaksas DelIty 
to help a being find liberation, then He 
wIll appear as a Yaksas Deltty In order to 
speak the Dharma. 


Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát đó 
thành tựu công đức như thế, dùng các 
thân hình, dạo đi trong các cõi nước để độ 
thoát chúng sanh, cho nên các ông phải 
một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ 


Tát—Akchayamati! Avalokitesvara 
Bodhisattva 1s complete with virtues and 
merifs In this way. He uses various forms 
Of appearance to travel to various worlds 
in order to help sentient beings find 
liberation. Therefore, all of you need to 
make offerinss wholeheartedly to 


AvalokItesvara Bodhisattva. 


Quán Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ 
nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô úy, cho nên 
cõi Ta Bà nầy đều gọi Ngài là vị Thí Vô 
Úy—Avalokitesvara Bodhisattva dwells 
in dangerous and frightening existences 
often granting sentient beings the state of 
fearlessness; therefore, this Saha World 
calls Him “One Who Grants Courage.” 


Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật: “Thế Tôn! 
Con nay phải cúng dường Quán Thế Âm 
Bồ Tát.” Liền mở chuỗi ngọc bằng các 
châu báu nơi cổ giá trị trăm nghìn lượng 
vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm 
mà nói rằng: “Xin Ngài nhận chuỗi trân 
bảo pháp thí nầy.”—Akchayamati 
Bodhisaatva said to the Buddha: “Dear 
Lokanaha, I now wish to make an offering 
to Avalokitesvara Bodhisattva.” He then 
promptly removed a circlet of jeweled 
prayer beads neck, worth 
hundreds and thousands of ounces of 
gold, to oferng to 
Avaloktesvara Bodhisattva, saying: 
“Please accept the circlet of Jeweled 
dharma prayer beads." 


from his 


make an 


Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu 
nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng 
Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: “Xin Ngài vì 


4599 


thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc 


nẩy.”—At that time, Avalokitesvara 
Bodhisatva refused the beads, and 


Akchayamati again said to Avalokitesvara 
Bodhisattva: “I ask that you please have 
compassion for all of us and accept these 
Jeweled prayer beads.” 


Bấy giờ, Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: 
“Ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát nầy 
và hàng tứ chúng cùng Trời, Rồng, Dạ 
Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, 
Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân và 
Phi Nhân, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc 
đó.”-——At that moment, the Buddha said to 
Avalokitesvara Bodhisattva: “You should 
have compassion for Akchayamati 
Bodhisattva and the Four Buddhists as 
well as Deva, Naga, Yakcha, Gandharva, 
Asura, Garuda, Kinnara, Mahoraga, 
Kumbhanda, Pisaca, Human, and Non- 
Human to accept that Jjeweled prayer 
beads.” 


Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương 
hàng tứ chúng và Trời, Rồng, Nhân, Phi 
Nhận, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó 
chia làm hai phần: một phần dâng Đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng 
tháp của Phật Đa Bảo—At that point, 
because of His love and compasslon for 
the Four Buddhists, Deva, Naga, Human, 
Non-Human, efc.., Avalokitesvara 
Bodhisattva accepted the Jeweled beads, 
and then divided the circlet of beads Into 
two parfs, one part as an offering to 
Sakyamun Buddha, the other as an 
offering to the stupa of Prabhutaratna 
Buddha. 


Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức 
thần tự tại như thế, đạo đi nơi cõi Ta 
Bà —Akchayamatil 
Bodhisattva has the power of spiritual 
freedom In that way, capable of traveling 
anywhere in the Saha World. 


AvalokItesvara 


Lúc đó Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi 
Phật rằng —At that time, Akchayamati 
Bodhisattva spoke this poem to ask the 
Buddha: 

Thế Tôn đủ tướng tốt! 

Con nay lại hỏi kia 

Phật tử nhân duyên gì 

Tên là Quán Thế Âm? 

Đấng đầy đủ tướng tốt, 

Kệ đáp Vô Tận Ý: 

The Lokanatha 1s perfect in appearance, 
lnow wish to ask, 

Why does that Buddhist 

Have the name Avalokitesvara? 

The One Perfect in Appearance 

Spoke poem to answer Akchayamatti: 


Ông nghe hạnh Quán Âm 
Khéo ứng các nơi chỗ 

Thệ rộng sâu như biển 
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn 
Hầu nhiều nghìn Đức Phật 
Phát nguyện thanh tịnh lớn. 
You heard the 
AvalokItesvara, 

Cleverly appearing In various places. 
With vows deeper than the oceans, 

For an unfathomable number of kalpas. 
Developing great Pure vows. 


have conducts of 


Ta vì ông lược nói 
Nghe tên cùng thấy thân 


4600 


Tâm niệm chẳng luống qua 

Hay diệt khổ các cõi. 

Giả sử sinh lòng hại 

Xô rớt hầm lửa lớn 

Do sức nệm Quán Âm 

Hầm lửa biến thành ao. 

For your sake, [ will speak briefly: 
Hearing His name as well as seeing 
Hs body, Mind  reciting 
forgetfulness, 

Often eliminating sufferings of varlous 
worlds, 

Supposing someone wanted to cause 
harm, 

Push you 1nto the pit of great fires, 
Because of the power of 
Avalokitesvara, 

Pit of fires will transform to a pond, 


wIthout 


reciting 


Hoặc trôi dạt biển lớn 

Các nạn quỷ, cá, rồng, 

Do sức nệm Quán Âm 

Sóng mòi chẳng chìm được. 

Or 1f floating In the ocean, 

Encounter danger of demons, fish, and 
dragons, 
Because of 
AvalokItesvara, 
Great waves will not drown you. 


the power of reciting 


Hoặc ở chót Tu Di 

Bị người xô rớt xuống, Do 
Quán Âm 

Như mặt nhật treo không. 
lf atop Mount Meru, 
Having been pushed over, 
Because of the power of 
AvalokItesvara, 

Like the sun hanging In space, 


sức niệm 


reciting 


Hoặc bị người dữ rượt 

Rớt xuống núi Kim Cang 

Do sức niệm Quán Âm 

Chẳng tổn đến mảy lông. 

If chased by a malicious person, 

Falling down Diamond Mountain, 
Because of the power of reciting of 
AvalokIitesvara, 

Not a scratch will result, 


Hoặc gặp oán tặc vây 

Đều cầm dao làm hại, 

Do sức niệm Quán Âm 

Đều liền sanh lòng lành. 

lf surrounded by bandits, 

AlI holding knives to harm, 
Because of the power of 
AvalokItesvara, 

All will turn peaceful. 


reciting 


Hoặc bị khổ nạn vua 

Khi hành hình sắp chết 

Do sức niệm Quán Âm 

Dao liền gãy từng đoạn. 

T suffering under the law 

'When execution day 1s near, 
Because of the power of 
AvalokItesvara, 

Knife wIll break in pIeces. 


reciting 


Hoặc tù cấm xiểng xích 

Tay chân bị gông cùm 

Do sức niệm Quán Âm 

Tháo rã được giải thoát. 

If chained In JaIl, 

With hands and legs cuffed, 
Because of the power of 
AvalokItesvara, 


reciting 


4601 


Free from all bondage. 


Nguyền rủa các thuốc độc 
Muốn hại đến thân đó 

Do sức nệm Quán Âm 

Trở hại nơi bổn nhân. 

lf varlous poIsonous remedIes, 
Wanted to harm that body, 
Because of the power of 
AvalokItesvara, 

Poison wilÏ turn against the perpetratOor. 


reciting 


Hoặc gặp La Sát dữ 

Rồng độc, các loài quỷ 

Do sức niệm Quán Âm 

Liền đều không dám hại. 

If encounter ferocIous Rakchasas, 
Venomous dragons and other vicious 
demons, 
Because of 
Avalokitesvara, 
They wIll not dare to Inflict harm. 


the power of reciting 


Hoặc thú dữ vây quanh 

Nanh vuốt nhọn đáng sợ 

Do sức nệm Quán Âm 

Vội vàng bỏ chạy thẳng. 

Ór If surrounded by vicIous predators, 
With frightening sharp canines, 
Because of the power of 
Avalokitesvara, 

They wIll flee hastily. 


reciting 


Rắn độc cùng bò cạp 

Hơi độc, khói lửa đốt, 

Do sức nệm Quán Âm 

Theo tiếng tự bỏ đi. 

Poisonous snakes and scorpIons, 
Venom burns like fires, 


Because of 
AvalokItesvara, 
Hearing these sounds they wIlÏ retreat. 


the power of reciting 


Mây sấm nổ sét đánh 

Tuôn giá, xối mưa lớn 

Do sức niệm Quán Âm 

Liền được tiêu tan cả. 

Lightening and thundđer across the sky, 
Causing great snow and hail storms, 
Because of the power of reciing 
Avalokitesvara, 

WIII disappear immediately. 


Chúng sanh bị khổ ách 

Vô lượng khổ bức nhân 

Quán Âm sức trí diệu 

Hay cứu khổ thế gian. 

Living beings endure suffering, 

Endless sufferings of the body, 

The Avalokitesvara”s power of wIsdom, 
Often alleviating sufferings ofthe world, 


Đầy đủ sức thần thông 

Rộng tu trí phương tiện 

Các cõi nước mười phương 

Không cõi nào chẳng hiện. 
Complete with all spiritual powers, 
Widely cultivate all skillful methods. 
The worlds In the ten directions, 
Appearing ¡n all of them. 


Các loài trong đường dữ: 

Địa ngục, quỷ, súc sanh 

Sinh, già, bệnh, chết, khổ 

Lần đều khiến dứt hết. 

All those in the evil paths, 

Hell, Hungry Ghost, and Animals, 


4602 


Suffering of birth, old age, sickness, and 
death, 

Gradually Avalokitesvara influences theIr 
disappearance. 


Chân quán, thanh tịnh quán 

Trí tuệ quán rộng lớn 

Bi quán và từ quán 

Thường nguyện thường chiêm ngưỡng. 
Properly and purely observing senfient 
beiInss, 
Granting 
wisdom, 
Observing with kindness and compassion, 
lf often praying and worshipping, 


them virtues, meri(s, and 


Sáng thanh tịnh không nhơ 

Tuệ nhật phá các tối. 

Hay phục tai khói lửa 

Khắp soi sáng thế gian. 

Clearly shining without Impurity, 

Sun ”s wisdom destroy all darkness, 
Often taming danger of smokes and fires, 
Radiating everywhere to all the worlds, 


Lòng bi răn như sấm 

Ý từ diệu đường mây 

Xối mưa pháp cam lồ 

Dứt trừ lửa phiển não. 

His compassion resonates like thunder, 
Kind and serene like the clouds. 

Rain down the holy dharma, 
Eliminating the fire of afflictions. 


Cãi kiện qua chỗ quan 
Trong quân trận sợ sệt 
Do sức nệm Quán Âm 
Cừu oán đều lui tan. 
Conflicts taken to court, 


Fear rising In battles, 

Because of the power of 
AvalokItesvara, 

Enemies will withdraw. 


reciting 


Diệu Âm, Quán Thế Âm 

Phạm Âm, Hải Triều Âm 

Tiếng hơn thế gian kia 

Cho nên thường phải niệm. 
Enchanting Avalokitesvara, 

Name sounds like the great oceans, 
No other sounds of the world compare 
Therefore, one must recite often. 


Niệm niệm chớ sinh nghi 
Quán Âm bực Tịnh Thánh, 
Nơi khổ não nạn chết 

Hay vì làm nương cậy. 
Recfte again and again, 
doubts, 

Avalokitesvara 1s purely enlightened. 
Appearing In places of sufferings and 
deaths, 

Often serving as an assurance. 


dont have 


Đủ tất cả công đức 

Mắt lành trông chúng sanh, 

Biển phúc lớn không lường 

Cho nên phải đảnh lễ. 

Complete with all merits and virtues, 
Compassionate eyes watch over sentient 
beings, 

The ocean of merifs 1s Immeasurable, 
Therefore must prostate and worship 
Him. 


Bấy giờ, Ngài Trì Địa Bồ Tát, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đến trước Phật bạch rằng: 
“Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe 


4603 


phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp 
tự tại, Phổ Môn thị hiện sức thần thông 
này, thời phải biết công đức người đó 
chẳng ít.”——At that time, Dharanimdhara 
Bodhisattva stood up from where he was 
siting and came before Buddha saying: 
“Dear Lokanatha, 1f any sentient beIng 1s 


able to hear ths chapter of 
Avalokitesvara Bodhisattvaˆs greaft 
spiitual freedom, having the all- 


©ncompassing pOWer fo rescue senfient 
beings, 1t 1s necessary to understand such 
a person”s merifs and virtues are not few. 


Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong 
chúng có tám muôn bốn ngàn chúng sanh 
đều phát tâm Vô Đẳng Đẳng Vô Thượng 
Chính Đẳng Chính Giác—When the 
Buddha spoke of this “All Encompassing” 
Chapter, among the great following 
eieghty-four thousand sentient beings 
present in the assembly, developed the 
mind  aspimng for the Ultimate 
Enlightenment of Buddhahood. 


Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (108 lần). 


Namo Avalokitesvara Bodhisattva (108 
times). 


4604 


4605 


Appendix j 


Kinh Thi Ca La Việt 
The Siøgalaka Sutra 
Advice To Lay People 


4606 


4607 


KINH THỊ CA LA VIỆT— 
ADVICE TO LAY PEOPLE 


Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Thế Tôn 
sống trong thành Vương Xá, trong vườn Trúc 
Lâm. Lúc bấy giờ Thi Ca La Việt, con của 
một gia chủ dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, 
với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay 
đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, 
hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng 
Hạ, và hướng Thượng ——Thus, I have heard. 
Once the Lord was staying at Rajagaha, at the 
Squirels Feeding Place ¡in the Bamboo 
Grove. And at that time, Sigalaka the 
householderˆ`s son, having got up early and 
gone out of RajJagaha, was paying homage, 
with wet clothes and hair and with joined 
palms, to the different directions: to the east, 
the south, the west, the north, the nadir and the 
zenith. 

Rồi buổi sáng Thế Tôn đắp y , cầm y bát 
vào thành Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy 
Thi Ca La Việt, con của gia chủ, dậy sớm, ra 
khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với 
tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương 
hướng. Thấy vậy Ngài bèn nói với con của gia 
chủ Thi Ca La Việt: Nây vị con của gia chủ, vì 
sao ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, 
với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay 
đảnh lễ các phương hướng?”—And the Lord, 
having risen early and dressed, took his robe 
and bowl and went to RajJagaha for alms and 
seeng Sigalaka paying homage to the 
different directions, he said: “Householder”s 
son, why have you got up early to pay homage 
to the different directions?” 

Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết 
có đặn con: “Này con thân yêu, hãy đảnh lễ 
các phương hướng.” Bạch Thế Tôn, con kính 
tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của 
thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi 
thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc 


thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương 
hướng—Lord, my father, when he was dying, 
told me to do so. And so Lord, out of respect 
for my father`s words, which I revere, honor 
and hold secred, I got up early to pay sacred 
homage 1n this way to the six directions. 

Này Thi Ca La Việt, con của gia chủ, 
trong luật pháp của các bậc Thánh, lễ bái sáu 
phương không phải như vậy—But 
householder”s son, that 1s not the right way to 
pay homage to the six directions according to 
the Ariyan discipline. 

Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của các 
bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? 
Lành thay! Xin Ngài hãy giảng dạy pháp ấy 
cho con—Well, Lord, how should one pay 
homage to the six directions according to the 
Ariyan discipline? It would be good If the 
Blessed Lord were to teach me the proper 
way fo pay homage to the six directions, 
according to the Ariyan discipline. 

Này gia chủ tử! Hãy nghe và suy nghiệm 
cho kỹ, ta sẽ giảng——Then listen carefully, pay 
attention and I wIll speak. 

Thưa vâng, bạch Thế Tôn—“Yes, Lord,” said 
Sigalaka. 

Này gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, 
bốn nghiệp phiển não được diệt trừ, không 
làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu 
nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị nầy từ 
bỏ mười bốn ác pháp, trở thành vị che chở sáu 
phương, vị nầy đã thực hành để chiến thắng 
hai đời, vị nầy đã chiến thắng đời nầy và đời 
sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị nầy 
sanh ở thiện thú, Thiên giới—Young 
householder, it is by abandoning the four 
defilements of action; by not doing evil from 
the four causes; by not following the six Ways 
of wasting one”s substance; through avoiding 
these fourteen evil ways, that the Ariyan 
disciple covers the six directions, and by such 
practice becomes a conqueror of both worlds, 
so that all will go well with him in this world 


4608 


and the next, and at the breaking up of the 
body after death, he will go to a good destiny, 
a heavenly world. 

Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được 
diệt trừ?—What are the four defilements of 
action that are abandoned? 

1) Sát sanh: Taking le. 

2) Trộm cắp: Taking what is not given. 
3) Tà dâm: Sexual misconduct. 

4) Nói láo: Lying speech. 

Đó là bốn nghiệp phiển não đã được diệt 
trừ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy——These are 
the four defilements of acion that he 
abandons. Thus, the Lord spoke. 

Sát sanh và trộm cắp, 

Nói láo, lấy vợ người, 

Kẻ trí không tán thán, 

Những hạnh nghiệp như vậy. 
Taking life and stealing, lying, 
Adultery, the wIse reprove. 

Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn 
lý do? Ác nghiệp làm do tham dục, ác nghiệp 
làm do sân hận, ác nghiệp làm do ngu sĩ, ác 
nghiệp làm do sợ hãi. Này gia chủ tử, vì vị 
Thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, 
không ngu si, không sợ hãi, nên vị ấy không 
làm ác nghiệp theo bốn lý do. Thế Tôn thuyết 
giảng như vậy —What are the four causes of 
evil from which he refrains? Evil action 
springs from attachment, 1t springs from i1l- 
wIll, it springs from folly, It springs from fear. 
If the Ariyan disciple does not act out of 
attachment, 1lI-will, folly or fear, he will not do 
evil from any one of the the four causes. Thus, 
the Lord spoke. 

Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài lại 
giảng thêm: 

Ai phản lại Chánh Pháp, 
Vì tham, sân, bố, si, 

Thanh danh bị sứt mẻ 

Như mặt trăng đêm khuyết. 
Ai không phản Chánh Pháp 
Vì tham, sân, bố, si, 


Thanh danh được tròn đủ, 
Như mặt trăng đêm đầy. 
And the Well-Farer having spoken, the 
Teacher added: 
Desire and hatred, fear and folly 
He who breaks the law through these 
Loses all his fair repufation (merIt) 
Like the moon at waning-time. 
Desire and hatred, fear and folly 
He who never yields to these 
Grows In øoodness and merIt. 
Like the mon at waxing-time. 


Thế nào là không theo sáu nguyên nhân 
phung phí tài sản?—And which are the six 
ways Of wasfing one”s subtance? 

Này gia chủ tử, đây là sáu nguyên nhân phung 

phí tài sản—Here are the six ways of wasting 

one”s substance: 

1l) Đam mê các loại rượu: Addicion to 
strong drinks and sloth-producing drugs 1s 
one way of wasfing one”s substance. 

2) Du hành đường phố phi thời: Haunting the 
Sfreefs at unfitting time. 

3) La cà đình đám hý viện: Attending fairs. 

4) Đam mê cờ bạc: Being addicted to 
gambling. 

5) Giao du ác hữu: Keeping bad company. 

6)_ Quen thói lười biếng: Habitual idleness. 
Này gia chủ tử, đam mê các loại rượu có 

sáu nguy hiểm—-There are six dangers 

attached to addicton to strong drinks and 
sloth-producing drugs: 

I1) Tài sản hiện tại bị tổn thất: Present waste 


of money. 

2) Tăng trưởng sự gây gỗ: Increased 
quarrelling. 

3) Bệnh tật dễ xâm nhập: Liability to 
sIckness. 


4) Thương tổn danh dự: Loss of good name. 
5) Để lộ âm tàng: Indecent exposure of 
one”s person. 


4609 


6) Trí lực tổn hại Weakening of the 
Intellect. 

Này gia chủ tử, du hành đường phố phi 
thời có sáu nguy hiểm——There are six dangers 
attached to haunting the sfreets at unfitting 
time. 

1) Tự mình không được che chở hộ trì: One 
1s Defenseless and without protection. 

2) Vợ con không được che chở hộ trì: Wife 
and children are defenseless and without 
protection. 

3) Tài sản không được che chở hộ trì: Oneˆs 
DIOp€Ffy IS 
protection. 

4) Bị tình nghi là tác nhân của ác sự: One ¡s 
Suspected of crimes. 

5)_ Nạn nhân của các tin đồn thất thiệt: False 
T€pOorfs are pinned on one. 

6) Tự rước vào thân nhiều khổ não: One 
encounfters all sorfs of unpleasanfness. 
Này gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có 

sáu nguy hiểm—-There are six dangers 

attached to frequenting faIrs. 

1) Luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa: One 
ISÃ always thinking, where is there 
dancing? 

2) Chỗ nào có ca: Where is there sinning? 

3) Chỗ nào có nhạc: Where are they playing 
music? 

4) Chỗ nào có tán tụng: Where are they 
reciting? 

5) Chỗ nào có nhạc tay: Where is there 
hand-clapping? 

6) Chỗ nào có trống: Where are the drums? 
Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu 

nguy hiểm—There are six dangers attached to 

gambling. 

I) Kẻ thắng thì sanh thù oán: The winner 
makes enemIes. 

2) Người bại thì sanh tâm sầu muộn: The 
loser bewaIls hIs loss. 

3) Tài sản hiện tại bị tổn thất: One wastes 
one”s present wealth. 


defenseless and without 


4) Tại hội trường hay trong đại chúng, lời nói 
không hiệu lực: One”s word 1s not trusted 
1n the assembly. 

5) Bằng hữu đồng liêu khinh miệt: One is 
despised by 
companions. 

6) Vấn để cưới gả không được tín nhiệm, vì 
người đam mê cờ bạc không thể quán 
xuyến lo lắng được vợ con: One is not in 
demand for marriage. Because a gambler 
cannot afford to maintain a wIfe. 

Này gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu 
mối nguy hiểm—-There are six dangers 
attached to keeping bad company. 

1) Nguy hiểm của những kẻ cờ bạc: The 
danger of gamblers. 

2) Nguy hiểm của những kẻ loạn hành: The 
danger of any glutton. 

3) Nguy hiểm của những kẻ nghiện rượu: 
The danger of the drunkard. 

4) Nguy hiểm của những kẻ trá ngụy: The 
danger of cheaters. 

5) Nguy hiểm của những kẻ lường gạt: The 
danger of tricksters. 

6) Nguy hiểm của những kẻ bạo động: The 
danger of the bully. 

Này gia chủ tử, quen thói lười biếng có 
sáu nguy hiểm—There are six dangers 
attached to 1dleness. 

I1) Vì nghĩ rằng trời quá lạnh, nên người ta 
không chịu làm việc: Thinking IẺs too 
cold, one does not work. 

2) Vì nghĩ rằng trời quá nóng, nên người ta 
không chịu làm việc: Thinking 1fˆs too hot, 
one does not work. 

3) Vì nghĩ rằng hãy còn quá sớm nên người 
ta không chịu làm việc: Thinking 1f`š foO 
early, one does not work. 

4) Vì nghĩ rằng đã quá trễ để làm việc: 
Thinking 1f”s too late, one does not work. 

5) Vì nghĩ rằng tôi quá đói nên không thể 
làm việc: Thinking m too hungry, one 
does not work. 


one's  friends and 


Thinking Im full, one does not work. 


4610 


6) Vì nghĩ rằng quá no để làm việc: Lẽ sống của người khác, 


Thân cận kẻ hạ tiện, 


Đấng Thiện Thệ giảng xong, Ngài lại tiếp Không thân cận bậc trí, 


theo—And the Well-Farer having spoken, He Người ấy tự héo mòn, 
Như trăng trong mùa khuyết. 


added: 


Có bạn gọi bạn rượu, 

Có bạn bạn bằng mồm, 

Bạn lúc thật hữu sự, 

Mới xứng danh bạn bè. 

Some are drinking-mates, and some 
Profess their friendship to your face, 
But those who are your friends In need, 
They alone are friends indeed. 


Ngủ ngày, thông vợ người, 

Ưa đấu tranh, làm hại, 

Thân ác hữu, xan tham, 

Sáu sự não hại người. 

Sleeping late, adultery 

Picking quarrels, doing harm, 
Evil friends and stinginess, 
These six things destroy a man. 


Ác hữu, ác bạn lữ, 

Ác hành, hành ác xứ, 

Đời nầy và đời sau, 

Hai đời, người bị hại. 

He who goes with wicked friends 
And spends his time in wicked deeds, 
In this world and the next as well 
That man will come to suffer woe. 
Cờ bạc và đàn bà, 

Rượu chè, múa và hát, 

Ngủ ngày, đi phi thời, 

Thân ác hữu, xan tham, 

Sáu sự não hại người. 

Dicing, wenching, drinking ftoo, 
Dancing, singing, daylight sleep, 
Untimely prowling, evil friends 
And stinginess destroy a man. 


Chơi xúc xắc, uống rượu, 
Theo đuổi đàn bà người, 


He plays with dice and drinks strong drink 
And goes with others” well-loved wIives. 
He takes the lower, baser course, 

And fades away like waning moon. 


Rượu chè không tiền của, 

Khao khát, tìm tửu điếm, 

Bị chìm trong nợ nần, 

Như chìm trong bồn nước, 

Mau chóng tự hại mình, 

Như kẻ mất gia đình. 

The drunkard, broke and destitute, 
Ever thirsting as he drinks, 

Like stone in water sinks in debt, 
Soon bereft of all his kin. 


Ai quen thói ngủ ngày, 

Thức trọn suốt đêm trường, 

Luôn luôn say sướt mướt, 

Không thể sống gia đình. 

He who spends his days in sleep, 
And makes the night his waking time, 
Ever drunk and lecherous, 

Cannot keep a decent home. 


Ở đây ai hay than: 

Ôi quá lạnh, quá nóng, 

Quá chiêu, quá trễ giờ, 

Sẽ bỏ bê công việc. 

Lợi ích điều tốt lành, 

BỊ trôi giạt một bên. 

Too cold! Too hot! Too late! They cry, 
They are pushing all their work aside, 
THỊ ever chance they mipht have had 
Of doïng good has slipped away. 


AI xem lạnh và nóng, 
Nhẹ nhàng hơn cỏ lau, 


4611 


Lầm mọi công chuyện mình, 
Hạnh phúc không từ bỏ. 

But he who reckons cold and heat 
As less than straws, and like a man 
Undertakes the task in hand, 

Hs Joy will never grow the less. 


Này gia chủ tử, có bốn hạng người phải 


xem không phải bạn, dầu họ tự cho là bạn 
mình —Householderˆs son, there are four fypes 
who can be seen as foes In friendly disguise. 


l) 


2) 


Người mà vật gì cũng lấy phải được xem 
không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn 
mình: The man who takes everything. 

Nầy gia chủ tử, có bốn trường hợp người 
vật gì cũng lấy phải được xem như không 
phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình— 
The man who takes everything, can be 
seen fo be a false friend for four reasons: 
Người gặp bất cứ vật gì cũng lấy: He 
takes everything. 

Người cho ít mà xin nhiều: He wants a lot 
for very little. 

Người vì sợ mà làm: What he must do, he 
does out Of fear. 

Người làm vì mưu lợi cho mình: He seeks 
his own ends. 

Người chỉ biết nói giỏi phải được xem 
không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn 
mình: The great talker. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người 
chỉ biết nói giỏi phải được xem như không 
phải là bạn—The great talker can be seen 
to be a false friend for four reasons: 

Tỏ lộ thân tình việc đã qua: He talks of 
favours In the past. 

Tỏ lộ thân tình việc chưa đến: He talks of 
favours in the future. 

Mua chuộc cảm nh bằng sáo ngữ: He 
mouths empty phrases of goodwIII. 

Khi có công việc, tự tổ sự bất lực của 
mình: When something needs to be done 


3) 


4) 


1n the present, he pleads inability owing to 
some disaster. 

Người khéo nịnh hót phải được xem 
không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn 
mình: The flatterer. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp kẻ nịnh 
hót phải được xem như không phải là 
bạn —The flatterer can be seen to be a 
false friend for four reasons: 

Đồng ý các việc ác: He assents to bad 
actIons. 

Không đồng ý các việc thiện: He dissents 
from good actions. 

Trước mặt tán thán: He praises you to 
your face. 

Sau lưng chỉ trích: He disparages you 
behind your back. 

Người tiêu pha xa xỉ phải được xem 
không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn 
mình: The fellow-spendthrIft. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người 
tiêu pha xa xỈ phải được xem như không 
phải là bạn, dầu họ tự cho là bạn của 
mình—The fellow-spendthrift can be seen 
to be a false friend for four reasons: 

Là bạn khi mình đam mê các loại rượu: 
He 1s a companion when you indulge in 
strong drink. 

Là bạn khi mình du hành đường phố phi 
thời: He is a companion when you haunt 
the streefs at unfitting times. 

Là bạn khi mình la cà đình đám hý viện: 
He is a companion when you frequent 
falrs. 

Là bạn khi mình đam mê cờ bạc: He is a 
companion when you Indulge in gambling. 
Thiện Thệ thuyết xong, Ngài dạy tiếp— 


And the Well-farer having spoken, He added: 


Người bạn gì cũng lấy, 
Người bạn chỉ nói giỏi, 
Người nói lời nịnh hót, 
Người tiêu pha xa xỉ. 

Cả bốn, không phải bạn, 


4612 


Biết vậy, người trí tránh, 
Như đường đây sợ hãi. 


A friend who seeks what he can get, 
The friend who talks but empty words, 
The friend who merely flatters you, 
The friend who 1s a fellow-wastrel: 
These four are really foes, not friends. 
The wise man, recogn1zing this, 
Should hold himself aloof from them 
As from some path of panic fear. 


Này gia chủ tử, bốn loại bạn nây phải 


được xem là bạn chân thật —Householderˆs 
son, there are four types who can be seen to 
be loyal friends. 


l) 


2) 


Người bạn giúp đở phải được xem là bạn 
chân thật: The friend who 1s a helper. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp , người 
bạn giúp đở phải được xem là bạn chân 
thật—The helpful friend can be seen to be 
a loyal friend In four ways: 

Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật: 
He afer you when you are 
1nattentive. 

Che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý 
phóng dật He looks after your 
pOSSessions when you are Inatfentive. 

Là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi: 
He is a refuge when you are afraid. 

Khi bạn có công việc sẽ giúp đở của cải 
cho bạn gấp hai lần những gì bạn thiếu: 
When some business 1s to be done he lets 
you have twIce what you ask for. 

Người bạn chung thủy trong khổ cũng như 
vui phải được xem là bạn chân thật: The 
friend who is the same ¡in happy and 
unhappy times. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người 
bạn chung thủy trong khổ cũng như trong 
vui phải được xem là người bạn chân 
thật—The friend who 1s the same 1n happy 
and unhappy times can be seen to be a 
loyal friend in four ways: 


looks 


3) 


4) 


Nói cho bạn biết điều bí mật của mình: 
He tells you his secrets. 

Giữ gìn kín điều bí mật của bạn: He 
guards your secrets. 

Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn: He 
does not let you down 1n misfortune. 

Dám hy sinh thân mạng vì bạn: He would 
even sacrifice his life for you. 

Người bạn khuyên điều lợi ích phải được 
xem là bạn chân thật: The friend who 
pInts out what 1s øood for you. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người 
bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là 
bạn—The friend who points out what 1s 
good for you can be seen to be a loyal 
friend in four ways: 

Ngăn chận bạn không cho làm điểu ác: 
He keeps you from wrongdoing. 

Khuyến khích bạn làm điều thiện: He 
Supporfs you In doïng øood. 

Cho bạn nghe điều bạn chưa nghe: He 
1nforms you of what you did not know. 
Cho bạn biết con đường lên cõi chư 
Thiên: He points out the path to Heaven. 
Người bạn có lòng thương tưởng phải 
được xem là bạn chân thật: The friend 
who 1s sympathetic. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người 
bạn thương tưởng phải được xem là người 
bạn chân thật The sympathetic friend 
can be seen to be a loyal friend In four 
WayS: 

Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn: He 
does not rejoIce at your misfortune. 

Hoan hỷ khi bạn gặp may mắn: He 
rejoIces at your øood fortune. 

Ngăn chận những ai nói xấu bạn: He stops 
others who speaks agaInst you. 

Khuyến khích những ai tán thán bạn: He 
commends others who speak in pralse of 
you. 


4613 


Đấng Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài 


dạy tiếp —The Well-Farer having spoken, He 
added: 


Bạn sẵn sàng giúp đở, 

Bạn chung thủy khổ vui, 

Bạn khuyến khích lợi ích, 

Bạn có lòng thương tưởng. 

The friend who 1s a helper and 

The friend In times both good and bad, 


The friend who shows the way that”s ripht, 


The friend who's full of sympathy: 


Biết rõ bốn bạn nầy, 

Người trí phục vụ họ, 

Như mẹ đối con ruột. 

Người trí giữ giới luật, 

Sáng như lửa đôi cao. 

These four kinds of friends the wise 
Should know at their true worth, and he 
Should cherish them with care, Jjust like 
A mother with her dearest chi1d. 

The wise man trained and disciplined 
Shines out like a beacon-fire. 


Người tích trữ tài sản, 

Như cử chỉ con ong. 

Tài sản được chồng chất, 

Như ụ mối đùn cao, 

Người cư xử như vậy, 

Chất chứa các tài sản, 

Vừa đủ để lợi ích, 

Cho chính gia đình mình. 

He gathers wealth Just as the bee 
Gathers honey, and 1t grows 
Like an ant-hill higher yet 

With wealth so gained the layman can 
Devote 1t to his people”s øood. 


Tài sản cần chia bốn, 

Để kết hợp bạn bè: 

Một phần mình an hưởng, 
Hai phần dành công việc, 
Phần tư, mình để dành, 


Phòng khó khăn hoạn nạn. 

He should divide his wealth In four 
This wIll most advantage bring 
One part he may enJoy at wIll, 
Two parts he should put to work, 
The fourth part he should set aside 
As reserve In ftimes of need. 


Này gia chủ tử, Thánh đệ tử hộ trì sáu 


phương như thế nào? Này gia chủ tử, sáu 
phương nầy cần được hiểu như sau—How 
householder”s son, does the Ariyan disciple 
protect the six directions? These six things are 
to be regarded as the six directions: 


]) 


a) 


b) 


Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ: 
The East denotes mother and father. 

Này gia chủ tử, có năm trường hợp, người 
con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương 
Đông—There are five ways In which a 
son should minister to his mother and 
father as the Eastern direction. 

Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại 
cha mẹ: He should think having been 
supported by them, I will support them. 
Tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ: I 
wIll perform therr duties for them. 

Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyễển thống: I 
wIll keep up the family tradition. 

Tôi bảo vệ tài sản thừa tự: I will be 
worthy of my heritaøe. 

Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời: 
After my parents` deaths, I will distribute 
gIfts on the their behalf. 

Này gia chủ tử, được con phụng dưỡng 
như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng 
đến con theo năm cách —There are five 
ways in which the parenfs, so ministered 
to by their son as Eastern direction, wIll 
T€CIDTOCafe: 

Ngăn chận con làm điều ác: They will 
restrain him from evIl. 

Khuyến khích con làm điều thiện: They 
will support him In doïng good. 


c) 


2) 


a) 


b) 


4614 


Dạy con nghề nghiệp: They will teach 
him some skIll. 

Cưới vợ xứng đáng cho con: They will 
find him a suitable wIfe. 

Đúng thời trao của thừa tự cho con: In due 
time, they wIll hand over his inheritance 
to him. 

Này gia chủ tử, được con phụng dưỡng 
như phương Đông theo năm cách như vậy, 
cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo 
năm cách. Như vậy phương Đông được 
che chở, được trở thành an ổn và thoát 
khỏi các sự sợ hãi: In this way the Eastern 
direction 1s covered, making 1t at peace 
and free from fear. 

Phương Nam cần được hiểu là sư trưởng: 
The South denotes teachers. 

Này gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng 
dưỡng các bậc sư trưởng như phương 
Nam—There are five ways in which 
pupils should minister to their teachers as 
the Southern direction: 

Đứng dậy để chào: By rising to greet 
them. 

Hầu hạ thầy: By serving them. 

Hãng hái học tập: By being attentive. 

Tự phục vụ thầy: By waiting on them. 

Chú tâm học hỏi nghề nghiệp: By 
mastering the skills they teach. 

Này gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng 
như phương Nam theo năm cách như vậy, 
các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng 
đến các đệ tử theo năm cách —There are 
five ways In which their teachers, thus 
ministered to by ther pupils as the 
Southern direction, wIÏlÏ recIprocate: 

Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được 
khéo huấn luyện: They will give thorough 
1nstruction. 

Dạy cho bảo trì những gì mình được khéo 
bảo trì: Make sure they have grasped 
what they should have duly grasped. 


c) 


3) 


a) 


b) 


Dạy cho thuần thục các nghề nghiệp: 
Given them a thorough grounding In all 
skills. 

Khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc: 
Recommend them to theirr friends and 
collea gues. 

Bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi 
mặt: Provide them with securify in all 
directions. 

Này gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng 
được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam 
theo năm cách và sư trưởng có lòng 
thương tưởng đến đệ tử theo năm cách. 
Như vậy phương Nam được che chở, được 
trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ 
hãi: In this way the Southern direction 1s 
covered, making It at peace and free from 
fear. 

Phương Tây cần được hiểu là vợ con: The 
West denotes wife and children. 

Này gia chủ tử, có năm cách, người chồng 
phải đối xử với vợ như phương Tây— 
There are five ways In which a husband 
should minister to his wIfe as the Western 
direction: 

Kính trọng vợ: By honouring her. 

Không bất kính đối với vợ: By not 
disparaging her. 
Trung thành với 
unfaithful to her. 
Giao quyển hành cho vợ: By giving 
authority to her. 

Sắm đồ nữ trang cho vợ: By providing her 
with adornmens. 

Này gia chủ tử, được chồng đối xử như 
phương Tây theo năm cách như vậy, 
người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 
năm cách—There are five ways In which 
a wlIfe, thus ministered to by her husband 
as the Western direction, will reciprocafe: 
Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình: By 
properly organizing her work. 


vợ: By not being 


c) 


4) 


a) 


4615 


Khéo tiếp đón bà con: By being kind to 
the relatives. 

Trung thành với chồng: By not being 
unfaithful. 

Khéo gìn giữ tài sản của chồng: By 
protecting husband”s property. 

Khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công 
việc: By being skillful and diligent in all 
she has to do. 

Này gia chủ tử, người vợ được người 
chông đối xử như phương Tây theo năm 
cách và người vợ có lòng thương tưởng 
chồng theo năm cách. Như vậy phương 
Tây được che chở, được trở thành an ổn 
và thoát khỏi các sự sợ hãi: In this way 
the Western direction 1s covered, making 
1t at peace and free from fear. 

Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè: The 
North denotes friends and companions. 
Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam 
tử đối xử với bạn bè như phương Bắc— 
There are five ways in whích a man 
(to h1s 
companions as the Northern direction: 

Bố thí: By giving alms. 

Ái ngữ: By kindly words. 

Lợi hành: By looking after their welfare. 
Đồng sự: By treating them like himself. 
Không lường gạt: By keeping his words. 
Này gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối 
xử như phương Bắc theo năm cách như 
vậy, bạn bè cũng có lòng thương kính vị 


should  minister friends and 


thiện nam tử theo năm cách —There are 
ways in which 
companions, thus administered to by a 
man as the Northern direction, will 
T€CIprOcaf€: 

Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng: 
By lookng after hiím when he 1s 
1naffenftive. 


five fiends and 


Bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị 
nầy phóng túng: By looking after his 
property when he 1s inattenftive. 


c) 


5) 


a) 


b) 


Trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam 
tỬ gặp nguy hiểm: By being a refuge 
when he 1s afraid. 

Không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp 
khó khăn: By not deserting him when he 
1s In trouble. 

Kính trọng gia đình của vị thiện nam tử: 
By showing concern for his children. 

Như vậy các bạn bè được vị thiện nam tử 
đối xử như phương Bắc theo năm cách, và 
bạn bè cũng có lòng thương tưởng vị thiện 
nam tử theo năm cách. Như vậy phương 
Bắc được che chở, được trở thành an ổn 
và thoát khỏi các sự sợ hãi: In this way 
the Northern direction 1s covered, making 
1t at peace and free from fear. 

Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao 
công: The Nadir denotes servants and 
helpers. 

Này gia chủ tử, có năm cách một vị 
Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc 
như phương Dưới —There are five ways in 
which a master should minister to his 
servants and workpeople as the Nadirr 
direction: 

Giao công việc đúng theo sức của họ: By 
arranging their work according to thelr 
strength. 

Lo cho họ ăn uống và tiển lương: By 
supplying them with food and wages. 

Điều trị cho họ khi bệnh hoạn: By looking 
after them when they are III. 

Chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ: By 
sharing special delicacies with them. 
Thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép: By letting 
them off work at the ripht time. 

Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được 
Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới 
với năm cách kia, có lòng thương đối với 
vị chủ nhân theo năm cách như sau— 
There are five ways In which servants and 
workpeople, thus ministered to by therr 
master as the Nadir, will recIprocate: 


c) 


6) 


a) 


b) 


4616 


Dậy trước khi chủ thức dậy: They will get 
up before him. 
Đi ngủ sau khi chủ đi ngủ: They will go to 
bed after him. 
Tự bằng lòng với các vật đã cho: Take 
only what they are gIven. 
Khéo làm các công việc: Do their work 
properly. 
Đem lại danh tiếng tốt đẹp cho chủ: Be 
bearer of his praise and øgood repute. 
Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được các 
vị Thánh chủ nhân đối xử như phương 
Dưới với năm cách, họ cũng có lòng 
thương đối với Thánh chủ nhân theo năm 
cách. Như vậy phương Dưới được che chở, 
được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự 
sợ hãi: In this way the Nadir Is covered, 
making 1t at peace and free from fear. 
Phương Trên cần được hiểu là Sa Môn, 
Bà La Môn: The Zenith denotes ascetics 
and Brahmins. 
Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam 
tử đối xử với các vị Sa Môn, Bà La Môn 
như phương Trên—There are five ways 
1n which a man should minister fo ascetICS 
and Brahmins as the Zenith: 
Có lòng từ trong hành động về thân: By 
kindness 1n bodily deed. 
Có lòng từ trong hành động về khẩu: By 
kindness In speech. 
Có lòng từ trong hành động về ý: By 
kindness In thouphit. 
Mở rộng cửa để đón các vị ấy: By 
keeping an open house for them. 
Cúng dường các vị ấy các vật dụng cần 
thiết: By supplying their bodily needs. 
Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La 
Môn được vị thiện nam tử đối xử như 
phương Trên theo năm cách như vậy, 
cũng có lòng thương vị thiện nam tử theo 
năm cách sau đây —The ascetics and 
Brahmins , thus ministered to by him as 
the Zenith, wIll recIprocafe In sIx Ways: 


C) 


Ngăn không cho họ làm điều ác: They 
wIll restrain him from evIl. 

Khuyến khích họ làm điều thiện: They 
will encourage him to do good. 

Thương xót họ với tâm từ bi: They will be 
benevolently compasslonate toward him. 
Dạy họ những điều chưa nghe: They will 
teach him what he has not heard. 

Làm cho thanh tịnh điều đã được nghe: 
They will help him purify what he has 
heard. 

Chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời: They 
will point out to him the way to Heaven. 
Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La 
Môn được thiện nam tử đối xử như 
phương Trên với năm cách, cũng có lòng 
thương thiện nam tử theo năm cách. Như 
vậy phương Trên được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi: 
In this way the Zenith 1s covered, making 
1f at peace and free from fear. 

Đấng Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài 


dạy tiếp —The Well-Farer having spoken, He 
added: 


Cha mẹ là phương Đông, 

Sư trưởng là phương Nam, 

Vợ chồng là phương Tây, 

Bạn bè là phương Bắc, 

NÑô bộc là phương dưới, 

Sa Môn, Bà La Môn là phương Trên. 
Mother, father are the East, 
Teachers are the Southward point, 
Wffe and children are the West, 
Friends and colleagues are the North. 
Servants and workers are Below, 
Ascetics and Brahmins are Above. 


Cư sĩ vì gia đình, 

Đảnh lễ phương hướng ấy. 
Kẻ trí giữ Giới, Luật. 

Từ tốn và biện tài, 

Khiêm nhường và nhu thuận, 
Nhờ vậy được danh xưng. 


These directions all should be 
Honoured by a clansman true. 
He whoˆs wise and disciplined, 
Kindly and intelligent, 
Humble, free from pride, 

Such a one may honour gan. 


Dậy sớm không biếng nhác, 
Bất động giữa hiểm nguy, 
Người hiển, không phạm giới, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Early rising, scorning sloth, 
Unshaken by adversity, 

Of faultless conduct, ready wit, 
Such a one may honour gan. 


Nhiếp chúng, tạo nên bạn, 
Từ ái, tâm bao dung, 

Dẫn đạo, khuyến hóa đạo, 
Nhờ vậy được danh xưng. 


Making friends, and keeping them, 


Welcoming, no stingy host, 
A guide, philosopher and friend, 
Such a one may honour gan. 


Bố thí và ái ngữ, 

Lợi hành bất cứ ai, 

Đồng sự trong mọi việc, 
Theo trường hợp xử sự. 
Chính những nhiếp sự nây, 
Khiến thế giới xoay quanh, 
Như bánh xe quay lăn, 
Vòng theo trục xe chính. 
Nhiếp sự nầy vắng mặt, 
Không có mẹ hưởng thọ, 
Hay không cha hưởng thọ, 
Sự hiếu kính của con. 

Do vậy bậc có trí, 

Đối với nhiếp pháp nây, 
Như quán sát chấp trì, 

Nhờ vậy thành vĩ đại, 
Được tán thán, danh xưng. 
Giving gifts and kindly speech, 


4617 


A life well-spent for others” good, 
Even-handed in all thinøs, 
Impartial as each case demands: 
These things make the world go round 
Like the chariots axle-pin. 

If such things did not exIst, 

Ño mother from her son would get 
Any honour and respect, 

Nor father either, as their due. 

But since these qualities are held 
By the wise In hiph esteem, 

They are given prominence 

And are riphtly praised by all. 


Khi nghe như vậy, Sigalaka, gia chủ tử 
liền bạch Thế Tôn: “Thật vi diệu thay, bạch 
Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! 
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể 
thấy sắc. Cũng vậy, Chánh Pháp đã được Thế 
Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Bạch Thế Tôn, nay con xin quy-y Thế 
Tôn, quy-y pháp và chúng Tỳ Kheo. Mong 
Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ này trở đi cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng: At 
these words, Sigalaka said to the Lord: 
“Excellent, Reverend Gotama, excellent! lt is 
as IÝÍ someone were to set up what had been 
knocked down, or to point out the way fo one 
who had got lost or to bring an oil-lamp Info a 
dark place, so that those with eyes could see 
what was there. Just so the Reverend Gotama 
has expounded the Dharma In varlous ways, 
May the reverend accept me as a lay-follower 
from this day forth as long as life shall last! 


4618 


4619 


Appendix K 


Kinh Duy Ma Cật 
The Vimalakirti Sutra 


4620 


CHƯƠNG MỘT—CHAPTER ONE 
PHẨM PHẬT QUỐC—THE BUDDHA 
LAND 

Chính tôi được nghe, một thuở kia, Đức 
Phật Thích Ca ở thành Tỳ Xá Ly, nơi 
vườn cây Am La, cùng tám ngàn chúng 
đại Tỳ Kheo, ba vạn hai ngàn Bồ Tát, là 
những vị có tiếng tăm, đều đã thành tựu 
trí hạnh Đại Thừa. Do nhờ sự chỉ giáo của 
chư Phật mà các ngài đã làm thành bức 
thành hộ pháp, giữ gìn Chánh Pháp, diễn 
nói pháp âm tự tại vô úy như sư tử hống 
giáo hóa chúng sanh, danh đồn xa khắp 
mười phương. Người đời không cầu thỉnh 
mà các Ngài sẵn sàng đến chúng hội để 
tuyên lưu Tam Bảo, không để dứt mất. 
Các ngài hàng phục tất cả ma oán, ngăn 
dẹp các ngoại đạo; sáu căn tam nghiệp 
thân khẩu ý đều thanh tịnh; trọn la năm 
món ngăn che và mười điều ràng buộc. 
Tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải 
thoát. Nhờ niệm định tổng trì và và tâm 
bình đẳng mà các ngài có khả năng biện 
tài thông suốt không hề trở ngại. Các ngài 
đã thành tựu Lục Ba La Mật, các hạnh bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tính tấn, thiển 
định, trí tuệ, cũng như giáo pháp phương 
tiện thiện xảo lợi mình lợi người thảy đều 
đầy đủ. Tuy nhiên, với các ngài, những 
thành tựu nầy không có nghĩa là làm lợi 
cho chính họ, mà các ngài đã được đến 
bậc vô sở đắc mà không khởi pháp nhẫn 
(vô sinh pháp nhẫn). Các ngài có khả 
năng tùy thuận diễn nói pháp luân bất 
thối; khéo hiểu rõ chân tướng vạn pháp, 
thấu biết căn cơ chúng sanh; oai đức bao 
trùm đại chúng và thành tựu pháp vô 
úy—Thus have I heard, once upon a time 
the Buddha sojourned in the Amra park at 
Vaisali with an assembly of eipht 
thousand great bhiksus. With them, here 
were thirty-two thousand Bodhisattvas, 
who were well known for having 
achieved all the perfections that lead to 


the great wisdom. They had received 
Instructions from many Buddhas and 
formed a Dharma-protecting citadel. By 
upholding the ripht Dharma, they could 
fearlessly give the lion”s roar to teach 
sentlent beings; so their names were 
heard in the ten directions. They were not 
invited but came to the assembly to 
spread the teachng on the Three 
Treasures fO transmift It In perpetuIfy. 
They had overcome all demons and 
defeated heresies; and their six faculties, 
karmas of deeds, words and thoughts 
were pure and clean; being free from the 
(ve) hindrances and the (ten) bonds. 
They had realized serenity of mind and 
had achieved unimpeded liberation. They 
had achieved ripht concentraton and 
mental stability, thereby, acquiring the 
uninterrupted power of speech. They had 
achieved all the (six) paramitas: charity 
(dana), discipline (sila), patlence (ksanti), 
devotion (virya), serenity (dhyana) and 
wisdom (prajna), as well as the expedient 
method (upaya) of teaching which 
completely benefit self and others. 
However, to them, these realizations did 
not mean any gai whatsoever for 
themselves, so, that they were 1n line with 
the patlent endurance of the uncreate 
(anutpattika-dharma-ksanti). They were 
able to turn the wheel of the Law that 
never turns back. Being able to Interpret 
the (underlying nature of) phenomena, 
they knew very welll the roots 
(propensities) of all living beings; they 
surpassed them all and realized 
fearlessness. 

Các ngài dùng công đức trí tuệ để trau 
sửa tâm mình, bằng cách lấy tướng tốt 
trang nghiêm thân hình sắc tướng dung 
nhan bậc nhất, vì thế bỏ hẳn tất cả trang 
sức tốt đẹp trong đời. Danh tiếng các ngài 
cao xa vượt hẳn núi Tu Di. Lòng tin thậm 


4622 


thâm của các ngài bền chắc không bị phá 
vở như kim cương. Pháp bảo của các ngài 
soi khắp, và mưa cam lồ tuôn đổ nơi nơi. 
Tiếng thuyết pháp của các ngài là thậm 
thâm vi diệu bậc nhấ—-They had 
cultivated their minds by means of merIfs 
and wisdom, with which they embellished 
ther physical features which were 
unsurpassable, thus, giving up all earthly 
adornmentfs. Their towering reputation 
excecdecd the height of Mount Sumeru. 
TherIr profound faith (in the uncreate) was 
unbreakable like a diamond. Their 
treasures of the Dharma 1lluminated all 
lands and rained down nectar. Their 
speeches were profound and unsurpassed. 
Các ngài đã thâm nhập lý duyên khởi, dứt 
bổ các tập khí kiến chấp sai lầm, thoát 
khỏi nhị biên. Các ngài diễn nói các pháp 
không sợ sệt như sư tử hống, những lời 
giảng nói như sấm vang. Các ngài không 
thể bị hạn lượng hạn chế, vì các ngài đã 
VƯỢt ra ngoài sự hạn lượng —They 
entered deep Into all (worldly) causes but 
cut off all heretical views, for they were 
already free from all dualites and had 
rooted out all (previous) habits. They 
were fearless and gave the lion”s roar to 
proclaim the Dharma, their voices being 
like thunder. They could not be gauged, 
for they were beyond all measures. 

Các ngài tự chứa nhóm rất nhiều Pháp 
Bảo như Hải Đạo Sư. Các ngài hiểu rõ 
nghĩa thậm thâm của các pháp, biết rõ 
hiện trạng qua lại trong các cảnh thú và 
hành vi tốt xấu trong tâm niệm của chúng 
sanh. Các ngài đã đạt đến trạng thái gần 
như trí tuệ tự tại vô thượng của chư Phật, 
đã thành đạt thập lực vô úy, và thập bát 
bất cộng. Dù các ngài đã ngăn đóng các 
cửa nẻo ác thú, các ngài vẫn hiện thân 
trong năm đường hóa độ chúng sanh, làm 
vị đại y vương khéo trị lành các bệnh, tùy 
theo trường hợp cá nhân mà cho thuốc 


một cách công hiệu. Vì thế mà các ngài 
đã thành tựu vô lượng công đức, trang 
nghiêm thanh tịnh vô lượng cõi Phật. 
Chúng sanh nào được nghe danh thấy 
hình đều được lợi ích vì các hành động 
của các ngài đều không uống phí. Vì thế 
các ngài đều đã thành tựu mọi công đức 
tuyệt hảo-They had amassed all 
treasures of the Dharma and acted like 
(skIlful) seafaring pilots. They were well 
versed in the profound meanings of all 
Dharmas.  They knew very well the 
mental states of all Iiving beings and theIr 
comings and goings (within the realms of 
existence). They had reached the state 
near the unsurpassed sovereign wisdom 
of all Buddhas, having acquired the ten 
feales powers (dasabala) giving 
complete knowledge and the eighteen 
different characteristics (of a Buddha as 
compared with Bodhisattvas 
(avenikadharma). Although they were 
free from (rebirth ¡in ) evil existences, 
they appeared ¡in five mortal realms as 
royal physiclans to cure all ailments, 
prescribing the ripht medicine ¡in each 
individual  case, thereby, winning 
counfless merits to embellish countless 
Buddha lands. Each living being derived 
great benefit from seeing and hearing 
them, for their deeds were not in vain. 
Thus, they had achieved all excellent 
m€TIfS. 

Danh hiệu các ngài là: Đẳng Quán Bồ 
Tát, Bất Đẳng Quán Bồ Tát, Đẳng Bất 
Đẳng Quán Bồ Tát, Định Tự Tại Vương 
Bồ Tát, Pháp Tự Tại Vương Bồ Tát, Pháp 
Tướng Bồ Tát, Quang Tướng Bồ Tát, 
Quang Nghiêm Bồ Tát, Đại Nghiêm Bồ 
Tát, Bảo Tích Bồ Tát, Biện Tích Bồ Tát, 
Bảo Thủ Bồ Tát, Bảo Ấn Bồ Tát, Thường 
Cử Thủ Bồ Tát, Thường Hạ Thủ Bồ Tát, 
Thường Thảm Bồ Tát, Hỷ Căn Bồ Tát, 
Hỷ Vương Bồ Tát, Hỷ Vương Bồ Tát, 


4623 


Biện Âm Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ 
Tát, Chấp Bảo Cự Bồ Tát, Bảo Dõng Bồ 
Tát, Bảo Kiến Bồ Tát, Đế Võng Bồ Tát, 
Minh Võng Bồ Tát, Vô Duyên Quán Bồ 
Tát, Huệ Tích Bồ Tát, Bảo Thắng Bồ Tát, 
Thiên Vương Bồ Tát, Hoại Ma Bồ Tát, 
Điển Đức Bồ Tát, Tự Tại Vương Bồ Tát, 
Công Đức Tướng Nghiêm Bồ Tát, Sư Tử 
Hống Bồ Tát, Lôi Âm Bồ Tát, Sơn Tướng 
Kích Âm Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, 
Bạch Hương Tượng Bồ Tát, Thường Tinh 
Tấn Bồ Tát, Bất Hưu Tức Bồ Tát, Diệu 
Sanh Bồ Tát, Hoa Nghiêm Bồ Tát, Quán 
Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, 
Phạm Võng Bồ Tát, Bảo Trượng Bồ Tát, 
Vô Thắng Bồ Tát, Nghiêm Độ Bồ Tát, 
Kim Kế Bồ Tát, Châu Kế Bồ Tát, Di Lặc 
Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử 
Bồ Tát, cả thảy như thế ba vạn hai ngàn 
Ngài—TheIr names WCF€: the 
Bodhisatva Beholdng AI Things As 
Equal, the Bodhisatva Beholding AlI 
Thngs As Dnequal, the Bodhisattva 
Beholding All Things As Equal Yet As 
Unedqual, the Bodhisattva of Sovereign 
Serenity, the Bodhisattva of Sovereign 
Dharma, the Bodhisatva of Dharma- 
aspects, the Bodhisattva of Light, the 
Bodhisatva of Glorious Light, the 
Bodhisatva of Great Majesty, the 
Bodhisatva Store of Treasures, the 
Bodhisatva Store of Rhetoric, the 
Bodhisatva of Precilous Hands, the 
Bodhisattva of Precious Mudra, the Hand 
Raising Bodhisattva, the Hand Lowering 
Bodhisatva, the Always Grleved 
Bodhisattva, the Bodhisattva Root of Joy, 
the Bodhisatva Price of Joy, the 
Bodhisatva Discerner of Sound, the 
Bodhisatva Womb of Space, the 
Bodhisattva Holding the Precious Torch, 
the Bodhisattva of Precious Boldness, the 
Bodhisatva of Preclous Insipht, the 
Bodhisattva of Indra-jala, the Bodhisattva 


Net of Lipht the Bodhisattva of 
Causeless Contemplation, the Bodhisattva 
of Accumulated Wisdom, the Bodhisattva 
Precious Conqueror, the Bodhisattva King 
of Heavens, the Bodhisattva Destroyer of 
Demons, the Bodhisattva with Lightning 
Merits, the Bodhisatva of Sovereign 
Comfort, the Bodhisatva of Majestic 
Merits, the Bodhisattva of the Lion's 
Roar, the Bodhisatva of Thundering 
Voice, the Bodhisattva with a Voice like 
Rocks Knockmng (One Another, the 
Bodhisatva Fragrant Elephant, the 
Bodhisattva White Fragrant Elephant, the 
Bodhisattvva of Constant Devotion, the 
Bodhisatva of Ủnremiting Care, the 
Bodhisattvva of Wonderful Rebirth, the 
Bodhisatva Garland, the Bodhisattva 
Avalokitesvara, the Bodhisattva 
Mahasthama, the Bodhisattva Brahma- 
Jala, the Bodhisattva of Precious Staff, the 
Unconquerable Bodhisattva, the 
Bodhisattva of Majesic Land, the 
Bodhisattva with a Golden Topknot, the 
Bodhisattva with a Pearl in His Topknot, 
the Bodhisattva Maitreya, the Bodhisattva 
Manjus!i and other Bodhisattvas 
numbering n all thirty-two thousand. 

Lại có mười hai ngàn vị Thi Khí, Phạm 
Thiên Vương từ bốn cõi thiên hạ khác 
đến chỗ Phật nghe pháp. Lại có mười hai 
ngàn vị Thiên đế cũng từ bốn cõi thiên hạ 
khác đến trong pháp hội. Các hàng chư 
Thiên có oai lực lớn, cùng Long Thần, Dạ 
xoa, Cần thát bà, A tu la, Khẩn na la, Ma 
hầu la già, vân vân đều đến trong pháp 
hội. Lại có các vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, 
Ưu bà tắc, Ưu bà di cũng đến trong pháp 
hộ ——-There were also ten thousand 
indluding  Mahadeva 
Sikhin, coming from the four quarters to 
hear about the Dharma. There were as 
well twelve thousand kings of heavens 
who came from the four quarters fo sIt In 


Brahma-devas 


4624 


the assembly. There were also other 
devas of awe-Inspiring majesty, dragons, 
spIrits, yaksas, gandharas, 
garudas, kin-naras and mahoragas who 
came to sit In the assembly. Many 
bhiksus, bhiksunis, upasakas and upasikas 
also came to the assembly. 

Bấy giờ Đức Phật nói Pháp cho vô lượng 
trăm ngàn đại chúng đông đảo cung kính 
vây quanh đấy, ví như núi chúa Tu Di 
hiện bày nơi biển cả. Ngài ngồi yên trên 
tòa Sư Tử trang nghiêm bằng các thứ báu, 
oai đức che trùm tất cả đại chúng——Thus, 
surrounded by an incalculable number of 
people circumambulating to pay theIr 
respects, the Buddha was 
expound the Dharma. Like the towering 
Mount Sumeru emerging from the great 
ocean. He sat comfortably on the lion 
throne eclipsing the Imposing assembly. 
Khi ấy trong thành Tỳ Xá Ly có ông 
trưởng giả tử tên là Bảo Tích với 500 vị 
trưởng giả tử đồng cầm lộng bảy báu đi 
đến chỗ Phật cung kính đảnh lễ đầu mặt 
tiếp chân, rồi mỗi vị đều đem lộng báu 
của mình hợp nhau cúng dường Phật. Do 
oai đức của Phật nên khiến các lọng báu 
ấy hiệp thành một cây trùm khắp cõi Tam 
Thiên Đại Thiên Thế Giới, mà tướng 
rộng dài của thế giới đều hiện đủ trong 
đó—A_ son of an elder (grhapati), called 
Ratna-rasi, came with five hundred sons 
of elders, with canopIes decorated with 
the seven gems fo pay respect and offer 
them to Him. By using His transcendenftal 
powers, the Buddha transformed all the 
canopIes sinple which 
confained the great chiliocosm. 

Lại nữa, các núi Tu Di, Mục chơn lân đà, 
Đại mục chơn lân đà, Tuyết sơn, Hương 
sơn, Bảo sơn, Kim sơn, Hắc sơn, Thiết vi, 
Đại thiết vi, bể lớn, sông, rạch ngòi, 
nguồn suối, cùng với mặt trời, mặt trăng, 
các ngôi sao, , thiên cung, long cung và 


aSuras, 


about to 


IIO a one 


cung các vị tôn thần, nơi cõi tam thiên đại 
thiên thế giới nầy đều hiện trong lọng 
bảy báu, và chư Phật trong mười phương, 
chư Phật đang nói pháp, cũng hiện trong 
lộng bẩy báu ấy—With Mount Sumeru 
and all the concentric ranges around 1t, 
Ør€eaf seas, rIvers, síreams, the sun, the 
moon, planets and stars, and the palaces 
of devas, dragons, and holy spIrIS 
appeared 1n the preclous canopy, which 
also covered all the Buddhas who were 
expounding 
directions. 
Trong khi đó tất cả đại chúng thấy thần 
lực của Phật đều khen ngợi chưa từng có, 
chắp tay làm lễ, ngắm nhìn dung nhan 
Phật, mắt không hề nháy. Trưởng giả tử 
Bảo Tích liền ở trước Phật đọc bài kệ 
khen rằng—AII those present, 
wIfnessed the Buddha's supernatural 
pOWers, praised the rare occurrence which 
they had never seen before, brought theIr 
palms together and gazed at Him without 
pausing for an Instant. Thereupon, Ratna- 
rasi chanted the following gatha of praIse: 
“Mắt trong dài rộng như sen xanh 

Tâm sạch đã tột các thiển định, 

Lâu chứa tịnh nghiệp nói không cùng, 
Dùng tịch độ chúng nên cúi lạy. 

“TI salute Him whose eyes are broad like 
the  green Lotus, mind 1s 
unchanging and  serene, has 
accumulated counfless pure deeds that 
lead all beings to the extinction of 
mortalIty. 

Đã thấy Đại Thánh dùng thần biến, Khắp 
hiện mười phương không lường cõi. 

Trong đấy các Phật diễn nói pháp, 

Nơi đây tất cả đều thấy nghe. 

I have seen the great saint use His 
transcendenfal powers to creafe in the ten 
directions 
Buddhas still proclaim the Dharma; all 
this has the assembly seen and heard. 


the Dharma ¡in the ten 


who 


whose 
who 


counfless lands ¡1n which 


4625 


Pháp lực của Phật vuợt quần sanh 

Thường dùng pháp tài thí tất cả, 

Hay khéo phân biệt các Pháp tướng, 

Đối đệ nhứt nghĩa mà không động. 

The power of your Dharma surpasses all 
beings and bestows on them the wealth of 


the  Law  Wih øgreat skill your 
discernment alllÐ whie  unmoved in 
Reality. 


Đã được tự tại cùng các Pháp 

Cho nên cúi đầu lễ Pháp vương. 

Nói Pháp chẳng có cũng chẳng không 

Vì do nhân duyên các Pháp sanh, 

Không ta, không tạo, không thọ giả, 
Những việc lành dữ cũng chẳng mất. 

You are from all phenomena released; 
hence, to the King of Dharma, I bow 
down. You preached neither ¿s nor ¿s 727 
for all things by causes are created. 
There 1s neither self nor doing nor thing 
done, but good or evil karma 1s Infallible. 
Trước tiên hàng ma nơi Phật thọ 

Đặng Cam lồ diệt thành đạo giác, 

Đã không tâm ý, không thọ hành 

Mà xô đẹp hết các ngoại đạo. 

Ba lần chuyển Pháp cõi đại thiên, 

Pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh. 

Under the Bodhi tree You conquered 
Mara, obtaned Ambrosia, realized 
Nữưvana and won Bodhi. From mind, 
thought and feeling are You free, thereby, 
overcoming heresies, turning thrice In the 
chiliocosm the wheel of the Law that 1s 
pure and clean at heart. 

Trời người đắc đạo đó là chứng, 

Tam Bảo vì thế hiện trong đời. 

Dùng Pháp mâu nầy độ chúng sanh 

Thọ rồi không lui, thường vắng lặng, 

Khỏi già bịnh chết đấng Y Vương, 

Lạy ngôi Pháp hải đức không lường. 

To this gods and men who were saved 
atfested, thus, the Three 
appeared In the saha world to save living 
beings with this profound Dharma which, 


Treasures 


when applied, fails never to NÑirvana lead. 
You are the king physiclan who destroys 
old age, illness and death. So your 
unfathomable of boundless 
merits, I salute. 

Khen chê chẳng động như Tu Di 

Đồng bực thương xót kẻ lành dữ, 

Tâm hạnh bình đẳng như hư không, 

Nghe đấng Nhơn Bảo ai chẳng kính? 
While like Mount Sumeru you are 
unmoved by both praise and censure. 
Your compassion ¡s exíended to both 
good and evil men, like space thy mind 
remains Impartal. Does not anyone 
revere this human Buddha after hearing 
about Him? 

Nay dâng Thế Tôn lọng mọn nầy 

Cõi tam thiên tôi hiện trong đó, 

Thiên cung, Long thần kia nương ở, 

Càn thát cả thầy với Dạ xoa. 

I have offered Him a small canopy, which 
encloses the great chiliocosm with 
palaces of gods, dragons and spIriS, 
Gandharas, yaksas and others such as 
well. 

Mọi vật trong đời đều thấy rõ, 

Vì thương Phật hiện tướng biến nầy, 

Thấy việc ít có chúng khen ngợi, 

Nay con lạy đấng Tam Giới Tôn 

Đại Thánh chỗ nương của mọi loài, 

Lòng sạch trong đó thảy vui vẻ, 

Đều thấy Thế Tôn ở trước mình, 

Đó là thần lực Pháp bất cộng. 

As all kings In this world. With mercy He 
used His “ten powers” to make this 
change. The witnesses praise the 
Buddha. I bow to the most Honoured Ône 
1n the three realms. The whole assembly 
(now) take refuge In the King of The 
Law. Those gazIing at Him are filled with 
Joy, cach seeIng the Bhagavat before him; 
“tis one of. His eighteen characfterIstIcs. 
Phật dùng một tiếng diễn nói Pháp, 
Chúng sanh tùy loại thấy đặng hiểu, 


Dharma 


4626 


Đều cho rằng Phật đồng tiếng mình, 

Đó là thần lực Pháp bất cộng. 

When he proclaims the Dharma with 
unchanging voIce, all beings understand 
according to their nafures saying the 
Bhagavat speaks their own languages; 
this one of His eiphteen characfterIstics. 
Phật dùng một tiếng diễn nói Pháp, ° 
Chúng sanh chỗ hiểu tùy mỗi hạng, 

Khắp được thọ hành đều lợi ích, 

Đó là thần lực Pháp bất cộng. 

When He expounds the Dharma in one 
voIce, they understand according to ther + 
versions deriving great benefit from what 
they have gathered; this 1s one more of 
His eighteen characferIstics. 

Phật dùng một tiếng diễn nói Pháp, 

Có người kinh sợ hoặc vui mừng, 

Có kẻ dứt nghi hoặc nhàm chán, 

Đó là thần lực Pháp bất cộng. 

When He expounds the Dharma in one 
voice, some are filled with fear, others 
are Joyful, some hate 1t while others are 
from doubts relieved; “this is one of His 
eiphteen characfterIstics. 

Lạy đấng Thập Lực đại tinh tấn, 

Lạy đấng đã đặng không chỗ sợ, 

Lạy đấng trụ nơi Pháp bất cộng, 

Lạy đấng Đạo sư của muôn loài. 

I bow to the Possessor of “ten powers,I se 
bow to Him who has achieved 
fearlessness acqurring all eighteen 
characteristics; I bow to Him who guides 
others like a pilot. 

Lạy đấng hay dứt mọi kiết phược, 

Lạy đấng đã đến nơi bờ kia, 

Lạy đấng hay vượt các thế gian, 

Lạy đấng trọn la đường sanh tử. 

I bow to Him who has untied all bonds; I 
bow to Him who has reached the other * 
shore; I bow to Him who can all worlds 
deliver; I bow to Him who from bĩírth and 
death 1s free. 

Biết hết chúng sanh tướng đến lui, 


Khéo nói các Pháp được giải thoát, 

Như hoa sen trong đời chẳng nhiễm, 
Thường khéo vào nơi hạnh không tịch. 
Who knows how living beings come and 
go and penetfrates all things to win His 
freedom, who is skillful in nirvanic deeds, 
cannot be soiled like the lotus. 

Rõ các Pháp tướng không ngăn ngại, 

Lạy đấng không nương tợ hư không. 

Who plumbs the depths of everything 
without hindrance. I bow to Him, who 
like space, relies on nothing. 

Sau khi trưởng giả tử Bảo Tích đọc bài kệ 
tán thán Phật xong bèn bạch Phật rằng: 
“Bạch Thế Tôn! Năm trăm vị trưởng giả 
tử nầy đều đã phát tâm vô thượng chánh 
đẳng chánh giác, nguyện nghe cõi Phật 
thanh tịnh. Cúi mong Thế Tôn dạy cho 
những hạnh của Bồ Tát được Tịnh Độ— 
After chanting the gatha, Ratna-rasi said 
to the Buddha: “World Honoured One, 
these five hundred sons of elders have set 
theầr mnds on seekmg supreme 
enliphtenments (anuttara-samyak- 
sambodhi); they all wish to know how to 
win the pure and clean land of the 
Buddha. WIII the World Honoured One 
teach us the Bodhisattva deeds that leads 
to the realization of the Pure Land?” 

Phật bảo: “Hay thay Bảo Tích! Ông lại vì 
các vị Bồ Tát mà hỏi Như Lai những 
hạnh được Tịnh Độ, vậy hãy lắng nghe 
chín chắn, suy nghĩ kỹ nhớ lấy, ta sẽ nói 
cho ông rõ. —The Buddha said: 
“Excellent, Ratna-rasI, It 1s øgood that you 
can ask on behalf of these Bodhisattvas 
about deeds that lead to the realization of 
the Buddhaˆs Pure Land. Listen carefully 
and pondđer over all what I now tell you.” 
Lúc ấy Bảo Tích cùng 500 vị trưởng giả 
tử vâng lời Phật dạy, cung kính lắng 
nghe—At that time, Ratna-rasi and the 
five hundred sons of elders listened 
attentively to His Instruction. 


a) 


4627 


Phật dạy rằng: “Này Bảo Tích! Tất cả 
chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Vì 
sao? Bồ Tát tùy chỗ giáo hóa chúng sanh 
mà lãnh lấy cõi Phật; tùy theo chỗ điều 
phục chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật; 
tùy chúng sanh ưng theo quốc độ nào vào 
trí tuệ của Phật mà lãnh lấy cõi Phật; tùy 
chúng sanh ưng theo quốc độ nào phát 
khởi căn tánh Bổ Tát mà lãnh lấy cõi 
Phật. Vì sao thế? Vì Bổ Tát lãnh lấy cõi 
Phật thanh tịnh đều vì muốn lợi ích chúng 
sanh. Ví như có người muốn xây dựng 
cung nhà nơi khoảng đất trống, tùy ý 
được thành công, nếu xây dựng giữa hư 
không quyết không thành tựu được; Bồ 
Tát cũng thế, vì thành tựu chúng sanh nên 
nguyện lãnh lấy cõi Phật. Nguyện lãnh 
lấy cõi Phật chẳng phải ở nơi rỗng không 
vậy —The Buddha said: “Ratna-rasi, all 
specles of living beings are the Buddha 
land sought by all Bodhisattvas. Why 1s It 
so? Because a Bodhisatva wins the 
Buddha land, according to the living 
beings converted by him (to the Dharma); 
according to the living beings tamed by 
him; according to the country (where they 
will be reborn to) realize the Buddha- 
wisdom and in which they will grow the 
Bodhisattva root. Why is It so? Because 
a Bodhisattva wins the pure land solely 
for the benefit of all living beIngs. 
instance, a man can build palaces and 
houses on vacant ground without 
difficulty, but he will fail if he attempts to 
build them in (empty) space. So, a 
Bodhisattva, 1n order to bring living 
beings to perfection seeks the Buddha 
land which cannot be sought in (empty) 
Space. 

Bảo Tích, ông nên biết! “Ratna-rasi, you 
should know that: 

Trực tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh không dua 
sanh sang nước đó: The 


For 


vạy, 


b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 


straiphtfforward mind is the Bodhisattva”s 
pute land for when he realizes 
Buddhahood, beings who do not flatter 
will be reborn In his land. 

Thâm tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ công 
đức sanh sang nước đó: The profound 
mind 1s the Bodhisattva's pure land, for 
when he realizes Buddhahood, living 
beings who have accumulated all merits 
will be reborn there. 

Bồ Đề tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh có tâm Đại 
Thừa sanh sang nước đó: The Mahayana 
(Bodhi) mind 1s the Bodhisattva”s pure 
land, for when he attains Buddhahood all 
living beings seeking Mahayana wIll be 
reborn there. 

Bố Thí là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát 
thành Phật, chúng sanh hay thí xả tất cả 
mọi vật sanh sang nước đó: Charity 
(dana) 1s the Bodhisattva”s pure land, for 
Buddhahood,  living 
beings who can give away (to charity) 
will be reborn there. 

Trì Giới là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh tu mười điều 
lành, hạnh nguyện đầy đủ sanh sang nước 
đó: Discipline (sila) 1s the Bodhisattva”s 
purte  land, 
Buddhahood, living beings who have kept 
the ten prohibitions w1ll be reborn there. 
Nhẫn Nhục là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi 
Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đủ 32 
tướng tốt trang nghiêm sanh sang nước 
đó: Patience (ksanti) 1s the Bodhisattva”s 
pure  land, 
Buddhahood, living beings endowed with 
the thirty-two excellent physical marks 
will be reborn there. 

Tinh Tấn là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh siêng năng tu 
mọi công đức sanh sang nước đó: 
Devotion (virya) 1s the Bodhisattva”s pure 


when he attains 


for when he realizes 


for when he  attains 


h) 


)) 


k) 


Ù 


4628 


land, for when he attains Buddhahood, 
living beings who are diligent In the1r 
performance of meritorious deeds wIll be 
reborn there. 

Thiển Định là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi 
Bồ Tát thành Phật, chúng sanh biết thu 
nhiếp tâm chẳng loạn sanh sang nước đó: 
Serenity (dhyana) 1s the Bodhisattva”s 
pure  land, 
Buddhahood, living beings whose minds 
are disciplined and unstrred will be 
reborn there. 

Trí Tuệ là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh được chánh 
định sanh sang nước đó: Wisdom (prajna) 
1s the Bodhisattva”s pure land, for when 
he attains Buddhahood, living beings who 
have realized samadhi will be reborn 


for when he  attains 


there. 
Tứ Vô Lượng Tâm là Tịnh Độ của Bồ 
Tát: khi Bổ Tát thành Phật, chúng sanh 
thành tựu từ bi hỷ xả sanh sang nước đó: 
The (catvarI 
apramanam) are the Bodhisattva”s pure 
land, for when he attains Buddhahood, 
living beings who have practiced and 
perfected the four infinites: kindness, 
compassion, Joy and indifference, will be 
reborn there. 

Tứ Nhiếp Pháp là Tịnh Độ của Bồ Tát; 
khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được 
giải thoát sanh sang nước đó: The four 
persuasive actions (catuh-samsraha- 
vasftu) are the Bodhisattva”s pure land, for 
Buddhahood, living 
beings who have benefied from his 
helpful persuasion will be reborn there. 
Phương Tiện là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi 
Bồ Tát thành Phật, chúng sanh khéo dùng 
được phương tiện không bị ngăn ngại ở 
các pháp, sanh sang nước đó: The 
expedilent methods (upaya) of teaching 
the absolute truth are the Bodhisattva”s 
purte  land, 


four boundless minds 


when he attains 


for when he attains 


m) 


n) 


0) 


P) 


Buddhahood, living beings conversant 
with upaya wIll be reborn there. 

Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo là Tịnh Độ 
của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng 
sanh đầy đủ niệm xứ, chánh cần, thần 
túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát 
chánh đạo, sanh sang nước đó: The thirty- 
seven contributory 
enlightenment (bodhipaksika-dharma) are 
the Bodhisattva”s pure land, for when he 
attains Buddhahood, living beings who 
have successfully practised the four states 
(smrtyu-pasthana), the 
four proper lines of exertion (samyakpra- 
hana), the Sfeps 
supramundane powers (rddhipada), the 
five sprritual facultles (panca Indriyam)), 
the five transcendental powers (panca 
balam), the degrees of 
enliphtenment (sapta bodhyanga) and the 
eiphtfold noble path (asta-marga) wIll be 
reborn In his land. 

Hồi Hướng Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; 
khi Bồ Tát thành Phật, được cõi nước đầy 
đủ tất cả công đức: Dedication (of one”s 
merifs to the salvation of others) ¡is the 
Bodhisattva's pure land, for when he 
attains Buddhahood, his land will be 
adorned with all kinds of meriforlous 


States {O 


of mindfulness 


four towards 


Seven 


Virfues. 

Nói Pháp Trừ Bát Nạn là Tịnh Độ của Bồ 
Tát; khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước 
không có ba đường ác và bát nạn: 
Preaching the ending of the eigh( sad 
conditions 1s the Buddhahood his land will 
be free from these evil states. 

Tự Mình Giữ Giới Hạnh-Không Chê Chỗ 
Kém Khuyết Của Người Khác là Tịnh Độ 
của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, cõi 
nước không có tên phạm giới cấm: To 
keep the precepts while refraining from 
criicizing those who do not is the 
Bodhisattva's pure land, for when he 
attains Buddhahood, his country will be 


q) 


4629 


free from people who break the 
commandmenfs. 

Thập Thiện là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi 
Bồ Tát thành Phật, chúng sanh sống lâu, 
giàu to, phạm hạnh, nói lời chắc thật, 
thường dùng lời dịu dàng, quyến thuộc 
không chia rẽ, khéo hòa giải việc đua 
tranh kiện cáo, lời nói có lợi ích, không 
ghét không giận, thấy biết chân chánh 
sanh sang nước đó: The ten good deeds 
are the Bodhisattva”s pure land, for when 
he attains Buddhahood, he will not die 
young, he will be wealthy, he will live 
purely, his words are true, his speech 1s 
gentle, his encourage wIll not desert him 
because of his gIft of conciliation, his talk 
1s profitable to others and living beings 
free from envy and anger and holding 
ripht views wIll be reborn in his land. 

Như thế, Bảo Tích! Bồ Tát tùy chỗ trực 
tâm mà hay phát hạnh; tùy chỗ phát hạnh 
mà được thâm tâm; tùy chỗ thâm tâm mà 
ý được điều phục; tùy chỗ ý được điều 
phục mà làm được như lời nói; tùy chỗ 
làm được như lời nói mà hay hồi hướng; 
tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện; tùy 
chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng 
sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà 
cõi Phật được thanh tịnh; tùy chỗ cõi Phật 
thanh tịnh mà nói Pháp thanh tịnh; tùy 
chỗ nói Pháp thanh tịnh mà trí huệ được 
thanh tịnh; tùy chỗ trí huệ thanh tịnh mà 
tâm thanh tịnh; tùy chỗ tâm thanh tịnh mà 
tất cả công đức đều thanh tịnh. Cho nên, 
nầy Bảo Tích! Bồ Tát muốn được cõi 
Phật thanh tịnh, nên làm cho tâm thanh 
tịnh; tùy chỗ Tâm thanh tịnh mà cõi Phật 
được thanh tịnh ”—So, Ratna-rasi, 
because of his straiphtforward mind, a 
Bodhisatva can act straightforwardly; 
because of his straightforward deeds, he 
realizes the profound mind; because of 
his profound mind his thoughts are kept 
under control; because of his controlled 


thoughts, his acts accord with the Dharma 
(he has heard); because of his deeds in 
accord with the Dharma, he can dedicate 
hs meris to the beneft of others; 
because of this dedication, he can make 
use of expedient (upaya); 
because of his expedient methods, he can 
bring living beings to perfection; because 
he can bring them to perfecton, his 
Buddha land 1s pure; because of his pure 
Buddha land, his preaching of the Dharma 
1S pure; because of his pure preaching, his 
wisdom Is pure; because of his pure 
wisdom, his mind 1s pure, and because of 
his pure mind, all his merifs are pure. 
Therefore, Ratna-rasi, If a Bodhisattva 
wanfs to win the pure land, he should 
purIfy his mind and because of his pure 
mind, the Buddha land 1s pure.” 

Lúc ấy ông Xá Lợi Phất nương oai thần 
của Phật mà nghĩ rằng: “Nếu tâm Bồ Tát 
thanh tịnh chắc chắn cõi Phật phải được 
thanh tịnh, vậy Thế Tôn ta khi trước làm 
Bồ Tát, tâm ý lẽ nào không thanh tịnh, 
sao cõi Phật nầy không thanh tịnh như 
thế?”—As Saripura was fascinated by 
the Buddha”s awe-Inspiring majesty, he 
thought: “If the Buddha land ¡s pưre, 
because of the Bodhisattva”s pure mind, 
1S 1t because the mind of the World 
Honoured One was not pure when He was 
stll in the Bodhisattva stage, that this 
Buddha land (¡.e. this world) is so unclean 
(as we see It now)?” 

Phật biết ông suy nghĩ vậy liền bảo rằng: 
“Ý ông nghĩ sao? Mặt trời, mặt trăng há 
không thanh tịnh sáng suốt ư, sao người 
mù không thấy?”—The Buddha knew of 
his thought and said to Sariputra: “Are the 
sun and the moon not clean when a blind 


methods 


man does not see their cleanliness?” 
Xá Lợi Phất bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải thế. Đó là tại người mù, 


2, 


không phải lỗi ở mặt trời và mặt 


4630 


trăng.”—Sariputra said: “World Honoured 
One, this ¡s the fault of the blind man and 
not that of the sun and the moon.” 

Phật bảo: “Xá Lợi Phất! Cũng thế, bởi 
chúng sanh do tội chướng nên không thấy 
được cõi nước của Như Lai thanh tịnh 
trang nghiêm, chớ không phải lỗi ở Như 
Lai. Này Xá Lợi Phất! Cõi nước của ta 
đây vẫn thanh tịnh mà tại ông không thấy 
đó thôi.” —The Buddha said: “Sariputra, 
because of their (sprriual) blindness, 
living beings do not see the 1Imposing 
majesty of the Tathagata”s pure land; this 
ISÃ not the fault of the Tathagata. 
Sariputra, this land of mine 1s pure but 
you đo not see 1fS DurIty.” 

Lúc bấy giờ ông Loa Kế Phạm Vương 
thưa với ông Xá Lợi Phất rằng: “Ngài chớ 
nghĩ như thế, mà cho cõi Phật đây không 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tôi thấy cõi nước 
của Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh, ví 
như cung trời Tự Tại ”—Thereupon, 
Brahma with a tuft of haIr on his head 
(resembling a conch) said to Sariputra: 
“Don't think this Buddha land 1s impure. 
Why? Because I see that the land of 
Sakyamuni Buddha 1s pure and clean, 
like a heavenly palace.” 

Xá Lợi Phất nói: “Sao tôi thấy cõi nầy 
toàn gò nỗng, hầm hố, chông gai, sỏi sạn, 
đất đá, núi non, nhơ nhớp dẫy đầy như 
thế.”—Sariputra said: “[ see that this 
world 1s full of hills, mountains, pIts, 
thorns, stones and earth, which are all 
unclean.” 

Loa Kế Phạm Vương thưa: “Đấy là do 
tâm của Ngài có cao thấp không nương 
theo trí tuệ của Phật nên thấy cõi nầy 
không thanh tịnh đó thôi. Thưa ngài Xá 
Lợi Phất! Bồ Tát đối với tất cả chúng 
sanh thảy đều bình đẳng, thâm tâm thanh 
tịnh y theo trí tuệ của Phật thì mới thấy 
được cõi Phật nầy thanh tịnh.”—Brahma 
said: “Because your mind 1s up and down 


and disagrees with the Buddha-wisdom, 
you see that this land 1s unclean. 
Sariputra, because a Bodhisatva 1s 
1mpartial towards all living beings and his 
profound mind 1s pure and clean in accord 
with the Buddha Dharma, he can see that 
this Buddha land is (also) pure and clean.” 
Khi ấy Phật lấy ngón chơn nhấn mạnh 
xuống đất, tức thì cõi Tam thiên đại thiên 
thế giới liền hiện ra bao nhiêu trăm ngàn 
thứ trân bảo trang nghiêm rực rỡ, như cõi 
Vô Lượng Công Đức Bảo Trang Nghiêm 
của Phật Bảo Trang Nghiêm mà tất cả 
đại chúng ngợi khen chưa từng có và đều 
thấy mình ngồi trên tòa sen báu——At that 
time, the Buddha pressed the toes of His 
(right ) foot on the ground and the world 
was suddenly adorned with hundreds and 
thousands of rare and precIous gems of 
the great chiliocosm, like the precious 
Majestc Buddha's pure land adorned 
with countless preclous meri(s, which the 
assembly praIsed as never seen before; in 
addition cach person present found 
himself seated on a precious lotus throne. 

Phật bảo Xá Lợi Phất: “Ông hãy xem cõi 
Phật đây trang nghiêm thanh tịnh.”—The 
Buddha said to Sariputra: “Look at the 
majestic purity of this Buddha land of 
mine.” 

Xá Lợi Phất thưa: “Dạ, bạch Thế Tôn! Từ 
trước đến giờ con chưa từng thấy chưa 
từng nghe nói đến cõi nước hiện rõ trang 
nghiêm thanh tịnh của Phật.”—Sariputra 
said: “World Honoured One, I have never 
seen and heard of this Buddha land ïn 1s 
majestic pur1ty.” 

Phật bảo: “Này Xá Lợi Phất! Cõi nước 
của ta thường thanh tịnh như thế! Nhưng 
vì muốn độ những kẻ căn cơ hạ liệt nên 
thị hiện ra cõi đầy nhơ nhớp xấu xa bất 
tịnh đó thôi. Ví như chư Thiên đồng dùng 
một thứ bát bằng ngọc báu để ăn, nhưng 
tùy phước đức của mỗi vị mà sắc cơm có 


4631 


khác. Như thế, Xá Lợi Phất! Nếu tâm 
người thanh tịnh, sẽ thấy cõi này công 
đức trang nghiêm.—The Buddha said: 
“This Buddha land of mine 1s always 
pure, but appears filthy so that I can lead 
people of Inferlor spirituality to thelr 
salvation. This 1s like the food of devas 
which takes various colours according to 
the merits of each ¡individual eater. So, 
Sariputra, the man whose mind 1s pure 
sees this world 1n 1fs maJestic pur1fy.” 
Trong khi Phật hiện ra cõi nước trang 
nghiêm thanh tịnh, 500 vị trưởng giả tử do 
ông Bảo Tích dắt đến đều chứng được Vô 
sanh Pháp nhẫn, tám vạn bốn ngàn người 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác—When this Buddha land (1e. the 
world) appeared in Ifs majestic purify, the 
five hundred sons of elders, who came 
with Ratna-rasl, the patlent 
endurance of the uncreate (anufpattika- 
dharma-ksanti), and eighty-four thousand 
people developed ther minds set on 
Supreme Enlightenment (anuttara- 
samyak-sambodh). 

Bấy giờ Phật thâu nhiếp thần túc lại, cõi 
nước trở thành như xưa. Ba vạn hai ngàn 
người và trời cầu Thanh Văn thừa đều 
nhận rõ các Pháp hữu vi là vô thường, xa 
ha trần cấu đặng pháp nhãn thanh tịnh, 
tám ngàn vị Tỳ Kheo không còn chấp thọ 
các pháp, kiết lậu đã hết, tâm ý được giải 
thoát—The Buddha then stopped pressing 
His toes on the ground and the world 
refurned to 1ts previous (filthy) condition. 
Thirty-two thousand devas and men 
asprring to the sravaka stage understood 
the Impermanence of all phenomena, kept 
from earthly Impurities and achieved the 
Dharma-eye (which sees the truth of the 
four noble truths); eight thousand bhiksus 
kept from phenomena and succeeded In 
putting 
transmigration (thus realizing arhatship). 


realized 


an end to the steam of 


CHƯƠNG 2—CHAPTER 2 


PHẨM PHƯƠNG TIỆN—THE 
EXPEDIENT METHOD (UPAYA) OFE 
TEACHING 


Thuở ấy trong thành Tỳ Xá Ly có ông 
trưởng giả tên là Duy Ma Cật, đã từng 
cúng dường vô lượng các Đức Phật, sâu 
trồng cội lành, đặng Vô Sanh Pháp Nhẫn. 
Sức biện tài vô ngại của ông đã khiến 
ông có khả năng du hí thần thông. Ông đã 
chứng các môn tổng trì, đặng sức vô úy, 
hàng phục ma oán, thấu rõ pháp môn 
thâm diệu, khéo nơi trí độ, thông đạt các 
pháp phương tiện, thành tựu đại nguyện. 
Ông biết rõ tâm chúng sanh đến đâu, hay 
phân biệt các căn lợi độn, ở lâu trong 
Phật đạo, lòng đã thuần thục, quyết định 
nơi Đại Thừa. Những hành vi đều khéo 
suy lường, giữ gìn đúng oai nghi của Phật, 
lòng rộng như bể cả. Chư Phật đều khen 
ngợi, hàng đệ tử, Đế Thích, Phạm Vương, 
vua ở thế gian, vân vân thảy đều kính 
trọng—TIn the great town of VaiIsai, there 
was an elder called Vimalakirti, who had 
made offerings to countless Buddhas and 
had deeply planted all good roots, 
thereby, achieving the patient endurance 
of the uncreate. His unhindered power of 
speech enabled him to roam everywhere 
using his supernatural powers to teach 
others. He had achieved absolute control 
over good and evil infiuences (dharam) 
thereby, realizing fearlessness. So he 
overcame all passions and demons, 
entered all profound Dharma-doors to 
enliphtenment, Wisdom 
perfection (prajna-paramita) and was well 
versed in all expedient methods (upaya) 
of teaching, thereby, fulfilling all great 
Bodhisatva vows. He knew very well the 
mental propensities of living beings and 
could distinguish their various (spiritual) 


excelled ¡n 


4632 


roots. For along time, he had trodden the 
Buddha-path and his mind was spotless. 
Since he understood Mahayana, all his 
actions were based on right thinking. 
While dwelling ¡in the Buddha°s awe- 
I1nspiring majesty, his mind was extensIive 
like the great ocean. He was praised by 
all Buddhas and revered by Indra, 
Brahma and worldly kinss. 

Vì muốn độ người, nên ông dùng phương 
tiện khéo thị hiện làm thân trưởng giả ở 
thành Tỳ Xá Ly, có của cải nhiều vô 
lượng để nhiếp độ các hạng dân nghèo; 
giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ những kẻ 
phá giới; dùng hạnh điều hòa nhẫn nhục 
để nhiếp độ các người giận dữ; dùng đại 
tỉnh tấn để nhiếp độ những kẻ biếng 
nhác; dùng nhất tâm thiền tịch để nhiếp 
độ những kẻ tâm ý tán loạn; dùng trí tuệ 
quyết định để nhiếp độ những kẻ vô trí; 
tuy làm người bạch y cư sĩ mà giữ gìn giới 
hạnh thanh tịnh của Sa Môn. Tuy ở tại gia 
mà không đắm nhiễm ba cõi. Tuy thị hiện 
có vợ con, nhưng thường tu phạm hạnh. 
Dù có quyến thuộc, nhưng ưa sự xa ha. 
Dù có đồ quý báu, mà dùng tướng tốt để 
nghiêm thân. Dù có uống ăn mà dùng 
thiển duyệt làm mùi vị. Nếu khi đến chỗ 
cờ bạc, hát xướng thì ông lợi dụng cơ hội 
để độ người. Dù thọ các pháp ngoại đạo 
nhưng chẳng tổn hại lòng chánh tín. Tuy 
hiểu rõ sách thế tục mà thường ưa Phật 
pháp, được tất cả mọi người cung kính. 
Nắm giữ chánh pháp để nhiếp độ kẻ lớn 
người nhỏ. Tất cả những việc trị sanh, 
buôn bán làm ăn hùn hợp, dù được lời lãi 
của đời, nhưng chẳng lấy đó làm vui 
mừng. Dạo chơi nơi ngã tư đường cái để 
lợi ích chúng sanh. Vào việc trị chánh để 
cứu giúp tất cả. Đến chỗ giảng luận dẫn 
dạy cho pháp Đại Thừa. Vào nơi học 
đường dạy dỗ cho kẻ đồng mông. Vào 
chỗ dâm dục để chỉ bày sự hại của dâm 
dục. Vào quán rượu mà hay lập chí. Nếu 


ở trong hàng trưởng giả, là bực tôn quý 
trong hàng trưởng giả, giảng nói các pháp 
thù thắng. Nếu ở trong hàng cư sĩ, là bậc 
tôn quý trong hàng cư sĩ, dứt trừ lòng 
tham đắm cho họ. Nếu ở trong dòng Sát 
Đế Lợi, là bậc tôn quý trong dòng Sát Đế 
Lợi, dạy bảo cho sự nhẫn nhục. Nếu ở 
trong dòng Bà La Môn, là bực tôn quý 
trong dòng Bà La Môn, khéo trừ lòng ngã 
mạn của họ. Nếu ở nơi Đại thần là bực 
tôn quý trong hàng Đại thần, dùng chánh 
pháp để dạy dỗ. Nếu ở trong hàng Vương 
tử, là bực tôn quý trong hàng Vương tử, 
chỉ dạy cho lòng trung hiếu. Nếu ở nơi 
nội quan, là bực tôn quý trong hàng nội 
quan, khéo dạy dỗ các hàng cung nữ. Nếu 
ở nơi thứ dân, là bực tôn quý trong hàng 
thứ dân, chỉ bảo làm việc phước đức. Nếu 
ở nơi trời Phạm Thiên, là bực tôn quý 
trong Phạm Thiên, dạy bảo cho trí tuệ thù 
thắng. Nếu ở nơi trời Đế Thích, là bực tôn 
quý trong Đế Thích, chỉ bày cho pháp vô 
thường. Nếu ở nơi trời Tứ Thiên Vương 
hộ thế, là bực tôn quý trong Tứ thiên 
vương hộ thế, hằng ủng hộ chúng sanh. 
Trưởng giả Duy Ma Cật dùng cả thấy vô 
lượng phương tiện như thế làm cho chúng 
sanh đều được lợi ích —As he was set on 
saving men, he expediently stayed at 
Vaisali for this purpose. He used his 
unlimited wealth to aid the poor; he kept 
all the rules of morality and discipline to 
correct those breaking the precepts; he 
used his great patience to teach those 
giving rise fo anger and hate; he taught 
zeal and devotion to those who were 
remiss; he used serenity to check stirring 
thoughts; and employed decisive wIisdom 
to defeat Ipgnorance. Although wearing 
white clothes (of the laity) he observed all 
the rules of the Sangha. Although a 
layman, he was free from all attachmenfs 
to the three worlds (of desire, form and 
beyond form). Although he was married 


4633 


and had children, he was diligent In his 
pracice of pure living  Although a 
householder, he deliphted 1n keeping 
from domestic establishments. Although 
he ate and drank (like others), he 
deliphted ¡1n tasting the flavour of 
moderation. When entering a gambling 
house, he always tried to teach and 
deliver people there. 
heretics but never strayed from the right 
faith. Though he knew worldly classics, 
he always took Joy ¡in the Buddha 
Dharma. He was revered by all who met 
him. He upheld the ripht Dharma and 
taught It to old and young people. 
Although occasionally he realized some 
profit in his worldly activitiles, he was not 
happy about these cearnings. While 
walking in the street, he never failed to 
convert others (to the Dharma). When he 
entered a government office, he always 
protected others (from ¡njustice). When 
Joining a symposium, he led others to the 
Mahayana. When visiting a school he 
enliphtened the students. When entering 
a house of prostiftution, he revealed the 
sin of sexual Intercourse. When going to 
a tavern, he stuck to his determination (to 
abstan from drimkins). When amongst 
elders he was the most revered for he 
taught them the exalted Dharma. When 
amonsgst upasakas, he was the most 
respected for he taught them how to wipe 
out all desires and attachments. When 
amonøst those of the ruling class, he was 
the most revered, for he taught them 
forbearance. When amongst Brahmins, he 
was the most revered, for he taupht them 
how to conquer pride and prejudice. 
When amongst government officials he 
was the most revered, for he taupht them 
correct law. When amongst princes, he 
was the most revered, for he taupht them 
loyalty and filial piety. When In the Inner 


He received 


palaces, he was the most revered, for he 
converted all maids of honour there. 
When amongst common people, he was 
the most revered, for he urged them to 
cultivate all meritorious virtues. When 
amongst Brahma-devas, he was the most 
revered, for he urged the gods to realize 
the Buddha wisdom. When amongst 
Sakras and Indras, he was the  most 
revered, for he revealed to them the 
Impermanence (of all things). When 
amonsst lokapalas, he was the most 
revered, for he protected all living beiIngs. 
Thus, Vimalakmrti used 
expedilent methods (upaya) to teach for 
the benefit of living beings. 

Ông dùng phương tiện hiện thân có bệnh. 
Do ông có bệnh nên các vị Quốc Vương, 
Đại thần, Cư sĩ, Bà la môn cả thảẩy cùng 
các vị Vương tử với bao nhiêu quan thuộc 
vô số ngàn người đều đến thăm bệnh. 
Ông nhơn dịp thân bệnh mới rộng nói 
Pháp: “Nầy các nhân giả! Cái huyễn thân 
nầy thật là vô thường, nó không có sức, 
không mạnh, không bền chắc, là vật mau 
hư hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái 
ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh 
hoạn. Các nhân giả! Người có trí sáng 
suốt không bao giờ nương cậy nó. Nếu 
xét cho kỹ thì cái thân nầy như đống bọt 
không thể cầm nắm; thân nầy như bóng 
nổi không thể còn lâu; thân nầy như ánh 
nắng dợn giữa đồng, do lòng khát ái sanh; 
thân nầy như cây chuối không bền chắc; 
thân nây như đồ huyễn thuật, do nơi điên 
đảo mà ra; thân nầy như cảnh chiêm bao, 
do hư vọng mà thấy có; thân nầy như 
bóng của hình, do nghiệp duyên hiện; 


countless 


thân nầy như vang của tiếng, do nhân 
duyên thành; thân nầy như mây nổi, trong 
giây phút tiêu tan; thân nầy như điện 
chớp sanh diệt rất mau lẹ, niệm niệm 
không dừng; thân nầy không chủ, như là 
đất; thân nầy không có ta, như là lửa; 


4634 


thân nầy không trường thọ, như là gió; 
thân nây không có nhân, như là nước; 
thân nầy không thật, bởi tứ đại giả hợp 
mà thành; thân nầy vốn không, nếu ha 
ngã và ngã sở; thân nầy là vô tri, như cây 
cỏ, ngói, đá; thân nầy vô tác (không có 
làm ra), do gió nghiệp chuyển lay; thân 
nầy là bất tịnh, chứa đầy những thứ dơ 
bẩn; thân nầy là giả dối, dầu có tắm rửa 
ăn mặc tử tế rốt cuộc nó cũng tan rã; thân 
nầy là tai họa, vì đủ các thứ bệnh hoạn 
khổ não; thân nây như giếng khô trên gò, 
vì nó bị sự già yếu ép ngặt; thân nây 
không chắc chắn, vì thế nào nó cũng phải 
chết; thân nầy như rắn độc, như kẻ cướp 
giặc, như chốn không tụ, vì do ấm, giới, 
nhập hợp thành —Now using upaya he 
appeared 1l and because of his 
indisposiion kings, mimisters, elders, 
upasakas, Brahmins, efc., as well as 
princes and other officials reaching many 
thousands came to enqure after his 
health. So Vimalakirti appeared in his 
sick body to receive and expound the 
Dharma to them, saying: “Virtuous ones, 
the human body 1s Impermanent; I( 1s 
neither strong nor durable; it will decay 
and 1s, therefore, unreliable. lt causes 
anxIetiles and sufferings, being subject to 
all kinds of ailments. Virtuous ones, all 
wise men do not rely on this body which 
IS lke a mass of foam, which Is 
intangible. It 1s like a bubble and does 
not last for a long time. Ït is like a flame 
and 1s the product of the thirst of love. lt 
1s like a banana tree, the centre of which 
1s hollow. It 1s like an illusion being 
produced by Inverted thoughts. It 1s like a 
dream being formed by fasle views. ÏIt 1s 
like a shadow and 1s caused by karma. 
This body 1s like an echo for 1t results 
from causes and conditons. It 1s like a 
floating cloud, which disperses any 
momeit. It is like lightning for 1t does not 


stay for the time of a thought. It 1s 
without owner for 1t 1s like the earth. It 1s 
egoless for 1t 1s like fire (that kills 1tself). 
lt is translent like the wind. It ¡1s not 
human for 1t 1s like water. Ït 1s unreal and 
depends on the four elementfs for IfS 
existence. lí is empty, being neither eøo 
nor Ifs obJect. It 1s without knowledge 
like grass, trees and potsherds. It 1s not 
the prime mover, but ¡is moved by the 
wind (of passions). Ït 1s Impure and full of 
flth. It 1s false, and though washed, 
bathed, clothed and fed, ¡it will decay and 
die in the end. It is a calamity being 
subJect to all kinds of illinesses and 
sufferings. It is like a dry well, for It 1s 
prusucd by death. I( is unsettled and will 
pass away. It is like a poIsonous snake, a 
deadly enemy, a temporary assemblage 
(without underlying reality), being made 
of the five aggregates, the twelve 
entances (the six organs and their 
objects) and the eiphteen realms of sense 
(the six organs, their obJects and their 
perceptIons). 

Các nhân giả! Hãy nên nhàm chán cái 
thân nầy, chớ tham tiếc nó, phải nên ưa 
muốn thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là 
Pháp Thân, do vô lượng công đức trí tuệ 
sanh; do giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến sanh; do từ bi hỷ xả sanh; do 
bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển 
định, trí tuệ, và phương tiện sanh; do lục 
thông, tam minh sanh; do 37 phẩm trợ đạo 
sanh; do chỉ quán sanh; do thập lực, tứ vô 
úy, thập bát bất cộng sanh; do đoạn trừ 
tất cả các pháp bất thiện, tu các pháp 
thiện sanh; do chân thật sanh; do không 
buông lung sanh; do vô lượng pháp thanh 
tịnh như thế sanh ra thân Như Lai— 
“Virtuous ones, the (human) body being 
so repulsive, you should seek the Buddha 
body. Why? Because the Buddha body 1s 
called Dharmakaya, the product of 


4635 


boundles meris and wisdom; the 
outcome of discipline, meditation, 
wisdom, liberation and perfect knowledge 
of liberation; the result of kindness, 
compassion, joy and ¡mndifference (to 
emofions); the consequence of (the six 
perfeclions or paramitas)  charIty, 
discipline, patience, zeal, meditation and 
wisdom and the sequel of expedient 
teaching (upaya); the six supernatural 
powers; the three Insiph(s; the thirty- 
seven Sfages contributory to 
enliphtenment; serenify and insipht; the 
ten transcendental powers (dasabala); the 
four kinds of fearlessness; the eighteen 
unsurpassed characteristics of the 
Buddha; the wiping out of all evils and 
the performance of all good deeds; 
truthfulness, and freedom from looseness 
and unrestraint So countless kinds of 
purity and cleanness produce the body of 
the Tathagata. 

Nầy các nhân giả, muốn được thân Phật, 
đoạn tất cả bệnh chúng sanh thì phải phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác— 
Virtuous Ones, If you want to realize the 
Buddha body in order to get rid of all the 
1llnesses of a living being, you should set 
your minds on the quest of supreme 
enlightenment (anuttara-samyak- 
sambodhn).” 

Như vậy, trưởng giả Duy Ma Cật vì 
những người đến thăm bệnh, mà nói pháp 
làm cho vô số ngàn người đều phát tâm 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác— 
Thus, the elder Vimalakirti expounded 
the Dharma to all those who came to 
enqurre after his health, urging countless 
ViSIfOrs fo seek supreme enlightenmernt. 


Lúc bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật tự 
hỏi: “Nay ta bệnh nằm ở giường, Thế Tôn 
là đấng Đại Từ, lẽ đâu không đoái lòng 
thương xót!”——Vimalakiri wondered why 
the great compassionate Buddha did not 
take pify on him as he was confined to 
bed suffering from an Indisposition. 

Phật đã biết ý ông, liền bảo Xá Lợi Phất 
rằng: “Ông đi đến thăm bệnh ông Duy 
Ma Cật dùm tôi.”—The Buddha knew of 
his thought and said to Sariputra: “Go to 
Vimalakirti to enquire after his health on 
my behalf.” 

Xá Lợi Phất bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông 
ta. Vì sao? Nhớ lại trước kia, con từng ở 
trong rừng tọa thiển yên lặng dưới gốc 
cây, khi ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con 
rằng: “Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bất tất 
ngồi sững đó mới là ngôi yên lặng. Vả 
chăng ngồi yên lặng là ở trong ba cõi mà 
không hiện thân ý, mới là ngồi yên lặng; 
không khởi diệt tận định mà hiện các oai 
nghi, mới là ngồi yên lặng; không rời đạo 
pháp mà hiện các việc phàm phu, mới là 
ngồi yên lặng; tâm không trụ trong cũng 
không ở ngoài mới là ngồi yên lặng; đối 
với các kiến chấp không động mà tu ba 
mươi bẩy phẩm trợ đạo mới là ngồi yên 
lặng; không đoạn phiền não mà vào Niết 
Bàn mới là ngồi yên lặng. Nếu ngồi yên 
lặng như thế là chỗ Phật ấn khả (chứng 
nhận) vậy. —Sariputra said: “World 
Honoured One, Ï am not qualified to call 
on him and endquire after his health. The 
reason 1s that once, as Ï was sifting in 
medifation under a tree In a grove, 
Vimalakrti came and said: “Sariputra, 
medifation 1s not necessarlly sitting. For 
medifation means the non-appearance of 
body and mind in the three worlds (of 


CHƯƠNG BA—CHAPTER THREE 
PHẨM ĐỆ TỬ —THE DISCIPLES 
I)_ XÁ LỢI PHÂT—SARIPUTRA: 


desire, form and no form); giving no 
thoupht to Inactivfty when In nirvana 
while appearing (n the world) with 


2) 


4636 


respect-inspiring deportment; not strayIng 
from the Truth while attending to worldly 
affairs; the mind abiding netther within 
nor without; being Iimperturbable to wrong 
views during the practice of the thirty- 
seven confributory stages leading to 
enliphtenment: and not wiping out 
troubles (klesa) while entering the state 
of nirvana. lf you can thus sit in 
medifation, you will win the Buddha”s 
seal.” 

Bạch Thế Tôn! Lúc ấy con nghe nói 
những lời đó rồi, im lặng không trả lời 
đặng, nên con không dám đến thăm bệnh 
ông— “World Honoured One, when I 
heard his speech I was dumbfounded and 
found no word to answer him. Therefore 
I am not qualified to call on him and 
enqurre after his health.” 


MỤC KIỀN LIÊN— 
MAUDGALYAYANA: 


Sau đó Phật bảo Mục Kiển Liên: “Ông 
đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm 
tôi. —TIhe Buddha then said to 
Maudgalaputra: “Go to Vimalakirti and 
enqurre after his health on my behalf.” 

Mục Kiển Liên bạch Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Con không kham lãnh đến thăm 
bệnh ông ấy. Vì sao? Nhớ lại trước kia, 
con vào trong thành Tỳ Xá Ly, ở trong 
xóm làng nói Pháp cho các hàng cư sĩ 
nghe, lúc ấy ông Duy Ma Cật đến bảo 
con rằng 'Nầy ngài Đại Mục Kiển Liên, 
nói Pháp cho bạch y cư sĩ, không phải như 
ngài nói đó. Vả chăng nói Pháp phải 
đúng như pháp (xứng tánh) mà nói. Pháp 
không chúng sanh, ha chúng sanh cấu; 
Pháp không có ngã, ha ngã cấu; Pháp 
không có thọ mạng, la sanh tử; Pháp 
không có nhơn, làn trước làn sau đều dứt; 
Pháp thường vắng lặng, bặt hết các 
tướng; Pháp ha các tướng, không phải 
cảnh bị duyên; Pháp không danh tự, dứt 
đường ngôn ngữ; Pháp không nói năng, 


ha giác quán; Pháp không hình tướng, như 
hư không; Pháp không hý luận, rốt ráo là 
không; Pháp không ngã sở, ha ngã sở; 
Pháp không phân biệt, ha các thức; Pháp 
không chi so sánh, không có đối đãi; Pháp 
không thuộc nhân, không nhờ duyên; 
Pháp đồng pháp tánh, khắp vào các Pháp; 
Pháp tùy nơi như không có chỗ tùy; Pháp 
trụ thực tế, các bên hữu, vô thường, đoạn, 
không động được; Pháp không lay động, 
không nương sáu trần; Pháp không tới lui, 
thường không dừng trụ; Pháp thuận 
“không,” tùy “vô tướng, ứng “vô tác;' 
Pháp la tốt xấu; Pháp không thêm bớt; 
Pháp không sanh diệt; Pháp không chỗ 
về; Pháp ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý; Pháp không cao thấp; Pháp thường trụ 
không động; Pháp la tất cả quán hạnh. 
Thưa ngài Đại Mục Kiển Liên! Pháp 
tướng như thế đâu có thể nói ư?— 
Maudgalyayana said: “World Honoured 
One, I am not qualified to call on him to 
enqurre after his health. The reason 1s 
that one day when I came to Vaisali to 
expound the Dharma to lay Buddhists 
(upasakas) In the street there, Vimalakirti 
came and said: “Hey Maudgalyayana, 
when expounding the Dharma to these 
upasakas, you should not preach like that 
for what you teach should agree with the 
absolute Dharma, which 1s free from the 
(ilusion of) living beings; 1s free from the 
self for 1t is beyond an ego; from life for If 
1s beyond bĩrth and death and from the 
concept of a man which lacks continuity 
(thought seemingly continuous, like a 
torch whirled around); 1s always still for It 
1s beyond (stirring) phenomena; 1s above 
form for 1t Is causeless; 1s Inexpressible 
for It is beyond word and speech; 1s 
inexplainable for it is beyond ¡ntellect; 1s 
formless like empty space; 1s beyond 
sophistry for 1t 1s Immafterial; 1s egoless 
for 1t 1s beyond (the duality of) subJect 


4637 


and objJect; 1s free from discrimination for 
It 1S beyond conscilousness; 1s without 
compare for 1t is beyond all relativities; 1s 
beyond cause for 1{ is causeless; 1S 
Identical with Dharmata (or Dharma- 
nature), the underlying nature (of all 
things); 1s in line with the absolute for If 1s 
independent; dwells ¡in the region of 
absolute reality, being above and beyond 
all dualities; is unmovable for it does not 
rely on the six obJects of sense; neither 
comes nor øoes for it does not stay 
anywhere; 1s 
formlessness and Inactivity; 1s beyond 
beauty and ugliness; neither Increases nor 
decreases; 1s  beyond 
destruction; does not return to anywhere; 
1S above the six sense organs of eye, ear, 
nose, tongue, body and mind; is neither up 
nor down; ¡s eternal and immutable; and 
1s beyond contemplation and practice. 
“Maudgalyayana, such being the 
characteristics of the Dharma, how can 1t 
be expounded?” 

Vả chăng người nói Pháp, không nói, 
không dạy; còn người nghe, cũng không 
nghe không được. Ví như nhà huyễn thuật 
nói Pháp cho người huyễn hóa nghe, phải 
dụng tâm như thế mà nói Pháp. Phải biết 
căn cơ của chúng sanh có lợi có độn, 
khéo nơi tri kiến không bị ngăn ngại, lấy 
tâm đại bi khen ngợi Pháp Đại Thừa, nghĩ 
nhớ đển trả ơn Phật, chớ để ngôi Tam 
Bảo dứt mất, như vậy mới nên nói 
Pháp—-For expounding, 1t ¡is beyond 
speech and Indication, and listening to 1t 
1s above hearing and grasping. This Is 
like a conJurer expounding the Dharma to 
1llusory men, and you should always bear 
all this in mind, when expounding the 
Dharma. You should be clear about the 
sharp or dull roofs of your audience and 
have a good knowledge of this to avoid 
all sorts of hindrance. Before expounding 


in line with voidness, 


creafton and 


3) 


the Dharma, you should use your great 
compassion (for all living beings) to extol 
Mahayana to them and think of repaying 
your own debt of gratitude to the Buddha 
by striving to preserve the three ftreasures 
(of Buddha, Dharma and Sangha) for 
©ver. 

Khi ông Duy Ma Cật nói Pháp ấy rồi, tám 
trăm Cư sĩ phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. Con không được biện 
tài như thế, nên không dám lãnh đến 
thăm bệnh ông—“When Vimalakirt 
spoke, eight hundred upasakas set therr 
minds on seeking supreme enlightenment 
(anutfara-samyak-sambodh). I do not 
have the eloquence and I am, therefore, 
not fit to call on him to inquire after his 
health.” 

ĐẠICA DIẾP——MAHAKASYAPA: 
Phật bảo Đại Ca Diếp: Ông đi đến thăm 
bệnh ông Duy Ma Cật dùm tôi.”—The 
Buddha then said to Mahakasyapa: “ Go 
to Vimalakirti to enquire after his health 
on my behalf.” 

Đại Ca Diếp bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông 
ta. Vì sao? Con nhớ lại trước kia, khi khất 
thực trong xóm nhà nghèo, lúc ấy ông 
Duy Ma Cật đến nói với con rằng “Này 
ngài Đại Ca Diếp! Có lòng từ bi mà 
không phổ cập là bỏ nhà giàu mà đi đến 
nhà nghèo. Ngài Đại Ca Diếp! Ở Pháp 
bình đẳng nên đi khất thực theo thứ lớp. 
Vì không ăn mà đi khất thực; vì phá 
tướng hòa hiệp mà bốc cơm ăn; vì không 
nhận mà nhận món ăn của người; vì 
tưởng không tụ mà vào làng xóm; có thấy 
sắc cũng như người đui; có nghe tiếng 
cũng như vang; có ngửi mùi cũng như gió; 
lúc nếm vị không phân biệt; chạm các vật 
như trí chứng; biết các Pháp tướng như 
huyễn, không có tự tánh, không có tha 
tánh, trước vốn không sanh, nay cũng 
không diệt. Ngài Đại Ca Diếp! Nếu có 


4638 


thể không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, 
dùng bát tướng mà vào Chánh Pháp, dùng 
một bữa ăn mà thí cho tất cả, cúng dường 
chư Phật và các bực hiển thánh rồi sau 
mới ăn. Ăn như thế, không phải có phiển 
não, không phải rời phiển não, không 
phải vào định ý, không ra định ý, không 
phải ở thế gian, không phải ở Niết Bàn, 
người thí không có phước lớn, không có 
phước nhỏ, không được lợi ích, không bị 
tổn hại, đó chính là vào Phật đạo, không 
nương theo hạnh Thanh Văn. Ngài Ca 
Diếp! Nếu ăn như thế là ăn đổ cúng thí 
của người không uổng vậy— 
Mahakasyapa said: “World Honoured 
One, I am not qualified to call on him to 
inqgurre after his health. The reason 1s that 
once when I went begging for food In a 
lan inhabited by poor people, 
Vimalakrti came and said: “Hey, 
Mahakasyapa, you are failing to make 
your kind and compassionate mind all- 
embracing by begging from the poor 
while staying away from the rich. 
Mahakasyapa, 1n your pracice of 
Iimpartiality, you should call on your 
donors In succession (regardless of 
whether they are poor or rích). You 
should beg for food without the (ulterior) 
1dea Of eating it. To wipe out the concept 
of rolling (food Into a ball in the hand), 
you should take It by the hand (.e. 
without the idea of how you take 1f). You 
should receive the food given without the 
Idea of receiving anything. When 
entering a village, you should regard It as 
void like empty space. When seeing a 
form, you should remain Indifferent fo 1t. 
When you hear a volce, you should 
consider it (as meaningless as) an echo. 
When you smell an odor, take 1t for the 
wind (which has no smell). When you 
eat, refrain from discerning the taste. 
Regard all touch as I1 you were realizing 


wisdom (which 1s free from feelings and 
emotions). You should know that all 
things are 1llusory, having neither nature 
of their own nor that of something else, 
and that since fundamentally, they are not 
self-existent, they cannot now be the 
subJect of annihilation. Mahakasyapa, 1Ý 
you can achieve all eight forms of 
liberation without keeping from the eight 
heterodox ways (of life), that is by 
identfying heterodoxy with orthodoxy 
(both as emanatng from the same 
Source), and If you can make an offering 
of your (own) food to all living beings as 
well as to all Buddhas and all members of 
the Sangha, then you can take the food. 
Suụch a way of eating 1s beyond the 
troubles (of the worldly man) and the 
absence of the troubles of Hinayana 
men); above the state of stillness (in 
which Hinayana men abstain from eating) 
and the absence of stillness (of Mahayana 
men who eat while In the state of 
serenity); and beyond both dwelling 1n the 
worldly state or In niưvana, while your 
donors reap neither great nor litfle merIts, 
what they give being neither beneficial 
nor harmful. This 1s correct entry upon 
the Buddha path without relying on the 
small way of sravakas. Mahakasyapa, If 
you can so eat the food gIven you, your 
eating shall not be In van.” 

Bạch Thế Tôn! Lúc đó con nghe ông Duy 
Ma Cật nói lời ấy tỏ ngộ được điều chưa 
từng có, càng sâu khởi tâm cung kính tất 
cả các vị Bồ Tát. Con lại nghĩ rằng: “Kẻ 
danh gia nây có biện tài trí tuệ mới được 
như thế! Ai nghe mà chẳng phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác? Từ ấy 
đến nay, con chẳng còn đem hạnh Thanh 
Văn, Bích Chi Phật để khuyên dạy người, 
vì thế nên con không kham lãnh đến thăm 
bệnh ông—“World Honoured Ône, when 
I lstened to his words which I had never 


4) 


4639 


heard before, Ï gave rise to profound 
reverence to all Bodhisattvas and thought, 
“His wisdom and power of speech being 
sụch, who wIll fail to develop a mind set 
on supreme enlightenmenf?° Since then I 
have refrained from urging people to 
follow the practices of sravakas and 
pratyeka-buddhas. 
qualified to call on him to Inquire after his 
health” - 

TU BỒ ĐỀ—SUBHUTI: 

Phật bảo Tu Bồ Đề: “Ông đi đến thăm 
bệnh ông Duy Ma Cật dùm ta.”— The 
Buddha then said to Subhuti: “You call on 
Vimalakirti to enquire after his health on 
my behalf.” 

Tu Bồ Để bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông 
ta. Vì sao? Nhớ lại thuở trước, con vào 
khất thực nơi nhà ông, lúc đó trưởng giả 
Duy Ma Cật lấy cái bát của con đựng đầy 
cơm rồi nói với con rằng “Thưa ngài Tu 
Bồ Để! Đối với cơm bình đẳng, thì các 
Pháp cũng bình đẳng, các Pháp bình đẳng 
thì cơm cũng bình đẳng, đi khất thực như 
thế mới nên lãnh món ăn. Như Tu Bồ Đề 
không trừ dâm nô sĩ, cũng không chung 
cùng với nó, không hoại thân mà theo 
một hình tướng, không dứt sĩ ái sanh ra 
giải thoát, ở tướng ngũ nghịch mà đặng 
giải thoát, không mở cũng không buộc, 
không thấy tứ đế cũng không phải không 
đắc quả, không phải phàm phu cũng 
không phải rời phàm phu, không phải 
Thánh nhơn, không phải không Thánh 
nhơn, tuy làm nên tất cả các Pháp mà rời 
tướng các Pháp, thế mới nên lấy món ăn. 
Như Tu Bồ Để không thấy Phật, không 
nghe Pháp, bọn lục sư ngoại đạo kia như 
Phú Lan Na Ca Diếp, Mạc Dà Lê Câu Xa 
Lê Tử, San Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, A Kỳ 
Đa Xý Xá Khâm Ba La, Ca La Cưu Đà 
Ca Chiên Diên, Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử 
là thầy của Ngài. Ngài theo bọn kia xuất 


Hence, I am not 


gia, bọn lục sư kia đọa, Ngài cũng đọa 
theo, mới nên lấy món ăn. Tu Bồ Đề! 
Nếu Ngài vào nơi tà kiến, không đến bờ 
giác, ở nơi tám nạn, đồng với phiền não, 
ha Pháp thanh tịnh, ngài được vô tránh 
tam muội, tất cả chúng sanh cũng được 
tam muội ấy, những người thí cho Ngài 
chẳng gọi phước điển, những kẻ cúng 
dường cho Ngài đọa vào ba đường ác, 
ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn 
lữ, Ngài cùng với các ma và các trần lao 
như nhau không khác, đối với tất cả 
chúng sanh mà có lòng oán hận, khinh 
báng Phật, chê bai Pháp, không vào số 
chúng Tăng, hoàn toàn không được diệt 
độ, nếu Ngài được như thế mới nên lấy 
món ăn—Subhuti said: “World Honoured 
One, I am not qualified to call on him and 
enqurre after his health. The reason 1s 
that once when I went to his house 
begging for food, he took my bowl and 
filled It with rice, saying: “Subhuti, 1ƒ your 
mind set on eating 1s in the same sfate as 
when confronting all (other) things, and 1f 
ths uniformity as regards all things 
equally applies to (the act of) eating, you 
can then beg for food and eat it. Subhut, 
1f without cutting off carnality, anger and 
stupidity you can keep from these (three) 
evils: 1ƒ you do not wait for the death of 
your body to achieve the oneness of all 
things; If you do not wipe out stupidity 
and love In your quest of enlightenment 
and liberation; 1f you can look into (the 
underlying nature of) the five deadly sins 
to win liberation, with at the same time no 
1dea of either bondage or freedom; !1f you 
Øive rise to neither the four noble truths 
nor their opposifes; 1ƒ you do not hold both 
the concept of winning and not winning 
the holy fruit; If you do not regard 
yourself as a worldly or unworldly man, 
aS a Sainf or not as a sainf; 1Ÿ you perfect 
all Dharmas while keeping away from the 


4640 


concept of Dharmas, then can you receIve 
and eat the food. Subhut, 1ƒ you neither 
see the Buddha nor hear the Dharma; I1f 
the teachers, 
kasyapa, Maskari-gosaliputra, Yanjaya- 
vairatiputra, Ajita-kesakambala, Kakuda- 
katyayana and Nrrgrantha-jnatiputra are 
regarded Impartially as your own teachers 
and 1f, when they induce leavers of home 
into heterodoxy, you also fall with the 
latter; then you can take away the food 
and eat 1t  lf you are (unpreJjudiced 
about) falling Into heresy and regard 
yourself as not reaching the other shore 
(of  enliphtenment); If you 
unprejudiced the eipht 
conditions and regard yourself as not free 
from them; If you are unprejJudiced about 
defilements and relinquish the concept of 
pure living; If when you realize samadhi 
in which there is absence of debate or 
dispufation, all living beings also achieve 
1t; 1Ý your donors of food are not regarded 
(with partiality) as (cultivating) the field 
of blessedness; If those making offerings 
to you are partially looked on as also 
falling ¡Into the three evil realms of 
existence; If you Impartally regard 
demons as your companions without 
differentiating between them as well as 
between other forms of defilement; 1Ý you 
are discontented with all living beinss, 
defame the Buddha, break the law 
(Dharma), do not attain the holy rank and 
fail to win liberation; then you can take 
away the food and eat 1t. 

Bạch Thế Tôn! Lúc đó con nghe những 
lời ấy rồi mờ mịt không biết là nói gì, 
cũng không biết lấy lời chi đáp, con liền 
để bát lại muốn ra khỏi nhà ông. Ông 
Duy Ma Cật nói “Thưa Ngài Tu Bồ Đề! 
Ngài lấy bát chớ sợ! Ý Ngài nghĩ sao? 
Như Phật biến ra một ngàn người huyễn 
hóa và nếu người huyễn hóa đó đem việc 


six  heterodox Purana- 


are 


about sad 


5) 


nầy hỏi Ngài, chừng ấy Ngài có sợ 
chăng? Con đáp: “Không sợ!” Trưởng 
giả Duy Ma Cật lại nói: “Tất cả các Pháp 
như tướng huyễn hóa, ngài không nên có 
tâm sợ sệt. Vì sao? Vì tất cả lời nói năng 
không ha tướng huyễn hóa, chí như người 
trí không chấp vào văn tự, nên không sợ. 
Vì sao thế? Tánh văn tự vốn ly, không có 
văn tự đó là giải thoát. Tướng giải thoát 
đó là các Pháp vậy. ”—“World Honoured 
One, I was dumbfounded when I heard his 
words, which were beyond my reach, and 
Then [ left 
the bowl of rice and intended to leave his 
house but Vimalakirti said: “Hey, Subhuti, 
take the bowl of rice without fear. Are 
you friphtened when the Tathagata makes 
an illusory man ask you questons? ] 
replied: “No.' He then continued: “All 
things are 1llusory and you should not fear 
anything. Why? 
speech are i1llusory. So all wise men do 
not cling to words and speech, and this 1s 
why they fear nothing. Why? Because 
words and speech have no independent 
nature of their own and, when they are no 
more, you are liberated. This liberation 
wIll free you from all bondage.” 

Khi ông Duy Ma Cật nói Pháp ấy rồi, hai 
trăm Thiên tử được Pháp nhãn thanh tịnh. 
Vì thế nên con không kham lãnh đến 
thăm bệnh ông. —“When Vimalakirt 
expounded the Dharma two hundred sons 
of devas realized the Dharma eye. Hence 
lI am not qualified to call on him to Inquire 
after his health.” 

PHÚ LÂU NA—PURUNA: 

Phật bảo Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử: 
“Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật 
dùm tôi” —The Buddha then said to 


to which I found no answer. 


Because words and 


Purnamaitrayaniputra: “You call on 
Vimalakirti to enquire after his health on 
my behalf.” 


Phú Lâu Na bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! 


Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông 
ta. Vì sao? Nhớ lại trước kia con ở trong 
rừng lớn, dưới cội cây nói Pháp cho Tỳ 
Kheo mới học, lúc đó ông Duy Ma Cật 
đến bảo con: “Thưa Phú Lâu Na! Ngài 
nên nhập định trước để quan sát tâm địa 
của những người nây, rồi sau mới nói đến 
nói Pháp. Ngài chớ đem món ăn dơ để 
trong bát báu, phải biết rõ tâm niệm của 
các vị Tỳ Kheo nầy, chớ cho ngọc lưu ly 
đồng với thủy tỉnh. Ngài không biết được 
căn nguyên của chúng sanh, chớ nên 
dùng Pháp Tiểu Thừa mà phát khởi cho 
họ, những người kia tự không có tì vết, 
chớ làm cho họ có tì vết, họ muốn đi 
đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên 
đem biển lớn để vào dấu chơn trâu, chớ 
cho ánh sáng mặt trời đồng với lửa đom 
đóm. Ngài Phú Lâu Na! Những vị Tỳ 
Kheo nầy đã phát tâm Đại Thừa từ lâu, 
giữa chừng quên lãng, nay sao lại lấy 
Pháp Tiểu Thừa dẫn dạy họ? Tôi xem 
hàng Tiểu Thừa trí huệ cạn cợt cũng như 
người mù, không phân biệt được căn tánh 
lợi độn của chúng sanh— 
Purnamaitrayaniputra said: “World 
Honoured One, Ï am not qualified to call 
on him and enqurre after his health. This 
1S because when Ï was once In a ØTOve 
and was expunding the Dharma under a 
tree fo a øroup of newly Initiated bhiksus, 
Vimalakrmi came and said: “Hey, 
Purnamaitraynaiputra, you should first 
enter the state of samadhi to examine the 
minds of your listeners before expounding 
the Dharma to them. Do not put rotten 
food in precious bowls. You should know 
their minds and do not take thelr precIous 
crystal for (ordinary) glass. IÝ you do not 
know their propensities, do not teach 
them Hinayana. They have no wounds, so 
do not hurt them. To those who want to 
tread the wide path, do not show narrow 
tracks. Do not enclose the øreat sea 1n the 


print of an ox”s foot; do not liken sunlight 
to the dm glow of a fircfly. 
Purnamaitryaniputra, these bhiksus have 
long ago developed the Mahayana mind 
but they now forget all about 1t; how can 
you teach them Hinayana? Wisdom as 
taught by Hinayana 1s shallow; 1t 1s like a 
blind man who cannot discern the sharp 
from the dull roots of living beings.” 

Lúc bấy giờ ông Duy Ma Cật liền nhập 
tam muội (chánh định) làm cho những vị 
Tỳ Kheo đó biết được kiếp trước của 
mình đã từng ở nơi 500 Đức Phật vun 
trồng các cội đức, hổi hướng về đạo Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, liền đó 
rỗng suốt trở lại đặng bổn tâm Đại Thừa. 
Khi ấy các vị Tỳ Kheo cúi đầu đảnh lễ 
nơi chơn ông Duy Ma Cật, ông liền nhân 
đó nói Pháp làm cho tất cả không còn 
thối lui nơi đạo Vô thượng Bồ Để—At 
that time, Vimalakirti entered the state of 
samadhi and caused the bhiksus to 
remember their former lives when they 
had met five hundred Buddhas and had 
then planted seeds of excellent virtues, 
which they had dedicated to their quest of 
supreme enlightenment; they Instantly 
awakened to their past and recovered 
therr fundamental minds. They at once 
bowed with their heads at the feet of 
Vimalakirtil, who then expounded the 
Dharma to them; they resumed their 
quest of supreme enlightenment without 
backsliding. 

Con nghĩ hàng Thanh Văn như con không 
quán được căn cơ của người, không nên 
nói Pháp. Vì thế con không kham lãnh 
đến thăm bệnh ông—I think that 
Sravakas, who do not know how to look 
1nto the roots of their listeners, should not 
expound the Dharma. Hence, I am not 
qualified to call on Vimalakrrti to inquire 
after his health. 


6) MA HA CA CHIÊN DIÊN— 


4642 


MAHAKATYAYANA: 

Phật bảo Ma Ha Ca Chiên Diên: “Ông 
đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm 
tôi. — The Buddha then 
Mahakatyayana: “You go to Vimalakirti 
to enquire after his health on my behalf.” 

Ca Chiên Diên bạch Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Con không kham lãnh đến thăm 
bệnh ông ta. Vì sao? Nhớ lại lúc trước, 
Phật nói lược qua yếu chỉ các Pháp cho 
các Tỳ Kheo nghe, sau khi đó, con diễn 
nói lại nghĩa ấy, là những nghĩa vô 
thường, khổ, không, vô ngã, và tịch diệt. 
Lúc bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với 
con rằng: “Thưa ngài Ca Chiên Diên! 
Ngài chớ nên đem tâm hạnh sanh diệt mà 
nói Pháp thực tướng. Ngài Ca Chiên 
Diên! Các Pháp rốt ráo không sanh, 
không diệt, là nghĩa vô thường, năm ấm 
rỗng không, không chỗ khởi nghĩa khổ; 
các Pháp rốt ráo không có, là nghĩa 
không; ngã và vô ngã không hai, là nghĩa 
vô ngã; Pháp trước không sanh, nay cũng 
không diệt là nghĩa tịch diệt ”— 
Mahakatyayana said: “World Honoured 
One, I am not qualified to call on him and 
inguire after his health. For once after 
the Buddha had expounded the essential 
aspects of the Dharma to a group of 
bhiksus, I followed Him to explain to 
them the meanings of Impermanence, 
suffering, voidness, egolessness and 
nirvana. “Vimalakrti came and said: 
“Hey, Mahakatyayana, do not use your 
mortal mind to preach Iimmortal reality. 
Mahakatyayana, all things are 
fundamenrtally Creaftion 
destruction; this 1s what impermanence 
means. The five agøregates are perceived 
as vold and not arising: this 1s what 
suffering means. All things are basically 
non-existent; this is what voidness means. 
Ego and 1s absence are not a duality; this 
1s What egolessness means. All things 


sad to 


above and 


7) 


basically are not what they seem to be, 
they cannot be subJect to extinction now; 
this 1s what nirvana means. 

Sau khi ông Duy Ma Cật nói Pháp ấy 
xong, các Tỳ Kheo kia tâm được giải 
thoát. Vì thế, nên con không kham lãnh 
đến thăm bệnh ông—After Vimalakirti 
had expounded the Dharma, the bhiksus 
present succeeded 1n liberating theIr 
minds. Hence, I am not qualified to call 
on him and inqurre after his health. 

A NA LUẬT—ANIRUDDHA: 

Phật bảo A Na Luật: “Ông đi đến thăm 
bệnh ông Duy Ma Cật dùm ta.”— The 
Buddha then said to Aniruddha: “You call 
on Vimalakirti to inquire after his health 
on my behalf.” 

A Na Luật bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông 
ta. Vì sao? Nhớ lại lúc trước con đi kinh 
hành ở một chỗ nọ, khi ấy có vị Phạm 
Vương tên Nghiêm Tịnh, cùng với một 
muôn Phạm Vương khác, phóng ánh sáng 
trong sạch rực rỡ đến chỗ con cúi đầu lễ 
và hỏi, “Thưa ngài A Na Luật! Thiên 
nhãn của ngài thấy xa được bao nhiêu?” 
Con liền đáp, “Nhơn giả, tôi thấy cõi Tam 
thiên Đại thiên Thế giới của Phật Thích 
Ca Mâu Ni đây như thấy trái Am ma lặc 
trong bàn tay vậy.` Lúc đó ông Duy Ma 
Cật đến nói với con, “Thưa ngài A Na 
Luật! Thiên nhãn của ngài thấy đó làm ra 
tướng mà thấy hay là không làm ra tướng 
mà thấy? Nếu như làm ra tướng mà thấy 
thì khác gì ngũ thông của ngoại đạo? Nếu 
không làm ra tướng mà thấy thì là vô vi, 
lẽ ra không thấy chứ?' Bạch Thế Tôn! 
Lúc ấy con nín lặng.”—Aniruddha said: 
“World Honoured One, I am not qualified 
to call on him and inquired after his 
health. For once when I was walking 
about whie mediating to  prevenf 
sleepIness, a called, “The 
Gloriously Pure, together with an 


Brahma 


4643 


enfourage of ten thousand devas sent off 
rays of lipht, came to my place, bowed 
their heads to salute me and asked: “How 
far does your deva eye see?” I replied: 
“Virtuous one, | see the land of 
Ssakyamun Buddha in the  great 
chiliocosm like an amala fruit held in my 
hand.` Vimalakrrti (suddenly) came and 
said: “Hey, Aniruddha, when your deva 
eye does 1t see form or 
formlessness? If 1t sees form, you are no 
better than those heretics who have won 
five supernatural powers. Ïlf you see 
formlessness, your deva eye 1s non-actIve 
(wu wei) and should be unseeing. 
“World Honoured One, I kept silent.” 

Các vị Phạm Thiên nghe ông Duy Ma Cật 
nói lời ấy rồi đặng chỗ chưa từng có, liền 
làm lễ hỏi ông rằng: “Bạch ngài ở trong 
đời ai là người có chơn thiên nhãn?”— 
And the devas praised Vimalakrrt for 
what they had not heard before, They 
then paid reverence and asked him: “Is 
there anyone ¡in this world who has 
realized the real deva eye?” 

Trưởng giả Duy Ma Cật đáp: “Có Phật 
Thế Tôn được chơn Thiên nhãn, thường ở 
tam muội, thấy suốt các cõi Phật không 
có hai tướng —Vimalakrti replied: 
“There 1s the Buddha who has realized 
the real deva eye; He 1s always in the 
sfate of samadhi and sees all Buddha 
lands without (giving rise to) the duality 
(of subJective eye and obJective form).” 
Khi ấy Nghiêm Tịnh Phạm Vương cùng 
quyến thuộc năm trăm Phạm Vương đều 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật 
rồi bỗng nhiên biến mất. Vì thế, con 
không kham lãnh đến thăm bệnh ông——At 
that time, Brahma and five hundred of his 
relatives developed the anuftara-samyak- 
sambodhi mind; they bowed their heads at 
Vimalakrtls feet and suddenly 


sees, 


8) 


disappeared. This is why I am not 
qualified to call on him to inqurre after his 
health.” 

ƯU BA LI—UPALI: 

Phật bảo Ưu Ba Li: “Ông đi đến thăm 
bệnh ông Duy Ma Cật dùm ta.”— The 
Buddha then said to Upali: “You call on 
Vimalakirti to Inguire after his health on 
my behalf.” 

Ưu Ba Lï bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con 
không kham lãnh đến thăm bệnh ông ta. 
Vì sao? Con nhớ lại ngày trước có hai vị 
Tỳ Kheo phạm luật hạnh, lấy làm hổ 
thẹn, không dám hỏi Phật, đến hỏi con 
rằng, “Dạ thưa ngài Ưu Ba L¡! Chúng tôi 
phạm luật thật lấy làm hổ thẹn, không 
dám hỏi Phật, mong nhờ ngài giải rõ chỗ 
nghi hối cho chúng tôi được khỏi tội ấy.” 
Con liền y theo pháp, giải nói cho hai 
vị —Upali said: “World Honoured One, Ï 
am not qualified to call on VimalakirtIi to 
inguire after his health. For once, two 
bhiksus broke the prohibitions, and being 
shameful of their sins, they dared not call 
on the Buddha. They came to ask me: 
“Upall, the 
commandments and are ashamed of our 
sins, so we đare not ask the Buddha about 
this and come to you. Please teach us the 
rules Of repenfance so as fO WIpe Out Our 
sins." I then taught them the rules of 
repentance. 

Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với con: 
“Thưa ngài Ưu Ba Lï, ngài chớ kết thêm 
tội cho hai vị Tỳ Kheo nây, phải trừ dứt 
ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? 
Vì tội tánh kia không ở trong, không ở 
ngoài, không ở khoảng giữa. Như lời Phật 
đã dạy: “[âm nhơ nên chúng sanh nhơ, 
tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tâm 
cũng không ở trong, không ở ngoài, 
không ở khoảng giữa. Tâm kia như thế 
nào, tội cấu cũng như thế ấy. Các pháp 
cũng thế, không ra ngoài chơn như. Như 


We€ have broken 


4644 


ngài Ưu Ba Li, khi tâm tướng được giải 
thoát thì có tội cấu chăng?” Con đáp: 
'Không.” Ông Duy Ma Cật nói: “Tất cả 
chúng sanh tâm tướng không nhơ cũng 
như thế! Thưa ngài Ưu Ba L¡! Vọng tưởng 
là nhơ, không vọng tưởng là 
đảo là nhơ, không điên đảo là sạch; chấp 
ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài 
Ưu Ba Li! Tất cả pháp sanh diệt không 
dừng, như huyễn, như chớp; các Pháp 
không chờ nhau cho đến một niệm không 
dừng; các Pháp đều là vọng kiến, như 
chiêm bao, như nắng dợn, như trăng dưới 
nước, như bóng trong gương, do vọng 
tưởng sanh ra. Người nào biết nghĩa nầy 
gọi là giữ luật, người nào rõ nghĩa nầy 
gọi là khéo hiểu.”—At that time, 
Vimalakiri came and said: “Hey, Upall, 
do not agsravate their sins which you 
should wipe out at once without further 
disturbing their minds. Why? Because the 
nafure of sin 1s neither within nor without, 
nor in between. As the Buddha has said, 
living beings are Impure because theIr 
mind are Impure; !1f their minds are pure, 
they are all pure. And, mind also 1s 
neither within nor without nor in between. 
TheIr minds being such, so, are their sins. 
Likewise all things do not go beyond 
(their ) suchness. Upali, when your mind 
IS liberated, Is there any remaining 
1mpurity?” I replied: “Ihere will be no 
more.” He said: “Likewise, the minds of 
all living beings are free from impurifties. 
Upali, false thoughts are Impure and the 
absence of false though(s 1s purity. 
Inverted (deas) are Impure and the 
absence of ¡inverted (Ideas) Is pUrIfy. 
Clinging to ego 1s Impure and non- 
clnging to ego 1s pur1fty. Upali, all 
phenomena rise and fall without stayIng 
(for an ¡instan) like an ¡llusion and 
liphtnng. All phenomena do not waIt for 
one another and do not stay for the time 


sạch; điên 


9) 


of a thoupht. They all derive from false 
views and are like a dream and a flame, 
the moon In wafter, and an Image 1n a 
miror for they are born from wrong 
thmnking. He who understands this 1s 
called a keeper of the rules of discipline 
and he who knows 1t ¡s called a skillful 
1nterpreter (of the precepf$).. 

Lúc đó hai vị Tỳ Kheo khen rằng: “Thật 
là bực thượng trí! Ngài Ưu Ba Li nầy 
không thể sánh kịp. Ngài là bực giữ luật 
hơn hết mà không nói được.”—At that 
time, the two bhiksus declared: “What a 
supreme wisdom which 1s beyond the 
reach of Upali who cannot expound the 
hiphest primciple of discipline 
morality?” 

Con đáp rằng: “Trừ Đức Như Lai ra, chưa 
có bực Thanh Văn và Bồ Tát nào có thể 
chế phục được chỗ nhạo thuyết biện tài 
của ông Duy Ma Cật. Trí tuệ ông thông 
suốt không lường.”—I said: “Since I left 
the Buddha I have not met a sravaka or a 
Bodhisattva who can surpass his rhetoric, 
for his great wisdom and perfect 
enliphtenment have reached such a high 
degree.” 

Khi ấy, hai vị Tỳ Kheo dứt hết nghi hối, 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác và phát nguyện rằng: “Nguyện làm 
cho tất cả chúng sanh đều được biện tài 
như vậy.” Vì thế nên con không kham 
lãnh đến thăm bệnh ông——Thereupon, the 
two bhiksus got rid of their doubts and 
repenfance, set their mind on the quest of 
supreme enlightenment and took the vow 
to make all living beings acqurre the same 
power of speech. Hence, Ï am not 
qualfied to call on Vimalakirti 
inquire after his health. 

LA HẦU LA—RAHULA: 

Phật bảo La Hầu La: “Ông đi đến thăm 
bệnh ông Duy Ma Cật dùm ta.”— The 
Buddha then said to Rahula: “You go to 


and 


and 


4645 


Vimalakirti to Inguire after his health on 
my behalf.” 

La Hầu La bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông 
ta. Vì sao? Nhớ lúc trước kia, các trưởng 
giả tử ở thành Tỳ Xá Ly đến chỗ con cúi 
đầu làm lễ hỏi rằng: “Thưa ngài La Hầu 
La, ngài là con của Phật vì đạo bỏ ngôi 
Chuyển Luân Thánh Vương mà xuất gia, 
việc xuất gia đó có những lợi ích gì? Con 
liền đúng theo Pháp mà nói sự lợi ích của 
công đức xuất gia. Lúc đó, ông Duy Ma 
Cật đến nói với con rằng: “Thưa La Hầu 
La! Ngài không nên nói cái lợi của công 
đức xuất gia. Vì sao? Không lợi, không 
công đức, mới thật là xuất gia. Về Pháp 
hữu vi có thể nói là có lợi, có công đức, 
còn xuất gia là pháp vô vi, trong Pháp vô 
vi không lợi, không công đức. La Hầu La! 
Vả chăng xuất gia là không kia, không 
đây, cũng không ở chính giữa; ly sáu 
mươi hai món kiến chấp, ở nơi Niết Bàn, 
là chỗ nhận của người trí, chỗ làm của 
bực Thánh, hàng phục các ma, khỏi ngũ 
đạo, sạch ngũ nhãn, đặng ngũ lực, lập 
ngũ căn, không làm não người khác, rời 
các tạp ác, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi 
giả danh, ra khỏi bùn lầy; không bị rằng 
buộc, không ngã sở, không chỗ thọ, 
không rối loạn trong lòng, ưa hộ trợ ý 
người khác, tùy thiển định, rời các lỗi. 
Nếu được như thế mới thật là xuất 
gia.” —Rahula said: “World Honoured 
One, I am not qualified to call on him and 
inqgurre after his health. For once the sons 
of the elders at Vaisali came to my place 
and bowed to salute me, saying: “Rahula, 
you are the Buddha”s son and left the 
throne to search for the truth; what 
advanfage derives from leaving home? ] 
then spoke of the advantage of earning 
merits that so derive. Vimalakiri came 
and said: “Hey, Rahula, you should not 
speak of the advantage of earning merifs 


that derive from leaving home. Why? 
Because home-leaving bestows neither 
advantage nor good meri(s. (Only when 
speaking of the worldly (way of life) can 
you talk about advantage and merits. For 
home-leaving 1s above the worldly, and 
the transcendental is beyond advanfase 
and merits. Rahula, home-leaving 1s 
beyond thisness, thatness and in between; 
1S above the sixfy-fwo wrong views, and 
abides in (the state of) nirvana. Ït Is 
praised by all wise men and practiced by 
all saints. It overecomes all demons; 
lberates from the five realms of 
existence; purifies the five kinds of eyes; 
helps realize the five spiritual powers and 
seftsÃễ up the five spirtual facultes; 
releases from earthly grievances; keeps 
from varied evils (derived from a mixed 
mind); frees from the unreality of names 
and terms; gets out of the mud (of 
defilement); relieves from all bondages, 
wIpes out the duality of subJect and obJect 
and all responsiveness and disturbances; 
It Øives Inner jJoy; protecfs all living 
beings; dwells In serenity and guards 
against all wrongs. If all this can be 
achieved, this is true home-leaving.” 

Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các trưởng 
giả tử: “Các ngươi nay ở trong Chánh 
Pháp nên cùng nhau xuất gia. Vì sao? 
Phật ra đời khó gặp.”—Vimalakirti then 
said to the sons of the elders: “During this 
perod of correct Dharma, you should 
leave home to join the Sangha. Why? 
Because 1t Is very difficult to have the 
good fortune of living in the Buddha-age.” 
Các trưởng giả tử nói: “Thưa cư sĩ, chúng 
tôi nghe Phật dạy “Cha mẹ không cho, 
không được xuất gia.”—The sons of the 
elders replied: “Venerable Upasaka, we 
have heard the Buddha said that one 
cannot leave home without the consent of 
one”s parents.” 


4646 


Ông Duy Ma Cật nói: “Phải, các ngươi 
nếu phát tâm Vô thượng Bồ Đề, đó chính 
là xuất gia, đó chính là đủ Giới Pháp.”— 
Vimalakirti said: “Yes, If is so, but you 
wIll really leave home the moment you 
develop a mind set on the quest of 
Supreme enlightenment (anuttara- 
samyak-sambodhn), which completes your 
home-leaving.” 

Bấy giờ ba mươi hai vị trưởng giả tử đều 
phát tâm Vô thượng Bồ để. Vì thế, nên 
con không kham lãnh đến thăm bệnh 
ông——At that time, all the thirty-two sons 
of the elders developed the anuttara- 
samyak-sambodhi mind. This 1s why lam 
not qualified to call on Vimalakirti and 
inqurre after his health.” 


10) A NAN—ANANDA: 


Phật bảo A Nan: “Ông đi đến thăm bệnh 
ông Duy Ma Cật dùm ta.—The Buddha 
then said to Ananda: “You call on 
Vimalakirti and inqurre after his health on 
my behalf.” 

A Nan bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con 
không kham lãnh đến thăm bệnh ông ta. 
Vì sao? Nhớ lại lúc trước, Thế Tôn thân 
hơi có bệnh phải dùng sữa bò, con cầm 
bát đến đứng trước cửa nhà người Đại Bà 
La Môn. Lúc ấy ông Duy Ma Cật đến 
bảo con: “Này A Nan! Làm gì cầm bát 
đứng đây sớm thế?”—Ananda replied: 
“World Honoured One, I am not qualiied 
to call on him to ingurre after his health. 
This 1s because once when the World 
Honoured One had a slight Indisposition 
and needed some cow mIlk, I took a bowl 
and went to a Brahmin family where Ï 
s(ood at the door. Vimalakirti came and 
asked me: “Why are you out so early 
holding a bowl in your hand?” 

Con đáp: “Cư sĩ, Thế Tôn thân hơi có 
bệnh phải dùng sữa bò, nên tôi đến đây 
xn sữa ”—I replied: “Venerable 
Upasaka, the World Honoured One 1s 


sliphtly indisposed and wanfs some cow 
milk; this is why I have come here.” 

Ông Duy Ma Cật nói: “Thôi thôi! Ngài A 
Nan chớ nói lời ấy! Thân Như Lai là thể 
kim cang, các ác đã dứt, các lành khắp 
nhóm, còn có bệnh gì, còn có não gì? Im 
lặng bước đi, ngài A Nan! Chớ có phỉ 
báng Như Lai, chớ cho người khác nghe 
lời nói thô ấy, chớ làm cho các trời oai 
đức lớn và các Bồ Tát từ Tịnh Độ phương 
khác đến đây nghe được lời ấy! Ngài A 
Nan! Chuyển Luân Thánh Vương có ít 
phước báu còn không tật bệnh, huống chi 
Như Lai phước báu nhiều hơn tất cả đấy 
ư? Hãy đi ngài A Nan! Chớ làm cho 
chúng tôi chịu sự nhục đó, hàng ngoại 
đạo Phạm chí nếu nghe lời ấy, chắc sẽ 
nghĩ rằng “Sao gọi là Thầy, bệnh của 
mình không cứu nổi mà cứu được bệnh 
người khác ư?' Nên lén đi mau, chớ để 
cho người nghe! Ngài A Nan! Phải biết 
thân Như Lai, chính là Pháp thân, không 
phải thân tư dục, Phật là bực Thế Tôn hơn 
hết ba cõi, thân Phật là vô lậu, các lậu đã 
hết, thân Phật là vô vi, không mắc vào 
các số lượng, thân như thế còn có bệnh 
gì? ——Vimalakrrti said: “Stop, Ananda, 
stop speaking these 
Tathahatas body Is as sfrong as a 
diamond for He has cut off all evils and 
has achieved all good. What kind of 
indisposition and trouble does He still 
have? Ananda, do not slander the 
Tathagata and do not let other people 
hear such coarse language. Do not let the 
god (devas) as well as the Bodhisattvas of 
other pure lands hear about it. Ananda, 
world ruler (cakravari) who has 
accumulated only a few small merits 1s 
already free from all ailments; how much 
more so is the Tathagata who has earned 
countless meris and has achieved all 
moral excellences? Go away, Ananda, do 
not cover us all with shame. If the 


Words. The 


4617 


Brahmins heard you they would say: 
“How can this man be a saviour If he 
cannot cure his own ïillness; how can he 
pretend to heal the sick?” Get away 
unnoticed and quickly and do not let 
others hear what you have said. Ananda, 
you should know that the body of the 
Tathagata 1s the Dharmakaya and does 
not come from (the i1llusion of) thought 
and desire. The Buddha is the World 
Honoured One (Bhagavat); His body 1s 
above and beyond the three realms (of 
desire, form and beyond form) and Is 
outside the steam of. transmiprafory 
suffering. The Buddha body 1s 
transcendenfal (we wel) and 1s beyond 
destiny. How then can such a body be 
111? 

Bạch Thế Tôn! Lúc đó con thật quá hổ 
thẹn không lẽ con gần Phật mà nghe lầm 
ư? Con liền nghe trên hư không có tiếng 
nói rằng: “A Nan! Đúng như lời cư sĩ đã 
nói, chỉ vì Phật ứng ra đời ác đủ năm món 
trược nên hiện ra việc ấy, để độ thoát 
chúng sanh thôi. A Nan! Hãy đi lấy sữa 
chớ có thẹn.”—World Honoured One, his 
word covered me with shame and I asked 
myself If I had not wrongly understood 
the Buddhaˆs order. At that time, a voice 
was heard in the air above, saying: 
“Ananda, the Upasaka 1s right, but since 
the Buddha appears In the five kasaya (or 
periods of turbidity on earth), He uses this 
(expedient) method (upaya) to liberate 
living beings. Ananda, go and beg for the 
cow milk without shame.` 

Bạch Thế Tôn! Ông Duy Ma Cật trí tuệ 
biện tài dường ấy, cho nên con không 
kham lãnh đến thăm bệnh ông ta—World 
Honoured One, Vimalakirtis wisdom and 
power of speech being such, I am really 
not qualified to call on him to inquire 
after his health.” 

Như vậy, năm trăm vị đại đệ tử mỗi 


1) 


người đều đối trước Phật trình bày chỗ 
bổn duyên của mình, vị nào cũng khen 
ngợi, thuật lại những lời của ông Duy Ma 
Cật và đều nói: “Không kham lãnh đến 
thăm bệnh ông ta.—Thus each of the 
five hundred chief disciples related his 
encounter with Vimalakirti and declined 
to call on him to Iinquire after his health. 


CHƯƠNG BỐN—CHAPTER FOUR 


PHẨM BỒ TÁT—THE 
BODHISATTVAS 


DI LẶC BỒ TÁT——MAITREYA: 

Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: 
“Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật 
dùm ta. —The Buddha then said to 
Mattreya Bodhisatva: “You go to 
Vimalakirti to Inguire after his health on 
my behalf.” 

Di Lặc bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con 
không kham lãnh đến thăm bệnh ông ta. 
Vì sao? Nhớ lại lúc trước con nói hạnh 
'bất thối chuyển,' cho vị Thiên Vương ở 
cõi trời Đâu Suất và quyến thuộc của 
người, lúc ấy ông Duy Ma Cật đến nói 
với con rằng: “Ngài Di Lặc! Thế Tôn thọ 
ký cho ngài một đời sẽ được quả Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, đó là đời 
nào mà ngài được thọ ký? Đời quá khứ 
chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại 
chăng? Nếu là đời quá khứ thời quá khứ 
đã qua. Nếu là đời vị lai thời vị lai chưa 
đến. Nếu là đời hiện tại thời hiện tại 
không dừng trụ. Như Phật nói: “Nầy Tỳ 
Kheo! Như ông ngay bây giờ cũng sanh, 
cũng già, cũng chết!” Nếu dùng vô sanh 
mà được thọ ký, thì vô sanh tức là chánh 
vị, ở trong chánh vị cũng không thọ ký, 
cũng không được quả Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. Thế nào Di Lặc được 
thọ ký một đời ư? Là từ “Như” sanh mà 
được thọ ký, mà Như không có sanh. Nếu 


4648 


từ Như diệt được thọ ký, mà Như không 
có diệt. Tất cả chúng sanh đều Như, các 
Thánh Hiển cũng Như, cho đến Di Lặc 
cũng Như. Nếu Di Lặc được thọ ký, tất cả 
chúng sanh cũng phải được thọ ký. Vì 
sao? Vì Như không hai không khác. Nếu 
Di Lặc được quả Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, tất cả chúng sanh cũng đều 
được. Vì sao? Tất cả chúng sanh chính là 
tướng Bồ Để. Nếu Di Lặc được diệt độ, 
tất cả chúng sanh cũng phải diệt độ. Vì 
sao? Chư Phật biết tất cả chúng sanh rốt 
ráo vắng lặng, chính là tướng Niết Bàn, 
chẳng còn diệt nữa. Cho nên Di Lặc, chớ 
dùng pháp đó dạy bảo các Thiên tử, thật 
không có chi phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, cũng không có chỉ thối 
lui. Ngài Di Lặc! Phải làm cho các vị 
Thiên tử nầy bỏ chỗ kiến chấp phân biệt 
Bồ Đề. Vì sao? Bồ Đề không thể dùng 
thân được, không thể dùng tâm được. 
Tịch diệt là Bồ Đề, vì diệt các tướng; 
chẳng nhận xét là Bồ Đề, vì ly các 
duyên; chẳng hiện hạnh là Bồ Đề, vì 
không ghi nhớ; đoạn là Bồ Đề, vì bỏ các 
kiến chấp; ly là Bồ Đề, vì ha các vọng 
tưởng; chướng là Bồ Đề, vì ngăn các 
nguyện; bất nhập là Bồ Đề, vì không 
tham đắm; thuận là Bồ Để, vì thuận chơn 
như; trụ là Bồ Đề, vì trụ pháp tánh; đến 
là Bô Đề, vì đến thực tế; bất nhị là Bồ 
Đề, vì ly ý pháp; bình đẳng là Bồ Đề, vì 
đồng hư không; vô vi là Bồ Đề, vì không 
sanh trụ dị diệt; tri là Bồ Đề, vì rõ tâm 
hạnh chúng sanh; không hội là Bồ Đề, vì 
nhập không nhóm; không hiệp là Bồ Đề, 
vì rời tập khí phiển não; không xứ sở là 
Bồ Đề, vì không hình sắc; giả danh là Bồ 
Đề, vì danh tự vốn không như; huyễn hóa 
là Bồ Đề, vì không thủ xả; không loạn là 
Bồ Đề, vì thường tự vắng lặng; thiện tịch 
là Bồ Đề, vì tánh thanh tịnh; không thủ là 
Bồ Đề, vì rời phan duyên; không khác là 
Bồ Đề, vì các Pháp đồng đẳng; không 


sánh là Bổ Đề, vì không thể thí dụ; vi 
diệu là Bồ Đề, vì các Pháp khó biết— 
Maitreya replied: “World Honoured One, 
I am not qualified to call on him and 
inqurre after his health. The reason 1s that 
once when Ï was expounding to the deva- 
king and his retinue In the Tusita heaven 
the never-receding staøe (of Bodhisattva 
development 1nfo Buddhahood) 
Vimalakri came and said to me: 
“Maitreya, when the World Honoured 
One predicted your future atfainment of 
supreme enliehtenment (anuttara-sayak- 
sambodhi) ¡in one lifetime, tell me in 
which life, whether In the past, future or 
present, did or will you receive His 
prophecy? If it was in your past life, that 
has gone; !f it wIll be In your future life, 
that has not yet come; and I1 It 1s In your 
present life, that does not sfay. As the 
Buddha once said: “O bhiksus, you are 
born, are aging and are dying 
simultaneously at this very momenf; If 
you received His prophecy 1n a lifeless 
(state), the latter Is prediction (of your 
futtre Buddhahood) nor realization of 
supreme enliphtenment. How then did 
you receive the predicion of your 
atanment of Buddhahood 1n one 
lfeime? Or did you receive 1t In the 
absolute state (thatness or tathata) of 
either birth or death? If you receIve 1t In 
the absolute state of bírth, this absolute 
Sfate 1s uncreated. If you receIve It in the 
absolute state of death, this absolute state 
does not die. For (the underlying nature 
of) all living beings and of all things 1s 
absolute; all saints and sages are In this 
absolute state, and so, also are you, 
Maitreya. So, If you, Maitreya, received 
the Buddhahood, all living beings (who 
are absolute by nature) should also 
receive 1t. Why? Because that which 1s 
absolue 1s non-dual and ¡1s beyond 


4649 


differentiation. If you, Maitreya, realize 
supreme enlightenment, so should all 
living beinsgs. Why? Because they are the 
manifestation of bodhi (enlightenment). If 
you, Maitreya, win nirvana, they should 
also realize it. Why? Because all Buddhas 
know that every living being 1s basically 
1n the condition of extinction of existence 
and suffering which is nirvana, in which 
there can be no further extinction of 

Therefore, Maitreya, do not 
the devas because 


©xIstence. 
mislead there 1s 
neither development of supreme bodhi- 
mind nor 1(s backsliding. Maitreya, you 
should instead urge them to keep from 
discrimimatng views about bodhi 
(enliphtenment).. Why? Because bodhi 
can be won by neither body nor mind. 
For bodhi is the state of calmness and 
extinction of passion (Ie. nirvana) 
because It wipes out all forms. Bodhi 1s 
unseeing, for 1t keeps from all causes. 
Bodhi 1s non-discrimination, for It stops 
memorizing and thinking. Bodhi cuts off 
Ideation, for it 1s free from all views. 
Bodhi forsakes Inversion, for It prevenfs 
perverse thoughts. Bodhi puts an end to 
desire, for 1t keeps from longing. Bodhi Is 
unresponsive, for 1t wipes out all clinging. 
Bodhi complies (with self-nature), for If 1s 
1n line with the state of suchness. Bodhi 
dwells (¡in this suchness), for it abides in 
(changeless) Dharma-nature (or 
Dharmata, the underlying nature of all 
things.) Bodhi reaches this suchness, for 
1t affains the region of reality. Bodhi 1s 
non-dual, for 1t keeps from (both) intellect 
and 1s obJects. Bodhi 1s Immpartial, for 1t 1S 
equal to boundless space. Bodhi 1s the 
non-actfive (we wel) sfate, for It 1s above 
the conditions of bírth, existence and 
death. Bodhi ¡is true knowledge, for 1t 
discerns the mental activifIes of all living 
beings. Bodhi does not unite, for 1t 1s free 


2) 


from all Bodhi 
disenfangles, for 1t breaks contact with 
habitual troubles (klesa). Bodhi is that of 
which the position cannot be determined, 
for It is beyond form and shape, and 1s 
that which cannot be called by name for 
all names (have no independent nature 
and so) are void. Bodhi is like the 
mindlessness of an illusory man, for It 
neither accepts nor rejec(s anything. 
Bodhi ¡1s beyond disturbance, for It 1s 
always serene by 1tself Bodhi is real 
stillness, because of Ifs pure and clean 
natuire. Bodhi is non-acceptance, for It 
keeps from causal attachments. Bodhi 1s 
non-differentiating, 
1mpartiality towards all. Bodhi is without 
compare, for it is Indescribable. Bodhi Is 
profound subtle, although 
unknowing, 1t knows all.” 

Bạch Thế Tôn! Khi ông Duy Ma Cật nói 
Pháp ấy, hai trăm vị Thiên tử chứng được 
Vô sanh pháp nhẫn. Vì thế, nên con 
không kham lãnh đến thăm bệnh ông ta— 
World Honoured One, when Vimalakirti 
so expounded the Dharma, two hundred 
of devas the patient 
endurance of the uncreate (anutpattIka- 
dharma-ksant). This ¡is why I am not 
qualified to call on him and inquire after 
his health.” 

BỒ TÁT QUANG NGHIÊM— 
GLORIOUS LIGHT: 

Phật bảo Đồng tử Quang Nghiêm: “Ông 
đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm 
ta "—The Buddha then said to the 
Bodhisattva Glorious Light: “You go to 
Vimalakirti to Inguire after his health on 
my behalf.” 

Quang Nghiêm bạch Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Con không kham lãnh đến thăm 
bệnh ông ta. Vì sao? Nhớ lại ngày trước 
con ở trong thành Tỳ Xá Ly vừa ra, lúc 
đó ông Duy Ma Cật mới vào thành, con 


confrontation. 


because of _ 1s 


and for 


SONS realized 


4650 


liền chào và hỏi rằng: “Cư sĩ từ đâu đến 
đây? —Glorious Light replied: “World 
Honoured One, I am not qualified to call 
on him to inquire after his health. The 
reason 1s that once while Í was leaving 
Vaisal, I met Vimalakiri who was 
entering 1t. I saluted and asked him 
Where does the Venerable Upasaka 
come form? 

Ông đáp: “Tôi từ Đạo tràng đến ”—He 
replied: “From a bodhimandala (a holy 
site). 

Con hỏi: “Đạo tràng ở đâu?”—I asked 
him: “Where 1s this bodhimandala?” 

Ông đáp: “Trực tâm là Đạo tràng, vì 
không hư dối; phát hạnh là Đạo tràng, vì 
làm xong các việc; thâm tâm là đạo 
tràng, vì thêm nhiều công đức; Bồ Đề 
tâm là đạo tràng, vì không sai lầm; bố thí 
là đạo tràng, vì không mong phước báu; 
trì giới là đạo tràng, vì được nguyện đây 
đủ; nhẫn nhục là đạo tràng, vì đối chúng 
sanh tâm không chướng ngại; tinh tấn là 
đạo tràng, vì không biếng trễ; thiển định 
là đạo tràng, vì tâm điều nhu; trí huệ là 
đạo tràng, vì thấy rõ các Pháp; từ là đạo 
tràng, vì đồng với chúng sanh; bi là đạo 
tràng, vì nhẫn chịu sự khổ nhọc; hỷ là đạo 
tràng, vì ưa vui Chánh Pháp; xả là đạo 
tràng, vì trừ lòng thương ghét; thần thông 
là đạo tràng, vì thành tựu Pháp lục thông; 
giải thoát là đạo tràng, vì giáo hóa chúng 
sanh; tứ nhiếp là đạo tràng, vì nhiếp độ 
chúng sanh; đa văn là đạo tràng, vì đúng 
theo chỗ nghe mà thực hành; phục tâm là 
đạo tràng, vì chánh quán các Pháp; ba 
mươi bẩy phẩm trợ đạo là đạo tràng, vì 
bỏ Pháp hữu vi; tứ đế là đạo tràng, vì 
chẳng dối lầm thế gian; duyên khởi là 
đạo tràng, vì từ vô minh cho đến lão tử 
đều không hết; các phiển não là đạo 
tràng, vì biết là vô ngã; tất cả các Pháp là 
đạo tràng, vì biết các Pháp vốn không; 
hàng ma là đạo tràng, vì không lay động; 


tam giới là đạo tràng, vì không chỗ đến; 
sư tử hống là đạo tràng, vì không sợ sệt; 
thập lực, vô úy, bất cộng pháp là đạo 
tràng, vì không các lỗi; tam minh là đạo 
tràng, vì không còn ngại; một niệm biết 
tất cả các Pháp là đạo tràng, vì thành tựu 
nhứt thiết chủng trí. Như vậy Thiện nam 
tử! Nếu Bồ Tát đúng theo các Pháp Ba la 
mật mà giáo hóa chúng sanh, thời bao 
nhiêu việc làm, hoặc nhứt cử nhứt động, 
phải biết đều là từ nơi đạo tràng mà ra, ở 
nơi Phật Pháp vậy —He replied: “The 
straiphtfforward mind ¡s the bodhimandala, 
for It 1s free from falsehood. The Initiated 
mind 1s the bodhimandala, for It can keep 
discipline. The profound mind is the 
bodhimandala, for it accumulates merits. 
The cnlphtened mínd ¡is the 
bodhimandala, for 1t 1s Infallible. Charity 
(dana) is the bodhimandala, for it does not 
expect reward. Discipline (sia) 1s the 
bodhimandala, for ¡ít fulflls all vows. 
Patience (ksanti) ¡s the bodhimandala for 
1t has access to the minds of all living 
beings. Zeal (virya) 1s the bodhimandala, 
for 1t 1s free from being remiss. Serenify 
(dhyana) 1s the bodhimandala, because of 
1ts harmonious mind. Wisdom (praJna) 1s 
the bodhimandala, for 1t discerns all 
thngs Kindnes (maltr) 1s the 
bodhimandala, for it treats all living 
beings on an equal footng. Compassion 
(karuna) is the bodhimandala, because of 
1{s preat forbearance. Joy (mudita) 1s the 
bodhimandala, for 1t 1s  pleasant. 
Indifference (upeksa) 1S the 
bodhimandala, for it wipes out both love 
and hate. Transcendental efficlency 1s 
the bodhimandala, for it perfects all the 
siIx supernatural powers (sadabhijna). 
Liberaton Is the bodhimandala, for it 
tuns 1s  back to all  phenomenal 
conditions. Expedient devices (upaya) are 
the bodhimandala, for they teach and 


4651 


convert living beings. The four winning 
actions of a_ Bodhisattva the 
bodhimandala, for they benefit all living 
beings. Wide knowledge through hearing 
the Dharma ¡s the bodhimandala, for 1s 
practice leads to enlightenment. Control 
of the mind 1s the Bodhimandala, because 
Of Its correct perception of all things. The 
thity-seven contributory stages to 
enliphtenment are the bodhimandala, for 
they keep from all worldly activities. The 
four noble truths are the bodhimandala, 
because they do not deceive. The twelve 
links in the chain of existence are the 
bodhimandala, theIr 
underlying natuire which 1s Infinie. 
Troubles (klesa) are the bodhimandala, 
for their underlying nature 1s reality. 
Livinng beings the bodhimandala, 
because they are (basically) egoless. All 
things are the bodhimandala, for they are 
empty. The defeat of demons Is the 
bodhimandala, for 1t 1s Imperturbable. 
The three realms (of desire, form and 
beyond form) are the bodhimandala, for 


are 


because of 


are 


fundamentally they lead to no real 
destnaton. The lions roar 1s the 
bodhimandala, because of 1S 


fearlessness. The ten powers (dasabla), 
the four kinds of fearlessness and the 
eiphteen unsurpassed characteristics of 
the Buddha are the bodhimandala, for 
they are without fault. The three insighfs 
are the bodhimandala, for they are free 
from all remainng hindrances The 
knowledge of all things in the time of a 
thought 1s the bodhimandala, for It brings 
Omnisclence (sarvajna) to perfection. 
Thus, son of good family, a Bodhisattva 
should convert living beings according to 
the perfection 
(paramitas) and all his acts, including the 
raising or lowering of a foot, should be 
Iinterpreted as coming from the seat of 


various  modes of 


3) 


learnng (bodhimandala); he should thus 
stay within the Buddha Dharma.” 

Khi ông Duy Ma Cật nói Pháp ấy, năm 
trăm vị Thiên nhơn đều phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vì thế, 
nên con không kham lãnh đến thăm bệnh 
ông ta—While Vimalakrti was thus 
expounding the Dharma, five hundred 
devas developed ther minds set on 
supreme enliphtenment. This is why IÏ am 
not qualified to call on him to Iinquire 
after his health.” 

BỒ TÁT TRÌ THẾ—BODHISATTVA 
RULER OF THE WORLD: 

Phật bảo Bổ Tát Trì Thế: “Ông đi đến 
thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm ta.”— 
The Buddha then said to the Bodhisattva 
Ruler of the World: 
Vimalakirti to Inguire after his health on 
my behalf.” 

Bồ Tát Trì Thế bạch Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Con không kham lãnh đến thăm 
bệnh ông ta. Vì sao? Nhớ lại lúc trước, 
con ở nơi tịnh thất, bấy giờ Ma Ba Tuần 
đem một muôn hai ngàn Thiên nữ giống 
như trời Đế Thích, trỗi nhạc đờn ca đi đến 
chỗ con ở, Ma cùng với quyến thuộc cúi 
đầu làm lễ dưới chân con, chắp tay cung 
kính đứng sang một bên. Trong ý con cho 
là trời Đế Thích nên bảo rằng: “Lành 
thay, mới đến Kiểu Thi Ca! Dù là có 
phước chớ nên buông lung. Ông nên quán 
ngũ dục là vô thường để cầu cội lành, ở 
nơi thân mạng, tài sản mà tu Pháp bển 
chắc.”—Ruler of the World replied: 
“World Honoured One, I am not qualified 
to call on him and inqurre after his health. 
I stlI remember that once as Ï was staying 
1n a vihara, a demon like Indra appeared 
followed by twelve thousand goddesses 
(devakanya) playing music and singing 
sonss. After bowing their heads at my 
feet they brought their palms together and 
stood at my side. Ï mistook the demon for 


“You call on 


4652 


Sakra and said to himm: “Welcome, Sakra, 
although you have won merits, you should 
guard against passion (arising from music, 
song and sex). You should look Into the 
five desires (for the obJects of the five 
Senses) In your practice of morality. You 
should look Into the Impermanence of 
body, life and wealth In your quest of 
indestructble Dharma (Iie. boundless 
body, endless le and inexhaustible 
spiritual wealth.).” 

Ma vương nói với con: “Thưa Chánh sĩ! 
Xin ngài nhận một muôn hai ngàn Thiên 
nữ nây để dùng hầu hạ quét tước.” Con 
nói rằng: “Nầy Kiểu Thi Ca! Ông đừng 
cho vật phi pháp nầy, tôi là kẻ Sa Môn 
Thích tử, việc ấy không phải việc của 
tôi.” Nói chưa dứt lời, bỗng ông Duy Ma 
Cật đến nói với con: “Đây chẳng phải là 
Đế Thích, mà là Ma đến khuấy nhiễu ông 
đấy!” Ông lại bảo Ma rằng: “Các vị 
Thiên nữ nầy nên đem cho ta, như ta đây 
mới nên thọ.”—He said: “Bodhisattva, 
please take these twelve thousand 
gøoddesses who wIll serve you.” I replied: 
"Sakra, please do not make to a monk this 
unclean offering which does not suit me.” 
“Even before I had finished speaking, 
Vimalakiri came and said: “He 1s not 
Sakra; he ¡is a demon who comes to 
disturb you.` He then said to the demon: 
“You can give me these girls and I will 
keep them.” 

Ma sợ hãi nghĩ rằng: “Có lẽ ông Duy Ma 
Cật đến khuấy rối ta chăng?” Ma muốn 
ẩn hình mà không thể ẩn, ráng hết thần 
lực, cũng không đi được. Liền nghe giữa 
hư không có tiếng rằng: “Nầy Ba Tuần! 
Hãy đem Thiên nữ cho ông Duy Ma Cật 
thì mới đi được. Ma vì sợ hãi, nên miễn 
cưỡng cho—The demon was frightened, 
and being afraid that Vimalakrrti might 
give him trouble, he tried to make himself 
1nvisible but failed, and in spIfte of his use 


of supernatural powers, he could not øo 
away. Suddenly a voice was heard in the 
arr, saying: “Demon, give him the girls 
and then you can go.` Being scared, he 
gave the girls.” 

Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các Thiên nữ 
rằng: “Ma đã đem các ngươi cho ta rồi, 
nay các ngươi đều phải phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Rồi ông 
theo căn cơ của Thiên nữ mà nói Pháp để 
cho phát ý đạo, và bảo rằng “các ngươi đã 
phát ý đạo, có Pháp vui để tự vui chớ nên 
vui theo ngũ dục nữa.” Thiên nữ hỏi: 
“Thế nào là Pháp vui??—At that time, 
Vimalakirti said to them: “The demon has 
given you to me. You can now develop a 
mind set on the quest of supreme 
enliphtenment.” VimalakrrtI then 
expounded the Dharma to them urging 
them to seek the truth. He declared: “You 
have now set your minds on the quest for 
the truth and can experience Jjoy in the 
Dharma instead of in the five worldly 
pleasures (arising from the obJects of the 
five senses).` “Ihey asked him: “What Is 
this Joy in the Dharma?” 

Ông đáp: “Vui thường tin Phật; vui muốn 
nghe pháp; vui cúng dường Tăng: vui ha 
ngũ dục; vui quán ngũ ấm như oán tặc; 
vui quán thân tứ đại như rắn độc; vui 
quán nội nhập (sáu căn) như không; vui 
gìn giữ đạo ý; vui lợi ích chúng sanh; vui 
cung kính cúng dường bực sư trưởng; vui 
nhẫn nhục nhu hòa; vui siêng nhóm căn 
lành; vui thiền định chẳng loạn; vui rời 
cấu nhiễm đặng trí tuệ sáng suốt; vui mở 
rộng tâm Bồ Đề; vui hàng phục các ma; 
vui đoạn phiển não; vui thanh tịnh cõi 
nước Phật; vui thành tựu các tướng tốt mà 
tu các công đức; vui trang nghiêm đạo 
tràng; vui nghe pháp thâm diệu mà không 
sợ; vui ba môn giải thoát mà không vui 
phi thời; vui gần bạn đồng học; vui ở 
chung với người không phải đồng học mà 


4653 


lòng thương không chướng ngại; vui gIúp 
đỡ ác tri thức; vui gần thiện tri thức; vui 
tâm hoan hỷ thanh tịnh; vui tu vô lượng 
Pháp đạo phẩm. Đó là Pháp vui của Bồ 
Tát—“He replied: “Joy in having faith In 
the Buddha; Joy 1n listening to the 
Dharma; jJoy In making offerings to the 
Sangha; and joy 1n forsaking the five 
worldly pleasures; Joy In finding out that 
the five agpregates are like deadly 
enemies; that the four elements (that 
make the body) are like poisonous 
snakes; and that the sense organs and 
therr obJecfs are empty like space; Joy In 
following and upholding the truth; joy 1n 
being beneficial to living beings; Joy In 
revering and making offerings fo your 
masters; Joy 1n spreading the practice of 
charity (dana); Joy In firmly keeping the 
rulles of discipline (sa); joy In 
forbearance (ksanti); Joy In unflinching 
zeal (virya) to sow all excellent roofs; Joy 
in unperturbed serenity (dhyana); Joy In 
wiping out all defilement that screens 
clear wisdom (prajna); joy in expanding 
the enlightened (bodhi) mind; joy 1n 
overcoming all demons; Joy 1n eradicating 
all troubles (klesa); Joy in purifying the 
Buddha land; joy in winning meri(s from 
excellent physical marks; joy 1n 
embellishing the bodhimandala (the holy 
site); JjJoy 1n fearlessness to hear (and 
undersfand ) the profound Dharma; joy In 
the three perfect doors to nirvana (I.e. 
voidness, formlessness and InactIvify) as 
conftased with ther ¡ncomplete 
counterparts (which still clng to the 
noton of obJective realization); Jjoy of 
being with those studyimng the same 
Dharma and joy in the freedom from 
hindrance when amongst those who do 
not sfudy 1f; Joy to guide and convert evil 
men and to be with men of good counsel; 
Joy 1n thesfat of purity and cleanness; Joy 


in the practice of countless conditions 
confributory to enlightenment. All this 1s 
the Bodhisattva Joy in the Dharma.” 

Khi ấy Ma Ba Tuần bảo các Thiên nữ 
rằng: “Ta muốn cùng các ngươi trở về 
Thiên cung.”—At that time, the demon 
said to the girls: “Ï want you all to return 
with me to our palace.” 

Các Thiên nữ đáp: “Ông đã đem chúng 
tôi cho Cư sĩ, chúng tôi có pháp vuIl, 
chúng tôi vui lắm, không còn muốn vui 
theo ngũ dục nữa.—The girls replied: 
“While we are here with the Venerable 
Upasaka, we delight in the Joy of the 
Dharma; we no longer want the five kinds 
of worldly pleasures.” 

Ma liền thưa với ông Duy Ma Cật rằng: 
“Xin ngài nên xả các Thiên nữ nầy; người 
đem tất cả vật của mình để bố thí cho kẻ 
khác, đó mới là Bồ Tát —The demon then 
said to Vimalakrti: “WII the Ủpasaka 
gIive away all these g1rls, as he who øIves 
away ceverythng to others 1s  a 
Bodhisattva?” 

Ông Duy Ma Cật nói: “Ta đã xả nôi, 
ngươi hãy đem đi. Như thế ta đã làm cho 
tất cả chúng sanh đặng phát nguyện đầy 
đủ.”—Vimalakirti said: “Ï now give up all 
of them and you can take them away so 
that all living beings can fulfill their vows 
to realize the Dharma.` 

Lúc ấy các Thiên nữ hồi ông Duy Ma Cật 
rằng: “Chúng tôi làm thế nào ở nơi cung 
ma?”—The girls then asked Vimalakirti: 
“What should we do while staying at the 
demon”s palace?" 

Ông Duy Ma Cật đáp: “Này các chị, có 
Pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các chị 
nên học. Vô tận đăng là ví như một ngọn 
đèn mỗi đốt trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tối 
đều sáng, sáng mãi không cùng tận. Như 
thế đó các chị! Vả lại một vị Bồ Tát mở 
mang dẫn dắt trăm ngàn chúng sanh phát 
tâm Bồ Để, đạo tâm của mình cũng 


4654 


chẳng bị tiêu mất, tùy nói Pháp gì đều 
thêm lợi ích cho các Pháp lành, đó gọi là 
Vô Tận Đăng. Các chị dầu ở cung ma mà 
dùng Pháp môn Vô Tận Đăng nầy làm 
cho vô số Thiên nữ phát tâm Vô thượng 
Chánh Đẳng Chánh giác, đó là báo ơn 
Phật, cũng là làm lợi ích cho tất cả chúng 
sanh.—Vimalakirti replied: “Sisters, 
there 1s a Dharma called the Inexhaustible 
Lamp, which you should study and 
practice. For Instance, a lamp can (be 
used to) lipht up hundreds and thousands 
of other lamps; darkness will thus be 
brpht and ths briphness wil be 
inexhaustible. So, sisters, a Bodhisattva 
should guide and convert hundreds and 
thousands of living beiIngs so that they all 


develop the mind set on supreme 
enliphtenment; thus his deep thought (of 
enliphtenng others) is, likewise, 
inexhaustble. This teaching of the 


Dharma wIll then Increase in all excellent 
Dharmas; this is called the Inexhaustible 
Lamp. Although you wIll be staying at 
the demon”s palace you should use this 
Inexhaustible Lamp to guide countless 
sons and daughters of devas to develop 
therr Supreme 
enliphtenment, in order fo repay yOUr 
debt of gratitude to the Buddha, and also 
for the benefit of all living beings.” 

Bấy giờ các Thiên nữ cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân ông Duy Ma Cật rồi theo Ma 
Ba Tuần trở về Thiên cung, bỗng nhiên 
biến mất không còn thấy nữa— The 
devas`" daughters bowed their heads at 
Vimalakirti”s the 
demon to return to his palace and all of a 
sudden they vanished.” 

Bạch Thế Tôn! Ông Duy Ma Cật có thần 
lực tự tại và trí tuệ biện tài như thế, nên 
con không kham lãnh đến thăm bệnh ông 
ta—World One, 
Vimalakirti possesses such supernatural 


minds set on 


feet and followed 


Honoured since 


4) 


power, wisdom and eloquence, Ï am not 
qualified to call on him to inquire after his 
health.” 

TRƯỞNG GIẢ TỬ THIỆN ĐỨC— 
EXCELLENT VIRTUE: 

Phật bảo trưởng giả tử Thiện Đức: “Ông 
đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm 
ta.”——The Buddha then said to a son of an 
elder called Excellent Virtue: “You call 
on Vimalakrrti to inguire his health on my 
behalf.” 

Thiện Đức bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông 
ta. Vì sao? Nhớ lại thuở trước, con lập ra 
hội đại thí ở nhà cha con, hạn trong bảy 
ngày để cúng dường cho tất cả các vị Sa 
Môn, Bà la môn, cùng hàng ngoại đạo, 
kẻ nghèo khó, hèn hạ, cô độc và kẻ ăn 
xin. Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến trong 
hội nói với con rằng, “Nầy trưởng giả tử! 
Vả chăng hội đại thí không phải như hội 
của ông lập ra đâu, phải làm hội Pháp thí 
chớ lập ra hội tài thí này làm gì?”— 
Excellent Virtue said: “World Honoured 
One, I am not qualified to call on him to 
inqurre after his health. The reason 1s that 
once I held a ceremonial meeting at my 
father`s house to make offerings to the 
gøods and also to monks, brahmins, poor 
people, outcastes and beggars. When the 
meetng cnded days - later, 
Vimalakiri came and said to me: “O son 


Seven 


of the elder, an offering meeting should 
not be held in the way you did; ¡it should 
bestow the Dharma upon others, for what 
1s the use of giving alms away?” 

Con nói: “Thưa Cư sĩ! Sao gọi là hội Pháp 
thí? —I asked: Upasaka, 
what do you mean by bestowal of 
Dharma?” 

Ông đáp: “Hội Pháp thí là đông thời cúng 
dường tất cả chúng sanh, không trước 
không sau đó là hội Pháp thí”—He 
replied: “The bestowal of Dharma 1s 


“Venerable 


4655 


(beyond the element of time, having) 
neither start nor finish and each offering 
should benefit all living beings at the 
same time. This 1s a bestowal of 
Dharma." 

Con hỏi: “Thế là nghĩa gì?—I asked: 
“What does this mean?” 

Cư sĩ đáp: “Nghĩa là vì đạo Bồ Đề, khởi 
từ tâm; vì cứu chúng sanh , khởi tâm đại 
bi; vì muốn giữ gìn Chánh Pháp, khởi 
tâm hoan hỷ; vì nhiếp trí tuệ, làm theo 
tâm xả; vì nhiếp tâm tham lẫn, khởi bố thí 
Ba la mật; vì độ kẻ phạm giới, trì giới Ba 
la mật; vì không ngã pháp, khởi nhẫn 
nhục Ba la mật; vì rời tướng thân tâm, 
khởi tinh tấn Ba la mật; vì tướng Bồ Đề, 
khởi thiển định Ba la mật; vì nhứt thiết trí, 
khởi trí tuệ Ba la mật; vì giáo hóa chúng 
sanh mà khởi ra 'Không;` chẳng bỏ Pháp 
hữu vi mà khởi “vô tướng;' thị hiện thọ 
sanh, mà khởi “vô tác; hộ trì Chánh 
Pháp, khởi sức phương tiện; vì độ chúng 
sanh, khởi tứ nhiếp pháp; vì kính thờ tất 
cả, khởi pháp trừ khinh mạn; đối thân 
mạng và tài sản, khởi ba pháp bền chắc; 
trong pháp lục niệm, khởi ra pháp nhớ 
tưởng: ở sáu pháp hòa kính, khởi tâm chất 
trực; chơn chánh thực hành thiện pháp, 
khởi sự sống trong sạch; vì tâm thanh tịnh 
hoan hỷ, khởi gần bực Thánh hiển; vì 
chẳng ghét người dữ, khởi tâm điều phục; 
vì pháp xuất gia, khởi thâm tâm ; vì đúng 
theo chỗ nói mà làm khởi đa văn; vì pháp 
vô tránh, khởi chỗ yên lặng; vì đi tới Phật 
huệ, khởi ra ngôi yên lặng (tọa thiển); vì 
mở ràng buộc cho chúng sanh, khởi tâm 
tu hành; vì đầy đủ tướng tốt và thanh tịnh 
cõi Phật, khởi sự nghiệp phước đức; vì 
muốn biết tâm niệm tất cả chúng sanh 
đúng chỗ nên nói pháp, khởi ra nghiệp 
trí, vì biết tất cả pháp không lấy không 
bỏ, vào môn nhứt tướng, khởi ra nghiệp 
huệ; vì đoạn tất cả phiển não, tất cả 
chướng ngại, tất cả bất thiện, khởi làm tất 


cả pháp trợ Phật đạo. Như vậy thiện nam 
tử! Đó là hội Pháp Thí. Nếu Bồ Tát trụ 
nơi hội Pháp thí đó, là vị đại thí chủ, cũng 
là phước điển cho tất cả thế gian.”—He 
replied: “Ihis means that bodhi springs 
from kindness (mattrl) toward living 
beings; the salvaton of living beings 
sprinss from compassion (karuna); the 
upholding of right Dharma from Joy 
(mudia); wisdom from ¡indifference 
(upeksa); the overcoming of greed from 
charity-perfection (dana-parmita); 
ceasing to break the precepts from 
discipline-perfection (sila-paramita); 
egolessness from patience-perfection 
(Ksanti-paramita); relinqguishment of body 
and mind from zeal-perfecton (virya- 
paramita); realizaton of enliphtenment 
from Serenity-perfection (dhyana- 
paramita); realization of all-knowledge 
(sarvajna) from wisdom-perfection 
(prajna-paramita); the teaching and 
converting of living beings spring from 
the void; non-rejecion of worldly 
activiles springs from formlessness; 
appearance In the world springs from 
inactivity; sustaining the righ( Dharma 
from the power of expedient devices 
(upaya); the liberation of living beings 
from the four winning virfues; respect for 
and servce to others from the 
determination to wipe out arrogance; the 
relinguishment of body, life and wealth 
from the three ¡ndestructibles; the six 
thoughts to dwell upon from concentration 
on the Dharma; the six poInfs of reverent 
harmony ¡in a monastry form the 
straiphtforward mind; right deeds from 
pure livelihood; Joy in the pure mind from 
nearness to sainfs and sages; non-rising of 
hate for bad people from the effective 
confrol of mind; retiring from the world 
from the profound mind; practice 1n 
accordance with the preaching from the 


4656 


wide knowledge gained from hearing 
(about the Dharma); absence of 
disputation from a leisurely life; the quest 
of Buddha wisdom from meditation; the 
freeing of living beings from bondage 
from actual practice; the earning of all 
excellent physical marks to embellish 
Buddha lands from the karma of mortal 
excellence; the knowledge of the minds 
of all living beings and the relevant 
expounding of Dharma to them, from the 
kama of good knowledge; the 
undersfanding of all things commensurate 
with neither accepfance nor rejecftion of 
them to realize their oneness, from the 
karma of wisdom; the eradication of all 
troubles (klesa), hindrances and evils 
from all excellent karmas; the realization 
of all wisdom and good virtue from the 
confributory conditlons leading to 
enliphtenmemt. All this, son of good 
famlly, pertains to the bestowal of 
Dharma. A Bodhisatva holding this 
meeting that bestows the Dharma, 1s a 
great almsgiver (danapati); he 1s also a 
field of blessings for all worlds. 

Bạch Thế Tôn! Khi ông Duy Ma Cật nói 
pháp ấy, trong chúng Bà la môn hai trăm 
người đều phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác—World Honoured One, 
as  VimalakriH was expounding the 
Dharma, two hundred Brahmins who 
listened to 1t, set their minds on the quest 
of supreme enliphtenment. 

Lúc đó tâm con đặng thanh tịnh, ngợi 
khen chưa từng có, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chơn ông Duy Ma Cật. Con liền mở chuỗi 
Anh Lạc giá đáng trăm ngàn lượng vàng 
dâng lên, ông không chịu lấy. Con nói: 
“Thưa cư sĩ! Xin ngài hãy nạp thọ, tùy ý 
Ngài cho!” Ông Duy Ma Cật liền lấy 
chuỗi Anh Lạc chia làm hai phần, một 
phần đem cho người ăn xin hèn hạ nhứt 
trong hội, còn một phần đem dâng cho 


Đức Nan Thắng Như Lai. Tất cả chúng 
trong hội đều thấy cõi nước Quang Minh 
và Đức Nan Thắng Như Lai, lại thấy 
chuỗi Anh Lạc ở trên đức Phật kia biến 
thành bốn trụ đài quý báu, bốn mặt đều 
trang nghiêm rực rỡ không ngăn che 
nhau—I myself realized purfty and 
cleanliness of mind, which I had never 
experienced before. I then bowed my 
head at his feet and took out my priceless 
necklace of preclous stones, which I 
offered to him but he refused 1t. I then 
said: “Venerable Upasaka, please accept 
my present and do what you like with It.” 
He took my necklace and divided it In 
two, offering ha]f to the poorest beggar In 
the assembly and the other half to the 
“JInvincible Tathagata, whose radiant 
land was then visible to all those present, 
who saw the half-necklace transformed 
1nfo a precIous tower in all 1s majesty on 
four pillars which did not shield one 
another. 

Sau khi ông Duy Ma Cật hiện thần biến 
xong, lại nói rằng: “Nếu người thí chủ 
dùng tâm bình đẳng thí cho một người ăn 
xin rất hèn hạ xem cũng như tướng phước 
điển của Như Lai, không phân biệt, lòng 
đại bi bình đẳng, không cầu quả báo, đó 
gọi là đầy đủ Pháp thí vậy.”—After this 
supernatural transformation, Vimalakrrti 
said: “He who gives alms to the poorestf 
beggar with an impartial mind performs 
an act which does not differ from the field 
of blessings of the Tathagata, for It 
derives from great compassion with no 
expectfation of reward. This is called the 
complete bestowal of Dharma.” 

Trong thành những người ăn xin hèn hạ 
nhất thấy thần lực như vậy và nghe lời 
nói kia, đều phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. Vì thế nên con không 
kham lãnh đến thăm bệnh ông Duy Ma 
Cật—After witnessing Vimalakirtis 


4657 


supernatural power, the poorest beggar 
who had also listened to his expounding 
of the Dharma developed a mind set on 
supreme enlightenment. Hence, I am not 
qualified to call on Vimalakrrti to inquire 
after his health.” 

Như thế, các Bổ Tát đều tuần tự đến 
trước Phật trình bày chỗ bổ duyên của 
mình, vị nào cũng khen ngợi, thuật lại 
những lời ông Duy Ma Cật và đều nói: 
“Không kham lãnh đến thăm bệnh 
ông.”—Thus, each of the Bodhisattvas 
present related his encounter with 
Vimalakirti and declined to call on him to 
inqurre after his health. 


CHƯƠNG NĂM——CHAPTER FIVE 


PHẨM VĂN THÙ SƯ LỢI— 
MANJUSRI?S CALL ON 


VIMALAKIRTI 

Lúc bấy giờ Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: 
“Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật 
dùm ta. —The Buddha then said to 
ManJusr: “You call on Vimalakiri to 
inqurre after his health.” 

Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Bực thượng nhơn kia khó bể đối 
đáp, vì ông ấy rất thâm đạt thực tướng, 
khéo nói pháp mầu, trí tuệ vô ngại, biện 
tài thông suốt, rõ thấu phương pháp tu trì 
của tất cả Bồ Tát, thâm nhập kho tạng bí 
mật của chư Phật, hàng phục các ma, thần 
thông tự tại và trí tuệ phương tiện đều 
được rốt ráo. Tuy thế, con xin vâng thánh 
chỉ của Phật đến thăm bệnh ông.”— 
Manjusri said: “World Honoured One, he 
1S a man of superlor wisdom and 1t 1s not 
easy to match him (ïn eloquence). For he 
has reached reality, and ¡is a skillful 
teacher of the essential aspects of the 
Dharma. His power of speech 1s 
unhindered and his wisdom 1s boundless. 


He ¡is well versed In all matters pertaining 
to Bodhisattva development, for he has 
entered the mysterlous treasure of all 
Buddhas. He has overcome all demons, 
has achieved all transcendental powers 
and has realized wisdom by Ingenious 
devices (upaya). Nevertheless, I wiIll 
obey the holy command and will call on 
him to Iinqurre after his health.” 

Lúc ấy, trong đại chúng các hàng Bồ Tát 
và hàng đại đệ tử, Đế Thích, Phạm 
Thiên, Tứ thiên vương đều nghĩ rằng: 
“Hôm nay hai vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi 
và Duy Ma Cật cùng nhau đàm luận tất 
nói pháp mầu.” Tức thời, tấm ngàn Bồ 
Tát, năm trăm Thanh Văn và trăm ngàn 
Thiên nhơn đều muốn đi theo—The 
Bodhisattvas, the chief disciples of the 
Buddha and the rulers of the four heavens 
who were present, thought to themselves: 
“As the two Mahasattvas will be meeting, 
they wIll cerfainly discuss the profound 
Dharma.” So,  eigh( 
Bodhisattvas, five hundred sravakas and 
hundreds and thousands of devas wanted 
to follow ManJusr1. 

Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ 
Tát, đại đệ tử và các hàng Thiên nhơn 
cùng nhau cung kính đi vào thành Tỳ Xá 
Ly—So ManJusri, reverenfly surrounded 
by the Bodhisattvas, the Buddha”s chief 
disciples and the devas, made for Vaisali 
fown. 

Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật thầm nghĩ: 
“Nay đây ngài Văn Thù Sư Lợi cùng đại 
chúng đồng đến viếng thăm.” Ông liễn 
dùng sức thân thông làm cho trong nhà 
trống rỗng, không có vật chi và cũng 
không có người thị giả nào, chỉ để một 
chiếc giường cho ông nằm bệnh— 
Vimalakiri, who knew In advance that 
ManJusri and his followers would come, 
used his transcendental powers to empty 
his house of all attendants and furniture 


thousand 


4658 


except a sick bed. 

Khi ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà ông 
Duy Ma Cật rồi, thấy trong nhà trống 
rỗng không có vật chi, chỉ có một mình 
ông nằm trên giường mà thôi, khi ấy ông 
Duy Ma Cật chào rằng—When entering 
the house, ManJusri saw only Vimalakirti 
lying on sick bed and was greeted by the 
upasaka. 

Quý hóa thay! Ngài Văn Thù Sư Lợi mới 
đến! Tướng không đến mà đến, tướng 
không thấy mà thấy —Who said: 
“Welcome, ManJusri, you come with no 
Idea of coming and you see with no idea 
Of seeing.” 

Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: “Phải đấy, Cư 
sĩ! Nếu đã đến tức là không đến, nếu đã 
đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ 
đâu đến, đi không đến nơi đâu, hễ có 
thấy tức là không thấy. Thôi việc ấy hãy 
để đó. Cư sĩ bệnh có chịu nổi được 
không? Điều trị có bớt không? Bệnh 
không đến nỗi tăng ư? Thế Tôn ân cần 
hỏi thăm chi xiết. Bệnh Cư sĩ nhơn đâu 
mà sanh, sanh đã bao lâu, phải thế nào 
mới mạnh được?—ManJusri replied: “Tt 1s 
so, Venerable Upasaka, coming should 
not be further tied to (the idea of) coming, 
and going should not be further linked 
wih (the concept of) going. Why? 
Because there 1s neither whence to come 
nor whither to øo, and that which 1s visible 
cannot further be (an obJect of) seeing. 
Now, let us put all this aside. Venerable 
Upasaka, 1s your Illness bearable? WIII it 
øet worse with the wrong treatment? The 
World Honoured One sends me to inquire 
after your health, and 1s anxious to have 
good news of you. Venerable Ủpasaka, 
where does your Illness come from; how 
long since 1t arose, and how wIll It come 
to an end?” 

Duy Ma Cật đáp: “Từ nơi sĩ mà có ấát, 
bệnh tôi sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh, 


nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh 
không bệnh, thì bệnh tôi lành. Vì sao? Bồ 
Tát vì chúng sanh mà vào đường sanh tử, 
hễ có sanh thời có bệnh, nếu chúng sanh 
khỏi bệnh thì Bồ Tát không có bệnh. Ví 
như ông trưởng giả chỉ có một người con, 
hễ người con bệnh, thì cha mẹ cũng bệnh; 
nếu bệnh của con lành, cha mẹ cũng 
lành. Bổ Tát cũng thế! Đối với tất cả 
chúng sanh, thương mến như con, nên 
chúng sanh bệnh, Bồ Tát cũng bệnh; 
chúng sanh lành, Bổ Tát cũng lành— 
Vimalakirti replied: “Stupidity leads to 
love, which 1s the origin of my illness. 
Because all living beings are subject to 
1llness, I am 1ll as well. When all living 
beings are no longer i1ll, my illness will 
come to an end. Why? A Bodhisattva, 
because of (his vow to save) living 
beings, enters the realm of birth and death 
which 1s subject to illness; 1ƒ they are all 
cured, the Bodhisattva wIll no longer be 
1ll. For Instance, when the only son of an 
elder falls III, so do his parents, and when 
he recovers his health, so do they. 
Likewise, a Bodhisattva loves all living 
beings as If they were his sons; so when 
they fall ¡II, the Bodhisattva 1s also 1ll, and 
when they recover, he 1s no longer 1lI.” 
Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: “Bệnh ấy nhơn 
đâu mà sanh?”—Manjusri asked: “What 
1s the cause of a Bodhisattva”s 1lÏness?” 
Duy Ma Cật trả lời: “Bổ Tát có bệnh là 
do lòng đại bi.”——Vimalakirti replied: “A 
Bodhisattva's illness comes from (his) 
8reaf compassion.” 

Văn Thù Sư Lợi hỏi: “Cư sĩ! Nhà nầy vì 
sao trống không và không có thị giả?”— 
Manjusri asked: “Why 1s the Venerable 
Upasaka's house empty and without 
servants?” 

Duy Ma Cật đáp: “Cõi nước của chư Phật 
cũng đều không.”—Vimalakirti replied: 
“AII Buddha lands are also void.” 


4659 


Văn Thù hỏi: “Lấy gì làm không? — 
ManJusri asked: “What is the Buddha land 
void of?” 

Duy Ma Cật đáp: “Lấy không làm 
không.”—Vimalakrrti replied: “Ít is void 
Of voidness.” 

Văn Thù hỏi: “Đã không, cần gì phải 
không?”—Manjusri asked: “Why should 
voidness be void?” 

Duy Ma Cật đáp: “Vì không phân biệt, 
nên không.”——Vimalakirti replied: 
“Voidness 1s void ¡1n the absence of 
discrimination.” 

Văn Thù hỏi: “Có thể phân biệt được 
ư?—Manjusri asked: “Can voidness be 
subJect to discrimination?” 

Duy Ma Cật đáp: “Phân biệt cũng 
không.”—VimalakrI  replied: “AI 
discrimination 1s also void.” 

Văn Thù hỏi: “Không, phải tìm nơi 
đâu? —ManjJusri asked: “Where can 
voidness be sought?” 

Duy Ma Cật đáp: “Phải tìm trong sáu 
mươi hai món kiến chấp.”—Vimalakirti 
replied: “It should be sought in the sixty- 
two false views.” 

Văn Thù hỏi: “Sáu mươi hai món kiến 
chấp phải tầm nơi đâu?—Manjusri 
asked: “Where should the sixty-two false 
views be soughf?” 

Duy Ma Cật đáp: “Phải tìm trong các 
pháp giải thoát của chư Phật”— 
Vimalakirti replied: “They should be 
sought in the liberation of all Buddhas.” 
Văn Thù hỏi: “Pháp giải thoát của chư 
Phật phải tìm nơi đâu?”——Manjusri asked: 
“Where should the liberaton of all 
Buddhas be sought?” 

Duy Ma Cật đáp: “Phải tìm nơi tâm hạnh 
của chúng sanh.”—Vimalakiri replied: 
“It should be sought in the minds of all 
living beings.” 

Duy Ma Cật tiếp lời: “Ngài lại hỏi vì sao 
không thị giả? Tất cả chúng ma và các 


ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì sao? 
Vì các ma ưa sanh tử, mà Bồ Tát ở nơi 
sanh tử không bỏ. Còn ngoại đạo ưa các 
kiến chấp, mà Bồ Tát ở nơi các kiến chấp 
không động ”—He contnued: “The 
virtuous one has also asked why I have no 
servants; well, all demons and heretics 
are my servants. Why? Because demons 
like (the state of) birth and death which 
the Bodhisattva does not reject, whereas 
heretics delipht In false views In the midst 
of which the Bodhisatva remains 
unmoved.” 

Văn Thù hỏi: “Bệnh của cư sĩ tướng trạng 
thế nào?”—Manjiusri asked: “What form 
does the Venerable pasaka's Illness 
take?” 

Duy Ma Cật đáp: “Bệnh của tôi không 
hình, không tướng, không thể thấy 
được.”—Vimalakirti replied: “My 1llness 
1s formless and Invisible.” 

Văn Thù hỏi: “Bệnh ấy hiệp với thân hay 
hiệp với tâm?”——ManJusri asked: “ls It an 
1llness of the body or of the mind?” 

Duy Ma Cật đáp: “Không phải hiệp với 
thân, vì thân tướng vốn lìa; cũng không 
phải hiệp với tâm, vì tâm như huyễn.”— 
Vimalakirti replied: “Tt is not an 1llness of 
the body, for 1t is beyond body and 1t 1s 
not that of the mind, for the mind is like 
an illusion.” 

Văn Thù hỏi: “Địa đại, thủy đại, phong 
đại, hỏa đại, trong bốn đại bệnh ông về 
đại nào?”—Manjusri asked: “Of the four 
elements, earth, water, fire and air, which 
one 1s 1lI?” 

Duy Ma Cật đáp: “Bệnh ấy không phải 
địa đại, cũng không ha địa đại; thủy, hỏa, 
phong đại cũng như thế. Nhưng bệnh của 
chúng sanh là từ nơi tứ đại mà khởi, vì 
chúng sanh bệnh nên tôi có bệnh.”— 
Vimalakirti replied: “Tt is not an 1llness of 
the element of earth but it 1s not beyond 
1t; 1t Is the same with the other elemenfs 


4660 


Of water, fire and air. Since the illnesses 
of all living beings originate from the four 
elements which cause them to suffer, l am 
1ll too.” 

Đoạn Văn Thù hỏi tiếp: “Phàm Bồ Tát an 
ủi Bổ Tát có bệnh như thế nào?— 
Manjusri then asked: “What should a 
Bodhisattva say when comforting another 
Bodhisattva who falls 1I!?” 

Duy Ma Cật đáp: “Nói thân vô thường, 
nhưng không bao giờ nhàm chán thân 
nầy. Nói thân có khổ, nhưng không bao 
giờ nói về sự vui ở Niết Bàn. Nói thân vô 
ngã mà khuyên dạy dắt đìu chúng sanh. 
Nói thân không tịch, chứ không nói là rốt 
ráo tịch diệt. Nói ăn năn tội trước, chứ 
không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh 
mình mà thương bệnh người. Phải biết cái 
khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ đến sự lợi 
ích cho tất cả chúng sanh, nhớ đến việc 
làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch, 
chớ nên sanh tâm buồn râu, phải thường 
khởi lòng tính tấn, nguyện sẽ làm vị y 
vương điều trị tất cả bệnh của chúng 
sanh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh 
như thế để cho được hoan hỷ.”— 
Vimalakirti replied: “He should speak of 
the Impermanence of the body but never 
of the abhorrence and relinqguishment of 
the body. He should speak of the 
sufering body but never of the joy in 
nirvana. He should speak of egolessness 
1n the body while teaching and guiding all 
living beings (ïn spIfe of the fact that they 
are fundamentally non-existent in the 
absolute state). He should speak of the 
voidness of the body but should never 
cling to the ultmate nirvana. He should 
speak of repenfance of past sins but 
should avoid slipping Into the past. 
Because of his own illness he should take 
pIty on all those who are sick. Knowing 
that he has suffered during countless past 
aeons, he should think of the welfare of 


(@œ) 


all living beings. He should think of his 
past practice of good virtues to uphold 
(his determination for) right( livelihood. 
Instead of worrying about troubles (klesa) 
he should give rise to zeal and devotion 
(n his practice of the Dharma). He 
should act like a king physiclan to cure 
Thus, a Bodhisattva 
should comfort another sick Bodhisattva 
to make him happy.” 

Văn Thù hỏi: “Cư sĩ! Bồ Tát có bệnh phải 
điều phục tâm mình như thế nào?”— 
ManJust  asked: 
Bodhisattva control his mind?” 

Duy Ma Cật đáp——Vimalakirti replied: 
“Bồ Tát có bệnh phải nghĩ thế nầy: “Ta 
nay bệnh đây đều từ các món phiên não, 
điên đảo, vọng tưởng đời trước sanh ra, là 
pháp không thật có, lấy ai chịu bệnh đó. 
Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp giả gọi là thân, 
mà tứ đại không chủ, thân cũng không 
ngã. Lại nữa, bệnh nầy khởi ra đều do 


chấp ngã, vì thế ở nơi ngã không nên 


others` illnesses. 


“How does a sick 


sanh lòng chấp đắm —“A sick 
Bodhisattva should think thus: “My 1llness 
comes from ¡nverted though(s and 


troubles (klesa) during my previous lives 
but 1t has no real nature 0Ÿ 1s Own. 
Therefore, who 1s suffering from 1t? Why 
15 1t so? Because the 
elements unite to form a body, the former 
arewithout owner and the latter 1s without 
ego. Moreover, my i1llness comes from 
my clinging to an ego; hence, I should 
wIpe out this clinging.. 

Bây giờ đã biết gốc bệnh, trừ ngay ngã 
tưởng và chúng sanh tưởng, phải khởi 
pháp tưởng. Nên nghĩ rằng: “Thân nầy chỉ 
do các pháp hiệp thành, khởi chỉ là pháp 
khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Lại các pháp 
ấy đều không biết nhau, khi khởi không 
nói nó khởi, khi diệt không nói nó diệt?” 
Bồ Tát có bệnh muốn diệt trừ pháp tưởng 
phải nghĩ rằng: 'Pháp tưởng nầy cũng là 


when four 


4661 


điên đảo, điên đảo tức là bệnh lớn, ta nên 
xa la nó.` Thế nào là xa la? Lầa ngã và 
ngã sở. Thế nào là la ngã và ngã sở? Là 
ha hai pháp. Thế nào là ha hai pháp? Là 
không nghĩ các pháp trong, ngoài, mà 
thực hành theo bình đẳng. Sao gọi là bình 
đẳng? Là ngã bình đẳng, Niết Bàn bình 
đẳng. Vì sao? Ngã và Niết Bàn hai pháp 
nầy đều không. Do đâu mà không? Vì do 
văn tự nên không. Như thế, hai pháp 
không có tánh quyết định. Nếu đặng 
nghĩa bình đẳng đó, thì không có bệnh chi 
khác, chỉ còn có bệnh KHÔNG, mà bệnh 
KHÔNG cũng không nữa.'—Now that he 
knows the source of his illness, he should 
forsake the concept of an ego and a living 
being. He should think of things (dharma) 
thus: “A body 1s created by the union of 
all sorts of dharmas (elements) which 
alone rise and all, without knowing one 
another and without announcing theIr rIse 
and fall.` In order to wipe out the concept 
of things (dharmas), a sick Bodhisattva 
should think thus: “Phis notion of dharma 
1S also an Inversion, which Is my great 
calamity. So I should keep from it. 
What 1s to be kept from? From both 
subJect and obJect. What does this 
keeping from subJect and obJect mean? It 
means keeping from dualitiles. What does 
this keeping from dualiles mean? It 
means not thinking of Iinner and outer 
dharmas (I.e. contraries) by the practice 
of impartiality. What is Iimpartiality? It 
means equality (of all contraries e.ø.) eøO 
and nrvana. Why 1s It so? Because both 
ego and nirvana are void. Why are both 
void? Because they exist only by names 
which have no independent nature of theIr 
own. “When you achieve this equality 
you are free from all illnesses but there 
remains the conception of voidness which 
also 1s an 1llusion and should be wiped out 
as wellL.' 


(c) Vị Bồ Tát có bệnh dùng tâm không thọ 


mà thọ các món thọ, nếu chưa đầy đủ 
Phật pháp cũng không diệt thọ mà thủ 
chứng. Dù thân có khổ, nên nghĩ đến 
chúng sanh trong ác thú mà khởi tâm đại 
bi. Ta đã điều phục được tâm ta, cũng 
nên điều phục cho tất cả chúng sanh. Chỉ 
trừ bệnh chấp mà không trừ pháp, dạy 
cho dứt trừ gốc bệnh. Sao gọi là gốc 
bệnh? Nghĩa là có phan duyên, do có 
phan duyên mà thành gốc bệnh. Phan 
duyên nơi đâu? Ở trong ba cõi. Làm thế 
nào đoạn phan duyên? Dùng vô sở đắc; 
nếu vô sở đắc thì không có phan duyên. 
Sao gọi là vô sở đắc? Nghĩa là ly hai món 
chấp. Sao gọi là hai món chấp? Nghĩa là 
chấp trong và chấp ngoài; ly cả hai đó là 
vô sở đắc—A sick Bodhisattva should 
free himself from the conception of 
sensaton (vedana) when experiencing 
any one of is three states (which are 
pamful, pleasurable and neither painful 
nor pleasurable feeling). Before his full 
development ¡into Buddhahood (that 1s 
before delivering all living beings In his 
own mind), he should not wipe out vedana 
for his own benefit with a view to 
attainng nivana for himself only. 
Knowing that the body 1s subject to 
suffering he should think of living beings 
1n the lower realms of existence and øIve 
rIse fo compassion (for them). Since he 
has succeeded 1n controlling his false 
views he should guide all living beings to 
bring theirs under control as well. He 
should uproot theirs (inherenf) 1llnesses 
without (trying to) wipe out non-exIstence 
dharmas (externals for sense data). For 
he should teach them how to cut off the 
origin of Illness. What 1s the origin of 
1lllness? It is their clinging which causes 
therr illness What are the obJects of theIr 
clinging? They are the three realms (of 
desire, form and beyond form). By what 


(q) 


(e) 


4662 


means should they cut off their clinging? 
By means (of the doctrine that) nothing 
whatsoever can be found, and (that) If 
nothing can be found there will be no 
clinging. What is meant by “nothing can 
be found'? It means (that) apart from 
dual views (there Is nothing else that can 
be had). What are dual views? They are 
inner and outer views beyond which there 
1s nothing. 

Ngài Văn Thù Sư Lợi! Đó là Bổ Tát có 
bệnh, điều phục tâm mình để đoạn các 
khổ như già, bệnh, chết là Bồ Đề của Bồ 
Tát. Nếu không như thế thì chỗ tu hành 
của mình không được trí tuệ thiện lợi. Ví 
như người chiến thắng kẻ oán tặc mới là 
dõng, còn vị nào trừ cả già, bệnh, chết 
như thế mới gọi là Bồ Tá—Manjusri, this 
1s how a sick Bodhissattva should control 
his mind. Top wipe out suffering from old 
age, Illness and death 1s the Bodhisattva”s 
bodhi (enlipghtened practice). If he fails to 
do so, his practice lacks wisdom and 1s 
Ineffective. For Instance, a Bodhisattva 1s 
(called) courageous 
hatred; !1f In addition he wipes out (the 
concept of) old age, illness and death, he 
1s a true Bodhisattva. 

Bồ Tát có bệnh nên nghĩ thêm thế nầy: 
“Như bệnh của ta đây, không phải là thật, 
không phải có; bệnh của chúng sanh cũng 
không phải thật, không phải có. Khi 
quán sát như thế, đối với chúng sanh nếu 
có khởi lòng đại bi ái kiến thì phải bỏ 
ngay. Vì sao? Bồ Tát phải dứt trừ khách 
trần phiền não mà khởi đại bi, chớ vì đại 


IÝ he overcomes 


bi ái kiến mà đối với sanh tử có tâm 
nhàm chán, nếu la được ái kiến thì không 
có tâm nhàm chán, sanh ra nơi nào không 
bị ái kiến che đậy, không còn bị sự ràng 
buộc, lại nói pháp cởi mở sự ràng buộc 
cho chúng sanh nữa. Như Phật nói: 'Nếu 
mình bị trói mà lại đi mở trói cho người 
khác, không thể được; nếu mình không bị 


trói mới mở trói cho người khác được."— 
A sick Bodhisattva should again reflect: 
since my illness 1s neither real nor 
existing, the illnesses of all living beings 
are also unreal and non-existemnt. But 
while so thinking 1f he develops a great 
compassion derived from his love for 
living beings and from his attachment to 
this false view, he should (Immediately) 
keep from these feelings. Why Is 1t so? 
Because a Bodhisattva should wipe out 
all external causes of troubles (klesa) 
while developing øreat compassion. For 
(this) love and (these) wrong views result 
from hate of birth and death. 
keep from this love and these wrong 
views, he will be free from hatred, and 
wherever he may be reborn he will not be 
hindered by love and wrong views. His 
next life will be free from obstructions 
and he will be able to expound the 
Dharma to all living beings and free them 
from bondage. As the Buddha has said, 
there is no such thing as untying others 
when one 1s still held in bondage for 1t Is 
possible to untie others only after one 1s 
free from bonds. 

Vì thế, Bồ Tát không nên khởi những sự 
ràng buộc. Sao gọi là ràng buộc? Sao gọi 
là giải thoát? Tham đắm nơi thiển vị là 
Bồ Tát bị ràng buộc. Dùng phương tiện 
thọ sanh là Bồ Tát được giải thoát. Lại 
không có phương tiện huệ thì buộc, có 
phương tiện huệ thì giải thoát, không huệ 
phương tiện thì buộc, có huệ phương tiện 
thì giải thoát Therefore, a Bodhisattva 
should not te himself up (with wrong 
views)  What is tying and what Is 
unfying? Clinging to serenity (dhyana) 1s 
a Bodhisatvas bondage, but his 
expedlent rebirth (for the salvation of 
others) 1s freedom from bondage. 
Further, he ¡is held in bondage by wisdom 
which lacks expedient methods (upaya), 


lf he can 


(g) 


h) 


q) 


4663 


but 1s liberated by wisdom supported by 
expedilent device; he ¡is (also) held In 
bondage by expedient methods which are 
not upheld by wisdom but 1s liberated by 
expedIent methods backed by wisdom. 
Sao gọi là không có phương tiện thì buộc? 
Bồ Tát dùng ái kiến trang nghiêm Phật 
độ, thành tựu chúng sanh ở trong pháp 
Không, vô tướng, vô tác mà điều phục 
lấy mình, đó là không có phương tiện huệ 
thì buộc —What is bondage by wisdom 
unsupported by expedient methods? It 1s 
bondage caused by the Bodhisattva's 
desire to embellish the Buddha land (with 
merifs) In order to bring living beings to 
perfection while practicing for his self- 
confrol (the three gates to nirvana, 
namely,) voidness, formlessness and 
inactivity. This 1s called bondage by 
wisdom unsupported by expedient 
methods (upaya). 

Sao gọi là có phương tiện huệ thì giải? 
Bồ Tát không dùng ái kiến trang nghiêm 
Phật độ, thành tựu chúng sanh, ở trong 
pháp 'không,` 'vô tướng,` 'vô tác” điều 
phục lấy mình, không nhàm chán mỏi 
mệt, đó là có phương tiện huệ thì giải— 
What 1s liberation by wisdom backed by 
expedlent methods?  It 
achieved In the absence of desire to 
embellish the Buddha land (with merits) 
in order to brmng living beings to 
perfection, while practicing unremittingly 
for his self-control (the three gates tfo 
nirvana, namely) voidness, formlessness 
and Iinactivity. Thịs 1s called liberation by 
wisdom supported by expedient methods 
(upaya). 

Sao gọi là không có phương tiện huệ thì 
buộc? Bồ Tát trụ nơi các món phiền não, 


1S liberation 


tham dục, sân hận, tà kiến, vân vân mà 
trồng các cội công đức, đó là không có 
huệ phương tiện thì buộc—What 1s 


bondage by expedient methods 


@) 


() 


q) 


unsupported by wisdom? It is bondage 
caused by a Bodhisatvas lack of 
determination to keep from desire, anger, 
perverse views and other troubles (klesa) 
while planting all wisdom roots. This Is 
called bondage by expedient methods, 
which lack wisdom. 

Sao gọi là có huệ phương tiện thì giải? Là 
xa ha các thứ phiển não, tham dục, sân 
hận, tà kiến, vân vân mà vun trồng các 
cội công đức, hổi hướng Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, đó là có huệ 
phương tiện thì giải—What ¡is liberation 
by expedient methods sustained by 
wisdom? I(t is liberaion won by a 
Bodhisatva who keeps from desirre, 
anger, perverse views and other troubles 
(klesa) while planting all virtuous roofs 
which he dedicates to his realization of 
supreme enliphtenmemt. This is called 
liberation by expedient methods sustained 
by wisdom. 

Ngài Văn Thù Sư Lợi! Bồ Tát có bệnh 
đấy phải quán sát được các pháp như thế. 
Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, 
không, vô ngã, đó là huệ. Dù thân có 
bệnh vẫn ở trong sanh tử làm lợi ích cho 
chúng sanh không nhàm mỏi, đó là 
phương tiện—ManJusri, a sick 
Bodhisattva should look Into all things In 
this way. He should further meditate on 
his body, which 1s Impermanent, 1s subJect 
(o© suffering and 1s non-existent and 
egoless; this 1s called wisdom. Although 
his body 1s sick, he remains ¡n (the realm 
of) birth and death for the benefit of all 
(living beings) without complaint; this 1s 
called expedient method (upay). 

Lại nữa, ngài Văn Thù Sư Lợi! Quán 
thân, thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời 
thân, bệnh nầy, thân nầy, không phải 
mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân 
có bệnh mà không nhàm chán trọn diệt 
độ, đó là phương tiện—ManJusril He 


4664 


should further meditate on the body, 
which 1s Inseparable from i1llness and on 
1llness, which ¡is Inherent ¡in the body, 
because sickness and the body are neither 
new nor old; this is called wisdom. The 
body, though 1ll, 1s not to be annihilated; 
ths 1s the expedient method (for 
remainng ¡1n the world to work for 
salvation). 


(m) Ngài Văn Thù Sư Lợi! Bồ Tát có bệnh 


nên điều phục tâm mình như thế, mà 
không trụ trong đó, cũng không trụ nơi 
tâm không điều phục. Vì sao? Nếu trụ nơi 
tâm không điều phục là pháp của phàm 
phu, nếu trụ nơi tâm điều phục là pháp 
của Thanh Văn, cho nên Bồ Tát không 
trụ nơi tâm điều phục hay không điều 
phục, ha hai pháp ấy là hạnh Bồ Tát. Ở 
trong sanh tử mà không bị nhiễm ô, ở nơi 
Niết Bàn mà không diệt độ hẳn là hạnh 
Bồ Tát. Không phải hạnh phàm phu, 
không phải hạnh Hiền Thánh là hạnh Bồ 
Tát. Không phải hạnh nhơ, không phải 
hạnh sạch là hạnh Bồ Tát. Tuy vượt khỏi 
hạnh ma mà hiện các việc hàng phục ma 
là hạnh Bồ Tát. Cầu nhứt thiết trí, không 
câu sái thời là hạnh Bồ Tát. Dù quán sát 
các pháp không sanh mà không vào 
chánh vị (chơn như) là hạnh Bồ Tát. Quán 
mười hai duyên khởi mà vào các tà kiến 
là hạnh Bồ Tát. Nhiếp độ tất cả chúng 
sanh mà không mê đắm chấp trước là 
hạnh Bồ Tát. Ưa xa la mà không nương 
theo sự dứt đoạn thân tâm là hạnh Bồ 
Tát. Tuy ở trong ba cõi mà không hoại 
pháp tánh là hạnh Bồ Tát. Tuy quán 
'Không' mà gieo trồng các cội công đức 
là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tướng 
mà cứu độ chúng sanh là hạnh Bồ Tát. 
Dù thực hành vô tác mà quyền hiện thọ 
thân là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô 
khởi mà khởi tất cả các hạnh là hạnh Bồ 
Tát. Dù thực hành sáu pháp Ba la mật mà 
biết khắp các tâm, tâm sở của chúng sanh 


là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu phép 
thần thông mà không dứt hết lậu hoặc 
phiền não là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành 
tứ vô lượng tâm mà không tham đắm sanh 
về cõi Phạm thế (Phạm Thiên) là hạnh 
Bồ Tát. Dù thực hành thiển định, giải 
thoát tam muội, mà không theo thiển định 
thọ sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành tứ 
niệm xứ mà không hoàn toàn ha hẳn 
thân, thọ, tâm, pháp là hạnh Bồ Tát. Dù 
thực hành tứ chánh cần mà không rời thân 
tâm tỉnh tấn là hạnh Bồ Tát. Dù thực 
hành tứ như ý túc mà đặng thần thông tự 
tại là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành ngũ căn 
mà phân biệt rành rẽ các căn lợi độn của 
chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành 
ngũ lực mà ưa cầu thập lực của Phật là 
hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bảy pháp giác 
chi mà phân biệt rõ trí tuệ của Phật là 
hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bát chánh đạo 
mà ưa tu vô lượng Phật đạo là hạnh Bồ 
Tát. Dù thực hành các pháp chỉ quán trợ 
đạo mà trọn không thiên hẳn nơi tịch diệt 
(Niết Bàn) là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành 
các pháp bất sanh bất diệt, mà dùng 
tướng hảo trang nghiêm thân mình là 
hạnh Bổ Tát. Dù hiện oai nghi theo 
Thanh Văn, Duyên Giác mà không rời 
Phật pháp là hạnh Bồ Tát. Dù tùy theo 
tướng hoàn toàn thanh tịnh của các pháp 
mà tùy theo chỗ sở ứng hiện thân là hạnh 
Bồ Tát. Dù quán sát cõi nước của chư 
Phật trọn vắng lặng như hư không mà 
hiện ra rất nhiều cõi Phật thanh tịnh là 
hạnh Bồ Tát. Dù chứng đặng quả Phật, 
chuyển Pháp Luân, nhập Niết Bàn mà 
không bỏ đạo Bồ Tát là hạnh Bồ Tát 
vậy—ManJjusri, a sick Bodhisattva should 
thus control his mind while dwelling In 
neither the (state of) controlled mind nor 
1f{S Opposife, that of uncontrolled mind. 
For If he dwells ¡in (the state of) 
unconfrolled mind, this 1s stupidifty and 1f 
he dwells in (that of controlled mind, this 


4665 


1s the sravaka stage. Hence, a Bodhisattva 
should not dwell in either and so keep 
from both; this 1s the practice of the 
Bodhisattva stage. When staying In the 
realm of birth and death he keeps from Its 
Iimpurity, and when dwelling in nirvana, 
he keeps from (its condition of) extinction 
of reincarnaion and escape from 
sufering; this is the practice of the 
Bodhisattva stage. That which 1s neither 
worldly nor sainly 1s  Bodhisattva 
development (mto Buddhahood). That 
which Is neither Iimpure nor pure IS 
Bodhisattva practice. Although he 1s 
beyond the demonic sfate, he appears (n 
the world) to overecome demons; this 1s 
Bodhisattva conduct. In his quest of all 
knowledge (sarvajna) he does not seek 1t 
at an Inappropriae moment; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he looks 
1nto the uncreated he does not achieve 
Buddhahood; this 1s Bodhisattva conduct. 
Although he looks Into nidana (or the 
twelve links in the chain of existence), he 
enters all states of perverse views (fO 
save living beinss); this 1s Bodhisattva 
conduct. Although he helps all living 
beings he does not give rise to clinging; 
this is Bodhisattva conduct. Although he 
keeps from the phenomenal he does not 
lean on the voidness of body and mind; 
this 1s Bodhisattva conduct. Although he 
passes throuph the three worlds (of desire, 
form and beyond form), he does not Injure 
the Dharmata; this Is the Bodhisattva 
conduct. Althouph he realizes the 
voidness (of thing) he sows the seeds of 
all merits; this is Bodhisattva conduct. 
Although he dwells in formlessness, he 
continues delivering living beings; this 1s 
Although he 
refrains from (creative) activiies he 


Bodhisattva  conduct. 


appears 1n his physical body; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he keeps 


(all thoughts) from rising he performs all 
good deeds; this 1s Bodhisattva conduct. 
Although he practices the six perfections 
(paramitas), he knows all the mental 
states of living beinss; this 1s Bodhisattva 
conduct. Although he possesses the sIx 
supernatural powers, he refrains from 
putting an end to all worldy streams; this 
Although he 
practices the four Infinite states of mind, 
he does not wish to be reborn In the 


1s Bodhisattva conduct. 


Brahma heavens, this 1s the Bodhisattva 
Althouph he  practices 
meditation, serenity (dhyana), liberation 
and samadhi, he does not avail himself of 
these to be reborn in dhyana heavens; this 
Although he 
practices the four states of mindfulness, 
he does not keep for ever from the karma 
of body and mind; this Is Bodhisattva 
conduct. Although he practices the four 
ripht efforts, he persists in physical and 
mentadl zeal and devotion; this Is 
Although he 
practices the four Hinayana steps to 
supernatural powers, he will continue 
doïng so until he achieves all Mahayana 
supernatural powers; this is Bodhisattva 
conduct. Although he practices the five 
spiritual faculties of the sravaka stage, he 
discerns the sharp and dull potential of 
living beings; this is Bodhisattva conduct. 
Although he practices the five powers of 
the sravaka stage, he strives to achieve 
the ten powers of the Buddha; this 1s 
Bodhisattva  conduct. Although he 
practices the seven Hinayana degrees of 
enliphtenment, he discerns the Buddha”s 
all-wisdom (sarvajna); this is Bodhisattva 
conduct. Although he practices the 
eiphtfold noble truth (of Hinayana), he 
delphs in treading the Buddha”s 
boundles path; this 1s  Bodhisattva 
conduct. Although he practices 


conduct. 


1s Bodhisattva conduct. 


Bodhisattvva conduct. 


4666 


samathavipasyana, which contributes to 
the realization of bodhi (enlightenment), 
he keeps from slipping Into nirvana; this 1s 
Although he 
practices the doctrine of not creating and 


Bodhisattvva  conduct. 


not annihilating things (dharma), he still 
embellishes his body with the excellent 
physical marks of the Buddha; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he appears 
as a sravaka or a pratyeka-buddha, he 
does not stray from the Buddha Dharma; 
this 1s Bodhisattva conduct. Although he 
has realized ultimate purity, he appears In 
bodily form to do his work of salvation; 
this 1s Bodhisattva conduct. Although he 
sees Into all Buddha lands, which are 
permanently still like space, he causes 
them to appear 1m ther purity and 
cleanness; this 1s Bodhisattva conduct. 
Although he has reached the Buddha 
stapge, which enables him to turn the 
wheel of the Law (to preach the Dharma) 
and to enter the state of nirvana, he does 
not forsake the Bodhisattva path; this 1s 
bodhisattva conduct.” 

Khi ông Duy Ma Cật nói những lời ấy rồi, 
cả đại chúng đi theo ngài Văn Thù Sư 
Lợi, trong đó tám ngàn vị Thiên tử đều 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác—While Vimalakirti was expounding 
the Dharma, all the eight thousand sons of 
devas who had come with Manjusri, 
developed the profound mind set on the 
quet of supreme enliphtenment 
(anutfara-samyak-sambodhn). 


CHƯƠNG SÁU ——CHAPTER SIX 


PHẨM BẤT TƯ NGHÌ—THE 
INCONCEIVABLE LIBERATION 

Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất thấy trong 
nhà ông Duy Ma Cật không có giường 
ngồi chi hết, mới nghĩ rằng: “Các Bồ Tát 
và hàng đệ tử đây sẽ ngồi nơi đâu?”— 


Sariputra saw no seafs in the room and 
thoupht: “Where do the Bodhisattvas and 
chief disciples sit?” 

Trưởng giả Duy Ma Cật biết được ý đó, 
liền nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: “Thế 
nào, nhân giả vì pháp mà đến hay vì 
giường ngồi mà đến?”——Vimalakirti knew 
of Sariputra`s thought and asked him: 
“Virtuous One, do you come here for a 
seat or for the Dharma?” Xá Lợi Phất 
đáp: “Tôi vì Pháp mà đến, chớ không 
phải vì giường ngồi.”—Sariputra replied: 
“TI come here for the Dharma and not for a 
seaf.” 

Ông Duy Ma Cật nói: “Ngài Xá Lợi Phất! 
Vả chăng người cầu Pháp, thân mạng còn 
không tham tiếc, huống chi là giường 
ngồi. Vả người cầu Pháp không phải có 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà cầu; không 
phải có giới (18 giới), nhập (12 nhập) mà 
cầu; không phải có dục giới, sắc giới, vô 
sắc giới (tam giới) mà cầu. Ngài Xá Lợi 
Phất! Vả chăng người cầu Pháp không 
đắm trước nơi Phật mà cầu, không đắm 
trước nơi Pháp mà cầu, không đắm trước 
nơi chúng Tăng mà cầu. Vả người cầu 
Pháp không thấy khổ mà cầu, không đoạn 
tập mà cầu, không đến chứng diệt, tu đạo 
mà cầu. Vì sao? Vì pháp không hý luận. 
Nếu nói “ta phải thấy khổ, đoạn tập, 
chứng diệt, tu đạo, đó là hý luận chứ 
không phải cầu pháp.` Ngài Xá Lợi Phất! 
Pháp là tịch diệt, nếu thực hành pháp 
sanh diệt là cầu pháp sanh diệt, chứ 
không phải cầu pháp. Pháp là không 
nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết 
Bàn, đó là đắm nhiễm, chứ không phải 
cầu pháp. Pháp không chỗ làm, nếu làm 
nơi pháp, đó là chỗ làm chứ không phải 
cầu pháp. Pháp không thủ xả, nếu thủ xả 
pháp, đó là thủ xả, chứ không phải cầu 
pháp. Pháp không xứ sở, nếu chấp trước 
xứ sở , đó là chấp trước nơi xứ sở chứ 
không phải cầu pháp. Pháp không có 


4667 


tướng, nếu nhân tướng mà biết, đó là cầu 
tướng chứ không phải cầu pháp. Pháp 
không thể trụ, nếu trụ nơi pháp, đó là trụ 
nơi pháp chứ không phải cầu pháp. Pháp 
không thể thấy, nghe, hay, biết, nếu làm 
theo thấy, nghe, hay, biết, đó là thấy 
nghe hay biết chứ không phải cầu pháp. 
Pháp là vô vi, nếu làm hữu vi là cầu hữu 
vi chứ không phải cầu pháp. Vì thế, ngài 
Xá Lợi Phất! Nếu người cầu pháp, đối 
với tất cả pháp, không có cầu đến— 
Vimalakirti said: “Hey Sariputra, he who 
searches for the Dharma does not even 
cling to his body and life, still less to a 
seat, for the quest of Dharma 1s not 
related to (the fÍive aggregates): form 
(rupa), sensation (vedana), conception 
(sanJna), discrimination (samskara) and 
consciousness (vijnana); to the eighteen 
fields of sense (dhatu: the six organs, theIr 
objects and their perceptions); to the 
twelve entrances (ayatana: the six organs 
and six sense data that enter for or lead to 
discrimination); and to the worlds of 
desire, form and beyond form. Sariputra, 
a seeker of the Dharma, does not cling to 
the Buddha, the Dharma and the Sangha. 
A seeker of the Dharma does not hold the 
view of suffering, of cutting off all the 
accumulated causes, thereof, to put an 
end to 1t by treading the path to nirvana 
(¡.e. the four noble truths). Why 1s it so? 
Because the Dharma 1s beyond all 
sophistry. For IÝ one says: “Because Ï see 
suffering, Ï cut off is accumulated causes 
(fO WIpe It out by treading the path 
thereto”, this is mere sophistry and Is not 
the quest of the Dharma. 

“Sariputra, the Dharma 1s called nirvana 
(the condition of complete serenity and 
ulimate extinction of reincarnation); If 
you gIve rise to (the concept of) birth and 
death, this 1s a search for birth and death 
and Is not the quest of Dharma. The 


Dharma 1s (absolute and) Iimmaculate, but 
1 you are defiled by the (thoupht of) 
Dharma and even that of nirvana, this 1s 
pollution which runs counfer to the quest 
of Dharma. Dharma cannot be practiced 
and 1Ý it Is put Into practice, this Iimplies 
something (¡.e. an obJect) to be practiced 
and 1s not the quest of Dharma. Dharma 
1s beyond grasping and rejecting, and I1f 
you grasp or reject If, this Is ørasping or 
rejJectng (something else) but not the 
quest of Dharma. Dharma 1s beyond 
position but 1f you give 1t a place, this IS 
clinging to space but not the quest of 
Dharma. Dharma 1s formless but 1Ý you 
rely on form to conceive the Dharma, this 
1S search for form but not the quest of 
Dharma. Dharma 1s not an abode but 1ƒ 
you want to stay 1n it this 1s dwelling In 
(an obJective) Dharma, but not the quest 
of (absolute) Dharma. Dharma can be 
neither seen, nor heard nor felt nor known 
but If you want to see, hear, feel and 
know It, this Is the functioning of your 
(discriminatory) seeing, hearing, feeling 
and knowing but not the quest of Dharma. 
Dharma 1s (transcendenfally) inactive (wu 
wel) bu(t IÝ you are set on worldly 
acfivities, this 1s a search for the worldly 
way of life but not the quest of Dharma. 
Therefore, Sariputra, the quest of Dharma 
does not ¡imply seeking anything 
whaftsoever.” 

Khi ông Duy Ma Cật nói lời ấy rồi, năm 
trăm vị Thiên tử ở trong các pháp được 
pháp nhãn thanh tịnh—When Vimalakirti 
so spoke, five hundred sons of devas 
realized the pure Dharma Eye. 

Bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật hỏi ngài 
Văn Thù Sư Lợi rằng: “Thưa ngài! Ngài 
dạo đi trong vô lượng ngàn muôn ức a 
tăng kỳ quốc độ, thấy cõi Phật nào có 
những tòa sư tử tốt đẹp thượng diệu do 
công đức tạo thành?”—Vimalakrrti then 


4668 


asked ManJusri: “The Virtuous One has 
traveled in countless thousands and tens 
of thousands of lakhs of worlds; which 
one 1s the Buddha land where the highest 
meris make the lion throne (Of its 
Buddha)?” 

Văn Thù Sư Lợi nói: “Cư sĩ! Về phương 
đông cách đây khỏi ba mươi sáu số cát 
sông Hằng cõi Phật, có thế giới tên Tu Di 
Tướng, đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tu 
Di Đăng Vương, hiện vẫn còn. Thân Phật 
cao tám muôn bốn ngàn do tuần, tòa sư tử 
cũng cao như thế, trang nghiêm tốt đẹp 
bực nhất.”—Manjusri replied: “Venerable 
Upasaka, In the east there 1s a Buddha 
land which 1s separated from here by a 
distance represented by worlds as 
countless as the sand grains In thirty-SIX 
Ganges rivers; it 1s called Merudhvaja 
whose Buddha ¡s called Merukalpa who 1s 
sữll there. His body 1s 84,000 yojana tall 
and his lion throne, also as hiph, 1s of 
prominent maJesty.” 

Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật hiện sức 
thần thông, tức thời đức Phật ở cõi nước 
kia điều khiển ba vạn hai ngàn tòa sư tử 
cao rộng nghiêm sạch đến trong nhà ông 
Duy Ma Cật. Các Bồ Tát, đại đệ tử, Đế 
Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên vương tất 
cả đều thấy việc xưa nay chưa từng 
thấy—At that time, Vimalakirti used his 
transcendenfal powers to invite Buddha 
Merukalpa to send to his room thirty-fwo 
thousand hiph, large, majestic and clean 
lion thrones which the Bodhisattvas, chief 
diseiples of the Buddha (Sakyamun)), 
Indra and Brahma, the four deva kinss, 
etc., had never seen before. 

Nhà ông Duy Ma Cật rộng rãi trùm chứa 
cả ba vạn hai ngàn tòa sư tử không ngăn 
ngại, mà ở nơi thành Tỳ Xá Ly cho đến 
bốn thiên hạ cõi Diêm Phù Để cũng 
không bị ép chật, tất cả đều thấy y 
nguyên như thế——The room contained all 


the thirty-two thousand lion thrones which 
địd not hinder one another and which did 
not obstruct anythng at Vaisali, 1n 
Jambudvipa (our earth) and in the four 
heavens where all things remained 
unchanged as before. 

Ông Duy Ma Cật mời ngài Văn Thù Sư 
Lợi và các Bồ Tát thượng nhơn ngồi nơi 
tòa sư tử, song phải hiện thân mình đứng 
cao bằng tòa kia. Tức thời các Bồ Tát có 
thần thông liền biến hiện thân mình cao 
bốn muôn hai ngàn do tuần đến ngồi nơi 
tòa sư tử, còn các Bồ Tát mới phát tâm và 
hàng đệ tử đều không lên được— 
Vimalakirti then said to Manjusri: “Please 
take a lion throne and be seated amongst 
the great Bodhisattvas by enlarging the 
size of your body to that of the seat.” 
Those Bodhisatvas who had acquired 
supernatural powers, enlarged therr 
bodies to the size of the thrones on which 
they sat (without difficulty). But the 
newly Initiated Bodhisattvas and chief 
disciples of the Buddha could not mount 
the hiph thrones. 

Lúc đó ông Duy Ma Cật mời ngài Xá Lợi 
Phất lên tòa sư tử ngỗi—Vimalakirti then 
said to Sariputra: “Please be seated on a 
lion throne.” 

Ngài Xá Lợi Phất đáp: “Thưa Cư sĩ! Tòa 
nầy cao rộng quá tôi không lên được.”— 
Sariputra replied: “Venerable Upasaka, 
these thrones are large and hiph; I cannot 
mount them.” 

Ông Duy Ma Cật nói: “Ngài Xá Lợi Phất! 
Phải đảnh lễ đức Tu Di Đăng Vương Như 
Lai mới có thể ngôi được.”—Vimalakirti 
said: “Sariputra, you should first pay 
reverence to the Tathagata Merukalpa 
and will then be able to sit on one of 
them.” 

Khi ấy các vị Bổ Tát mới phát tâm và 
hàng đệ tử đều đảnh lễ đức Tu Di Đăng 
Vương Như Lai, rồi ngồi được ngay nơi 


4669 


tòa sư tửỬ—At that time, all newly initiated 
Bodhisattvas and chief disciples of the 
Buddha paid reverence to the Tathagata 
Merukalpa and then sat on the lion 
throne. 

Ngài Xá Lợi Phất nói: “Thưa Cư sĩ! Thật 
chưa từng có. Như cái nhà nhỏ tí nầy mà 
dung chứa được các tòa cao rộng như thế, 
mà nơi thành Tỳ Xá Ly không có ngăn 
ngại, các tụ lạc, thành ấp, cùng những 
cung điện chư Thiên, Long Vương, quỷ 
thần trong bốn thiên hạ ở cõi Diêm Phù 
Đề cũng không ép chật.”—Sariputra said 
to Vimalakirti: Pvenerable Ủpasaka, this 
was not seen before; this small room can 
contan these híph and large thrones 
which do not obstruct anything at Vaisali 
and do not interfere with the cities, towns 
and villages on Jambudvipa (our world) as 
well as with the palaces of the devas and 
heavenly nagas (dragons) and the abodes 
of the ghosts and spIrits.” 

Ông Duy Ma Cật nói: “Ngài Xá Lợi Phất! 
Chư Phật và chư Bồ Tát có pháp giải 
thoát tên là bất khả tư nghì. Nếu Bồ Tát 
trụ nơi pháp giải thoát đó, lấy núi Tu Di 
rộng lớn nhét vào trong hạt cải vẫn không 
thêm bớt, hình núi Tu Di vẫn y nguyên, 
mà trời Tứ thiên vương và Đao Lợi thiên 
vương không hay không biết đã vào đấy, 
chỉ có những người đáng độ mới thấy núi 
Tu Di vào trong hạt cải, đó là pháp môn 
Bất Tư Nghì Giải Thoát. Lại lấy nước bốn 
biển lớn cho vào trong lỗ chưn lông, 
không có khuấy động các loài thủy tộc 
như cá trạnh, ngoan đà, mà các biển lớn 
kia cũng vẫn y nguyên. Các loài rồng, 
quỷ thân, A tu la, vân vân đều không hay 
không biết mình đi vào đấy, và các loài 
ấy cũng không có loạn động. Lại nữa, 
ngài Xá Lợi Phất! Bồ Tát ở nơi pháp Bất 
Khả Tư Nghì Giải Thoát, rút lấy cõi tam 
thiên đại thiên thế giới nhanh như bàn 
tròn của thợ đồ gốm, rồi để trong bàn tay 


phẩi quăng ra ngoài khỏi những thế giới 
như số cát sông Hằng, mà chúng sanh 
trong đó không hay không biết mình có đi 
đâu, lại đem trở về chỗ cũ, mà người 
không biết có qua lại, và thế giới ấy cũng 
vẫn y nguyên—Vimalakri said: 
“Sariputra, the liberation realized by all 
Buddhas and (great) Bodhisattvas 1s 
1nconceivable. If a Bodhisattva wins this 
liberaton, he can put the great and 
extensive (Mounf) Sumeru 1n a musfard 
seed, which neither Increases nor 
decreases (is size) while Sumeru remains 
the same, and the four deva kings 
(guardians of the world) and the devas of 
Trayastrimsas (the heavens of Indra) are 
not even aware of their being put Into the 
seed, but only those who have won 
liberaion see Sumeru in the mustard 
seed. This 1s the Inconceivable Dharma 
đoor to liberation. 

He can also put the four øgreat oceans that 
suround Sumeru 1n a pore without 
causing Inconvenience to fishes, wafter 
tOrfoises, sea-turtles, water-lizards and all 
other aquatic animals while the oceans 
remain the same and the nagas (dragons), 
ghosfs, spirifs and asuras (tifans) are not 
even aware of being displaced and 
1nterposed. 

“Further, Sariputra, a great Bodhisattva 
who has won this Inconceivable liberation 
can (take and) put on his ripht palm the 
great chiliocosm like the potter holding 
his wheel, throw 1t beyond a number of 
worlds as countless as the sand grains In 
the Ganges and then take 1t back (to 1fS 
oripinal place) while all living beings 
therein do not know of their being thrown 
away and returned and while our world 
remains unchanged. 

Lại nữa, ngài Xá Lợi Phất! Hoặc có 
chúng sanh nào ưa ở lâu trong đời mà có 
thể độ được, Bồ Tát liền kéo bẩy ngày ra 


4670 


làm một kiếp để cho chúng sanh kia gọi 
là một kiếp; hoặc có chúng sanh nào 
không ưa ở lâu trong đời mà có thể độ 
được, Bồ Tát liền thâu ngắn một kiếp lại 
làm bẩy ngày, để cho chúng sanh kia gọi 
là bảy ngày —Further, Sariputra, if there 
are living beings who are qualified for 
liberation but who want to stay longer In 
the world, this Bodhisattva will (use his 
supernatural power to) extend a week to 
an aeon so that they will consider theIr 
remaining in time to be one week. 

Lại nữa, ngài Xá Lợi Phất! Bồ Tát trụ nơi 
pháp bất khả tư nghì giải thoát, đem 
những việc tốt đẹp của tất cả cõi Phật 
gom về một nước chỉ bày cho chúng 
sanh—Further, Sariputra, a Bodhisattva 
who has won this Inconceivable liberation 
can gather in one country all the maJestic 
things of all Buddha lands so that they are 
all visible in that particular country. 

Lại nữa, Bồ Tát đem tất cả chúng sanh ở 
tất cả cõi Phật để trên bàn tay phải của 
mình rồi bay đến mười phương bày ra cho 
ai cũng thấy tất cả mà bổn xứ không lay 
động—Further, he can place on his ripht 
palm all the living beings of a Buddha 
land and then fly in all the ten directions 
to show them all things everywhere 
without even shaking them. 

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Những đổ cúng 
dường chư Phật của chúng sanh trong 
mười phương, Bồ Tát làm cho tất cả đều 
thấy nơi một lỗ chơn lông—Further, 
Sariputra, this Bodhisatva can show 
through one of his pores all offerings to 
the Buddhas by living beings In the ten 
directions. 

Lại nữa, bao nhiêu nhựt nguyệt, tinh tú 
trong các cõi nước ở mười phương, Bồ Tát 
đều làm cho mọi người thấy rõ nơi một lỗ 
chơn lông—He can show through one of 
his pores all suns, moons, planets and 
sfars in all the worlds in the ten directions. 


Lại nữa, ngài Xá Lợi Phất! Bao nhiêu thứ 
gió Ởở các cõi nước trong mười phương, Bồ 
Tát có thể hút vào trong miệng mà thân 
không bị tổn hại, những cây cối ở bên 
ngoài cũng không xiêu ngả, trốc, gãy— 
Further, Sariputra, he can breathe in (and 
hold In his mouth) all the winds blowing 
1n the worlds In the ten directions without 
I1njuring his own body or the trees of these 
worlds. 

Lại khi kiếp lửa cháy tan cõi nước ở mười 
phương, Bồ Tát đem tất cả lửa để vào 
trong bụng, lửa cũng vẫn y nguyên mà 
không chút gì làm hại—Further, when the 
worlds In the ten directions come to an 
end through destruction by fires, this 
Bodhisattva can breathe In these fires Into 
his own belly without being injured by 
them while they continue to burn without 
change. 

Lại quá số cát sông Hằng thế giới Phật 
về phương dưới, lấy một cõi Phật đem để 
cách khỏi số cát sông Hằng thế giới ở 
phương trên như cầm mũi kim nhọn ghim 
lấy một lá chà là mà không có tổn hại— 
Further, this Bodhisattva can take from 
the nadir a Buddha land separated from 
him by worlds as countless as the sand 
grains in the Ganges and lIÍt it up to the 
zenith, which 1s separated from him by 
worlds as countless as there are sand 
grains In the Ganges, with the same case 
as he picks up a leaf of the date tree with 
the point of a needle. 

Lại nữa, ngài Xá Lợi Phất! Bồ Tát trụ 
cảnh Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát hay 
dùng thần thông hiện làm thân Phật hoặc 
hiện thân Bích Chi Phật, thân Thanh Văn, 
thân Đế Thích, thân Phạm Vương, thân 
Chúa Thế gian, hoặc thân Chuyển Luân 
Thánh Vương. Các thứ tiếng to, tiếng vừa, 
tiếng nhỏ ở các cõi nước mười phương 
đều biến thành tiếng Phật diễn nói pháp 
vô thường, khổ, không, vô ngã và những 


4671 


pháp của chư Phật ở mười phương nói ra 
làm cho khắp tất cả đều được nghe— 
Further, Sariputra, a Bodhisattva who has 
won this Inconceivable liberation can use 
his transcendental powers to appear as a 
Buddha, or a Pratyeka-buddha, a Sravaka, 
a sovereign Sakra, Brahma, or a ruler of 
the world (cakravarti). He can also cause 
all sound and voices of hiph, medium and 
low pitches In the worlds In the ten 
directions to change ¡info the Buddha'”s 
volce proclaming (the doctrine of) 
Impermanence, suffering, unreality and 
absence of ego as well as all Dharmas 
expounded by all Buddhas in the ten 
directions, making them heard 
everywhere. 

Ngài Xá Lợi Phất! Nay tôi chỉ nói qua 
thần lực giải thoát bất khả tư nghì của Bồ 
Tát như thế, nếu nói cho đủ đến cùng 
kiếp cũng không hết được —Sariputra, I 
have menfioned only some of the powers 
derived from this inconceivable liberation 
but If Ï were to enumerate them all, a 
whole aeon would be too short for the 
purpose. 

Khi đó ngài Đại Ca Diếp nghe nói pháp 
môn Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát của Bồ 
Tát, ngợi khen chưa từng có, mới bảo 
ngài Xá Lợi Phất rằng: “Ví như có người 
Ở trước người mù phô bày các thứ hình 
sắc, người mù kia đâu thể thấy được. Nay 
tất cả hàng Thanh Văn nghe pháp môn 
Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát nầy cũng 
đâu thể hiểu được. Người trí nghe pháp 
môn nây ai mà chẳng phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tại sao 
chúng ta mất hẳn giống ấy, đối với pháp 
Đại Thừa nầy đã như hạt giống thúi? Tất 
cả hàng Thanh Văn nghe pháp môn Bất 
Khả Tư Nghì Giải Thoát nầy đều phải 
than khóc tiếng vang động cõi tam thiên 
đại thiên thế giới, còn tất cả Bổ Tát nên 
hết sức vui mừng mà vâng lãnh pháp ấy. 


Nếu có Bồ Tát nào tin hiểu pháp môn 
Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát nầy thời tất 
cả chúng ma không thể làm gì được— 
Mahakasyapa who had heard of this 
Dharma of ¡inconceivable liberation, 
pralsed 1t and said ¡t had never been 
expounded before. He then said to 
Sariputra: “Like the blind who do not see 
1mages 1n varlous colours shown to them, 
all sravakas hearing this Dharma door to 
1nconceivable 
understand 1t. Of the wise men hearing 
about it, who will not set his mind on the 
quest of supreme enliphtenment? What 
should we do to uproot for ever the rotfen 
sravaka root as compared with this 
Mahayana, so that all sravakas hearing 
this doctrine of inconceivable liberation, 
shed tears of repentance and scream so 
loudly as to shake the great chiliocosm? 
As to the Bodhisattvas, they are all happy 
to receive this Dharma reverently by 
placing 1t on the tops of their heads. If a 
Bodhisattva believes and practices this 
Dharma door to inconceivable liberation, 
all demons cannot oppose him.” 

Khi Ngài Đại Ca Diếp nói như thế rồi có 
ba vạn hai ngàn vị thiên tử đều phát tâm 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác— 
When Mahakasyapa spoke these worlds, 
thirty-two thousand sons of the devas set 
ther minds on the quest of supreme 
enliphtenment. 

Vào lúc bấy giờ, ông Duy Ma Cật nói với 
ngài Đại Ca Diếp rằng: “Ngài Đại Ca 
Diếp! Các vị làm ma vương trong vô 
lượng vô số cõi nước mười phương phần 
nhiều là bực Bồ Tát trụ nơi Pháp Bất Khả 
Tư Nghì Giải Thoát, vì dùng sức phương 
tiện giáo hóa chúng sanh nên thị hiện làm 
ma vương—At that time, Vimalakirti 
declared to Mahakasyapa: “Virtuous One, 
those who appear as kings of demons In 
countless worlds In the ten directions are 


liberation wil not 


4672 


mostly Bodhisattvas who have realized 
this inconceivable liberation and who use 
expedilent devices (upaya) fo appear as 
ther rulers 1n order to convert living 
beingss. 

Lại nữa, ngài Đại Ca Diếp! Vô lượng Bồ 
Tát ở mười phương, hoặc có người đến 
xin tay, chân, tai, mũi, đầu, mắt, tủy, não, 
huyết, thịt, da, xương, xóm làng, thành 
ấp, vợ con, tôi tớ, voi ngựa, xe cộ, vàng 
bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ 
phách, trân châu, đổi môi, y phục, và các 
món ăn uống, mà người xin đó phần 
nhiều là bực Bồ Tát trụ pháp Bất Khả Tư 
Nghì Giải Thoát dùng sức phương tiện 
đến thử thách để làm cho các Bồ Tát kia 
thêm kiên cố. Vì sao? Bồ Tát trụ pháp 
Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát có thần lực 
oai đức nên mới dám làm việc bức ngặt 
để chỉ bày cho chúng sanh những việc 
khó làm như thế. Còn kẻ phàm phu hạ 
liệt không có thế lực, không thể làm bức 
ngặt được Bồ Tát, ví như con long tượng 
đày đạp, không phải sức lừa kham chịu 
nổi. Đó là môn trí huệ phương tiện của 
Bồ Tát ở nơi pháp Bất Khả Tư Nghì Giải 
Thoát vậy —Further, Mahakasyapa, 
countless Bodhisatvas 1n the ten 
directions appear as beggars asking for 
hands, feet, ears, noses, heads, brains, 
blood, flesh, skin and bones, towns and 
hamlets, wives and (female) slaves, 
elephantfs, horses, carfs, gold, silver, lapIs 
lazul, agate, cornelian, coral, amber, 
pearl, Jjade shell, clothing, food and drink; 
most of these beggars are Bodhisattvas 
who have realized this I1nconceivable 
liberaton and use expedient devices fo 
test believers In order to cement theIr 
faith (ín the Dharma). 
Bodhisatvas who have 
inconcervable liberation possess the awe- 
1nspiring power to bring pressure to bear 
upon (believers) and ask for Inalienable 


Because the 
realized 


things (to test them), but worldly men 
whose spirituality 1s low have no such 
(transcendental) powers and canmnot do all 
this. These Bodhisattvas are like dragons 
and elephants which can trample (with 
tremendous force), which donkeys cannot 
do.  This 1s called the wisdom and 
expedlent methods (upaya) of the 
Bodhisattvas who have won 
1nconcervable liberation.” 


CHƯƠNG BẢY-CHAPTER SEVEN 


PHẨM QUÁN CHÚNG SANH— 
LOOKING at LIVING BEINGS 


Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma 
Cật: “Bồ Tát quán sát chúng sanh phải 
như thế nào? —Manjusi  asked 
Vimalakiri: “How should a Bodhisattva 
look at living beings?” 

Duy Ma Cật đáp: “Ví nhà huyễn thuật 
thấy người huyễn của mình hóa ra, Bồ 
Tát quán sát chúng sanh cũng như thế. 
Như người trí thấy trăng dưới nước, thấy 
mặt trong gương, như ánh nắng dợn, như 
âm vang của tiếng, như mây giữa hư 
không, như bọt nước, như bóng nổi, như 
lõi cây chuối, như ánh điển chớp, như đại 
thứ năm, như ấm thứ sáu, như căn thứ 
bảy, như nhập thứ mười ba, như giới thứ 
mười chín. Bổ Tát quán sát chúng sanh 
cũng như thế. Như sắc chất cõi vô sắc, 
như mộng lúa hư, như thân kiến của Tu 
Đà Hoàn, như sự nhập thai của A Na 
Hàm, như tam độc của A la hán, như tham 
giận phá giới của Bồ Tát chứng vô sanh 
pháp nhẫn, như tập khí phiền não của 
Phật, như mù thấy sắc tượng, như hơi thở 
ra vào của người nhập diệt tận định, như 
dấu chim giữa hư không, như con của 
thạch nữ (đàn bà không sanh đẻ), như 
phiền não của người huyễn hóa, như cảnh 
chiêm bao khi đã thức, như người diệt độ 


4673 


thọ lấy thân, như lửa không khói. Bồ Tát 
quán sát chúng sanh cũng như thế đó.”— 
Vimalakrti repled: “ A Bodhisattva 
should look at living beings like an 
1llusionist does at the 1llusory men (he has 
created); and like a wise man looking at 
the moon”s reflection in water; at his own 
face In a mirror; at the flame of a burning 
fire; at the echo of a calling volce; at 
flying clouds In the sky; at foam In a 
liquid; at bubbles on water; at the (empty) 
core of a banana tree; at a flash of 
liphtnng; at the (non-existent fifth 
element (beside the four that make the 
human body); at the sixth agsregate 
(beside the five that make a sentient 
being); at the 
(beside the six objects of sense); at the 
thiteenth entrance (ayatana-beside the 
twelve Involving the six organs and six 
sense date); at the nineteenth realm of 
sense (beside the eiphteen dhatus or 
fields of sense); at form ¡in the formless 
world; at the (non-existenf) sprout of a 
charred grain of rice; at a body seen by a 
srota-apanna (who has wiped out the 
1llusory body to enter the holy stream); at 
the entry of an anagamin (or a non- 
returnng sravaka) Into the womb of a 
woman (for rebirth); at an arhat still 
preserving the three poisons (of desire, 
anger stupidty whích he has 
eliminated forever); at a Bodhisattva 
realizing the patient endurance of the 
uncreate who 1s still øreedy, resenfful and 
breaking the prohibitons; at a Buddha 
still suffering from klesa (troubles); at a 
blind man seeing things; at an adept who 
sũll breathes air in and out while in the 
state of nirvanic imperturbability; at the 
tracks of birds flying in the air; at the 
progeny of a barren woman; at the 
suffering of an 1llusory man; at a sleeping 
man seeing he Is awake In a dream; at a 


seventh sense datum 


and 


(a) 


(@œ) 


(c) 


(q) 


(e 


` 


@®) 


(g) 


devout man realizing nrvana who takes a 
bodily form for (another) reincarnation; 
and at a smokeless fire. This 1s how a 
Bodhisattva should look at living beings.” 
Khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: “Nếu 
Bồ Tát quán sát như thế thì phải thực 
hành lòng từ như thế nào?”——At that time, 
Manjusri asked Vimalakirti: “When a 
Bodhisattva so medifates how should he 
practise kindness (mattr1)? 

Duy Ma Cật đáp—Vimalakiri replied: 
Bồ Tát quán sát như thế rồi phải tự nghĩ 
rằng—When a Bodhisattva has made this 
meditation, he should think that: 

Phải vì chúng sanh nói pháp như trên, đó 
là lòng từ chân thật: Ought to teach living 
beings to meditate in the same manner; 
this 1s true kindness. 

Phải thực hành lòng từ tịch diệt, bởi vì 
không sanh: Should practise causeless 
(nirvanic) which prevents 
Creafiveness; 

Phải thực hành lòng từ không nóng bức, 
bởi không có phiền não: Should practice 
unheated kindness which puts an end to 
klesa (troubles and causes of troubles); 
Phải thực hành lòng từ bình đẳng, bởi ba 
đời như nhau: Should practice Iimpartial 
kindness which coves all the three periods 
of time (which means that it is eternal 
1nvolving past, future and present); 

Phải thực hành lòng từ không đua tranh, 
bởi không có khởi: Should practice 
passlonless kindness whiích wipes out 
disputes; 

Phải thực hành lòng từ không hai, bởi 
trong ngoài (căn trần) không hiệp: Should 
pracice non-dual kindness 
beyond sense organs within and sense 
data without; 

Phải thực hành lòng từ không hoại, bởi 
hoàn toàn không còn: Should practice 
indestructible kindness which eradicates 
all corruption; 


kindness 


which 1s 


4614 


(h) Phải thực hành lòng từ kiên cố, bởi lòng 
không hủy hoại: Should practice stable 
kindness which 1s a characteristic of the 
undying self-mind; 

() Phải thực hành lòng từ thanh tịnh, bởi 
tánh các pháp trong sạch: Should practice 
pure and clean kindness which is spotless 
like Dharmata; 

() Phải thực hành lòng từ vô biên, bởi như 
hư không: Should pracice boundless 
kimndnes which 1s all-pervasive like 
Space; 

(k) Phải thực hành lòng từ của A la hán, vì 
phá các giặc kiết sử: Should practice the 
kindness of the arhat stage which destroys 
all bondage; 

()_ Phải thực hành lòng từ Bồ Tát, ví an vui 
chúng sanh: Should pracice the 
Bodhisattva kindness which gIives comfort 
to living beings; 

(m) Phải thực hành lòng từ của Như Lai, vì 
đặng tướng như như: Should practice the 
Tathagata kindness which leads to the 
state of thatness; 

(n) Phải thực hành lòng từ của Phật, vì giác 
ngộ chúng sanh: Should practice the 
Buddha kindness which enlightens all 
living beings; 

(o) Phải thực hành lòng từ tự nhiên, vì không 
nhơn đâu mà đặng: Should practice 
spontaneous kindness which 1s causeless; 

(p) Phải thực hành lòng từ Bồ Đề, vì chỉ có 
một vị: Should practice Bodhi kindness 
which 1s one flavour (i.e. uniform and 
unmixed wisdom); 

(q) Phải thực hành lòng từ vô đẳng, vì đoạn 
các ái kiến: Should practice unsurpassed 
kindness which cuts off all desires; 

(r)_ Phải thực hành lòng từ đại bi dẫn dạy cho 
pháp Đại Thừa: Should practice merciful 
kindness which leads to the Mahayana 
(path); 

(s) Phải thực hành lòng từ không nhàm mỏi, 
quán không, vô ngã: Should practice 


untiring kindness because of deep 1nsight 
1nto the void and non-exIstenf ego; 

()_ Phải thực hành lòng từ pháp thí không có 
luyến tiếc: Should practice Dharma- 
bestowing (dana) kindness which 1s free 
from regret and repenfance; 

(u) Phải thực hành lòng từ trì giới để hóa độ 
người phá giới: Should practice precepts 
(sila) upholding kindness to convert those 
who have broken the commandments; 

(v) Phải thực hành lòng từ nhẫn nhục để ủng 
hộ người và mình: Should practice patient 
(ksanti) kindness which protects both the 
self and others; 

(w) Phải thực hành lòng từ tinh tấn để gánh 
vác chúng sanh: Should practice Zealous 
(virya) kindness to liberate all living 
beings; 

(w1) Phải thực hành lòng từ thiền định không 
thọ mùi thiển: Should practice serene 
(dhyana) kindness which 1s unaffected by 
the five senses; 

(w2) Phải thực hành lòng từ trí tuệ, đều biết 
đúng nhịp: Should practice wise (prajna) 
kindness which 1s always timely; 

(w3) Phải thực hành lòng từ phương tiện, thị 
hiện tất cả: Should practice expedient 
(upaya) kindness to appear at all times for 
converting living beinøs; 

(w4) Phải thực hành lòng từ không ẩn dấu, 
lòng ngay trong sạch: Should practice 
unhidden kindness because of the purity 
and cleanliness of the straiphforward 
mind; 

(w5) Phải thực hành lòng từ thâm tâm, không 
có hạnh xen tạp: Should practice 
profound minded kindness which 1s free 
from điscrimination; 

(w6) Phải thực hành lòng từ không phỉnh dối, 
không có lừa gạt: Should practice 
undeceptive kindness which is without 
fault; 

(w7) Phải thực hành lòng từ an vui, làm cho 
tất cả được sự an vui của Phật. Lòng từ 


4675 


của Bồ Tát là như thế đó: Should practice 
Joyful kindness which bestows the 
Buddha joy (n nirvana). “Such are the 
specialitles of Bodhisattva kindness.” 
Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: “Sao gọi là 
lòng bi?”—Manjusri asked Vimalakirti: 
“What should be his compassion 
(karuna)?” 

Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát làm công đức 
gì cốt để cho chúng sanh.”—Vimalakirti 
replied: “His compassion should include 
sharing with all living beings all the 
merits he has won.” 

Văn Thù Sư Lợi hỏi: “Sao gọi là lòng 
hỷ?”—Manjusri asked: “What should be 
his Joy (mudita)?” 

Duy Ma Cật trả lời: “Có lợi ích gì đều 
hoan hỷ, không hối hận.”—Vimalakirti 
replied: He should be filled with Joy on 
seeing others win the benefit of the 
Dharma with no regret whatsoever.” 

Văn Thù Sư Lợi hỏi: “Sao gọi là lòng 
xả?”—Manjusri asked “What should he 
relinquish (upeksa)?” 

Duy Ma Cật đáp: “Những phước báo đã 
làm, không có lòng hy vọng.”—— 
Vimalakrti rephed: “ln his work of 
salvation, he should expect nothing (I.e. 
no gratitude or reward) In return.” 

Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: “Sự sanh tử 
đáng sợ, Bồ Tát phải y nơi đâu?— 
Manjusri asked: “On what should he rely 
1n his fear of birth and death?” 

Ông Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát ở trong 
sanh tử đáng sợ đó, phải y nơi sức công 
đức của Như Lai.”—Vimalakirti replied: 
“He should rely on the power of the 
Tathagata”s moral merifs.” 

Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: “Bồ Tát muốn 
y sức công đức của Như Lai, phải trụ nơi 
đâu?”—ManJusri asked: “What should he 
do to win support from the power of the 
Tathagata”s moral merits?” 

Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát muốn y sức 


công đức của Như Lai, phải trụ nơi chỗ độ 
thoát tất cả chúng sanh.”—Vimalakirti 
replied: “ He should liberate all living 
beings in order to win support from the 
power of the Tathagataˆs moral merit.” 
Văn Thù lại hỏi: “Muốn độ chúng sanh 
phải trừ những gì? —Manjusri asked: 
“What should he wipe out in order to 
liberate living beings?” 

Duy Ma Cật đáp: “Muốn độ thoát chúng 
sanh trước hết phải trừ phiển não của 
họ.”——Vimalakirti replied: “When 
liberatng living beings, a Bodhisattva 
should first wipe out their klesa (troubles 
and causes of troubles)?” 

Văn Thù hỏi: “Muốn trừ phiển não, phải 
thực hành những gì?”—ManJusri asked: 
“What should he do to wIpe out klesa?” 
Duy Ma Cật đáp: “Phải thực hành chánh 
niệm.”—Vimalakirti replied: “He should 
uphold right mindfulness.” Văn Thù hỏi: 
“Thế nào là thực hành chánh niệm?”— 
ManJusri asked: “What should he do to 
uphold right mindfulness?” 

Duy Ma Cật đáp: Phải thực hành pháp 
không sanh không diệt: Vimalakirti 
replied: “He should advocate the unborn 
and the undying.” 

Văn Thù hỏi: “Pháp gì không sanh, pháp 
gì không diệt? “Manjusri asked: “What 1s 
the unborn and what 1s the undying?” 
Pháp bất thiện không sanh, pháp thiện 
không diệt: Vimalakiri replied: “The 
unbom 1s evil that does not arise and the 
undying 1s øood that does not end.” 

Văn Thù hỏi: “Pháp thiện và pháp bất 
thiện lấy gì làm gốc?”—Manjusri asked: 
“What is the root of good and evil?” 

Duy Ma Cật đáp: “Lấy thân làm gốc.”— 
Vimalakirti replied: “The body 1s the root 
of good and evil.” 

Văn Thù hỏi: “Thân lấy gì làm gốc?”— 
ManJusri asked: “What 1s the root of the 
body?” 


4676 


Duy Ma Cật đáp: “Lấy tham dục làm 
gốc.”—Vimalakiri replied: “Craving ¡is 
the root of the body.” 

Văn Thù hỏi: “Tham dục lấy gì làm 
gốc?”—Manjusri asked: “What is the root 
Of craving?” 

Duy Ma Cật đáp: “Lấy hư vọng phân biệt 
làm gốc.”—Vimalakirti replied: 
“Baseless discriminatlon 1s the root of 
craving.” 

Văn Thù hỏi: “Hư vọng phân biệt lấy gì 
làm gốc?”——Manjusri asked: “What is the 
root of baseless discrimination?” 

Duy Ma Cật đáp: “Lấy tưởng điên đảo 
làm gốc.”——Vimalakirti replied: “Inverted 
thinking 1s the root of discrimination.” 
Văn Thù hỏi: “Tưởng điên đảo lấy gì làm 
gốc?”—Manjusri asked: “What is the root 
of inverted thinking?” 

Duy Ma Cật đáp: “Lấy không trụ làm 
gốc.”—Vimalakirti replied: “Non-abiding 
1s the root of inverted thinking.” 

Văn Thù hỏi: “Không trụ lấy gì làm 
gốc?”—Manjusri asked: “What is the root 
of non-abiding?” 

Duy Ma Cật đáp: “Không trụ thì không 
gốc. Thưa ngài Văn Thù, ở nơi gốc không 
trụ mà lập tất cả pháp.”—Vimalakirti 
repled: “Non-abiding 1s rootless. 
ManJusri, from this non-abiding root all 
things arise.” 

Bấy giờ trong nhà ông Duy Ma Cật có 
một Thiên nữ thấy các vị trời, người đến 
nghe Pháp, liền hiện thân ra tung rải hoa 
trời trên mình các vị Bổ Tát và đại đệ tử. 
Khi hoa đến mình các vị Bồ Tát đều rơi 
hết, đến các vị đại đệ tử đều mắc lại. Các 
vị đại đệ tử dùng hết thần lực phủi hoa 
mà hoa cũng không rớt—A goddess 
(devakanya) who had watched the gods 
(devas) listeninng to the Dharma ¡in 
Vimalakirti°s room appeared in bodily 
form to shower flowers on the 
Bodhisattvas and the chief disciples of the 


Buddha (n their honour). When the 
flowers fell on the Bodhisattvas, they fell 
to the pround, but when they fell on the 
chief disciples, they stuck to their bodies 
and did not drop In spite of all their efforts 
to shake them off. 

Lúc ấy, Thiên nữ hỏi ngài Xá Lợi Phất: 
“Tự sao mà phủi hoa?”-——At that time, the 
goddess asked Sariputra why he tried to 
shake the flowers off. 

Xá Lợi Phất đáp: “Hoa nầy không như 
pháp nên phủi.”—Sariputra replied: “I 
want to shake off these flowers which are 
not in the state of suchness.” 

Thiên nữ nói: “Chớ bảo hoa nầy là không 
như pháp. Vì sao? Hoa nầy nó không có 
phân biệt, tự nhân giả phân biệt đó thôi! 
Nếu người xuất gia ở trong Phật pháp có 
phân biệt là không như pháp, nếu không 
phân biệt là như pháp. Đấy, xem các vị 
Bồ Tát, hoa có dính đâu? Vì các ngài đã 
đoạn hết tưởng phân biệt. Ví như người 
lúc hồi hộp sợ, thời phi nhơn mới thừa cơ 
hại được. Như thế, các vị đại đệ tử vì sợ 
sanh tử nên sắc, thanh, hương, vị, xúc mới 
thừa cơ được, còn người đã lìa được sự sợ 
sệt thì tất cả năm món dục không làm chi 
được. Do tập khí kiết sử chưa dứt hết nên 
hoa mới mắc nơi thân thôi, còn người kiết 
tập hết rồi, hoa không mắc được.”—The 
goddess said: “Do not say these flowers 
are not In the state of suchness. Why? 
Because they do not differentiate, and it 
ISÃ you (alone) wWho øIve rise tfO 
differentiation. If you (still) differentiate 
after leaving home In your quest of 
Dharma, this is not the state of suchness, 
but IÝ you no longer gIve rise tfO 
differentiation, this will be the state of 
Look at the Bodhisattvas 
whose bodies do not retain the flowers 
this 1s because they have put an end to 
differentiation. This 1s like a man taking 
fright who invites trouble for himself 1s 


suchness. 


4677 


like a man taking right and evil (people). 
So If a disciple fears birth and death, then 
form, sound, smell, taste and touch can 
trouble him, but 1f he 1s fearless he Is 
Immune from all the five sense data. (in 
your case). It 1s because the force of habit 
sữll remains that these flowers cleave to 
your body but I1 you cut it off, they wIll 
not stick fO 1t.” 

Xá Lợi Phất hỏi: “Thiên nữ ở nhà nầy 
được bao lâu?”—Sariputra asked: “How 
long have you been in this room?” 

Thiên nữ đáp: “Tôi ở nhà nầy ¡n như Ngài 
được giải thoát.”—The goddess replied: 
“My stay ¡in this room 1s just like the 
Venerable Elderˆs liberation.” 

Xá Lợi Phất hỏi: “Ở đây đã lâu ư?— 
Sariputra asked: “Do you then mean that 
you have stayed here for a long time?” 
Thiên nữ đáp: “Ngài giải thoát đã lâu như 
thế nào? —The goddess retorted: “Does 
your liberation also involve time?” 

Ngài Xá Lợi Phất nín lặng không đáp— 
Sariputra kept silent and did not reply. 
Thiên nữ nói: “Tại sao bực kỳ cựu đại trí 
lại nín lặng?”—The goddess then asked: 
“Why ¡is the wise elder silent on this 
point?” 

Xá Lợi Phất trả lời: “Giải thoát không có 
ngôn thuyết, nên ở nơi đó ta không biết 
nói làm saol—Sariputra replied: “He 
who wins liberation does not express 1t In 
words; hence I do not know what to say!” 
Thiên nữ nói: “Ngôn thuyết văn tự đều là 
tướng giải thoát. Vì sao? Vì giải thoát 
không ở trong, không ở ngoài, không ở 
hai bên; văn tự cũng không ở trong, 
không ở ngoài, không ở hai bên. Thế nên, 
ngài Xá Lợi Phất, chớ rời văn tự mà nói 
giải thoát. Vì sao? Vì tất cả pháp là tướng 
giải thoát.”—The goddess said: “Spoken 
and wriftten word reveal liberation. Why? 
For liberation 1s neither within nor without 
nor 1n between, and words also are 


neither Inside nor oufside nor in between. 
Therefore, Sariputra, liberation cannot be 
preached without using words. Why? 
Because all things point to liberation.” 

Xá Lợi Phất hỏi: “Không cần ly dâm, nộ, 
si, được giải thoát ư?”—Sariputra asked: 
“Do you then mean that thee 1s no need to 
keep from carnality, hatred and stupidity 
to win liberaton?” 

Thiên nữ nói: “Phật vì kẻ tăng thượng 
mạn nói ly dâm, nộ, sĩ là giải thoát thôi, 
nếu kẻ không tăng thượng mạn thời Phật 
nói tánh của dâm nộ, sĩ là giải thoát.”— 
The goddess replied: “In the presence of 
those who are proud (of their superIor 
knowledge) the Buddha said 1t 1s 
1mportant to keep from carnality, hatred 
and stupidity 1n the quest of liberation; but 
where they are absent, He said that the 
underlying nature of carnality, hatred and 
stupidity (I.e. the self-nature) 1s identical 
with liberation. 

Xá Lợi Phất nói: “Hay thay! Hay thay! 
Thiên nữ! Nàng được cái gì, chứng cái gì 
mà biện tài như thế?—Sariputra 
exclaimed: “Excellent, gøoddess, 
excellent, what have you gained and 
experienced that gives you such an 
eloquence?” 

Thiên nữ nói: “Tôi không được, không 
chứng, mới được biện tài như thế. Vì sao? 
Nếu có được, có chứng thời ở trong Phật 
pháp là kẻ tăng thượng mạn.”—The 
gøoddess replied: “The fact that I neither 
gaIn nor experlence anything gIves me 
this eloquence. Why 1s 1t so? Because he 
who (clams to) have won and 
experienced (something) 1s arrogant In 
the eye of the Buddha Dharma.” 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi Thiên nữ: “Ở trong 
ba thừa, ý nàng cầu thừa nào?— 
Sariputra asked: “Which of the three 
vehicles 1s your aim?” 

Thiên nữ nói: “Cần pháp Thanh Văn để 


]) 


2) 


4678 


hóa độ chúng sanh, tôi làm Thanh Văn; 
cần pháp nhơn duyên để hóa độ chúng 
sanh, tôi làm Bích Chi Phật; cần pháp đại 
bi để hóa độ chúng sanh, tôi làm Đại 
thừa. Thưa ngài Xá Lợi Phất! Như người 
vào rừng chiêm bặc, chỉ ngửi có mùi 
chiêm bặc, chứ không còn mùi hương nào 
khác. Cũng như người vào nhà nầy chỉ 
ngửi mùi hương công đức của Phật chớ 
không ưa ngửi mùi hương công đức của 
Thanh Văn và Bích Chi Phật.”—The 
goddess replied: “When I preach the 
sravaka Dharma to convert people, Ï 
appear as a sravaka; when I expound the 
(twelve) links in the chain of existence I 
appear as a pratyeka-buddha; and when I 
teach øreat compassIon to convert them, I 
appear as a (teacher of) Mahayana. 
Sariputra, like those entering a campa 
gørove who smell only the fraprance of 
campas to the exclusion of all other 
odours, those enfering this room smell 
only the fragrance of Buddha merits and 
no longer like the aroma of achievemenfs 
by sravakas and pratyeka-buddha.” 

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Có những vị Đế 
Thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương và 
chư Thiên, long thần, quỷ cả thấy vào 
trong nhà nầy nghe thượng nhân đây 
giảng nói Chánh Pháp, đều ưa mùi hương 
công đức của Phật phát tâm rổi ra— 
Sariputfra, when Indra, Brahma, the four 
deva kings of the four heavens (guardians 
of the world), heavenly dragons, ghosfs 
and spirifs, etc. entered the room and 
heard this Dpasaka (Vimalakirti) expound 
the right Dharma, they all took delight in 
smelling the fragrance of Buddha merits 
and developed the Mahayana 
before returning to their worlds. 
Thưa ngài Xá Lợi Phất! Tôi ở nhà nầy đã 
mười hai năm chưa từng nghe nói pháp 
Thanh Văn, hay Bích Chi Phật, chỉ nghe 
đại từ đại bi của Bồ Tát và những pháp 


mind 


(a) 


(@œ) 


(c) 


(q) 


(e 


` 


bất khả tư nghì của chư Phật. Thưa ngài 
Xá Lợi Phất! Nhà nầy thường hiện ra tám 
pháp “chưa từng có, khó được.' Tám pháp 
là gì?—Sariputra, I have stayed here for 
twelve years during which I have never 
heard the Dharmas of sravakas and 
pratyeka-buddhas but only the doctrine of 
greaft (matri) and great 
compassion (karuna) of the Bodhisattvas 
and the Iinconceivable Buddha Dharma. 
Sariputra, In this room there are always 
eight unusual manifestations: 


kindness 


Thứ nhất là nhà nầy thường dùng ánh 
sáng sắc vàng soi chiếu ngày đêm không 
khác, chẳng cần ánh sáng của nhật 
nguyệt soi chiếu —First, this room ¡is 
1lluminated by a golden light, which 1s the 
same by day and by night and does not 
depend on either sunlight or moonlipht to 
lipht It up; 

Thứ hai là nhà nây hễ ai vào rồi không 
còn bị các thứ cấu nhiễm làm não loạn— 
Second, he who enfers it is immune from 
all troubles caused by defilements; 

Thứ ba là nhà nầy thường có các vị Đế 
Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và 
các Bồ Tát ở phương khác nhóm họp 
không ngớt—Third, this room 1s visited by 
Indra, Brahma, the four deva kings of the 
four heavens and Bodhisattvas from other 
realms; 

Thứ tư là nhà nầy thường nói sáu pháp Ba 
La Mật và pháp bất thối chuyển—Fourth, 
the never-receding Dharma of the six 
paramitas 1s always expounded In 1f; 

Thứ năm là nhà nây thường trổi âm nhạc 
bực nhất của trời, người, vang ra vô lượng 
tiếng pháp —Eifth, the most melodious 
heavenly music iIntonng countless 
Dharma doors (to enlightenment) 1s heard 
1n 1t; 

Sáu là, nhà nầy có bốn kho tàng lớn chứa 
đầy các món báu, giúp khắp cho kẻ 


(g) 


h) 


4679 


nghèo thiếu, hễ câu liền được, không bao 
giờ hết —Sixth, this room contains the 
four canons (OŸ sutras, vinaya, sastras and 
scriptures) full of 
inexhaustible precious treasures for those 
who are (spiritually) poor 

Thứ bảy là nhà nây Phật Thích Ca Mâu 
Ni, Phật A Di Đà, Phật A Súc, Phật Bửu 
Đức, Phật Bửu Diệm, Phật Bửu Nguyệt, 
Phật Bửu Nghiêm, Phật Nan Thắng, Phật 
Sư Tử Hống, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, 
vô lượng chư Phật trong mười phương, khi 
Thượng nhân đây niệm đến, liền hiện tới 
rộng nói tạng pháp bí yếu của chư Phật, 
khi nói xong, các Ngài đều trở về— 
Seventh, when the Venerable Dpasaka 
thinks of Sakyamuni Buddha, Amitabha 
Buddha, Aksobhya Buddha, the Buddha 
of Precious Virtues, the Buddha of 
Precious Flame, the Buddha of Precious 
Moonshine, the Buddha of Precious 
Majesty, the Invincible Buddha, the 
Buddha of the Lionˆs Roar, the Buddha of 
AlI-Perfection, 
Buddhas In the ten directions, they all 
come to expound the secrets of the 
esoteric Buddha Dharma, 
they return to their realms; 

Thứ tám là nhà nầy tất cả cung điện tốt 
đẹp của chư Thiên và các cõi Tịnh Độ 
của chư Phật đều hiện ở trong đây— 
Eighth, all maJestic heavenly palaces and 
all pure lands of Buddhas appear in this 
Toom. 

Ngài Xá Lợi Phất! Nhà nầy thường hiện 
ra tám pháp “chưa từng có, khó đặng" như 
thế, ai thấy được việc không thể nghĩ bàn 
đó mà lại còn ham ưa pháp Thanh Văn 
ư?—Sariputra, after witnessing these 
eipht remarkable things in this room, who 
sữll seeks the sravaka Dharma?” 

Xá Lợi Phất nói: “Vì sao ngươi không 
chuyển thân nữ kia đi??—Sariputra 
asked: “Why do not you change your 


miscellaneous 


and  countless other 


after which 


female bodily form?” 

Thiên nữ đáp: “Mười hai năm nay tìm 
kiếm mãi cái tướng nữ nhân hẳn không 
thể được, phải chuyển đổi cái gì? Ví như 
nhà huyễn thuật hóa ra một người nữ 
huyễn, nếu có người hỏi rằng “Sao không 
chuyển thân nữ đó đi.` Vậy người hỏi đó 
có đúng chăng?”— The goddess replied: 
“For the last twelve years, I have been 
looking In vain for a female bodily form; 
so what do you want me to change? This 
1S like an i1llusionist who creates an 
1llusory woman; 1s 1t correct to ask him to 
change this unreal woman?” 

Xá Lợi Phất nói: “Không đúng. Huyễn 
hóa không có tướng nhứt định còn phải 
chuyển đổi gì nữa? —Sariputra said: 
“No, because It 1s not a real body; Into 
what then can 1t be changed?” 

Thiên nữ nói: “Tất cả pháp cũng như thế, 
không có tướng nhứt định, tại sao lại hỏi 
không chuyển thân nữ?”— The goddess 
said: “All phenomena (including forms) 
are also unreal. So why have you asked 
me to change my unreal female body?” 
Bấy giờ Thiên nữ dùng sức thần thông 
biến Ngài Xá Lợi Phất thành ra Thiên nữ, 
Thiên nữ lại tự hóa mình giống như ngài 
Xá Lợi Phất mà hỏi rằng: “Tại sao Ngài 
không chuyển thân nữ đi?”——At that time, 
she used her supernatural powers to 
change Sariputra Into a heavenly goddess 
and herself Iino a man similar to 
Sariputra, and asked him: “Why do you 
change your female form?” 

Ngài Xá Lợi Phất mang lấy hình tướng 
thân nữ mà đáp rằng: “Ta nay không biết 
tại sao lại biến thành thân đàn bà 
nầy?”—§ariputra replied: “I do not know 
why I have turned Into a goddess.” 

Thiên nữ nói: “Thưa ngài xá Lợi Phất! 
Nếu ngài chuyển được thân đàn bà đó, 
thời tất cả người nữ cũng sẽ chuyển được. 
Như Ngài Xá Lợi Phất không phải người 


4680 


nữ mà hiện thân nữ, thời tất cả người nữ 
lại cũng như thế, tuy là thân nữ mà không 
phẩi người nữ đâu. Vì thế, Phật nói: “Tất 
cả các pháp không phải đàn ông, không 
phải đàn bà.” The goddess said: 
“Sariputra, 1f you can change your female 
body, all women should also be able to 
turn Into men. Like Sariputra who 1s not a 
woman but appears 1n female bodily 
form, all women are the same and though 
they appear In female form, they are 
fundamenfally not women. Hence the 
Buddha said: “AlI things are neither male 
nor female”.” 

Bấy giờ Thiên nữ thâu nhiếp thần lực, 
thân ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. 
Thiên nữ hỏi ngài Xá Lợi Phất: “Tướng 
đàn bà bây giờ đâu?”——At that time, the 
goddess again used her supernatural 
powers to change Sariputra back to his 
(original) male body, and asked: “Where 
1s your female body now?” 

Xá Lợi Phất đáp: “Tướng đàn bà không ở 
đâu, mà ở tất cả.”—Sariputra replied: 
“The form of a woman neither exIsfS nor 
1S non-exIstent.” 

Thiên nữ nói: “Tất cả các pháp lại cũng 
như thế, không ở đâu mà ở tất cả. Vả lại 
không ở đâu mà ở tất cả là lời Phật 
nói —The goddess then declared: 
“Likewise, all things are fundamenfally 
neither existing nor non-exisfent, and that 
which neither exisfs nor 1s non-exIsfent 1s 
proclaimed by the Buddha.” 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi Thiên nữ: “Nàng ở 
nơi đây chết rồi sẽ sanh nơi đâu?”— 
Sariputra asked: “When will you leave 
(die) here and where will you be reborn?” 
Thiên nữ đáp: “Phật hóa sanh thế nào, tôi 
cũng hóa sanh thế ấy.”—The goddess 
replied: “I shall be reborn like a Buddha 
by transformation.” 

Xá Lợi Phất nói: “Phật hóa sanh không 
phải chết rồi mới sanh.”—Sariputra 


InterJected: “Ihe Buddha”s transformation 
body Iimplies neither birth nor death.” 
Thiên nữ nói: “Chúng sanh cũng thế, 
không phải chết rồi mới sanh.”—The 
gøoddess said: Likewise all living beings 
(fundamentally) are subJect to neither 
death nor birth.” 

Xá Lợi Phất hỏi: “Ngươi bao lâu sẽ chứng 
được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác?”—Sariputra asked: “When will you 
realize supreme enlightenment (anuttara- 
samyak-sambodhi)?” 

Thiên nữ đáp: “Khi nào ngài Xá Lợi Phất 
trở lại phàm phu, tôi sẽ được Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác.”—The goddess 
repled: “I  shall realize supreme 
enlightenment when Sariputra returns to 
the worldly way of lIfe.” 

Xá Lợi Phất nói: “Có khi nào ta trở lại 
phàm phu.”—Sariputra retorted: ““I[here 1s 
no such thing as myself (a holy man at the 
sravaka stage) refurning to the worldly 
way of life.” 

Thiên nữ nói: “Có khi nào tôi lại được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vì sao? 
Vì Bồ Để không xứ sở nên không có 
được.”—The goddess said: “There 1s also 
no such thng as myself realizing 
enliphtenment. Why? Because bodhi (or 
enliphtenmen†) 1s not an objJective, which 
can be realized.” 

Xá Lợi Phất nói: “Hiện nay các Phật 
chứng Bồ Đề Vô thượng (A nậu đa la tam 
miệu tam bồ để), các Phật đã chứng, sẽ 
chứng nhiều như số cát sông Hằng thời 
gọi là gì?”—Sariputra retorted: “There 
are Buddhas as countless as sand grains In 
the Ganges, who have realized and will 
win supreme enliehtenment; what wIll 
you say of them?” 

Thiên nữ đáp: “Đấy là theo số mục văn 
tự ở đời mà nói có ba đời, chớ không phải 
nói Bồ Đề có quá khứ, vị lai và hiện tại. 
Thưa ngài Xá Lợi Phất! Ngài đắc được 


4681 


đạo A la hán ư?—The goddess said: 
““The three periods of time(the past, future 
and present) are spoken of (to the 
common man) as being in line with 
worldly thinking but this does not mean 
that bodhi (which is timeless or eternal) 1s 
tied to the past, future and present.” She 
then asked Sariputra: “Sariputra, have 
you realized arhatship?” 

Xá Lợi Phất đáp: “Không có đặng mà 
đặng.—Saripura repled: “[ have 
realized it because I hold no concept of 
winning anything.” 

Thiên nữ nói: “Chư Phật, Bồ Tát cũng 
như thế, không đặng mà đặng.”—The 
goddess said: “Likewise, all Buddhas and 
great Bodhisattvas achieved their goals 
because they were free from the idea of 
winning supreme enlightenment.” 

Bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo ngài Xá 
Lợi Phất: “Thiên nữ đã từng cúng dường 
92 ức Đức Phật, đã được thần thông du hý 
của Bồ Tát, nguyện lực đầy đủ, chứng vô 
sanh nhẫn không có thối lui, vì theo bổn 
nguyện nên tùy ý mà hiện ra để giáo hóa 
chúng sanh.”—At that time, Vimalakirti 
said to Sariputra: “This goddess has made 
offering to ninety-two lacs of Buddhas. 
She ¡1s able to play with the Bodhisattva 
transcendenfal powers, has fulfiled all 
her vows, has realized the patient 
endurance of the uncreate and has 
reached the never-receding Bodhisattva 
stage. In fulfillment of a vow, she appears 
at will (everywhere) to teach and convertf 
living beings.” 


CHƯƠNG TÁM-CHAPTER EIGHT 


PHẨM PHẬT ĐẠO—THE 

BUDDHA PATH 

Bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông 
Duy Ma Cật rằng: “Bồ Tát thế nào là 
thông đạt Phật đạo?”—Manjusri asked 


Vimalakirt: “How does a Bodhisattva 
enter the Buddha path?” 

Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát thực hành phi 
đạo (trái đạo) là thông đạt Phật đạo.”— 
Vimalakrrti replied: “If a Bodhisattva 
treads 5 the wrong ways (without 
discrimination), he enters the Buddha 
path.” 

Văn Thù Sư Lợi hỏi: “Thế nào là Bồ Tát 
thực hành phi đạo?”—Manjusri asked: 
“What do you mean by a Bodhisattva 
treading the wrong ways?” 

Duy Ma Cật đáp: “Nếu Bồ Tát gây năm 
tội vô gián mà không buôn giận, đến ở 
trong địa ngục mà không có tội cấu; đến 
trong loài súc sanh mà không có những 
lỗi vô minh kiêu mạn; đến trong ngạ quỷ 
mà vẫn đây đủ công đức; đến cảnh sắc 
và vô sắc giới mà không cho là thù thắng; 
hiện làm tham dục mà không nhiễm đắm; 
hiện làm giận dữ mà đối với chúng sanh 
không có ngại gì; hiện cách ngu sĩ mà 
dùng trí tuệ điểu phục tâm mình; hiện 
làm hạnh tham lam bỏn xẻn mà bỏ tất cả 
của cải, không tiếc thân mạng; hiện pháp 
giới cấm mà ở trong tịnh giới, đến như tội 
bé nhỏ cũng hết lòng sợ sệt; hiện làm thù 
hận mà thường từ bi nhẫn nhục; hiện làm 
lười biếng mà siêng tu các công đức; hiện 
làm loạn ý mà thường niệm định; hiện 
làm ngu sĩ mà thông đạt trí tuệ thế gian 
và xuất thế gian; hiện làm dua dối mà 
phương tiện thuận theo nghĩa các kinh; 
hiện làm kiêu mạn mà đối với chúng sanh 
mình cũng như cầu đó; hiện làm tất cả 
phiền não mà lòng thường thanh tịnh; 
hiện vào trong chúng ma mà thuận theo 
trí tuệ của Phật, không theo đạo giáo 
khác; hiện làm hàng Thanh Văn mà nói 
các pháp chưa từng nghe cho chúng sanh; 
hiện vào hàng Bích Chi Phật mà thành 
tựu lòng đại bị, giáo hóa chúng sanh; hiện 
vào hạng nghèo nàn mà có tay đầy đủ 
công đức; hiện vào hạng tàn tật mà đủ 


4682 


tướng tốt để trang nghiêm thân mình; 
hiện vào hạng hèn hạ mà sanh trong dòng 
giống Phật, đầy đủ các công đức; hiện 
vào hạng người ốm yếu xấu xa mà được 
thân Na la diên (kim cang), tất cả chúng 
sanh đều muốn xem; hiện vào hạng già 
bệnh mà đoạn hẳn gốc bệnh, không còn 
sợ chết; hiện làm hạng giàu có mà xem là 
vô thường, không có tham đắm; hiện có 
thê thiếp, thế nữ mà tránh xa bùn lầy ngũ 
dục; hiện nơi hạng đân độn mà thành tựu 
biện tài, vẫn giữ tổng trì; hiện vào tà tế 
mà dùng chánh tế độ chúng sanh; hiện 
vào khắp các đạo, để đoạn đứt nhơn 
duyên; hiện vào Niết Bàn mà không bỏ 
sanh tử. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi! Nếu 
Bồ Tát làm được những việc trái đạo như 
thế, đấy là thông suốt Phật đạo.”— 
Vimalakirti replied: “(In his work of 
salvation) If a Bodhisattva Is free from 
1rritation and anger while appearing 1n the 
fivefold uninterrupted hell; 1s free from 
the stain of sins while appearing 1n (other) 
hells; 1s free from ignorance, arrogance 
and pride while appearing 1n the world of 
animals; is adorned with full merits while 
appearing In the world of hungry ghosts; 
does not show his superiory while 
appearing in the (heavenly) worlds of 
form and beyond form; 1s Iimmune from 
defilements while appearing ¡n the world 
of desire; Is free from anger while 
appearing as If he were resenfful; uses 
wisdom to control his mind while 
appearing to be stupid; appears as I1f he 
were greedy but gives away all his outer 
(ie. money and worldly) and Inner (I.e. 
bodily) possesslons without the least 
regret for his own lHife; appears as If he 
broke the prohibitons while delighting In 
pure living and being apprehensive of 
committing even a minor fault; appears as 
1f he were filled with hatred while always 
abidng in compassionate patlence; 


appears as If he were remiss while 
dilipently practicing all  meriforlous 
VirftIes; appears as If he were disturbed 
while always remaining In the state of 
Serenity; appears as If he were Ignoranf 
while possessing both mundane and 
supramundane wisdoms; appears as 1ƒ he 
deliphted ím flattering and falsehood 
while he excels in expedient methods In 
conformity with straiphtforwardness as 
taught in the sutras; shows arrogance and 
pride while he 1s as humble as a bridge; 
appears as If he were tormented by 
troubles while his mind remains pure and 
clean; appears In the realm of demons 
while defeating heterodox docfrines to 
conform with the Buddha wisdom; 
appears In the realm of sravakas where 
he expounds the unheard of supreme 
Dharma; appears ¡1n the realm of 
pratyeka-buddhas where he converts 
living beings in fulflliment of great 
compassion; appears amonøst the poor but 
extends to them his precious hand whose 
merifs are Inexhaustible; appears amongst 
the crippled and disabled with his own 
body adorned with the excellent physical 
marks (of the Buddha); appears amongst 
the lower classes but grows the seed of 
the Buddha natue with all relevant 
m€FrIfS; appears amongst the emaciated 
and ugly showing his strong body to the 
admriration of them all; appears as an old 
and 1ll man but 1s actually free from all 
ailments with no fear of death; appears as 
having all the necesstles of life but 
always sees Into Impermanence and 1s 
free from øgreed; appears to have wives, 
concubines and maids but always keeps 
away from the morass of the five desires; 
appears amonsgst the dull-wited and 
stammerers to help them win the power of 
speech derived from the perfect control of 
mind; appears amonøst heretics to teach 


]) 


2) 


(@œ) 


@) 


3) 


4683 


orthodoxy and deliver all living beings; 
enters all worlds of existence to help 
them uproot the causes leading thereto; 
and appears as If entering nirvana but 
cuting off binh and death; 
ManjJusn, this 
heterodox ways because he has access fo 
the Buddha path.” 

Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi ngài Văn 
Thù Sư Lợi rằng: “Thế nào là hạt giống 
Như Lai?—Vimalakrmti then asked 
ManJusr: “What are the seeds of the 
Tathagata?” 

Ngài Văn Thù đáp——ManJusri replied: 

Có thân là hạt giống: “Body ¡s (a) seed of 
the Tathagata; 

Vô minh có ái là hạt giống: lgnorance 
and craving are 1s (two) seeds; 

Tham sân sĩ là ba hạt giống: Desire, hate 
and stupidity 1fs (three) seeds; 

Tứ điên đảo là bốn hạt giống: The four 
Inverted views ifs (four) seeds (see Tứ 
Điên Đảo); 

Năm món ngăn che là năm hạt giống: 
The five covers (or screens) 1ts (five) 
seeds (see Ngũ Triển Cái); 

Lục nhập là sáu hạt giống: The six organs 
Of sense 1fs (six) seeds (see Lục Nhập); 
Thất thức là bẩy hạt giống: The seven 
abodes of consciousness 1fs (seven) seeds; 
Tám tà pháp là tám hạt giống: The eight 
heterodox views Ifs (eighft) seeds; 

Chín món não là chín hạt giống: The nine 
causes of klesa (troubles and their causes) 
11s (nine) seeds; 

Thập ác là mười hạt giống: The ten evils 
1fs (fen) seeds. To sum up, all the sixty- 
two heterodox views and all sorts of klesa 
are the seeds of Buddhahood. 

Ông Duy Ma Cật hỏi: “Tại sao thế??— 
Vimalakirti asked MnjJusr: “Why 1s It 
so?” 

Văn Thù đáp: “Nếu người thấy vô vi mà 
vào chánh vị (Niết Bàn) thời không thể 


without 


Bodhisatva can tread 


còn phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác nữa. Ví như chỗ gò cao không 
thể sinh hoa sen, mà nơi bùn lầy thấp ướt 
mới có hoa sen. Như thế, người thấy vô 
vi, vào chánh vị không còn sanh trong 
Phật pháp được, mà ở trong bùn lầy phiền 
não mới có chúng sanh nghĩ đến Phật 
pháp mà thôi. Lại như gieo hạt giống trên 
hư không thì không sinh được, ở đất phân 
bùn mới tốt tươi được. Như thế, người đã 
vào vô vi chánh vị không sanh được trong 
Phật pháp, kẻ khởi ngã kiến như núi Tu 
Di còn có thể phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác mà sinh trong Phật 
pháp. Cho nên phải biết tất cả phiển não 
là hạt giống Như Lai. Ví như không 
xuống bể cả, không thể đặng bảo châu vô 
giá, cũng như không vào biển cả phiển 
não thời làm sao mà có ngọc báu nhứt 
thiết trí.””—Manjusri replied: “Because 
he who perceives the Iinactive (wu wel) 
state and enters 1s riph( (mrvanic) 
pOosition, 1s incapable of advancing further 
to achieve supreme enliphtenment 
(anuftara-samyak-sambodhI). For 
instance, hiph ground does not produce 
the lotus, which grows only In marshy 
land. Likewise, those perceiving nirvana 
and entering Ifts ripht position, will not 
develop into Buddhahood, whereas living 
beings in the mire of klesa can eventually 
develop the Buddha Dharma. This 1s also 
like seeds scattered In the void, which do 
not gørow, but If they are planted In 
manured fields they wIl yield good 
harvests. Thus, those entering the ripht 
position (of nirvana) do not develop the 
Buddha Dharma, whereas those whose 
view of the ego 1s as gøreat as (Mount) 
Sumeru may (because of the misery of 
le) eventually set ther minds on the 
quest of supreme enlightenment, thereby 
developing the Buddha Dharma. 
“Therefore, we should know that all 


4684 


sorfs Of klesa are the seeds of the 
Tathagata. This is like one who does not 
plunge Into the ocean will never find the 
priceless pearl. Likewise, a man who 
does not enter the ocean of klesa will 
never win the gem of all-knowledge 
(sarvajna).” 

Lúc bấy giờ ngài Đại Ca Diếp khen rằng: 
“Hay thay! Hay thay! Ngài Văn Thù Sư 
Lợi, lời nói thích quá. Thật đúng như lời 
Ngài nói những bọn trần lao là giống Như 
Lai. Hôm nay, chúng tôi không còn kham 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Đến như người đủ năm tội vô gián 
còn có thể phát ý mong sanh trong Phật 
pháp, mà nay chúng tôi hoàn toàn không 
phát được. Ví như những người năm căn 
đã hư, đối với năm món dục lạc chẳng 
còn cảm xúc. Cũng như hàng Thanh Văn 
đã đoạn hết kiết sử, ở trong Phật pháp 
không còn có lợi ích gì mấy, bởi không 
còn có chí nguyện.” —At that time, 
Mahakasyapa exclaimed “Excellent, 
ManjJusri, excellent, your sayIngs are 
most gratifying. As you have said, those 
suffering from klesa are the seeds of the 
Tathagata. So we are no longer capable 
of developing sa 
enliphtenment. Even those committing 
the five deadly sins can eventually set 
their minds on the quest of the Buddha 
Dharma but we are unable to do so, like 
persons whose defective organs prevent 
them from enJoying the five obJects of the 
senses. Likewise, the sravakas who have 
cut off all bonds (of transmigration) are no 
longer Inferested in the Buddha Dharma 
and will never want to realize It. 

Vì thế, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi! Phàm 
phu ở trong Phật pháp còn có ảnh hưởng, 
mà hàng Thanh Văn thời không. Vì sao? 
Vì phàm phu nghe Phật nói pháp khởi 
được đạo tâm vô thượng, chẳng đoạn 
Tam Bảo, còn chính như Thanh Văn trọn 


mndˆ set on 


a) 


b) 


c) 


đời nghe Phật pháp: thập lực, tứ vô úy, 
vân vân mà hoàn toàn cũng không phát 
được đạo tâm vô thượng.”—Therefore, 
ManJusri, the worldly man still reacfs 
(favourably) to the Buddha Dharma 
whereas the sravaka does not. Why? 
Because when the worldly man hears 
about the Buddha Dharma, he can set his 
mind on the quest of the supreme path, 
thereby preserving for ever the Three 
(of  Buddha, 
Sangha), whereas the sravaka, even If he 
passes his listenng to the 
Dharma and witnessing the fearlessness 
of the Buddha, etc., will never dream of 
the supreme way.” 

Trong chúng hội có Bồ Tát tên Phổ Hiện 
Sắc Thân hỏi ông Duy Ma Cật rằng: “Cư 
sĩ Cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến 
thuộc, những người trí thức là ai? Tôi tớ, 
trai bạn, voi ngựa, xe cộ ở đâu?””—A 
Bodhisattva called Universal 
Manifestation, who was present asked 


Treasures Dharma and 


lifetime 


Vimalakirti: “Who are your parents, wIfÍe 
and children, and kinsmen, 
official and private friends, and where are 
your pages and maids, elephants and 


relatives 


horse carts?” 

Duy Ma Cật dùng bài kệ đáp rằng—lIn 
reply Vimalakirti chanted the following: 
Trí độ mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha, 
Đạo sư tất cả chúng, đều do đấy sinh ra— 
Wisdom-perfection 1s 
Mother, his father 1s expedient method, 
For the teachers of all living beings come, 


a_ Bodhisattva”s 


Only from these two (upaya and prajna). 
Pháp hỷ chính là vợ, tâm từ bi là gái, tâm 
thành thực là trai, rốt ráo vắng lặng 
nhà—HIs wIfe 1s Joy in Dharma”s law; 
Kindness and pity are his daughters; His 
sons morality and truthfulness; Absolute 
voidness his quiet abode. 

Trần lao là đệ tử, tùy ý mà sai xử, đạo 
phẩm vốn bạn lành, do đấy thành Chánh 


đ) 


©) 


8) 


h) 


4685 


giác—Passlons are his disciples Whom he 
transforms at will. Bodhipaksita dharma 
are his friends. Helpinng him to win 
supreme enlightenmernt. 

Các độ là pháp lữ, tứ nhiếp là kỹ nữ, ca 
ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc, 
vườn tược ấy tổng trì, cây rừng pháp vô 
lậu, hoa giác ý sạch mẫu, trái giải thoát 
trí tuỆ—All other perfections are his 
companions. The four winning methods 
are his courtesans, hymns, chants and 
1ntonatlons of Dharma are his melodies. 
Complete control over passions Is his 
domain, passionlessness 1s his øgrove. The 
(seven) grades of bodhi are the flowers 
bearing the fruit of wIisdom's liberation. 
Bát giải thoát là ao tắm, nước định lặng 
trong đầy, rải bẩy thứ tịnh hoa, để tắm 
người không nhơ—The pool of eightfold 
liberation holds calm water, which 1s clear 
and full. The seven blossoms oŸ purIty are 
well arranged to bathe this undefiled 
(Bohdisattva) man. 

Ngũ thông voi ngựa chạy, Đại thừa là xe 
cộ, cầm cương là nhất tâm, dạo chơi 
đường bát chánh—Whose five 
supernatural  powers walking 
elephanfs and horses while the Mahayana 
1s his vehicle, which controlled by the one 
mind, rolls through the eight noble paths. 
Tướng đủ nghiêm mặt mày, các tốt trau 
hình dáng, hổ thẹn làm thượng phục, 
thâm tâm làm tràng hoa— (Thirty-two) 
distinctive marks dignify his body; while 
(eighty) excellences add to 1t their grace. 
Shamefulness 1s his raiment, and deep 
mind his coiffure. 

Giàu có bảy của báu, dạy bảo để thêm 
lợi, như lời nói tu hành, hồi hướng làm lợi 
lớn—The seven riches that he owns are 
his assets which, used to teach others, 
earn more dividends. Dedicating all 
merifs (to Buddhahood), his practice of 
the Dharma has received wins far øreafer 


are 


k) 


m) 


n) 


0) 


profit. 

Tứ thiển làm giường ghế, từ tịnh mạng 
sanh ra, học rộng thêm trí tuệ, đó là tiếng 
tự giác—The four dhyanas 
meditaton bed, which from pure living 
Much  learning 
wIsdom announcing self-awakening. 


are his 


OripInates. 1ncreases 
Món ăn pháp cam lồ, nước uống vị giải 
thoát, tắm rửa sạch tịnh tâm, hương hoa là 
giới phẩm. Trừ dẹp giặc phiển não, mạnh 
mẽ không ai hơn, hàng phục bốn thứ ma, 
phướn tốt dựng đạo tràng —Hñis broth is 
the flavour of release. The precepfs are 
his perfumed 

Salve and pure mind 1s his bath. By killing 
the  culprit his 
unsurpassed. By defeating 
demons, he plants his triumphant banner 
as a bodhimandala. 

Tuy biết không sanh diệt, vì dạy chúng có 
sanh, khắp hiện vào các cõi, như mặt nhựt 
đều thấy—Though he knows there ¡is 


klesa 1s boldness 


the four 


neither birth nor death, he 1s reborn to 
show himself to all, appearing in many 
countries. Like the sun seen by everyone. 
Cúng dường khắp mười phương, không 
lường ức Như Lai, chư Phật và thân mình, 
không có tưởng phân biệt—When making 
offerings to countless Buddhas In the ten 
directions, he does not điscriminate 
between himself and them. 

Dầu biết các cõi Phật, với chúng sanh 
đều không, mà thường tu Tịnh Độ, dạy dỗ 
cho quân sanh—Although He knows that 
Buddha lands are void like living beinss. 
He goes on practicing the Pure Land 
(Dharma) to teach and convert men. 

Bao nhiêu loài hữu tình, oai nghi cùng 
hình tiếng, Bồ Tát lực vô úy, đồng thời 
đều khắp hiện —In their kinds, features, 
and bearinng, this 
Bodhisattva can appear the same as they. 
Rõ biết các việc ma, mà hiện theo hạnh 
nó. Dùng trí phương tiện khéo, tùy ý đều 


VOIC©S fearless 


P) 


q) 


r) 


S) 


4686 


hay hiện, hoặc hiện già, bệnh, chết; thành 
tựu cho chúng sanh. Rõ biết như huyễn 
hóa, thông suốt không ngăn ngại—He, 
knows the mischief demons, do but 
appears as one of them. Ủsing wise 
expedient means to look like them at wIll. 
Or he appears old, 1ll and dying to make 
living beings realize that all things are but 
1llusion, to free them from all handicaps. 
Hoặc hiện kiếp cháy tan, đại địa đều 
trống rỗng, những người có “tưởng” 
thường, soi thấy rõ vô thường—Or he 
shows the aeon”s end with fire destroying 
heaven and earth, so that those clinging to 
permanence realize the Impermanence of 
things. 

Vô số ức chúng sanh, đều đến thỉnh Bồ 
Tát, đồng thời đến nhà kia, dạy cho về 
Phật đạo, kinh sách cấm chú thuật. Các 
nghề nghiệp khéo léo, đều hiện làm việc 


ấy, lợi ích cho quần sanh—Then 
countless living beings call on this 


Bodhisattva, Inviting Him to their homes 
to convert them to the Buddha path. In 
heterodox books, spells, skills, magIc, arts 
and talents, he appears to be an expert to 
help and benefit (all) living beinss. 

Các đạo pháp thế gian, nương đấy mà 
xuất gia, để giải mê cho người, mà chẳng 
đọa tà kiến, làm nhựt nguyệt thiên tử, 
làm Phạm vương, chủ, chúa; hoặc khi làm 
đất nước, làm gió lửa— 
Appearing In their midst, he joins the 
Sangha in order to release them from 
defilement, to prevent their slipping Into 
heresy. Then, 1s he seen as the sun, moon 
or heaven as Brahma or the lord of (all) 
the world. At times, as earth or water or 
as the wind and fire. 

Vào kiếp có tật dịch, hiện làm các cây 
thuốc, nếu người nào uống đến, các bệnh 
trừ—When they fall 1l or 
epidemics rage, he prepares medicinal 
herbs for them to take to cure their 1lÏness 


hoặc lại 


ác tiêu 


lì 


u) 


w) 


y) 


aa) 


or Infection. 

Vào kiếp có đói khát, hiện làm đồ ăn 
uống, trước là cứu đói khát, sau giảng dạy 
chánh pháp —When famine prevails, he 
makes food and drink to save them from 
thirst and hunger, before teaching them 
the Dharma. 

Vào kiếp có đao binh, duyên khởi lòng từ 
bị, giáo hóa cho chúng sanh, tâm đừng 
còn tranh đấu In times of war, he 
teaches kindness mercy to convert living 
beings, so that they can live In peace. 
Nếu có chiến trận lớn, làm cho sức ngang 
nhau, Bồ Tát hiện oai thế, hàng phục để 
yên hòa—When armies line up for battle, 
he gives equal strength to both. With his 
authority and power, he forces them to be 
reconciled and live 1n harmony. 

Trong tất cả cõi nước, chỗ nào có địa 
ngục, đi ngay đến nơi Ấy, cứu vớt người 
khổ não—To all countries where there 
are hells, he comes unexpectedly 

to relieve theIr sufferinss. 

Trong tất cả cõi nước, súc sanh ăn lẫn 
nhau, đều hiện sanh ra nó, làm cho được 
lợi ích —Wherever animals devour one 
another, he appears among them urging 
them to do good. 

Thị hiện trong ngũ dục, lại cũng hiện tu 
thiển, để tâm ma rối loạn, không thừa dịp 
hại được—Seeming to have the five 
desires, he 1s always meditating fo upset 
the demons and prevent their mischief. 
Hoa sen sanh trong lửa, thật đáng gọi ít 
có, cõi dục mà tu thiển, ít có cũng như 
thế—Like that thing most rare, a lotus 
blossommng ím a scorchng fire, he 
meditates amidst desires, which also 1s a 
thing most rare. 

Hoặc hiện làm dâm nữ, dẫn dắt kẻ háo 
sắc, trước lấy dục dụ người, sau khiến 
vào Phật trí —-Or, he appears 
prostitufe to entice those, who to lust Is a 
given. First, using temptaton to hook 


aS a 


bb 


) 


cc) 


dd 


ee 


ff) 


CS) 


hh 


` 


` 


` 


`= 


4687 


them, he then leads them to the Buddha 
wisdom. 

Hoặc làm chủ trong ấp, hoặc làm thầy 
khách buôn, quốc sư và đại thần, để lợi 
ích chúng sanh—He appears as a district 
magistrate, or as a chief of the caste of 
traders, a sfate preceptor or hiph official 
to protect living beinss. 

Các chỗ có kẻ nghèo, hiện làm kho vô 
tận, nhân đó khuyến dạy người, cho phát 
thượng —To the poor 
destitute, he appears with boundless purse 
to advise and guide them untl they 
develop the bodhi mind. 

Kẻ kiêu căng ngã mạn, hiện làm những 
lực sĩ, tiêu phục lòng cống cao, quay về 
đạo Vô thượng —To the proud and 
arrogant, he appears as powerful to 
overcome therr vanity until they tread the 
path supreme. 

Những người hay sợ sệt, đến nơi để an ủi, 
trước thí pháp không sợ, sau dạy phát đạo 
tâm—Then he comes to comfort people 
who are cowards, first he makes them 
fearless, then urges them to seek the 
truth. 

Hoặc hiện ha dâm dục, làm vị Tiên ngũ 
thông, chỉ dạy cho chúng sanh, để được 
giới nhẫn từ—Or he appears without 
desires and acts, like a seer with five 
spiritual powers to convert living beings 
by teaching them moralify, patience and 
m€TCY. 

Thấy người cần hầu hạ, hiện làm kẻ tôi 
tớ, vừa đẹp ý người kia, vừa phát được 
đạo tâm—To those needing support and 
help, he may appear as a servant to 
please and Induce them to grow the Tao 
mind. 

Tùy theo việc cần dùng, mà vào trong 
Phật đạo, dùng sức phương tiện khéo, đều 
giúp cho đầy đủ—Providing them with all 
they need to enter on the Buddha path; 
thus using expedient methods to supply 


tâm vô and 


nh) 


J]) 


kk 


a) 


`= 


them with all their needs. 
Đạo pháp nhiều không lường, việc làm 
không bờ mé, trí tuệ không hạn lượng, độ 


thoát vô số chúng-Then as with 
boundless truth, his deeds are also 


endless; with his wisdom that has no limit, 
he frees countless living beinøs. 

Dầu cho tất cả Phật, trong vô số ức kiếp, 
khen ngợi công đức kia, cũng không thể 
hết được —If all the Buddhas were to 
spend counfless aeons in praising his 
merifs, they could never count them fully. 
Ai nghe pháp như thế, chẳng phát tâm Bồ 
Đề, trừ những người bất tiếu, ngu sỉ 
không trí tuệ—Who, after hearing this 
Dharma, develops not the bodhi mind, can 
only be a 
wisdom.” 


worthles man without 


CHƯƠNG CHÍN—CHAPTER NINE 


PHẨM VÀO PHÁP MÔN KHÔNG 
HAI—INITIATION INTO THE NON- 
DUAL DHARMA 


Bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo các vị Bồ 
Tát rằng: “Các nhân giả! Theo chỗ các 
ngài hiểu thì thế nào là Bồ Tát vào pháp 
không hai?” —At that time, 
the Bodhisattvas 
present: “Virtuous Ones, each of you 


môn 
Vimalakmti said to 
please say something about the non-dual 
Dharma as you understand it.” 

Trong Pháp hội có Bồ Tát tên là Pháp Tự 
Tại nói: “Các nhân giả! Sanh Diệt là hai. 
Pháp vốn không sanh, cũng không diệt, 
đặng vô sanh pháp nhẫn, đó là vào pháp 
môn không hai” —ln the meeting, a 
Bodhisatva called “Comfort the 
Dharma” said: “Virtuous Ones, birth and 
death are a duality but nothing 1s created 


in 


and nothing 1s destroyed. Realization of 
this patient endurance leading to the 
uncreat€ 1s inifiation Into the non-dual 


b) 


d) 


©) 


4688 


Dharma.” 

Bồ Tát Đức Thủ nói: “Ngã và Ngã Sở là 
hai. Nhân có ngã mới có ngã sở, nếu 
không có ngã thời không có ngã sở, đó là 
vào pháp môn không hai ”—The 
bodhisattva called “Guardian of the Three 
Virtues” said: “Subject and object are a 
duality for where there 1s ego there 1s also 
(its) obJect, but since fundamentally there 
1S no ©go, Ifs obJect does not arise; this 1s 
1nitiation info the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Bất Thuấn nói: “Thọ và Không 
Thọ là hai. Nếu các pháp không thọ thời 
không có “được,' vì không có “được,” nên 
không thủ xả, không gây không làm đó là 


vào pháp môn không hai ”—The 
Bodhisatva “Never Winking” said: 
“Responsiveness (vedana, the second 


aggregate) and unresponsiveness are a 
dualty. If there 1s no response to 
phenomena, the latter cannot be found 
anywhere; hence there 1s neither 
accepting nor rejJecting (of anything), and 
neither karmic actfivity nor discrImination; 
ths is Iniiaion ¡mo the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Đức Đảnh nói: “Nhơ và Sạch là 
hai. Thấy được tánh chân thật của nhơ, 
thời không có tướng sạch, thuận theo 
tướng diệt, đó là vào pháp môn không 
hai.”—The Bodhisattva “Highest virtue” 
said: “lmpurity and purity are a duality. 
When the underlying nafure of Impur1ty 1S 
clearly perceived, even purIty ceases to 
arise. Hence this cessation (of the idea of 
purty) 1S Iniiaton ¡mto the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Thiện Túc nói: “Động và Niệm là 
hai. Không động thời không niệm, không 
niệm thời không phân biệt; thông suốt lý 
ấy là vào pháp môn không hai.”——The 
Bodhisatva “Winner of Samadhi by 
Looking at the Star” said: “(External) 
disturbance and (mnner) thinkimng are a 


8) 


h) 


1) 


dualty; when disturbance subsides, 
thinking comes to an end and the absence 
of thought leads to non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Thiện Nhãn nói: “Một Tướng và 
Không Tướng là hai. Nếu biết một tướng 
tức là không tướng, cũng không chấp 
không tướng mà vào bình đẳng, đó là vào 
pháp môn không hai.”—The Bodhisattva 
“Skilful Eye” said: “Monistc form and 


formlessness are a duality. IfÝ monistic 


form 1s realized as (fundamentally) 
formless, with relinguishment of 
formlessnes in order to achieve 


1mpartiality, this 1s Initiation Into the non- 
dual Dharma.” 

Bồ Tát Diệu Tý nói: “Tâm Bồ Tát và 
Tâm Thanh Văn là hai. Quán tướng của 
tâm vốn không, như huyễn như hóa, thời 
không có tâm Bồ Tát cũng không có tâm 
Thanh Văn, đó là vào pháp môn không 
hai.”——The Bodhisattva “Wonderful Arm” 
said: “The Bodhisatva mind and the 
Sravaka mind are a duality. If the mind 1s 
looked Into as void and 1llusory, there 1s 
neiher Bodhisatva mind nor sravaka 
mind; this ¡1s Initiation into the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Phất Sa nói: “Thiện và Bất Thiện 
là hai. Nếu không khởi thiện và bất thiện, 
vào gốc không tướng mà thông suốt được, 
đó là vào pháp môn không hai.”—The 
Bodhisattva Pusya said: “Good and evil 
are a duality; If neither good nor evil 
arises so that formlessness 1s realized to 
attain Reality, this 1s initiation Into the 
non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Sư Tử nói: “Tội và Phước là hai. 
Nếu thông đạt được tánh của tội, thì tội 
cùng phước không khác, dùng tuệ kim 
cang quyết liễu tướng ấy, không buộc 
không mở, đó là vào pháp môn không 
hai —The Bodhisatva Simha (Lion) 
said: “Weal and woe are a duality; 1f the 
underlying nafure of woe 1s understood, 


)) 


k) 


Ù 


4689 


woe does not differ from weal. If the 
điamond (indestructible) wisdom is used 
to look Into this with neither bondage nor 
liberaion (coming In play), this 1s 
1nitiation Into the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Sư Tử Ý nói: “Hữu Lậu và Vô 
Lậu là hai. Nếu chứng được các pháp 
bình đẳng thời không có tưởng hữu lậu và 
vô lậu, không chấp có tướng cũng không 
chấp vô tướng, đó là vào pháp môn 
không hai” —The Bodhisatva “Lion”s 
Fearlessness” said: 
supra-mundane are a duality. Tf all things 
are looked Into 1mpartially, neither the 
mundane nor the supra-mundane will 
arise, with no differentiatlon between 


“The mundane and 


form and formlessness, this IS Iniftiation 
1nto the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Tịnh Giải nói: “Hữu Vi và Vô Vi 
là hai. Nếu ha tất cả số thời tâm như hư 
không, dùng tuệ thanh tịnh không có 
chướng ngại, đó là vào pháp môn không 
hai.”—The Bodhisattva 
Interpretaton” said: “Activiy (jJu wel) 
and non-activify (wu wel) are a duality, 
but If the mind 1s kept from all mental 
conditions it will be (void) like space and 
pure and clean wisdom will be free from 
all obstructions. This 1s Initiation into the 


“Pure 


non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Na La Diên nói: “Thế Gian và 
Xuất Thế Gian là hai. Tánh thế gian 
không tức là xuất thế gian, trong đó 
không vào không ra, không đầy không 
vơi, đó là vào pháp môn không haI.”— 
The Bodhisatva Narayana said: “The 
mundane and the supra-mundane are a 
duality but the underlying nature of the 
mundane ¡is void (or immaterial) and 1s 
but the supra-mundane, which can be 
neither entered nor lef( and neither 
(ike the 
transmigration) nor scatters (like smoke). 
Ths 1s Immitiaion ¡no the non-dual 


overflows stream of 


n) 


0) 


p) 


Dharma.” 

Bồ Tát Thiện Ý nói: “Sanh Tử và Niết 
Bàn là hai. Nếu thấy được tánh sanh tử 
thời không có sanh tử, không buộc không 
mở, không sinh không diệt, hiểu như thế 
đó là vào pháp môn không hai.”—The 
Bodhisatva “Skilful  Mind” said: 
“Samsara and nirvana are a duality. If 
the underlyinng nature of samsara 1s 
perceived there exisfs neither bịrth nor 
death, neither bondage nor liberation, and 
fallL Suụch an 
undersfanding 1s Initiation Into the non- 
dual Dharma.” 

Bồ Tát Hiện Kiến nói: “Tận và Không 
Tận là hai. Pháp đến chỗ rốt ráo thời tận 
hoặc không tận đều là tướng Vô Tận tức 
là Không, không thời không có tướng tận 
và không tận, được như thế đó là vào 
pháp môn không hai.”—The Bodhisattva 
“Direct Insighf” said: “The exhaustible 
and the Iinexhaustible are a duality. Tf all 
things are looked into exhaustively, both 
the exhaustble and the inexhaustible 
be exhausted; the 
inexhaustible 1s Identical with the void 
which 1s beyond both the exhaustible and 
the inexhaustible. Such an Interpretation 
15 Initation info the non-dual Dharma.” 
Bồ Tát Phổ Thủ nói: “Ngã và Vô Ngã là 
hai. Ngã còn không có, thời Phi Ngã đâu 
có được. Thấy được thực tánh của Ngã 
không còn có hai tướng, đó là vào pháp 
môn không hai ”—The Bodhisattva 
“Upholder of Universality” said: “The 
ego and non-ego are a duality. Since the 
ego cannot be found, where can the non- 
ego be found? He who perceives the real 
nafuire of the ego wIll not øIve rise fo 
dualities; this is Initiation Into the non- 
dual Dharma.” 

Bồ Tát Điển Thiên nói: “Minh và Vô 
Minh là hai. Thực tánh của vô minh là 
minh, minh cũng không thể nhận lấy, la 


neither rise nor 


cannot and 


q) 


r) 


4690 


tất cả số, ở đó bình đẳng không hai, đó là 
pháp môn không hai ”—The 
Bodhisattva “Liphtninng Perception” said: 
“Enlightenment and unenliphtenment are 
a duality, but the underlying nature of 
non-enliphtenment 1s enliphtenment 
which should also be cast away; 1ƒ all 
relafivities are discarded and replaced by 
non-dual impartiality, this 1s Initlation Into 
the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Hỷ Kiến nói: “Sắc và Không là 
hai. Sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt 
rồi mới không, tánh sắc tự không; thọ, 
tưởng, hành, thức cũng thế. Thức và 
Không là hai. Thức tức là không, chẳng 
phải thức diệt rồi mới không, tánh thức tự 
không. Thông hiểu lý đó là vào pháp môn 
không hai.”—The Bodhisattva 
Priyadarsana “Form (rupa) and 
voildness are a dualiy, (bu) form 1s 
1dentical with voidness, which does not 
mean that form wipes out voidness, for 
the underlying nature of form 1s void of 
1(self. So are (the other four agsgregates) 
reception (vedana), conception (sanjna), 
discrimination (samskara) 
consciousness (vijnana- In relation to 
voidness). “Consciousness and voidness 
are a dualfy (yef) consciousness 1s 
1dentical with voidness, which does not 
that WID€S 
voildness for the underlying nature of 
voildness Is void of 1fself. A thorough 
understanding of this 1s initiation Into the 
non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Minh Tướng nói: “Tứ Đại và 
Không Đại là hai. Tánh tứ đại tức là tánh 
không đại, như lớp trước lớp sau không, 
thời lớp giữa cũng không. Nếu biết được 
thực tánh các đại thời đó là vào pháp 
không hai ”—The Bodhisattva 
“Understanding the Four Elements” said: 
“The four elements (earth, water, fire and 
air) and their voidness are a duality (but) 


vào 


said: 


and 


mean COTSCIOusness Out 


môn 


li 


the underlying nature of the four elemenfs 
1s Identical with that of voidness. Like the 
past (before the four elements came into 
being) and the future (when they scatter 
away) which are both void, the present 
(when they appear) is also void. Identical 
understanding of the underlying nature of 
all four elements 1s Initiation Into the non- 
dual Dharma.” 

Bồ Tát Diệu Ý nói: “Con Mắt và Sắc 
Trần là hai. Nếu biết được tánh của mắt 
thời đối với sắc không tham, không sân, 
không sỉ, tức là tịch diệt. Tai với tiếng, 
mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc, ý 
với pháp cũng là hai. Nếu biết được tánh 
của ý thời đối với pháp không tham, 
không sân, không sĩ, tức là tịch diệt. Nhận 
như thế đó là vào pháp môn không 
hai.”—The Bodhisattva “Deep Thoughf” 
said: “Eyes and form are a duality (buÐ If 
the underlying nature of the eye 1s known 
with neither desire nor anger nor stupidity 
1n relation to things seen, this 1s nirvana. 
“Likewise, the ear and sound, the nose 
and smell, the tongue and taste, the body 
and touch, and the mind and ideation are 
dualities (but) If the underlying nature of 
the mind is known with neither desire, 
anger and sfupidity In relation to things 
(heard, tasted, 
thought), this 1s nirvana. Resting ¡in this 


smelt, touched— and 
state (Of nirvana) 1s Initiation into the non- 
dual Dharma.” 

Bồ Tát Vô Tận Ý nói: “Bố Thí và Hồi 
Hướng Nhứt Thiết Trí là hai. Tánh bố thí 
tức là tánh hồi hướng nhứt thiết trí. Trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, trí 
tuệ và hồi hướng nhứt thiết trí lại cũng là 
hai. Tánh trí tuệ tức là tánh hổi hướng 
nhứt thiết trí, ở trong đó vào một tướng là 
vào pháp môn không hai ”—The 
Bodhisattva “Inexhaustble Mind” 
“Charity-perfection (dana-paramita) and 
the dedication (parinamana) of Ifs merIfs 


said: 


u) 


4691 


towards the all-knowledge 
(sarvajna) duality, (bu) the 
underlying nature of charity 1s dedication 
towards the All-knowledge. “Likewise, 
discipline perfection (sila-paramita), 
patilence-perfection, (Ksanti-paramita), 
zeal-perfection (virya-paramIta), 
meditation-perfection (dhyana-paramita) 
and wisdom-perfection (praJna-paramita), 
with dedication to the All-knowledge, are 
(ve) dualiies, but ther underlying 
natures are but dedication to the All- 
knowledge, while realizaton of theIr 
Oneness 1s Inifiatlon into the non-dual 


realizing 
ar€ a 


Dharma.” 

Bồ Tát Thâm Tuệ nói: “Không, Vô 
Tướng và Vô Tác là hai. Không tức là vô 
tướng, vô tướng tức là vô tác. Nếu không 
vô tướng, vô tác thời không có tâm, ý 
thức. Một món giải thoát là ba món giải 
thoát, đó là vào pháp môn không haI.”— 
The Bodhisatva “Profound Wisdom” 
said: “Voidness, formlessness and non- 
activity are (three different gates tO 
liberation, and when each 1s compared to 
the other two there are) three dualities, 
(buÐ 
formlessness Is non-actfive. 
voidness, formlessness and non-actIvity 
obtain, there 1s neither mind, nor Intellect 
nor consciousness, and liberation through 
either one of these three gafes 1s identical 
with liberation through all the three. This 
1S Initation info the non-dual Dharma.” 
Bồ Tát Tịnh Căn nói: “Phật, Pháp, và 
chúng Tăng là hai. Phật tức là Pháp, Pháp 
tức là chúng Tăng. Ba ngôi báu ấy đều là 
tướng vô vi, cũng như hư không. Tất cả 
pháp cũng vậy, theo được hạnh ấy là vào 
pháp môn không hai.”—The Bodhisattva 
“Unstirred Sense Organs” said: “Buddha, 
Dharma and Sangha are three different 
treasures and when each 1s compared to 
the other two there are three dualities 


vodnes 1s  formles and 


For when 


w) 


X) 


(bu) Buddha is identical with Dharma, 
and Dharma 1s identical with Sangha. For 
the three treasures are non-active (wu 
weï) and are equal to space, with the 
cequalty for all things. The 
realizaton of this (equalify) Is initiation 
1nto the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói: “Thân và Thân 
Diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Vì sao? 
Thấy thực tướng của thân thời không thấy 
thân và thân diệt. Thân và thân diệt 
không hai, không khác, theo đó chẳng 
kinh chẳng sợ là vào pháp môn không 
hai. —The Bodhisatva “Unimpeded 
Mind” said: “Body and 1ts eradication (in 
nirvana) are a duality but body 1s identical 
Why? 
underlying nature of body 1s perceived, 
no concepftion of (existineg) body and Ifs 
nirvanic condition will arise, for both are 
fundamenfally non-dual, not being two 
different things. The absence of alarm 
and dread when confronting this ultimate 
Sfaf€ IS 


Same 


with nirvana. Because 1ƒ the 


Intiaion ¡no the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Thượng Thiện nói: “Thân Thiện, 
Khẩu Thiện và Ý Thiện là hai. Ba nghiệp 
này là tướng vô tác. Tướng vô tác của 
thân tức là tướng vô tác của khẩu, tướng 
vô tác của khẩu tức là tướng vô tác của ý. 
Tướng vô tác của ba nghiệp nây tức là 
tướng vô tác của tất cả các pháp. Tùy 
thuận trí tuệ vô tác như thế là vào pháp 
không hai ”—The Bodhisattva 
“Superior  Virtue” “The 
karmas (produced by) body, mouth and 
mind (are different 
compared to the other two and make 
three) dualiies (but) their underlying 
nafure 1s non-acfive; so non-active body 1s 
1dentical with non-active mouth, which 1s 
Identical with non-active mind. These 
three karmas being non-active, all things 
are also non-active. Likewise, 1Ÿ wisdom 


môn 


said: three 


when each 1s 


y) 


Z) 


aa 


bb 


) 


` 


4692 


(prajna) 1s also non-active, this 1S 
1nitiation Into the non-dual Dharma.” 

Bổ Tát Phước Điển nói: “Làm Phước, 
Làm Tội, Làm Bất Động là hai. Thực 
tánh của ba việc làm tức là Không, không 
thời không làm phước, không làm tội, 
không làm bất động. Ở ba việc nây mà 
không khởi là vào pháp môn không 
hai. — The Bodhisatva “Field of 
Blessedness” said: “Good conduct, evil 
conduct and motionlessness are (different 
and when each 1s compared to the other 
three) dualiies (bu the 
underlying nature of all three 1s voidness 
which is free from good, 
motionlessness. “The non-rising of these 
1nitiation 


two  make 
evill and 


three 1s ino the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Hoa Nghiêm nói: “Do Ngã mà 
Khởi ra là hai. Thấy được thực tướng của 
Ngã thời không khởi ra hai pháp. Nếu 
không trụ hai pháp thời không có thức. 
Không có thức là vào pháp môn không 
hai.”—The Bodhisattva “MaJestic 
Blossom” said: “The ego and i1ts obJectIve 
are a duality, (but) If the underlying 
nafire of the ego ¡is looked 1nto, this 
duality vanishes. If duality 1s cast away 
there will be no consciousness, and 
freedom from consciousness 1s Initiation 
1nto the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Đức Tạng nói: “Có tướng Sở Đắc 
là hai. Nếu không có sở đắc thời không 
có lấy bỏ. Không lấy bỏ là vào pháp môn 
không hai.”—The Bodhisattva ““lreasure 
of Threefold Potency” said: “Realization 
Iimplies subJect and object which are a 
duality, but If nothing 1s regarded as 
realization, there wIll be neither øgraspIng 
nor reJecting, and freedom from grasping 
and rejecting Is Initiation Into the non- 
dual Dharma.” 

Bồ Tát Nguyệt Thượng nói: “Tối và Sáng 
là hai. Không tối, không sáng thời không 


cc) 


dd 


` 


có hai. Vì sao? Như vào định diệt thọ 
tưởng thời không có tối, không có sáng. 
Tất cả pháp tướng cũng như thế; bình 
đẳng vào chỗ ấy là vào pháp môn không 


hai. — The Bodhisatva “Moon In 
Midheaven” said: “Darkness and light are 
a_ duality. Where there 1s  neither 


darkness nor lipht, this duality 1s no more. 
Why? Because in the state of samadhi 
resulting from the complete extinction of 
sensation and thought there Is neither 
nor lipht, while all things 
disappear. A disinterested entry Into this 
Sfaf€ IS Iniiaton ¡Into the non-dual 


darkness 


Dharma.” 

Bồ Tát Ấn Thủ nói: “Ưa Niết Bàn, Không 
Ưa Thế Gian là hai. Nếu không ưa Niết 
Bàn, không chán thế gian thời không có 
hai. Vì sao? Nếu có buộc thời có mở, nếu 
không có buộc thì nào có cầu mở. Không 
buộc, không mở, thời không ưa, không 
chán, đó là vào pháp môn không hai.”— 
The Bodhisattva Ratna Mudra( (Precious 
Symbo]) said: Joy In nirvana and sadness 
1n samsara are a duality which vanishes 
when there 1s no longer Joy and sadness. 
Why? Because where there is bondage, 
there ¡is also (desire for) liberation, but I1f 
fundamenfally there Is no bondage nor 
liberation, there will be neither joy nor 
sadness; this 1s initiation into the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Châu Đảnh Vương nói: “Chánh 
Đạo và Tà Đạo là hai. Ở chánh đạo thời 
không phân biệt thế nào là tà, thế nào là 
chánh. Lầa hai món phân biệt đó là vào 
pháp môn không hai.”—The Bodhisattva 
“Gem on the Head” said: “Orthodoxy and 
heterodoxy are a duality, (but) he who 
dwells in (Ie. realizes) orthodoxy does 
not discriminate between orthodoxy and 
heterodoxy. Keeping from these two 
extremes 1s Initiation inío the non-dual 
Dharma.” 


4693 


ee) Bồ Tát Nhạo Thật nói: “Thực và Không 


ff) 


CS) 


hh 


¡0 


` 


`= 


Thực là hai. Thực thấy còn không thấy 
thực, huống là không thực thấy. Vì sao? 
Không phải mắt thịt mà thấy được, chỉ có 
mắt tuệ mới thấy được. Nhưng mắt tuệ 
không thấy mà chỗ nào cũng thấy cả, đó 
là vào pháp môn không hai. ”—The 
Bodhisattva  “Joy Reality” 
“Realfy and non-reality are a dualifty, 
(bu) he who realizes realiy does not 
even perceIve it, still less non-reality. 
Why? Because reality is Invisible to the 
ordinary eyes and appears only to the eye 
of wisdom. Thus (realization of) the eye 
of wisdom, which 1s neither observant nor 


1n said: 


unobservant, 1s initiation Iinto the non-dual 
Dharma.” 

Các Bồ Tát nói như thế rồi, hỏi ngài Văn 
Thù Sư Lợi thế nào là Bồ Tát vào pháp 
môn không hai—After the Bodhisattva 
had spoken, they asked Manjusri for his 
opinion on the non-dual Dharma. 

Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: “Như ý tôi đối 
với tất cả các pháp không nói, không 
rằng, không chỉ, không biết, xa ha các 
vấn đáp, đó là vào pháp môn không 
hai ”—ManJusri said: “ln my opimion, 
when all things are no longer within the 
province of either word or speech, and of 
either Indicaton or knowledge, and are 
beyond questions and answers, this IS 
1nitation info the non-dual Dharma.” 

Khi đó ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy 
Ma Cật rằng: “Chúng tôi ai ai cũng nói 
rồi, đến lượt nhân giả nói thế nào là Bồ 
Tát vào pháp môn không hai?”—At that 
time, ManJusri asked Vimalakrrti: “All of 
us have spoken; please tell us what is the 
Bodhisattva”s Initiation into the non-dual 
Dharma.” 

Ông Duy Ma Cật im lặng không nói một 
lời. Bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi khen 
rằng: “Hay thay! Hay thay! Cho đến 
không có văn tự ngữ ngôn, đó mới thật là 


JJ) 


vào pháp môn không haI.”—Vimalakirti 
kept silent without saying a word. At that, 
ManJusrI exclaimed: “Excellent, 
excellent! Can there be true 1nitiation Into 
the non-dual Dharma until words and 
speech are no longer written or spoken?” 
Sau khi nói Phẩm pháp môn không hai 
nầy, trong chúng có năm ngàn Bồ Tát 
đều vào pháp môn không hai, chứng Vô 
Sanh Pháp Nhẫn—After this initiation 
ino the non-dual Dharma had been 
expounded, five thousand Bodhisattvas at 
the meeting were Initiated Into 1t thereby, 
realizing the patilent endurance of the 
uncreate. 


CHƯƠNG MƯỜI —CHAPTER TEN 


PHẨM PHẬT HƯƠNG TÍCH—THE 
BUDDHA of the FRAGRANT LAND 


Bấy giờ ông Xá Lợi Phất tâm nghĩ rằng: 
“Giờ ăn gần đến, các Bồ Tát đây sẽ thọ 
thực nơi đâu?” Ông Duy Ma Cật biết ý đó 
bảo ngay rằng: “Phật nói tám món giải 
thoát, nhân giả đã vâng làm, đâu có xen 
cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Nếu 
muốn ăn, hãy đợi giây lát, tôi sẽ hiến cho 
ngài bữa ăn chưa từng có.”—Sariputra 
was thinking of mealtime and of the food 
for the Bodhisattvas In the meeting when 
Vimalakirti, who read his thought, said to 
him: “The Buddha taught the eight forms 
of liberation which you have received for 
practice; do you know mix your desire fO 
eat with His Dharma? If you want to eat, 
please walt for a moment and you will 
have a rare treat.” 

Ông Duy Ma Cật liền nhập chánh định, 
dùng sức thần thông hiện bày cho đại 
chúng thấy rõ cảnh giới phương trên, qua 
khỏi 42 số cát sông Hằng cõi Phật có 
nước tên là Chúng Hương, đức Phật hiệu 


4694 


là Hương Tích nay vẫn hiện tại. Mùi 
hương ở nước ấy so với mùi hương của 
trời, người và các cõi Phật ở mười phương 
nó thơm hơn hết. Nước ấy không có tên 
Thanh Văn và Bích Chi Phật, chỉ có 
chúng Đại Bồ Tát thanh tịnh được Phật 
nói pháp cho nghe. Nước ấy tất cả đều 
dùng chất hương làm lâu các hoa viên, đi 
kinh hành trên đất hương, mùi hương của 
cơm lan khắp mười phương vô lượng thế 
giới —At that, Vimalakiri entered the 
sate€ of samadh and used his 
transcendental power to show to the 
assembly a country, which 1s above 
separated from this world by a distance 
represented by Buddha lands as countless 
as sand grains In forty-two Ganges rIVers 
and which was called the country of All 
Fragrances, whose Buddha was called the 
Tathagata of the Eragrant Land, and was 
still there. The fragrance of that country 
surpassed all scents emitted by the devas 
in Buddha lands in the ten directions. In 
that Buddha land, there were neither 
sravakas nor pratyeka-buddhas but only 
pure and clean Bodhisattvas to whom that 
Buddha expounded the Dharma. All 
things there are formed by fraprances, 
such as palaces, the earth, gardens and 
parks which emit sweet scent, and the 
fragrance of 1fs food spreads to countless 
worlds in the ten directions. 

Lúc đó Phật Hương Tích cùng các Bồ Tát 
đang ngồi ăn, có các vị Thiên tử đồng tên 
là Hương Nghiêm đều phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, cúng 
dường Phật và các Bồ Tát. Cả đại chúng 
bên cõi Ta Bà nầy đều thấy rõ tận mặt— 
lts Buddha and Bodhisattvas were sitting 
down for the meal offered to them by the 
sons of devas who were all called 
Glorlous Fragrances and were setting 
ther minds on the quest of supreme 
enliphtenment. This was seen by all 


those present in the meeting. 

Khi ấy ông Duy Ma Cật hỏi các Bồ Tát 
rằng: “Thưa các nhân giả, vị nào có thể 
đến thỉnh cơm của Phật kia được??— 
Vimalakirti said to his listeners: “Virtuous 
Ones, who of you can go there to beg for 
food from that Buddha?” 

Vì nương theo sức oai thần của Văn Thù 
Sư Lợi mà các vị Bồ Tát thảy đều lặng 
thinh. Lúc ấy ông Duy Ma Cật nói rằng: 
“Các nhân giả không hổ thẹn sao?”——As 
ManJusri was noted for his supernatural 
power, all the Bodhisattvas kept silent. 
At that time, Vimalakirti said: “Are not 
the Virtuous Ones ashamed (of theIr 
1nability to do so)? “ 

Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: “Theo như lời 
Phật nói, chớ nên khinh người chưa 
học.”——ManJjusri retorted: “As the Buddha 
has said, those who have not yet study 
and practiced Mahayana should not be 
slipghted.” 

Khi đó ông Duy Ma Cật ngồi yên một 
chỗ, ở trước chúng hội hóa ra một vị Bồ 
Tát tướng tốt rực rỡ, oai đức thù thắng 
hơn cả đại chúng. Ông bảo vị Hóa Bồ Tát 
ấy rằng: “Ông hãy qua cảnh giới phương 
trên, khỏi 42 số cát sông Hằng cõi Phật, 
có nước tên là Chúng Hương, Phật hiệu là 
Hương Tích và các Bồ Tát đang ngồi ăn, 
ông qua đó y theo lời tôi mà thưa rằng, 
'Duy Ma Cật xin cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Thế Tôn, cung kính không cùng và 
hỏi thăm Thế Tôn hằng ngày khởi cư ít 
bệnh, ít não, sức khỏe được an chăng? 
Nguyện được món cơm thừa của Thế Tôn 
đem về cõi Ta Bà làm việc Phật, để cho 
những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn, 
và để cho tiếng tăm của Như Lai được 
khắp tất cả.—Thereupon, Vimalakiri, 
without rising from his seat, used his 
transcendenfal power to create an 1llusory 
(bogus) Bodhisattva whose feafures were 
radant and whose dipnty wWas 


4695 


unsurpassable, overshadowing the whole 
assembly. He then said to this 1llusory 
Bodhisattva: “Ascend to the Fragrant 
Land to call on 1ts Buddha, saying what I 
now tell you: “Upasaka Vimalakiri bows 
his head at your feet to pay his reverence 
and ¡nquires respectfully about your 
happy tidings; he hopes you are well and 
have no difficulties (mm converting living 
beinsgs) and that your vigor ¡1s full. He 
wishes fo receive some leftovers from 
your meal to do the salvation work in the 
saha world for the purpose of converting 
to Mahayana those of the small vehicle 
and of spreading the renown of the 
Tathagata to  make 1t  known 
everywhere”.” 

Lúc đó Hóa Bồ Tát liền ở trước hội bay 
lên phương trên, cả đại chúng đều thấy 
Hóa Bồ Tát ấy đi đến nước Chúng Hương 
lễ dưới chân Phật và nghe tiếng thưa 
rằng: “Duy Ma Cật xin cúi đầu lễ dưới 
chân Thế Tôn, cung kính không cùng và 
thăm hỏi Thế Tôn hằng ngày khởi cư ít 
bệnh, ít não, sức khỏe được an chăng? 
Nguyện được món cơm thừa của Thế Tôn 
đem về cõi Ta Bà làm việc Phật, để cho 
những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn 
và để cho tiếng tăm của Như Lai được 
khắp tất cả.” Các đại sĩ nước Chúng 
Hương thấy vị Hóa Bồ Tát đều ngợi khen 
chưa từng có và nghĩ rằng: “Thượng nhơn 
nầy từ đâu mà đến? Cõi Ta Bà ở đâu? 
Sao gọi là ưa pháp nhỏ? Liền đem việc 
ấy hỏi Phật. ”—After that, the illusory 
Bodhisattva ascended and was seen by 
the whole assembly to approach the 
Buddha of Fragrant Land and repeat what 
Vimalakirti had ordered him to say. 
When the Bodhisattvas there saw the 
messenger, they praised the rare vIsi, 
asking their Buddha: “Where does this 
Bodhisattva come from? Where is this 
world called saha? What does the small 


vehicle mean?” 

Phật bảo rằng: “Phương dưới qua khỏi 42 
số cát sông Hằng cõi Phật, có cõi nước 
tên là Ta Bà, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, 
nay hiện tại ở đời ác năm trược , vì những 
chúng sanh ưa pháp nhỏ mà diễn nói đạo 
giáo. Cõi Ta Bà có Bồ Tát tên Duy Ma 
Cật ở cảnh giới giải thoát bất khả tư nghì 
đang nói pháp cho các vị Bồ Tát, nên sai 
vị Hóa Bồ Tát nầy đến khen ngợi danh 
hiệu ta và tán thán cõi nầy để làm cho 
các Bổ Tát kia được thêm nhiều công 
đức.”—Therr Buddha replied: “There 1s a 
world called saha, which is below and Is 
separated from here by Buddha lands as 
countless as the sand grains In forty-two 
Ganges rivers, whose Buddha 1s called 
Sakyamuni and is now sfaying In the 
midst of five turbid conditions, where he 
teaches the supreme Dharma to those 
clinging to the small vehicle. Over there 
1s a Bodhisattva called Vimalakirti who 
has achieved inconceivable liberation and 
IsÃ expounding the Dharma to other 
(young) Bodhisattvas. Hence, he has 
created an 1llusory messenger to extol my 
name and praise this land so that they can 
cearn more merits.” 

Các vị Bồ Tát nước Chúng Hương thưa 
rằng: “Vị đó như thế nào mà biến hiện ra 
vị Hóa Bồ Tát nầy có đức lực vô úy, thần 
túc như thế?” —The Bodhisattvas asked: 
“Who 1s that Bodhisattva who can create 
an i1llusory messenger and whose 
transcendenfal powers, fearlessness and 
ubiquIfy are so ereaf?” 

Phật nói: “Thật lớn, ông thường sai Hóa 
Bồ Tát đi đến khắp mười phương làm 
việc Phật, lợi ích chúng sanh.”—That 
Buddha replied: “Hs (powers, 
fearlessness and ubiquIty) are very øreat 
indeed. He used to send his 1llusory 
messengers to all places in the ten 
directions to perform the Bodhisattva 


4696 


work of salvation for the benefit of living 
beings.” 

Khi đó Phật Hương Tích lấy cái bát ở 
nước Chúng Hương đựng đầy cơm thơm 
trao cho Hóa Bồ Tát. Bấy giờ chín trăm 
vạn Bồ Tát ở nước Chúng Hương đồng 
thanh thưa rằng: “Chúng con muốn đến 
cõi Ta Bà để cúng dường Phật Thích Ca 
Mâu Ni và ra mắt ông Duy Ma Cật cùng 
các hàng Bồ Tát ”—That Buddha then 
filed a bowl of fragrant rice and handed 1t 
to the I1llusory messenger. All his nine 
million Bodhisattvvas declared they all 
wished to go to saha to pay reverence fo 
Ssakyamun Buddha and to see 
Vimalakrti and the other Bodhisattvas 
there. 

Phật bảo: “Được, nên đi. Nhưng phải giữ 
thân hương của các ông, chớ để cho 
chúng sanh cõi kia sanh tâm mê đắm, và 
phải bỏ hình thể cũ của các ông, chớ để 
những người cầu đạo Bồ Tát ở nước kia 
phải tự hổ thẹn. Các ông đến cõi Ta Bà 
chớ đem lòng khinh chê mà tâm có ngại. 
Vì sao? Mười phương cõi nước đều như 
hư không, chư Phật vì muốn hóa độ những 
người ưa pháp nhỏ, nên không hiện ra 
toàn cõi thanh tịnh. —That Buddha 
warned them: “You may go there but hide 
your fragrance, If not, the people ø1ve rise 
to the wrong thought of clinging to 1t. 
You should also change your appearance 
in order not to provoke ther self- 
abasement. To avoid wrong views do not 
slipht them. Why? Because all worlds in 
the ten directions are (fundamentally 
Iimmaterial) like space and because all 
Buddhas wishing to convert those of the 
small vehicle do not reveal completely to 
them therr own pure and clean lands.” 

Khi ấy, Hóa Bồ Tát đã lãnh bát cơm rồi, 
cùng với chín trăm vạn Bồ Tát thừa oai 
thần của Phật và thần lực của ông Duy 
Ma Cật đang ở nước Chúng Hương bỗng 


nhiên biến mất, trong khoảnh khắc về 
đến nhà ông Duy Ma Cật—At that, the 
1llusory messenger recerved the bowl of 
fragrant rice and together with the nine 
million Bodhisattvas availed themselves 
of that Buddhas and Vimalakirtis 
transcendenfal powers, disappeared from 
the Fragrant Land and, a litle later, 
arrived at Vimalakirti”s abode. 

Lúc ấy ông Duy Ma Cật hóa ra chín trăm 
vạn tòa sư tử trang nghiêm tốt đẹp như 
trước, các Bồ Tát đều đến ngồi nơi tòa 
ấy. Hóa Bồ Tát liền đem cái bát đựng 
đầy cơm thơm dâng lên cho ông Duy Ma 
Cật, mùi thơm xông khắp thành Tỳ Xá Ly 
và cõi tam thiên đại thiên thế giới— 
Vimalakirti then used his transcendental 
poWers to make nine million lion thrones 
as majestic as those already there, for the 
visors "The Illusory messenger then 
handed him the bowl of rice the fragrance 
of which spread to the whole town of 
Vaisali and then to the whole great 
ch¡iliocosm. 

Lúc đó trong thành Tỳ Xá Ly, các Bà la 
môn, cư sĩ nghe mùi hương này, thân tâm 
thơ thới ngợi khen chưa từng có. Khi ấy 
trưởng giả Chủ Nguyệt Cái đem theo tám 
vạn bốn ngàn người đi đến nhà ông Duy 
Ma Cật, thấy trong nhà các Bồ Tát rất 
đông và những tòa sư tử cao rộng trang 
nghiêm, ai nấy thảy đều vui mừng đẳnh 
lễ các Bồ Tát và đại đệ tử rồi đứng qua 
một bên. Các vị địa thần, hư không thần 
và các vị trời ở cõi Dục, cõi Sắc nghe mùi 
thơm này cũng đều đến nhà ông Duy Ma 
Cật-Brahmn devotees at Vaisali 
perceived the fragrance and became 
elated; they praised the rare occurrence. 
Their chief, called “Lunar Canopy” took 
eighty-four thousand men to Vimalakirti”s 
house where they saw many Bodhisattvas 
seated on maJjestic lion thrones; they were 
Jubiant and paid reverence to the 


4697 


Bodhisatvas and the Buddhas chief 
disciples, and then stood at one side. 
Earthly and heavenly ghosts as well as 
the devas of the worlds of desire and of 
form who smelt the frapgrance, came as 
well. 

Lúc bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo ông Xá 
Lợi Phất và các vị đại Thanh Văn rằng: 
“Này các nhân giả! Dùng cơm vị cam lô 
của Như Lai do đại bi huân tập, đừng đem 
ý có hạn lượng mà ăn thời không tiêu 
được.” Các Thanh Văn khác nghĩ rằng: 
“Cơm này ít lắm mà đại chúng người nào 
cũng phải ăn!”——At that time, Vimalakirti 
sad to Saripura and the sravakas: 
“Virtuous Ones, you may now take the 
Tathagata”s Immorfal rice which has been 
infused with great compassion; do not 
Ø1ve rise fo the thought of limitation when 
taking 1t or you will not be able to digest 
1t.” When some sravakas thought that the 
small quantfity of rice seemed insufficient 
for the whole assembly. 

Hóa Bồ Tát nói: “Chớ đem trí hẹp đức 
nhỏ của Thanh Văn mà so lường phúc tuệ 
vô lượng của Như Lai. Bốn bể còn có thể 
cạn, chớ cơm nầy không khi nào hết. Dẫu 
cho tất cả người người đều ăn mỗi vắt lớn 
như núi Tu Di cho đến một kiếp cũng 
không hết được. Vì sao? Vì là món ăn dư 
của đấng đầy đủ công đức, vô tận giới, 
định, tuệ, giải thoát, giãi thoát tri kiến, 
không bao giờ hết được.”—The illusory 
Bodhisattva said: “Do not use the little 
virtue and ¡intelligence of a sravaka to 
esumate the Tathagatas boundless 
blessing and wisdom; the four oceans are 
exhaustible but this rice 1s inexhaustible. 
If all men took and rolled it into a ball as 
large as (Mount) Sumeru, they would not 
have finished eating It by the end of the 
aeon. Why? Because food that has been 
left over by those who have practiced 
boundless morality and discipline (sila), 


serenity (dhyana) and wisdom (prajna), 
liberaton and knowledge of liberation, 
and who have won all merits, 1s 
1nexhaustible. 

Khi đó, với bát cơm ấy chúng hội đều no 
đủ mà cũng vẫn còn. Các Bồ Tát Thanh 
Văn, Trời, người ăn cơm đó rồi thân thể 
nhẹ nhàng vui vẻ ví như các Bồ Tát ở cõi 
nươc Nhứt Thiết Lạc Trang Nghiêm, và 
các lỗ chưn lông thoảng ra mùi hương bát 
ngát cũng như mùi hương các cây ở nước 
Chúng Hương—Hence this bowl of rice 
will satisfy the whole meeting without 
being exhausted. The Bodhisattvas, 
Sravakas, devas and men who take it will 
experience comfort and JjJoy, like the 
Bodhisattvas of all blessed pure lands. 
Ther pores will give out profound 
fraprance which is like the scent of the 
trees 1n Fragrant Lands.” 

Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi các vị Bồ 
Tát ở nươc Chúng Hương rằng: “Phật 
Hương Tích lấy chỉ để nói pháp? — 
Vimalakrti then asked the visiing 
Bodhisattvas: “How does the Tathagata of 
your land preach the Dharma?” 

Các vị Bồ Tát kia đáp: “Phật cõi tôi 
không dùng văn tự để nói, chỉ dùng các 
mùi hương làm cho các trời, người được 
luật hạnh. Các Bồ Tát đều ngôi dưới cây 
hương, nghe mùi hương mầu nhiệm ấy 
đều được tam muội Nhứt Thiết đức tạng. 
Được tam muội ấy đều được đầy đủ tất 
cả công đức của Bồ Tát.”—They replied: 
“he Tathagata of our land does not use 
word and speech to preach but uses the 
Varlous frasrance to stimulate the devas 
1n their 
commandments. “They sit under fragrant 
trees and perceive how sweet the trees 
smell thereby realizing the samadhi 
derived from the store of all merits. 
When they realize this samadhi, they win 
all merits.” 


observance of the 


4698 


Các Bồ Tát kia hỏi ông Duy Ma Cật rằng: 
“Còn Phật Thích Ca Mâu Ni lấy gì để nói 
pháp?”—These Bodhisattvas then asked 
Vimalakmtu: “How does the World 
Honoured One, Sakyamuni Buddha, 
preach the Dharma?” 

Ông Duy Ma Cật nói: “Chúng sanh cõi 
nầy cang cường khó giáo hóa, cho nên 
Phật nói những lời cang cường để điểu 
phục họ. Nói đó là địa ngục; đó là súc 
sanh; đó là ngạ quỷ; đó là chỗ nạn; đó là 
chỗ người ngu sanh; đó là thân làm việc 
tà, đó là quả báo của thân làm việc tà; đó 
là miệng làm việc tà, đó là quả báo của 
miệng làm việc tà; đó là ý làm việc tà, 
đó là quả báo của ý làm việc tà; đó là sát 
sanh, đó là quả báo của sát sanh; đó là 
không cho mà lấy, đó là quả báo của 
không cho mà lấy; đó là tà dâm, đó là 
quả báo của tà dâm; đó là vọng ngữ, đó 
là quả báo của vọng ngữ; đó là hai lưỡi, 
đó là quả báo của hai lưỡi; đó là lời nói 
ác độc, đó là quả báo của lời nói ác độc; 
đó là lời nói vô nghĩa, đó là quả báo của 
lời nói vô nghĩa; đó là tham lam, ganh 
ghét, đó là quả báo của tham lam ganh 
ghét; đó là tức giận, đó là quả báo của 
tức giận; đó là tà kiến, đó là quả báo của 
tà kiến; đó là bỏn xẻn, đó là quả báo của 
bỏn xẻn; đó là phá giới, đó là quả báo 
của phá giới; đó là giận hờn, đó là quả 
báo của giận hờn; đó là lười biếng, đó là 
quả báo của lười biếng; đó là ý tán loạn, 
đó là quả báo của ý tán loạn; đó là ngu 
si, đó là quả báo của ngu si; đó là kiết 
giới; đó là giữ giới; đó là phạm giới; đó là 
nên làm; đó là không nên làm; đó là 
chướng ngại; đó là không chướng nøạ!; đó 
là mắc tội; đó là khỏi tội; đó là tịnh; đó là 
dơ; đó là hữu lậu; đó là vô lậu; đó là tà 
đạo; đó là chánh đạo; đó là hữu vi; đó là 
vô vi; đó là thế gian; đó là Niết Bàn, vì 
những người khó giáo hóa lòng như khỉ 
vượn, nên dùng bao nhiêu pháp để chế 


ngự lòng họ, mới có thể điều phục được. 
Ví như voI, như ngựa, ngang trái không 
điều được, phải thêm đánh đập dữ tợn 
cho đến thấu xương rồi mới điều phục 
được. Chúng sanh cang cường, khó giáo 
hóa cũng thế, nên phải dùng tất cả những 
lời khổ thiết mới có thể đưa họ vào khuôn 
khổ luật hạnh được——Vimalakirti replied: 
“Living beings of this world are pIg- 
headed (stubborn) and difficult to convert; 
hence the Buddha uses strong language to 
tame them. He speaks of hells, animals 
and hungry ghosfs in their planes (realms) 
of suffering; of the places of rebirth for 
stupid men as refribution for perverse 
deeds, words and thoughts, 1.e. for killing, 
stealing, carnality, lying, double tongue, 
coarse language, affected speech, 
COV€fOusness, anger, perverted views 
(which are the ten evils); for stinginess, 
breaking the preceptfs, anger, remissness, 
confused though(s and stupidity (I.e. the 
six hindrances to the six paramitas); for 
accepting, observing and breaking the 
prohibitions; for things that should and 
should not be done; for obstructions and 
non-obsftructions; for what 1s sinful and 
what 1s not; for purify and filthiness; for 
the worldly and holy states; for 
heterodoxy and orthodoxy; for actIvity 
and non-activity; and for samsara and 
nirvana. Since the minds of those who 
are difficult to convert are like monkeys, 
varlous methods of preaching are devised 
to check them so that they can be entirely 
tamed. Like elephants and horses which 
cannot be tamed without whipping them 
until they feel pain and become easily 
managed, the stubborn of this world can 
be disciplined only with bitter and eager 
words.” 

Các Bồ Tát nước Chúng Hương kia nghe 
rồi nói rằng: “Thật chưa từng có! Như 
Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn cái 


4699 


sức tự tại vô lượng của Ngài mà dùng 
những phương pháp sở thích của người 
nghèo hèn để độ thoát chúng sanh. Các 
Bồ Tát đây cũng chịu khổ sở, nhún 
nhường, dùng lòng đại bi vô lượng để 
sanh vào cõi Phật nầy.”—After hearing 
this, the visiting Bodhisattvas said: “We 
have never heard of the World Honoured 
One, Sakyamuni Buddha, who conceals 
his boundless sovereign power fo appear 
as a beggar to mix with those who are 
poor In order to win theIr confidence (for 
the purpose of liberating them) and of the 
Bodhisattvas here who are Indefatigable 
and so humble and whose boundless 
compassion caused therr rebirth in this 
Buddha land.” 

Duy Ma Cật nói: “Bồ Tát ở cõi này đối 
với chúng sanh, lòng đại bi bền chắc thật 
đúng như lời các ngài đã ngợi khen. Mà 
Bồ Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng sanh 
trong một đời còn hơn trăm ngàn kiếp tu 
hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta 
Bà nây có mười điều lành mà các Tịnh 
Độ khác không có. Thế nào là mười? Một 
là dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn; 
hai là dùng tịnh giới để nhiếp độ người 
phá giới; ba là dùng nhẫn nhục để nhiếp 
độ kẻ giận dữ; bốn là dùng tinh tấn để 
nhiếp độ kẻ giải đãi; năm là dùng thiển 
định để nhiếp độ kẻ loạn ý; sáu là dùng 
trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu si; bẩy là nói 
pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn; tám là 
dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu 
thừa; chín là dùng các pháp lành để cứu 
tế người không đức; và mười là thường 
dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng 
sanh.”—Vimalakirti said: “As you have 
said, the Bodhisattvas of this world have 
song compassion and ther lifelong 
works of salvation for all living beings 
surpass those done In other pure lands 
during hundreds and thousands of aeons. 
Why? Because they achieved ten 


excellent deeds which are not required In 
other pure lands. What are these ten 
excellent deeds? They are: I, charity 
(dana) to succour the poor; 2, precept- 
keeping (sia) to help those who have 
broken the commandments; 3, patient 
endurance (ksanti) to subdue their anger; 
4, zeal and devotion (virya) to cure theIr 
remissness; 5, serenity (dhyana) to stop 
ther confused thoughs; 6, wisdom 
(prajna) to wipe out Ignorance; 7, putting 
an end to the eipht distressful conditions 
for those suffering from them; 8, teaching 
Mahayana to those who clng to 
Hinayana; 9, cultivation of good roofs for 
those in want of merifs; and 10, the four 
Bodhisatva winninng devices for the 
purpose of leading all living beIngs to 
therr goals (n Bodhisattva development). 
These are the ten excellent deeds.” 

Các Bồ Tát kia hỏi: “Bổ Tát phải thành 
tựu mấy pháp ở nơi cõi nầy làm không 
lầm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ?”— 
The visiing Bodhisattvas asked: “How 
many Dharmas should a Bodhisattva 
achieve in this world to síop 1s morbid 
growth (defilements) In order to be reborn 
1n the Buddha'”s pure land?” 

Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát thành tựu tám 
pháp thời ở cõi nầy làm không lầm lỗi, 
được sanh về cõi Tịnh Độ. Tám pháp là 
gì? Một là lợi ích chúng sanh không mong 
báo đáp; hai là thay thế tất cả chúng sanh 
chịu mọi điều khổ não; ba là bao nhiêu 
công đức đều ban cho tất cả chúng sanh; 
bốn là lòng bình đẳng đối với chúng sanh 
khiêm nhường không ngại, đối với Bồ Tát 
xem như Phật; năm là những kinh chưa 
nghe, nghe không nghi; sáu là không 
chống trái với hàng Thanh Văn; bảy là 
thấy người được cúng dường cũng không 
tật đố, không khoe những lợi lộc của 
mình, ở nơi đó mà điều phục tâm mình; 
tám là thường xét lỗi mình, không nói 


4700 


đến lỗi người, hằng nhứt tâm cầu các 
công đức. —Vimalakrti replied: “A 
Bodhisattva should bring to perfection 
eipht Dharmas to stop morbid growth In 
this world In order to be reborn in the 
Pure Land. They are: 1, benevolence 
towards all living beimgs with no 
expecfatlon of reward; 2, endurance of 
sufferings for all living beings dedicating 
all merits to them; 3, impartiality towards 
them with all humility free from pride and 
arrogance; 4, 
Bodhisattvas with the same devotion as fO 
all Buddhas (ie. without discrimination 
between Bodhisattvas and Buddhas); 5, 
absence of doubt and suspicion when 
hearing (the expounding of) sutras which 
he has not heard before; 6, abstention 
from opposition to the sravaka Dharma, 7, 
abstention from discrimination in regard 
to donations and offerings received with 
no thoupht of self-profit 1n order to 
subdue his mind; and 8, self-examination 
without contending with others. Thus, he 
should achieve singleness of mind bent on 
achieving all merifs; these are the eipht 
Dharmas.” 

Sau khi ông Duy Ma Cật và ngài Văn 
Thù Sư Lợi nói pháp nầy rồi, ở trong đại 
chúng có cả trăm ngàn vị trời, người đều 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, mười ngàn Bổ Tát chứng đặng Vô 
sanh Pháp nhẫn—After Vimalakirti and 
ManjJusil had thus expounded the 
Dharma, hundreds and thousands of devas 
developed the mind set on supreme 
enliehtenment, and ten 
Bodhisattvas realzed the  patient 
endurance of the uncreate. 


Teverence {O all 


thousand 


CHƯƠNG MƯỜI MỘT—CHAPTER 
ELEVEN 


PHẨM BỒ TÁT HẠNH—THE. 


BODHISATTVA CONDUCT 


Khi đó Đức Phật nói Pháp nơi vườn cây 
Am la, vườn ấy bỗng nhiên rộng rãi trang 
nghiêm, tất cả đại chúng trong pháp hội 
đều trở thành sắc vàng—The Buddha was 
expounding the Dharma at Amravana 
park which suddenly became maJestic and 
extensive while all those present turned 
golden hued. 

A Nan bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Vì 
nhơn duyên gì mà có điểm lành nầy, 
vườn cây bỗng nhiên rộng rãi trang 
nghiêm, tất cả chúng hội đều trở thành 
sắc vàng?”—Ananda asked the Buddha: 
“World Honoured One, what ¡1s the cause 
of these auspicious signs, why does this 
place become extensive and majestic and 
why does the assembly turn golden 
hued?” 

Đức Phật bảo: “Nầy A Nan! Đây là Duy 
Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi cùng cả đại 
chúng cung kính vây quanh phát tâm 
muốn đến, nên trước hiện điểm lành 
nầy. —The Buddha replied: “This ¡s 
because Vimalakirti and Manjusri, with 
ther followers circumambulatng them, 
want to come here; hence these 
auSpIcious signs.” 

Lúc đó tại thành Tỳ Xá Ly, ông Duy Ma 
Cật nói với ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: 
“Chúng ta nên cùng nhau đến ra mắt Phật 
để cho các Bồ Tát đảnh lễ cúng dường 
Thế Tôn.”—At Vaisali, Vimalakirti said 
to Manjusri: “We can now go and see the 
Buddha, so that we and the Bodhisattvas 
can pay reverence and make offerings to 
Him.” 

Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: “Hay thay! 
Nay chính là lúc chúng ta nên đi ”— 
ManJusri said: “Excellent, let us Ø0; 1f 1s 
now time fo sfart.” 

Duy Ma Cật dùng sức thần thông đem cả 
đại chúng và các tòa sư tử để trên tay 


4701 


phải đi đến chỗ Phật. Khi đến rồi ông để 
xuống đất, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật, đi quanh phía hữu bảy vòng, một 
lòng chắp tay đứng sang một bên. Các Bồ 
Tát kia liền xuống tòa đến cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, cũng đi quanh bảy vòng 
rồi đứng sang một bên. Các đại đệ tử, Đế 
Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương cả 
thảy cũng đều xuống tòa cúi đầu lễ dưới 
chân Phật rồi cùng đứng qua một bên— 
Vimalakirti then used his transcendenfal 
powers to carry the whole meeting with 
the lion thrones on the palm of his ripht 
hand and flew (in the air) to the Buddha”s 
place. When they landed there, 
Vimalakirti bowed his head at His feet, 
walked round Him from the ripht seven 
times, and bringing his palms together, 
stood at one side. The Bodhisattvas left 
therr lion thrones to bow their heads at 
His feet, and also walked round Him 
seven times and stood at one side. The 
Buddhas chief disciples with Indra, 
Brahma (both as protectors of. the 
Dharma) and the four deva kings of the 
four heavens, also left their lion thrones, 
bowed their heads at His feet, walked 
round Him seven times and then stood at 
one side. 

Bấy giờ Thế Tôn như pháp an ủi hỏi thăm 
các Bồ Tát rồi, bảo ngồi lại chỗ cũ. Cả 
chúng đều vâng lời dạy —The Buddha 
comforted the Bodhisattvas and ordered 
them to take their seafs to listen to His 
teaching. 

Khi chúng ngồi xong, Phật bảo ngài Xá 
Lợi Phất rằng: “Ông có thấy thần lực tự 
tại của Bồ Tát đại sĩ làm đó chăng?”— 
After they had sat down the Buddha 
asked Sariputra: “Have you seen what the 
great Bodhisattvas have done with theIr 
transcendental powers?” 

Xá Lợi Phất đáp rằng dạ thấy—Sariputra 
replied that he had. 


Phật hỏi: “Ý ông nghĩ sao? —The 
Buddha asked: “What do you think of all 
this?” 

Xá Lợi Phất đáp: “Bạch Thế Tôn! Con 
thấy các việc làm của chư Bồ Tát là 
không thể nghĩ bàn, không phải lấy ý mà 
suy lường tính toán được—Sariputra 
answered: “I saw them do Inconceivable 
(feats), which the mind can neither think 
Of nor anficipate.” 

Đoạn ông A Nan bạch Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Mùi hương con nghe đây từ xưa 
chưa từng có, đó là mùi hương chi?”— 
Ananda then asked the Buddha: “World 
Honoured One, the fÍragrance we are 
smelling was never perceived before; 
what 1s 1?” 

Đức Phật bảo: Nầy A Nan! Đó là 
mùi hương xuất ra từ lỗ chân lông của 
chư Bổ Tát” —The Buddha replied: 
“Ananda, It 1s the fraprance gIven out by 
the pores of these Bodhisattvas.” 

Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất nói với A Nan 
rằng: “Lổ chân lông của chúng tôi cũng 
có mùi hương ấy!”-—At that, Sariputra 
said to Ananda: “Our pores also give the 
same fragrance!” 

Ngài A Nan nói: “Mùi hương ấy từ đâu 
đến?”—Ananda asked Sariputra: “Where 
does 1t come from?” 

Xá Lợi Phất đáp: “Đấy là trưởng giả Duy 
Ma Cật xin cơm thừa của Phật ở nước 
Chúng Hương đem về ăn nơi nhà ông, 
nên tất cả lổ chân lông đều toát ra mùi 
hương như thế.”—Sariputra replied: “Ít ¡s 
ths Ủpasaka Vimalakrri who obtained 
what was left over from the Buddha”s 
meal in the Fragrant Land, and those who 
ate 1t at his abode give out this fraprance 
from theïr pores.” 

A Nan hỏi ông Duy Ma Cật rằng: “Mùi 
hương đó còn được bao lâu?”—Ananda 
then asked Vimalakrrti: “How long does 
this fragrance last?” 


4702 


Duy Ma Cật nói: “Đến khi cơm đó tiêu 
hết.”—Vimalakirti replied: “Tt lasts until 
the rice has been digested.” 

A Nan hỏi “Cơm đó bao lâu mới 
tiêu?—Ananda asked: “How long does 
this take?” 

Duy Ma Cật đáp: “Thế lực cơm đó đến 
bảy ngày mới tiêu. Lại nữa ông A Nan! 
Những Thanh Văn chưa vào chánh vị, ăn 
cơm đó đến khi vào chánh vị rỗi mới tiêu. 
Đã vào chánh vị, ăn cơm đó đến khi tâm 
giải thoát rồi mới tiêu. Chưa phát tâm Đại 
Thừa ăn cơm đó đến khi phát tâm Đại 
thừa rồi mới tiêu; đã phát tâm Đại thừa 
ăn cơm đó khi được vô sanh nhẫn rồi mới 
tiêu. Đã được vô sanh nhẫn ăn cơm đó 
đến khi được nhứt sanh bổ xứ rồi mới 
tiêu. Ví như có món thuốc tên là thượng 
vị, người uống vào trừ hết các độc trong 
thân rồi mới tiêu. Cơm nầy cũng vậy, khi 
trừ hết tất cả độc phiền não rồi mới 
tiêu.”—Vimalakirti replied: “[lt will be 
digested after a week. Ananda, sravakas 
who have not reached the right position 
(nrvana) will attain 1t after taking this 
rice which will then be digestible, and 
those who have attained nirvana will 
realize liberation of their minds (from the 
subtle conception of nirvana) and then the 
rice wIll be digested. Those who have not 
developed the Mahayana mind will 
develop it and then the rice will be 
digested. Those who have developed 1t 
and take this rice will achieve the patient 
endurance of the uncreate, and the rice 
wIll then be digestible. Those who have 
achieved the patient endurance of the 
take this 
Once more 


uncreate and rice wIll 


reincarnate for  final 
development into Buddhahood and the 
rice will be digested. Like an effective 
medicine which cures an ailment before 
wasting away, this rice will be digestible 


after 1t has kiled all troubles and 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 


h) 


k) 


afflictions (klesa).” 

A Nan bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Thật 
chưa từng có! Như món cơm thơm Ấy có 
thể làm Phật sự.——-Ananda said to the 
Buddha: “World Honoured One, 1t 1s 
indeed a rare thing that this fragrant rice 
performs the Buddha work of salvation.” 
Phật nói: “Đúng thế! A Nan!—The 
Buddha said: “Ït is so, Ananda, 1t 1s sO.” 
Hoặc có cõi Phật lấy ánh sáng của Phật 
mà làm Phật sự—There are Buddha lands 
where the Buddha light performs the work 
Of salvation; 

Có cõi lấy Bồ Tát mà làm Phật sự— 
'Where the Bodhisattvas perform 1f; 

Có cõi lấy người của Phật hóa ra mà làm 
Phật sự—Where ¡llusory men created by 
the Buddha do 1t; 

Có cõi lấy cây Bồ Đề mà làm Phật sự— 
'Where the Bodhi-trees do 1t; 

Có cõi lấy y phục ngọa cụ của Phật mà 
làm Phật sự—Where the Buddhaˆs robe 
and bedding do 1t; 

Có cõi lấy cơm mà làm Phật sự—Where 
the rice taken by the Buddha does If; 

Có cõi lấy vườn cây đển miếu mà làm 
Phật sự—Where parks and temples do 1t; 
Có cõi lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà 
làm Phật sự —Where (the Buddha's) 
thirty-two physical marks and their eighty 
notable characteristics do 1(; 

Có cõi lấy thân Phật mà làm Phật sự— 
Where the Buddha's body (rupa-kaya) 
does 1t; 

Có cõi lấy hư không mà làm Phật sự— 
Where empty space does 1f; 

Chúng sanh theo duyên đó mà vào luật 
nghi. Có cõi lấy mộng, huyễn, bóng, 
vang, tượng trong sương, trăng dưới nước, 
ánh nắng dợn, các thí dụ như thế mà làm 
Phật sự. Có cõi lại lấy tiếng tăm, lời nói, 
văn tự mà làm Phật sự—Living beings 
practice discipline with success because 
of these causes. Also used for the same 


Ù 


4703 


purpose are dream, Illusion, shadow echo, 
the image In a mirror, the moon reflected 
1n water, the flame of a fire, sound, voice, 
word, speech and writing, 

Hoặc có cõi lấy Phật thanh tịnh vắng 
lặng, không nói một lời nào, không chỉ 
không biết, không tạo không tác mà làm 
Phật sự. Như thế A Nan! Những oai nghi 
tấn chỉ, các việc thi vi của chư Phật đều 
là Phật sự cả— The pure and clean 
Buddha land, silence with neither word 
nor speech, neither pointing, discerning, 
action nor actIVIty. Thus, Ananda, 
whatever the Buddhas do by either 
revealng or concealing ther awe- 
1nspiring majesty, 1s the work of salvation. 
A Nan! Có bốn ma và tám muôn bốn 
ngàn phiển não mà chúng sanh phải bị 
nhọc nhằn mỏi mệt. Chư Phật lại dùng 
các pháp ấy mà làm Phật sự, đó gọi là 
vào pháp môn của hết thảy chư Phật— 
Ananda, because of the four basic 
delusions (n reference to the ego) 
divided ¡nto 84,000 defilements which 
cause living beings to endure troubles and 
tribulations, the Buddhas avail themselves 
of these trials to perform their works of 
salvaton. This Is called entering the 
Buddha's Dharma door to enlightenment 
(Dharmaparyaya). 

Khi Bồ Tát vào môn nầy hoặc thấy 
tất cả cõi Phật nghiêm tịnh không lấy làm 
vui mừng, không ham muốn, không kiêu 
hãnh; hoặc thấy tất cả cõi Phật bất tịnh 
cũng không lo, không ngại, không bỏ qua, 
chỉ phải ở nơi chư Phật sanh tâm thanh 
tịnh, vui mừng cung kính khen ngợi chưa 
từng có. Chư Phật Như Lai công đức bình 
đẳng, vì giáo hóa chúng sanh mà hiện ra 
các cõi Phật không đổng—“When 
entering this Dharma door, IÝ a 
Bodhisattva sees all the clean Buddha 
lands, he should not give rise to joy, 
desire and pride, and If he sees all the 


unclean Buddha lands he should not give 
rise to sadness, 
disappointment; he should develop a pure 
and clean mind to revere all Tathagatas 
who rarely appear and whose merIfs are 
equal in spite of their appearance 1n 
different lands (clean and unclean) to 
teach and convert living beinøs. 

A Nan! Ông thấy cõi nước của chư Phật, 
đất có bao nhiêu mà hư không không bao 
nhiêu? Như thế, thấy sắc thân chư Phật, 
thân có bao nhiêu mà trí huệ không ngại 
thì không có bao nhiêu?—“Ananda, you 
can see different Buddha lands (¡i.e. clean 
and unclean) but you see no difference 1n 
space which is the same everywhere. 
Likewise, the physical bodies of Buddhas 
difer from one another but their 
Omniscience 1s the same. 

A Nan! Sắc thân chư Phật, oai tướng, 
chủng tánh, giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến, lực, vô sở úy, các pháp bất 
cộng, đại từ đại bị, giữ oai nghĩ, thọ 
mạng, nói pháp giáo hóa thành tựu chúng 
sanh, nghiêm tịnh cõi Phật, đủ các pháp 
Phật, thảy đều đồng đẳng, cho nên gọi là 
Tam Miệu Tam Phật Đà, gọi là Đa Đà A 
DI Độ, gọi là Phật Đà ——“Ananda, the 
(underlying) nature of the physical bodies 
of the Buddhas, their discipline, serenty, 
lberaion and full knowledge of 
liberation, their (ten) powers, their (four) 
fearlessnesses, theIr eiphteen 
unsurpassed characterIstIcs, therr 
boundless kindness and compassion, theIr 
dignified deeds, their Infinite lives, theIr 
preaching of the Dharma to teach and 
convert living beings and to purify 
Buddha lands are all the same. Hence, 
thấịír tiles of Samyaksambuddha, 
Tathagata and Buddha. 

A Nan! Nếu ta nói đủ nghĩa ba câu nầy, 
dầu suốt kiếp của ông cũng không lãnh 
thọ hết được. Giả sử chúng sanh đầy dẫy 


hindrance and 


4704 


trong cõi tam thiên đại thiên thế giới như 
A Nan đa văn thứ nhất, được niệm tổng 
tì, những người đó suốt cả đời cũng 
không lãnh thọ được. Như thế A Nan! 
Chư Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác không có hạn lượng, trí huệ biện tài 
không thể nghĩ bàn—““Ananda, ¡f I am to 
give you the full meaning of these three 
tiles, you will pass the whole aeon 
without being able to hear it completely. 
Even I1f the great chiliososm 1s full of 
living beings who are all good listeners 
and like you can hold in memory 
everything they hear about the Dharma, 
they wIll also pass the whole aeon 
without being able to hear my full 
explanation (of these three ties). Eor, 
Ananda, the Buddha's Supreme 
enliphtenment ¡is boundless and his 
wisdom and power of speech are 
1nconceivable.” 

A Nan bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! 
Từ nay về sau con không dám tự cho 
mình là đa văn nữa. —Ananda said: 
“From now on I dare no more claim to 
have heard much of the Dharma.” 

Phật bảo A Nan: “Chớ nên khởi tâm thối 
lui. Vì sao? Ta nói ông đa văn hơn hết 
trong hàng Thanh Văn chớ không phải 
nói với hàng Bồ Tát. Hãy thôi A Nan! 
Người có trí không nên so sánh với các 
hàng Bồ Tát. Biển sâu còn có thể dò 
được, chớ thiền định, trí tuệ, tổng trì, biện 
tài, tất cả công đức của Bồ Tát không thể 
đo lường được. A Nan! Các ông hãy để 
riêng việc Bổ Tát ra, Duy Ma Cật đây 
hiện bày sức thần thông trong một lúc mà 
tất cả hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật trải 
qua trăm ngàn kiếp tận lực biến hóa đều 
không làm được. —The Buddha said: 
“Ananda, do not give way to backsliding. 
Why? Because I have said that you have 
heard much more about the Dharma than 
the sravakas but not than the 


Bodhisattvas. Ananda, a wise man should 
not make a limied estimate of the 
Bodhisattva stage (because) the depths of 
the oceans can be measured but the 
Bodhisattva”s S€T€TIY, wisdom, 
1mperturbability, power of speech and all 
his merits cannot be measured. Ananda, 
let us put aside the Bodhisattva conduct. 
The transcendental powers which 
Vimalakrmti has demonstrated today 
cannot be achieved by all sravakas and 
pratyeka-buddhas using ther spiriual 
powers for hundreds and thousands of 
aeOns.” 

Bấy giờ các Bồ Tát ở nước Chúng Hương 
đến đó, chắp tay bạch Phật rằng: “Bạch 
Thế Tôn! Chúng con khi mới thấy cõi 
nầy, tâm tưởng cho là hạ liệt, nay chúng 
con tự hối trách bổ tâm ấy. Vì sao? 
Phương tiện chư Phật không thể nghĩ bàn, 
vì độ thoát chúng sanh nên theo chỗ nhu 
cầu mà hiện ra cõi Phật như thế ấy. Bạch 
Thế Tôn! Xin Thế Tôn ban chút ít pháp 
cho chúng con để trở về cõi kia được nhớ 
nghĩ đến Như Lai.”—At that time, the 
visting Bodhisattvas put ther palms 
together and said to the Buddha: “World 
Honoured One, when we first saw this 
world we thought of Ifs Inferiority but we 
now repent of our wrong opinion. Why? 
expedlents  (upaya) 
employed —. by all Buddhas are 
inconcervable; their aim being to deliver 


Because the 


living beings they appear 1m different 
Buddha lands suitable for the purpose. 
World Honoured One, will you please 
bestow upon us some little Dharma so 
that when we return to our own land we 
can always remember you.” 

Phật bảo các Bồ Tát rằng: “Có pháp môn 
“Tận, Vô Tận Giải Thoát các ông nên 
học. Sao gọi là Tận? Nghĩa là pháp hữu 
vi. Sao gọi là Vô Tận? Nghĩa là pháp vô 
vi. Như Bồ Tát thời không tận hữu vị, 


4705 


cũng không trụ vô vi."—The Buddha said 
to them: “There are the exhaustible and 
the ¡nexhaustble Dharmas which you 
should study. What is the exhaustible? It 
Is the acfVe (yu weil or mundane) 
Dharma. What Is the inexhaustible? It 1s 
the non-active (wu wel or supramundane) 
Dharma. As Bodhisattvas, you should not 
exhaust (or put an end to) the mundane 
(state); nor should you stay ¡in the 
supramundane (state). 

Sao gọi là Không Tận Hữu Vi? Nghĩa là 
không ha đại từ, không bỏ đại bi, sâu 
phát tâm cầu nhứt thiết trí mà không 
khinh bỏ, giáo hóa chúng sanh quyết 
không nhàm chán; đối pháp tứ nhiếp 
thường nghĩ làm theo, giữ gìn chánh pháp 
không tiếc thân mạng, làm các việc lành 
không hể nhàm mỏi, chí thường để nơi 
phương tiện hồi hướng, cầu pháp không 
biếng trễ, nói pháp không lẫn tiếc, siêng 
cúng dường chư Phật, cố vào trong sanh 
tử mà không sợ sệt, đối việc vinh nhục 
lòng không lo không mừng, không khinh 
người chưa học, kỉnh người học như Phật, 
người bị phiền não làm cho phát niệm 
chánh, cái vui xa ha không cho là quý, 
không đắm việc vui của mình mà mừng 
việc vui của người, ở trong thiển định 
tưởng như địa ngục, ở trong sanh tử tưởng 
như vườn nhà, thấy người đến cầu pháp 
tưởng như thầy lành, bỏ tất cả vật sở hữu 
tưởng đủ nhứt thiết trí, thấy người phá 
giới tâm nghĩ cứu giúp, các pháp Ba La 
Mật tưởng là cha mẹ, các pháp đạo phẩm 
tưởng là quyến thuộc, làm việc lành 
không có hạn lượng, đem các việc 
nghiêm sức ở các cõi Tịnh Độ trau dồi cõi 
Phật của mình, thực hành bố thí vô hạn, 
đầy đủ tướng tốt, trừ tất cả điều xấu, 
trong sạch thân khẩu ý, nhiều số kiếp 
sanh tử mà lòng vẫn mạnh mẽ, nghe các 
Đức Phật quyết chí không mỏi, dùng 
sươm trí tuệ phá giặc phiển não, ra khỏi 


ấm giới nhập, gánh vác chúng sanh để 
được hoàn toàn giải thoát, dùng sức đại 
tinh tấn phá dẹp ma quân, thường cầu vô 
niệm, thực tướng trí huệ, thực hành ít 
muốn biết đủ mà chẳng bỏ việc đời, 
không sái oai nghi mà thuận theo thế tục, 
khởi tuệ thần thông dẫn dắt chúng sanh, 
đặng niệm tổng trì đã nghe thời không 
quên, khéo biết căn cơ đứt lòng nghi của 
chúng sanh, dùng nhạo thuyết biện tài 
diễn nói pháp vô ngại, thanh tịnh mười 
nghiệp lành hưởng thọ phước trời người, 
tu bốn món vô lượng mở đường Phạm 
Thiên, khuyến thỉnh nói pháp, tùy hỷ ngợi 
khen điều lành, đặng tiếng tốt của Phật, 
thân khẩu ý trọn lành, đặng oai nghi của 
Phật, công phu tu tập pháp lành sâu dây 
càng tiến nhiều lên, đem pháp Đại Thừa 
giáo hóa thành tựu Bồ Tát Tăng, lòng 
không buông lung, không mất các điểu 
lành. Làm các pháp như thế gọi là Bồ Tát 
không tận hữu vi—“What 1s meant by not 
exhausting the mundane (sfate)? It means 
not discarding great benevolence; not 
abandoning sgreat compassion; developing 
a profound mind set on the quest of all- 
knowledge  (sarvajina or Buddha 
knowledge) without relaxing for even an 
1nstant; relentless teaching and converting 
living beings; constant practice of the four 
Bodhisattva winning methods; upholding 
the right Dharma even at the risk of one”s 
body and life; unwearied planting of all 
excellent roots; unceasing application of 
expedient devices (upaya) and dedication 
(parinamana); never-ending quest of the 
Dharma; unsparing preachng of 1t; 
diligent worship of all Buddhas; hence 
fearlessness when entering the stream of 
birth and death; absence of Joy in honour 
and of sadness In disgrace; refraining 
from sliphting non-practisers of the 
Dharma; respecting practisers of Dharma 
as 1f they were Buddhas; helping those 


4706 


suffering from klesa to develop the right 
thoupht; keeping away from (desire and) 
pleasure with no idea of prizing such a 
high conduct; no preference for one”s 
happiness but Joy at that of others; 
regarding one”s experlence In the state of 
samadhi as similar to that In a hell; 
considering one”s stay 1n samsara (I.e. 
state of biírth and death) as similar to a 
stroll in a park; giving rise to the thought 
of being a good teacher of Dharma when 
meeting those seeking 1f; giving away all 
possessons to realize all-knowledge 
(sarvajna); giving rise to the thought of 
salvation when seeing those breaking the 
precepts; thinking of the (six) perfections 
(paramtas) as dear as one's parenfs; 
thinking of the (thirty-seven) conditions 
confributory to enliphtenment as If they 
were oneˆs helpful relatives; planting all 
excellent roots without any restrictions; 
gathering the glorious adornments of all 
pure lands to set up one”s own Buddha 
land; unrestricted bestowal of Dharma to 
win all the excellent physical marks (of 
the Buddha); wiping out all evils to purIfy 
oneˆ”s body, mouth and mind; developing 
undiminished bravery while 
transmierating through samsara 1n 
countless aeons; untiring determination to 
listen to (an account of) the Buddha”s 
countless merifs; using the sword of 
wisdom to destroy the bandit of klesa 
(temptation) to take living beings out of 
(the realm of the fÍive) aggregaftes 
(skandhas) and (twelve) enfrances 
(ayatana) so as to liberate them for ever; 
using firm devotion to destroy the army of 
demons; unceasing search for the thought- 
free wisdom of reality; content with few 
desires while not running away from the 
world in order to continue the Bodhisattva 
work of salvation; not Infringing the rules 
of respect-Iinspiring deportment while 


entering the world )to deliver living 
beinss); use of the transcendental power 
derived from wisdom to guide and lead 
all living beings; controlling (dharam) the 
thinking process in order never to forget 
the Dharma; being aware of the roots of 
all living beings In order to cut off their 
doubts and suspiclons (about their 
underlying nature); use of the power of 
speech to preach the Dharma without 
Iimpediment; perfecting the ten good 
(deeds) to win the blessings of men and 
devas (in order to be reborn among them 
to spread the Dharma); practicing the four 
imnfinite minds (kindness, pify, Joy and 
indiference) to teach the Brahma 
heavens; reJoicing at being invited to 
expound and extol the Dharma in order to 
win the Buddha”s (skillful) method of 
preaching; realizing excellence of body, 
mouth and mind to win the Buddha”s 
respect-Inspiing deportment; profound 
practice of good Dharma to make one”s 
deeds unsurpassed; practicing Mahayana 
to become a Bodhisatva monk; and 
developing a neverreceding mind ¡1n 
order not to miss all excellent meri(s. 
“Ths 1s the Bodhisatva not 
exhausting the mundane sfate. 
Sao gọi là không trụ vô vi? Nghĩa là tu 
học môn Không; không lấy không làm 
chễ chứng; tu học môn vô tướng, vô tác, 
không lấy vô tướng, vô tác làm chỗ 
chứng; tu học pháp Vô Sanh không lấy 
Vô Sanh làm chỗ chứng; quán Vô Thường 
mà không nhàm việc lành; quán Thế 
Gian Khổ mà không ghét sanh tử; quán 
Vô Ngã mà dạy dỗ người không nhàm 
mỏi; quán Tịch Diệt mà không tịch diệt 
hẳn; quán xa la mà thân tâm tu các pháp 
lành; quán Không Chỗ Về mà về theo 
pháp lành; quán Vô Sanh mà dùng pháp 
sanh để gánh vác tất cả; quán Vô Lậu mà 
không đoạn các lậu; quán không chỗ làm 


4707 


mà dùng việc làm để giáo hóa chúng 
sanh; quán Không Vô mà không bỏ đại 
bi; quán Chánh Pháp Vị (chỗ chứng) mà 
không theo Tiểu thừa; quán các pháp hư 
vọng, không bển chắc, không nhân, 
không chủ, không tướng, bổn nguyện 
chưa mãn mà không bỏ phước đức thiển 
định trí tuệ. Tu các pháp như thế gọi là 
Bồ Tát không trụ vô vi—“What is the 
Bodhisattva not staying In the supra- 
mundane state (nirvana)? 
studying and practicing the Iimmaterial but 
without abiding in voidness; studying and 
practicing formlessness and inaction but 
without abiding in them; studying and 
practicing that which 1s beyond causes but 
without discarding the roo(s of gøood 
causation; looking Into suffering ím the 
world without hating birth and death (.e. 
samsara); looking Into the absence of the 
ego while conftinuing to teach all living 
beings 1ndefatigably (relentlessly); 
looking Into nirvana with no intention of 
dwelling In 1t permanently; looking Into 
the relinguishment (of nirvana) while 
one's body and mind are set on the 
practice of all good deeds; looking Into 
the (non-existinp) destinatons of all 
things while the mind 1s set on practicing 
excellent actions (as true desfination§); 
looking Into the unborn (I.e. the uncreate) 
while abiding in (the illusion of) life to 
shoulder responsibility (to save others); 
lookimng mmto passlonlessness without 
cutting off the passion-stream (in order to 
stay in the world to liberate others); 
looking Into the sfate of non-action while 
carrying out the Dharma to teach and 
convert living beings; looking Into 
nothingness without forgetting about øreat 
compassion; looking Into the right position 
(of nirvana) without following the 
Hinayana habit (of staying in 1Ð; looking 
ino the non-reality of all phenomena 


Ít means 


which are neither firm nor have an 
independent nature, and are egoless and 
formless, but since ones own 
fundamental vows are not entirely 
fulflled, one should not regard merIts, 
serenity and wisdom as unreal and so 
cease practicing them. 

““This 1s the Bodhisattva not staying In 

the non-actfive (wu wei) state. 
Lại vì đủ các phước đức mà không trụ vô 
vi; vì đủ cả trí tuệ mà không tận hữu vi; 
vĩ đại từ bi mà không trụ vô vi; vì mãn 
bổn nguyện mà không tận hữu vi; vì 
nhóm thuốc pháp mà không tận hữu vi; vì 
tùy bệnh cho thuốc mà không tận hữu vi; 
vì biết bệnh chúng sanh mà không trụ vô 
vi; vì dứt trừ bệnh chúng sanh mà không 
tận hữu vi. Các Bồ Tát chánh sĩ tu tập 
pháp nầy thời không tận hữu vi, không trụ 
vô vi, đó gọi là pháp môn Tận, Vô Tận 
Giải Thoát mà các ông cần phải học— 
“Further, to win merits, a Bodhisattva 
does not stay In the supramundane, and to 
realize wisdom he does not exhaust the 
mundane. Because of his great kindness 
and compassion, he does not remain 1n 
the supramundane, and ¡n order to fullfil 
all his vows, he does not exhaust the 
mundane. To gather the Dharma 
medicnes he does not stay ¡1n the 
supramundane, and to 
remedles he does not exhaust the 
mundane. Since he knows the IlÏnesses of 
all living beIngs he does not stay In the 
supramundane, and since he wanfs fo cure 
their illnesses, he does not exhaust the 
mundane. 

“Virtuous Ones, a Bodhisattva 
practicing this Dharma neither exhausts 
the mundane nor sfays 1n the 
supramundane. Ths ¡1s called the 
exhaustble and ¡inexhaustble Dharma 
doors to liberaton which you should 
study.” 


administer 


4708 


Sau khi nghe Phật thuyết pháp, các Bồ 
Tát nước Chúng Hương hết sức vui mừng, 
đem các thứ hoa đủ màu sắc thơm tho rải 
khắp cõi tam thiên cúng dường Phật và 
kinh pháp nầy cùng các Bồ Tát, rồi cúi 
đầu lễ dưới chân Phật ngợi khen chưa 
từng có, nói rằng: “Phật Thích Ca Mâu Ni 
mới có năng lực ở cõi nầy mà được 
phương tiện.” Nói rồi bỗng nhiên biến trở 
về nước Chúng Hương—After hearing the 
Buddha expounding the Dharma, the 
visting Bodhisattvas were filled with Joy 
and rained (heavenly) flowers of various 
colours and fragrances ¡in the great 
chiliocosm as offerings to the Buddha and 
His sermon. After this, they bowed theIr 
heads at the Buddha's feet and praised 
His teaching which they had not heard 
before, saying: “How wonderfuUl 1s 
Sakyamun Buddhas skilful use of 
expedient methods (upaya).” 

After saying this, they disappeared to 
return to their own land. 


CHƯƠNG MƯỜI HAI—CHAPTER 
TWELVE—PHẨM THẤY PHẬT A 
SÚC—SEEING AKSOBHYA 
BUDDHA 


Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi Duy Ma Cật 
rằng: “Ông nói ông muốn đến đây để 
thấy Như Lai thì lấy chi quán sát?”—The 
Buddha then asked Vimalakiri: “You 
spoke of coming here to see the 
Tathagata, but how do you see Him 
1mpartially?” 

Duy Ma Cật thưa: “Như con quán thực 
tướng của thân, thân Phật cũng thế. Con 
quán Như Lai đời trước không đến, đời 
sau không đi, hiện tại không ở; không 
quán sắc, không quán sắc như, không 
quán sắc tánh; không quán thọ, tưởng, 


hành, thức, không quán thức như, không 
quán thức tánh; không phải tứ đại sinh, 
cũng không như hư không; sáu nhập 
không tích tập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
tâm đã vượt qua; không ở ba cõi, đã ha 
ba cấu; thuận ba môn giải thoát; có đủ ba 
minh, cùng ngang vô minh, không một 
tướng, không khác tướng, không có tự 
tướng, không có tha tướng, không phải 
không tướng, không phải chấp tướng; 
không bờ bên nây, không bờ bên kia, 
không giữa dòng mà hóa độ chúng sanh; 
quán tịch diệt cũng không diệt hẳn; 
không đây, không kia, không nương nơi 
đây, không nương nơi kia; không thể dùng 
trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà 
biết được; không tối không sáng; không 
danh không tướng; không mạnh không 
yếu; không phải sạch không phải nhơ; 
không ở phương sở, không lìa phương sở; 
không phải hữu vi, không phải vô vi; 
không bày không nói; không bố thí, 
không bỏn xẻn; không giữ giới, không 
phạm giới; không nhẫn không giận; 
không tinh tấn không giải đãi; không định 
không loạn; không trí không ngu; không 
thực không dối; không đến không đi; 
không ra không vào; bặt đường nói năng; 
không phải phước điển, không phải không 
phước điển; không phải xứng cúng dường, 
không phải không xứng cúng dường; 
không phải thủ, không phải xả; không 
phải có tướng, không phải không tướng; 
đồng với chân tế bình đẳng như pháp 
tánh; không thể cân, không thể lường, qua 
các sự cân lường, không lớn không nhỏ; 
không phải thấy, không phải nghe, không 
phẩi giác, không phải tri; ha các kiết 
phược, bình đẳng các trí, đồng với chúng 
sanh; đối các pháp không phân biệt; tất 
cả không tổn thất, không trược không 
não, không tác không khởi, không sanh 
không diệt, không sợ không lo, không 
mừng không chán, không đã có, không sẽ 


4709 


có, không hiện có, không thể lấy tất cả 
lời nói phân biệt chỉ bày được. Bạch Thế 
Tôn! Thân Như Lai như thế, con quán 
cũng thế, nếu người nào quán theo đây 
gọi là chánh quán, quán khác gọi là tà 
quán.”—Vimalakrti rephed: “Seeing 
reality In one”s body 1s how to see the 
Buddha. I see the Tathagata did not come 
1n the past, wIll not go In the future, and 
does not stay In the present The 
Tathagata 1s seen neither in form (rupa, 
the first aggregate) nor In the extinction 
of form nor in the underlying nature of 
form. Nether 1s He seen In 
responsiveness (vedana), conception 
(sanjJna), discrimination (samskara) and 
consciousness (vijnana) (1e. the four 
other agsregates), their extinction and 
therr underlying natures. The Tathagata 
1s not created by the four elements (earth, 
water, fire and air), for He 1s (mmaterial) 
like space. He does not come from the 
union of the six entrances (I.e. the six 
sense organs) for He 1s beyond eye, ear, 
nose, tongue, body and mntellect. He 1s 
beyond the three worlds (of desire, form 
and formlessness) for He is free from the 
three defilements (desire, hate and 
stupidity). He 1s in line with the three 
gates fo nirvana and has achieved the 
three sfates of enliphtenment (or three 
insights) which do not differ from (the 
underlying nature of) unenliphtenment. 
He ¡s neither unify nor diversity, neither 
selfness nor otherness, neither form nor 
formlessness, neither on this shore (of 
enliphtenmenf) nor in mid-steam when 
converting living beings. He looks Into 
the nirvanic condition (of stillness and 
extinction of worldly existence) but does 
not dwell in Ifs permanent extinction. He 
1s neither this nor that and cannot be 
revealed by these two extremes. He 
cannot be known by intellect or perceived 


by consciousness. He 1s neither bripht nor 
obscure. He ¡is nameless and formless, 
being neither strong nor weak, neither 
clean nor unclean, neither in a given 
place nor outside of it, and neither 
mundane nor supramundane. He can 
neither be pointed out nor spoken of. He 
1s neither charitable nor selfish; he neither 
keeps nor breaks the precepts; 1s beyond 
patence and anger, dilpence and 
remissness, sftillness and disturbance. He 
1s neither Intelligent nor sfupid, and 
neither honest nor deceifful. He neither 
comes nor goes and neither enfers nor 
leaves. He is beyond the paths of word 
and speech. He 1s neither the field of 
blessedness nor is opposite, neither 
worthy nor unworthy of worship and 
offerings. He can be neither seized nor 
released and ¡is beyond “1s” and “is noể. 
He ¡s cqual to realify and to the nafture of 
Dharma (Dharmata) and cannot be 
designated and estimated, for he 1s 
beyond figuring and measuring. He is 
neither large nor small, 1s neither visible 
nor audible, can neither be felt nor 
known, is free from all ties and bondage, 
1s equal to the All-knowledge and to the 
(underlying) nature of all living beinss, 
and cannot be differentiated from all 
things. He ¡is beyond gain and loss, free 
from defilement and troubles (klesa), 
beyond creatng and giving rise (to 
anything), beyond birth and death, beyond 
fear and worry, beyond like and dislike, 
and beyond existence In the past, future 
and present. He cannot be revealed by 
word, speech, discerning and pointing. 
“World Honoured One, the body of 
the Tathagata being such, seeing Him as 
above-mentoned 1s  correct whereas 
seeing Him otherwise 1s wrong.” 
Lúc ấy, Xá Lợi Phất hỏi ông Duy Ma Cật 
rằng: “Ông ở đâu chết rổi sinh nơi 


4710 


đây? —Thereupon, Sariputra asked 
Vimalakirti: “Where did you die to be 
reborn here?” 

Duy Ma Cật hỏi lại “Pháp của ngài 
chứng đặng có chết rồi sinh không?”— 
Vimalakirti asked back: “1s the (sravaka) 
Dharma which you have realized subJect 
to death and rebirth?” 

Xá Lợi Phất đáp: “Không chết không 
sinh.”—Sariputra replied: “[t 1s beyond 
death and birth.” 

Duy Ma Cật hỏi: “Nếu các pháp không 
có tướng chết rồi sinh, tại sao ngài lại hỏi 
'Ông ở đâu chết rồi lại sinh nơi đây.` Ý 
ngài nghĩ sao? Ví như hình nam nữ của 
nhà huyễn thuật hóa ra có chết rồi sinh 
không?”—Vimalakirti asked: “If there 1s 
neither birth nor death, why did you ask 
me: “Where did you die to be reborn 
here?° What do you think of illusory men 
and women created by an illusionist; are 
they subJect to death and birth?” 

Xá Lợi Phất nói: “Không có chết rồi sinh. 
Ngài không nghe Phật nói các pháp tướng 
như huyễn đó sao?”—Sariputra replied: 
“They are not subJect to death and bĩrth. 
Have you not heard the Buddha say that 
all things are 1llusions?” 

Duy Ma Cật đáp: “Có nghe thế. Nếu các 
pháp tướng như huyễn thời tại sao ngài 
lại hỏi rằng “Ông ở đâu chết rồi sinh lại 
nơi đây?) Ngài Xá Lợi Phất! Chết là cái 
tướng bại hoại của pháp hư dối, sinh là 
tướng tương tục của pháp hư dối, Bồ Tát 
dù chết không dứt mất gốc lành, dầu sống 
không thêm các điều ác.”—Vimalakirti 
said: “Yes, If all things are 1llusions, why 
did you ask me where I died to be reborn 
here? Sariputra, death 1s unreal and 
deceptive, and means decay and 
destruction (to the worldly man), while 
le which ¡1s also unreal and deceptive 
means continuance to him.  As to the 
Bodhisattva, although he disappears (In 


one place) he does not put an end to his 
good (deeds), and although he reappears 
(n another) he prevents evils from 
arIsing.” 

Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Phất: “Có cõi 
nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô 
Động, ông Duy Ma Cật này ở nước đó 
chết rồi sanh nơi đây.”——At that time, the 
Buddha said to Sariputra: “There 1s a 
(Buddha) land called the realm of 
Profound Joy whose Buddha 1s Aksobhya 
Buddha where Vimalakirti disappeared to 
come here.” 

Xá Lợi Phất thưa: “Chưa từng có vậy, 
bạch Thế Tôn! Người này chịu bổ cõi 
thanh tịnh mà thích đến chỗ nhiều oán 
hại!—Sariputra said: “lt 1s a rare thing, 
World Honoured One, that this man could 
leave a pure land to come to this world 
full of hatred and harmfulness!” 

Duy Ma Cật hỏi Xá Lợi Phất: “Ý ngài 
nghĩ sao? Lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên 
có hiệp với tối không?”—Vimalakirti 
asked Sariputra: Saripurra, what do you 
think of sunlight; when 1t appears does 1t 
unite with darkness?” 

Xá Lợi Phất đáp: “Không, ánh sáng mặt 
trời khi mọc lên thì không còn tối nữa.”— 
Sarjputra replied: “Where there 1s 
sunlight, there 1s no darkness.” 

Duy Ma Cật hỏi: “Mặt trời sao lại đi qua 
cõi Diêm Phù Đề?”—Vimalakirti asked: 
“Why does the sun shine on Jambudvipa 
(this earth)?” 

Xá Lợi Phất đáp: “Vì muốn đem ánh sáng 
soi chiếu sự tối tăm cho cõi Diêm Phù 
Đề.—Sariputra replied: “lt shines to 
destroy darkness. ” 

Duy Ma Cật nói: “Bồ Tát cũng thế, dù 
sanh cõi Phật bất tịnh cốt để hóa độ 
chúng sanh, chớ không có chung hiệp với 
kẻ ngu tối, cốt dứt trừ phiền não đen tối 
của chúng sanh mà thôi.”——Vimalakirti 
said: “LikewIse, a Bodhisattva, although 


4711 


born in an unclean Buddha land, does not 
Joimn and unie with the darkness of 
Ipnorance but (teaches and) converfs 
living beings to destroy the obscurity of 
klesa.” 

Bấy giờ cả đại chúng khao khát ngưỡng 
mong muốn thấy cõi nước Diệu Hỷ, Đức 
Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát, 
Thanh Văn kia—As the assembly 
admired and wished to see the Immutable 
Tathagata, the Bodhisattvas and sravakas 
of the pure land of Profound Joy. 

Phật biết tâm niệm của chúng hội liền 
bảo Duy Ma Cật rằng: “Xin hiện cõi nước 
Diệu Hỷ, Đức Vô Động Tôn Như Lai và 
các hàng Bồ Tát, Thanh Văn cho chúng 
hội xem, đại chúng ai cũng đang ngưỡng 
mộ. —The Buddha who read their 
thoughts said to Vimalakirti: “Virtuous 
man, please show the Immutable 
Tathagata and the Bodhisatvas and 
sravakas of the land of Profound Joy to 
this assembly who want to see them.” 

Lúc ấy Duy Ma Cật nghĩ rằng “Ta sẽ 
không rời chỗ ngồi mà tiếp lấy cõi nước 
Diệu Hỷ, núi, sông, khe, hang, ao hồ, 
biển lớn, nguồn suối, các núi Thiết Vi, Tu 
Dị, và nhựt nguyệt, tinh tú, các cung điện 
của Thiên, Long, quỷ thần, Phạm Thiên 
cùng các hàng Bồ Tát, Thanh Văn, thành 
ấp, tụ lạc, trai gái lớn nhỏ, cho đến Vô 
Động Như Lai và cây Bồ Đề, hoa sen quý 
có thể làm Phật sự trong mười phương, ba 
đường thêm báu từ cõi Diêm Phù Đề đến 
cõi trời Đao Lợi, do thềm báu nầy chư 
Thiên đi xuống để làm lễ cung kính đức 
Vô Động Như Lai và nghe thọ kinh pháp; 
người ở cõi Diêm Phù Đề cũng lên thềm 
báu đó mà đi lên cõi trời Đao Lợi để ra 
mắt chư Thiên kia. Cõi nước Diệu Hỷ 
thành tựu công đức vô lượng như thế, trên 
đến trời Sắc Cứu Cánh, dưới đến thủy tê, 
dùng tay phải chấn lấy rất nhanh như cái 
bàn tròn của người thợ gốm, rồi đem về 


cõi Ta Bà nây cũng như đặng cái tràng 
hoa, để đưa cho đại chúng xem. Ông suy 
nghĩ như thế rồi liền nhập tam muội 
(chánh định) hiện sức thần thông lấy tay 
phải chấn lấy cõi nước Diệu Hỷ để vào 
cõi Ta Bà nây. Các Bồ Tát và chúng 
Thanh Văn cùng các Thiên, nhơn có thần 
thông đều cất tiếng thưa rằng: “Dạ! Bạch 
Thế Tôn! Ai đem chúng con đi, xin Thế 
Tôn cứu hộ cho.”—Vimalakirti thought 
that he should, while remaining seated, 
take with his hand the world of Profound 
Joy with 1s Iron enclosing mountains, 
hills, rivers, sfreams, ravines, springs, 
seas, Sumerus, sun, moon, sfars, planetfs, 
palaces of heavenly dragons, ghosts, 
spirits and devas, Bodhisattvas, sravakas, 
towns, hamlets, men and women of all 
ages, the Immutable Tathagata, his bo- 
tree (bodhi-tree) and beautful lotus 
blossoms, which were used to perform the 
Buddha work of salvation in the ten 
directions, as well as the tree fliph(ts of 
gemmed steps linking Jambudvipa (our 
carth) with Trayastrimsas by which the 
devas descended to earth to pay 
reverence to the Immutable Tathagata 
and to listen to his Dharma, and by which 
men ascended to Trayastrimsas to see the 
devas All this was the product of 
counfless merits of the realm of Profound 
Joy, from the Akanistha heaven above to 
the seas below and was lited by 
Vimalakirti with his ripht hand with the 
same ease with which a potfer raIses his 
wheel, taking everything to earth to show 
1t to the assembly as 1ƒ showing his own 
head-dress. 

Vimalakirti then entered the state of 
samadhi and used his supramundane 
power to take with his ripht hand the 
world of Profound Joy which he placed on 
earth “The Bodhisattvas, sravakas and 
some devas  who had realized 


47/12 


supramundane said to ther Buddha: 
“World Honoured One, who 1s taking us 
away? WIII you please protect us?” 

Phật Bất Động nói: “Không phải ta làm, 
đó là thần lực của ông Duy Ma Cật làm 
như thế. Ngoài ra, những người chưa có 
thần thông không hay biết mình đi đâu. 
Cõi nước Diệu Hỷ dù vào cõi Ta Bà nầy 
mà không thêm không bớt, còn cõi Ta Bà 
nầy cũng không chật không hẹp, vẫn y 
nguyên như trước. —The Immutable 
Buddha said: “This 1s not done by me but 
by Vimalakri who 1s using his 
supramundane power.” But those who 
had not won supramundane pOWeFTS 
neither knew nor felt that they had 
changed place. The world of Profound 
Joy neither expanded nor shrank after 
landing on the earth which was neither 
compressed nor sfraitened, remaining 
unchanged as before. 

Bấy giờ Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại 
chúng rằng: “Các ông hãy xem cõi nước 
Diệu Hỷ, Phật Vô Động Như Lai, nước 
đó trang nghiêm tốt đẹp, chúng Bổ Tát 
thanh tịnh, hàng đệ tử toàn trong sạch.”— 
At that time, Sakyamuni Buddha said to 
the assembly: “Look at the Immutable 
Tathagata of the land of Profound ]Joy 
which 1s majestic, where the Bodhisattvas 
live purely and the (Buddha°s) disciples 
are spotless.” 

Đại chúng thưa rằng: “Dạ! Đã thấy.”— 
The assembly replied: “Yes, we have 
seen.” 

Phật bảo: “Các Bổ Tát nếu muốn được 
cõi Phật thanh tịnh như thế, cần phải học 
cái đạo của Đức Vô Động Như Lai đã 
làm The Buddha said: “lf a 
Bodhisattva wishes to live in such a pure 
and clean Buddha land, he should practise 
the path trodden by the Immutable 
Tathagata.” 

Khi hiện ra cõi nước Diệu Hỷ nầy, cõi Ta 


Bà có 14 na do tha người phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, đều 
nguyện sanh sang cõi nước Diệu Hỷ, Phật 
Thích Ca Mâu Ni liền thọ ký cho rằng: 
“Sẽ sanh đặng sang nước đó.”——When the 
pure land of Profound Joy appeared 
fourteen nayutas of people 1n this saha 
world developed the mind set on supreme 
enliphtenment, and vowed to be reborn In 
the realm of Profound Joy. Sakyamuni 
Buddha then prophesled their coming 
rebirth there. 

Bấy giờ nước Diệu Hỷ ở nơi cõi Ta Bà 
nầy làm những việc lợi ích xong, liền trở 
về bổn xứ, cả đại chúng đều thấy rõ— 
After the (visting Bodhisattvas had done 
their) work of salvation for the benefit of 
living beings In this world, the pure land 
of Profound Joy returned to 1s original 
place. And this was seen by the whole 
assembly. 

Phật bảo Xá Lợi Phất: “Ông có thấy cõi 
nước Diệu Hỷ và Đức Phật Vô Động 
chăng?” —The Buddha then said to 
Sariputra: “Have you seen the world of 
Prodfound Joy and 1ts Immutable 
Tathagata?” 

Xá Lợi Phất đáp: “Dạ, bạch Thế Tôn! 
Con có thấy. Nguyện tất cả chúng sanh 
được cối thanh tịnh như Đức Phật Vô 
Động và thần thông như ông Duy Ma 
Cật.”—Sariputra replied: “Yes, World 
Honoured One, I have. May all living 
beings win a pure land similar to that of 
the Immutable Buddha and achieve 
supramundane powers like those of 
Vimalakirtil 

Bạch Thế Tôn! Chúng con được nhiều lợi 
lành, được thấy người nầy gần gũi cúng 
dường. Còn những chúng sanh hoặc hiện 
tại đây, hoặc sau khi Phật diệt độ mà 
nghe kinh nầy cũng được lợi lành, huống 
lại nghe rồi tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, giải 
nói, đúng như pháp tu hành. Nếu có người 


4713 


tay cầm được kinh điển nầy thì đã được 
kho tàng Pháp Bảo. Nếu có người đọc 
tụng giải thích nghĩa lý kinh nầy, đúng 
như lời nói tu hành thời được chư Phật hộ 
niệm. Nếu có ai cúng dường người như 
thế, tức là cúng dường chư Phật. Nếu có 
người nào biên chép thọ trì kinh nầy, 
chính là trong nhà người đó có Như Lai. 
Nếu người nghe kinh nầy mà tùy hỷ thời 
người đó sẽ được đến bậc nhứt thiết trí. 
Nếu người tin hiểu kinh nầy cho đến một 
bài kệ bốn câu rổi giải nói cho người 
khác nghe, phải biết người đó được thọ 
ký quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác.”—World Honoured One, we shall 
soon realize a øgreat benefit resulting from 
our meeting and paying obeisance to this 
man now. And living beinss, hearing this 
sutra now or after the Buddha”s nirvana, 
will also realize a great benefit; how 
much more so, If after hearing it, they 
believe, understand, receive and uphold it 
or read, recite, explain and preach 1t, and 
practice 1ts Dharma accordingly? He who 
receives this sutra with both hands, will in 
reality secure the treasure of the Dharma- 
gem; !f, in addition, he reads, recites and 
undersfands i(s meaning and practices It 
accordinegly, he will be blessed and 
protected by all Buddhas. Those making 
offerings to this man (Vimalakrrti), wIll 
through him automatically make offerings 
to all Buddhas. He who copies this sutra 
fo put 1t into practice, will be visited by 
the Tathagata who wIll come to his house. 
He who rejJoices at hearing this sutra, 1s 
destined to win all knowledge (sarvaJna). 
And he who can believe and understand 
this sutra, or even (any of) 1fs four-line 
gathas and teaches It to others, will 
receive the (Buddha”s) prophecy of his 
future realization of Supreme 
enliphtenment.” 


CHƯƠNG MƯỜI BA—CHAPTER 
THIRTEEN—PHẨM PHÁP CÚNG 
DƯỜNG—-THE ˆ  OFFERINGG OFE 
DHARMA 


Bấy giờ Thích Để Hoàn Nhơn ở trong 
chúng bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! 
Con dù theo Phật và Ngài Văn Thù Sư 
Lợi nghe nói trăm ngàn thứ kinh mà chưa 
từng nghe kinh điển bất khả tư nghì tự tại 
thần thông quyết định thực tướng. Như 
con hiểu nghĩa lý của Phật nói, nếu chúng 
sanh nào nghe kinh pháp nầy mà tin hiểu, 
thọ trì, đọc tụng, thì quyết được pháp nầy 
không nghi, huống chi đúng như lời nói 
mà tu hành, thời người đó ngăn hết các 
nẻo ác, mở cửa lành, thường được chư 
Phật hộ niệm, hàng phục ngoại đạo, dẹp 
trừ ma oán, tu đạo Bồ Đề, an ở nơi đạo 
tràng, noi theo dấu vết thực hành của Như 
Lai.”—Thereupon, Sakra who was In the 
assembly, said to the Buddha: “World 
Honoured One, although I have listened 
to hundreds and thousands of sutras 
expounded by you and Manjusri, I did not 
hear of this Inconceivable sutra of 
supramundane sovereign power and 
absolute realty. As I understand from 
your present preaching, !f living beings 
listening to the Dharma of this sutra, 
believe, understand, receive, uphold, read 
and recite 1, they will surely realize this 
Dharma. How much more so 1ƒ someone 
practices 1t as expounded; he wIll shut all 
doors to evil destinies and will open up all 
doors to blessing; will win the Buddha”s 
perfection; will overcome heresy; destroy 
the demons; cultivate bodhi; set up a 
place of enlightenment (bodhimandala) 
and follow In the Tathagata”s fooftsteps. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người thọ trì đọc 
tụng, đúng như lời nói tu hành, con sẽ 
cùng quyến thuộc cúng dường hầu hạ. Ở 


4714 


nơi tụ lạc, thành ấp, núi rừng, đồng nội, 
chỗ nào có kinh nầy, con sẽ cùng quyến 
thuộc đồng đến chỗ đó nghe thọ kinh 
pháp. Những người chưa tin, sẽ làm cho 
họ sanh lòng tin, người đã tin rồi chúng 
con sẽ ủng hộ—World Honoured One, if 
there are people who receive, uphold, 
read, recite and practice this sutra, I and 
my followers will provide them with all 
the necessaries of life. If this sutra 1s kept 
in a town or a hamlet, In a ørove O0r a 
desert, I and my followers will come to 
the place of the preacher to listen fo IfS 
Dharma. I shall cause the unbelievers to 
develop faith In this sutra. As to the 
believers of it I shall protect them.” 

Phật nói: “Hay thay! Hay thay! Thiên Đế! 
Như ông nói, ta sẽ giúp cho ông được vui 
thêm. Kinh nầy rộng rãi nói đạo Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác bất khả tư 
nghì của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị 
lai. Vì thế Thiên Đế! Nếu có thiện nam 
tử, thiện nữ nhân nào thọ trì, đọc tụng, 
cúng dường kinh pháp nầy, thời chính là 
cúng dường chư Phật quá khứ, hiện tại và 
vị lai vậy. Thiên Đế! Giả sử có các Như 
Lai đầy khắp cõi tam thiên đại thiên như 
mía, tre, lau, lúa, mè, rừng bụi, nếu có 
thiện nam tử thiện nữ nhân nào hoặc một 
kiếp hoặc không đầy một kiếp cung kính 
tôn trọng, ngợi khen cúng dường, dâng 
các món cần dùng cho đến sau khi các 
Đức Phật diệt độ, đem xá lợi toàn thân 
của mỗi vị Phật dựng tháp bẩy báu, ngang 
rộng bằng cõi tứ thiên hạ, cao đến trời 
Phạm Thiên, bảo tháp trang nghiêm rực 
rỡ, dùng tất cả hoa, hương, anh lạc, tràng 
phan, kỹ nhạc tốt đẹp bậc nhứt, hoặc một 
kiếp, hoặc ít hơn một kiếp, mà cúng 
dường. Thiên Đế! Ý ông nghĩ sao, người 
đó làm việc phước có nhiều chăng?”— 
The Buddha said: “Excellent, Sakra, 
excellent; it 1s sratifying to hear what you 
have Just said. This sutra gives a detailed 


exposition of the inconceivable supreme 
enliphtenment realized by past, future and 
present Buddhas. 

“Therefore, Sakra, 1Ÿ a virtIous man 
Or woman receives, keeps, reads, recIfes 
and reveres this sutra, such an attitude 1s 
equal to making offering to past, future 
and present Buddhas. Sakra, 1f the great 
chỉiocosm were full of countless 
Tathagatas as many as the sugar canes, 
bamboos, reeds, recites grains and hemp 
seeds In 1fs fields; and 1f a virtuous man or 
woman who has passed either a whole 
aeon or decreasing kalpa to revere, 
honour, praise, serve and make offerings 
to these Buddhas, and then after their 
nirvana (death) should build with relics 
from their bodies a seven-gemmed sfupa 
as laree as the four deva-heavens (put 
together) and of a heipht reaching the 
Brahma heaven with a majestic spire, fo 
which he or she will make offerings of 
flowers, Iincense, strings of precious 
stones, banners and melodious music, 
during either a whole kalpa or im a 
decreasing one, Sakra, what do you think 
of his or her merits? Are they many?” 
Đế Thích thưa: “Bạch Thế Tôn! Rất 
nhiều, phước đức của người đó dẫu cho 
trăm ngàn ức kiếp nói mãi cũng không 
hết được.”—Sakra replied: “Very many, 
World Honoured One, and 1t 1s Impossible 
to count his or her merifs for hundreds and 
thousands of aeons.” 
Phật bảo: “Thiên Đế! Phải biết người 
thiện nam tử thiện nữ nhân đó nghe kinh 
điển “Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát” nầy 
tin hiểu thọ trì tụng đọc tu hành thì phước 
đức hơn người làm việc cúng dường kia. 
Vì sao? Quả Bồ Đề của chư Phật đều từ 
kinh nầy sanh ra, tướng Bồ Đề không có 
hạn lượng, do nhân duyên đó nên phước 
đức cũng không có hạn lượng.”—The 
Buddha said: “Sakra, you should know 


4715 


that If another virtuous man or woman, 
after hearing this sutra of inconceivable 
liberation, believes, undersfands, 
receIves, keeps, reads, reciIes and 
practices this sutra, his or her meri(s will 
surpass those of the former man or 
woman.  Why? Because the bodhi 
(enlightenmert) of all Buddhas originates 
from this Dharma, and since 
enliphtenment ¡is beyond all measuring, 
the meris of this sua cannot be 
estimated.” 

Phật bảo tiếp: “Thiên Đế! Về quá khứ vô 
lượng a tăng kỳ kiếp, lúc ấy ở đời có Phật 
hiệu là Dược Vương Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Cõi 
nước đại trang nghiêm, kiếp tên là Trang 
Nghiêm Phật sống lâu 20 tiểu kiếp, chúng 
Thanh Văn Tăng có 36 ức na do tha, 
chúng Bồ Tát Tăng có 12 ức. Thiên Đế! 
Lúc đó, có vị Chuyển Luân Thánh Vương 
tên là Bảo Cái, đầy đủ bẩy báu, cai trị 
bốn thiên hạ. Vua có một ngàn người con 
tốt đẹp mạnh mẽ, hay dẹp trừ các kể oán 
địch” — The Buddha contnued: “Long 
before an uncountable number of aeons In 
the past there was a Buddha called 
Bhaisajya-raja (whose tiles  are:) 
Tathagata, Arhat, Samyaksambuddha, 
Vidya-Carana-Sampanmna, Sugafa, 
Lokavid, Anuttara, Purusa-Damya- 
Sarath Sasta Devamanusyanam, and 
Buddha-lokanatha or Bhagavan. His 
world was called Mahavyuha and the then 
aeon Alamkarakakalpa. The Buddha 
Bhaisajya-raja lived for twenty small 
kalpas. The number of sravakas reached 
thirty-six nayufas and that of Bodhisattvas 
twelve lacs. There, Sakra, was a 
heavenly ruler (cakravart) called 
Precilous Canopy who possessed all the 
seven treasures and was the guardian of 


four heavens. He had a thousand sons 
who were respectable and brave and had 
overcome all opposition. 

Lúc đó, vua Bảo Cái cùng quyến thuộc 
cúng dường Dược Vương Như Lai, dâng 
cúng các đổ cần dùng đến năm kiếp. Qua 
năm kiếp rồi, vua bảo ngàn người con 
rằng: “Các ngươi cũng phải đem thân tâm 
cúng dường Phật như ta vậy.”—“At the 
time Precious Canopy and his retinue had 
worshipped and made offerings to the 
Tathagata Bhaisajya-raja for five aeons 
after which he said to his thousand sons: 
“You should respectfully make offerings 
to the Buddha as I have done.` 

Khi đó ngàn người con đều vâng lệnh của 
vua cha cúng dường Dược Vương Như 
Lai, dâng cúng tất cả đồ cần dùng cũng 
mãn năm kiếp. Có một người con của vua 
tên là Nguyệt Cái, ngồi một mình suy 
nghĩ rằng: “Có việc cúng dường nào thù 
thắng hơn việc cúng dường nầy 
chăng? —Obeying their fathers order 
they made offerings to the Tathagata 
Bhaisajya for five-aeons after which one 
of the sons called Lunar Canopy, while 
alone, thought: “Is there some other form 
of offering surpassing what we have 
made up to now? 

Do sức oai thần của Phật, ở giữa hư 
không có vị Trời nói rằng: “Thiện nam tử! 
Pháp cúng dường là hơn hết các việc 
cúng dường.”——UŨnder the influence of the 
Buddha's transcendenfal power a deva In 
the sky said: “Virtuous man, the offering 
of Dharma surpasses all other forms of 
offering.” 

Nguyệt Cái liền hỏi: “Sao gọi là Pháp 
cúng dường?”—Lunar Canopy asked: 
“What is this offering of Dharma?” 

Vị trời đáp: “Ông đến hỏi Đức Dược 
Vương Như Lai, Ngài sẽ nói rõ thế nào là 
Pháp cúng dường. ”— The deva replied: 
“Go to the Tathagata Bhaisajya who wIll 


4716 


explann It fully.' 

Tức thì Nguyệt Cái vương tử đến chỗ 
Dược Vương Như Lai cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, rồi đứng qua một bên bạch 
Phật: “Bạch Thế Tôn! Trong việc cúng 
dường, pháp cúng dường là hơn hết. Thế 
nào gọi là Pháp cúng dường?”— 
Thereupon, Lunar Canopy came to the 
Tathagata Bhaisajya, bowed his head at 
his feet and stood at his side, asking: 
“World Honoured One, (I have heard that) 
the offering of Dharma surpasses all other 
forms of offering; what 1s the offering of 
Dharma?” 

Phật dạy rằng: “Thiện nam tử! Pháp cúng 
đường là kinh thâm diệu của chư Phật nói 
ra, tất cả trong đời khó tin khó nhận, 
nhiệm mâu khó thấy, thanh tịnh không 
nhiễm, không phải lấy suy nghĩ phân biệt 
mà biết được. Kinh nầy nhiếp về pháp 
tạng của Bồ Tát, ấn đà la ni, ấn đó cho 
đến bất thối chuyển, thành tựu lục độ, 
khéo phân biệt các nghĩa, thuận pháp Bồ 
Đề, trên hết các kinh, vào các đại từ bị, 
la các việc ma và các tà kiến, thuận 
pháp nhân duyên, không ngã, không 
nhơn, không chúng sanh, không thọ mạng, 
không vô tướng, vô tác, vô khởi, làm cho 
chúng sanh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển 
pháp luân, chư Thiên, Long thần, Càn 
thát bà thảy đều ngợi khen, đưa chúng 
sanh vào pháp tạng của Phật, nhiếp tất cả 
trí tuệ của Hiển Thánh, diễn nói cách tu 
hành của Bồ Tát, nương theo nghĩa thực 
tướng của các pháp, tuyên bày các pháp 
vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt, 
cứu độ chúng sanh hủy phá giới cấm, làm 
cho tà ma ngoại đạo và người tham lam 
chấp trước đều sợ sệt, chư Phật, Hiển, 
Thánh đều ngợi khen, xóa trắng cái khổ 
sanh tử và chỉ ra cái vui Niết Bàn mà chư 
Phật ba đời ở trong mười phương đều nói 
ra, nếu người nghe những kinh như thế 
mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng sức 


phương tiện phân biệt giải nói, chỉ bày 
rành rẽ cho chúng sanh, giữ gìn chánh 
pháp. đó gọi là Pháp cúng dường.”— “The 
Tathagata repolied: “Virtuous one, the 
offering of Dharma 1s preached by all 
Buddhas In profound sutras but It is hard 
for worldly men to believe and accept It 
as 1ís meaning 1s subtle and not easily 
detected, for It 1s impeacable In Ifs purity 
and cleanness. It is beyond the reach of 
thinking and discriminating: 1t contains the 
treasure of the Bodhi-sattva's Dharma 
store and 1s sealed by the Dharani- 
symbol; 1t never backslides for 1t achieves 
the six perfectlons (paramitas); discerns 
the difference between varIous meaninøs; 
1s in line with the bodhi Dharma; ïs at the 
top of all sutras; helps people to enter 
upon øgreat kindnes and great 
compassion; to keep from demons and 
perverse views, and to conform with the 
law of causality and the teaching on the 
unreality of an ego; a man, a living being 
and life and on voidness, formlessness, 
non-creating and non-uprising. It enables 
living beings to sit in a bodhimandala to 
turn the wheel of the law. It 1s praised 
and honoured by heavenly dragons, 
gandharvas, etc. It can help living beings 
to reach the Buddha's Dharma sfore and 
gather all knowledge (sarvajna realized 
by) saints and sages, preach the path 
followed by all Bodhisattvas; rely on the 
realify underlying all things; proclaim the 
(doctine of) Impermanence, suffering: 
voidness and absence of ego and nirvana. 
lt can save all living beings who have 
broken the precepts and keep in awe all 
demons, heretics and greedy people. It Is 
praised by the Buddhas, saints and sages 
for i{ wipes out suffering from birth and 
death; proclaims the Joy In nirvana as 
preached by past; future and present 
Buddhas in the ten directions. 


4717 


“Jf a listener after hearing about this 
sutra, believes, understands, receIves, 
upholds, reads and reciftes It and uses 
appropriate methods (upaya) to preach 1t 
clearly to others, this upholding of the 
Dharma 1s called the offering of Dharma. 
Lại theo các pháp đúng như lời nói tu 
hành, tùy thuận 12 nhơn duyên, ha tà 
kiến, được vô sanh nhẫn, quyết định 
không có ngã, không có chúng sanh, mà 
đối với quả báo nhơn duyên không trái 
không cãi, la các ngã sở, y theo nghĩa 
không y theo lời, y theo trí không y theo 
thức, y theo kinh liễu nghĩa không y theo 
kinh không liễu nghĩa, y theo pháp không 
y theo người, thuận theo pháp tướng, 
không chỗ vào, không chỗ về, vô minh 
diệt hết thời hành cũng diệt hết, cho đến 
sanh diệt hết thời lão tử cũng diệt hết, 
quán như thế thì 12 nhơn duyên không có 
tướng diệt, không có tướng khởi, đó gọi là 
Pháp cúng dường hơn hết.”—“Further, 
the practice of all Dharmas as preached; 
to keep 1n line with the doctrine of the 
twelve links in the chain of existence; to 
wIpe out all heterodox views; to achieve 
the patlent endurance of the uncreate 
(anutpatt-dharma-ksanti) (as beyond 
creation); to setle once for all the 
unreality of the ego and the non-existence 
of living beinsgs; and to forsake all 
dualiies of ego and 1s objects without 
deviaton from and contradiction to the 
law of causality and retribution for øood 
and evIl; by trusting to the meaning rather 
than the letter; to wisdom rather than 
CONnSCiousness; fo sutras revealing the 
whole truth rather than those of partial 
revelation; and to the Dharma Instead of 
the man (I.e. the preacher); to conform 
with the twelve links In the chain of 
existence (nidanas) that have neither 
whence to come nor wither to Ø0; 
begiInning from ignorance (avidya) which 


Isễ fundamentally non-existent, and 
conception (samskara) which 1s  also 
basically unreal, down to birth (Jati) which 
1s fundamentally non-existenf; and old 
age and death (Jaramarana) which are 
equally unreal. Thus, contemplated, the 
twelve links In the chain of existence are 
inexhaustible, thereby putting an end to 
the (wrong) view of annthilaton. This 1s 
the unsurpassed offering of Dharma.” 
Phật bảo: “Thiên Đế! Vương tử Nguyệt 
Cái theo Phật Dược Vương nghe pháp như 
thế rồi được pháp “nhu thuận nhẫn,' liền 
cởi y báu và đồ trang sức nơi thân cúng 
dường Phật và bạch rằng: “Bạch Thế 
Tôn! Sau khi Như Lai diệt độ con sẽ thực 
hành Pháp cúng dường để giữ gìn Chánh 
pháp, nguyện nhờ oai thần của Như Lai 
thương xót gia hộ cho con được hàng phục 
ma oán tu hạnh Bồ Tát.”—The Buddha 
then said to Sakra: “Lunar Canopy, after 
hearinng the Dharma from the Buddha 
Bhalsajya (the Buddha of Medicine), 
realized (only) the patlence of Meekness 
and took off his precious robe to offer 1t to 
that Buddha, saying: “World Honoured 
One, after your nirvana, I shall make 
offerings of Dharma to uphold the right 
doctfrine; will your awe-Inspiring maJestic 
help me to overcome the demons and to 
practise the 
conduct?'” 
Phật biết tâm niệm của ông nên thọ ký 
rằng: “Về đời sau nầy ông giữ gìn thành 
trì Chánh Pháp.”—The Buddha Bhaisajya 
knew of his deep thought and prophesied: 
“Until the last moment you will guard the 
Dharma protecting citadel.” 

Nầy Thiên Đế! Vương tử Nguyệt Cái lúc 
đó thấy được pháp thanh tịnh, nghe Phật 
thọ ký đem lòng chánh tín xuất gia tu tập 
các pháp lành, tinh tấn không bao lâu 
chứng ngũ thông, đủ đạo hạnh Bồ Tát, 
được môn đà la ni, biện tài vô ngại. Sau 


Bodhisatva line of 


4718 


khi Phật diệt độ, ông dùng sức thần 
thông, tổng trì biện tài đã chứng được, y 
theo pháp của Dược Vương Như Lai đã 
nói mà ban bố ra mãn mười tiểu kiếp— 
Sakra, at that time Lunar Canopy 
perceived the pure and clean Dharma, 
and after receiving the Buddha”s 
prophecy, believed 1t and left his home to 
Join the order. He practiced the Dharma 
so dilipgently that he soon realized the five 
transcendental DpOW€TS. In his 
Bodhisattvas development, he won the 
endless power of speech throuph his 
perfect control (dharam- of all external 
influences). After the nirvana of the 
Buddha Bhaisajya, he used this power of 
speech to turn the wheel of the law, 
spreading the Dharma widely for ten 
small aeons. 

Tỳ Kheo Nguyệt Cái giữ gìn Phật pháp, 
siêng tu tỉnh tấn ngay đời đó hóa độ được 
trăm muôn ức người ở nơi đạo Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác không còn thối 
lui, 14 na do tha người phát hẳn tâm 
Thanh Văn, Duyên Giác, và vô lượng 
chúng sanh được sanh về cõi Trời—Lunar 
Canopy was Indefatigable (untiring) im his 
preaching of the Dharma and converted a 
million lacs of people who síood firm In 
ther quest of supreme enliphtenment, 
fourteen nayufas of people who set theIr 
minds on achieving the sravaka and 
pratyeka-buddha stages, and countless 
living beings who were reborn ¡in the 
heavens. 

Thiên Đế! Vua Bảo Cái lúc ấy đâu phải 
người nào khác, hiện nay thành Phật hiệu 
là Bảo Diệm Như Lai, còn một ngàn 
người con của vua chính là một ngần vị 
Phật trong đời Hiền Kiếp, mà đức Ca La 
Cưu Tôn Đà thành Phật trước hết, đến vị 
Phật thành sau rốt sau hiệu là Lầu Chị, 
còn Nguyệt Cái Tỳ Kheo chính là thân ta 
đây (tức Phật Thích Ca, vị Phật thứ tư 


trong đời Hiển Kiếp). Như thế, Thiên Đế 
phải biết cái yếu điểm Pháp cúng dường 
là hơn hết trong việc cúng dường, bực 
nhất không chi sánh kịp. Này Thiên Đế! 
Phải lấy Pháp cúng dường mà cúng 
dường các đức Phật —Sakra, who was that 
Royal Preclous Canopy? He 1s now a 
Buddha called the Tathagata Precious 
Flame and his one thousand sons are the 
thousand Buddhas of the (present) 
Bhadrakalpa (the virtuous aeon) whose 
first Buddha was Krakucchanda and last 
Buddha was Rucika  Bhiksu Lunar 
Canopy was myself. Sakra, you should 
know that the offering of Dharma 1s the 
hiphest form of offering. Therefore, 
Sakra, you should make the offering of 
Dharma as an offering to all Buddhas.” 


CHƯƠNG MƯỜI. BỐN—CHAPTER 
FOURTEEN—PHẨM CHÚC LỤY— 
INJUNCTION to SPREAD this SUTRA. 


Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc rằng: 
“Nầy Di Lặc! Ta nay đem pháp Vô 
Thượng Chánh đẳng Chánh giác đã chứa 
nhóm vô lượng ức a tăng kỳ kiếp mà phú 
chúc cho ông. Những thứ kinh như thế, 
sau khi Phật diệt độ về đời mạt kiếp các 
ông phải dùng thần lực diễn nói lưu bố 
khắp cõi Diêm Phù Để chớ để dứt mất. 
Vì sao? Về đời vị lai sẽ có những thiện 
nam tử, thiện nữ nhân, Thiên, Long, quỷ 
thần, Càn thát bà, La sát, vân vân phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
ưa pháp Đại thừa, nếu không cho họ nghe 
những kinh như thế thời mất lợi hành. 
Hạng người như thế nghe những kinh đó 
tất ưa thích tin chịu phát tâm hy hữu, sẽ 
đảnh lễ vâng thọ, rồi theo chỗ cần lợi lạc 
cho chúng sanh mà diễn nói pháp.”—The 
Buddha then said: to  Maitreya: 
“Maitreya, Ï now enfrust you with the 
Dharma of supreme enlightenment which 


4719 


I have collected during countless aeons. 
In the thưrd (and last) period of the 
Buddha kalpa you should  use 
transcendenfal power to proclaim widely 
1n Jambuvipa (the earth) (profound) sutras 
such as this one, without allowing them to 
be discontinued. For ¡1n future 
øenerations there will be virtuous men 
and women, as well as heavenly dragons, 
ghosfs, spIrits, gandharvas, and raksasas 
who wIll take pleasure In the great 
Dharma and will set ther minds on the 
quest of supreme enliehtenment; If they 
do not hear about such sutras they wIll 
miss a øreat advantage. For these people 
are fond of and believe in these sutras, 
which they will readily accept by placing 
them on therr heads and which they will 
widely proclaim for the profit of living 
beings. 

Di Lặc! Ông phải biết, Bổ Tát có hai 
tướng. Sao gọi là hai? Một là những người 
ưa những câu văn hay đẹp, hai là những 
người không sợ nghĩa sâu xa, hiểu được 
đúng như thật. Như hạng ưa những câu 
văn hay đẹp, phải biết đó là Bồ Tát mới 
học. Nếu ở nơi kinh điển thậm thâm 
không nhiễm, không trước, không có chút 
sợ sệt và hiểu rõ được đó, nghe rồi tâm 
thanh tịnh thọ trì, đọc tụng đúng như lời 
nói mà tu hành, phải biết đó là hạng tu 
hành đã lâu —Maitreya, you should know 
that there are ftwo cateporles of 
Bodhisattvas: those who prefer proud 
words and a racy style, and those who are 
not afraid (of dipsøing out) the profound 
meanings which they can penetrate. 
Fondness of proud words and a racy style 
denotes the superficialfy of a newly 
Iniiated Bodhisattva; but he who, after 
hearing about the freedom from Infection 
and bondage as taught In profound sutras, 
1s not afraid of their dềeep meanings which 
he strIves to masfer, thereby developing a 


pure mind to receive, keep, read, recIfe 
and practise (the Dharma) as preached 1s 
a Bodhisattva who has trained for a long 
time. 

Nầy Di Lặc! Lại có hai pháp gọi là Bồ 
Tát mới học, không thể quyết định pháp 
thậm thâm. Hai pháp là chỉ? Một là 
những kinh điển thậm thâm chưa từng 
nghe nếu nghe thời sợ sệt sanh lòng nghi, 
không tùy thuận được, chê bai không tin 
rồi nói rằng: “Kinh nầy từ trước đến giờ 
ta chưa từng nghe, từ đâu đến đây?” Hai 
là nếu có người hộ trì giải nói những kinh 
sâu xa như thế, không chịu gần gũi, cúng 
dường cung kính, hoặc ở nơi đó nói lỗi 
xấu xa của người kia. Có hai pháp đấy, 
phải biết Bồ Tát mới học chỉ là tự tổn hại, 
chứ không thể ở nơi pháp thậm thâm mà 
điều phục được tâm mình —Maitreya, 
there are two classes of newly Initiated 
Bodhisattvas who cannot understand very 
deep Dharmas: those who have not heard 
about profound sutras and who, giving 
way to fear and suspicion, cannot keep 
them but ¡indulge im slandering them, 
saying: “I have never heard about them; 
where do they come from?”, and those 
who refuse to call on, respect and make 
offerings to the preachers of profound 
sutras or who find fault with the latter; 
these are two classes of newly Initiated 
Bodhisatvas who cannot control their 
minds when hearing the deep Dharma, 
thereby harming themselves. 

Nầy Di Lặc! Lại có hai pháp, Bồ Tát dầu 
tin hiểu thâm pháp, vẫn còn tự tổn hại 
chớ không thể chứng được vô sanh pháp 
nhẫn. Hai pháp là chi? Một là khinh dễ 
các Bồ Tát mới học mà không dạy bảo. 
Hai là tin hiểu thâm pháp mà lại chấp 
tướng phân biệt—Maitreya, further, there 
are fwo categorles of Boshisattvas who 
harm themselves and fail to realize the 
patilent endurance of the uncreate in spIfe 


4720 


of their belief and understanding of the 
deep Dharma: they are (firstly) those who 
belittle newly Initiated Boshisattva and do 
not teach and guide them; and (secondly) 
those who, despite their faith in the deep 
Dharma, still give rise to discrimination 
between form and formlessness.” 

Sau khi nghe Phật thuyết giảng, Bồ Tát 
Di Lặc bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! 
Thật chưa từng có! Như lời Thế Tôn đã 
nói, con quyết xa la các lỗi như thế, xin 
vâng giữ pháp Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác đã chứa nhóm từ vô lượng a 
tăng kỳ kiếp của Như Lai. Nếu vị lai có 
người thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào 
cầu pháp Đại thừa, con sẽ làm cho tay 
người đó được những kinh như thế và cho 
họ cái sức ghi nhớ để thọ trì đọc tụng, 
diễn nói cho người. Bạch Thế Tôn! Nếu 
đời sau có người thọ trì, đọc tụng, diễn 
nói kinh nầy cho người khác, đó chính là 
thần lực của Di Lặc lập nên—After 
hearing the Buddha expound the Dharma, 
Maitreya said: “World Honoured One, I 
have not heard all this before. As you 
have said, I shall keep from these evils 
and uphold the Dharma of supreme 
enliphtenment which the Tathagata has 
collected during counfless aeons. In 
future, IŸ there are virtuous men and 
women who seek for Mahayana, I shall 
see fo 1t that this sutra will be placed in 
their hands, and shall use transcendental 
power to make them remember it so that 
they can receive, keep, read, recite and 
proclaim it widely. 

“World Honoured One, in the coming 
Dharma ending age, If there are those 
who can receive, keep, read and recite 
this sutra and expound 1t widely, they will 
do so under the ¡nfuence of my 
transcendental power.” 

Phật nói: “Hay thay! Hay thay! Nầy Di 
Lặc! Như lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông 


vui thêm.”—The Buddha sa1d: 
“Excellent, Maitreya, excellent; as you 
have said, I will help you achieve this 
greaft JOy.” 

Bấy giờ các Bổ Tát chắp tay bạch Phật 
rằng: “Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con 
cũng ở cõi nước trong mười phương, 
truyền bá cùng khắp pháp Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, và sẽ dẫn dắt 
những người nói pháp được kinh nầy.”— 
At that, all the Bodhisattvas In the 
assembly brought their palms together 
and said to the Buddha: After your 
nirvana, we will also proclam this 
Dharma of supreme enliehtenment widely 
in the ten directions and will guide 
preachers of Dharma to obtain this sutra.” 
Lúc đó bốn vị Thiên vương bạch Phật 
rằng: “Ở các chỗ hoặc thành ấp, tụ lạc, 
núi rừng, đồng nội có quyển kinh nầy, có 
người đọc tụng, giải nói, con sẽ đem các 
quyến thuộc đi đến chỗ đó để nghe pháp, 
ủng hộ cho người đó mỗi phía trăm do 
tuần, không để người cố ý tìm làm 
hại.”—The four kings of devas said to the 
Buddha: “World Honoured One, ¡in all 
towns and villages, in the groves and 
wilderness, and where there 1s this sutra 
and people reading, reciting, explaining 
and proclaiming it, I will lead local 
officials to go to their places to listen to 
the Dharma and to protect them so that no 
one dares fo one withn one hundred 
yojanas of their places to trouble them.” 
Bấy giờ Phật bảo A Nan: “Nầy A Nan! 
Ông hãy thọ trì lấy kinh nầy, rộng nói 
khắp truyền cho đời sau.”—The Buddha 
then said to Ananda: “Ananda, you too 
should receive, keep and spread this sutra 
widely.” 

A Nan thưa: “Dạ! Con đã thọ trì rồi. Bạch 
Thế Tôn! Kinh nầy tên là gì??—Ananda 
said: “Yes, World Honoured One, I have 
recerived this sutra and will keep 1t. What 


4721 


1 Ifs title?” 

e Phật bảo A Nan: “Tên kinh nầy là Duy 
Ma Cật Sở Thuyết, cũng gọi là Bất Khả 
Tư Nghì Giải Thoát Pháp Môn, ông nên 
thọ trì.”—The Buddha said: “Ananda, its 
tide 1s “The Sutra spoken by Vimalakirt”, 
or “The Inconceivable Door to 
Liberation, under which you should 
receive and keep 1t.” 

Sau khi Phật thuyết giảng xong, 
trưởng giả Duy Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi, 
Xá Lợi Phất, A Nan, vân vân và các hàng 
Trời, người, A tu la, tất cả đại chúng nghe 
lời Phật nói đều rất vui mừng tin nhận 
kính vâng làm theo—After the Buddha 
had expounded this sutra, the old upasaka 
Vimalakirti, ManJusri, Sariputra, Ananda 
and others as well as devas, asuras and all 
those present were filled with joy; 
believed, received and kept 1t; paid 
reverence and went away. 


Châm Ngôn Tục Ngữ —Precepts and 
Proverbs: 


Không thái quá cũng không bất cập: Extremes 
are dangerous. 


Vi phú bất nhân, vi nhân bất phú (làm giàu thì 
mất nhân, làm nhân thì không giàu): Muck 
and money øo together. 


Làm ơn không bao giờ thiệt thòi: An act of 
kindness 1s never wasted. 


Lòng nhẫn nại đắng cay, nhưng quả của nó 
ngọt: Patlence 1s bitter, but 1s fruIt 1s sweet. 


Lời nói tai hại hơn việc làm: His bark 1s worse 
than his bite. 


Muốn biết phải hỏi: Better to ask the way 
than go astray. 


Thói xấu học nhanh: II weed grows fast. 


Thiếu thận trọng nguy hiểm hơn thiếu kiến 
thức: Want of care does us more damage than 
want of knowledge. 


Vàng thiệt không sợ lửa: A clean hand needs 
no washing. 


Thời giờ đã mất, không bao giờ trở lại: Time 
lost is never found. 


Biết đủ là giàu nhất: He ¡s rich that he has 
few wants. 


Họa phúc trùng lai (trong họa có phúc, trong 
phúc có họa): Misfortune has 1s uses. 


Tu thân rồi mới tỂ gia: He is not fit to 


command others that cannot command 


himseTf. 


Vẻ đẹp và sự ngu ngốc thường là đôi bạn 
đồng hành: Beauty and folly are often 
companions. 


Vui vẻ trong công việc sẽ dễ dàng đi đến 
thành công: A merry heart goes all the way. 


4722 


4723 


® 
Appendix L 
Kinh Địa Tạng 
The Earth-Store Bodhisattva Sutra 


4724 


CHƯƠNG THỨ NHẤT— 


CHAPTER ONE 

THÂN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO 
LỢI SPIRITUAL PENETRATIONS IN 
THE PALACE OF THE 
TRAYASTRIMSHA HEAVEN 


Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, tại cung trời 
Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết 
pháp. Lúc đó, bất khả thuyết bất khả thuyết 
tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng 
thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi 
đồng khen ngợi rằng “Đức Thích Ca Mâu Ni 
có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức 
đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn' để 
điều phục chúng sanh cang cường làm cho họ 
rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật 
đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn— 
Thus, I have heard; at one time, the Buddha 
dwelt in the Trayastrimsha Heaven, speaking 
Dharma for his mother. At that time, an 
indescribable number of Buddhas as well as 
Great Bodhisattva Mahasattvas, from limitless 
worlds in the ten directions, all assembled 
together to praise Sakyamumi Buddha's Ability 
to manifest the power of indescribably great 
wisdom and spiritual penetrations In the evil 
world of the Five Turbidities, as well as his 
ability to regulate and subdue obstinate living 
beings so that they might come to know the 
dharmas of suffering and bliss. Each of these 
sent his atfendants to pay their respects to the 
World Honored One. 


Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm 
ngàn vầng mây sáng rỡ lớn. Như là vầng mây 
sáng rỡ đầy đủ, Vầng Mây Sáng Rỡ Đại Từ 
Bi, Vâng Mây Sáng Rỡ Đại Trí Tuệ, Vẫng 
Mây Sáng Rỡ Đại Bát Nhã, Vâng Mây Sáng 
Rỡ Đại Tam Muội, Vầng Mây Sáng Rỡ Đại 
Kiết Tường, Vâng Mây Sáng Rỡ Đại Phước 
Đức, Vầng Mây Sáng Rỡ Đại Công Đức, 
Vầng Mây Sáng Rỡ Đại Quy-Y, Vầng Mây 


Sáng Rỡ Đại Tán Thán—At that time, the 
Thus Come One smiled and emitted hundreds 
of thousands of millions of great lipht clouds, 
such as the Great Perfect Fullness Light 
Cloud, the Light Cloud of Great Compassion, 
the Light Cloud of Great Wisdom, the Light 
Cloud of Great Prajna, the Light Cloud of 
Great Samadhi, the Great Auspicious Light 
Cloud, the Light Cloud of Great Blessing, the 
Light Cloud of Great Merit, the Light Cloud of 
Great Refuge, and the Light Cloud of Great 
Praise. 


Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây 
sáng rỡ như thế rồi Ngài lại phát ra các thứ 
tiếng vi diệu như là Tiếng Bố Thí Độ, Tiếng 
Tn Giới Độ, Tiếng Nhẫn Nhục Độ, Tiếng 
Tinh Tấn Độ, Tiếng Thiền Định Độ, Tiếng 
Bát Nhã Độ, Tiếng Từ Bi, Tiếng Hỷ Xả, 
Tiếng Giải Thoát, Tiếng Vô Lậu, Tiếng Trí 
Huệ, Tiếng Sư Tử Hống, Tiếng Đại Sư Tử 
Hống, Tiếng Mây Sấm, Tiếng Mây Sấm Lớn, 
vân vân—Affter emitting more indescribable 
clouds of light, the Buddha also emitted a 
many great wonderful subtle sounds, such as 
the Danaparamita Sound, the Shilaparamita 
Sound, the Kshantiparamita Sound, the 
Viryaparamita Sound, the Dhyanaparamita 
Sound, and the Prajnaparamita Sound. The 
Sound of Compassion, the Sound of Joyous 
Giving, the Sound of Liberation, the Sound of 
Great Wisdom, the Sound of the Lion”s Roar, 
the Sound of the Great Lion”s Roar, the Sound 
of Thunderclouds, and the Sound of Great 
Thunderclouds, etc. 


Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết bất khả 
thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô 
lượng ức hàng Trời, Rồng, Quỷ, Thần ở trong 
cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến 
hội họp nơi cung trời Đao Lợi, như là Trời Tứ 
Thiên Vương, Trời Đao Lợi, Trời Tu Diệm 
Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Hóa Lạc, Trời 
Tha Hóa Tự Tại, Trời Phạm Chúng, Trời 


4726 


Phạm Phụ, Trời Đại Phạm, Trời Thiểu Quang, 
Trời Vô Lượng Quang, Trời Quang Âm, Trời 
Thiểu Tịnh, Trời Vô Lượng Tịnh, Trời Biến 
Tịnh, Trời Phước Sanh, Trời Phước Ái, Trời 
Quảng Quả, Trời Nghiêm Sức, Trời Vô Lượng 
Nghiêm Sức, Trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, 
Trời Vô Tưởng, Trời Vô Phiển, Trời Vô 
Nhiệt, Trời Thiện Kiến, Trời Thiện Hiện, Trời 
Sắc Cứu Cánh, Trời Ma Hê Thủ La, cho đến 
Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả 
Thiên chúng, Long chúng, cùng chúng Quỷ, 


Thần đều đến hội họp—-After such 
indescribable sounds were ¡ssued forth, 


countless millions of gods, dragons, ghosfs, 
and spirits from the Saha World and worlds In 
other locations, also assembled in the Palace 
of the Triyastrimsha Heaven. That 1s from the 
Heaven of the Four Kings, the Tryastrimsha 
Heaven, the Suyama Heaven, the Tushita 
Heaven, the Bliss 
Heaven, the Heaven of Comfort Gained 
Through Others” Transformations, the Heaven 
of the Multitudes of Brahma, the Heaven of 
the Ministers of Brahma, the Heaven of the 
Great Brahma Lord, the Heaven of Lesser 
Light, the Heaven of Limitless Lipht, the 
Heaven of Light Sound, the Heaven of Lesser 
Purity, the Heaven of Limitless Purity, the 
Heaven of Universal Purity. The Binth of 
Blessng Heaven, the Love of Blessing 
Heaven, the Abundant Fruit Heaven, the No- 
Thought Heaven, the No-Affliction Heaven, 
the No-Heat Heaven, the Good Views 
Heaven, the Good Manifestation Heaven, the 
Ulumate Form Heaven, the Maheshvara 
Heaven, and so forth, until the Heaven of the 
Sfaton of Neither Thought Nor Non-Thought. 
All those assemblies of gods, dragons, ghosts 
and spirits came and gathered together. 


From Transformation 


Lại có những vị Thần ở cõi Ta Bà cùng cõi 
nước phương khác như thần biển, thần sông, 
thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần 
sông chằm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần 


chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần 
chủ ăn uống, thần cây cỏ, vân vân. Các vị 
thần như thế đều đến hội họp——Moreover, sea 
SDITIfS, rIV€T SpITItS, Sffeam SpITIfS, ff€€ SpITItS, 
mounftain spirits, earth spirifs, brook and marsh 
SpIrifs, sprout and seeding spirits, day, night, 
and space spiris, heaven spiris, food and 
drink spirifs, ørass and wood spirits, and other 
such spirits from the Saha and worlds in other 
locations came and gathered together. 


Lại có những đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng 
các cõi phương khác như Ác Mục Quỷ Vương, 
Đạm Huyết Quỷ Vương, Đạm Tinh Khí Quỷ 
Vương, Đạm Thai Noãn Quỷ Vương, Hành 
Bịnh Quỷ Vương, Nhiếp Độc Quỷ Vương, 
Phước Lợi Quỷ Vương, Đại Ái Kính Quỷ 
Vương, vân vân. Các Quỷ Vương như thế đều 
đến hội họp—In addition, all the great ghost 
kimgs from the Saha and worlds in other 
locations, came and gathered together. They 
were the Evil-Eyed Ghost King, the Blood- 
Eaung Ghost King, the Escence-and-Energy- 
Eaung Ghost King, the Foetus and Egg-Eating 
Ghost King, the Sickness-Spreading Ghost 
King, the Poison-Gathering Ghost Kng, the 
Kimmd-Hearted Ghost King, the Blessing and 
Proft Ghost King, the Great Love and 
Respect Ghost King, and others. 


Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài 
Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đại Bồ Tát 
rằng: “Ông xem coi tất cả chư Phật, Bồ Tát, 
và Trời, Rồng, Quỷ, Thần đó ở trong quốc độ 
nầy cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp 
tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết bao 
nhiêu chăng?—At that time, Sakyamuni 
Buddha said to the Great Being, the harma 
Prince, Bodhisatva ManJusri, “As you regard 
these Budhas, Bodhisattvas, gods, dragons, 
ghosfs and spiris from this land and other 
lands, who have now come and assembled in 
the Trayastrimsha Heaven, do you know theIr 
number?” 


4727 


Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: “Bạch Đức 
Thế Tôn! Nếu dùng thần lực của con để tính 
đếm trong ngàn kiếp cũng không biết là số 
bao nhiêu!”—ManJusri said to the Buddha: 
“World Honored One! Even If Ï were to 
measure and reckon with my spiritual powers 
for a thousand aeons, I would not be able to 
calculate 1t!” 


Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi rằng: “Đến ta 
dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết! 
Số Thánh, phàm nây đều của Ngài Địa Tạng 
Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã 
độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, 
đương thành tựu, chưa thành tựu. —The 
Buddha told Manjusrl, “This 1s so because 
even when I regard with my Buddha eye, their 
number still cannot be exhausted. Throughout 
many aeons all these beings have been taken 
across, are being taken across, will be taken 
acros, have been brought to accomplishment, 
are being brought to accomplishment, or will 
be brought to accomplishment, by Earth Store 
Bodhisattva.” 


Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: “Từ 
thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành, chứng 
đặng trí vô ngại, nghe lời Đức Phật nói đó 
thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả Thanh 
Văn, Trời, Rồng tám bộ chúng và những 
chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành 
thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng 
nghi ngờ, dầu cho có lạy vâng đi nữa cũng 
chưa khỏi hủy báng. Cúi mong Đức Thế Tôn 
nói rõ nhơn địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát; 
ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu 
được sự không thể nghĩ bàn như thế?”— 
ManJusri said to the Buddha: “World Honored 
Onel Throughout many aeons I  have 
culvated good  roots certified to 
unobstructed wisdom. When I hear what the 
Buddha says, I Immediately accept It with 
fath. Sound Hearers of small attainment, 


and 


gøods, dragons, and the remainder of the 
Eipghfold Division, as well as other living 
beings In the future, may hear the Thus Come 
One°s sincere and actual words but will 
certainly harbor doubts. Even 1f they receIve 
the teaching most respectfully, they will be 
unable to avoid slandering 1t. My only wish 1s 
that the World Honored One will discuss In 
defails the conduct of Earth Store Bodhisattva 
while he was on the causal ground and the 
vows he made that have enabled him to 
perform successfully such an inconceivable 
task.” 


Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Ví 
như bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mè, 
tre, lau, đá, bụi bặm trong cõi tam thiên đại 
thiên, cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ 
số cát trong mỗi sông Hằng, một hạt cát làm 
một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một 
hạt bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số 
bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm 
kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng 
quả vị thập địa Bồ Tát đến nay ngàn lần lâu 
hơn số kiếp thí dụ ở trên, huống là những thuở 
Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn 
và Bích Chi Phật! —The Buddha said to 
ManJusri: “By way of analosy, 1t 1s as 1f all 
the grasses, trees, fores(s, rice plants, hemp, 
bamboo, reeds, mounftains, rocks and motes of 
dust in the Three Thousand Great Thousand 
World System were enumerated, and each 
one made Into a Ganges River, while within 
cach Ganges River each grain of sand became 
a world, and within each world each mote of 
dust was an aeon, while within those aeons 
the motes of dust which would accumulate 
were 1n tumn to become aeons. The time 
elapsed Earh Store Bodhisattva 
certified to the position of the Tenth Ground 1s 
a thousand times longer than that in the above 
analosgy. Even longer was his dwelling on the 
grounds of Sound Hearer and Pratyeka- 
Buddha.” 


since 


4728 


Nầy Văn Thù Sư Lợi! Oai thần thệ nguyện 
của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. 
Về đời sau, nếu có thiện nam tử hay thiện nữ 
nhân nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, 
hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lạy, 
hoặc xung danh hiệu, cúng dường, nhẫn đến 
vẽ, đắp, sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, 
thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên 
cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa 
đạo—ManJusn, the 
awesome spirit and vows of this Bodhisattva 
are Inconceivable. If good men or women in 
the future hear this Bodhisattva*s name, say 
his name, praise him, regard and worship him, 
call his name, make offerings to him or 1f they 
draw, carve, cast, sculpt or make laquered 
Image of him, they will be reborn in the 
Heaven of the Thirty-Three one hundred 
times, and will never fall into the evl paths. 


đọa vào chốn ác 


Nầy Văn Thù Sư Lợi! Trải qua bất khả thuyết 
bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân 
của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng 
giả tử. Lúc đó, trong đời có đức Phật hiệu là 
Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. 
Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt 
đẹp ngàn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi 
đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp 
như thế? Khi ấy, Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc 
Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: 
“Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp nầy, 
cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ 
thoát tất cả chúng sanh đang bị khốn khổ.”— 
ManJusrI, many aeons ago, during the time of 
a Buddha named Lion Spint Complete In the 
Ten Thousand Practices Thus Come One, 
Earth Store Bodhisattva Mahasattva was the 
son of a great elder. Seeing that Buddha”s 
marks and minor characterisics and his 
adornment with thousand blessing caused the 
elder”s son to ask that Buddha what practices 
and vows had enabled him to achieve such an 
appearance. Lion Sprint Complete in the Ten 


Thousand Practices Thus Come One then said 
to the elder”s son, “If you wish to be certified 
as having obtained such a body, throughout 
long aeons you should liberate all living 
beings who are undergoing suffering.” 


Nầy Văn Thù Sư Lợi! Trưởng giả tử nghe 
xong liền phát nguyện rằng: “Từ nay đến tột 
số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những 
chúng sanh tội khổ trong sáu nẻo luân hồi mà 
giải bày nhiều phương tiện làm cho họ được 
giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng 
thành Phật đạo.” Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử 
Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, ngài 
lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua 
trăm ngàn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp 
mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát!”—Manjusri! 
The elder`s son for that reason, made this 
vow: Throughout Iimmeasurable aeons until 
the end of the boundaries of the future, I shall 
establish a vast number of expedient devices 
for the sake of living beings In the six paths 
who are suffering for their offenses. Only 
when they have all been liberated, will I 
myself accomplish Buddhahood. From the 
time he made that great vow In the presence 
of that Buddha until the present, many 
hundreds of thousands of nayutas of aeons 
have passed, and still he is a Bodhisattva. 


Lại thuở bất khả tư nghì vô số kiếp về trước, 
lúc đó có đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự 
Tại Vương Như Lai, đức Phật ấy thọ đến bốn 
trăm ngàn muôn ức vô số kiếp. Trong thời 
Tượng Pháp, có một người con gái dòng Bà 
La Môn, người nầy nhiều đời chứa phước sâu 
dầy, mọi người đều kính nể, khi đi đứng lúc 
nằm ngôi, chư Thiên thường theo hộ vệ. Bà 
mẹ của người mê tín tà đạo, thường khinh khi 
ngôi Tam Bảo. Thuở ấy, mặc dầu Thánh nữ 
đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ 
người, hầu làm cho bà mẹ sanh chánh kiến, 
nhưng bà mẹ vẫn chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu 
bà ấy chết, thần hồn sa đọa và Địa Ngục Vô 


4729 


Gián—Moreover, inconceivable asamkhyeya 
kalpas ago there was a Buddha named 
Enlightenment-Flower-Samadhi Self-Mastery 
King Thus Come One. That Buddha's lifespan 
was four hundred billion asamkhyeya kalpas. 
During his Dharma-lmage Aøge, there was a 
Brahman woman who had many blessings 
from former lives and who was respected by 
everyone. In walking, standing, sitting and 
Iying down, she was surrounded and protected 
by the gods. Her mother, however, had 
Iimproper belief and often sliphted the Triple 
Jewel. That holy woman worked many skillful 
plans to entice her mother to hold right views, 
yet the mother did not believe them totally. 
Before long her life ended and her spirit fell 
1nto the Uninterrupted Hell. 


Lúc đó, Thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn 
sống không tin nhơn quả, liệu chắc phải theo 
nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thánh nữ 
bèn bán nhà, đất, sắm nhiều hương, hoa cùng 
những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các 
chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự 
Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình 
tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại 
Vương đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm. 
Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại 
càng sanh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm 
rằng: “Đức Phật là đấng Đại Giác đủ tất cả trí 
huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời, thì khi mẹ 
tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật, chắc thế nào 
cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào.” Nghĩ đến 
đó Thánh nữ buồn tủi rơi lệ chăm chăm nhìn 
hình tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. 
Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng, 
“Thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bị ai 
quá lắm! Nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ 
của mẹ ngươi”—Knowing that when her 
mother was In the world she had not believed 
in cause and effect, the Brahman woman 
reasoned that in accordance with her karma, 
her mother would certainly be reborn In the 
evil paths. Thereupon, she sold the family 


house, procured vast quantitiles of Iincense, 
flowers and other Items, she performed a 
great offering 1n that Buddha”s sfupas and 
temples. In one of the temples In particular, 
she saw that the modelling and painting of the 
1mage of the Thus Come One Enlightenment- 
Flower Samadhi Self-Mastery King wWas 
awesome 1n appearance, well-formed, and 
adorned to perfection. The Brahman woman 
gazed in worship at the honored countenance 
and became doubly respectful. She thought to 
herself, “Buddhas called Greatly 
Enlightened Ones who are complete with All 
Wisdom. If this Buddha were in the world and 
I were to ask him, he would certainly know 
where my mother had gone at death.” Then 
the Brahman woman wept for a long time as 
she longingly fixed her gazed upon the “Ihus 
Come One". Suddenly a voice was heard In 
space sayIng, “O, weeping holy woman, do 
not be so sorrowful, I shall now show where 
your mother has gone.” 


are 


Thánh nữ chấp tay hướng lên hư không mà 
vái rằng: “Vị Thánh Đức nào đó mà an ủi 
lòng sâu lo của tôi như thế? Từ khi mẹ tôi 
mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm, không 
biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào 
chốn nào?”—The Brahman woman placed her 
palms together and said Into space, “What 
divinely virtuous one 1s this who comforts me 
in my grlef? From the day I lost my mother 
onward, I have held her in memory day and 
nipht, but there is nowhere I can go to ask 
about the realm of her rebirth.” 


Trên hư không lại có tiếng bảo Thánh nữ 
rằng: “Ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định 
Tự Tại Vương Như Lai, mà người đang chiêm 
bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn 
thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ 
bảo.”—A voice resounded from space and 
đeclared to the woman, “I am the one who 


you behold and worship, the past 


4730 


Enlightenment-Flower Samadhi Self-Mastery 
King Thus Come One. Because I have seen 
your regard for your mother 1s double that of 
ordinary living beings, I will show you the 
place of her rebirth.” 


Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay 
chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những 
người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau 
Thánh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư 
không rằng, “Cúi xin Đức Phật xót thương bảo 
ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con, nay 
thân tâm của con sắp chết mất!”-—On hearing 
this volce, the Brahman woman suddenly 
raised herself up and then fell down, breaking 
all her limbs. Those around her picked her up 
and, after a long time, she was revived. Then 
she spoke Into space and said, “I hope the 
Buddha wIll be compasslonate, have pify on 
me, and quickly tell me Into what realm my 
mother has been reborn. My present body and 
mind wIll perish not long after this!” 


Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai 
bảo Thánh nữ rằng: “Cúng dường xong, ngươi 
mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng, nghĩ 
tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ 
thác ngươi.”—Then 
Enlightenment-Flower Samadhi Self-Mastery 
King Thus Come One spoke to the holy 
woman and said, “After your offering 1s 
complete, return home quickly. Sit upright 
thinking of my name and you will certainly 
know your mother's place of rebirth." 


sanh của mẹ 


Lễ Phật xong, Thánh nữ liền trở về nhà. Vì 
thương nhớ mẹ, nên Thánh nữ ngồi ngay 
thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định 
Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một 
đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển 
kia. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất 
nhiều thú dữ toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt 
biển, chạy rảo bên nầy, xua đuổi bên kia. 
Thấy những gái trai số nhiều đến ngàn muôn 


thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú 
dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ Dạ Xoa 
hình thù đều lạ lùng; hoặc nhiều tay, nhiều 
mắt, nhiều chân, nhiều đâu, vân vân răng 
nanh chỉa ra ngoài miệng, bén nhọn dường 
như gươm, lùa những tội nhân đến gần thú dữ. 
Rồi quỷ lại chụp bắt người tội, tám quắp đầu 
chân tội nhân lại, hình trạng muôn thứ chẳng 
dám nhìn lâu. Khi ấy Thánh nữ nhờ nương sức 
niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ—After 
she had finished worshiping the Buddha, the 
Brahman woman went right home where, 
because of the memory of her mother, she sat 
upripht recollecting Enliphtenment-Flower 
Samadhi Self-Mastery King Thus Come One. 
After a day and a nipht had passed, she 
suddenly saw herself beside a sea whose 
waters seethed and bubbled. Many evil beasts 
with 1ron bodies flew about the sea, rushing to 
the east and west. She saw hundreds of 
thousands of millions of men and women 
rising and sinking In the sea, being fought 
over, seized, and beheld yakshas as well, each 
with a different form. Some had many hands, 
Ssome many eyes, some many legs, some 
many heads. Sharp, swordlike fangs protruded 
from ther mouths, they drove the 
offenders on towards the evil beasts. Some 
yakshas se1zed the offenders and twisted their 
heads and feet together In a myriad horrIfying 
shapes at which no one would dare look for 
long. During that time, the Brahman woman 
was naturally without fear because of the 
power of recollecting the Buddha. 


and 


Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc, đến cúi 
đầu nghĩnh tiếp, hỏi Thánh nữ rằng: “Hay 
thay Bồ Tát! Ngài có duyên sự gì đến chốn 
nây?”—A ghost king named Poisonless came 
and bowed his head in welcome and said to 
the holy woman: “Good ¡ndeed, O 
Bodhisattva. What conditions have brought 
you here?” 


4731 


Thánh nữ hỏi quỷ vương: “Đây là chốn 
nào?”—The Brahman woman asked the ghost 
king: “What is this place?” 

Quỷ vương Vô Độc đáp: “Đây là biển thứ 
nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi”— 
Poisonless replied: “This 1s the Western side 
of the first encircling sea of the Great lron 
Ring Mountain.” 


Thánh nữ hỏi rằng: “Tôi nghe trong núi Thiết 
Vi có địa ngục, việc ấy có thực chăng?”——The 
holy woman said: “I have heard that hell 1s 
within the Iron Rings. Is that actually so?” 


Vô Độc quỷ vương đáp: “Thực có địa 
ngục.”—Poisonless answered: “Hell 1s really 
here.” 


Thánh nữ hỏi rằng: “Nay tôi làm sao để được 
đến chốn địa ngục đó?”—The holy woman 
asked: “How have I now come to the hells?” 


Vô Độc đáp rằng: “Nếu không phải sức oai 
thần cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều 
nầy ra ắt không bao giờ có thể đến đó 
được.”—Poisonless answered: “No one can 
come here unless one has either awesome 
spirit or the required karma.” 


Thánh nữ lại hỏi: “Duyên cớ vì sao mà nước 
trong biển nầy sôi sùng sục như thế, và có 
những tội nhân cùng với các thú dữ?”—The 
holy woman asked: “Why Is this water 
secthing and bubbling and why are there so 
many people with offenses and evil beasts?” 


Vô Độc đáp rằng: “Những tội nhân trong biển 
nầy là những người tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề 
mới chết, trong khoảng bốn mươi chín ngày 
không người kế tự để làm công đức hầu cứu 
vớt khổ nạn cho; lúc sống, kẻ đó lại không 
làm được nhơn lành nào cả. Vì thế nên cứ 
theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy 
báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua 


biển nầy. Cách biển nầy mười do tuần về phía 
đông lại có một cái biển, những sự thống khổ 
trong biển đó gấp bội nơi biển nầy. Phía đông 
của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống 
khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do 
những nghiệp nhơn xấu xa của ba nghiệp mà 
cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là 
ba cái biển nầy vậy.”—Poisonless replied: 
“[hese are the newly dead beings of 
Jambudvipa who have done evil deeds and 
who, during the first forty-nine days after thelr 
death, had no successors to perform acts of 
merit and virtue on their behalf and rescue 
them from suffering and difficulty. Moreover, 
during their lives, they planted no good 
causes. In ccordance with their own deeds, 
hells appear and so they naturally are striving 
t{O first cross this sea. Ten thousand yoJanas 
east of this sea 1s another sea which has 
double the suferings of this one. East of that 
sea Is yet another sea where the suferings are 
doubled still again. What the combined evil 
causes of the three karmic vehicles evoke 1s 
called the sea of karma. This 1s that place.” 


Thánh nữ lại hỏi Quỷ vương Vô Độc: “Địa 
ngục ở đâu?”—The holy woman again asked 
the Ghost King Poisonless: “Where 1s hell?” 


Vô Độc đáp: “Trong ba cái biển đó đều có vô 
số địa ngục, mỗi địa ngục đều khác nhau. Về 
địa ngục lớn thời có 18, kế đó có 500 địa ngục 
bực kế với sự khổ không lường, bực kế nữa có 
đến ngàn trăm cũng với sự thống khổ không 
lường.”—Poisonless answered: “Within the 
three seas are hundreds of thousands of great 
hells, each one different. Thee are 18 that are 
specifically known as great hells. In 
succession there are 500 with unlimited cruel 
sufferings, and one hundred thousand more, 
also with limitless sufferings.” 


Thánh nữ lại hỏi: “Thân mẫu của tôi mới 
khuất gần đây, không rõ thần hồn của người 


4732 


phẩi sa vào chốn nào? ”—The holy woman 
asked: “My mother has not been dead long, 
and I do not know on what path her soul has 
gone?” 

Quỷ vương hỏi: “Thân mẫu của Bồ Tát khi 
còn sống, quen làm những nghiệp gì?”—The 
ghost king asked the holy woman: “When the 
Bodhisattva”s mother was alive, what were 
her habitual deeds?” 


Thánh nữ đáp: “Thân mẫu của tôi mê tín tà 
đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc 
tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính. 
Dầu khuất không bao lâu, mà chỉ rõ đọa lạc 
vào đâu?”—The holy woman replied: “My 
mother held deviant views and ridiculed and 
slandered the Triple Jewel. Even If she 
occasionally believed, it was short-lived and 
turned again to disrespect. Although she has 
been dead but a few days, I do not know the 
place of her rebirth.” 


Vô Độc hỏi: Thân mẫu của Bồ Tát tên họ là 
asked: “What the 
Bodhisttva”s mother”s name and clan?” 


gì?”—PoiIsonless WaS 


Thánh nữ đáp: Thân phụ và thân mẫu tôi đều 
thuộc dòng dõi Bà La môn. Thân phụ tôi là 
Thi La Thiện Kiến. Thân mẫu tôi là Duyệt Đế 
Lợi.”—The holy woman replied: “My parents 
were both Barhmans; my father`s name was 
sila Sudarshana, my mother name was Yueh- 
TI-LI.” 


Vô Độc chấp tay thưa Thánh nữ: “Xin Thánh 
nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn 
rầu quá lắm nữa. Tội nhân Duyệt Đế Lợi 
được sanh lên cõi trời đã ba ngày nay tôi. 
Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu 
thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước 
lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác 
Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải 
chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát 
khỏi địa ngục, mà ngày đó, những tội nhân vô 


gián khác cũng đều được vui vẻ, đồng đặng 
thác sanh cả.”—Poisonless placed his palms 
topgether respecffully and told the holy 
woman: “Please Holy One, quickly retum to 
your origina dwelling, do not be worried or 
sorrowful, for the offense-laden woman Yueh- 
T1-L1 was born in the heavens three days ago. 
It is said that she received the benefit of the 
meriforious deeds performed and the blessings 
cultvated by her filial chỉd who, for her 
mother”s sake, practiced giving at the stupas 
and temples of Enlightenment-Flower 
Samadhi Self-Mastery King “Thus Come 
One." Not only has the Bodhisattva`s mother 
obtained release from the hell but also, all 
those people whose offenses destined them 
for the Avichi, on that day attained to bliss and 
were reborn together with her.” 


Nói xong, quỷ vương chắp tay chào Thánh nữ 
mà cáo lu —When the ghost king had finished 
speaking, he withdrew with palms respecffully 
Joined. 


Bấy giờ Thánh nữ dường như chiêm bao chợt 
tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tượng 
của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như 
Lai mà phát thệ nguyện rằng: “Tôi nguyện từ 
nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc 
phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chước 
làm cho họ được giải thoát.”—The Brahman 
woman quickly returned as 1ƒ from a dream 
understood what had happened, and then 
swore a deep vow before the sftupas and 
Images of. Enliphtenment-Flower Samadhi 
Self-Mastery King Thus Come One saying, "] 
vow to establish many expedient devices for 
the sake of living beings due to suffer for 
offenses. Until the end of future aeons, I shall 
cause them to obtain liberation.” 


Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: “Quỷ 
vương Vô Độc trước đó nay chính là ông Tài 
Thủ Bồ Tát. Còn Thánh Nữ Bà La Môn đó, 


4733 


nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy.”—The Buddha 
told Manjusri: “The Ghost King Poisonless 1s 
the present Bodhisattva Foremost Wealth. The 
Brahman woman 1s now Earth Store 
Bodhisattva. 


CHƯƠNG HAI—CHAPTER TWO 
HÓA THÂN CÙNG QUYẾN THUỘC— 
THE ASSEMBLING OF THE DIVISION 
BODIES 


Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi 
có địa ngục trăm ngàn muôn ức bất khả tư, 
bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, 
vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại 
cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như 
Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã 
được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở 
mười phương, cũng đều đông đến số ngàn 
muôn ức na do tha, đồng cầm hương hoa đến 
cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với 
phân thân đó, thảy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát 
giáo hóa làm cho trụ nơi đạo Vô Thượng 
Chánh đẳng Chánh giác trọn không còn thối 
chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến 
nay trôi lăn trong vòng sanh tử ở trong sáu 
đường, chịu những điều khổ sở không có lúc 
nào tạm ngừng dứt, nhờ có lòng từ bi lớn và 
thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ 
Tát, nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại 
chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng 
họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như 
Lai mắt nhìn mãi không rời —At that time the 
division bodies of Earth Store Bodhisattva 
came and assembled in the Palace of the 
Trayastrimsha hundred 
thousand tens of thousand of millions of 
Inconceivable, unutterable, Iimmeasurable, 
ineffable, limifless asamkhyeyas of worlds, 
from all the places where there are hells. 
Because of the spiritual power of the “Ihus 
Come One, ` each came from his own direction 
together with thousands of ten thousands of 


Heaven from a 


millions of nayuftas of those who had obtained 
liberation from the paths of karma. All came 
holding Incense and flowers as offerings to the 
Buddha. Because of the teachings of Earth 
Store Bodhisattva, all those who came were 
1rreversible from Anuttara-samyak-sambodhi, 
even thouph for long kalpas they had been 
wandering 1n bíh and death, undergoing 
suffering within the six paths without even 
temporary respite. Because of Earth Store 
Bodhisattva's great compassion and deep 
vows, however, each had attained certification 
to the frut When they came to the 
Trayastimsha Heaven, their hearts Jjumped 
for Joy. They gazed at the “Thus Come One,” 
their eyes not leaving for a moment. 


Bấy giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh 
của hóa thân Địa Tạng Bổ Tát trong trăm 
ngàn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất 
khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế 
giới, mà dạy rằng: “Ta ở trong đời ác ngũ 
trược giáo hóa những chúng sanh cang cường 
như thế, làm cho họ điều phục bỏ tà về chánh; 
nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần 
chúng sanh quen theo tánh ác. Muốn độ họ, ta 
cũng phân ngàn trăm ức thân lập ra nhiều 
phương chước —At that time, the World 
Honored One stretched forth his golden- 
colored arm and rubbed the crowns of all the 
division bodies of Earth Store Bodhisattva 
Mahasattva, from the hundreds of thousands 
of millions of inconceivable, immeasurable, 
ineffable, limitless asamkhyeyas of worlds, 
and said, “[ teach and transform obstinate 
living beings such as these within the evil 
worlds of the five turbidities, causing theIr 
subdued, to 
renounce the deviant and return to the propeT. 
One or two of ten, however, have bad habits 
remaining, and I also divide 1nto hundreds of 
thousands of millions of bodies In order to 


minds to be regulated and 


establish numerous expedient devices for 
them.” 


4134 


Trong chúng sanh đó, hoặc có người căn tánh 
sáng lẹ nghe pháp của Ta thời liền tín nhận. 
Hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới 
thành tựu, được thiện quả. Hoặc có kẻ vì tội 
nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin 
ngưỡng mộ——Perhaps there are those of keen 
and then accept with faith, or perhaps there 
are others of good fruits who are energetically 
exhorted to accomplishment. Yet, others are 
dark and dull and must long taught and 
transformed 1n order to effect their return, 
while others whose karma Is heavy do not 
ØIV€ rIS€ fO T€SD€CI. 


Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng 
chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế. Hoặc 
hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc 
hiện ra thân Trời, Rồng, hoặc hiện ra thân 
Quỷ, Thần, hoặc hiện ra rừng, núi, sông, ngòi, 
ao, rạch, suối, làm cho lợi ích mọi người, để 
rồi độ họ được giải thoát—My division bodies 
take across and liberate all of these manifold 
kinds of living beings. Perhaps, I appear in a 
male person or that of a woman or in the body 
of a god or dragon or that of a spirit or ghost. 
Ór, Ï may appear as mountains, foresfs, 
streams, springs, as rivers, lakes, 
fountains, or wells in order to benefit people. 
AlI of these may save beinss. 


and 


Hoặc hiện ra thân Thiên Đế, hoặc hiện ra 
thân trời Phạm Vương, hoặc ra thân vua 
Chuyển Luân, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc ra 
thân TỂ Phụ, hoặc ra thân các hàng quan 
thuộc, hoặc hiện ra thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Nhẫn đến hiện ra 
những thân Thanh Văn, La Hán, Bích Chi 
Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chớ 
chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước đại 
chúng thôi đâu!—Or I may appear in the body 
of a Heaven King, a King of a counfry, a 
pũime minister, an official, a Bhikshu, a 
Bhikshuni, an pasaka, an pasika, and so 


forth including the body of a Sound Hearer, an 
Arhat, a Pratyeka-buhhda, or a Bodhisattva, in 
order to teach and rescue beings. Ït is not only 
the body of a Buddha which appears before 
them. 

Địa Tạng! Ông xem ta đã trải qua bao nhiêu 
số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh 
cang cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. 
Ngoài ra những kẻ chưa điều phục điều phục 
được, thời phải theo nghiệp báo. Nếu khi họ 
có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống 
khổ, thời ông nên nghĩ nhớ Ta ở cung trời Đao 
Lợi ân cần phó chúc đây mà gắng độ chúng 
sanh, làm cho chúng sanh trong cõi Ta Bà nây 
đến lúc Phật Di Lặc ra đời, đều đặng giải 
thoát, khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật, được 
Phật thọ ký—You see that I have toiled for 
many kalpas and endured many sufferings in 
order to liberat€ and take across those 
obstinate living beings who are difficult to 
transform and who suffer for their offenses. 
Those among them who have not yet been 
subdued, undergo retributions according to 
their karma. If they should fall into the evil 
destinies and endure a time of great suffering, 
you should remember my attentve and 
diligent charge to you here In the palace of 
the Tryastrimsha Heaven, to cause all living 
beings In the Saha World, unul Maitreya”s 
appearance In the world, to attain liberation, 
to leave suffering forever, and to encounter 
Buddhas and recerve their predictions. 


Bấy giờ, những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở 
các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ 
thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: “Từ 
số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn 
tiếp độ dắt đìu làm cho con được thần lực 
chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. 
Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm 
ngàn ức hằng hà sa số thế giới. Trong mỗi thế 
giới hiện trăm ngàn muôn ức thân. Mỗi thân 
đó hóa độ trăm ngàn muôn ức người làm cho 
quy kính ngôi Tam Bảo, khỏi hẳn vòng sanh 


4735 


tử, hưởng vui Niết Bàn—At that time the 
division bodies of Earth Store Bodhisattva 
from all the worlds returned together to a 
single from which, weeping with pIfy, said to 
the Buddha, “Throughout long aeons I have 
received the Buddha”s guidance, which has 
caused me to obtain inconceivable spiritual 
power and great wisdom. My division bodies 
fill as many worlds as there are grains of sand 
1n hundreds of thousands of ten thousands of 
millions of Ganges River. In each of those 
worlds, I transform myself Into 
thousands of millions of bodies, each of which 


ten of 
takes across hundreds of thousands of ten 
thousands of millions of people and causes 
them to respect and take refuge with the 
Triple Jewel, eternally leave birth and death, 
and reach the bliss of Nirvana. 


Những chúng sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ 
làm một việc lành bằng một sợi lông, một giọt 
nước, một hạt cát, một hạt bụi nhỏ, hoặc chỉ 
bằng chừng mảy lông tóc, con đều độ thoát 
lần lần, làm cho họ được lợi ích lớn—Even ¡f 
ther good deeds within the Buddhadharma 
are as litfle as a hatr, a drop, a grain of sand, a 
mote of dust or the tip of a harr, I shall 
gradually cause them to be liberated and to 
attain øreat benefit. 


Cúi mong đức Như Lai chớ vì những chúng 
sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo 
lắng! Ngài Địa Tạng Bồ tát bạch cùng Đức 
Phật ba lần như thế In this way, he 
addressed the Buddha three times, “I only 
hope that the World Honored One will not be 
concerned about future living beings with evil 
karma. 


Lúc ấy Đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát 
rằng: “Hay thay! Hay thay! Ta hộ trợ cho ông 
được toại nguyện ! Từ số kiếp lâu xa đến nay 
thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả 
chúng sanh rồi, thời ông liền chứng quả Bồ 


Để—At that time, the Buddha praised Earth 
Store Bodhisattva and said, “Good indeed, 
good ¡ndeed, I shall help you in what you 
rejoIce In doing so that you will be able to be 
successful in the completion of the øreat vows 
which you have madesince distant kalpas past. 
Just as you finish vastly taking living beings 
across, you will instantly be certified as 
having attained Bodhi. 


CHƯƠNG 


THREE 

PHẨM QUÁN CHÚNG SANH NGHIỆP 
DUYÊN—CONTEMPLATING THE 
KARMIC CONDITIONS OE  LIVING 
BEINGS 


BA——-CHAPTER 


Lúc đó Đức Phật Mẫu là bà Ma Gia Phu Nhơn 
chấp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ 
Tát: “Thánh Giả! Chúng sanh trong cõi Diêm 
Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo 
ra thế nào?—At that time, the Buddha's 
mother, the Lady Maya, placed her palms 
together respectfully and said to Earth Store 
Bodhisattva: “Holy One, the karma created by 
the living beings of Jambudpvipa differs. 
What are the retributions that they undergo in 
TeSpOnse.” 


Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp: “Trong ngàn 
muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi có 
địa ngục, nơi không có địa ngục, hoặc nơi có 
hàng nữ nhơn, nơi không có hàng nữ nhơn, 
hoặc nơi có Phật pháp, nơi không có phật 
pháp, nhẫn đến bực Thanh Văn, và Bích Chi 
Phật, vân vân cũng sai khác như thế, chớ 
chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác 
thôi đâu! —Earth Store replied: 
Iimmeasurable (nnumerable) 
worlds and lands, whether with or without 
hells with or women, the 
Buddhadharma, Sound-Hearers, Pratyeka- 


n an 
number of 


without 


4736 


buddhas, and so forth, the retributions of hell 
differ.” 


Bà Ma Gia lại bạch cùng Bồ Tát rằng: “Tôi 
muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề 
chiêu cảm lấy ác đạo.”—The Lady Maya 
again said to the Bodhisattva, “I[ wish to hear 
of the evil paths that are the retributions for 
offenses in Jambudvipa.” 

Ngài Địa Tạng đáp: “Thánh Mẫu! Trông 
mong ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói 
việc đó.”—Earth Store Bodhisattva replied: 
“Holy Mother! Please listen and I will explain 
1n pgeneral terms.” 


Thánh Mẫu bạch rằng: “Xin Thánh Giả nói 
cho. —The Buddha's mother answered: “I 
hope that you, Holy One, will do so.” 


Bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh 

Mẫu: “Danh hiệu của những tội báo trong cõi 

Nam Diêm Phù Để như dưới đây—Earth 

Store Bodhisattva said to the Holy Mother, 

“These are the names of the retributions for 

offenses in Southern JambuvIpa: 

e Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với 
cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó 
phẩi đọa vào Vô Gián địa ngục mãi đến 
ngàn muôn ức kiếp không lúc nào mong 
ra khỏi được —If there are living beings 
who are not filial to their parenfs, even to 
extent of harming or killing them, they 
wil fall ino the Uninterupted Hell 
where, for thousands of ten thousands of 
millions of kalpas, they wIll seek escape 
1n vaIn. 

e Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm 
thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê 
ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, 
cũng phải đọa vào Vô Gián địa ngục, 
trong ngàn muôn ức kiếp không khi nào 
ra khỏi được —If there are living beings 
who shed the Buddha'*s blood, who 
slander the Triple Jewel, and who do not 


respect and venerate Sutras, they also 
wil fall ¡into the Uninterrupted Hell 
where, for thousands of ten thousands of 
millions of kalpas, they will seek escape 
1n van. 

Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường 
trụ, ô phạm Tăng Ni, hoặc tư tình làm sự 
dâm loạn trong chốn chùa chiển, hoặc 
giết, hoặc hại, vân vân. Những chúng 
sanh đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục 
trong ngàn muôn ức kiếp không lúc nào 
ra khỏi được —If there are living beings 
who usurp or damage the property of the 
permanently dwelling who  defile 
Bhikshus or Bhikshunis, or who commit 
sexual acts within the Sangharama, or kill 
or harm beings there, they and those like 
them wIll fall into the Ủninterrupted Hell 
where, for thousands of ten thousands of 
millions of kalpas, they will escape In 
vai. 

Như có chúng sanh giả làm Thầy Sa Môn, 
kỳ thật tâm chẳng phải sa Môn, lạm dụng 
của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt 
gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác. 
Hạng người như thế phải đọa vào Vô 
Gián địa ngục, trong ngàn muôn ức kiếp 
không lúc nào mong ra khỏi được —If 
there are living beings who pretend to be 
Shramanas but whose hearts are not those 
of Shramanas, who make desfrucfive use 
of the permanently dwelling, who swindle 
and deceive the white-robed, and who 
turn their backs on the precepts, doing all 
mamner of evil acts, they and those like 
them wIll fall into the Uninterrupted Hell 
where, for thousands of ten thousands of 
millions of kalpas, they will seek escape 
1n van. 

Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài 
vật lúa gạo, đổ ăn uống, y phục, vân vân 
của thường trụ, cho đến không cho mà lấy 
một vật, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa 
ngục trong ngàn muôn ức kiếp không lúc 


4737 


nào mong ra khỏi được —If there are 
living beings who steal the wealth and 
property of the Permanently Dwelling, Its 
grain, food, drink, and clothing or who 
take even a single article which has not 
been given to them, they will fall into the 
Uninterrupted Hell where, for thousands 
of ten thousands of millions of kalpas, 
they wIll seek escape In vain. 

e© Ngài Địa Tạng Bổ Tát thưa: “Thánh 
Mẫu! Nếu có chúng sanh nào phạm 
những tội như trên thời phải đọa vào đa 
ngục ngũ vô gián, cầu tạm ngừng sự đau 
khổ chừng khoảng một niệm cũng không 
được —Earth Store Bodhisattva continued: 
“Holy Mother, If living beings commit 
suụch offenses, they wIll fall into the FIve 
Ways Uninterrupted Hell, and although 
they seek a temporary stoppIng of theIr 
suffering, 1t will not stop even for the 
space of a thought. 

Bà Ma Gia lại bạch: “Thế nào gọi là Vô gián 

địa ngục?”—The Lady Maya further asked 

Earth Store Bodhisattva, “Why 1s it called the 

Uninterrupted Hell?” 


Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa: “Thánh Mẫu! 
Bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết, lớn có 
18 chỗ, thứ kế đó năm trăm chỗ danh hiệu 
đều riêng khác nhau, thứ kế lại có ngàn trăm 
danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về 
địa ngục Vô Gián đó, giáp vòng ngục thành 
hơn tám muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt 
cáo đến một muôn đặm. Lửa cháy trên thành 
không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành 
đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có 
danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên 
là Vô Gián. Ngục nầy chu vi một muôn tám 
ngàn dặm, tường ngục cao một ngàn dặm, 
toàn bằng sắt cả. Lửa cháy hực hở từ trên 
xuống dưới. Trên tường ngục rắn sắt, chó sắt, 
phun lửa đuổi nhau chạy bên nầy sang bên 
kia—Earth Store replied: “Holy Mother, the 
hells are all withn the Great lron Ring 


Mountains. There are 18 great hells and 500 
secondary ones, their names all different. In 
ddition, there are another hundred thousand, 
also with distinct names. The wall surrounding 
the Ủninterrupted Hell is over eighty thousand 
miles in circumference, made entirely of iron . 
lt 1s thousand miles in height, and topped by 
mass of fire with few breaks. Inside the wall 
of that hell are many interconnected hells, 
each with 1s own name. There 1s just one hell 
which Is properly called Uninterrupted. Its 
circumference 1s eighteen thousand miles and 
1fs solid Iron wall is a thousand miles hiph, 
surmounted by a fire the plunges toward the 
base and Is met by a fire at the bottom that 
leaps upward. Iron snakes and dogs spewing 
fire gallop east and west atop that wall. 


Trong ngục có giường rộng khắp muôn đặm. 
Một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm 
đầy chật cả giường, đến ngàn muôn người thọ 
tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật 
cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp 
đã tạo ra nó cảm vời như thế—In the midst of 
that hell 1s a bed that extends for ten thousand 
When person undergoes 
punishment, that person sees his or her own 
body extended across and completely filling 
the bed; and yet when ten million people 
undergo punishment, each sees his or her own 
body completely filling the bed. Such are the 
retributions for various evil deeds. 


miles. one 


Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở. Trăm 
ngàn quỷ dạ xoa cùng với loài ác quỷ, răng 
nanh bén nhọn dường gươm, cặp mắt chói 
sáng như ánh chớp, móng tay cứng như đồng, 
móc ruột bằm chặt. Lại có quỷ dạ xoa khác 
cầm chỉa lớn bằng sắt đâm vào mình tội nhân, 
hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng 
bụng lưng, vân vân, rồi ném lên trên không, 
lấy chỉa hứng lấy, rồi để lại trên giường. Lại 
có diều hâu sắt mổ mắt tội nhân. Lại có rắn 
sắt cắn đầu tội nhân. Nơi lóng đốt khắp trong 


4738 


thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường, 
kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo tội 
nhân, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng 
đỏ quấn lấy thân tội nhân, một ngày một đêm, 
muôn lần chết muôn lần sống lại. Do vì tội 
nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp 
không lúc nào mong ra khỏi được—Moreover, 
the offenders undergo the 
uftmost. A hundred thousand yakshas, as well 


sufferines to 


as evil ghosts with swordlike teeth and eyes 
like lightning, drag and pull them with brass- 
clawed hands. Moreover, there are yakshas 
who brandish great Iron halberds, which they 
pass throuph the offenders” bodies, either 
throuph therr mouths and noses, or through 
therr belies and backs. They toss them 1nto 
space, turn them over and pull them back ; or 
else they place them on the bed. There are 
also Iron eagles that peck at the offenders” 
eyes, and iron serpen(s that encircle thelr 
necks. Long nails are driven Into all therr 
limbs. Their tongues are pulled out and 
plowed through. Their gufs are pulled out, 
sawed, and chopped apart. Molten brass 1s 
poured Into their mouths, and their bodies are 
bound with hot iron. Such are their karmic 
retributions throuphout ten thousand deaths 
and as many biths They pass through 
millions of aeons, seeking for escape in vain. 


Lúc thế giới nầy hư hoại thời sanh nhờ qua 
địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó 
hư hoại thời lại sanh vào cõi khác nữa. Lúc 
cõi khác đó hư hoại thời cũng xoay vần sanh 
vào cõi khác. Đến khi thế giới nầy thành 
xong, thời sanh trở về thế giới nầy. Những sự 
tội báo trong ngục Vô Gián như thế đó— 
When this world decays, they wIll be sent to 
be reborn in another world; and when that 
world 1s annihilated, they will pass In turn to 
those in order directions. As those worlds in 
other directions, too, decay, they are sent back 
and forth, so that after this world comes Into 
being again, they return here. Such are the 


phenomena of uninterrupted retribution for 
offenses. 


Lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm, 

nên kêu là Vô Gián. Năm điều đó là— 

Moreover, 1t 1s called Ủninterrupted due to 

five retributions for karma. What are they?: 

1) Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, 
cho trải qua số kiếp không lúc nào ngừng 
nghỉ, nên gọi là Vô Gián—Punishment is 
undergone day and night throughout 
kalpas, and there 1s no time of respIte. 
Therefore, it 1s called Uninterrupted Hell. 

2) Một tội nhân đây chật cả ngục, nhiều tội 
nhân mỗi mỗi thân cũng đều đầy chật 
khấp cả ngục, nên gọi là Vô Gián—One 
person fills it, yet many people also fill 1. 
Therefore, it 1s called Uninterrupted. 

3) Những khí cụ để hành hình tội nhân như 
chỉa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối 
giả, cối xay, cưa, đục, dao mác, chảo dầu 
sôi, lước sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da 
sống niền đầu, nước sắt nóng rưới thân, 
đói thời ăn hoàn sắt nóng, khát thời uống 
nước sắt sôi. Từ năm trọn kiếp, đến vô số 
kiếp những sự khổ sở nối nhau luôn 
không ngừng nghỉ một giây, nên gọi là 
Vô Gián—The implemenfs of punishment 
are forks, clubs, eagles, serpents, wolves, 
and dogs, which pound, grind, saw, drill, 
chisel, cut and chop; boiling liquids, 1ron 
nefs, Iron robes, Iron asses, and iron hoses 
that flay one alive, bind one”s head In 
rawhide, and pour 
body, meals of iron pelletss and drinks of 
1ron fluids. Throughout many nayutas of 
kalpas such suffering continues without 
interruption. Therefore, 1t ¡is  called 
Uninterrupted. 

4) Không luận là trai hay gái, Mường, Mán, 
mọi rợ, già trẻ, sang hèn, hoặc là rồng, là 
trời, hoặc là thần, là quỷ; hễ gây tội ác 
theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu 
khổ, nên gọi là Vô Gián—Whether a 


hot Iron over one”s 


4739 


man, a Woman, a savage, or someone old 
or young, honorable or lowly, a dragon or 
a spirit, a god or ghost, everyone mustf 
undergo retribution for the offenses he or 
she has committed. Therefore, 1t is called 
Uninterrupted. 

5) Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, 
thời từ khi mới vào cho đến trăm ngàn 
kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chết, 
muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng 
chừng khoảng một niệm cũng không 
được, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới được 
thọ sanh. Do vì lẽ liên miên mãi nên gọi 
là Vô Gián—If one falls ¡into this hell, 
from the time of entry one undergoes ten 
thousand deaths and as many rebirths 
each day and night throughout a hundred 
thousand kalpas. One may seek relief for 
the space of a thought, but even such a 
brief pause does not happen. Only when 
one”s karma 1s exhausted can one affain 
rebirth. Because of this confinuIfy, If 1S 
called Uninterrupted. 


Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu: “Nói 
sơ lược về địa ngục Vô Gián như thế. Nếu nói 
rộng ra thời tên của những khí cụ để hành tội 
cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, 
dầu suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho 
hết được.”—Earth Store Bodhisattva said to 
the Holy Mother, “This is a general 
description of the Uninterrupted Hell. If I 
were fo speak extensively about the names of 
all the implements of punishment in the hells, 
and all the sufferings there, I could not finish 
speaking in an entire kalpa.” 


Bà Ma Gia Phu Nhơn nghe Ngài Địa Tạng bô 
Tát nói xong, không xiết lo rầu. Bà chấp tay 
đảnh lễ Bồ tát mà lui ra—After hearing this, 
the Lady Maya placed her palms together 
sorrowfully, made obeisance and withdrew. 


CHƯƠNG THỨ TƯ— 
CHAPTER FOUR 

NGHIỆP CẢM CỦA CHÚNG SANH NƠI 
CÕI DIỄÊM PHÙ ĐỂ —KARMIC 


RETRIBUTIONS OE LIVING BEINGS OEF 
JAMBUDVIPA 


Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức 
Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Con nương sức oai 
thân của Đức Như Lai, nên chia thân hình nầy 
ở khắp trăm ngàn muôn ức thế giới, để cứu 
vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu 
không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời 
chẳng có thể biến hóa ra được như thế. Nay 
con lại được Như Lai phó chúc “từ nay đến khi 
ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng 
sanh trong sáu đường đều được giải thoát." 
Xin vâng! Bạch Đức Thế Tôn! Xin Đức Thế 
Tôn chớ lof—At that me Earth Store 
Bodhisatva said to the Buddha: “World 
Honored One! Because I have received the 
awesome spiritual power of the Buddha, the 
“Thus Come One,` [ divide my body and 
rescue living beings who are undergoing 
karmic retributons everywhere throughout 
hundreds of thousands of ten thousands of 
millions of worlds. If it were not for the great 
compassionate strength of the “Thus Come 
One, I would be unable to perform such 
changes and transformatilons. Now, I further 
receve the World One”s 
entrustment: Until Ajita become a 
Buddha, I will cause all living beings In the six 
paths to attain liberation. Yes, It shall be so, 
World Honored One; do not be concerned.” 


Honored 
has 


Bấy giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát 
rằng: “Những chúng sanh mà chưa được giải 
thoát, tánh thức của họ không định; hễ quen 
làm đữ thì kết thành nghiệp báo dữ, còn quen 
làm lành thời kết thành quả báo lành. Làm 
lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà 
sanh ra, lăn mãi trong năm đường không lúc 


4740 


nào tạm ngừng ngớt, mê lầm chướng nạn trải 
đến kiếp số nhiều như vi trần. Ví như loài cá 
bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, thoạt 
hoặc tạm được ra, rồi lại mắc vào lưới. Vì thế 
nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. 
Đời trước ông trót đã lập nguyện trải qua 
nhiều kiếp phát thệ rộng lớn, độ hết cả hàng 
chúng sanh bị tội khổ, thời Ta còn lo gì!”——At 
that the Buddha told Earth Store 
Bodhisattva: “Living beings who have not yet 
obtained liberation have unfixed natures and 
consciousnesses. Their evil habits will reap 
karma, while therr good habifs will reap a 
corresponding fruit. Their good or evil actfs 
arise in accordance with sfates, and they turn 
in the five paths without a momenf”s rest. 
They pass through kalpas as numerous as 
motes of dust, confused, deluded, obstructed, 
affliced by dificulues, like fish 
swimming through nets that have been put In a 
stream. They may slip free of them and so 
temporarily escape, but then, they again are 
caught in the nets. It 1s for beings such as 
these that I would be concerned; but since you 
are completing the vows you have made In the 
past, and for many kalpas have renewed these 
mighty oaths to take across vast numbers of 
such offenders, I have no further cause for 
WOTTV.” 

Khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong 
pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Định 
Tự Tại Vương ra bạch cùng đức Phật rằng: 
“Bạch Thế Tôn! Từ nhiều kiếp đến nay, Ngài 
Địa Tạng Bồ Tát thệ nguyện gì, mà nay được 
đức Thế Tôn ân cần khen ngợi như thế? Cúi 
mong đức Thế Tôn lược nói cho.”——When this 
was said, there was 1n the assembly, a 
Bodhisattva Mahasattva named Samadhi Self- 
Mastery King, who said to the Buddha: 
“World Honored One! What vows has Earth 
Store Bodhisattva made during each of these 
many kalpas that he now receives the World 
Honored One”s special praise? Please, World 
Honored One, briefly speak about this.” 


tine 


and 


Bấy giờ đức Thế Tôn bảo ngài Định Tự Tại 
Vương Bồ Tát: Lắng nghe! Lắng nghe! Phải 
khéo suy xét đó, Ta sẽ vì ông mà giải bày rõ 
ràng—At that time the World Honored One 
said to Samadhi Self-Mastery King: “Listen 
attentively!l Listen attentively and consider 
this well. I shall now explain the detalls for 


» 


you. 


Vô lượng vô số na do tha bất khả thuyết kiếp 
về thuở trước, lúc đó, có đức Phật ra đời hiệu 
là Nhứt Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 
Đức Phật đó thọ sáu muôn kiếp. Khi ngài 
chưa xuất gia, thời ngài làm vua một nước nhỏ 
kia, kết bạn cùng với vua nước lân cận; hai 
vua đồng thực hành mười hạnh lành làm lợi 
ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân 
cận đó phần nhiều tạo những việc ác. Hai vua 
cùng nhau bàn tính tìm những phương chước 
để dắt dìu dân chúng—Once, 
asamkhyeyas of nayutas of Ineffably many 
kalpas ago, there was a Buddha named AIll- 
Knowledge-Accomplished Thus Come One, 
One Worthy of Offerings, One of Proper and 
Pervasive Knowledge, One Perfect In Clarity 
and Conduct, Well-Gone One, Unsurpassed 
Knpght Who Dndersands the World, 
Regulating and Subduing Hero, Teacher of 
Gods and Humans, a Buddha, World Honored 
One. That Buddhas lifespan was sixty 
thousand kalpas. Before leaving home, he had 
been the king of a small country and had been 
friendly with the king of a neighboring country 
with whom he practiced the ten wholesome 
acfs and benefitted living beings. Because the 
cifizens of these two neighboring countries did 
many evil acts, the two kings agreed to devise 
large-scale expedient devices for them. 


limitless 


4741 


Một ông phát nguyện: “Iôi nguyện sớm thành 
Phật sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được 
giải thoát không còn thừa.`—One of the kings 
vow: “I shall accomplish the Buddha Way 
quickly and then without exception, take these 
people across.” 


Một ông phát nguyện: “Như tôi chẳng trước 
độ những kẻ tội khổ làm cho đều được an vui 
chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa chịu 
thành Phật —The other king vowed: “If I do 
not first take across all those who suffer for 
their offenses cause them to be peaceful and 
happy and to attain Bodhi, I shall not 
accomplish Buddhahood." 


Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát 
rằng: “Ông vua phát nguyện sớm thành Phật 
đó chính là đức Nhứt Thiết Trí Thành Tựu 
Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chưa 
hết những chúng sanh tội khổ thời chưa 
nguyện thành Phật đó, chính là ngài Địa Tạng 
Bồ Tát đây vậy. —The Buddha told the 
Bodhisatva Samadhi Self-Mastery King: 
“The king who vowed to become a Buddha 
quickly ¡is All-Knowledge-Accomplished Thus 
Come One. The king who vowed not to 
become a Buddha until he had taken across all 
beings who suffer for offenses, 1s named Earth 
Store Bodhisattva.” 


Lại vô số kiếp về thuở trước, có đức Phật ra 
đời, hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật 
đó thọ bốn mươi kiếp. Trong thời mạt pháp, 
có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng 
sanh. Nhơn vì đi tuần giáo hóa mọi người, La 
Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục, 
nàng nây sắm sửa đô ăn cúng dường La Hán. 
La Hán thọ cúng rồi hỏi: “Nàng muốn những 
gì? —Moreover, limitless  asamkhyeyas 
kalpas ago a Buddha named Pure-Lotus-Eyes 
Thus Come One appeared in the world. His 
lifespan was forty kalpas. During his Dharma- 
Ending Age, an Arhat who planted blessings 


for and took across living beings. Because he 
taught them and transformed In succession, he 
met a woman named Bright Eyes who made a 
meal-offering to him. The Arhat asked: “What 
1S your WIsh?” 


Quang Mục thưa rằng: Ngày thân mẫu tôi 
khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà 
cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu sanh 
vào đường nào?”—Bright Eyes replied: “On 
the day of my mother”s death, I performed 
meritorious deeds for her rescue, but I do not 
yet know In what path she has been born.” 


La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định 
quan sát, thời thấy bà mẹ của Quang Mục đọa 
vào chốn địa ngục rất là khổ sở. La Hán hỏi 
Quang Mục rằng: “Thân mẫu ngươi lúc sanh 
tiền đã làm hạnh nghiệp gì, mà nay phải đọa 
vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế?”—Out 
of pIty for her, the Arhat entered into samadhi 
to contemplate, and saw that Bright Eyes” 
mother had fallen Iinto an evil path where she 
was undergoing extreme suffering. The Arhat 
asked: “Bripht Eyes, when your mother was 
alive, what deeds did she do that she should 
now be undergoing such extremely great 
suffering 1n an evil path?” 


Quang Mục thưa rằng: “Ngày còn sống, thân 
mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạnh, phần 
nhiều là hay ăn cá con và trạnh con, hoặc 
chiên, hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. 
Nếu tính đếm số cá trạnh của người đã ăn 
thời đến hơn ngàn muôn. Xin tôn giả thương 
xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân 
mẫu tôi?”—Bright Eyes replied: “As to my 
mother's habifs, she enjoyed nothing better 
than eating fish, turtles and the like. She 
particularly relished therr fried or boiled-roe, 
and because she was fond of eating, she took 
many thousands of ten thousands of lives. Oh! 
Venerable One! Be compassionate and take 
pIty. How can she be saved?" 


4142 


La Hán xót thương bèn dạy phương chước, 
ngài khuyên Quang Mục rằng: “Ngươi phải 
đem lòng chí thành mà niệm đức Thanh Tịnh 
Liên Hoa Mục Như Lai, và vẽ đắp hình tượng 
đức Phật, thời kể còn cùng người mất đều 
được phước lợi —The Arhat piied Bripht 
Eyes and so, establishing an expedient device 
, he exhorted her, saying: “With sincere 
resolve, be mindful of Pure-Lotus-Eyes Thus 
Come One, and also make carved and painted 
Iimages of him. Both those living and those 
who have perished wIll be rewarded.” 


Quang Mục nghe xong, liền xuất tiền của, họa 
tượng Phật mà thờ cúng. Nàng đem lòng cung 
kính, khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng 
Phật. Một đêm vào lúc nửa về sáng, nàng 
chiêm bao thấy thân của đức Phật sắc vàng 
chói như núi Tu Di, đức Phật phóng ánh sáng 
mà bảo Quang Mục rằng: “Chẳng bao lâu đây 
thân mẫu ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà 
của ngươi, khi vừa biết đói lạnh thời liền biết 
nói —On hearng ths, Brpgh(t Eyes 
renounced everything she loved; afterwards 
she drew an Image of that Buddha, and made 
offerings before it. Moreover, she wWepft 
sorrowfully as she respectfully gazed at and 
bowed to the Buddha. During the second half 
of the night, suddenly, as 1f in a dream, she 
saw that Buddha”s body, dazling gold in color 
and as large as Mount Sumeru, emitting great 
lipht. He said to Bright Eyes: “Before long 
your mother will be born in your household, 
and as she can feel hunger and cold she wil 
speak.” 


Sau đó, đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con 
trai, chưa đây ba ngày biết nói. Trẻ đó buồn 
khóc mà nói với Quang Mục rằng: “Nghiệp 
duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả 
báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối 
tăm. Từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào 
đại địa ngục. Nhờ phước lực của người, nên 


nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số 
mạng ngắn ngủi, năm mười ba tuổi đây sẽ bị 
đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì 
làm cho tôi được thoát khỏi nổi khổ sở?”— 
Shortly thereafter, a maidservant in the house 
bore a son. Before three days had passed, he 
spoke. Lowering his head and weeping 
mournfully, he said to Bright Eyes: “The 
karmic situation of death 1s such that one must 
undergo retributions for one”s own deeds. ] 
am your mother and have been in darkness for 
a long time. Since leaving you, [ have 
repeatedly fallen into the great hells. As a 
result of receiving the power of your 
blessings, I have been able to be reborn but 
only as a person of low class. My lifespan, 
moreover, will be short, and at the age of 
thirteen, I will fall into an evil path again. Do 
you not have some plan to effect my 
liberation?” 


Nghe đứa trẻ nói, Quang Mục biết chắc là mẹ 
mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với 
đứa trẻ rằng: “Đã là mẹ của tôi, thời phải tự 
biết tội của mình, đã gây tạo hạnh nghiệp chi 
mà bị đọa vào địa ngục như thế?”—When 
Bright Eyes heard those words, she knew 
without a doubt that they were her mother”s 
words and chocked with sobs, she said to the 
servan£s child: “Since you are my mother, 
you should know your own past offenses. 
What deeds did you do that caused you to fall 
1nto the evil paths?” 


Đứa trẻ đáp: “Do hai nghiệp, một là giết hại 
sanh vật và hai là chê bai mắng nhiếc, mà thọ 
báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người 
cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó 
chưa được thoát khổ.”—The 
maidservanfs chỉd answered: “1l 
undergone this retribution as a result of killing 
and slandering. If I had not received the 
blessings which you earned fo rescue me from 


vẫn còn 


have 


4143 


difficulty, my karma would be such that I 
would not yet have been released.” 


Quang Mục hỏi rằng: “Những việc tội báo 
trong địa ngục ra sao?”—Bright Eyes asked: 
“What happens during retribution 1n the 
hells?” 


Đứa trẻ đáp rằng: “Những việc tội khổ nói ra 
càng bất nhẫn, dầu đến trăm ngàn năm cũng 
không thuật hết được.”—The maidservant's 
son answered: “Merely to speak of the 
sufferings for offenses Is unbearable, and 
even a hundred thousand years would not 
suffice to describe them all.” 

Quang Mục nghe xong, than khóc rơi lệ mà 
bạch cùng giữa hư không rằng: “Nguyện cho 
thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn mười 
ba tuổi không còn có trọng tội cùng không còn 
đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong mười 
phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ 
mà tôi phát nguyện rộng lớn như vầy như thân 
mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đồ và hạng hạ tiện 
cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những 
quả báo xấu đó nữa, tôi đối trước tượng của 
đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà 
phát lời nguyện rằng: “từ ngày nay nhẫn đến 
về sau trăm ngàn muôn ức kiếp, trong những 
thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội 
khổ nơi địa ngục cùng tam ác đạo, tôi nguyện 
cứu vớt họ, làm cho tất cả đều thoát khỏi 
chốn ác đạo địa ngục, súc sanh, và ngạ quỷ, 
vân vân. Những kẻ mắc phải tội báo như thế 
thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc 
Chánh Giác.”—When Bright Eyes had heard 
that, she wept bitterly and spoke Into empty 
space: may my mother be eternally released 
from the hells, and after these thirteen years 
may she have no more heavy offenses, but 
pass out of the evil paths. Oh Buddha of the 
ten directions, have compassion and pity me. 
Hear the vast, great vow which I am making 
for the sake of my mother. If my mother can 
leave the Three Paths forever, leave being of 


low classes, up to and ¡including leaving the 
body of a woman, and never again have to 
endure them, then, before the Image of the 
Thus Come OnePure-Lotus-Eyes, [ vow that 
from this day forth, throughout hundreds of 
thousands of ten thousands of millions of 
kalpas, wherever there are worlds, I shall 
respond to all living beings who are suffering 
1n the hells and the Three Evil Paths for their 
offenses. Ï vow to rescue them and take them 
out the realms of the hells, hungry ghosts, 
animals and the like. Only after such beings 
who are undergoing refributon for thelr 
offenses have, without exception, become 
Buddhas, will I myself accomplish Right 
Enlightenmert.” 

Quang Mục phát nguyện xong, liền nghe 
tiếng của đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa 
Mục Như Lai dạy rằng: “Nầy Quang Mục! 
Nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát 
ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thật là hay 
lắm! Ta quan sát thấy mẹ ngươi lúc mãn mười 
ba tuổi, khi bổ báo thân nây sẽ thác sanh làm 
người Phạm chí sống lâu đến trăm tuổi. Sau 
đó vãng sanh về cõi nước Vô Ưu sống lâu đến 
số không tính kể. Sau rốt thành Phật độ nhiều 
hạng người, trời số đông như cát sông 
Hằng.”—After making this vow, she heard 
very clearly the Thus Come One Pure-Lotus- 
Eyes say to her, “Bripht Eyes, 1t is your øreat 
kindness and pity that so well enable you to 
make such great vows for your mother”s sake. 
I see that your mother will cast off this 
retribution after thirteen years, and wIll be 
reborn as a Brahman with a lifespan of one 
hundred years. After that retribution, she will 
be born with a lifespan of ¡ncalculable 
numbers of kalpas In the land of Ño Concern, 
after which she will accomplish Buddhahood 
and cross over vast numbers of humans and 
øods, as many as there are sand grains in the 
Ganges.” 


4144 


Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát 
rằng: “Vị La Hán phước lành độ Quang Mục 
thuở đó, chính là Vô Tận Ý Bồ Tát. Thân mẫu 
Quang Mục là ngài Giải Thoát Bồ Tát. Còn 
Quang Mục là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. 
Trong nhiều kiếp lâu xa về trước ngài có lòng 
từ mẫn, phát ra hằng hà sa số lời thệ nguyện 
độ khắp chúng sanh như thế.”—Sakyamuni 
Buddha told Samadhi Self-Mastery King, “At 
that time, the Arhat who planted blessings for 
took Brnght Eyes, 1s  now 
Inexhaustble Intenion Bodhisatva. The 
mother of Bright Eyes Is now Liberation 
Bodhisattva, and Bright Eyes herself Is now 
Earth Store Bodhisattva. Throughout many 
long aeons, because of his kindness and pity, 
he has made as many vows as there are sand 
graIns in the Ganges to rescue vast numbers of 
living beings.” 


and aCrOSS 


Trong đời sau như có chúng sanh không làm 
lành, mà làm ác, nhẫn đến kẻ chẳng tin luật 
nhơn quả, kẻ tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, 
ác khẩu, kẻ hủy báng Đại Thừa. Những chúng 
sanh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa 
vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức 
khuyên bảo quy-y với ngài Địa Tạng Bồ tát, 
chừng trong khoảng khảy móng tay, những 
chúng sanh đó liền được giải thoát khỏi báo 
khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy- 
kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen, 
cùng dâng cúng những y phục, 
uống, các thứ trân bảo, vân vân. Thời người 
đó, trong trăm ngàn muôn ức kiếp sau, thường 
ở cõi trời hưởng thọ sự vui thắng diệu. Hoặc 
lúc phước trời hết, sanh xuống chốn nhơn 
gian, vẫn còn thường làm vị Đế Vương trong 
trăm ngàn kiếp, lại nhớ cội nguồn nhơn quả 
trong các đời trước của mình—]f there are 
men and women ïn the future who do not 
practice what Is good but do what 1s evil, who 
do not believe in cause and effect, but who 
indulse ïn 
speech, who practice double-ftongued and 


đồ vật, ăn 


sexual misconduct and false 


harsh speech, and who slander the Great 
Vehicle, all living beings with karma like that 
will certainly fall into the evil paths. But If 
they encounter a good knowing advisor who, 
in the flick of a finger, leads them to take 
refuge with Earth Store Bodhisattva, all those 
living beings will obtain release from the 
retribution of the Three Evil Paths. If there are 
those whose acts show deference to him; who 
are respecfful with determined minds; who 
gaze In worship, praise, and make offerings of 
flowers, Incense, clothing, varlous øems, or 
food and drink to him, they wIll continually be 
born In the heavens. There they will enjoy 
supremely wonderful bliss for hundreds of 
thousands of ten thousands of millions of 
kalpas. If their heavenly merit is ended and 
they re born below in the world of human, 
they will stil, throughout hundreds of 
thousands of kalpas, constantly be emperors 
and will be capable of remembering the 
causes and effec(s of their former lives from 
beginning to end. 


Nầy Định Tự Tại Vương! Ngài Địa Tạng Bồ 
Tát có sức oai thần rất lớn không thể nghĩ 
bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. 
Các ông, những bậc Bồ Tát, phải ghi nhớ kinh 
nầy hầu tuyên lưu rộng ra—O, Samadhi Self- 
Mastery King, so 1t 1s that Earth Store 
Bodhisattva has such Inconceivably great and 
awesome spiritual power to benefi( vast 
numbers of living beinss. All you Bodhisattvas 
should remember this Sutra and proclaim and 
widely spread it.” 


Ngài Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Xin Phật chớ lo! Ngàn 
muôn ức đại Bổ Tát chúng con đều có thể 
nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng 
kinh nầy nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích 
chúng sanh—Samadhi Self-Mastery King said 
to the Buddha: “World Honored One, please 
do not be concerned. We thousands of ten 


4145 


thousands of  milions of Bodhisattvas 
Mahasattvas, receiving the Buddha's 
awesome spiri, will certainly proclaimm this 
Sutra widely throughout Jambudvipa for the 
benefit of living beings.” 

Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch với đức 
Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà 
lui r——Having spoken thus to the Buddha, the 
Bodhisattvva Samadhi Self-Mastery King put 
his palms together respectffully, bowed, and 
withdrew. 

Bấy giờ, Tứ Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi 
đứng dậy cung kính chấp tay mà bạch cùng 
đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Ngài Địa 
Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại đã phát 
nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà 
vẫn chưa độ hết, ngài lại còn phải phát lời 
nguyện rộng lớn nữa? Cúi mong Đức Thế Tôn 
dạy cho chúng con rõ.”——At that time the Four 
Heavenly Kings arose from theIr seats, put 
their palms together respectffully, and said to 
the Buddha: “World Honored Onel Since 
Earth Store Bodhisattva has made great vows 
for so many kalpas, why then has he now yet 
completed his taking across of beings? Why 
does he continue to make such far-reaching 
vast vows? Please, World Honored One, 
explain this for us.” 


Phật bảo bố vị Thiên Vương rằng: “Hay thay! 
Hay thay! Nay vì muốn được sự lợi ích cho 
chúng sanh, Ta vì các ông cùng Thiên Nhơn ở 
hiện tại và vị lai, mà nói những sự phương 
tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường 
sanh tử nơi Diêm Phù Đề ở Ta Bà thế giới 
nầy, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt, độ 
thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ.”— 
The Buddha told the Four Heavenly Kings: 
“Excellent!l Excellentl Now to bring vast 
benefit to you, as well as to the humans and 
øods of the present and future, I shall speak of 
earth Store Bodhisattva”s works In the paths of 
binh and death in Jambudvipa in the Saha 
World. I shall speak of his expedient devices 


and of his kindness and pify in rescuing, 
saving, taking across, and liberating all beings 
who are suffering for their offenses.” 


Bốn vị Thiên Vương bạch Phật: “Vâng! Bạch 
Đức Thế Tôn! Chúng con xin muốn được 
nghe.”—The Four Heavenly Kings replied: 
“Indeed! World Honored One! We would like 
to hear about his work.” 


Đức Phật bảo bốn vị Thiên Vương: “Từ kiếp 
lâu xa nhẫn đến ngày nay, Ngài Địa Tạng Bồ 
Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn 
nguyện, ngài thương xót chúng sanh mắc tội 
khổ đời nầy, lại quan sát vô lượng kiếp về 
sau, tội khổ cứ dây dưa mãi không dứt. Vì lẽ 
đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện. Địa 
Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề nơi thế 
giới Ta Bà, dùng trăm ngàn muôn ức phương 
tiện để giáo hóa chúng sanh.”—The Buddha 
told the Four Heavenly Kings: “From kalpas 
long ago untl the present, Earth Store 
Bodhisattva has taken across and liberated 
living beings; yet out of kindness and pIty for 
those beings still suffering for the1r offenses in 
this world, he has not yet completed his vows. 
Moreover, 
limitless kalpas In the future are like uncut 
vines, and because of this he renews his 
mighty vows. Thus, in the contnent of 
Jambuvipa 1n the Saha World, this 
Bodhisattva teaches and transforms beings by 
means of hundreds of thousands of ten 
thousands of millions of expedIent devices.” 


he sees that their causes for 


Nầy bốn vị Thiên Vương! —Four Heavenly 

Kings! 

e - Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại 
loài sinh vật, thời dạy rõ quả báo vì ương 
lụy đời trước mà phải bị chết yểu—lf 
Earth Store Bodhisattva meets those who 
take life, he speaks of a retribution of a 
short lifespan. 


4146 


Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ 
quả báo nghèo khốn khổ sở—If he meets 
robbers and petty thieves, he speaks of a 
retribution of poverty and acute suffering. 
Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngài dạy rõ quả 
báo làm chim se sẽ, bổ câu, uyên ương— 
lf he meets those who commit sexual 
misconduct, he speaks of the retribution 
of being born as pigeons and as mandrin 
ducks and drakes. 

Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy 
rõ quả báo quyến thuộc kình chống 
nhau—TIf he meets those of harsh speech, 
he speaks of the retribution of a 
quarreling family. 

Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài dạy 
rõ quả báo không lưỡi và miệng lở—If he 
meetfs slanderers, he speaks of the 
retribution of a tongueless and cankerous 
mouth. 

Nếu gặp kẻ quá nóng giận, thời ngài dạy 
rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật—If he 
mee(fs those with anger and hatred, he 
speaks of berng ugly and crippled. 

Nếu gặp kẻ bồn xẻn thời ngài dạy rõ quả 
báo cầu muốn không được toại nguyện— 
lf he meets those who are stingy, he 
speaks of frustrated desires. 

Nếu gặp kẻ ham ăn, thời ngài dạy rõ quả 
báo đói, khát và đau cổ họng—]f he 
meets giutons, he speaks of the 
retribution of hunger, thirst and sicknesses 
(illnesses) of the throat. 

Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngài 
dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất 
mạng—Ilf he meets those who enjoy 
hunting, he speaks of a friphtening 
1nsamity and disastrous fate. 

Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài 
dạy rõ quả báo trời đất tru lục —If he 
meets those who rebel against their 
parens, he speaks of the retribution of 
being killed in natural disasters. 


Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngài 
dạy rõ quả báo cuông mê đến chết—]f he 
meets those who set fire fo mounfaIns or 
forests, he speaks of the retribution of 
seekmng to commit suicide 1n the 
confusion of InsanIty. 

Nếu gặp cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời 
ngài dạy rõ quả báo thác sanh trở lại hiện 
đời bị roi vọt—If he meets malicious 
parenfs or step-parents, he speaks of the 
retributon of being flogsed in future 
lives. 

Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời 
ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia la—If 
he meets those who net and trap young 
animals, he speaks of the retribution of 
being separated from therr own children. 
Nếu gặp kẻ hủy báng Tam Bảo, thời ngài 
dạy rõ quả báo đui, điếc, câm, ngọng—If 
he meets those who slander the Triple 
Jewel, he speaks of the retribution of 
being blind, deaf or mute. 

Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời 
ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo— 
lf he meets those who slight the Dharma 
and regard the teachings with arrogance, 
he speaks of the retribution of dwelling In 
the evil paths forever. 

Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời 
ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hôi nơi 
địa ngục—If he meets those who destroy 
Or misuse possessions of the permanently 
dwelling, he speaks of the retribution of 
revolving 1n the hells for millions of 
kalpas. 

Nếu gặp kẻ làm ô nhục người tịnh hạnh 
và vu báng Tăng già, thời ngài dạy rõ quả 
báo ở mãi trong loài súc sanh—If he 
meefts those wo defile the pure conduct of 
others and falsely accuse the Sangha, he 
speaks of the retribution of an eternity in 
the animal realm. 

Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa, chém 
chặt, giết hại sanh vật, thời ngài dạy rõ 


4141 


quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn 
nhau—If he meets those who scald, burn, 
behead, chop up or othewise harm living 
beinsgs, he speaks of the retribution of 
repaymernt In kind. 

e - Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời ngài 
dạy rõ quả báo cầm thú đói khát—If he 
meets those who violate precepfts and the 
regulations of pure eating, he speaks of 
the retribution of being born as birds and 
beastfs suffering from hunger and thirst. 

e Nếu gặp kẻ ngã mạn cống cao, thời ngài 
dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai 
khiến—If he meets those who are 
arrogant and haughty, he speaks of the 
retribution of being servile and of low 
classes. 

e Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gổ, thời ngài 
đạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm 
lưỡi —If he meets those whose double- 
tongued behavior causes dissension and 
discord, he speaks of retribution of 
tonguelessness (being mute) and speech 
1mpediments. 

e - Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngài dạy 
rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh— 
If he meets those of deviant view, he 
speaks of the retribution of rebirth in the 
fronftier regIlons. 


Những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, từ 
nơi thân khẩu ý tạo tác, kết quả trăm ngàn 
muôn sự báo ứng như thế, nay chỉ nói sơ lược 
đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của 
chúng sanh trong chốn Diêm Phù Đề như thế, 
Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm ngàn phương tiện 
để giáo hóa. Những chúng sanh ấy trước phải 
chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào 
địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào 
thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc bảo vệ 
người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những 
nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sanh— 
That 1s a general description of the hundreds 
of thousands of differing retributions resulting 


from the habitual evil deeds of body, mouth 
and mind committed by the living beings of 


Jambudvipa. Since the living beings of 
Jambudvipa have such differing karmic 
responses, Earth Store Bodhisattva uses 


hundreds of thousands of expedient means to 
teach and transform them. The living beings 
who commit offenses must first undergo 
retributions such as these and, then, fall into 
the hells, where they pass through kalpas with 
no moment of escape. You should therefore 
protect people and protect their countries. Do 
not allow living beings to be confused by 
these manifold deeds. 


Bốn vị Thiên Vương nghe xong, rơi lệ than 
thở chắp tay lễ Phật mà lui ra—On hearing 
ths, the Four Heavenly Kings wWept 
sorrowfully, placed their palms together, and 
withdrew. 


CHƯƠNG THỨ NĂM— 
CHAPTER FIVE 
DANH HIỆU CỦA ĐỊA NGỤC—THE 
NAMES OF THE HELLS 


Lúc đó ngài Phổ Hiển Bồ Tát thưa cùng ngài 
Địa Tạng: “Thưa nhơn giả! Xin ngài vì trời 
rồng, bát bộ, và tất cả chúng sanh ở hiện tại 
cùng vị lai, mà nói danh hiệu của những địa 
ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng sanh bị 
tội khổ ở trong cõi Ta Bà cùng Diêm Phù Để 
nầy, và nói những sự về quả báo không làm. 
Làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau 
nầy biết rõ những quả báo đó—At that time 
Universal Worthy Bodhisattva Mahasattva, 
said to Earth Store Bodhisattva: “Human One! 
For the sake of the gods, dragons, and the 
fourfold assembly, as well as for all living 
beings of the present and future, please speak 
about the names of the hells which are places 
where living beings of Jambudvipa 1n the 
Saha World who are suffering for the1r 


4148 


offenses, undergo retribution for their evil 
deeds, and of the retributions undergone for 
evil, so that future øenerations of living beings 
in the Dharma-Ending Age wIll know what 
those retributions are.” 


Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp: “Thưa Nhơn Giả! 
Nay tôi nương oai lực của chư Phật và của 
ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục, cùng 
những sự về tội báo và ác báo—Earth Store 
Bodhisatva replied: “Human One! 
receiving the Buddha” awesome spirit as well 
as your strength, preat Bodhisattva, I shall 
speak In general terms of the names of the 
hells and describe the retributions for offenses 


Now 


and evil deeds. 


Thưa Nhơn Giả! Phương đông của Diêm Phù 
Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối 
thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt 
trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô 
Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có 
địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là 
Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiển, lại 
có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục 
tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là 
Thiết Xa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, 
lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa 
ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là 
Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, 
lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa 
ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là 
Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, 
lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục 
tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đạm 
Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàn, lại 
có địa ngục tên là Tranh Luận, lại có địa ngục 
tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa 
Sân—Human One! East of Jambudvipa there 
1s a moun(ain range called the lron Ring, 
which is totally black and has neither sun nor 
moonlight. There is a great hell there called 
Ultimately Uninterrupted, and another called 
Great Avichi. There 1s also a hell called Four 


Horns, a hell called Flying Knives, a hell 
called Filery Arrow, and a hell called 
Squeezing Mountains; a hell called PIercing 
Spears, a hell called Iron Carts, a hell called 
lron Beds, and a hell called Iron Oxen; a hell 
called Iron Clothing, a hell called Thousand 
Blades, a hell called lron Asses, and a hel 
caled Molten Brass; a hell called Embacing 
Pilars, a hell called EFlowing Fire, a hell 
called Plowing Tongues, and a hell called 
Head Chopping; a hell called Burning Feet, a 
hel called Eye Pecking, a hell called Pellets, 
and a hell called Quarreling; a hell called Iron 
Ax, and a hell called Much Hatred. 


Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: “Thưa Nhơn 
Giả! Trong dấy núi Thiết Vi có những địa 
ngục như thế số nhiều vô hạn. Lại có địa ngục 
Kiếu Oán, địa ngục Bạt Thiệt, địa ngục Phẩn 
Niếu, địa ngục Đông Tỏa, địa ngục Hỏa 
Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, 
địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Sơ, địa 
ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa 
ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục 
Cứ Nha, địa ngục Bác Bì, địa ngục Ẩm Huyết, 
địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa 
ngục Đảo Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục 
Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Lang—Earth Store 
Bodhisattva said: “Human One! There 1s an 
unlimited number of hells suụch as those within 
the Iron Ring. In addition, there 1s the hell of 
Crying Out, the hell of Pulling Tongues, and 
the hell of Brazen Locks; the hell of Fire 
Elephants, the hell of Eire Dogs, the hell of 
Fire Horses, and the hell of Fire Oxen; the 
hell of Fire Mountains, the hell of Fire Stones, 
the hell of Fire Beds, and the hell of Fire 
Beams; the hell of Fire Eagle, the hell of 
Sawing Tecth, the hell of Flaying Ski, and 
the hell of Blood Drinking: the hell of Burning 
Hands, the hell of Burning FEeet, the hell of 
Impaling Thorns, and the hell of Fire Rooms; 
the hell of Iron Rooms, and the hell of Fire 
'Wolves. 


4149 


Những địa ngục như thế trong đó mỗi ngục 
lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc 
hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhẫn đến trăm ngàn, 
trong số đó, danh hiệu chẳng đồng nhau— 
Such are the hells, and within each of them 
there are either one, or two, or three, or four 
or as many as hundreds of thousands of 
smaller hells, each with Its own name. 


Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền 
rằng: “Thưa Nhơn Giả! Đó đều do chúng sanh 
trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà 
tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như 
thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu 
Di, có thể sâu dường như biển cả, có thể ngăn 
đạo Thánh. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều 
quấy nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết 
đều có quả báo dâu mảy mún đều phải chịu 
lấy —Earth Store Bodhisattva told Universal 
Worthy Bodhisattva: “Human One! Such are 
the karmic responses of the living beings of 
Jambudvipa who commit evil deeds. The 
power of karma 1s extremely great and can 
rival Mount Sumeru; 1t can deepen the great 
ocean and obstruct the sagely Way. For this 
reason, living beings should not look lightly 
upon slight small evil, considering them not to 
be offenses; for after death, retribution Is 
undergone In the most exact detal. 


Chí thân như cha với con, mỗi người cũng 
theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu 
cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu 
khổ thay nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức 
Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa 
ngục. Trông mong Nhơn Giả lắng nghe lời 
đó——Fathers 
relationship, but their roads diverge and each 
goes his own way. Even 1f they should meet, 
neither would consent to undergo suffering in 
the others place. Now, drawing on the 
awesome spiritual power of the Buddha, I 
shall speak in general about the retributions 


and sons have the closest 


for offenses in the hells. Please, Human One, 
listen for a moment to what Ï am goïng to say. 


Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp: “Dầu từ lâu tôi đã 
rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi 
muốn nhơn giả nói ra để làm cho tất cả chúng 
sanh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau 
nầy, nghe được lời dạy của nhơn giả, mà biết 
quy hướng về giáo pháp của Phật—Universal 
Worthy Bodhisattva replied: “I have long 
known of the retributions of the Three Evil 
Paths. I hope that Human One will discuss 
them, so that living beings who do what 1s evil 
1n the future time of the Dharma-Ending Aøse, 
hearing the Human One”s words, will be 
broupht to take refuge with the Buddha. 


Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói: “Thưa Nhơn Giả! 
Những sự tội báo trong chốn địa ngục như 
vầy: Hoặc có địa ngục kéo lưỡi tội nhân ra 
mà cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục moi 
tim tội nhân cho quỷ Dạ Xoa ăn, hoặc có địa 
ngục vạc dầu sôi sùng sục nấu thân tội nhân, 
hoặc có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt 
tội nhân ôm lấy. Hoặc có địa ngục từng bực 
lửa lớn tấp vào mình tội nhân, hoặc có địa 
ngục toàn là băng giá, hoặc có địa ngục đầy 
phẩn tiểu, hoặc có địa ngục lao gai chông sắt, 
hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa. Hoặc 
có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục 
chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt 
quấn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, 
hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt—Earth 
Store Bodhisattva said: “Human One! Such 
are the retribution in the hells for offenses. 
There can be a hell im which offender”s 
tongue 1s stretched out and plowed through by 
cattle; or a hell in which the offender”s heart 
1s pulled out and eaten by yakshas; or a hell in 
which offenser”s body 1s fried In cauldrons of 
boiling 1ol; or a hell in which offender” 1s 
made to embrace a red-hot bronze pillar; or a 
hell the offender 
everywhere by fire; or a hell in which cold 


in which 1s followed 


4750 


and Ice are ever presenf; or a hell in which 
there 1s limitless excrement and urine; or a 
hell filled with nothing but flying maces; or a 
hell in which there are many collections of 
fiery spears; or a hell in which one 1s 
consfantly beaten on the chest and back; or a 
hell in which one”s hands and feet are burned; 
or a hell in which the offender 1s wrapped and 
bound by 1ron serpents; or a hell in which one 
1S pursued by running iron doøs; or a hell in 
which the offender 1s stretched between I1ron 
mules. 


Nhơn Giả! Những quả báo như thế trong mỗi 
mỗi ngục có trăm ngàn khí cụ để hành hình, 
đều bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. 
Bốn loại khí cụ nây do các hạnh nghiệp quấy 
ác của chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi 
thuật rõ cả những sự về tội báo ở địa ngục, 
thời trong mỗi ngục lại có trăm ngàn thứ khổ 
sở, huống chi là nhiều ngục! Nay tôi nương 
sức oai thần của Đức Phật và vì nhơn giả hỏi 
mà nói sơ lược như thế. Nếu nói rõ cả thời 
cùng kiếp nói cũng không hết—Human One! 
In such retributions, in each hell there are a 
hundred thousand kinds of utensils for the 
working out of karma, and all are made of 
COpP€rT, iIron, stone, Those four 
materials operate ¡in response to amassed 


or fire. 


karma. lf I were to explain in detail the 
retributions ¡in the hells for offenses, in each 
and every hell there are hundreds of 
thousands of addiional kinds of acute 
suffering. How much more numerous are the 
sufferings In many hells! Now, having drawn 
upon the awesome spirit of the Buddha, and in 
response to the Human One”s question, I have 
given this general explanation; for If I spoke 
1n detail, Í would not finish for kalpas. 


CHƯƠNG THỨ SÁU— 
CHAPTER SIX 
NHƯ LAI TÁN THÁN—THE THUS 


COME ONE”S PRAISE 


Lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra 
ánh sáng lớn soi khắp đến trăm ngàn muôn ức 
hằng hà sa cõi nước các chư Phật; trong ánh 
sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi 
nước của chư Phật rằng: “Tất cả các hàng đại 
Bồ Tát và trời, rồng, quỷ, thần, vân vân lắng 
nghe hôm nay ta khen ngợi rao bày những sự 
của ngài Địa Tạng Bổ Tát ở trong mười 
phương thế giới, hiện ra sức từ bi oai thần 
không thể nghĩ bàn, để cứu giúp tất cả tội khổ 
chúng sanh. Sau khi ta diệt độ, thời hàng Bồ 
Tát Đại sĩ, các ông cùng với trời, rồng, quỷ, 
thân, vân vân, nên dùng nhiều phương tiện để 
gìn giữ kinh nầy, làm cho tất cả mọi loài 
chúng sanh đều thoát khỏi tất cả sự khổ, mà 
chứng cảnh vui của Niết Bàn—At that me 
the World Honored One emitted a great bright 
light from his entire body, totally 1lluminating 
as many Buddha-Worlds as there are grains of 
sand 
thousands of millions of Ganges Rivers. With 
a preat sound he spoke to all the Bodhisattvas 
Mahasattvas, of all these Buddha-Worlds, as 
well as to the gods, dragons, ghosfs and spIrItS, 
humans, non-humans and the others, saying: 
“LIsten today, as Ï am going to praise and 
extol Earth Store Bodhisattva Mahasattva, 
who manIfests øreat power of Iinconceivable 
awesome spiri, kindness and compassion, 
throughout the worlds of the ten directions, to 
rescue and protect living beings from suffering 
for all theIr offenses. After my extinction, all 
of you Bodhisattvas, øgreat knights, and all of 
you øods, dragons, gphosfs, spirifs, and others 
should extensively practice, using expedient 
devices for the sake of protecting this sutra 
and causing all living beings to testfy to the 
bliss of NÑirvana.” 


in hundreds of thousands of ten 


4751 


Sau khi Phật nói xong lời ấy, trong pháp hội 
có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng cung kính 
chắp tay mà bạch cùng Đức Phật: “Bạch Đức 
Thế Tôn! Nay con nghe đức Thế Tôn khen 
ngợi ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần 
rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế. Trông 
mong đức Thế Tôn lại vì những chúng sanh 
trong thời mạt pháp nầy, mà tuyên nói các sự 
nhơn quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi 
ích cho hàng trời người. Làm cho hàng trời, 
rồng, bát bộ và chúng sanh trong đời sau kính 
vâng lời của Đức Phật.”—After the Buddha 
had spoken, a Bodhisattva named Dniversally 
Expansive arose from the midst of the 
assembly, placed his palms together 
respectffully, and said to the Buddha: “World 
Honored One! We now observe the World 
Honored One pralsng the Earth Store 
Bodhisattva, for having such inconceivably 
gøreat and awesome spiritual virtue. World 
Honored One, for the sake of future living 
beings in the Dharma-Ending Age, please 
proclaim for us the deeds of cause and effect 
by whíich Earh Store Bodhisatva has 
benefited people and gods; causing all the 
gøods, dragons, and the remainder of the 
eiphtfold division, as well as living beings of 
the future, to receive the Buddha”s teaching 
respectfully.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Phổ Quảng Bồ Tát 
cùng trong tứ chúng rằng: “Lắng nghe! Lắng 
nghe! Ta sẽ vì các ông nói lược về những sự 
phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi 
ích cho người cùng trời.”——At that time the 
World Honored One said to the Bodhisattva 
Universally Expansive, to the fourfold 
assembly, and others, “Listen attentively! 
Listen attentively! I will briefly describe for 
you how Earth Store Bodhisattva's deeds of 
blessings and virtues have benefitted people 
and gods.” 


Ngài Phổ Quảng Bồ Tát bạch Phật: “Vâng! 
Bạch đức Thế Tôn! Chúng con hoan hỷ xin 
nghe.”—Universally Expansive Bodhisattva 
replied: “So be 1t, World Honored One. We 
shall be glad to listen.” 


Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát: “Trong 
đời sau, như có người thiện nam tử thiện nữ 
nhân nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng 
Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, 
hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó 
sẽ qua khỏi tội khổ trong ba mươi kiếp—The 
Buddha told the Bodhisatva Universally 
Expansive: “If, in the future, good men or 
good women hear Earth Store Bodhisattva 
Mahasattva”s naem, 1f they place their palms 
together In respect, praise, bow to, or fix thelr 
gaze on him, they will overcome the offenses 
of thirty kalpas. 


Này Phổ Quảng! Như có kẻ thiện nam tử hay 
thiện nữ nhân nào hoặc là họa vẽ hình tượng 
của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần 
chiêm ngưỡng , một lần đẳnh lễ, người đó sẽ 
được sanh lên cõi trời Đao Lợi một trăm lần, 
không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Ví 
đầu ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuống 
nhơn gian, cũng vẫn làm vị quốc vương, 
không hề mất sự lợi lớn—Universally 
Expansive, 1ƒ eood men or good women either 
pamt or draw; or use clay, stone, 
lacquerware, gold, silver, brass or Iron to 
make this Bodhisattva”s Image, øaze at 1t and 
bow but once, they will be reborn one hundred 
times in the Heaven of the Thirty-Three and 
will eternally avoid falling Into the evil paths. 
If therr heavenly blessings become exhausted 
and they are born below 1n the human realm, 
they wIll be kings of counfries and not lose 
theIr great benefits. 


Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết 
lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ 


4752 


Tát, và những tượng cất bằng đất, đá, keo, 
sơn, đồng, sắt, vân vân. Ngày ngày thường 
đem hoa, hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấm 
lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu, vân vân 
cúng dường như thế mãi không thôi. Người 
thiện nữ đó sau khi mãn một thân gái hiện tại, 
thời đến trăm ngàn muôn ức kiếp còn không 
sanh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là 
thọ thân gái! Trừ khi vì lòng từ phát mguyện 
cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh. 
Nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ 
Tát và sức công đức đó, trong trăm ngàn 
muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại 
nữa—Tf there are women who detest the body 
of a woman, and who wholeheartedly make 
offerings to Earth Store Bodhisattva”s Image, 
whether the Image be a painting or made of 
clay, stone, laquerware, brass, Iron, or some 
other material, and 1f they do so day after day 
fail, contnually using flowers, 
incense, food, drink, clothing, colored silks, 
banners, money, jewels, and other Items as 
offerings, when the female bodies received 
and retribution 1n that particular lie by those 
gøood women come to an end, for hundreds of 
thousands of ten thousands of aeons, they will 
never again be born in worlds where there are 
women, much less be reborn as one, unless It 
be throuph the strength of their compassionate 
Vvows fo take on a woman body voluntarily in 
order to liberate living beings. By receiving 
the powers resulting from these offering to 
Earth Store and the power of meritorious 
virtue, they wIll not undergo retribution in the 
bodies of women throughout hundreds of 
thousands of ten thousands of aeons. 


wifhout 


Lại nữa, Phổ Quảng Bồ Tát! Nếu có người nữ 
nào chán thân xấu xí và nhiều bịnh hoạn, đến 
trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chí 
tâm đảnh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn, 
người nữ đó trong ngàn vạn kiếp thọ sanh 
được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có 
bịnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm 


chán thân gái, thời trăm ngàn muôn ức đời 
thường làm con gái nhà vua cho đến làm 
vương phi, dòng dõi nhà quan lớn cùng con 
gái các vị đại trưởng giả, tướng mạo đoan 
trang xinh đẹp. Do vì có lòng chí thành chiêm 
ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng 
Bồ Tát mà được phước như thế—Moreover, 
Universally Expansive, I a woman who 
dislikes being ugly and prone to 1llness, simply 
gazes at and bows to an Image of Earth Store 
Bodhisattva with sincere resolve for even the 
space of a single meal, throughout thousands 
of ten thousands of aeons, she will always 
receive a body with perfect features. If that 
ugly woman does not dislike the body of a 
woman, during hundreds of thousands of ten 
thousands of millions of lives, she wIll always 
be the daughter or wife or a member of a 
royal family, of a prime minister, of a great 
family or the daughter of an elder and be born 
with well-formed features. Because of her 
sincere resolve, she will obtain such blessings 
from gazing at and bowing to Earth Store 
Bodhisattva. 


Lại nữa, nầy Phổ Quảng! Như có người thiện 
nam tử thiện nữ nhân nào có thể đối trước 
tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà trổi các thứ kỹ 
nhạc, ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa 
cúng dường, cho đến khuyến hóa được một 
hay nhiều người. Những hạng người đó ở 
trong đời hiện tại cùng thuở vị lai, thường 
được trăm ngần vị quỷ thần ngày đêm theo hộ 
vệ còn không cho những việc hung dữ đến tai 
người đó, huống là cho người đó phải chịu các 
ta vạ bất ngờ! —Moreover, Universally 
Expansive, If a good man or øood woman 1s 
able to play music, sing or chant praises and 
make offerings of Incense and flowers before 
that Bodhisattva”s Image, and 1s able to exhort 
another person or many others to do the 
same, both now and ¡in the future, such a 
person will be surrounded day and nipht by 
hundreds of thousands of ghosfs and spIrIfs 


4753 


who will even present bad news from reaching 
his  cars, 
personally to have any accidenfs. 


mush less allow hữm on her 


Lại nữa, nầy Phổ Quảng Bồ Tát! Trong đời 
sau như có người ác và ác thần, ác quỷ nào 
thấy kẻ thiện nam tử thiện nữ nhân quy-y 
cung kính, cúng dường ngợi khen chiêm 
ngưỡng, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa 
Tạng Bồ Tát, mà vọng sanh khinh chê là 
không có công đức cùng không có sự lợi ích, 
hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng hay 
chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác 
cùng chê, hoặc khuyên bảo một người hay 
nhiều người cùng chê, cho đến sanh lòng chê 
bai trong chừng một niệm. Thời những kẻ như 
thế đến sau khi một ngàn đức Phật trong Hiền 
Kiếp nhập diệt cả, bị tội báo khinh chê nên 
còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu khổ rất nặng. 
Qua khỏi Hiền Kiếp nầy mới được thọ thân 
ngạ quỷ, rồi mãi đến một ngàn kiếp sau mới 
thọ thân súc sanh; lại trải qua đến một ngàn 
kiếp nữa mới được sanh làm người. Dầu được 
làm người nhưng ở vào hạng bần cùng hèn hạ 
tật nguyền, hay bị những nghiệp ác ràng buộc 
vào thân, không bao lâu phải sa đọa vào ác 
đạo nữa. Nầy Phổ Quảng! Khinh chê người 
khác cúng dường mà còn mắc phải tội báo 
xấu khổ như thế, huống nữa là tự sanh ác kiến 
khinh phá 
Universally Expansive, In the future evil men, 
evil spirits, or evil ghosfs, may see good men 
or good women taking refugse with, 
respecffully making offerings to, praising, 
beholdng and bowing to Earth Store 
Bodhisattva”s Image. Those evil beings may 
wronely ridicule and malign the acfs or 
worshp as profiless (non-beneficlal or 
without beneft) and devoid of meritorious 
qualities. They may laugh so their teeth show, 
or condemn them behind their backs, or exhort 
others to do likewise, whether one person or 
many; or they may even produce just one 
single thought of slanders. In the Avichi Hell, 


mà chê diệt! —Moreover, 


sụch beinss will undergo the utmost 1n severe 
punishment as retribution for their ridicule and 
they will remain there even after the thousand 
Buddhas of the Worthy Aeons have passed 
1nto extinction. Only after the aeons will they 
be reborn among the hungry ghosts, where 
they will pass a thousand more aeons before 
being reborn as animals. Only after another 
thousand aeons will they obtain a human 
body. Yet even though they receive a human 
body, their faculties will be deficient, they 
willlÐ be poor and of low classes, and their 
minds will be considerably bound by therr evil 
karma. Before long, they wIll fall into the evil 
paths again. Therefore, Universally 
Expansive, since those who ridicule and 
malign offerings made by others undergo 
these retributions, how much worse will it be 
1f they particularly give rise to evil views, and 
malign and destroy them. 


Lại nữa, nầy Phổ Quảng Bồ Tát! Trong đời 
sau, như có người nam người nữ nào đau nằm 
liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn 
chết cũng đều không được. Hoặc đêm nằm 
chiêm bao thấy quỷ dữ đến cho đến kẻ thân 
thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy 
hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần 
cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm, đến 
nổi thành bệnh lao, bệnh bại, vân vân. Trong 
giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ. Đây đều 
bị nơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là 
khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết, hoặc là 
khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ 
không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đối 
trước tượng của chư Phật, Bồ Tát, to tiếng mà 
tụng đọc kinh nầy một biến. Hoặc lấy những 
món vật riêng của người bệnh thường ưa tiếc, 
như y phục, đô quý báu, nhà cửa ruộng vườn, 
vân vân đối trước người bệnh cất tiếng lớn 
mà xướng lên rằng: “Chúng tôi tên đó, họ đó, 
nay vì người bệnh nầy đối trước kinh tượng 
đem những của vật nầy hoặc cúng dường kinh 
tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật, Bồ Tát, 


4754 


hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu 
thấp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ. 
Xướng lên như vậy ba lần để cho người bệnh 
được nghe biết. Giả sử như thần thức của 
người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt, 
thời hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn 
ngày, cho đến bảy ngày, cứ lớn tiếng xướng 
bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh nầy. Sau 
khi người bệnh đó mạng chung thời dầu cho từ 
trước có tội vạ nặng nhẫn đến năm tội vô 
gián, cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào 
đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước. 
Huống nữa là người thiện nam tử thiện nữ 
nhân nào tự mình biên chép kinh nây, hoặc 
bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ 
hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người 
khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo chắc 
được nhiều phước lợi lớn—Moreover, 
Universally Expansive, In the future, men or 
women may long be bedridden and In spIte of 
their wishes be unable either to get well or to 
die. At night, they may dream of evil ghostfs, 
of family and relatives or of wandering on 
dangerous paths. In numerous nightmares, 
they may roam with ghosts and spiris. As 
these dreams continue over a period of days, 
months, and years, such persons may weaken 
and waste away, cry out In pain in their sleep 
and become depressed and melancholic. All 
Of this is due to the degree of severity of thelr 
evil karmic paths being unresolved, so they 
both have difficulty dying and cannot be cruel. 
The ordinary eyes of men and women cannot 
recogmze such things. Then, one should 
simply recite this Sutra once in a loud voice 
befoe images of the Buddhas and 
Bodhisattvas or one should offer possessions 
which the sick one cherishes, sụch as clothing, 
Jewels, gardens, or houses, chanting in a loud 
voice before the sick person. “Ïl, so and so, 
before this Sutra and Image, give all these 
Items on behalf of this sick person, as 
offerings to the sutra and Images; or to make 
Iimages of Buddhas and Bodhisattvas, or to 


consfruct temples and monasteries, or to lipht 
oil lamps, or as a donation to the permanently 
dwelling.” In such a manner one should tell 
the sich person three times of the offerings 
being made, Iinforming him so that he both 
I all his 
consciousnesses have been scattered and his 
breath has stopped, then for one, two, three, 
four, and on through seven days, one should 
simply read this sutra in a loud voice. When 
that person”s life has ended, he will achieve 
eternal liberaton from all the heavy and 
disastrous ofenses committed 1n his former 
lives, even offenses that receive FIve-Ways 
Uninterrupted retribution. He will be born In a 
place where he will always know his past 
lives How much greater will the karmic 
reward be If a good man or good woman 
Wrifes this sutra out himself, or tells others to 
do so. If he carves or paints Images himself, or 
tells others to do so! They will definitely be 
greatly benefited. 


hears and understand them. 


Nầy Phổ Quảng Bồ Tát! Vì thế nên, nếu ông 
thấy có người nào đọc tụng kinh nầy, cho đến 
chỉ trong một niệm ngợi khen kinh nầy, hoặc 
có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần 
phẩi dùng trăm ngàn phương tiện khuyến hóa 
người đó, phát lòng siêng năng chớ đừng thối 
thất, thời có thể được trăm ngàn muôn ức 
công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị 
la —Therefore, Universally Expansive; 1Ý you 
see people reading and reciting this sufra or 
even having a single thought of praise for It, 
Or IÝ you meet someone who reveres If, you 
should employ hundreds of thousands of 
expedlents to exhort such people to be 
diligent and not retreat. In both the present 
and the future, they will be able to obtain 
thousands of ten thousands of millions of 
1nconceivable merifOrIous virtues. 


Lại nữa nầy Phổ Quảng Bồ Tát! Như những 
chúng sanh đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc 


4755 


trong chiêm bao thấy các hạng quỷ thần nhẫn 
đến các hình lạ, rồi hoặc buôn bả, hoặc khóc 
lóc, hoặc rầu rỉ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, 
hoặc sợ sệt, vân vân. Đó đều là vì hoặc cha 
mẹ, con em, hoặc chông vợ, quyến thuộc 
trong một đời, mười đời, hay trăm đời, ngàn 
đời về thuở quá khứ bị đọa lạc vào ác đạo 
chưa ra được khỏi, không biết trông mong vào 
phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não, 
nên mới về mách bảo với người có tình cốt 
nhục trong đời trước cầu mong làm phương 
tiện gì để hầu được thoát kỏi ác đạo. Nầy Phổ 
Quảng! Ông nên dùng sức oai thần, khiến 
hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của 
chư Phật, chư Bồ Tát chí tâm tự đọc kinh nầy, 
hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba biến 
hoặc đến bẩy biến. Như vậy là kẻ quyến 
thuộc đương mắc trong ác đạo kia, khi tiếng 
tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ được 
giải thoát, cho đến trong khi mơ ngủ không 
còn thấy hiện về nữa—Moreover, Universally 
Expansive, when dreaming or droway, living 
beings 1n the future may see ghosfs, spIrItS, 
and other forms that are either sad, weeping, 
or worried, fearful or terrified. Those are all 
fathers, mothers, sons, daughters, brothers, 
sisters, husbands, wives and relatives from 
one, ten, a hundred, or a thousand lives past 
who have not yet been able to leave the evil 
paths. They have no place from which to hope 
for the power of blessings to rescue them, and 
so they tell their flesh-and-blood descendants 
to establish expedient devices for them so that 
they might leave the evil paths. Universally 
ExpansIve, using your spiriual power, you 
should cause all these descendants to recite 
this sua with sincere resolve before the 
Iimages of Buddhas or Bodhisattvas, or to 
request others to recIte it, either three or 
seven times. When the Sutra has been 
sounded the proper number of times, relatives 
in the evil paths wIll obtain liberation and 
never again be seen by those who are 
dreaming or drowsy. 


Lại nữa nầy Phổ Quảng Bồ Tát! Như đời sau 
nầy có những hạng người hạ tiện, hoặc tớ trai, 
hoặc tớ gái, nhẫn đến những kẻ không được 
quyền tự do, rõ biết là do tội nghiệp đời trước 
gây ra nên cần phải sám hối đó, thời nên chí 
tâm chiêm ngưỡng, đảnh lễ hình tượng của 
ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi trong bẩy ngày 
niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một 
muôn biến. Những người trên đó sau khi mãn 
báo thân hạ tiện ở hiện đời trong ngàn muôn 
đời về sau thường sanh vào bậc tôn quý, trọn 
không bao giờ còn phải sa đọa vào ba đường 
ác khổ nữa Moreover, Universally 
Expansive, in the future, lowly people, 
bondsmen, serving maids, and others who are 
not free, may be aware of their past deeds and 
wish fo repent of them and to reform. If while 
gazng at and worshping Earth Store 
Bodhisattva”s image with sincere resolve for 
seven days, they are able to recite his name a 
full ten thousand times, then when their 
current retribution ends, those people wIll 
always be born Into wealth and honor, for 
thousands of ten thousands of lives; how much 
the less pass through any of the sufferings of 
the Three Evil Paths. 


Lại nữa nầy Phổ Quảng Bồ Tát! VỀ trong 
thuở về sau nầy, nơi cõi Diêm Phù Để, trong 
hàng Sát Đế Lợi, Bà La Môn, trưởng giả, cư 
sĩ, tất cả các hạng người, và những dân tộc 
đòng họ khác, như có người nào mới sanh đẻ 
hoặc con trai hoặc con gái, nội trong bảy 
ngày, sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tụng 
kinh điển không thể nghĩ bàn nây, lại vì đứa 
trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng 
Bồ Tát đủ một muôn biến. Được vậy thời đứa 
trẻ hoặc trai hay gái mới sanh ra đó, nếu đời 
trước nó có gây tội vạ chi cũng được thoát 
khỏi cả, nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi, lại thêm 
được sống lâu. Còn như nó là đứa nương nơi 
phước lực mà thọ sanh, thời đời nó càng 
được an vui hơn, cùng sống lâu hơn— 


4756 


Moreover, niversally Expansive, If in the 
futire in Jamubvipa there are Kshatriyas, 
Brahmans, Elders, Ủpasakas, and others of 
varlous names and clans who have newborn 
sons or dauphters, they should recite this 
Sutra the 
Bodhisattva”s name a full ten thousand times 
during the seven days before the child”s birth. 
If that newly born child, whether male or 
female, was to have undergone a disastrous 
retribution for past lives, 1t will be liberated 
from that retribution and be peaceful, happy, 
easily raised and long-lived. If it was to have 
received a lifeể of blessings, Its peace and 
happness will be 
lifespan. 


Inconceivable and recite 


Increased as will Its 


Lại nữa nây Phổ Quảng Bồ Tát! Trong mỗi 
tháng, những ngày mông một, mông tám, 
mười bốn, rằm, mười tám, hăm ba, hăm bốn, 
hăm tám, hăm chín, và ba mươi, mười ngày 
trên đây là ngày các nghiệp tội kết nhóm lại 
để định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ 
động niệm của chúng sanh trong cõi Nam 
Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là 
tội lỗi, huống nữa là những kẻ buông lung 
giết hại, trôm cắp, tà dâm, vọng ngữ trăm 
điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sanh 
nào trong mười ngày trai kể trên đây, mà có 
thể đối trước hình tượng của chư Phật, Bồ Tát, 
Hiền, Thánh để đọc tụng kinh nầy một biến, 
thời chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng 
đông, tây, nam, bắc trong khoảng một trăm do 
tuần không có xãy ra những việc tai nạn. Còn 
chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người 
hoặc già, hoặc trẻ về hiện tại và vị lai đến 
trăm ngàn năm xa khỏi hẳn ác đạo. Trong 
mười ngày trai trên đây nếu có thể mỗi ngày 
tụng một biến kinh nầy, thời trong đời hiện tại 
hay làm cho người trong nhà không phải mắc 
bệnh tật bất ngờ, đổ ăn mặc dư dật— 
Moreover, Universally Expansive, on the first, 
ciphth, fourteenth, fifteenth, eiphteenth, 
twenty-third, twenty-fourth, twenty-eighth, 


twenty-ninth, and thirtieth days of the lunar 
month, the offenses of living beings are 
tabulated and their gravity assessed. Since 
every sinsgle movement or stirring of thoupht 
on the part of the living beings of Jambudvipa 
1s karma and an offense, how muụch more 
likely are they to Incur offenses when they 
give Íree reign to their emotions and commIf 
kiling, stealing, sexual misconduct and false 
speech. The varlety of these offenses Is 
hundred and thousand-fold. If they are able to 
reci© this Sutra once on these ten days, 
before the Images of Buddhas, Bodhisattvas, 
or Woorthy Sages, there will be no disasters 
for one hundred yojanas to the north, south, 
east and west. Those in their families, both old 
and young, now and In the future, will be apart 
from the evil paths throughout hundreds of 
thousands of years. If they can recite 1t once 
on each of these ten vegetarian days, there 
wIll be no accidents or illnesses In the family, 
and there will be food and clothng ¡n 
abundance. 


Nầy Phổ Quảng! Vì thế nên biết rằng Ngài 
Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm ngàn 
muôn ức những sự oai thần lực lớn nhiều sự 
lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh 
trong cõi Diêm Phù Đề nầy có duyên lớn với 
Ngài Địa Tạng Đại Sĩ. Những chúng sanh đó 
hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ 
Tát, hoặc thấy được hình tượng của Địa Tạng 
Bồ Tát, cho đến nghe chừng ba chữ hay năm 
chữ trong kinh nây, hoặc một bài kệ hay một 
câu, thời những người đó hưởng sự an vui lạ 
thường trong đời hiện tại, trăm ngàn muôn đời 
vị lai thường được thác sanh vào nhà tôn quý, 
thân hình xinh đẹp——Therefore, Universally 
Expansive, you that 
beneficial deeds are performed by Earth Store 
Bodhisattva through use of his indescribable 
hundreds of thousands of ten thousands of 
millions of kinds of great and awesome 
spiritual The living beinss of 


should  know such 


DOWTS. 


4757 


Jambudvipa have strong affliniies with this 
Great Knight and If they hear the 
Bodhisattva”s name, see his Image or hear but 
three or five words, a verse or senfence of this 
Sutra, they will obtain particularly wonderful 
peace and happiness In this present life. 
Through hundreds of thousands of ten 
thousands of future lives, they wIll always be 
handsome or beautiful, and they will be born 
1nto honorable and wealthy families. 


Khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bày ngợi 
khen ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, ngài Phổ 
Quảng Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà 
bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Từ lâu 
con đã biết rõ vị Đại Sĩ nầy có thần lực cùng 
đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế 
rồi, song nay vì muốn những chúng sanh trong 
đời sau nầy rõ biết các sự lợi ích đó, nên con 
mới bạch hỏi cùng đức Như Lai. Vâng! Con 
xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức 
Thế Tôn! Kinh nầy đặt tên là gì và định cho 
con lưu bố thế nào? —At that time, after 
Universally Expansive Bodhisattva had heard 
the Buddha, the Thus Come One, extol and 
praise Earth Store Bodhisattva, he knelt with 
one knee on the ground, and placed his palms 
together, and again addressed the Buddha, 
saying: “World Honorable One, have long 
known that this Great Knight has both such 
inconcervable spiritual powers and such great 
strength of vows. I have questioned the “Ihus 
Come One" so that living beings in the future 
will know of these benefits, and I shall 
receive the answer most respecffully. World 
Honored One, how should this Sutra be titled 
and how should we propagate 1t?” 


Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát: “Kinh 
nầy có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn 
Nguyện Kinh, hai là Địa Tạng Bổn Hạnh 
Kinh, ba là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh. Do 
vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa 
đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho 


chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo 
tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh 
nầy. —The Budha Universally 
Expansive: “This Sutra has three tiles, the 
first Is The Past Vows Of Earth Store 
Bodhisatva; ït is also called Earth Store”s Past 
Conduct; ït is also called Sutra Of The Power 
Of Earth Stores Past Vows. Because this 
Bodhisattva has made such great and mighty 
Vvows over long aeons to benefit livng beings, 
you should all propagate the Sutra In accord 
with his vows.” 


sad to 


Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Phổ Quảng 
Bồ Tát tin chịu, chắp tay cung kính lễ Phật rồi 
lui ra—After Universally Expansive had 
heard this, he placed his palms together 
respecffully, make obeisance and withdrew. 


CHƯƠNG THỨ BẢY— 
CHAPTER SEYEN 

LỢI ÍCH CHO KẺ CÒN NGƯỜI MẤT— 
BENEFITTING THE LIVING AND THE 
DEAD 


Lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng 
đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con xem 
xét chúng sanh tâm động niệm không chi là 
chẳng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp 
sự lợi lành phần nhiều thối thất tâm tốt ban 
đầu. Còn hoặc khi gặp duyên sư bạo ác chẳng 
lành lại lân lần thêm lớn. Những hạng người 
trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lây, 
càng nặng thêm và càng khốn khổ thêm, chân 
đạp lún lút sâu. Những người đó hoặc gặp 
hàng thiện tri thức đội dùm đá bớt cho, hoặc 
là đội dùm hết cả, vì hàng thiện tri thức đó có 
sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy 
khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chơn 
lên. Nếu khi ra khỏi bùn lầy đến chỗ đất bằng 
phẳng rồi thời cần phải xét nghĩ đến con 
đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa— 


4758 


at that time Earth Store Bodhisattva 
Mahasattva, said to the Buddha: “World 
Honored One, I see that every single 


movement of stirring of thought on the part of 
living beings of Jlambudvipa 1s an offense, and 
that those living beings discard the wholesome 
benefits they have obtained, many of them 
retreating from their Initial resolve. If they 
encounter evil conditions, they Increase with 
every thought. Such people are like a man 
carrying a heavy rock through the mud. It 
gradually becomes more difficult as the stone 
becomes heavier, and he sinks deeper with 
every step. He may meet a mentor who aids 
him to lessen his burden, or, because that 
mentor has great power, he may bear the 
entire burden. Moreover, he will assist him 
and urge him to plant his feet firmly on the 
ground. If he reaches level ground he should 
remain aware of the evil road, and never 
traverse It again. 


Bạch đức Thế Tôn! Những chúng sanh quen 
theo thói ác, bắt đầu từ mảy mún rồi lần đến 
nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sanh 
quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mạng 
chung, thời cha mẹ cùng thân quyến vì người 
đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho 
người đó. Hoặc treo phan lọng và thắp đèn 
dầu, hoặc chuyển đọc Tôn Kinh, hoặc cúng 
dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị 
Thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và 
Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho một danh 
hiệu thấu vào lổ tai của người sắp mạng 
chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết— 
World Honored One! The habitual evil of 
living beings extends from the subtlety of a 
haIr to an Iimmeasurable degree. Since all 
beings have such habifts, their parents or 
relatves should create blessings for them 
when they are on the verge of dying In order 
tfo assist them on the road ahead. This may be 
done by suspending banners and canopIes, 
liphing oil lamps, reciting the venerated 


Sutras, or making offerings before the Images 
of the Buddhas and the Sages; and by reciting 
the names of Buddhas, Bodhisattvas, and 
Pratyeka-buddhas so that the reciftaton of 
each name passes by the ear of the dying one 
or 1s heard In his fundamenfal consciousness. 


Cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo, 
suy tính đến quả báo, thời đáng lẽ người đó 
phải bị đọa vào ác đạo, song nhờ thân quyến 
vì người đó mà tu nhơn duyên Thánh đạo, cho 
nên các điều tội ác của người đó thẩy đều 
tiêu sạch. Như sau khi người đã chết, lại có 
thể trong bốn mươi chín ngày vì người ấy mà 
tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho 
người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo, được 
sanh lên cõi trời hoặc trong loài người hưởng 
lấy nhiễu sự rất vui sướng, mà kẻ thân quyến 
hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích— 
The result of evil karma created by living 
beings may be reckoned as certain to make 
them fall into the evil destinies, yet 1ƒ when 
they are near death, their relafives cultivate 
the planting of these sagely causes for them, 
their many offenses wIll all be destroyed. If 
withm the period of forty-nine days affter a 
person”s death, the relatives do many good 
deeds, that can cause the dead one to leave 
the evil paths forever, to be born among 
humans or gods, and to enjoy supremely 
wonderful bliss. The benefits that accrue to 
their current relatives are also unlimited. 


Vì lẽ trên đó nên nay con đối trước đức Thế 
Tôn cùng với hàng Trời, Rồng, bát bộ chúng, 
người với phi nhân, vân vân mà có lời khuyên 
bảo những chúng sanh trong cõi Diêm Phù 
Đề, ngày lâm chung, kẻ thân thuộc phải cẩn 
thận chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp 
chẳng lành, cũng đừng tế lễ quỷ thần, hay cầu 
cúng ma quái. Vì sao thế? Vì giết hại cho đến 
tế lễ đó, không có một mẩy mún chỉ lợi ích 
cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên 
của người đó, làm cho càng thêm sâu nặng 


4759 


hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời 
trước hay đời hiện tại vừa rồi, đã chứng được 
phần Thánh quả, sẽ sanh vào cõi Trời, người, 
nhưng bị vì lúc lâm chung, hàng thân thuộc 
gây tạo những nghiệp nhơn không lành, cũng 
làm cho người chết đó mắc lấy ương lụy phải 
đối biện, chậm sanh vào chốn lành. Huống gì 
là người kia chết, lúc sanh tiền chưa từng làm 
được chút phước lành, đều theo ác nghiệp của 
họ gây tạo mà tự phải sa đọa vào ác đạo. 
Hàng thân thuộc nỡ nào lại làm cho tội 
nghiệp của người ấy nặng thêm! Cũng ví như, 
có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã ba 
ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn 
trăm cân, bỗng gặp kẻ lân cận lại gởi một ít 
đổ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng 
phải khốn khổ nặng nề thêm——Therefore, 
before the Buddha, the World Honored One, 
as well as before the gods, dragons, and the 
rest of the eightfold dividion, both human and 
non-human, I now exhort the living beings of 
the Jambudvipa to be careful not to harm, kill 
or creafe evil conditions, or to worshIp or 
make sacrifices to gphosfs, spIrits, or seek 
anything from Wang Liang on the day of 
death. Why? The beings which you harm, kIll, 
worship and make sacrifices to, do not even 
have a tiny hairs breadth of power with which 
to benefit those who have perished. Such 
activiies merely bind up the conditions of 
offense so that they grow ever deeper and 
more heavy. The dead one might be due to 
receIve a sagely portion and be born among 
humans and gods in his next life or in the 
future, but because of the evil causes planted 
by his relatves when he was close to death, 
he 1s further burdened by having to argue and 
plead his own case, so his rebirth In a good 
place 1s delayed. How much the more 1s this 
the case for a person on the verge of death 
who has not even planted a few good roofs in 
this life. Everyone must personally undergo 
the evil destinies In accordance with his or her 
own deeds. Ït is even more unbearable when 


relatives add to those deeds. It 1s as I1 a man 
had been traveling from a distant place with a 
load of more than a hundred pounds and had 
been cut off from his provisions for three days. 
lf he were suddenly to encounter a neiphbor 
who gave him a few more things to carry, h1s 
load would become heavier 
distressing. 


and more 


Bạch đức Thế Tôn! Con xem xét những chúng 
sanh trong cõi Diêm Phù Đề, ở nơi trong giáo 
pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước 
lành cho đến chừng bằng sợi lông, giọt nước, 
bằng một hạt cát, một mẩy bụi nhỏ, thời tất cả 
chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả— 
World Honored One, as I contemplate the 
living beings of Jambudvipa, I see that they 
themselves will completely benefit from any 
good deed they are able to do within the 
Buddha”s teaching, even I it is as small as a 
strand of haïr, a drop of water, a grain of sand 
or a mote of dust. 

Khi nghe ngài Địa Tạng nói lời như thế xong, 
trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại 
Biện. Ông trưởng giả nầy từ lâu đã chứng quả 
vô sanh hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng 
sanh trong mười phương, ông chấp tay cung 
kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: 
“Thưa Đại Sĩ! Trong cõi Nam Diêm Phù Đề 
có chúng sanh nào sau khi mạng chung, mà 
hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ, vì 
người chết đó mà tu các công đức, cho đến 
thiết trai cúng dường, làm những phước lành, 
thời người chết đó có được ích lợi lớn cùng 
được giải thoát chăng?”—After this had been 
said, an elder In the assembly whose name 
was Great Eloquent, who had long since 
certified to non-production, and who appeared 
1n the body of an elder to teach and transform 
those in the ten directions, placed his palms 
together respectfully, and asked Earth Store 
Bodhisattva: “Great Knight, when the young 
and old relatives of the dead In Southern 
Jambudvipa cultivate meritorlous virtues for 


4760 


the dead by preparing vegefarlan meals and 
by planting other good causes, does the dead 
one benefit greatly and become liberated?” 


Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: “Này ông 
trưởng giả! Nay tôi vì tất cả chúng sanh trong 
hiện tại cùng thuở vị lai sau, nương nơi oai 
thần của đức Phật mà lược nói về việc đó. 
Nầy ông trưởng giả! Những chúng sanh ở hiện 
tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe 
danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu 
của một vị Bích Chi Phật, thời không luận là 
có tội cùng không tội đều được giải thoát 
cả—Earth Store replied: “Elder, based on the 
awesome power of the Buddha, IÏ will now 
explain this matfer, In a general way, for the 
sake of living beings of the present and fufture 
. Elder, If living beings of the present and 
future on the day when they are approaching 
their end, hear the name of one Buddha, one 
Bodhisattva, or one Pratyeka-budha, they will 
all attain liberaion whether they have 
offenses or not. 


Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh 
tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy 
những tội ác, sau khi người nầy mạng chung, 
hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người 
chết mà tu tạo phước lợi, làm tất cả việc về 
Thánh đạo, thời trong bẩy phần công đức 
người chết đặng một phần, còn sáu phần công 
đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo 
đó. Bởi vì cớ trên đây, nên những người thiện 
nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai, nghe 
lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành 
thời đặng hưởng trọn phần công đức—If a 
man or a woman who did not cultivate good 
causes and who has committed many offenses 
while alive, has young and old relatives who 
perform for their sake all kinds of holy deeds 
which create blessings and benefits for them, 
hey wIll increase one-seventh of the benefit, 
and sixth-sevenths will accrue to those who 
help them. Therefore, If all good men and 


women of the present and future hear this and 
do their own cultivation while they are still in 
good health, each and every porton will 
accrue to them. 


Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, 
thần hồn vẫn mờ mịt chưa rõ là tội hay phước, 
trong bốn mươi chín ngày như ngây như điếc, 
hoặc ở tại các ty sở để biện luận về nghiệp 
quả, khi thẩm định xong thời cứ y theo nghiệp 
quả mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa 
biết chắc ra làm sao đó thời đã ngàn muôn 
sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác 
đạo—The armival of the great ghost of 
1Impermanence ¡is unexpected, so the spIrIt 
roams ¡In the darkness and obscurity, not 
knowing what constiftutes offenses and what 
constitutes blessings. For forty-nine days 1t 1S 
as I one were stunned and deaf, or as If in the 
COUrfS arguing over one”s karmic retribution. 
Once Jjudgment has been fixed, rebirth 1s 
undergone In accordance with one”s deeds. In 
the time before 1t has been determined, there 
1s suffering of thousands of ten thousands of 
worrles. How much more 1s that the case for 
those who are to fall into the evil paths. 


Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ 
sanh, ở trong bốn mươi chín ngày luôn luôn 
trông ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo 
phước lành để cứu vớt cho. Qua khỏi bốn 
mươi chín ngày thời cứ theo nghiệp mà thọ 
lấy quả báo. Người chết đó, nếu là kẻ có tội 
thời trải qua trong trăm ngàn năm không có 
ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ 
phạm năm tội vô gián thời phải đọa vào đại 
địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong 
ngàn kiếp muôn kiếp—Throughout the forty- 
nine days one whose life has ended and who 
has not yet been reborn, in every thoupht 
hopes that all his flesh-and-blood relatives 
wIll earn blessings powerful enough to rescue 
him or her. At the end of that time, one 
undergoes retributon according to one”s 


4/61 


karma. IlÝ one Is an offender, one passes 
throuph a hundred thousand years without a 
day of being liberated. Ilf one”s offenses 
deserved Five-Ways Uninterrupted 
retribution, one falls Into the great hells, 
where one undergoes consfant suffering for 
offenses during thousands of ten thousands of 
a©ons. 


Lại nữa, nầy ông trưởng giả! Sau khi những 
chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế 
mạng chung, hàng cốt nhục thân quyến có 
làm chay để giúp thêm phước lành cho người 
chết đó. Thời khi sắm sửa chưa rồi, cùng trong 
lúc đương làm chớ có đem nước gạo, lá rau, 
vân vân đổ vãi ra nơi đất, cho đến các thứ đồ 
ăn chưa cúng dường cho Phật cùng chư Tăng 
thời chẳng ăn trước. Nếu như ăn trái phép và 
không được tính sạch kỹ lưỡng, thời người 
chết đó trọn không được mảy phước nào cả. 
Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tỉnh sạch đem 
dâng cúng cho Phật cùng Tăng, thời trong bảy 
phần công đức người chết hưởng được một 
phần. Nầy ông trưởng giả! Vì thế nên những 
chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, sau khi 
cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể 
làm chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn thời 
những người như thế, kẻ còn lẫn người mất 
đều đặng lợi ích cả.”—After a living being 
with such karmic offenses dies, oneˆ”s flesh- 
and-blood relatives may prepare a vegefarlan 
offering to aid one In one” karmic path. In 
doïng this, they should not throw rice-washing 
water or vegetable leaves on the ground 
during the preparation of the meal, or before If 
has been eaten; and all food that has not first 
been offered to the Buddha and Sangha must 
not be eaten. If there 
transgression 1n this matter, the deceased will 
not received any strength from 1t. lf purIty 1s 
Vvigorously maintained in making the offering 
to the Buddha and Sangha, the deceased will 
receive one-seventh of the merit. Therefore, 
elder, 1f the living beings of Jambudvipa make 


IS a laxness Or 


vegpetarian offernss for ther deceased 
fathers, mothes, and relatves and make 
earnest supplication on their behalf, it will 


benefit both the living and the dead. 


Lúc ngài Địa Tạng nói lời nầy tại cung trời 
Đao Lợi có số ngàn muôn ức na do tha quỷ 
thần cõi Diêm Phù Đề, đều phát tâm Bồ Đề 
vô lượng. Ông trưởng giả Đại Biện vui mừng 
vâng lời dạy, làm lễ mà lui ra—Affter this had 
been said, the thousands of ten thousands of 
millions of nayutas of ghosts and spIrits of 
Jambudvipa who were ¡in the palace of the 
trayastimsha Heaven, all brought forth an 
unlimited resolve for Bodhi. The elder, Great 
Eloquence, made obeisance and withdrew. 


CHƯƠNG THỨ TÁM — 
CHAPTER EIGHT 

PHẨM NGỢI KHEN CỦA CÁC VUA 
DIÊM LA—THE PRAISES OF THE 
MULTITUDES OF KING YAMA 


Lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng vị 
Quỷ Vương cùng với vua Diêm La đồng lên 
cung trời Đao Lợi đến chỗ của Đức Phật. Các 
vị Quỷ Vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, 
Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, 
Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, 
Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, 
Phi Thân Quỷ Vương, Điển Quang Quỷ 
Vương, Lang Nha Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ 
Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ 
Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ 
Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ 
Vương, Chủ Súc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ 
Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ 
Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ 
Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ 
Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ 
Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất 
Quỷ Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Quỷ Vương, Kỳ 


4762 


Lợi Xoa Quỷ Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Quỷ 
Vương A Na Tra Vương, Đại A Na 
TraVương. Những đại Quỷ Vương như thế, 
vân vân, mỗi vị cùng với trăm ngàn Tiểu Quỷ 
Vương, cả thấy ở trong cõi Diêm Phù Đề, đều 
có chức trách, đều có phần chủ trị—At that 
time from within the Iron Ring Mountain came 
to the god Yama, and with him limitless ghost 
kings, all of whom appeared before the 
Buddha in the Trayastimsha Heaven: the 
Ghost King Evil Poison, the Ghost King Many 
Evils, the Ghost King Great Argumeit, the 
Ghost King White Tiger, the Ghost King 
Blood Tiger, the Ghost King Crimson Tiger, 
the Ghost King Who Brings Disasters, the 
Ghost King Flying Body, the Ghost King 
Lightning Flash, the Ghost King Wolf Tooth, 
the Ghost King Thousand Eyes, the Ghost 
King Animal Eater, the Ghost King Rock 
Bearer, the Ghost King Lord of Bad News, the 
Ghost King Lord of calamitles, the Ghost King 
Lord of Food, the Ghost King Lord of Wealth, 
the Ghost King Lord of Domestic Animals, the 
Ghost King Lord of Birds, the Ghost King 
Lord of Beasts, the Ghost King Lord of 
Mountan Spiris, the Ghost King Lord of 
Birth, the Ghost King Lord of Life, the Ghost 
King Lord of Sickness, the Ghost King Lord of 
Danger, the Ghost King Three Eyes, the Ghost 
King Four Eyes, the Ghost King Flive Eyes, 
Chi-Li-Cha King, the Great Chỉi-LI-Ch”a 
King, the No-Ch?a King, the Great No-Ch'a 
King, and other such great ghost kings. Each 
was there together with hundreds of thousands 
of minor ghost kings, who dwelt throughout 
Jambudvipa, cach of whom had an 
attachment, something they controlled. 


Các vị Quỷ Vương đó cùng với vua Diêm La 
nương sức oai thần của đức Phật, và oai lực 
của ngài Địa Tạng đại Bồ Tát, đồng lên đến 
cung trời Đao Lợi đứng qua một phía. Bấy 
giờ, vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng 
đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay 


chúng con cùng các vị Quỷ Vương nương sức 
oai thần của đức Phật và oai lực của ngài Địa 
Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội cung 
trời Đao Lợi nầy, mà cũng là vì chúng con 
đặng phước lành vậy. Nay chúng con có chút 
việc nghi ngờ, dám bạch hỏi đức Thế Tôn, cúi 
xin đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ 
dạy cho.”—Aided by the Buddha”s awesome 
SDITIt the power of Earth Store 
Bodhisattva Mahasattva, all these ghost kings, 
as well as the god Yama, came together In the 
Trayastrimsha heaven and stood off to one 
side. The god Yama, knelt on one knee, 
placed his palms together, and said to the 
Buddha: “World Honored One! Aided by the 
Buddha”s awaesome spirit and the power of 
Earth Store Bodhisattva, all these ghost kings 
and I have been able to come to this great 
assembly In the Trayastrimsha Heaven. There 
1s now a small doubt that I should like to 
express, and I hope the World Honored One 
wIll be compassionate and resolve 1t.” 


and 


Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: “Cho phép 
ông hỏi, Ta sẽ vì ông mà dạy rõ.”—The 
Buddha told the god Yama: “As you wIll, Ï 
shall speak for you.” 


Bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ 
đức Thế Tôn và ngó ngoái lại Ngài Địa Tạng 
Bồ Tát, rồi lại bạch cùng đức Phật rằng: “Con 
xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu 
đường dùng trăm ngàn phương tiện để cứu độ 
những chúng sanh mắc phải tội khổ, ngài 
không từ mệt nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát 
đây có những thần thông không thể nghĩ bàn 
được như thế, nhưng sao hàng chúng sanh vừa 
đặng thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại 
phải bị đọa vào ác đạo nữa?—At that time, 
the god Yama, looked respectfully at the 
World Honored One, made obeisance, turned 
hs head to acknowledge Earth Store 
Bodhisattva, and then said to the Buddha: 
“World Honored Onel As I contemplate, Ï see 


4763 


that Earth Store Bodhisattva uses hundreds of 
thousands of expedient devices to take across 
living beings who suffer for their offenses 
within the six paths of birth, I see that he does 
so without the least fatigue or weariness. Such 
are the deeds that this great Bodhisattva 
performs with his Inconceivable, spiritual 
penetrations; deeds that liberate living beings 
from their 
Nonetheless, before long, they fall back Into 
therr evil ways. 


retributon for offenses. 


Bạch đức Thế Tôn! Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã 
có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng 
tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu 
nương về đường lành để được giải thoát mãi 
mãi? Cúi xin đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho 
chúng con.—World Honored One! Since 
Earh Store Bodhisatva has such great 
inconceivable spiritual power, why do living 
beings do not rely on 1t, stay with their good 
ways, and eternally hold to their liberation? 
Please, World Honored One, explain this for 


» 


me. 


Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: “Chúng 
sanh trong cõi Diêm Phù Đề tánh tình cứng 
cỏi khó dạy khó sửa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát 
đây trong trăm ngàn kiếp đã từng cứu vớt 
những chúng sanh đó làm cho sớm được giải 
thoát” — The Buddha told the god Yama: 
“The living beings of Jambudvipa have 
stubborn and obstinate nature; difficult to 
tame and difficult to subdue. This great 
Bodhisattva time after time, rescue such living 
beings throughout hundreds of thousands of 
aeons, and causes them to obtain liberation 
quickly.” 

Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào 
đường ác lớn, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức 
phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, 
mà làm cho chúng sanh đó nhớ biết những 
công việc ở đời trước. Tại vì chúng sanh trong 
cõi Diêm Phù Để kết nghiệp dữ, phạm tội 


nặng, nên vừa ra khỏi ác đạo, rồi trở vào lại, 
làm nhọc cho ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải 
qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ cho họ— 
The Bodhisattva extricates from their own 
basic karmic conditions such people who must 
undergo ther  offenses, 
1ncluding those who have fallen Into the paths 
of great evil, and then he leads them to 
undersfand the events of their past lives. The 
living beings of Jambudvipa naturally become 
bound up with heavy bad habits, which cause 
them to resolve in and out of the varilous 
paths. This Bodhisattva must labor for them 
over many long aeons to bring about their 


retributon for 


liberation. 


Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc 
vào con đường hiểm, trong con đường hiểm 
đó có rất nhiều thứ quỷ Dạ Xoa, cùng hùm 
sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Người quên đường 
đó ở trong đường hiểm chừng giây lát nữa sẽ 
bị hại. Có một vị tri thức hiểu nhiều pháp 
thuật lạ, có thể trừ sự độc hại đó, cho đến có 
thể trừ quỷ Dạ Xoa, các loài ác độc, vân vân 
chợt gặp người quên lạc kia đang muốn đi 
thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bảo 
rằng: “Ô hay! Này ông kia! Có duyên sự gì 
mà vào con đường hiểm nạn nầy? Ông có 
pháp thuật lạ gì có thể ngăn trừ các sự độc hại 
chăng?”—They are like a man who becomes 
confused, 
mistakenly takes a dangerous path on which 
there are many yakshas, tIgers, wolves, lions, 


loses his oripimal home, and 


serpen(s, and vipers. Such a confused person 
would be poisoned 1n an Instant on that path. 
When a mentor with much understanding and 
many skills, who Is good at counteracting all 
the noxious poisons of the yakshas and the 
others, suddenly encounters the confused man 
about to enter the dangerous road, the menfor 
says to him: “Say! You fellow, why are you 
taking this road? What rare skills do you have 
to deal with all that poison. 


4764 


Người lạc đường đó, bỗng nghe lời hỏi trên 
mới rõ là đường hiểm nạn, bèn lui trở lại 
muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vị thiện tri 
thức ấy nắm tay dìu dắt, dẫn người lạc lối đó 
ra ngoài đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại 
đến nơi con đường tốt, làm cho được an ổn rồi 
bảo rằng: “Nâầy người lạc đường! Từ nay về 
sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn đó 
nữa, ai mà vào con đường hiểm đó, ắt khó ra 
khỏi đặng, lại còn phải bị tổn mạng.”—The 
confused traveler who suddenly hears such 
words then knows that It is dangerous path, 
and fitting to go back, so he seek for a way 
out. The good mentor then takes him by the 
hand and, avoiding all the noxious poIsons, 
leads him off the dangerous path. They reach 
a good way and he become happy and at 
peace. His mentor then say to him: “Say! 
Confused one, from now on do go back onfo 
that path, for those who take it, immediately 
find they have a difficult time getting out. 
Moreover, It is damaging to their very lIfe. 


Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm 
trọng. Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại dặn 
thêm: “Nếu ông có gặp kẻ quen người thân 
cùng những người đi đường, hoặc trai hay gái, 
thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất 
nhiều sự độc hại vào đó ắt phải tổn tánh 
mạng, chớ để cho những người ấy tự vào chỗ 
chết! —The confused traveler thanks him 
profuselty and as they are about to separate, 
the advisor, says to him: “If you see those 
whom you know personally, as well as other 
travelers, be they men or women, tell them 
that there are many poisons and evils on that 
path which can cause them to lose their very 
lives. Do not let that multitude seek theIr own 
deaths.” 


Vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi 
lớn, cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ muốn 
cho họ sanh lên cõi trời cõi người để hưởng 
lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh 


tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con 
đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi, 
chẳng còn trở vào nữa—That ¡s the reason 
Earth Store Bodhisattva, replete with great 
compassion, rescue living beings who suffer 
for their offenses and causes them to be born 
among humans and gods, where they enJoy 
wonderful bliss. All offenders, knowing the 
sufferings of the path of evil karma, obfain 
release and never travel 1t again. 


Như người quên đường kia lạc vào đường 
hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn dắt cho ra khỏi 
không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người 
khác lại bảo chớ vào đường ấy, tự nói rằng 
mình là quên đường nên đi lạc vào đó, nay 
đặng thoát khỏi rồi, trọn hẳn không còn trở 
vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào đường ấy 
nữa, thời là còn mê lầm không biết đó là con 
đường hiểm nạn mà mình đã từng sa lạc rồi, 
hoặc đến nỗi phải mất mạng . Như chúng sanh 
bị đọa vào chốn ác đạo, ngài Địa Tạng Bồ 
Tát dùng sức phương tiện cứu vớt cho được 
thoát khỏi, sanh vào cõi trời, rồi cũng vẫn trở 
vào ác đạo nữa. Nếu chúng sanh đó kết 
nghiệp ác quá nặng, thời ở mãi chốn địa ngục 
không lúc nào được thoát khỏi—They are like 
the lost person who mistakenly took a 
dangerous path but who, having encountered a 
good advisor who led him out, does not ever 
take that road again. Moreover, when he 
meefs others, he urges them not to take 1t by 
saying “I took that road myself because Ï was 
confused, but having been liberated, I will not 
take 1t again. If I were to tread upon 1t again, Ï 
would still be lost and unaware that 1t was the 
dangerous path I had fallen upon before, and 
perhaps would lose my life.` This 1s like those 
who have fallen Into the evil paths and, 
because of the powerful expedient devices of 
Earth Store Bodhisattva, are reform among 
men or gods, but then fall into the evil paths 
again. If one”s karmic bonds are heavy, one 
dwells in the hells forever, without liberation. 


4765 


Bấy giờ Ác Độc Quỷ Vương, chắp tay cung 
kính bạch cùng đức Phật rằng: “Bạch đức Thế 
Tôn! Chúng con là hàng Quỷ Vương số đông 
vô lượng, ở trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có 
vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn 
hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau. 
Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc 
chúng con đi qua thế giới ác nhiều lành ít. Đi 
qua sân nhà người, hoặc thành ấp, xóm làng, 
trại vườn, buông nhà, trong đó như có người 
trai kể gái nào tu được chút phước lành bằng 
mẩy lông sợi tóc, cho đến treo một lá phan, 
một bảo cái, chút hương, chút hoa cúng dường 
tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc đọc tụng 
Tôn Kinh, đốt hương cúng dường một bài kệ 
một câu kinh, vân vân. Hàng Quỷ Vương 
chúng con cung kính làm lễ người đó như kính 
lễ các đức Phật thuở quá khứ, đương hiện tại, 
cùng lúc vị lai. Chúng con truyền các hàng 
Tiểu quỷ có oai lực lớn, và kẻ có phần chức 
trách về cuộc đất đai đó, đều phải hộ trợ giữ 
gìn, còn chẳng cho việc dữ cùng sự tai nạn bất 
kỳ, bệnh tật hiểm nghèo thình lình, cho đến 
những việc không vừa ý đến gần chỗ của các 
nhà đó, huống là để vào cửa.”—At that time 
the Ghost King Evil Poison, placed his palms 
together respectfully, addressed the Buddha, 
and said: “World Honored One! We, the 
countless ghost kings of ]ambudvipa, either 
benefit of harm beings. Each of us Is different; 
such 1s our karmic retribution, which causes us 
and our followers to roam In the world doing 
much evil and litle good. When we pass a 
household or a city, a town, villaøge, or hamlet, 
a garden, cottage or hut, where there 1s a man 
or woman who has cultivated as litle as a 
hair`s worth of good deeds, who has hung but 
one banner or one canopy, who has used little 
Incense or a few flowers as offerings to 
Iimages of Buddhas or Bodhisattvas, or who 
has recited the esteemed Sutras, or burned 
1ncense as an offering to even one sentence or 
gatha In them, we ghost kings wIll respect that 


person as we would the Buddha of the past, 
present and future. We will order the smaller 
ghosts, each of whom has great power, as well 
as the earth spirits to protect that person. Evil 
evenfs, accidenIts, unexpected 
lllnesses as well as all other unwelcome 


SCV€CF©C Of 


situations wiÏll not be allowed to draw near his 
dwelling or place of residence, much less 
enter the door. 


Đức Phật khen Quỷ Vương rằng: “Hay thay! 
Tốt thay! Các ông cùng vua Diêm La có thể 
ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế! 
Ta cũng truyền cho các vị trời Phạm Vương, 
Đế Thích hộ vệ các ông ”—The Buddha 
pralsed the ghost kings: “lt 1s excellent! 
Excellent! That all you ghost kings and Yama 
are able to protect good men and women In 
this way. I shall tell Lord Brahma and Lord 
Sakra to see that you are protected as well.” 


Khi đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội 
có một Quỷ Vương tên là Chủ Mạng bạch 
cùng đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Bổn 
nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ 
của người trong cõi Diêm Phù Đề, khi sanh 
khi tử con đều coi biết đó, cứ theo nơi bổn 
nguyện của con thời có lợi ích lớn cho mọi 
người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý 
của con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều 
không được an ổn. Tại làm sao thế?”—When 
this was said, a ghost king in the assembly 
named Lord of Lifespan, said to the Buddha: 
“World Honored One! The conditions of my 
past karma are such that [ am Lord of 
Lfespan of Humans in Jambudvipa, and 
govern both the time of their birth and that of 
therr death. My fundamental vows are based 
on a great desire to benefit humans, but living 
beings naturally do not understand my intent 
and all go through bírth and death without 
finding peace. Why Is this?” 


4766 


Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh, 
không luận là con trai hay con gái, khi sắp 
sanh ra chỉ nên làm việc phước lành thêm sự 
lợi ích cho nhà cửa, thời Thổ Địa vui mừng 
khôn xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng 
nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được 
phước lợi. Hoặc khi đã hạ sanh rồi, nên cẩn 
thận chớ có giết hại sanh vật để lấy những vị 
tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn, 
cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để 
uống rượu ăn thịt, ca xang đờn sáo. Nếu làm 
những việc trên đó, có thể làm cho người mẹ 
và đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì 
lúc sanh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ 
dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh. 
Nhờ có con sớm đã sai các vị Thần Linh xá 
trạch thổ địa, bảo hộ mẹ con người ấy, làm 
cho được an vui mà đặng nhiều sự lợi ích. 
Người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ 
nên làm phước lành để đển đáp công ơn Thổ 
Địa, mà trái lại giết hại loài sinh vật, hội họp 
thân quyến, vì lẽ nầy, đã phạm tội lỗi tất phải 
tự thọ lấy tai vạ, mẹ con đều tổn—When 
humans 1n Jambudvipa have just borne 
children, be they boys or girls, or when they 
are just about to give birth, only good deeds 
should be done to increase the benefits of the 
household which will naturally cause the earth 
SpIrifs to be Iimmeasurably pleased. They will 
then benefit the entire family and protect the 
mother and child so that they obtain great 
peace and happiness. After the bírth, all 
kiling and inJuring for the purpose of offering 
fresh foods to the mother should carefully be 
avoided, as should having large family 
gathering with wine-drinking, meat-eating, 
singing and playing of musical Instrumens. 
AlI these things can keep the mother and child 
from obfaining peace and happiness. Why? At 
the difficult time of bính, there are 
uncountable (nnumerable) evil ghosts, such 
as Wang-Liang, goblins, and spirit-beIngs, 
who desire to eat the strong-smelling blood. I 
quickly order the local earth spirit of that 


household to bear the responsibilty of 
protecting the mother and ch¡ld, allowing them 
to be peaceful and happy and be blessed. 
Because people In such households see that 
they are peaceful and happy, the people do 
what Is meriforious In response to the local 
earth spirits. If instead, they harm and kill, and 
have large family gatherinss, they personally 
will undergo the misfortunes resulting from 
their offenses, and both mother and child will 
be harmed. 


Lại người trong cõi Diêm Phù Để đến lúc 
mạng chung, không luận là người lành hay kẻ 
dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa 
vào chốn ác đạo. Huống gì là người lúc sanh 
tiền biết tu đạo cội phước lành giúp thêm oai 
lực cho con. Trong cõi Diêm Phù Đề, những 
người làm lành đến lúc mạng chung cũng có 
trăm ngàn quỷ thần ác đạo hoặc biến ra hình 
cha mẹ, nhẫn đến hóa làm thân quyến dẫn dắt 
thần hồn người chết làm cho đọa lạc vào chốn 
ác đạo, huống chi là những kẻ lúc sanh tiền 
đã sẵn tạo nghiệp ác—Moreover, when the 
humans of Jambudvipa are on the verge of 
death, I desire to keep them from falling Into 
the evil paths, regardless of whether they 
have done what Is good or evil, but how mụch 
1S this power of mine to do so increased when 
they have personally cultivated good roofs! 
When a practicer (cultivator) of good 1m 
Jambudvipa 1s about to die, there are hundreds 
of thousands of ghosts and spirits from evil 
paths who may transform themselves and 
appear as the parenís and relatves 1n an 
attempt to lead one who has perished, to fall 
1nto the evil paths. How much more 1s this the 
case for those who have done what 1s evil! 


Bạch đức Thế Tôn! Những kẻ nam tử nữ nhơn 
ở cõi Diêm Phù Đề, lúc lâm chung thời thần 
thức hôn mê không biện được lẽ lành điều dữ, 
cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì 
hết. Hàng thân quyến của người lâm chung 


4767 


đó, nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, 
tụng đọc Tôn Kinh, niệm danh hiệu của Phật 
và Bồ Tát, tu tạo nhơn duyên phúc lành như 
thế, có thể cho người chết thoát khỏi chốn ác 
đạo, các thứ ma, quỷ, ác thần thảy đều phải 
lui tan cả hết —Therefore, World Honored 
One! When a man or a woman in Jambudvipa 
the verge of death, theIr 
consciousness and spirit are confused and 
dark, when they are unable to discriminate 
between good and evil, and their eyes and 
ears are unable to see or hear, all their 
should certanly make great 
offerings, recite the holy sutras, or recIte the 
Such 
gøood conditions can cause the dead person to 
leave the evil paths, and all the demons, 
ghosfs and spirits will withdraw and disperse. 


1S On and 


relatives 


names of Buddhas and Bodhisattvas. 


Bạch đức Thế Tôn! Tất cả chúng sanh lúc lâm 
chung nếu đặng nghe danh hiệu của một đức 
Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe 
một câu một bài kệ kinh điển đại thừa, con 
xem xét thấy hạng người ấy, trừ năm tội vô 
gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nho 
nhỏ đáng lẽ phải sa vào chốn ác đạo, liền 
đặng thoát cả.—World Honored One! If at 
the time of death any living beings hears the 
name of one Buddha or Bodhisattva, or IÝ one 
hears a sentence of gatha of a Mahayana 
Suftra, I see that such a person can be liberated 
from his very small bad deeds, which unite to 
pull them into the evil paths, and can also be 
kept apart from uninterrupted retribution of 
the five offenses Involving bodily harm and 
kiHing. 


Đức Phật bảo Chủ Mạng Quỷ Vương rằng: 
“Ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời 
nguyện lớn ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh 
như thế. Như về trong đời sau nầy, có kẻ nam 
người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ 
quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm 
cho giải thoát mãi mãi được an vui.”—The 


Buddha told the ghost king Lord of Lifespan: 
“Because of your great compassion, you are 
able to make such great vows and protect all 
living beings in the midst of life and death. 
Should men or women ¡n the future arrive at 
the period of their birth or their death, do not 
withdraw from your vow, but cause them all to 
be liberated and to attain eternal peace.” 


Chủ Mạng Quỷ Vương bạch cùng Đức Phật 
rằng: “Xin Đức Thế Tôn chớ lo! Trọn đời của 
con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm 
Phù Đề lúc sanh lúc tử đều làm cho được an 
vui cả. Chỉ trông mong các chúng sanh trong 
lúc sanh cùng lúc tử, tin theo lời của con đã 
nói trên thời đều giải thoát đặng lợi ích 
lớn” — The ghost king told the Buddha: 
“Please do not be concerned. Ủntil the end of 
this le, I shall in every thought protect the 
living beings of Jambudvipa, both at the time 
of birth and at the time of death, so that they 
all obtain tranquility. I only wish that at the 
time of birth or of death, they will accept my 
words and have faith in them ; then there will 
be none who are not liberated and who do not 
obfain much benefit.” 


Bấy giờ đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát 
rằng: “Vị đại Quỷ Vương cai quản về tuổi thọ 
của mọi người nầy từng trải qua trăm ngàn 
đời làm vị Quỷ Vương, ủng hộ chúng sanh 
trong lúc sanh cùng khi tử. Đó là bực Bồ Tát 
Đại Sĩ vì lòng từ bị phát nguyện hiện thân đại 
quỷ, chớ thực thời không phải quỷ. Quá một 
trăm bảy mươi kiếp về sau, ông sẽ thành Phật 
hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An 
Lạc. Cõi nước tên là Tịnh Trụ, thọ mạng của 
đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm 
được. Nầy Địa Tạng Bồ Tát! Những sự của vị 
đại Quỷ Vương đó không thể nghĩ bàn như 
thế, hàng Trời cùng người được vị ấy độ thoát 
cũng đến số không thể hạn lượng.”—At that 
time, the Buddha told Earth Store Bodhisattva: 
““This preat ghost king, Lord of Lifespan, has 


4768 


already passed through hundreds of thousands 
Of lives as a great ghost king, protecting living 
beings In both birth and death. Only because 
of this ereat being”s compassionate vows does 
he appear in the body of a great ghost king, 
for In reality he is not a ghost. After one 
hundred and seventy aeons have passed, he 
will acomplish Buddhahod. His kalpa will be 
called Happiness, and his world will be named 
Pute Dwelling. His name will be No 
Characterisics Thus Come (One, and his 
lifespan will be ¡incalculable aeons. Earth 
Store, the doings of this great ghost king are 
thus. They are Inconcerivable, and the people 
and gods whom he takes across are limitless.” 


CHƯƠNG THỨ CHÍN— 
CHAPTER NINE 

PHẨM XƯNG DANH HIỆU CHƯ PHẬT— 
THE TITLES OF BUDDHAS 


Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng đức 
Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay con vì 
chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi 
ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi 
ích lớn. Cúi xin đức Thế Tôn cho phép con nói 
đó.”—At that time, Earth Store Bodhisattva 
Mahasattva said to the Buddha: “World 
Honored Onel I shall now proclaim a 
beneficial act for the sake of living beings of 
the future, so that they may obfain great 
benefit in the midst of life and death. Please, 
World Honored One, hear my words.” 


Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: 
“Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả 
chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường, 
mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ 
chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. 
Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, 
dầu Ta có vào Niết Bàn, cũng không còn phải 
lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và 


vị lai nữa.—The Buddha told Earth Store 
Bodhisattva: “With your øgreat compassion you 
now wish to proclaim the inconceivable task 
Of rescuing all those 1n the six paths who 
suffer for their offenses. Now 1s Just the right 
time, but you should speak quickly, for Ï am 
about to enter Nirvana, and will allow you to 
complete your vow soon; and I shall not be 
worried about living beings of the present or 
future.” 


Ngài Địa Tạng bạch cùng đức Phật rằng: 
“Bạch Thế Tôn! Vô lượng vô số kiếp về thuở 
quá khứ, có đức Phật ra đời quá khứ, có đức 
Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. 
Như có người nam người nữ nào nghe danh 
hiệu của đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng 
cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sanh tử 
trong bốn mươi kiếp, huống là vẽ đắp hình 
tượng cúng dường tán thán! Người nầy được 
vô lượng vô biên phước lợi—Earth Store 
Bodhisatva said to the Buddha: “World 
Honored (Onel In the past, numberless 
(nnumerable) asmkheyas of kalpas ago, a 
Buddha named Boundless BodyThus Come 
One, appeared In the world. lÝ a man or 
woman hears this Buddha”s name and even 
temporarily øIves rise to a thought of respect, 
that person will overstep the heavy offenses 
of forty aeons of birth and death. How mụuch 
more will one be able to do this one sculpfs or 
paInts this Buddha”s Iimage, or praises and 
makes offering to him. The merit achieved 1s 
limitless and unbounded. 


Lại hằng hà sa số kiếp về thuở quá khứ, có 
đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. 
Như có người nam người nữ nào được nghe 
danh hiệu của đức Phật đây, phát tâm quy-y 
với Phật trong khoảng khảy móng tay, người 
nầy trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác— 
Furthermore, In the pasf, as many aeons aøo 
as there are grains of sand In the Ganges 


4769 


River, a Buddha named Jewel Nature Thus 
Come One appeared in the world. If a man or 
woman hears the name of this Buddha and In 
the space of a finger-snap decides to take 
refuge, that person will never retreat from the 
unsurpassed path. 


Lại về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu 
là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người 
nam người nữ nào, nghe danh hiệu của đức 
Phật đây thoát qua lỗ tai, người nầy sẽ được 
một ngàn lần sanh lên sáu tâng trời dục giới, 
huống nữa là chí tâm xưng niệm!— 
Furthermore, In the past, a Buddha named 
Padma Victory Thus Come One appeared In 
the world. If a man or woman hears this 
Buddha”s name, as 1t passes through his or her 
ear faculty, that person will be reborn one 
thousand times In the six desire heavens. How 
much more wIll this be true If he or she 
sincerely recites the name of that Thus Come 
One. 


Lại bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp 
về thuở quá khứ , có đức Phật ra đời hiệu là 
Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam 
người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức 
Phật đây, mà phát tâm quy-y chừng trong một 
niệm, người nầy sẽ đặng gặp vô lượng các 
đức Phật xoa đảnh thọ ký cho—Furthermore, 
in the past, Iindescribable asamkheyas of 
aeons ago, a Buddha named Lion”s Roar Thus 
Come One appeared ¡in the world. If a man or 
woman hears this Buddha”s name and 1n a 
single thought takes refuge, that person will 
encounter numberless (nnumerable) 
Buddhas, who will rub the crown of his or her 
head predicion of 
enlightenment upon the individual. 


and  bestow_ a 


Lại về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu 
là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam 
người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật 
đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái, hoặc tán 


thán, người nầy nơi pháp hội của một ngàn 
đức Phật trong Hiển Kiếp làm vị Đại Phạm 
Vương, đặng Phật thọ ký đạo Vô thượng 
cho—Furthermore, 1n the past, a Buddha 
named Krakucchanda appeared in the world. 
lf a man or woman hears this Buddha”s name 
and sincerely beholds, worships, or praises 
him, that person will become the king of the 
Greay Brahma Heaven In the assemblies of 
the one thousand Buddhas of the Worthy 
Aeon, and will there recelve a superIor 
prediction. 


Lại về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu 
là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam 
người nữ nào nghe được danh hiệu của đức 
Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn 
ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, 
hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu— 
Furthermore, In the past, a Buddha named 
Vipashin appeared ¡n the world. lf a man or 
woman hears this Buddha”s name, that person 
wIll eternally avoid falling Into the evil paths 
and will always be born among people or 
øods, and will experience unsurpassed bliss. 


Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở 
quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu 
Như Lai. Như có người nam người nữ nào 
nghe đến danh hiệu của đức Phật đạy, sanh 
lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ 
đặng quả A La Hán—Furthermore, ¡in the 
past, a Buddha named Jeweled Apearance 
Thus Come One appeared In the world. If a 
man or woman hears this Buddha”s name and 
ØIVes rise to a thought of respect, that person 
wIll, before long, attain the fruit of ArhatshIp. 


Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có 
đức Phật ra đời hiệu là Ca Sà Tràng Như Lai. 
Như có người nam người nữ nào nghe được 
danh hiệu của đức Phật đây, thời người nây sẽ 
siêu thoát tội sanh tử trong một trăm đại 
kiếp —Furthermore, limitless asamkheyas of 


47/70 


aeons ago, a Buddha named Kashaya Banner 
Thus Come One appeared in the world. If a 
man or woman hears this Buddhaˆs name, that 
person will overcome the offenses of birth and 
death for one hundred øreat aeons. 


Lại về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu 
là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có 
người nam người nữ nào nghe được danh hiệu 
của đức Phật đây, thời người nầy đặng gặp 
hằng hà chư Phật nói nhiều pháp mâu cho, 
đều đặng thành đạo Bồ Đề —Furthermore, in 
the past, a Buddha named Great Penetration 
Mountain King Thus Come One appeared In 
the world. lf a man or woman hears this 
Buddha”s name, that person will encounter as 
many Buddhas as there are grains of sand in 
theề Ganges who wIl speak Dharma 
extensively for that person, and that person 
wIll certainly realize Bodhi. 


Lại về thuở quá khứ, có các đức Phật Tịnh 
Nguyệt Phật, đức Sơn Vương Phật, đức Trí 
Thắng Phật, đức Tịnh Danh Vương Phật, đức 
Trí Thành Tựu Phật, đức Vô Thượng Phật, 
đức Diệu Thinh Paht, đức Mãn Nguyệt Phật, 
đức Nguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết đức 
Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sanh 
trong thời hiện tại cùng thuở vị lai, hoặc là 
trời, người, hoặc là nam, hoặc người nữ chỉ 
niệm danh hiệu của một đức Phật thôi thời sẽ 
đặng vô lượng công đức, huống nữa là niệm 
được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó 
lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không 
còn phải đọa vào ác đạo nữa—Furthermore, 
1n the past, there were Buddhas named Pure 
Moon Buddha, Mountain King Buddha, Wise 
Victory Buddha, Pure Name King Buddha, 
Accomplished Wisdom Budha, Ủnsurpassed 
Buddha, Wonderful Sound Buddha, Full Moon 
Buddha, Moon-Face Buddha, and other such 
indescribable Buddhas. World Honored One, 
living beinss of the present and future, 
whether gods or humans, men or women, wIll 


obtain limitless meriforlous virtues by merely 
reciting one Buddha”s name. How much the 
more I1f they recite many names. At the time 
of bírth and that of death, all these living 
beings will personally obtain great benefi, 
and will never fall into the evil paths. 


Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân 
quyến trong nhà nhẫn đến một người vì người 
bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh 
hiệu của một đức Phật, thời người chết đó, trừ 
năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều 
tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất 
nặng nề đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra 
khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung, 
nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu 
của Phật nên những tội nặng đó cũng lần lần 
tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự mình xưng 
danh hiệu của chư Phật, người nầy đặng vô 
lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ—If 
anyone In a dying persons family loudly 
recifes one Buddha”s name for the sake of the 
dying person, the karmic retribution of the 
dying person will be totally eradicated except 
for the uninterrupted retribution resulting from 
the The 
Warranting uninterrupted retribution are so 
extremely heavy that one who commits them 
does not escape retribution for myriads of 
If, however, 
offenders death, another person recifes the 
names of Buddhas on that person's behalf, that 
persons offenses can be gradually wiped 
away. How much more wIll this be true for 
living beings 
themselves. Ther merit Is 
(without 


five  offenses. five offenses 


aeons. at the time of the 


who recie those names 
limitless and 
eradicates  measureless measure) 


offenses. 


Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện—Hết 
Quyển Trung—This is the end of the second 
roll of the Sutra of The Past Vows Of The 
Earth Store Bodhisattva. 


47/1 


Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp (3 
lần _—-Namo Eternally Dwelling Dharma of 
the ten directions (3 times). 

Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (3 
lần Namo Earth Store Bodhisattva 
Mahasattva (3 times). 


CHƯƠNG THỨ MƯỜI— 


CHAPTER TEN 
SO SÁNH NHƠN DUYÊN CÔNG ĐỨC 
CỦA SỰ BỐ THÍ—THE CONDITIONS 
AND COMPARATIVE MERITS AND 
VIRTUES OF GIVING 


Lúc đó ngài Địa Tạng Bổ Tát Ma ha Tát 
nương oai thần của đức Phật, từ chỗ ngồi đứng 
đậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng đức Thế Tôn 
rằng: “Bạch Thế Tôn ! Con xem xét chúng 
sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí có 
nhẹ có nặng. Có người hưởng phước trong một 
đời, có người hưởng phước trong mười đời, 
hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong trăm đời, 
ngàn đời. Những sự ấy tại làm sao thế? Cúi 
xin đức Thế Tôn dạy cho.”—At that time, 
Earth Store Bodhisattva Mahasattva, Inspired 
by the Buddha awesome spirit, arose from his 
seat, knelt on one knee, placed his palms 
together and said to the Buddha: “World 
Honored One! When I compare the acts of 
giving of beinss In their karmic paths, Ï see 
some that are great and some that are small. 
So some receive blessings for one life, some 
for ten lives, and some receIve great blessings 
and benefit for one hundred or one thousand 
Iives. Why 1s 1? Please World Honored One, 
explain this for me.” 


Bấy giờ đức Phật bảo ngài Địa Tạng rằng: 
“Nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung 
trời Đao Lợi nầy, giảng về sự so sánh công 
đức khinh trọng của việc bố thí ở Diệm Phù 
Đề. Ông lắng nghe, Ta sẽ vì ông mà nói!”— 
At that time the Buddha told Earth Store 


Bodhisattva: “In all the many assemblies at 
the palace of the Trayastrimsha Heaven, I will 
discuss the comparative meriforIous virfues of 
the great and small acts of øgiving done by the 
living beings in Jambudvipa. Listen attentive 
to what Ï say to you.” 


Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật: “Chính con 
nghi ngờ việc ấy. Con xin ưa muốn nghe.”— 
Earth Store said to the Buddha: “I have had 
doubfs about this matfer and will be pleased to 
listen.” 


Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: 
“Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị Quốc 
Vương, hàng Tể Phụ quan chức lớn, hàng đại 
trưởng giả, hàng đại Sát Đế Lợi, hàng đại Bà 
La Môn, , vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo 
túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ 
điếc ngây mù quáng, gặp những hạng người 
thân thể không được vẹn toàn như thế. Lúc 
các vị Quốc Vương đó, vân vân muốn bố thí, 
nếu có thể đủ từ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui 
vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí 
cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác 
đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi. 
Các vị Quốc Vương, Đại Thần đó, vân vân 
đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng 
dường cho trăm hằng hà sa chư Phật vậy. Tại 
làm sao? Chính bởi vị Quốc Vương đó vân 
vân, phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực 
nghèo cùng và với những người tàn tật kia, 
cho nên phước lành được hưởng quả báo như 
thế nầy, trong trăm ngàn đời thường được đây 
đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ để 
thọ dùng như y phục, đổ uống ăn, vân vân— 
The Buddha told Earth Store Bodhisattva: “In 
Jambudvipa, the kings of countries, noble 
men, great mimister, great elder, great 
Kshatriyas, great Brahmans and others may 
encounter the most inferlor and poor people, 
or those with various handicaps such as being 
hunchbacked, crippled, dumb, mute, deaf, 
retarded or eyeless (blind). When those kings 


4772 


and other king and other wish to give, they 
may be able to replete with great compassion, 
a humble heart and a smile. They may 
everywhere øgive personally with their own 
hands or arrange for other to do so, using 
gentle words and sympathetic speech. Such 
kings and others will obtain blessings and 
benefits comparable to the meriforlous virfue 
of giving to as many Budhas as there are 
grains of sand in one hundred Ganges Rivers. 
Why 1s this? Because of having shown a great 
Compassionate toward the 
1mpoverished, and handicapped 
individuals, the kings and others will receIve 
such a reward. For one hundred thousand 
lives, they wIll always have an abundance of 
the seven gems, not to mention clothing, food, 
and the necessifles of life.” 


heart mOosf 


Inferlor 


Lại nữa, nầy Địa Tạng Bồ Tát! Trong đời sau, 
như có vị Quốc Vương cho đến hàng Bà La 
Môn vân vân, gặp chùa tháp thờ Phật, hoặc 
hình tượng Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát, 
Thanh Văn hay Bích Chi Phật, đích thân tự 
sửa sang, cúng dường bế thí. Vị Quốc Vương 
đó sẽ đặng trong ba kiếp làm vị trời Đế Thích 
hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem 
phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả 
chúng sanh trong pháp giới, thời vị Quốc 
Vương đó, trong mười kiếp thường được làm 
vị trời Đại Phạm Thiên Vương——Moreover, 
Earth Store, If In the future, the kings, 
Brahmans and the others encounter Buddha 
SfIpas, monasteries, or Images of Buddhas, 
Bodhisattvas, Sravakas, or Pratyeka-Buddhas 
and personally make offerings or gIve gIÍtS, 
the kings and other wIll obtain three aeons as 
Lord Sharka and wil enjoy supremely 
wonderful bliss. If they are able to transfer the 
blessing and benefis of that giving and 
dedicate 1t to the Dharma Realm, those great 
kings and others wIll be great Brahma Heaven 
Kings for ten aeons. 


Lại thế nầy nữa, nầy Địa Tạng Bồ Tát! Trong 
đời sau, nếu có vị Quốc Vương cho đến hàng 
Bà La Môn, vân vân gặp chùa tháp của Đức 
Phật thuở trước, hoặc là kinh điển hay hình 
tượng bị hư sụp rách rã, liền có thể phát tâm 
tu bổ lại. Vị Quốc Vương đó, hoặc tự mình 
đích thân lo sửa sang, hoặc khuyên hóa người 
khác cho đến khuyến hóa trăm ngàn người 
khác cùng chung bố thí cúng dường để kết 
duyên lành. Vị Quốc Vương đó, trong trăm 
ngàn đời thường làm vua Chuyển Luân, còn 
những người khác chung cùng làm việc bố thí 
đó, trong trăm ngàn đời thường làm vua nước 
nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp có thể phát 
tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà 
hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, dược 
như vậy thời vị Quốc Vương đó cho đến tất cả 
mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo 
ấy rộng lớn vô lượng vô biên—Moreover, 
Earh Store, ¡in the future, the kinss, 
Brahmans, and others may encounfer ruined, 
decayed, broken and tumbledown, sftupas, 
temples, or images of previous Buddhas, and 
be capable of resolving to restore them. They 
may then do so themselves or encourage 
others, as many as a hundred thousand people, 
to make offerings and thereby establish 
affinities. Those kings and the others will 
become Wheel-Turninng Kings throughout a 
hundred thousand continuous lives and those 
others who make offerings with them, will be 
kings od small counties for a gundred 
thousand continuous lives. If, before the stupa 
or monastery, they are In addition, able to 
resolve to transfer and dedicate the merit, 
sụch kings and the other people will without 
exception, accomplish the Buddha Path, and 
their reward for this will be limitless and 
unbounded. 


Lại vầy nữa, nầy Địa Tạng Bồ Tát! Trong đời 
sau, như có vị Quốc Vương hay hàng Bà La 
Môn, gặp những người già yếu bệnh tật, và kẻ 
phụ nữ sanh đẻ, nếu trong khoảng chừng một 


4773 


niệm sanh lòng từ lớn đem thuốc men, cơm 
nước, giường chiếu bế thí, làm cho những kẻ 
ấy được an vui. Phước đức đó rất không thể 
nghĩ bàn đến được, trong một trăm kiếp, 
thường làm vua trời Tịnh Cư, trong hai trăm 
kiếp thường làm vua sáu tầng trời cõi Dục, 
không bao giờ còn đọa vào ác đạo, cho đến 
trong trăm ngàn đời, lỗ tai không hề nghe đến 
tiếng khổ, rốt ráo thành Phật đạo——Moreover! 
Earth Store In the future the kings, Bahmans 
and others are filled with great compassion for 
the direction of a single thought upon seeing 
the old, the sick, or women In childbirth and 
provided them with medicinal herbs, food, 
drink and bedding so as to make them 
peaceful and comfortable, the blessings and 
benefs of quife 
inconcerivable. For one thousand aeons they 
wIll constantly be lords of the Pure Dwelling 
Heaven; for two hundred aeons, they will be 
lords In the Desire Heaven, and they wil 
ultimately attain Buddhahood. They wil never 
fall into the evil paths and for one hundred 
thousand lives, they will hear no sounds of 
suffering. 


such  activiles are 


Lại vầy nữa, nầy Địa Tạng Bồ Tát! Trong đời 
sau như có vị Quốc Vương và Bà La Môn, có 
thể làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô 
lượng phước lành. Nếu có thể đem phước đức 
đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là 
nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả, huống 
øì là những quả trời Phạm Vương, trời Đế 
Thích, vua Chuyển Luân. Nầy Địa Tạng Bồ 
Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh 
đều phải học theo như thế—Moreover, Earth 
Store Bodhisattva! Tf in the future, the kings, 
Brahmans, and others can give In this way, 
they will receive limitless blesings. If they are 
in addition, able to dedicate that merit, be It 
great or smaill, they will ultimately attain 
Buddhahood. How mụuch more easily will they 
be able to attain the rewards of becoming 
Sakra, Brahma, or Wheel-Turnng King, 


Therefore, Earth Store, you should urge living 
beings everywhere to learn to perform such 
aCtIOnS. 


Lại vầy nữa, nầy Địa Tạng Bồ Tát! Trong đời 
sau, như có thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong 
Phật pháp mà gieo trồng chút ít cội phước 
lành chừng bằng cái lông, sợi tóc, hạt cát, 
mảy bụi, phước lợi của những người đó sẽ 
hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được— 
Moreover, Earth Store, in the future 1f there 
are good men or good women who plant 
withim the Buddhadharma, a few good roofs, 
equivalent to no more than a hair or a grain of 
sand, a mote of dust, the blessings and 
benefits they will receive wIll be beyond 
compare. 


Lại vầy nữa, Địa Tạng Bồ Tát! Trong đời sau, 
như có kẻ thiện nam cùng thiện nữ nào gặp 
hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình 
tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua Chuyển 
Luân mà bố thí cúng dường, thời đặng vô 
lượng phước lành, thường sanh ở cõi người, 
cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu — 
Moreover, Earth Store, good men and women 
in the future may encounter the Iimage of a 
Buddha, Bodhisattva, Pratyeka-buddha, or 
Wheel-Turnng King, and may gIve gIÍts Or 
make offerings, wIll always be born among 
humans or gods and enjoy 
wonderful bliss. If they can dedicate that merIf 
to the Dharma Realm, therr blessings and 
benefits will be beyond compare. 


supremely 


Lại vầy nữa, nầy Địa Tạng Bồ Tát! Trong đời 
sau, như kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp 
kinh điển Đại Thừa hoặc nghe thấy một bài 
kệ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần trân 
trọng cung kính ngợi khen, bế thí cúng dường, 
người ấy được quả báo lớn vô lượng vô biên. 
Nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho 
khắp pháp giới chúng sanh thời phước lợi nầy 
không thể ví dụ thế nào cho được——Moreover, 


4714 


Earth Store, good men or women ïn the future 
encounter a great Vehicle Sutra, and on 
hearing a single gatha or sentence of it, with 
dynamic respecful resolve, 
venerate and make offerinsgs, those people 
will attan great, limitess and unbounded 
rewards. If they can dedicate that merif to the 
Dharma Realm, therr blessings will be beyond 
compare. 


and praIse, 


Lại vầy nữa, nầy Địa Tạng Bồ Tát! Trong đời 
sau, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào 
gặp chùa tháp và kinh điển Đại Thừa, nếu là 
kin tháp mới thời bố thí cúng dường, chiêm 
ngưỡng lễ lạy ngợi khen, chắp tay cung kính. 
Nếu gặp kinh tháp cũ, hoặc hư rách thời sửa 
sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, 
hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm. 
Những người cùng đồng phát tâm đây, trong 
ba mươi đời thường làm vua các nước nhỏ. 
Còn vị đàn việt chánh đó thường làm vua 
Chuyển Luân, lại dùng pháp lành mà giáo 
hóa vua các nước nhỏ—Moreover, Earth 
Store, 1ƒ In the future good men or good 
women  encounter new Buddha-stupas, 
temples, or sutras of the Great Vehicle, and 
make offerings to them, gaze at them in 
worship, and respecffully make praises with 
Joined palms; or 1Ý they encounter old temples, 
stupas, or those that have been destroyed or 
damaøgcd, and either repair or rebuild them, 
sụch people will be kings of small countries 
throuphout thity contnuous lives. The 
DanapatiI wIll always be Wheel-Turning 
Kings, who moreover, will use the good 
Dharma to teach and transform those minor 
kings of small countries. 


Lại vầy nữa, nầy Địa Tạng Bồ Tát! Trong đời 
sau như có người thiện nam thiện nữ nào ở nơi 
cội phước lành đã gieo trồng trong Phật pháp, 
hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa 
tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng 
bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hạt cát, 


một giọt nước. Những sự lành như thế, không 
luận nhiều hay ít, chỉ có thể đem hồi hướng 
cho khắp pháp giới chúng sanh, thời công đức 
của người đó trong trăm ngàn đời thường 
hưởng thọ sự vui thượng diệu. Còn như chỉ hồi 
hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình 
được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả 
vui tong ba đời, cứ làm một phần sự lành, thời 
được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. 
Nầy Địa Tạng Bồ Tát! Những nhơn duyên 
công đức về sự bố thí như thế đó—Moreover, 
Earth Store, In the future, good men or good 
women may plant good the 
Buddhadharma by making offerings, reparing 
SfIpas or monasteries, rebinding sutras, or 
they may plant good roots only as small as 
one strand of hair, one mote of dustf, a ørain of 
sand, or a drop of water  Merely by 
transfering the merit from such deeds to the 
Dharma Realm, those people”s meritorious 
vitues will be such that they will enjoy 
superior and wonderful bliss for one hundred 
thousand lives. If they dedicate the merit only 
to their own family or relatives, or to thelr 
own personal benefit, as a result, they will 
enjoy the bliss for three lives. By giving up 
one_, a ten thousandfold reward 1s obtained. 
Therefore, Earth Store, such are the situations 
pertaining to the causes and conditions of 
giving.” 


TOOfS In 


CHƯƠNG THỨ MƯỜI 


MỌỘTT—CHAPTER ELEVEN 
PHẨM ĐỊA THÂN HỘ PHÁP—THE 
DHARMA PROTECTION OF AN EARTH 
SPIRIT 


Lúc đó vị Kiên Lao Địa Thần bạch cùng đức 
Thế Tôn!: “Bạch đức Thế Tôn! Từ trước đến 
nay, con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng 
vị đại Bồ Tát, đều là những bực trí huệ thần 
thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi 


47/5 


loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây 
so với các vị Bồ Tát, chỗ thệ nguyện rất là 
sâu rộng. Bạch đức Thế Tôn! Ngài Địa Tạng 
Bồ Tát đây có nhơn duyên lớn với chúng sanh 
trong Diêm Phù Đề. Như ngài Văn Thù Sư 
Lợi, ngài Phổ Hiển, ngài Quán Âm, ngài Di 
Lặc, cũng hóa hiện trăm ngàn thân hình để độ 
chúng sanh trong sáu đường, nhưng chỗ phát 
nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. 
Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện 
giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường 
trải đến kiếp số như số cát trong trăm ngàn ức 
sông Hằng.”—At that time, the earth spirit 
Firm and Stable spoke to the Buddha and said: 
“World Honored One! From long ago, I have 
personally beheld and bowed to limitless 
numbers of Bodhisattvas Mahasattvas, all of 
whom have Inconceivable and great spiritual 
penetrations and wisdom, and all of whom 
take across many living beings. Among all the 
Bodhisatvas  Earh Store Bodhisattva 
Mahasattva, has deep and weighty (solid) 
vows. World Honored Onel Earth Store 
Bodhisattva great  affintles in 
Jambudvipa. Likewise, Manjusrl, 
Samantabhadra, Avalokitesvara, 
Maitreya, also produce by transformation, 
hundreds of thousands of bodies to take across 
those In the six paths, yet their vows have an 
end. Earth Store Bodhisattva has made these 
Vows to feach and transform all living beings 
1n the six paths throughout aeons as many as 
the number of sand grains in hundreds of 
thousands of millions of Ganges RIvers. 


has 


and 


Bạch đức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh 
ở hiện tại nay và về vị lai sau nầy, nơi chỗ 
sạch sẽ ở phương nam trong cuộc đất của 
mình ở, dùng đất đá tre gỗ mà dựng cất cái 
khám cái thất. Trong đó có thể họa vẽ, cho 
đến dùng vàng , bạc, đồng, sắt đúc nắn hình 
tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng 
dường, chiêm lễ ngợi khen, thời chỗ người đó 
ở được mười điều lợi ích. Những gì là mười 


điều?—World Honored One! As I regard the 
living beings of the present and future, Ï see 
those who make shrmnes of clay, stone, 
bamboo, or wood and set them on pure ground 
in the southern part of their dwellings. They 
place withim the shrines an Iimage of Earth 
Store Bodhisattva, either sculpted, painted, or 
made of gold, silver, copper, or 1ron. They 
then bumn incense, make offerings, behold, 
worship, and pralse him. Such people will 
receive ten kinds of benefits. What are these 
ten? 

e Một là đất cát tốt mầu—First, their lands 
wIll be fertile. 

e Hai là nhà cửa an ổn mãi mãi—Second, 
therr families and homes will always be 
peaceful. 

e Ba là người đã chết được sanh lên cõi 
trờ—Third, their deceased ancesfors will 
be born In the heavens. 

e _ Bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi 
ích —Fourth, those still alive will have 
beneft and wil have ther lifespan 
1ncreased. 

e Năm là cầu chi cũng toại ý cả—Fifth, 
they wIll obtain what they waht. 

e - Sáu là không có tai họa về nước và lửa— 
Sixth, they wil the 
disasters oŸ water and fire. 

e_ Bảy là trừ sạch việc hư hao—Seventh, 
they will avoid unforeseen calamities. 

e Tám là dứt hẳn ác mộng—Eighth, their 
nightmares will cease. 

e_ Chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ 
vệ—Ninnth, they will be protected by 
Spirits during their comings and øoinøs. 

e Mười là thường gặp bậc Thánh Nhơn— 
Tenth, they will encounter many causes 
of Sagehood. 


nof_ €ncounfer 


Bạch đức Thế Tôn! Chúng sanh trong đời sau 
cùng hiện tại nay, nếu ở phần đất của mình cư 
trú mà có thể làm ra sự cúng dường ngài Địa 
Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy— 


4776 


World Honored Onel Living beings of the 
present and future will obtain these benefifs 1f 
in part of ther dwellings they can make 
offerinøs In the prescribed manner. 


Vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch với đức Phật 
rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Trong đời sau nầy, 
như có người thiện nam thiện nữ nào ở trong 
chỗ của mình cư trú mà có kinh điển nầy cùng 
hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, người 
đó lại có thể đọc tụng kinh điển nầy và cúng 
dường hình tượng Bồ Tát. Thời con dùng thần 
lực của con thường hộ vệ người đó, cho đến 
tất cả sự tai họa như nước, lửa, trộm, cướp, 
nạn lớn, nạn nhỏ, vân vân thảy đều tiêu 
sạch.”—The Earth spirit continued to speak to 
the Buddha: “World Honored One! If good 
men and good women ¡n the future keep this 
sufra and an image of the Bodhisattva where 
they live, and 1f in addition, they recite the 
sufra and make offerings to the Bodhisattva, I 
shall constantly use my own spiritual powers 
to guard and protect them day and night so 
that evil occurrences, floods, fire, robbery, 
great calamities and small accidents will be 
eliminated.” 


Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: “Thần 
lực rộng lớn của ông, các thần khác ít ai bằng. 
Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Để 
đều nhờ ông hộ trợ, cho đến cỏ cây, cát đá, 
lúa mè, tre lau, gạo thóc, của báu, tất cả 
những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức 
thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày những 
sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công 
đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm 
ngàn lần trội hơn lúc thường—The Buddha 
told the earth spirit Firm and Stable: “There 
are few spiris who can match your great 
spiritual powers. Why? All the lands In 
Jambudvipa receive your protection; all the 
Ørasses, woods, sands, stones, paddy fields, 
hemp, bamboo, reeds, grains, rice, and gems 
come forth from the ground because of your 


power. Moreover, your praise of the 
beneficial deeds of Earth Store Bodhisattva 
makes your meritorious virtues and spiritual 
penetations hundreds of thousands of times 
those of ordinary earth spIrIfs. 


Nầy Địa Thân! Trong đời sau, như có kẻ thiện 
nam người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng 
Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển nầy, chỉ có 
thế tu hành theo một việc mà trong kinh “Địa 
Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện' đã dạy. Thời ông 
nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người 
đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa 
ý đến nghe nơi tai, huống nữa là để cho phải 
chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì 
người đó, cũng có hàng quyến thuộc của 
Phạm Vương, Đế Thích, quyến thuộc của chư 
Thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các 
vị Hiền Thánh ủng hộ như thế? Đều do vì 
những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa 
Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh Bổn Nguyện 
nầy, tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ 
chứng đạo Niết Bàn an vui, vì thế nên đặng 
ủng hộ một cách lớn lao như thế.”—If good 
men or good women In the future make 
offerings to this Bodhisattva, or recite the 
Sura of the Past Vows of Earth Store 
Bodhisattva, and rely upon merely a single 
aspect of it in their cultivation, you should use 
your own spiritual powers to protect them and 
not allow any disastrous or unwelcome affaIrs 
even to be heard, much less undergone by 
them. Not only wIll those people be protected 
by you alone, the retinues of Sakra, Brahma, 
as well as the other gods, shall also protect 
them. Why will they obtain protection from 
worthies and sage such as these? I( ¡is all 
because of ther having beheld 
worshpped the Image of earth Store 
Bodhisattva, and from having recited this 
Sutra of his past vows. They shall naturally 
leave the sea of suffering and ultimately be 
certfled as having atfained the bliss of 


and 


A7717 


Nrrvana. These are the reasons that they 
receive such øreatf protecfion. 


CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI— 


CHAPTER TWELVE 

PHẨM THẤY NGHE ĐƯỢC LỢI ÍCH— 
THE BENEFITS EROM SEEING AND 
HEARING 


Lúc đó từ trên đảnh muôn đức Thế Tôn phóng 
ra cả trăm ngàn muôn ức tia sáng lớn, như là 
tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia 
sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng 
ngọc, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía, tia 
sáng sắc tía lớntia sáng sắc xanh, tia sáng sắc 
xanh lớn, tia sáng sắc biếc, tia sáng sắc biếc 
lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn, 
tia sáng sắc lục, tia sáng sắc lục lớn, tia sáng 
sắc vàng y, tia sáng sắc vàng y lớn, tia sáng 
mây lành, tia sáng mây lành lớn, tia sáng 
tướng ngàn vòng tròn, tia sáng tướng ngàn 
vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng 
vòng tròn báu lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia 
sáng vầng mặt trời lớn, tia sáng vâng mặt 
trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng 
tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, 
tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây 
biển lớn—At that time the World Honored 
One emitted hundreds of thousands of ten 
thousands of millions of great rays of lipht 
from the door at the crown of his head, the 
white ray, the øgreat whi(e ray, the auspIcious 
ray, the øreat auspicious ray, the Jade ray, the 
øreat Jade ray, the purple ray, the great purple 
ray, the blue ray, the great blue ray, the azure 
ray, the great azure ray, the red ray, the great 
red ray, the green ray, the great green ray, the 
gold ray, the great gold ray, the celebration 
cloud ray, the great celebration cloud ray, the 
thousand-wheel ray, the great thousand-wheel 
ray, the Jeweled wheel ray, the great Jeweled 
wheel ray, the solar disc ray, the great solar 


disc ray, the lunar disc ray, the øgreat lunar disc 
ray, the palace ray, the great palace ray, the 
ocean cloud ray, and the great ocean cloud 
Tay. 


Từ trên đảnh môn phóng ra những luồn tia 
sáng như thế xong, lại nói ra những tiếng rất 
vi diệu mà bảo đại chúng rằng: “Nầy tám bộ 
chúng trời, rồng, người cùng phi nhơn, vân 
vân. Lắng nghe hôm nay Ta ở lại cung trời 
Đao Lợi tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích 
trong hàng trời người, những sự không thể 
nghĩ bàn, những sự về nhơn hạnh lên bậc 
Thánh, những sự chứng quả Thập Địa, những 
sự rốt ráo không lui sụt nơi đạo vô thượng 
chánh đẳng chánh giác của ngài Địa Tạng Bồ 
Tát—-After emitting such rays of light from 
the door at the crown of his head, he spoke In 
subtle and wonderful sounds to the great 
assembly of gods, dragons and other members 
of the eightfold division and to humans, non- 
humans and others: “Hear me today ¡in the 
palace of the Trayastimsha Heaven as Ï 
pralse Earth Store Bodhisattva's beneficial 
and inconceivable deeds among humans and 
gods, his transcendent deeds which planted 
the causes of his Sagehood, his certification to 
the  Tenth Ground, and his 
Irreversibillity (mreversible stafus) 
Anutfara-samyak-sambodhi. 


ultimate 
from 


Lúc đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, 
trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là 
Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối 
chắp tay mà bạch cùng đức Phật rằng: “Bạch 
đức Thế Tôn! Ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ 
các đức từ bị lớn, ngài thương xót chúng sanh 
mắc tội khổ, ở trong muôn ngàn ức thế giới, 
ngài hóa hiện ra muôn ngàn ức thân bao 
nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ 
bàn của ngài, con đã từng nghe đức Thế Tôn 
cùng vô lượng chư Phật trong mười phương, 
khác miệng đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng 
Bồ Tát. Dầu cho các đức Phật trong thuở quá 


4778 


khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức 
của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói 
hết. Vừa rồi lại được đức Thế Tôn bảo khắp 
trong đại chúng rằng đức Phật muốn tuyên nói 
các sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cúi 
mong đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện 
tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể 
nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho 
tám bộ chúng trời, rồng, vân vân chiêm 
ngưỡng lễ lạy ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng 
phước lành—As this was said, in the midst of 
the assembly a Bodhisatva Manhasattva, 
named Contemplator of the World”'s Sounds 
arose from his seat, , knelt on one knee, and 
with palms together said to the Buddha: 
“World Honored One! Earth Store Bodhisattva 
Mahasattva, 1s replete with øgreat compassion 
and pity living beings who suffer for their 
offenses. With his meriforious virtues and 
1nconceivable and awesome spiritual powers, 
1n thousands of ten thousands of millions of 
worlds he creates thousands of ten thousands 
of millions of transformatlon bodles. I have 
heard the World Honored One and the 
numbers of Buddhas of the ten directions 
praise Earth Store Bodhisattva with different 
mouths but the same sound, saying that even 
1f all the Buddhas of the past, present, and 
futtre were to speak of his meriforious 
qualities, they still could not finish speaking of 
them. Moreover, I am such obliged that Ï was 
previously able to hear the World Honored 
One tell the great assembly that he wished to 
pralse Earth Store Bodhisattva's beneficial 
acts. World Honored One, for the sake of 
living beiIngs of the present and future, please 
Dralse Earth Sfore Bodhisattva”s 
inconceivable deeds, that cause the gods, 
dragons and the others of the eiphtfold 
division in worship and attain 
blessing.” 


(O  gØaZ© 


Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: 
“Ông có nhơn duyên rất lớn với chúng sanh 


trong cõi Ta Bà. Nhưng hàng trời, rồng, hoặc 
nam tử nữ nhôn, hoặc thần, hoặc quỷ, cho đến 
chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường 
nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình 
tượng của ông, hay mến tưởng đến ông cùng 
khen ngợi ông. Thời những chúng sanh ấy đều 
ở nơi đạo vô thượng chánh giác quyết chẳng 
còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi 
người, cõi trời hưởng được sự vui vi diệu, khi 
nhơn quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký 
cho. Nay ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các 
loài chúng sanh và tám bộ chúng trời, rồng, 
vân vân mà muốn nghe Ta nói những sự lợi 
ích chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ 
Tát. Ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói 
đó!”—The Buddha replied to the Bodhisattva 
Contemplator of the World's Sounds: “You 
have great affinty with the Saha World. If 
øods, dragons, men, women, spirIts, ghosts Or 
any other beings who suffer for offenses 
within the six paths hear your name, see your 
name, yearn for you or praise you, they will 
defintely become irreversible (be bound 
1rreversibly) in the Unsurpassed Way. They 
wIll always be born among people and gøods 
and there fully experience wondeful bliss. 
When the fruit of their causes 1s about to 
ripen, they will encounter Budhas and be 
given theIr predictions of enliphtenment. You 
now are replete with gøreat compassion and 
pIty for living beings, for gods, dragons and 
the others of the eightfold division. Listen as Ï 
proclaim Earth Sfore Bodhisattva”s 
inconceivable, beneficial deeds. 
attentively, I will now talk about If.” 


Listen 


Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: 
“Vâng! Bạch đức Thế Tôn! Con xin ưa muốn 
nghe.—The Contemplator of the World”s 
Sounds said: “So be it, World Honored One, ] 
wIll be please to hear.” 


Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: 
“Trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị 


47/79 


lai sau, có vị trời nào, hưởng phước trời đã 
mãn, năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, 
hoặc có kẻ phải đọa lạc nơi chốn ác đạo. Các 
vị trời đó, hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng 
suy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của ngài 
Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên ngài Địa 
Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng một 
lần đảnh lễ. Thời các vị trời đó càng thêm lớn 
phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiễu, 
không bao giờ còn phải đọa lạc vào ba ác đạo 
nữa. Huống chi là những người thấy hình 
tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem 
các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ ăn uống, vật 
báu, chuỗi ngọc, vân vân mà bố thí cúng 
dường, thời người nây đặng vô lượng vô biên 
công đức phước lợi —The Buddha told the 
Bodhisatva Contemplator of the World”s 
Sounds: “In the worlds In the present and 
future, there are and will be gods whose 
heavenly blessings have ended, who manifest 
the five signs of decay, and who may be about 
to fall into the evil paths. When those signs 
appear, If those gods, whether male or female, 
see Earth Store Bodhisattva”s Image, hear his 
name, gaze at him or bow once to him, they 
theạr  heavenly blessings, 
experlence great happiness, and never fall 
into the retributions of the three evil paths. 
How muụch more will limitless, boundless 
meriforilous qualities, blessings and benefits 
accrue 
Bodhisattva and make offerings of flowers, 
clothing, food, drink, Jewels and necklaces. 


will: Increase 


(© those who see and hear the 


Lại vầy nữa, nầy Quán Thế Âm Bồ Tát! 
Trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị 
lai sau nây, những hàng chúng sanh trong sáu 
đường, như có kẻ sắp mạng chung mà đặng 
nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng 
Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thời kẻ mạng chung 
đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo. 
Huống chỉ là lúc sắp mạng chung, cha mẹ 
cùng hàng thân quyến đem của cải, nhà cửa, 
vật báu, y phục, vân vân của người sắp mạng 


chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay 
họa vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. 
Rồi làm cho người bịnh lúc chưa chết, hoặc 
mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến 
đem nhà cửa vật báu, vân vân vì mình mà tô 
vẽ hình tượng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có 
nghiệp báo thời phải mang lấy bệnh nặng, 
thời nhờ công đức nầy liền được lành mạnh, 
tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có 
nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả 
tội chướng nghiệp chướng, đáng lẽ phải bị đọa 
vào chốn ác đạo, song vì nhờ công đức nầy 
nên sau khi mạng chung, liền được sanh vào 
cõi trời, cõi người hưởng quả vui thù thắng vi 
diệu tất cả tội chướng thảy đều tiêu sạch— 
Moreover, the  World”s 
Sounds, 1f living beings in the six paths, In the 


Contemplator of 


worlds in the present and future, when they 
are on the verge of death, hear the name of 
Earth Store Bodhisattva pass through their ear 
a sinple time, they will never endure the 
sufferings of the three evil paths, how mụuch 
more will this be true 1ƒ when they are on the 
verge of death, the parents and relafives use 
the dying person”s houses, wealth, Jewels and 
clothing to commission the carving or painting 
of Earth Store Bodhisattva”s Image. Or If that 
sick person has not yet died and sees or hear 
and understands that, on his behalf, relatives 
have used his house, Jewels and so forth for 
the carving or painuing of Earth Store 
Bodhisattva”s Image, by receiving that merIf, 
he may quickly be cured and his lifespan 
prolonged, even 1f his karmic retribution 1s 
such that he should have undergone severe 
sickness. If that person”s retribution 1s such 
that his life 1s at an end and because of all 
manner of offense-obstacles 
obstructions, he should fall into the evil paths 
because of receiving such merit he will be 


and karmic 


born among humans and gods, and there enJoy 
extremely wonderful bliss. All his obstacles 
due to offenses wIll be eradicated. 


4780 


Lâi vầy nữa, nầy Quán Thế Âm Bồ Tát! Về 
đời sau, nếu có kể nam người nữ nào, hoặc 
lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên ba tuổi, hoặc 
lúc lên năm tuổi, mười tuổi trở xuống mà chết 
mất cha mẹ cho đến chết mất anh em chị em. 
Đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến cha 
mẹ cùng hàng thân quyến không rõ đọa lạc 
vào chốn nào, hay sang về thế giới nào, hoặc 
sanh lên cõi trời nào? Người đó như có thể tô 
vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nhẫn đến 
nghe danh hiệu của ngài một lần 
ngưỡng một lần đẳnh lễ, từ một ngày cho đến 
bảy ngày, đừng thối thất tâm ban đâu, nghe 
danh hiệu thấy hình tượng chiêm lễ cúng 
dường. Thời quyến thuộc đã sớm khuất của 
người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác 
đạo tính ra phải chịu đến số kiếp, nay nhờ 
công đức tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng 
Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường của con cái, 
hay của anh em chị em, nên liền đặng giải 
thoát, được sanh lên cõi trời cõi người hưởng 
quả vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến 
thuộc đã sớm khuất của người đó có phước 
lành, đã sanh lên cõi trời cõi người hưởng thọ 
quả vui thù thắng vi diệu rồi, thời nhờ công 
đức nầy càng thêm lớn nghiệp nhơn về bực 
Thánh, hưởng vô lượng quả vui. Như người đó 
lại có thể trong hai mươi mốt ngày, chuyên 
lòng chiêm lễ hình tượng của ngài Địa tạng 
Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của ngài đủ số 
một muôn biến, sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát 
hiện vô biên thân, mách cho người đó rõ nơi 
cõi của hàng thân quyến sớm khuất kia đã 
sanh về. Hoặc trong giấc mộng , Địa Tạng Bồ 
Tát hiện sức thần thông lớn, tự dắt người đó 
đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Nếu 
người đó lại có thể mỗi ngày niệm danh hiệu 
của Bồ Tát một muôn ngàn biến luôn đến một 
ngàn ngày. Thời người đó sẽ được Bồ Tát sai 
các vị Quỷ Thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, 
hiện đời đổ ăn món mặc dư dật, không có các 


chiêm 


thứ bệnh khổ, cho đến các tai vạ còn không 
hể vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. 
Rốt ráo rồi người đó được ngài Địa Tạng Bồ 


Tát đảnhh thọ ký —Moreover, 
Contemplaor of the Worlds Sounds 
Bodhisattva, In the future a man or woman 
may lose father, mother, brothers, or sist€rs 
while he or she 1s still an Infant or three years 
old, or five years old, or under ten years of 
age. When fully øgrown the person may think 
of these parenfs and relatves but not know 
into what path or world or heaven they have 
been born. If that person 1s able to sculpt or 
paInt an Image of Earth Store Bodhisattva, or 
even hear his name, or øaze upon, or worship 
him, and !f that person can confinue to do so 
from one throuph seven days, constantly 
hearing his name, seeing his Image, øazing 
upon, worshipine, and making offerings 
without retreating from his Initial resolve, then 
that person”s relatives will be liberated for 
many aeons. Even thouph their karma from 
the causes they have planted might be such as 
to cause them to fall into the evil paths for 
kalpas, they will quickly be reborn ¡in the 
heavens, where they will receive supremely 
wonderfIl blis. 
receiving the meritorilous virtues established 
by that son, dauphter, brother, sister who 
sculpted or painted an Iimage of Earth Store 
Bodhisatva and then gazed upon it and 
worshiped 1t. If that peson”s relatives have 
already been born in the heavens on the 
strength of their own blessings and are already 
experIencing supremely wonderful bliss, upon 
recerving this additional merit, the causes for 
their attainng Sagehood will Increase, and 
they will experlence limitless bliss. lf in 
addition, that person 1s able to øaze upon and 
worshp Earthh Store Bodhisatva's Image 
single-mindedly during three weeks, reciting 
his name a full ten thousand times, the 
Bodhisatva may at that time, manifest a 
limitless body and tell that person all about 
the names of the worlds in which his relatives 
Bodhisattva may 
manifest great spiritual power and personally 


xoa 


These results come from 


have been bom. The 


4781 


lead him to those worlds in a dream to see his 
relatives. Moreover, 1f one 1s able to recite the 
Bodhisattva”s name one thousand times a day 
every day for one thousand days, the 
Bodhisattva will send the ghosts and be spIrits 
in the vicinty of that person to guard and 
protect him for his entire life. In this world, his 
clothing and food wIll be abundant and he wIll 
have no suffering from sickness. No accidents 
wil occur In his house, mụuch less affect him 
personally. Finally, the Bodhisattva wil rub 
the crown of his head and bestow a prediction 
of enliphtenment upon him. 


Lại vầy nữa, nây Quán Thế Âm Bồ Tát! Về 
đời sau, như có kẻ thiện nam người thiện nữ 
nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất 
cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh 
giác, muốn thoát khỏi tam giới. Những người 
đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của 
ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chí tâm quy-y hoặc 
đem hương hoa, y phục, vật báu, đồ ăn uống, 
vân vân để cúng dường chiêm ngưỡng đẳnh lễ 
thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng 
thiện nữ đó mau được thành tựu không bao 
giờ bị chướng ngại—Moreover, Contemplator 
of the World ˆs Sounds Bodhisattva, 1ƒ a good 
man or good woman_ ¡n the future wishes to 
ØIve rise to the preat compassionate thought 
Of rescuing and taking across all living beings 
and wishes to cultivate unsurpassed Bodhi in 
order to leave the Triple World, and 1f that 
person sees Earth Store Bodhisattva” Iimage, 
hears his name, and in his heart takes refuge 
with him, or using Incense, flowers, clothing, 
Jewels, food and drink, makes offerings to him 
and gazes at and worship him, that good man 
or good woman will have his wishes quickly 
realized and will never have any obstructions 
(obstacles). 


Lại vầy nữa, nầy Quán Thế Âm Bồ Tát! 
Trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người 
thiện nữ nào muốn cầu trăm ngàn muôn ức sự 


về hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy-y 
chiêm ngưỡng đảnh lễ, cúng dường, ngợi khen 
hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được 
như thế thời nguyện những chi và cầu những 
chi thảy đều thành tựu cả. Lại cầu mong Địa 
Tạng Bồ Tát vận đức từ bi rộng lớn ủng hộ 
mãi cho; người đó trong giấc chiêm bao liền 
đặng ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ 
ký—Moreover, Contemplator of the World”s 
Sounds Bodhisattva, 1ƒ good men and women 
in the future wish to fulfill hundreds of 
thousands of ten thousands of millions of 
wishes and to succeed 1n as many undertaking 
1n both the present and the future, they should 
simply take refuge with, øaze upon, worshIp, 
make oferings to, and praise the Image of 
Earth Store Bodhisattva. In such a way, the1r 
wishes and what they seek wIll all be realized. 
Moreover, one may wish that Earth Store 
Bodisattva, replete with his great compassion, 
wIll offer eternal protection. That peson will 
then dream of the Bodhisattva rubing the 
crown of his head and bestowing a prediction 
of enlightenmernt. 


Lại vầy nữa, nầy Quán Thế Âm Bồ Tát! 
Trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ 
thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối vời 
kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghì 
muốn đọc tụng kinh điển ấy. Dầu gặp đặng 
minh sư truyền dạy cho những người đó học 
tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng 
cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ 
thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng 
đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh 
điển Đại Thừa không có công năng đọc tụng. 
Những hạng người nầy khi nghe danh hiệu 
của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết tâm cung 
kính bày tổ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y 
phục, đồ ăn, tất cả đổ ngọa cụ, vân vân cúng 
dường hình tượng Bổ Tát. Dùng một chén 
nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày 
một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để 
uống, xây mặt về hướng nam. Khi nước vào 


4782 


miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước 
xong, phải cử ngũ tân, rượu thịt, tà dâm, vọng 
ngữ và các việc giết hại trong bẩy ngày, hoặc 
hai mươi mốt ngày. Người thiện nam thiện nữ 
đó trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ 
Tát hiện thân vô biên rưới nước trên đảnh của 
người đó. Sau khi thức dậy, người đó liễn 
đặng thông minh, một phen nghe đến kinh 
điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao 
giờ còn quên một câu kệ nữa—Moreover, 
Contemplator of the Worlds Sounds 
Bodhisattva, there may be good men and 
women ïn the future who have high regard for 
the Great Vehicle Sutras and make the 
1nconceivable resolve to read them and to 
recite them from memory. Although they 
encounter an understanding master who 
Instructs them so that they may become 
familiar with the texts, whatever they learn 
they forget in a short while, so that after 
months or years they are no longer able to 
read or recle them from memory. Ít 1s 
because this øood man”s or good woman”s 
karmic obstructions from past lives have not 
yet been eradicated that he does not have the 
proper dispositon for reading and reciting 
Sutras of the Great Vehicle. Upon hearing 
Earth StoreBodhisattva`s name or seeing his 
Image, such people should wholly use their 
oripinal minds and respectfully state their 
situation to the Bodhisattva. In addition, they 
should take ¡incense, flowers, clothing, food 
and drink as well as all manner of playthings, 
and make offerings to the Bodhisattva. They 
should place a bowl of pure water before the 
Bodhisatva for one day and one nipht. 
Afterwards, placing their palms together, let 
them state their request and then drink the 
water while facing south. As the wafer 1s 
about to enter their mouths they should be 
particularly sincere and solemn. After drinking 
the water, they should abstain from the five 
plants of the family, wine, meat, sexual 
acfivity, and false speech, as well as killing 


and harming, for one to three weeks. In 
dreams, these good men and øgood women wIÏll 
all see Earth Store Bodhisattva manmifesting a 
limitless body and annointing the crowns of 
their heads with water. When they awaken 
they will be endowed with keen intelligence. 
Should this Sutra then pass through their ear 
faculties time, they will eternally 
remember It and never forget or lose a sinple 
Senfence OTr verse. 


One 


Lại vầy nữa, nầy Quán Thế Âm Bồ Tát! Về 
trong đời sau, như có những người nào ăn mặc 
không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, 
hoặc thân nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hưng 
suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia 
ha, hoặc có sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi 
thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh 
sợ. Những người như thế đó, khi nghe danh 
hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình 
tượng của Địa Tạng Bồ Tát nên chí tâm cung 
kính niệm đủ một muôn biến, thời những sự 
không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, cho 
đến trong giấc mộng thảy đều an ổn vui vẻ— 
Moreover, Contemplator of the World”s 
Sounds Bodhisattva, 1ƒ there are people In the 
food clothing 
1nsufficient, who find their efforts thwarted, or 
who endure much sickness, and ¡ill fortune, 
whose familes are not peaceful, whose 
relafIves are scattered, or who are bothered by 
unfortunate occurences, or who are offen 
startled in their sleep by dreams, such people, 
upon hearing Earth Store”s name and seeing 
his Image, should recite his name a full ten 
thousand times with extreme sincerity and 
respect. Those displeasing maft€ers 
gradually be eradicated and they will attain 
peace and happiness. Their food and clothing 
wIll be abundant and even !f their dreams they 
wIll be peaceful and happy. 


future  whose and are 


wil 


Lại vầy nữa, nây Quán Thế Âm Bồ Tát! Về 
đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, 


4783 


hoặc nhơn sự làm ăn, hoặc nhơn sự công 
chuyện tư, hoặc nhơn sự sanh cùng tử, hoặc 
nhơn việc gấp mà phải vào trong rừng núi, 
hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt 
lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở. Người ấy 
trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa 
Tạng Bồ Tát một muôn biến, được thế thời đi 
qua nơi chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ 
vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi, đều được an ổn 
vui vẻ luôn, cho đến dầu gặp loài hùm sói sư 
tử, vân vân nhưng tất cả thứ độc hại đều 
không thể phạm đến người đó được— 
Moreover, Contemplator of the World”s 
Sounds Bodhisattva, If good men or good 
women 1n the futuire must enfter mountain 
ÍOT©SfS, CrOSS OVeT rIV€rs, seas or other large 
bodles of water, or If they must take 
dangerous routes either for the sake of 
earning their own livelihood, or for public or 
personal affairs, or matters of life and death, 
or o(her urgent business, such people should 
first reciIte the name of Earth Store 
Bodhisattva ten thousand times. The ghosts 
and spirits of the lands they pass through will 
then guard and protect them ¡in their walking , 
standing, sitting and lying down. The peace 
and happiness of those persons w1ll constantly 
be preserved, so that even I1f they encounter 
tigers, wolves, lions or any other harmful or 
pOlsonous creafures, the creatures will be 
unable to harm them. 


Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: 
“Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhơn duyên rất lớn 
với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự 
mà các hàng chúng sanh thấy nghe tên của 
ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thời dầu 
có nói đến trong trăm ngàn kiếp cũng không 
hết được. Nây Quán Thế Âm Bồ Tát! Vì thế 
ông nên dùng thần lực mà truyền kinh nầy 
làm cho chúng sanh trong cõi Ta Bà đây mãi 
đến trăm ngàn kiếp được hưởng những sự an 
vui luôn—The Buddha told the Contemplator 
of the World's Sounds Bodhisattva: “Earth 


Store Bodhisattva has great affinitles with 
beings in Jambudvipa. Hundreds of thousands 
Of aeons would not be time enough to descrIbe 
the benefits derived by living beings who see 
ths Bodhisattva 
Therefore, Contemplator of the World”s 
Sounds Bodhisattva, you should use your 
SpIritual power to propagate this Sutra and to 
cause the living beings in the Saha World to 
receve peace and happiness always, 
throuphout hundreds of thousands of ten 
thousands of aeons.” 


and hear his name. 


Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói kệ rằng—At 
that me the World Honored One spoke 
V€TS€S, SayIng: 

Ta xem Địa Tạng sức oai thần 

As I contemplate Earth Store's awesome 
spIritual strength, 

Kiếp số hằng sa khó tỏ trần. 

Speaking for aeons as many as Ganges sands 
would fail to describe 1t. 

Thấy nghe, một niệm chiêm ngưỡng lễ, 

To see, to hear, to worship for but one 
thought, 

Trời người lợi ích sự không ngăn. 

Bring endless benefit to øgods and humans. 


Hoặc Rồng, hoặc Thần, cùng nam nữ. 

lf a man”s or woman”s or a god”s or a draøon”s 
Báo thân sẽ sa vào đường dữ, 

Lifespan ends and he should fall imnto evil 
Ways, 

Chí tâm quy mạng Đại Sĩ thân, 

But, If with extreme sincerity he takes refuge 
with this Great Being, 

Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. 

His lifespan will increase and his offenses wIll 
be wIped away. 


Tuổi thơ chết mất mẹ cùng cha 

Those who when young, lost their parenfs, 
Huynh đệ chị em kẻ ruột rà 

Brothers, sisters, or other kin, 


4184 


Lớn khôn nghĩ đến đều không biết, 

Whom they never knew while they were 
8roWwing up, 

Nẻo dữ đường lành ở đâu là? 

And do not know what paths their spirits took? 
Hoặc vẻ, hoặc tô hình Đại Sĩ, 

Should sculpt or paint an Image of this Great 
Being, 

Cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 

With sincere regard gaze upon and worship 
him unceasinply, 

Hăm mốt ngày luôn niệm danh hiệu. 

And for twenfy-one days recite his name. 

Bồ Tát hiện thân đến bên mình. 

The Bodhisattva will manifest a boundless 
body 

Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào. 

And show the realms in which the kin were 
born. 

Dầu sa ác thú cũng mau ra. 

Even !f theyˆve fallen Into evil paths, they wIll 
soon find escape. 

Nếu được không vui lòng kính ngưỡng, 

lIf one 1s able to not retreat from one”s first 
resolve, 

Thánh ký, Bồ Tát vuốt đầu trao. 

The crown of one”s head will be rubbed, and a 
prediction of sagehood recerved. 


Bồ Đề Vô Thượng muốn tu hành 

One who wishes to cultivate the unsurpassed 
Bodhi 

Mong ra ba cõi khỏi tử sanh, 

And leave behind the suffering of the Triple 
World, 

Người nầy đã phát lòng bi lớn, 

Having gIven rise to the øreat compassionate 
heart, 

Trước nên chiêm lễ hình Đại Sĩ, 

Should first gaze upon and worship the Image 
of this Great Being, 

Nghe tên quy-y đấng trọn lành, 

Upon hearing his name, immediately taking 
refuge on Him, 


Cúng dường cung kính phát lòng thành, 

With respectffully sincere offerinss, 

Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, 
Karmic hindrances will never cover one OVer. 
Bao nhiêu mong ước sớm viên thành. 

Each wish on makes will quickly come to 
paSS. 


Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, 

One may resolve to read a sufra text, 

Muốn độ chúng sanh khỏi tai ách. 

Wishing to take confused sentient beings 
across to the other shore. 

Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, 

But althoupgh making such an inconceivable 
VOW, 

Đọc rồi quên rồi luôn sót mất. 

For whatever one reads 1s shortly thereafter 
forgotten. 

Người nầy nghiệp chướng nó làm mê, 
Because of karmic obstructions and delusions, 
Học Đại Thừa kinh khó mọi bề. 

One cannot hold the Mahayana sutras in oneˆ”s 
mind. 

Y phục, uống ăn các ngọa cụ, 

Clothing, food, and all sorts of sleeping bags, 
Cúng dường Địa Tạng với hương hoa, 

To Earth Store Bodhisattva one should offer 
scents and flowers, 

Dùng chén nước trong bày trước tượng, 

Place a bowl of pure water before the Great 
Being, 

Cách một ngày đêm bưng lấy uống, 

Wait for one day and night, then drink the 
Waf€T, 

Sanh lòng ân trọng cử ngũ tân, 

Be diligent and respectfully and carefully 
avoid the pungent plants, 

Rượu thịt, tà dâm cùng đối luống, 

Both meat and wine, Iimproper sex conduct 
and false speech, 

Trong hăm mốt ngày chớ sát sanh, 

For twenty-one days neither kill nor injure; 
Chuyên lòng tưởng niệm Thượng Nhơn danh. 


4785 


With extreme sincerity be mindful of the 
name of this Great Being. 

Chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, 

Then In a dream one will see His Image, 

Thức rồi liền đặng trí khôn lanh, 

Once awake, obtain keenness of the ear 
faculty, 

Đại thừa kinh giáo nghe qua tai 

So that when the teachings of Mahayna sutras 
are heard passing through one”s ear, 

Ngàn vạn đời sau nhớ chẳng sai. 

Throughout ten million lives, one will never 
forget them. 

Chính nhờ Đại Sĩ oai thần lớn, 

Because the power of this Great Being 1s 
1nconceivable, 

Thầm giúp người kia có huệ tài. 

lt can cause such a person to obfain this 
wisdom. 


Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, 

lf poverty-sticken beings, plagued with 
disease, 

Cửa nhà hoạn họa, người lìa nhau, 

Whose homes are troubled, whose relatives 
are scat(ered, 

Ngủ mê mộng mị không an giấc, 

Who aren”t at peace, even In sleep or dreams, 
Cầu muốn hỏng hư chẳng được nào! 

Whose efforts are thwarted, so they can't 
carry out their wIshes, 

Dốc lòng chiêm lễ ngài Địa Tạng, 

Gaze upon and worship Earth Store”s Image 
with utmost sincerIty, 

Bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, 

AlI the evil deeds will be wiped away, 

Nhẫn đến chiêm bao đều an cả, 

Even their dreams will be totally peaceful, 
Quỷ Thần phò hộ, của dư xài. 

Therr food and clothing will be plentiful, and 
God and ghosfs wIll protect them. 


Z⁄ ^ 1< Z⁄ Z + N 
Muốn qua sông biển, đến núi rừng, 


Those who wish to travel in mounftaIn foresfs, 
ACTOSS TIV€TS Of S€AS, 

Cầm thú độc nguy, giặc đón đường, 

Or among poisonous or evil birds and beasts, 
or evil people; 

Ác Thần, ác quỷ, mưa gió dữ, 

Among evil ghosfs, and spirits, and also evil 
winds, 

Nhiều nỗi gian nan khốn không lường, 

So many kinds of troublesome disturbances, 
Sắp sửa ra đi đối trước tượng, 

To an Iimage of Earth Store Bodhisattva, the 
Great Being, 

Cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. 
Necd only gaze ¡In worshp and make 
offerings. 

Núi rừng biển cả có vào trong, 

In such a way, within the mountain forestfs, 
and on the great seas, 

Ác tai tiêu sạch thường an sướng. 

AII evil should thereby be destroyed. 


Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, 

Avalokitesvara, listen with extreme sincerIty 
to what Ï say, 

Địa Tạng vô lượng oai thần đó, 
Earh Store Bodhisatva 1s 
1nconceivable. 

Trăm ngàn muôn kiếp thuật chẳng rồi, 
Hundreds of thousands of ten thousands of 
kalpas 1s time too brief, 

Rộng tuyên Đại Sĩ đầy sức nọ! 

To describe fully the powers of this Great 
Being! 


endless and 


Như người nghe đến danh Địa Tạng, 
lf humans can but hear the name 
Store,” 

Thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, 

Or 1f they see his Image, and gaze In worshIp, 
Hương hoa, ăn uống, dâng y phục, 

Or offer incense, flowers, food, drink, and 
clothing, 

Trăm ngàn báo đẹp hưởng điều lành, 


“Earth 


4786 


They will delipht in a hundred thousand 
wonderous Joys. 

Nếu hay đem công hồi pháp giới, 

If one can dedicate such merit to the Dharma 


Realm, 

Rốt ráo thành Phật, sanh tử khỏi, 

One wil fnaly become a Buddha, 
transcending birth and death, 

Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, 
Therefore, contemplate of the World ”s 


Sounds, you should know about this, 

Truyền khắp hằng sa nhiều cõi nước! 

Inform all lands everywhere, as many as 
Ganges Sands! 


CHƯƠNG MƯỜI BA— 
CHAPTER THIRLEEN 

PHẨM DẶN DÒ CỨU ĐỘ NHƠN 
THIÊN—- THE ENTRUSTMENT OF 


HUMANS AND GODS 

Lúc đó đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng 
xoa đảnh ngài Địa Tạng đại Bồ Tát mà bảo 
rằng: Địa Tạng! Địa Tạng! Thần lực của ông 
không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không 
thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ 
bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu 
cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi 
tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của 
ông trăm ngàn muôn kiếp cũng chẳng hết 
đặng—At that time the World Honored One 
raised his gold colored arm, and again rubbed 
the crown of the head of Earth Store 
Bodhisattvva Mahasattva, “Earth 
Store, Earth Store, your spiritual pOowers, 
compassion, wisdom and eloquence 
1nconcerivable. Even 1f all the Buddhas of the 
ten directions were to proclaim theIr pralse of 
your Inconceivable deeds, they could not 
ñnish in thousands of ten of thousands of 


and said: 


are 


aeons. 


Nây Địa Tạng! Địa Tạng! Ông nên nhớ hôm 
nay Ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp 
hội lớn có trăm ngàn muôn ức bất khả thuyết, 
bất khả thuyết tất cả các chư Phật, các vị Bồ 
Tát, các hàng trời, rồng, tám bộ chúng đây, 
một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những 
kẻ ở trong nhà lửa ra khỏi ba cõi, mà giao phó 
cho ông. Ông chớ để các chúng sanh đó phải 
bị đọa vào ác đạo, dầu là chỉ một ngày một 
đêm, huống chỉ lại để cho họ phải bị đọa lạc 
vào địa ngục Vô Gián cùng địa ngục A Tỳ, 
mãi đến ngàn muôn ức kiếp không lúc nào ra 
khỏi ư—Earth Store! Earth Store! Remember 
that today, In the Trayastimsha Heaven in 
ths øreat assembly of the hundreds of 
thousands of ten thousands of millions of 
Indescribable, ¡ndescribable numbers of all 
the Buddhas, Bodhisattvas, gods, dragons, and 
other members of the eiphtfold division, I 
again entrust to you the humans, gods, and all 
other beings who are still in the burning abode 
and have not yet left the Triple World. Do not 
allow those beings to fall into the evil paths 
even for a single day and nipht, much less fall 
imnto the Uninterrupted Hell of the Five 
Offenses and the Avichi Hell, where they 
would have to pass through thousands of tens 
of thousands of millions of aeons without 
being able to leave. 


Nầy Địa Tạng! Tâm tánh của chúng sanh cõi 
Diêm Phù Đề không định, phần đông quen 
theo thói ác, thoảng hoặc có người phát tâm 
lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, 
còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. 
Cũng vì lẽ đó, nên Ta phải chia thân nầy ra 
trăm ngàn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh 
của họ hầu cho họ được giải thoát —Earth 
Storel The beings of Jambudvipa are of 
1rresolute will and nature, and they habitually 
do many evil. Even If they resolve their 
thoughts on good, in an instant they turn back 
on that resolve. And If they encounter evil 
conditions, in every thought they tend to 


4787 


become ¡ncreasingly ¡involved In them. For 
this reason I duplicate hundreds of thousands 
of millions of bodies to transform living 
beinss, to take them across and liberate them, 
all in accord with ther own fundamental 
natures. 


Nầy Địa Tạng! Hôm nay Ta ân cần đem 
chúng trời, người giao phó cho ông. Trong đời 
sau như có hàng trời người cùng thiện nam 
thiện nữ nào trông chút ít căn lành ở trong 
Phật pháp, chừng bằng sợi lông, mảy trần, hạt 
cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của 
ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập 
lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thối 
thất —Earth Store! Ï now earnestly entrust the 
multitudes of humans and gods to you. Tf, in 
the future, gods or human beings, whether 
gøood men or good women, plant a few good 
roofs in the Buddhadharma, be they as little as 
a strand of hair, a mote of dust, a gprain of 
sand, or a drop of wafer, use your virtue In the 
Way and spiritual powers to protect them so 
that they gradually cultivate the unsurpassed 
Way and do not retreat from 1t. 

Lại vầy nữa, nầy Địa Tạng Bồ Tát! Trong đời 
sau, hoặc có trời hay người nào phải theo 
nghiệp mà thọ báo bị đọa vào ác đạo, đến khi 
bị đọa vào chốn ác đạo, vừa bước đến cửa 
ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm 
đặng danh hiệu của đức Phật, hay danh hiệu 
của một vị Bồ Tát, cùng một câu kệ kinh điển 
Đại Thừa. Ông nên dùng thân lực của ông tìm 
phương chước cứu vớt các chúng sanh đó, ông 
nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục 
làm cho họ được sanh lên cõi trời hưởng sự 
vui vi diệu thù thắng ”—Moreover, Earth 
Store! If in the future, humans or gods who 
oupht to fall Into the evil paths as karmic 
retribution are on the verge of falling Into 
those paths, or are ready at the very gates fO 
those paths, are able to recite the name of one 
Buddha or Bodhisattva, or a single sentence or 
verse of a Great Vehicle Sutra, you should use 


your spiritual powers to rescue them with 
expedlent means. Display to them a limiless 
body, smash the hells, and cause them to be 
born 1n the heavens and to experlence 
supremely wonderful bliss. 

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói kệ rằng—At 
that time the World Honored One spoke In 
V€TS€, SayIng: 

“Đời nay đời sau chúng thiên nhơn, 

Humans and gods and other beIngs of the 
present and future, 

Nay Ta ân cần dặn bảo ông; 

I now earnestly entrust to you; 

Dùng đại thần thông quyền độ họ. 

With great spiritual penetrations, skill-in- 
means (skillful means), take them across. 
Đừng cho ác đạo đọa vào trong. 

Do not allow them to fall into the evil paths.” 
Bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp 
tay bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Cúi 
xin đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau , nếu 
có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào, đối 
với trong Phật pháp có một niệm cung kính, 
con cũng dùng trăm ngàn phương tiện độ 
thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát 
trong đường sanh tử, huống nữa là nghe các 
việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi 
đạo vô thượng không bao giờ còn thối 
chuyển—At that time Earth Store Bodhisattva 
Mahasattva, knelt on one knee, placed his 
palms together, and said to the Buddha: 
“World Honored One! 
concerned. If good men and good women in 
the future have a single thought of respect 
the Buddhadharma, I shall 
hundreds of thousands of expedient devices to 
take them across so that they may quickly 
attain liberation from bĩrth and death. How 


Please do not be 


toward US€ 


much more will those who have heard of 
gøoodundertakings and whose every thought 1s 
of_ cultivating, the 
unsurpassed Way. 


never refreat from 


4788 


Lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên 
đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát 
tên là Hư Không Tạng bạch cùng đức Phật 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Từ khi con đến 
cung trời Đao Lợi nầy được nghe đức Như Lai 
ngợi khen oai thần thế lực của ngài Địa Tạng 
Bồ Tát. Trong đời sau, hoặc có người thiện 
nam cùng thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng 
trời, rồng, vân vân nghe kinh điển nầy và 
nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát cùng với 
chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời 
những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi? 
Cúi mong đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng 
sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lược việc ấy 
cho.”—When this was said, a Bodhisattva in 
the assembly named Empty Space Treasure 
spoke to the Buddha: “World Honored One! I 
personally have come to the Trayastrimsha 
Heaven and have heard the Thus Come One 
praise the Inconceivable power of Earth Store 
Bodhisattva”s awesome spiritual strength. If in 
the future good men or good women, as well 
as gods and dragons, hear this sutra and the 
name of Earth Store Bodhisattva, or If they 
gaze at and worship his Iimage, how many 
kinds of blessings and benefis will they 
obtain? Please, World Honored One, say a 
few words about this for the sake of the living 
beings of the present and in the future.” 

Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tái: 
“Lắng nghe! Lắng nghe cho kỹ! Ta sẽ vì ông 
mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người 
thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng 
của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh nầy, 
cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món 
uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường 
ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi 
tám điểu lợi ích như sau đây—The Buddha 
told Empty Space Treasure Bodhisattva: 
“Listen attentively! Listen attentively! I shall 
enumerate them and describe them to you. If 
there are good men or women ¡n the future 
who see Earth Store Bodhisafttva”s Image, or 
who hear this sutra or read or recite I(; who 


use Incense, flowers, food and drink, clothing, 

or øems as offerings; or If they pralse , øaz€ 

upon, and worship him, they will benefit in 
twenty-eight ways: 

I) Các hàng trời rồng thường hộ niệm— 
Gods and dragons will be mindful of them 
and protect them. 

2) Quả lành càng ngày càng thêm lớn—The 
fruts of ther goodness will increase 
dally. 

3) Chứa nhóm nhân vô thượng của các bậc 
Thánh —They will accumulate superlor 
causes of Sagehood. 

4) Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề— 
They will not retreat from Bodhi. 

5) Đổ mặc món ăn dổi dào đầy đủ—Their 
food and drink will be abundant. 

6) Những bệnh tật không đến được nơi 
thân—Epidemics will not touch them. 

7) Khỏổi những tai nạn về lửa và nước— 
They will not encounter disasters of fire 
and water. 

8) Không bị hại bởi nạn trộm cướp——They 
wIll not have any difficulties with thieves 
or armed robbers. 

9) Người khác thấy đến liền sanh lòng cung 
kính —They will be respected by all who 
see them. 

10) Các hàng quỷ thần theo hộ trì —They will 
be aided by ghosfs and spIrIfs. 

11) Đời sau thân nữ sẽ chuyển thành thân 
nam——Women wIll be reborn as men. 

12) Đời sau sẽ làm con gái hàng Vương Giả, 
Đại Thần—If born as women, they will 
be daughters of kings and ministers. 

13) Thân tướng xinh đẹp —They will have 
handsome features. 

14) Phần nhiều được sanh về cõi trời —They 
will often be born In the heavens. 

15) Hoặc làm bậc vua chúa —They may be 
emperors or kings. 

16) Có trí sáng biết rõ việc trong những đời 
trước—They will know their past lives. 


4789 


17) Có mong cầu chi cũng đều được toại ý— 
They will attain whatever they seek. 

18) Quyến thuộc an vui—Their families will 
be happy. 

19) Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch—All 
disasters wIll be eradicated. 

20) Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn—They 
will eternally be apart from bad karmic 
paths. 

21) Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở 
ngạt —They wIll always arrive at the1r 
destination. 

22) Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ—At 
nipht their dreams will be peaceful and 
happy. : 

23) Những người thân tộc đã chết có tội thời 
được khỏi khổ——Their deceased ancestors 
wIll leave suffering behind. 

24) Nếu về đời trước có phước thời được thọ 
sanh về cõi vui sướng —And they will 
receive the blessings from theIr past lives 
to aid theIr rebirth. 

25) Các bậc Thánh ngợi khen—They will be 
praIsed by the sages. 

26) Căn tánh lanh lợi thông minh—They will 
be mntelligent and they will have sharp 


faculties. 
27) Giàu lòng từ mẫn-They will have 
magnanimous, kind and sympathetic 


(compassionate) hearts. 
28) Rốt ráo thành Phật —They will ultimately 
realize Buddhahood. 


Lại vây nữa, nầy Hư Không Tạng Bồ Tát! 
Như có hàng trời, rồng, quỷ thần ở hiện tại và 
vị lai nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ 
Tát, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ 
Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành 
của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen 
chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điểu lợi ích sau 
đây—Moreover, Empty Space Treasure 
Bodhisattva! If gods, dragons, or spirits of the 
present or future hear Earth Store`s name, 
bow to his Image, or merely hear of his past 


vows, deeds, and practices, and then praIse 
him and gaze at and worship him, they wIll 
benefif In seven ways: 
l) Mau chứng bậc Thánh—-They wil 
quickly reach the Sages” ground. 
2) Nghiệp ác tiêu diệt—Therr evil karma 
will be eradicated. 
3) Chư Phật đến ủng hộ—AII the Buddhas 
wIll protect and be near them. 
4) Không thối thất Bồ Để —They will not 
retreat from BodhI. 
5) Bổn lực được tăng trưởng—Their inherent 
poWers wIll Increase. 
6) Việc đời trước đều rõ biết—They will 
know therr past lives. 
7) Rốt ráo thành Phật—They will ultimately 
realize Buddhahood. 
Bấy giờ bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả 
các đức Phật và đại Bồ Tát, cùng tám bộ 
chúng trời, rồng, vân vân ở mười phương đến 
dự pháp hội đó, nghe đức Thích Ca Mâu Ni 
Phật ngợi khen tuyên bày sức oai thần lớn 
chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, 
đều khen là việc chưa từng có—At that time, 
all those who had come from the ten 
directions, the ¡ndescribable, Iindescribable, 
numbers of Buddhas, Thus Come One, as well 
as the great Bodhisattvas, gods, dragons, and 
the remainder of the eightfold division who 
heard Sakyamuni Buddha”s praise of Earth 
Store Bodhisattva's great, 
inconceivably spiritual powers, 
that there had never been anything like this 
before. 
Lúc đó trời Đao Lợi rưới vô lượng hương hoa, 
thiên y, chuỗi ngọc để cúng dường đức Thích 
Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi, 
tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm 
lễ chắp tay mà lui ra—At that time, incense, 
flowers, heavenly garments and pearl 
necklaces rained down ¡in the Trayastrimsha 
Heaven as offerings to Sakyamuni Buddha 
and Earth Store Bodhisattva. When this was 
finished, together the entire assembly again 


awesome, and 


exclaimed 


4790 


gazed upward, worshiped, placed their palms 
together, and withdrew. 

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện—Hết 
Quyển Hạ—This ends the third roll of the 
Sura of The Past Vows of Earth Store 
Bodhisattva. 

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng ( 
lần)—Namo Eternally Dwelling Sangha of the 
ten directlons (3 times). Nam Mô Địa Tạng 
Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần—Namo Earth Store 
Bodhisattva Mahasattva (3 time§). 

Lạy đấng Tam Giới Tôn 

Bowing to the World Honored Ones of the 
three realms, 

Quy mạng mười phương Phật, 

Taking refuge In the Buddhas of the ten 
directions, 

Nay con phát nguyện rộng 

Resolving broadly, 


Thọ trì kinh Địa Tạng. 

Those who practice and cultivate this “Earth 
Store” sutra (that the merit and virtue from 
this work). 

Trên đền bốn ơn nặng, 

Repaying four kinds of kindness above, 

Dưới cứu khổ tam đồ, 

Aiding those suffering In the paths below, 

Nếu có kẻ thấy nghe 

May those who see and hear of this, 

Đều phát Bồ Đề tâm, 

AII bring forth the resolve for Bodhi, 

Hết một báo thân nầy 

'When this retribution body 1s Ove€r, 

Sanh qua cõi Cực Lạc. 

Be reborn together 1n ultimate bliss. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 
lần) —Namo Sakyamuni Buddha (3 times). 


4791 


Appendix M 


Kinh Niệm Xứ 
The Satipatthana Sutta 


4792 


KINH QUÁN NIỆM 


SATIPATTHANA SUTTA 


(Theo Kinh Trung A Hàm ——According to the 
Maljhima Nikaya). 


e _ Tôi nghe như vây. Một thuở nọ Thế Tôn 
ở xứ Câu Lâu, Kiểm Ma Sắt Đàm là đô 
thị của xứ Câu Lâu. Rồi Thế Tôn gọi các 
Tỳ Kheo: “Này các Ty Kheo.” Các Tỳ 
Kheo vâng đáp Thế Tôn: “Bạch Thế 
Tôn!” Thế Tôn thuyết như sau: Thus, I 
have heard. Ôn one occasion, the Blessed 
One was living in the Kuru country at a 
fown of the Kurus named 
Kammasadhamma. There He addressed 
the Bhikkhus thus: “Bhikkhus.” 


» 


“Venerable sr,” they replied. The 


Here, Bhikkhus, a Bhikkhu abides 
contemplating the body as a body, ardent, 
fully aware, and mindful, having put away 
covetousness (envy) and grief for the 
world. He abides contemplating feelings 
as feelinss, ardent, fully aware, and 
mindful, having put away coveftousness 
and grief for the world. He abides 
contemplating mind as mind, ardent, fully 
aware, and mindful, having put away 
covetousness (envy) and grief for the 
world. He abides contemplating mind- 
obJects as mind-obJects, ardent, fully 
aware, and mindful, having put away 
covetousness (envy) and grief for the 
world. 


Blessed One said: 
Nầy các Tỳ Kheo, đây là con đường độc 


QUÁN THÂN—CONTEMPLATION OF 
THE BODY 
a) Tỉnh Thức Về Hơi Thở—Mindfulness of 


nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, 
vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành 
tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là 
Tứ Niệm Xứ —Bhikkhus, this is the direct 
path for the purificatlon of beings, for 
surmounting (overcoming) sorrow and 
lamenfation, for the disappearance of pain 
and grief, for the attainment of the true 
Way, for the realizaton of Nibbana, 
namely, the four foundatons of 
mindfulness. 

e _ Thế nào là bốn? Nây các Tỳ Kheo, ở đây 
Tỳ kheo sống quán niệm thân thể trên 
thân thể, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm 
để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán 
niệm cảm thọ trên các cảm thọ, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 
tham ưu ở đời; sống quán niệm tâm thức 
trên tâm thức, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống 
quán pháp trên các pháp (hay đối tượng 
của tâm thức nơi các đối tượng tâm thức), 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời—What are the four? 


Breathing: 

Và nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể? 
Này các Tỳ Kheo, ở đây, Tỳ Kheo đi đến 
khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi 
nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và 
an trú trong chánh niệm trước mặt. Vị ấy 
thở vô tỉnh giác là mình đang thở vô; vị 
ấy thở ra tỉnh giác là mình đang thở ra. 
Thở vô một hơi dài, vị ấy ý thức rằng: 
“Tôi đang thở vô một hơi dài.” Thở ra 
một hơi dài, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang 
thở ra một hơi dài.” Thở vô một hơi ngắn, 
vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở vô một 
hơi ngắn.” Thở ra một hơi ngắn, vị ấy ý 
thức rằng: “Tôi đang thổ ra một hơi 
ngắn.” Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
vô,” vị ấy tập; “cảm giác toàn thân, tôi sẽ 
thở ra,” vị Ấy tập; “An tịnh toàn thân, tôi 
sẽ thở vô,” vị ấy tập; “An tịnh toàn thân, 
tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập. Này các Tỳ 
Kheo, như người thợ quay hay học trò 
người thợ quay thiện xảo khi quay dài, 
tuệ tri: “Tôi quay dài” hay khi quay ngắn, 


4794 


vị ấy ý thức rằng: “Tôi quay ngắn.” Cũng 
vậy, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo thở vô 
đài, ý thức rằng: “Tôi đang thở vô dài.” 
Thở ra dài, ý thức rằng: “Tôi đang thở ra 
dài” Thở vô ngắn, ý thức rằng: “Tôi 
đang thở vô ngắn.” Thở ra ngắn, ý thức 
rằng: “Tôi đang thở ra ngắn.” VỊ ấy tập: 
“Tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở 
mà tôi đang thở vào.” Vị ấy tập: “Tôi có 
ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi 
đang thở ra.” Vị ấy tập: “Tôi đang thở 
vào và làm cho sự điều hành trong thân 
thể tôi trở nên an tịnh.” Vị ấy tập: “Tôi 
đang thở ra và làm cho sự điều hành trong 
thân thể tôi trở nên an tịnh ”——An now, 
Bhikkhus, Bhikkhu abide 
contemplating the body as a body? Here a 
Bhikkhu, gone to the forest or to the root 
Of a tree or fo an empty hut, sit down; 
having folded his legs crosswise, set his 
body erect, and established mindfulness 
1n front of him, ever mindful he breathes 
in, mindful he breathes out. Breathing In 
long, he understands: “I breathe In long;” 
or breathing out long, he understands: “I 
breathe out long.” Breathing In short, he 
undersfands: “I  breathe 
breathing out short, he understands: “l 
breathe out short.” He trains thus: “1 shall 
breathe in experiencing the whole body 
of breath;” he trains thus: “I shall breathe 
out experilencing the whole body of 
breath.” He trains thus: “[ shall breathe In 
tranqguilizing the bodily formation;” he 
tramns thus “[ shall breathe 
tranguilizing the bodily formatlon.” Just 
as a skilled turner or his apprentice, when 
making a long turn, understands: “IÏ make 
a long turn;” or when making a short turn, 
understands: “I make a short turn;” so too, 
breathing In long, a Bhikkhu understands: 
“TI breathe in long,” he trains thus: “I shall 
tranguiizing the bodily 


does a 


in short;” or 


Oouf 


breathe out 
formation.” 


b) 


Như vậy, khi vị ấy sống quán niệm thân 
thể trên nội thân; hay sống quán niệm 
thân thể trên ngoại thân; hay sống quán 
niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại 
thân; hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh 
khởi trên thân thể; hay sống quán niệm 
tánh diệt tận trên thân thể; hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên thân thể. Hoặc 
người ấy quán niệm: “Có thân đây,” vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy không nương tựa, không chấp trước vật 
gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là 
Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên 


thân thế In this way, he abides 
contemplatng the body as a body 


Iinternally, or he abides contemplating the 
body as a body externally , or he abides 
contemplating the body as a body both 
internally and externally. Or else, he 
abides contemplating In the body 1fs 
arising factors, ot he abides contemplating 
in the body 1ts vanishing factors, or he 
abides contemplating In the body both 1s 
arising and vanishing factors. Or else 
mindfulness that “there 1s a body” 1s 
simply established In him to the extent 
necessary for knowledge 
mindfulness. And, he abides independent, 
not clinging to anything in the world. That 
1s how a Bhikkhu abides contemplating 
the body as a body. 


bare and 


Tứ Oai Nghi —The Four Postures: 

Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đi, ý 
thức rằng: “Tôi đang đi” Khi đứng, ý 
thức rằng: “Tôi đang đứng.” Khi ngôi, ý 
thức rằng: “Tôi đang ngồi.” Khi nằm, ý 
thức rằng: “Tôi đang nằm.”Thân thể được 
xử dụng như thế nào, vị ấy ý thức thân 
thể như thế ấy—Again, Bhikkhus, when 
walking, a Bhikkhu understands: “I am 
walking;” when standing, he understands: 
“I am standing” when siting, he 


c) 


4795 


undersfands: “I[ am sitting:” when lying 
down, he understands: “I am lying down;” 
or he understands accordingly however 
his body 1s disposed. 

Vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội 
thân; hay vị ấy sống quán niệm thân thể 
trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán 
niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại 
thân; hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh 
khởi trên thân thể; hay vị ấy sống quán 
niệm tánh diệt tận trên thân thể; hay vị 
ấy sống quán niệm tánh sanh diệt trên 
thân thể. “Có thân đây,” vị ấy an trú 
trong chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời nầy. Này các Tỳ 
Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán 
niệm thân thể trên thân thể-——In this way, 
he abides contemplating the body as a 
body ¡Internally, externally, and both 
Iinternally and externally. And he abides 
independent, not clinging to anything In 
the world. That too is how a Bhikkhu 
abides contemplating the body as a body. 


Hoàn Toàn Tỉnh Thức—FEull Awareness: 

Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo khi 
bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang 
làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình 
đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ 
việc mình đang làm; khi mặc áo Tăng 
Già Lê, mang bát, mang y, biết rõ việc 
mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, 
biết rõ việc mình đang làm; khi đại tiểu 
tiện, biết rõ việc mình đang làm; khi đi, 
đứng, ngôi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ 
các việc mình đang làm—Again, 
Bhikkhus, a Bhikkhu 1s one who acts in 
full awareness when going forward and 
returnng: who acts In full awareness 
when looking ahead and looking away; 
who acfs In full awareness when flexing 
and extending his limbs; who acts In full 


q) 


awareness when wearing his robes and 
carrying his outer robe and bowl; who 
acfts 1n full awareness when eating, 
drinking, consuming food and tasting;: who 
acfts 1n full awareness when walking, 
standing, siting, falling asleep, waking up, 
talking and keeping silent. 

Như vậy, vị ấy sống quán niệm thân thể 
trên nội thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm 
thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên thân thể; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên thân thể; hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có 
thân đây,” vị ấy an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Này các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ 
Kheo sống quán niệm thân thể trên thân 
thể-——In this way, he abides contemplating 
the body as a body internally, externally, 
and both internally and externally. And, 
he abides independent, not clinging to 
anything in ttheworld. That too 1s how a 
Bhikkhu abides contemplating the body as 
a body. 


Thân Uế Trược—Foulness of the Body 
Parts: 

Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quan 
sát thân nầy, từ gót chân trở lên và từ 
đỉnh tóc trở xuống, bao bọc bởi một lớp 
da và chứa đầy những vật bất tịnh khác 
nhau. Trong thân nầy: “Đây là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, 
tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột bụng, phân, mật, 
đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp 
xương, nước tiểu.” Này các Tỳ Kheo, 
cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng 
đầy các loại hạt như gạo, lúa, đậu xanh, 


4796 


đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người 
có mắt, đổ các hột ấy ra và quan sát: 
“Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là 
đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây 
là hột lúa đã xay rồi.” Cũng vậy, nầy các 
Tỳ Kheo, một Tỳ Kheo quan sát thân nầy 
dưới từ bàn chân trở lên trên cho đến 
đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đây 
những vật bất tịnh khác nhau. Trong thân 
nầy: “Đây là tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, 
bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, 
mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước 
mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu.”— 
Again, Bhikkhus, a Bhikkhu reviews this 
same body up from the soles of the feet 
and down from the top of the harr, 
bounded by skin, as full of many kinds of 
Iimpurity thus: “In this body there are 
head-hairs, body-hairs, nails, teeth, skin, 
flesh, bones, bone-marrow, 
kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, 
lungs, large Intestines, small Intestines, 
bile, 
phiegm, pus, blood, sweat, fat, tears, 


Sinews, 


contents of the stomach, feces, 


Ørease, spittle, snot, oil of the joints, and 
urine.” Just as though there were a bag 
with an opening at both ends full of many 
Sorfs Of grain, such as hil rice, red rice, 
beans, peas, millet, and white rice, and a 
man with good eyes were to open 1t and 
review It thus: ““This 1s hill rice, this 1s red 
rice, these are beans, these are peas, this 
1s millet, this Is white rice;” so tOO, a 
Bhikkhu reviews this same body... as full 
of many kinds of impurity thus: “In this 
body there are head-harrs and urine.” 

Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể 
trên nội thân; hay sống quán niệm thân 
trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay 
vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên 
thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt 


©) 


tận trên thân thể; hay sống quán niệm 
tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân 
đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy 
các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống 
quán niệm thân thể trên thân thể-—In this 
way he abides contemplating the body as 
a body ¡nternally, externally, and both 
I1nternaly and externally... And, he abides 
independent, not clinging to anything In 
the world. That too is how a Bhikkhu 
abides contemplating the body as a 
body—See# 5. 


Thân Tứ Đại—Elements of the Body: 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quan 
sát thân nầy về các vị trí các giới và sự 
sắp đặt các giới: “Trong thân nây có địa 
đại, thủy đại, hỏa đại, và phong đại.” Nầy 
các Tỳ Kheo, như một người đổ tể thiện 
xảo, hay đệ tử của một người đồ tế giết 
một con bò, ngồi cắt chia từng phần tại 
ngã tư đường. Cũng vậy, nầy các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo quán sát thấy thân nầy về 
vị trí các giới: “Trong thân nầy có địa đại, 
thủy đại và phong đại ”—Again, 
Bhikkhus, a Bhikkhu reviews this same 
body, however 1t 1s placed, however 
disposed, as consisting of elements thus: 
“In this body there are the earth element, 
the water element, the fire element, and 
the air element.” Just as though a skilled 
butcher or his apprentice had killed a cow 
and was seated at the crossroads with 1t 
cut up Into pieces; so too, a Bhikkhu 
reviews this same body... as consisting of 
elements thus: “In this body there are the 
earth element, the water element, the fire 
element and the air element.” 

Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể 
trên nội thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm 


4797 


thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên thân thể; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên thân thể. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có 
thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể— 
In this way, he abides contemplating the 
body as a body Internally, externally, and 
both Internally and externally... And he 
abides ¡ndependent, not clnging to 
anything In the world. That too 1s how a 
Bhikkhu abides contemplating the body as 
a body 


f-'n) Cửu Quán Về Nghĩa Địa—The Nine 


Charnel Ground Contemplations: 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như 
thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa 
địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể 
ấy trương phổng lên, xanh đen lại, nát 
thối ra. Tỳ Kheo quán niệm- thân thể ấy 
như sau: “Thân nầy tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
tánh chất ấy. —Again, Bhikkhus, as 
though he were to see a corpse thrown 
aside In a charnel ground, one, fwo, or 
three days dead, bloated, livid, and oozing 
matter, a Bhikkhu compares this same 
body with it thus: “This body too 1s of the 
same nature, it will be like that, 1t 1s not 
exempt from that fate.” 

Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể 
trên nội thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm 
thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên thân thể; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên thân thể; hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có 


, 


thân đây,” vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể— 
In this way, he abides contemplating the 
body as a body Internally, externally, and 
both mmternaly and externally. And, he 
abides ¡ndependent, not clnging to 
anything In the world. That too 1s how a 
Bhikkhu abides contemplating the body as 
a body. 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như 
thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa 
địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài 
diểu hâu ăn, hay bị các chim kên kên ăn, 
hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả 
can ăn, hay bị các loài đòi bọ rúc rỉa. Tỳ 
Kheo quán chiếu sự thực ấy vào thân thể 
của chính mình: “Thân nầy tánh chất là 
như vậy, bản chất là như vậy, không vượt 
khỏi tánh chất ấy.”—Again, as though he 
Were fo see a corpse thrown aside in a 
charnel ground, being devoured by crows, 
hawks, vultures, dogs, Jackals, or varlous 
kinds of worms, a Bhikkhu compares this 
same body with 1t thus: “This body too 1s 
of the same nature, it will be like that, 1t 1s 
not exempt from that fate.” 

Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể 
trên nội thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm 
thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên thân thể; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên thân thể. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có 
thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể— 


4798 


That too ¡1s how a Bhikkhu abides 
contemplating the body as a body. 

Nầy các Tỳ Kheo, lại nữa, Tỳ Kheo như 
thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa 
địa, với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, còn dính thịt và máu, còn được nối 
liền bởi các đường gân..., với các bộ 
xương còn liên kết với nhau, không còn 
dính thịt, nhưng còn dính máu, còn được 
các đường gân cột lại với nhau..., với các 
bộ xương không còn dính thịt, không còn 
dính máu, không còn được các đường gân 
cột lại với nhau, chỉ còn có xương không 
đính lại với nhau, rãi rác chỗ nầy chỗ kia. 
Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, 
ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp 
vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương 
sống, ở đây là xương đầu. Tỳ Kheo ấy 
quán niệm thân ấy như sau: “Thân nầy 
tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, 
không vượt khỏi tánh tánh chất ấy.”— 
Again, as though he were to see a cOrps© 
thrown aside 1n a charnel ground, a 
skeleton with flesh and blood, held 
topether with sinews.. a fleshless 
skeleton smeared with blood, held 
together with sinews... a skeleton without 
flesh and blood, held together with 
sinews.. disconnected bones scattered in 
all đirections, here a hand-bone, there a 
foot-bone, here a shin-bone, there a thigh- 
bone, here a hip-bone, there a back-bone, 
here a rib-bone, there a breast-bone, here 
an arm-bone, there a shoulder-bone, here 
a neck-bone, there a jaw-bone, here a 
tooth, there the skull, a Bhikkhu compares 
this same body with 1t thus: “This body 
tOO 1s Of the same nature, It will be like 
that, 1t 1s not exempt from that fate.” 

Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể 
trên nội thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm 
thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 


trên thân thể; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên thân thể. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có 
thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể— 
That too 1s how a Bhikkhu abides 
contemplating the body as a body. 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như 
thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa 
địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ 
ốc..., chỉ còn một đống xương lâu hơn ba 
năm..., chỉ còn là xương thối trở thành 
bột. Tỳ Kheo ấy quán niệm thân ấy như 
sau: “Thân nầy tánh chất là như vậy, bản 
tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh 
tánh chất ấy. —Again, Bhikkhus, as 
though he were to see a corpse thrown 
aside 1n a charnel ground, bones bleached 
white, the color of shells; bones heaped 
up, more than a year old; bones rotted and 
crumbled to dust, a Bhikkhu compares 
this same body with 1t thus: “This body 
tOO 1s Of the same nature, it will be like 
that, 1t 1s not exempt from that fate.” 

Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể 
trên nội thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm 
thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên thân thể; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên thân thể. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có 
thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể— 
In this way he abides contemplating the 
body as a body mmternally, or he abides 


4799 


contemplatng the body as a body 
Iinternally, or he abides contemplating the 
body as a body externally, or he abides 
contemplating the body as a body both 
internally and externally. Or else he 
abides contemplating ¡in the body 1fs 
arising factors, or he abides contemplating 
in the body 1s vanishing factors, or he 
abides contemplating In the body both 1ts 
arising and vanishing factors. Or else 
mindfulness that “there 1s a body” 1s 
simply established In him to the extent 
necessary for bare knowledge and 
mindfulness. And he abides independent, 
not clinging to anything In the world. That 
foO 1sÃ how a Bhikkhu abides 
contemplating the body as a body. 


QUÁN THỌ—CONTEMPLATION OF 
FEELING 


Nầy các Tỳ Kheo, như thế nào là Tỳ 
Kheo sống quán niệm cảm thọ trên các 
cảm thọ? Nầy các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ 
Kheo khi cảm giác lạc thọ, vị ấy ý thức 
rằng: “Ta đang có một cảm thọ khoái 
lạc.” Mỗi khi có một cảm thọ đau khổ, vị 
ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ 
đau khổ.” Mỗi khi có một cảm thọ không 
khoái lạc cũng không đau khổ, vị ấy ý 
thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ 
không khoái lạc cũng không đau khổ.” 
Khi có một cảm thọ khoái lạc vật chất, vị 
ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ 
khoái lạc vật chất.” Khi có một cảm thọ 
khoái lạc tinh thần, vị ấy ý thức rằng: “Ta 
đang có một cảm thọ khoái lạc tỉnh thần.” 
Khi có một cảm thọ khổ đau vật chất, vị 
ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ 
khổ đau vật chất.” Khi có một cảm thọ 
khổ đau tinh thần, vị ấy ý thức rằng: “Ta 
đang có một cảm thọ khổ đau tỉnh thần.” 
Khi có một cảm thọ vật chất không khoái 
lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức 
rằng: “Ta đang có một cảm thọ vật chất 


không khoái lạc cũng không đau khổ.” 
Khi có một cảm thọ tinh thần không 
khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý 
thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ tỉnh 
thần không khoái lạc cũng không khổ 
đau.”—And how, Bhikkhus, does a 
Bhikkhu abide contemplating feelings as 
feelings? Here, when feeling a pleasant 
feeling, a Bhikkhu understands: “I feel a 
pleasant feeling;” when feeling a painful 
feeling, he understands: “I feel a painful 
feling:?” when feeling a neither-painful- 
nor-pleasant feeling, he understands: “I 
feel a neither-painful-nor-pleasant 
feeling.” When feeling a worldly pleasant 
feeling, he understands: “[ feel a worldly 
pleasant  feling;” feelng an 
unworldly pleasant feling, he 
undersfands: “I feel an unworldly pleasant 
feeling;” when feeling a worldly painful 
feeling, he understands: “[ feel a worldly 
pamful feeling?” when feelng an 
unworldly painful feeling, he understands: 
“I feel an unworldly painful feeling:” 
when feeling a worldly neither-painful- 
nor pleasant feeling, he understands: “I 


when 


fecel a worldly neither-painful-nor- 
pleasant feeling:?” when feeling an 
unworldly  neither-painful-nor-pleasant 


feeling, he understands: “I feel an 
unworldly  neither-painful-nor-pleasant 
feeling.” 

Như vậy vị ấy sống quán niệm cảm thọ 
trên các nội thọ; hay sống quán niệm cảm 
thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán 
cảm thọ thể trên cả nội thọ lẫn ngoại thọ. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên các thọ; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên các thọ. Hay sống quán niệm 
tánh sanh diệt trên các thọ. “Có thọ đây, 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các 


4800 


Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán 
niệm cảm thọ trên các cảm thọ——In this 
way he abides contemplating feelings as 
feelnps mmternally, or he abides 
contemplating feelngs as feelings 
externally, or he abides contemplating 
feelings as feelings both ¡nternally and 
externaly  Or celse he abides 
contemplating In feelings their arising 
factors, or he abides contemplating In 
feelings their vanishing factors, or he 
abides contemplating 1n feelings both 
their arising and vanishing factors. Or 
else, mindfulness that “there 1s feeling” 1s 
simply established In him to the extent 
necessary for bare knowledge and 
mindfulness. And, he abides independent, 
not clinging to anything in the world. That 
1s how a Bhikkhu abides contemplating 
feelings as feelings. 


QUÁN TÂM—CONTEMPLATION OF 
MIND 


Nầy các Tỳ Kheo, như thế nào là Tỳ 
Kheo sống quán niệm tâm thức nơi tâm 
thức? Nầy các Tỳ Kheo, mội khi nơi tâm 
thức có tham dục, vị ấy ý thức rằng tâm 
thức của mình đang có tham dục. Mỗi khi 
tâm thức không có tham dục, vị ấy ý thức 
rằng tâm thức của mình không có tham 
dục. Mỗi khi trong tâm thức mình có sân 
hận, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình 
đang có sân hận. Mỗi khi tâm thức của 
mình không có sân hận, vị ấy ý thức rằng 
tâm thức của mình đang không có sân 
hận. Mỗi khi tâm thức mình có si mê, vị 
ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang sỉ 
mê. Mỗi khi tâm thức của mình không có 
si mê, vị ấy ý thức rằng tâm thức của 
mình đang không có si mê. Mỗi khi tâm 
thức mình có thu nhiếp, vị ấy ý thức rằng 
tâm thức của mình đang có thu nhiếp. 
Mỗi khi tâm thức mình tán loạn, vị ấy ý 
thức rằng tâm thức của mình đang tán 


loạn. Mỗi khi tâm thức mình trở thành 
khoáng đạt, vị ấy ý thức rằng tâm thức 
của mình đang trở thành khoáng đạt. Mỗi 
khi tâm thức mình trở nên hạn hẹp, vị ấy 
ý thức rằng tâm thức của mình đang trở 
nên hạn hẹp. Mỗi khi tâm thức mình đạt 
đến trạng thái cao nhất, vị ấy ý thức rằng 
tâm thức của mình đang đạt đến trạng 
thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức mình 
không đạt đến trạng thái cao nhất, vị ấy ý 
thức rằng tâm thức mình không đạt đến 
trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức 
mình có định, vị ấy ý thức rằng tâm thức 
của mình đang có định. Mỗi khi tâm thức 
mình không có định, vị ấy ý thức rằng 
tâm thức của mình đang không có định. 
Mỗi khi tâm thức mình giải thoát, vị Ấy ý 
thức rằng tâm thức của mình đang giải 
thoát. Mỗi khi tâm thức mình không có 
giải thoát, vị ấy ý thức rằng tâm thức của 
mình đang không có giải thoát—An how, 
Bhikkhus doeas a Bhikhu abide 
contemplatng mind as mind? Here a 
Bhikhu understands mind affected by lust 
as mind affected by lust, and mind 
unaffected by lust as mind unaffected by 
lust. He understands mind affected by 
hate as mind affected by hate, and mind 
unaffected by hate as mind unaffected by 
hate. He understands mind affected by 
delusion as mind affected by delusion, 
and mind unaffected by delusion as mind 
unaffected by delusion. He understands 
contracted mind as contracted mind, and 
distracted mind as distracted mind. He 
understands exalted mind as exalted 
mind, and unexalted mind as unexalted 
mind. He understands surpassed mind as 
surpassed mind, and unsurpassed mind as 
unsurpassed — mind. He  understands 
concentrated mind as concentrated mind, 
and unconcenfrated mind aS 
unconcenfrated mind. He understands 


4801 


liberated mind as liberated mind, and 
unliberated mind as unliberated mind. 

Như vậy vị ấy sống quán niệm tâm thức 
trên nội tâm; hay sống quán niệm tâm 
thức trên cả nội tâm lẫn ngoại tâm. Hay 


does a Bhikkhu abide contemplating 
mind-objects as mind-obJects? Here a 
Bhikkhu abides contemplatng mind- 
objects as mind-objects 1n terms of the 
five hindrances. And how does a Bhikkhu 


vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên abide contemplating mind-objects as 
tâm thức; hay sống quán niệm tánh diệt mind-objects ¡In terms of the five 
tận trên tâm thức. Hay sống quán niệm hindrances? 


tánh sanh diệt trên tâm thức. “Có tâm 


đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy,với lI) Nẵy các Tỳ Kheo, ở đây nội tâm Tỳ 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Kheo có ái dục, vị ấy ý thức rằng nội tâm 
Và vị ấy sống không nương tựa, không của mình đang có ái dục. Khi nội tâm 
chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các không có ái dục, vị ấy ý thức rằng nội 
Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán tâm của mình không có ái dục. Và với ái 
niệm tâm thức trên các tâm thức—ln this dục chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy ý thức 
way he abides contemplating mind as được sự đang sanh khởi ấy. Khi một niệm 
mmd  intrnally, or he abides ái dục đã sanh, vị ấy ý thức được sự đã 
contemplating mind as mind externally, or sanh khởi ấy. Khi ái dục đang được đoạn 
he abides contemplating mind as mind diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy 
both internally and externally. Or else, he ý thức như vậy —Here, there being 
abides contemplating in mind 1(s arising sensual desre ¡in him, a Bhikkhu 
factors, or he abides contemplating In undersfands: “There 1s sensual desire In 
mind 1s vanishing factors, or he abides me;” or there being no sensual desire In 
contemplating 1n mind both its arising and him, he understands: ““There 1s no sensual 
vanishing factors. Or else mindfulness desire in me;” and he also understands 
that “there is mind” 1s sinply established how there comes to be the arising of 
in him to the extent necessary for bare unarisen sensual desire, and how there 
knowledge and mindfulness. And he comes to be the abandoning of arisen 
abides ¡ndependent, not clnging to sensual desire, and how there comes to be 
anything in the world. That 1s how a the future non-arising of abandoned 
Bhikkhu abides contemplating mind as sensual desire. 
mind. 

2) Khi nội tâm có sân hận, vị ấy ý thức rằng 


QUÁN PHÁP—CONTEMPLATION OF 
MIND-OBJECTS 
(A) Năm Triển Cái — The Five Hindrance: 


nội tâm mình đang có sân hận. Khi nội 
tâm không có sân hận, vị ấy ý thức rằng 
nội tâm mình đang không có sân hận. Khi 


Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo 
sống quán niệm pháp trên các pháp? Nây 
các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ Kheo sống quán 
niệm pháp trên các pháp đối với năm 
triển cái (năm món ngăn che). Và nầy 
các Tỳ Kheo, thế nào là các Tỳ Kheo 
sống quán niệm pháp trên các pháp đối 
với năm triển cái —An how, Bhikkhus, 


một niệm sân hận chưa sanh nay bắt đầu 
sanh khởi, vị ấy ý thức được sự bắt đầu 
sanh khởi ấy. Khi một niệm sân hận đã 
sanh khởi, nay được đoạn diệt, vị ấy ý 
thức được sự đoạn diệt ấy. Khi một niệm 
sân hận đã được đoạn diệt và tương lai 
không còn sanh khởi nữa, vị ấy ý thức 
được như vậy —There being ill-will In 


3) 


4) 


4802 


him, a Bhikkhu understands: ““There ¡s Ill- 
will in me;” or there being no ill-will in 
him, he understands: ““There ¡is no ill-will 
in me;” and he also understands how 
there comes to be the arising of unarisen 
1ll-will, and how there comes to be the 
abandoning of arisen 1ll-will, and how 
there comes to be the future non-arising 
of abandoned 1lI-will. 


Khi nội tâm có hôn trầm thụy miên (mê 
muội và buôn ngủ), vị ấy ý thức được sự 
hôn trầm thụy miên ấy. Khi nội tâm 
không có hôn trầm thụy miên, vị ấy ý 
thức được nội tâm của mình đang không 
có hôn trầm thụy miên. Khi hôn trầm và 
thụy miên chưa sanh nay bắt đầu sanh 
khởi, vị ấy ý thức được sự đang sanh khởi 
ấy. Khi hôn trầm và thụy miên đã sanh 
nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự 
đang đoạn diệt ấy. Khi hôn trầm và thụy 
miên đã được đoạn diệt và tương lai 
không thể sanh khởi nữa, vị ấy ý thức 
được điều đó—There being sloth and 
torpor In him, a Bhikkhu understands: 
“There are sloth and torpor In me;” or 
there being no sloth and torpor in him, he 
undersfands: 
torpor in me;” and he also understands 
how there comes to be the arising of 
unarisen sloth and torpor, and how there 
comes to be the abandoning of arisen 
sloth and torpor, and how there comes to 
be the future non-arising of abandoned 
sloth and torpor. 


“There are no sloth and 


Khi nội tâm có trạo hối (sự dao động bất 
an và hối hận), vị ấy ý thức rằng mình 
đang có dao động bất an và hối hận. Khi 
nội tâm không có dao động bất an và hối 
hận, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang 
không có sự dao động bất an và hối hận. 
Khi dao động bất an và hối hận sanh 
khởi, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang 


5) 


sanh khởi dao động bất an và hối hận. 
Khi dao động bất an và hối hận đã sanh 
nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự 
đoạn diệt ấy. Với dao động bất an và hối 
hận đã được đoạn diệt, tương lai không 
còn sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được như 
vậy—There being resflessness and 
remorse In him, a Bhikkhu understands: 
“There are restlessness and remorse In 
or there being no restlessness and 
remorse in him, he understands: “There 


me;” 
are no restlessness and remorse In me;” 
and he also understands how there comes 
to be the arising of unarisen restlessness 
and remorse, and how there comes to be 
the abandoning of arisen restlessness and 
remorse, and how there comes to be the 
future non-arsing of abandoned 
resflessness and remorse. 


Khi nội tâm có nghi, vị ấy ý thức được 
nội tâm của mình đang có nghi. Khi nội 
tâm không có nghi, vị ấy ý thức được nội 
tâm mình đang không có nghi. Khi nội 
tâm với nghi chưa sanh nay đang sanh 
khởi, vị ấy ý thức được sự sanh khởi ấy. 
Với nghi đã sanh nay được đoạn diỆt, vị 
ấy ý thức được sự đoạn diệt ấy. Với nghỉ 
đã được đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy ý thức được như vậy— 
There being doubt ¡in him, a Bhikkhu 
understands: “There is doubt in me;” or 
there being no doubt ¡in hím, he 
understands: “There ¡is no doubt in me;” 
and he also understands how there comes 
to be the arising of unarisen doubt, and 
how there comes to be the abandoning of 
arisen doubt, and how there comes to be 
the future non-arising of abandoned 
doubt. 


Như vậy vị ấy sống quán niệm pháp trên 
các nội pháp; hay sống quán niệm pháp 
trên các ngoại pháp; hay sống quán niệm 


(B) 


4603 


pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên các pháp; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên các pháp. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên các pháp. “Có 
pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm pháp trên các pháp— In 
this way he abides contemplating mind- 
objects as mind-objects Internally, or he 
abides contemplatng mind-objJects as 
mind-objects externally, or he abides 
contemplatng mind-objects as 
obJects both internally and externally. Or 
else he abides contemplating in mind- 
objects their arising factors, or he abides 
contemplating 1n mind-objJects theIr 
vanishing factors or he abides 
contemplating in mind-objJects both theIr 
arising and vanishing factors. Or else 
mindfulness that “there are mind-obJects” 
1s sinply established in him to the extent 
necessary for knowledge 
mindfulness. And he abides independent, 
not clinging to anything In the world. That 
1s how a Bhikkhu abides contemplating 
mind-obJects as mind-obJecfs In terms of 
the five hindrances. 


mind- 


bare and 


Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống 
quán niệm pháp trên các pháp đối với 
ngũ uẩn. Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ 
Kheo sống quán pháp trên các pháp đối 
với năm thủ uẩấn? Nầy các Tỳ Kheo, Tỳ 


Kheo quán chiếu như sau: Again, 
Bhikkhus, a Bhikkhu abides 
contemplatng mind-objec(s  as mind- 


objects in terms of the five agpregaftes 
affected by clinging. And how does a 
Bhikkhu abide contemplating mind- 
objects as mind-objects 1n terms of the 


2) 


3) 


Bộ) 


5) 


five ageregates affected by clinging? 
Here a Bhikkhu understands: 

Đây là sắc (hình thể), đây là sắc tập (sự 
phát sinh ra hình thể), đây là sắc diệt— 
Such 1s mafterial form, such Its origin, such 
1{s disappearance. 

Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ 
diệt—Such 1s feeling, such 1ts origin, such 
1{s disappearance. 

Đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là 
tưởng diệt—Such ¡is perception, such ifs 
Oorigin, such 1ts disappearance. 

Đây là hành, đây là hành tập, đây là 
hành diệt—Such are the formations, such 
therr origin, such their disappearance. 
Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức 
diệ—Such is consciousness, 
Oorigin, such 1ts disappearance. 


such 1s 


Như vậy vị ấy sống quán niệm pháp trên 
các nội pháp; hay sống quán niệm pháp 
trên các ngoại pháp; hay sống quán niệm 
pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên các pháp; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên các pháp. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên các pháp. “Có 
pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm pháp trên các pháp đối 
với ngũ uẩn—In this way, he abides 
contemplatng mind-objecfs as 
objecs ¡internally, or he 

contemplatng mind-objects as 
obJects externally, or he 

contemplatng mind-objecf(s as 
obJects both internally and externally. Or 
else he abides contemplating in mind- 
objects their arising factors, or he abides 
contemplating 1n mind-objJects theIr 
vanishing factors, or he abides 


mind- 
abides 
mind- 
abides 
mind- 


(C) 


l) 


2) 


4804 


contemplating in mind-objects both theIr 
arising and vanishing factors. Or else 
mindfulness that “there are mind-obJects” 
1s sinply established in him to the extent 
necessary for knowledge 
mindfulness. And he abides independent, 
not clinging to anything In the world. That 
1s how a Bhikkhu abides contemplating 
mind-obJects as mind-obJecfs In terms of 
the five agpregafes. 


bare and 


Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống 
quán niệm pháp trên các pháp đối với sáu 
nội ngoại xứ. Nầy các Tỳ Kheo, thế nào 
là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp 


đối với sáu nội ngoại xứ?—Aøgain, 
Bhikkhus, a Bhikkhu abides 


contemplatng mind-objec(s  as mind- 
objects In terms of the six Internal and 
external bases. And how does a Bhikkhu 
abide contemplatng mind-objects  as 
mind-obJects in terms of the six Internal 
and external bases? 

Vị ấy ý thức về mắt và đối tượng của mắt 
là hình sắc và về những ràng buộc tạo 
nên do mắt và hình sắc. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc chưa sanh nay đang phát 
sanh. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã 
phát sanh nay được đoạn diệt. Vị ấy ý 
thức về những ràng buộc đã được đoạn 
diệt, tương lai không sanh khởi nữa— 
Here a Bhikkhu understands the eye, he 
understands forms, and he understands 
the fetter that arises dependent on both; 
and he understands how there comes to 
be the arising of the unarisen fetter, and 
how there comes to be the future non- 
arising of the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về tai và đối tượng của tai là 
âm thanh và về những ràng buộc tạo nên 
do tai và âm thanh. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc chưa sanh nay đang sanh khởi. 
Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã sanh, 
nay đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về 


3) 


4) 


5) 


những ràng buộc đã được đoạn diệt, 
tương lai không còn sanh khởi nữa—Here 
a Bhikkhu understaands the ear, he 
understands sounds, and he understands 
the fetter that arises dependent on both; 
and he understands how there comes to 
be the arising of the unarisen fetter, and 
how there comes to be the future non- 
arising of the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về lổ mũi và đối tượng của 
mũi là mùi hương và những ràng buộc tạo 
nên do lổ mũi và mùi hương. Vị nầy ý 
thức về những ràng buộc chưa phát sanh 
nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc đã phát sanh và đang 
được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai 
không còn sanh khởi nữa-Here a 
Bhikkhu understands the nose, he 
understands odours, and he understands 
the fetter that arises dependent on both; 
and he understands how there comes to 
be the arising of the unarisen fetter, and 
how there comes to be the future non- 
arising of the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về cái lưỡi và đối tượng của 
lưỡi là vị nếm và những ràng buộc tạo 
nên do cái lưỡi và vị nếm. Vị ấy ý thức 
về những ràng buộc chưa phát sanh nay 
đang phát sanh. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc đã phát sanh nay đang được 
đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những ràng 
buộc đã được đoạn diệt, tương lai không 
còn sanh khởi nữa— Here a Bhikkhu 
understands the tongue, he understands 
flavours, and he understands the fetter 
that arises dependent on both; and he 
understands how there comes to be the 
arising of the unarisen fetter, and how 
there comes to be the future non-arising 
of the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về thân và đối tượng của 
thân là sự xúc chạm. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc chưa sanh khởi nay đang 


6) 


4805 


được sanh khởi. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc đã sanh khởi đang được đoạn 
tận. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã 
được đoạn diệt, tương lai không còn sanh 
khởi nữa—Here a Bhikkhu understands 
the body, he understands tangibles, and 
he understands the fetter that arises 
dependent on both; and he understands 
how there comes to be the arising of the 
unarisen fetter, and how there comes to 
be the non-arisng of the 
abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về đối tượng của ý là tư 
tưởng và về những ràng buộc tạo nên do 
ý là tư tưởng. Vị ấy ý thức về những ràng 
buộc chưa sanh khởi nay đang sanh khởi. 
Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã sanh 
khởi đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức 
về những ràng buộc đã đoạn diệt, tương 
lai không còn sanh khởi nữa—Here a 


future 


Bhikkhu understands the mind, he 
undersands mind-objects, and he 
understands the feter that arises 


dependent on both; and he understands 
how there comes to be the arising of the 
unarisen fetter, and how there comes to 
be the non-arilsng of the 
abandoning fetter. 


future 


Như vậy vị ấy sống quán niệm pháp trên 
các nội pháp; hay sống quán niệm pháp 
trên các ngoại pháp; hay sống quán niệm 
pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên các pháp; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên các pháp. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên các pháp. “Có 
pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm pháp trên các pháp đối 
với sáu nội ngoại xứ —ln this way he 


abides contemplatng mind-objJects as 
mind-obJects Internally, 
contemplatng mind-objecfts as 
obJects externally, or he 
contemplatng mind-objecfs  as 
obJects both Internally and externally. Or 
else he abides contemplating in mind- 
objects their arising factors, or he abides 
contemplating 1n mind-objJects theIr 
vanishng factors, or he abides 
contemplating in mind-objJects both theIr 
arising and vanishing factors. Or else 
mindfulness that “there are mind-obJects” 
1s sinply established in him to the extent 
necessary for knowledge 
mindfulness. And he abides independent, 
not clinging to anything in the world. That 
1s how a Bhikkhu abides contemplating 
mind-obJects as mind-obJecfs In terms of 
the six Internal and external bases. 


or he abides 
mind- 
abides 
mind- 


bare and 


(D) Lại nữa, nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống 


l) 


quán niệm pháp trên pháp đối với thất 
giác chỉ. Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ 
Kheo sống quán pháp trên pháp đối với 


thất giác chỉ?—Again, Bhikkhus, a 
Bhikkhu abides contemplatng mind- 


objects as mind-objects 1n terms of the 
seven enliphtenment factors. And how 
does a Bhikkhu abide contemplating 
mind-obJects as mind-obJecfs In terms of 
the seven enlightenmernt factors? 

Khi nội tâm có niệm giác chi (yếu tố 
chánh niệm), vị ấy ý thức là mình có 
chánh niệm. Vị ấy quán chiếu rằng tâm 
mình đang có chánh niệm. Khi không có 
chánh niệm, vị ấy ý thức rằng tâm mình 
không có chánh niệm. Vị ấy ý thức về 
chánh niệm chưa sanh khởi nay đang sanh 
khởi. Vị ấy ý thức về chánh niệm đã phát 
sanh nay đang thành tựu viên mãn— 
Here, being the 
enliphtenment factor in him, a Bhikkhu 
understands: “There 1s the mindfulness 


there mindfulness 


2) 


3) 


4806 


enliphtenment factor in me;” or there 
beng no mindfullness enliphtenment 
factor in him, he understands: “There 1s 
no mindfulness enliphtenment factor In 
me; and also understands how_ there 
comes to be the arising of the unarisen 
mindfulness enlightenment factor, and 
how the arisen mindfulness enliphtenment 
factor fulilment by 
development.” 

Khi nội tâm có trạch giác chi (giám định 
đúng sai thiện ác). Vị ấy ý thức là mình 
đang có sự phân định đúng sai thiện ác. 
Vị ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có 
sự giám định đúng sai thiện ác. Khi 
không có sự giám định, vị ấy ý thức là 
mình đang không có sự giám định. Vị ấy 
ý thức về một sự giám định chưa sanh nay 
đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về một sự 
giám định đã sanh khởi nay đang thành 
tựu viên mãn—Here, there being the 
1nvesfigation-of-sfates enlightenment 
factor In him, a Bhikkhu understands: 
the Investigation-of-states 
enliphtenment factor in me;” or there 
being no 1nvesfigation-of-states 
enliphtenment factor ¡in hím, he 
undersfands: “Ihere Is no Invesfigation- 
of-states enliphtenment factor In me; and 
also understands how there comes to be 
the arising of the unarisen Invesfigation- 
of-states enlipehtenment factor, and how 
the arisen 1nvesfigation-of-states 
enliphtenment factor comes to fulfilment 
by development.” 

Khi nội tâm có tinh tấn giác chi, vị ấy ý 
thức là mình đang có sự tinh chuyên. VỊ 
ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có sự 
tinh chuyên. Khi nội tâm không có sự tinh 
chuyên, vị ấy ý thức rằng tâm mình 
không có sự tinh chuyên. Vị ấy ý thức về 
một sự tỉnh chuyên chưa sanh khởi nay 
đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về sự tính 
chuyên đã sanh khởi nay đang đi đến 


COImM€©S {O 


“There 1s 


Bộ) 


5) 


thành tựu viên mãn— Here, there being 
the energy enliehtenment factor In him, a 
Bhikkhu understands: “There 1s the 
energy enliehtenment factor in me;” or 
there being no energy enliphtenment 
factor in him, he understands: ““There Is 
no enerøy enliehtenment factor in me;” 
and also understands how there comes to 
be the arisine of the unarisen energy 
enliphtenment factor, and how the arisen 
energy cenliehtenment facftor comes to 
fulfilment by developmernt. 

Khi nội tâm có hỷ giác chi, vị ấy ý thức là 
mình đang có an vui. Vị ấy quán chiếu 
rằng tâm mình đang an vui. Khi nội tâm 
không có an vui, vị ấy ý thức là mình 
đang không có an vui. Vị ấy ý thức về 
niềm an vui chưa sanh khởi, nay đang 
sanh khởi. Vị ấy ý thức về niễm an vui đã 
sanh khởi, nay đang đi đến thành tựu viên 
mãn-Here, there being the rapture 
enliphtenment factor in him, a Bhikkhu 
the rapture 
enliphtenment factor in me;” or there 
being no rapture enlightenment factor in 
him, he understands: “There 1s no rapfure 
enliphtenment factor in me; and also 
undersftands how there comes to be the 
arIsing of the rapfture 
enliphtenment factor, and how the arisen 
rapture enlightenment factor comes to 
fulfillment by developmernt. 

Khi nội tâm có khinh an giác chi, vị ấy ý 
thức tâm mình đang có khinh an (nhẹ 
nhõm). Vị ấy quán chiếu rằng tâm mình 
đang có khinh an. Khi nội tâm không có 
khinh an, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình 
không có sự khinh an. Vị ấy ý thức về sự 
khinh an chưa sanh khởi, nay đang sanh 
khởi. Vị ấy ý thức về sự khinh an đã sanh 
khởi, nay đang đi đến thành tựu viên 
mãn—Here, there being the tranquility 
enliphtenment factor in him, a Bhikkhu 
understands: “lhere 1s the tranquility 


understands: “l[here Is 


unarisen 


6) 


7?) 


4807 


enliphtenment factor in me;” or there 
being no tranquility enlightenment factor 
in him, he understands: “There 1s no 
tranquility enlightenment factor In me; 
and also understands how there comes to 
be the arising of the unarisen tranquility 
enliphtenment factor, and how the arisen 
tranquility enliphtenment factor comes fo 
fulfillment by developmernt. 

Khi nội tâm có định giác chi, vị ấy ý thức 
là mình đang có định. Khi nội tâm không 
có định, vị ấy ý thức là mình đang không 
có định. Khi định chưa sanh khởi, nay 
đang sanh khởi, vị ấy ý thức như vậy. Khi 
định đã sanh khởi, nay đang đi đến thành 
tựu viên mãn, vị ấy cũng ý thức như 
vậy—Here, there being the concentration 
enliphtenment factor in him, a Bhikkhu 
understands: “Ihere 1s the concenfration 
enliphtenment factor in me;” or there 
being no concenfration enliphtenment 
factor in him, he understands: ““There 1s 
no concentration enliphtenment factor In 
me;” and also understands how there 
comes to be the arising of the unarisen 
concenfration enliphtenment factor, and 
how the 
enliphtenment factor comes to fulfillment 
by development. 

Khi nội tâm có xả giác chi, vị ấy ý thức là 
mình đang buông xả. Vị ấy quán chiếu là 
tâm mình có buông xả. Khi nội tâm 
không có sự buông xả, vị ấy ý thức là tâm 
mình đang không có sự buông xả. Vị ấy ý 
thức về sự buông xả chưa sanh khởi, nay 
đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về sự buông 
xả đã sanh khởi, nay đang đi đế sự thành 
tựu viên mãn—Here, there being the 
equanimity enlightenment factor 1n him, a 
Bhikkhu understands: “There 1s the 
equanimify enlipghtenment factor in me;” 


arisen concenfration 


or there beng no  equanimity 
enliphtenment factor ¡in hím, he 
understands: “There is no equamity 


enliphtenment factor in me;” and also 
undersfands how there comes to be the 
arising of the unarisen equanimity 
enliphtenment factor, and how the arisen 
equanimity enliphtenment factor comes fo 
fulfillment by developmernt. 


Như vậy vị ấy sống quán niệm pháp trên 
các nội pháp; hay sống quán niệm pháp 
trên các ngoại pháp; hay sống quán niệm 
pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên các pháp; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên các pháp. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên các pháp. “Có 
pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm pháp trên các pháp đối 
với thất giác chi—In this way he abides 
contemplatng mind-objects as 
objecs ¡internally, or he 
contemplatng mind-objects as 
obJects externally, or he 
contemplatng mind-objects as 
obJects both internally and externally. Or 
else he abides contemplating in mind- 
objects theIr arising factors, or he abides 
contemplating 1n mind-objJects thelr 
vanishing factors, or he abides 
contemplating in mind-objJects both theIr 
arising and vanishing factors. Or else 
mindfulness that “there are mind-obJects” 
1s sinply established in him to the extent 
necessary for bare knowledge and 
mindfulness. And he abides independent, 
not clinging to anything in the world. That 
1s how a Bhikkhu abides contemplating 
mind-obJects as mind-obJecfs In terms of 
the seven enlightenment factors. 


mind- 
abides 
mind- 
abides 
mind- 


4808 


(E) Lại nữa, này các Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo 


sống quán niệm pháp trên các pháp đối 
với Tứ Diệu Đế. Này các Tỳ Kheo, thế 
nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các 
pháp đối với bốn sự thật cao quý? Nầy 
các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ Kheo ý thức: “Khi 
sự kiện là đau khổ, vị ấy quán niệm đây 
là đau khổ. Khi sự kiện là nguyên nhân 
tạo thành đau khổ, vị ấy quán niệm đây 
là nguyên nhân tạo thành sự đau khổ. Khi 
sự kiện là sự chấm dứt khổ đau, vị ấy 
quán chiếu đây là sự chấm dứt khổ đau. 
Khi sự kiện là con đường đưa đến sự 
chấm dứt khổ đau, vị ấy quán niệm đây 
là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ 
đau.—Asgaim, Bhikkhus a Bhikkhu 
abides contemplatng mind-objJects as 
mind-obJects In terms of the Four Noble 
Truths. And how does a Bhikkhu abide 
contemplatng mind-objecfs as 
objects 1n terms of the Four Noble Truths? 
Here a Bhikkhu understands as 1t actually 
1S: '““Phis Is suffering:” he understands as It 
actually 1s: “This 1s the origin of 
suffering;” he understands as 1t actually 
1S: ““[his 1s the cessation of suffering;” he 
undersfands as It actually 1s: “This 1s the 
way leading to the cessation of suffering.” 


mind- 


Như vậy vị ấy sống quán niệm pháp trên 
các nội pháp; hay sống quán niệm pháp 
trên các ngoại pháp; hay sống quán niệm 
pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên các pháp; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên các pháp. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên các pháp. “Có 
pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm pháp trên các pháp đối 
với Tứ Diệu Đế—In this way he abides 


(F) 


mind- 
abides 
mind- 
abides 
mind- 


contemplatng mind-objects as 
objecs ¡internally, or he 
contemplatng mind-objecfs  as 
obJects externally, or he 
contemplatng mind-objecfs  as 
obJects both Internally and externally. Or 
else he abides contemplating in mind- 
objects their arising factors, or he abides 
contemplating 1n mind-objJects thelr 
vanishng factors, or he abides 
contemplating in mind-objJects both theIr 
arising and vanishing factors. Or else 
mindfulness that “there are mind-obJects” 
1s sinply established in him to the extent 
necessary for knowledge 
mindfulness. And he abides independent, 
not clinging to anything in the world. That 
1s how a Bhikkhu abides contemplating 
mind-obJects as mind-obJecfs In terms of 
the Four Noble Truths. 


bare and 


Nầy các Tỳ Kheo, vị nào tu tập Tứ Niệm 
Xứ nầy như vậy trong bẩy năm, vị ấy có 
thể chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh Trí ngay trong hiện 
tại, hay nếu còn hữu dư báo, thì cũng đạt 
được quả vị Bất Hoàn (không còn tái 
sanh nữa). Nây các Tỳ Kheo, không cần 
gì đến bẩy năm, một vị Tỳ Kheo nào tu 
tập Tứ Niệm Xứ nầy như vậy trong sáu 
năm, trong năm năm, trong bốn năm, 
trong ba năm, trong hai năm, trong một 
năm, vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả vị sau đây: Một là chứng được Chánh 
Trí trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư 
báo, thì chứng quả Bất Hoàn. Nầy các Tỳ 
Kheo, không cần gì đến một năm, một vị 
Tỳ Kheo nào tu tập Tứ Niệm Xứ nầy như 
vậy trong vòng bẩy tháng, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả vị sau đây: Một 
là chứng được Chánh Trí trong hiện tại, 
hay nếu còn hữu dư báo, thì chứng quả 
Bất Hoàn. Nầy các Tỳ Kheo, không cần 
gì đến bảy tháng, một vị Tỳ Kheo nào tu 


4809 


tập Tứ Niệm Xứ nầy như vậy trong vòng 
sáu tháng, trong năm tháng, trong bốn 
tháng, trong ba tháng, trong hai tháng, 
trong một tháng, trong nửa tháng, vị Ấy có 
thể chứng một trong hai quả vị sau đây: 
Một là chứng được Chánh Trí trong hiện 
tại, hay nếu còn hữu dư báo, thì chứng 
quả Bất Hoàn. Nầy các Tỳ Kheo, không 
cần gì đến nửa tháng, một vị Tỳ Kheo 
nào tu tập Tứ Niệm Xứ nầy như vậy trong 
vòng bảy ngày, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả vị sau đây: Một là chứng 
được Chánh Trí trong hiện tại, hay nếu 
còn hữu dư báo, thì chứng quả Bất 
Hoàn—-Bhikkhus, If anyone should 
develop these four foundatons of 
mindfulness in such a way for seven 
years, one of fwo fruifs could be expected 
for him: either final knowledge here and 
now, or !f there 1s a trace of clinging left, 
Let Se€VeNn y€ars, 
Bhikkhus. If anyone should develop these 
four foundations of mindfulness In such a 
way for sIX years, for Ífive years, for four 
years, for three y©ars, fOT fWO y€arS Or ÍOT 
one year, one of two fruits could be 
expected for him: either final knowledge 
here and now, or If there 1s a trace of 
clinging left, non-return. Let alone one 
year, Bhikkhus. If anyone should develop 
these four foundations of mindfulness In 
sụch a way for seven months, for six 
months, for five months, for four months, 
for three months, for two months, for one 
monthor for half a month, one of two 
fruits could be expected for him: either 
final knowledge here and now, or If there 
1S a trace of clinging left, non-return. 


non-return. alone 


(G) Nầy các Tỳ Kheo, đây là con đường độc 
nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, 
vượt khỏi sâu não, diệt trừ khổ ứu, thành 
tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó 
là Bốn Niệm Xứ. Thế Tôn thuyết giẳng 


như vậy. Các Tỳ Kheo ấy hoan hỷ, tín thọ 
lời dạy của Thế Tôn—Bhikkhus, this is 
the direct path for the purification of 
beings, for surmounting (overcoming) 
SOTTOW lamentation, the 
disappearance of pain and øgrlef, for the 
attainment (achievemenf) of the true 
Way, for the realizaton of Nibbana, 
namely, the 
mindfulness. That 1s what the Blessed 
One said. The Bhikkhus were satisied 
and delighted In the Blessed One”s words. 


and for 


four foundatons of 


Phật Ngôn và Tổ Ngôn—The 
Buddhaˆs Words and the Patriarchs? 
Words: 


Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất 
khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc: The mind of 
the past, the present and the future ¡s Iindeed 
unreal. 


Kinh Kim Cang— The Diamond Sutra 


Gốc rễ của sanh tử luân hồi là lục căn: The 
root of birth and death is the six senses. 
Kinh Niết Bàn—-The Nirvana 


Sutra 


Thân như điện ảnh hữu hoàn vô. Vạn mộc 
xuân vinh thu hựu khô. Nhậm vận thịnh suy 
vô bố úy. Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. 

Ths body, like liphtnng, 
disappears. 

Planfts and trees are fresh in the Spring, wither 
1n the Fall. 

Just look at the prosperiy and decadence 
without fear. 

They are all like dewdrops on the tips of 


ØTaSS. 


appears, then 


4810 


Zen Master Vạn Bodhi is actually not a tree, the mirror bright 
Hạnh 1s nowhere shinning, basically there 1s nothing 
in the first place, where can the dust be 

Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn accumulated? 
lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai? The Sixth Patriarch Hui-Neng 


4811 


Appendix N 


Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm 
The Anapanasatisuttam 


4812 


Kinh Nhập Tức Xuất Tức 


Niệm-The Anapanasatisuttam 


5 


2) 


Tôi nghe như vầy. Một thuở nọ Thế Tôn 
ở Savatthi, tại Đông Viên, giảng đường 
Lộc Mẫu, cùng với rất nhiều vị Thượng 
Tọa có thời danh, có danh xưng, như Tôn 
giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiển Liên, 
Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả Ma Ha Ca 
Chiên Diên, Tôn giả Đại Câu Hy La, Tôn 
giả Đại Kiếp Tân Na, Tôn giả Đại Thuần 
Đà, Tôn giả A Na Luật, Tôn giả Ly Bà 
Đa, Tôn giả A Nan, cùng với nhiều bậc 
Thượng Tọa đệ tử khác có thời danh, có 
danh xưng—Thus, I have heard. Ôn one 
occasion the Blessed One was living at 
Savatthi in the Eastern Park, in the Palace 
of Migara”s Mother, together with many 
well-known elder disciples, the venerable 
Sariputfa, the Maha- 
Mogsgallana, the Maha- 
Kassapa, the venerable Maha-Kaccana, 
the Maha-Kotthta, the 
venerable Maha-Kappina, the venerable 
Maha-Cunda, the Maha- 
Anuruddha, the venerable Revata, the 
venerable Ananda, and other very well- 
known elder discIples. 

Lúc bấy giờ, các Thượng Tọa Tỳ Kheo 
khuyến giáo, giảng dạy các tân Tỳ Kheo. 
Một số Thượng Tọa Tỳ Kheo khuyến 
giáo, giảng dạy mười tân Tỳ Kheo. Một 
số Thượng Tọa khuyến giáo, giảng dạy 
hai mươi tân Tỳ Kheo. Một số Thượng 
Tọa khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân 
Tỳ Kheo. Một số Thượng Tọa khuyến 
giáo, giảng dạy bốn mươi tân Tỳ Kheo. 
Và các tân Tỳ Kheo được các Thượng 
Tọa khuyến giáo, giảng dạy ý thức rõ 
ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù 
thắng đã chứng đạt—ENow on that 
OCCasion Bhikkhus had been 


teaching and Instructing new Bhikkhus; 


venerable 
venerable 


venerable 


venerable 


elder 


3) 


4) 


5) 


some elder Bhikkhus had been teaching 
and Instructing ten new Bhikkhus, some 
elder Bhikkhus had been teaching and 
Instucting twenty, thity, fÍorfty new 
Bhikkhus. And the new Bhikkhus, taught 
and Instructed by the elder Bhikkhus, had 
acheved successive stapes of high 
distinction. 

Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào ngày Bố Tát, 
ngày rằm, vào đêm trăng tròn sau ngày 
Tự Tứ, đang ngồi giữa trời với chúng Tỳ 
Kheo chung quanh. Thế Tôn nhìn quanh 
chúng Tỳ Kheo đang yên lặng, hết sức 
yên lặng, rồi bảo các Tỳ Kheo: On that 
occasion, the posatha day of the 
fifteenth, on the full moon nipht of the 
Pavarana ceremony, the Blessed One was 
seated in the open surrounded by the 
Sangha of Bhikkhus. Then, surveying the 
sient Sangha of Bhikhus, he addressed 
them thus: 

Ta được thỏa mãn, nầy các Tỳ Kheo, với 
đạo lộ nầy. Tâm ta được thỏa mãn, nầy 
các Tỳ Kheo, với đạo lộ nầy. Do vậy, nây 
các Tỳ Kheo, hãy tinh tấn hơn nữa, để 
chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta 
sẽ ở đây, tại Savatthi cho đến tháng tư, lễ 
Komud—Bhikkhus, Ï am content with 
this progress. My mind is so content with 
this progress. So arouse still more energy 
tO attain the unatfained, to achieve the 
unachieved, to realize the unrealized, I 
shall waIt here at Savatthi for the Komudi 
full moon of the fourth month. 

Những Tỳ Kheo địa phương được nghe: 
“Thế Tôn sẽ ở đây, tại Savatthi, cho đến 
tháng tư, lễ Komudi.” Các Tỳ Kheo địa 
phương tụ họp tại Savatthi để yết kiến 
Thế Tôn -The Bhikkhus of the 
countryside heard: “The Blessed One wIll 
waIt there at Savatthi for the Komudi full 


moon of the fourth month”” And the 


6) 


7) 


8) 


4814 


Bhikkhus of the countryside left in due 
course for Savatthi to see the Blessed 
One. 

Và các Thượng Tọa Tỳ Kheo lại càng 
khuyến giáo, giảng dạy các tân Tỳ Kheo 
nhiều hơn nữa. Một số Thượng Tọa Tỳ 
Kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân 
Tỳ Kheo. Một số Thượng Tọa Tỳ Kheo 
khuyến giáo, giảng dạy hai mươi tân Tỳ 
Kheo. Một số Thượng Tọa Tỳ Kheo 
khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỳ 
Kheo. Một số Thượng Tọa Tỳ Kheo 
khuyến giáo, giảng dạy bốn mươi tân Tỳ 
Kheo. Và những tân Tỳ Kheo được các 
Thượng Tọa Tỳ Kheo khuyến giáo, giảng 
đạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, 
tiệm thứ, thù thắng đã chứng đạt —And 
elder Bhikkhus still more Intensively 
taught and Instructed new Bhikkhus; some 
elder Bhikkhus taught and Instructed ten 


new Bhikkhus, some elder Bhikkhus 
taught and instructed twenty, thirfy and 
forty new Bhikkhus And the new 


Bhikkhus, taught and Instructed by the 
elder Bhikkhus, achieved successive 
stages of high distinction. 

Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bố Tát, 
ngày rằm, vào đêm trăng tròn sau ngày 
Tự Tứ, đang ngồi giữa trời với chúng Tỳ 
Kheo chung quanh. Rồi Thế Tôn nhìn 
quanh chúng Tỳ Kheo đang yên lặng, hết 
sức yên lặng, rồi bảo các Tỳ Kheo—On 
that occasion, the Uposatha day of the 
fifteenth, the full-moon night of the 
Komudi full moon of the fourth month, 
the Blessed One was seated in the open 
surounded by the Sangha of Bhikkhus. 
Then, surveying the silent Sangha of 
Bhikkhus, he addressed them thus: 

Hội chúng nầy, nầy các Tỳ Kheo, không 
có lời thừa thải. Hội chúng nầy, nây các 
Tỳ Kheo, không có lời dư thừa, đã được 
an trú trong lõi cây thanh tịnh. Chúng Tỳ 
Kheo như thế nầy, nầy các Tỳ Kheo, hội 


9) 


chúng như thế nây, nầy các Tỳ Kheo là 
một hội chúng đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chấp tay, là phước điển vô 
thượng ở đời. Chúng Tỳ Kheo như thế 
nầy, nầy các Tỳ Kheo, hội chúng như thế 
nầy, nầy các Tỳ Kheo, là một hội chúng 
bố thí ít, được phước báo nhiều, bố thí 
nhiều, càng được phước báo nhiều hơn 
nữa. Chúng Tỳ Kheo như thế nầy, nầy 
các Tỳ Kheo, hội chúng như thế nây, nầy 
các Tỳ Kheo, là một hội chúng khó thấy 
ở đời. Chúng Tỳ Kheo như thế nầy, nây 
các Tỳ Kheo, là một hội chúng xứng đáng 
đi nhiều do tuần với một bao lương thực 
trên vai để đến yết kiến. Chúng Tỳ Kheo 
nầy là như vậy, nầy các Tỳ Kheo; hội 
chúng nầy là như vậy, nây các Tỳ 
Kheo—Bhikkhus, this assembly 1s free 
from prattle, this assembly 1s free from 
chatter. It consists purely of heartwood. 
Such 1s this Sangha of Bhikkhus, such 1s 
this assembly. Such an assembly as 1s 
worthy of gifts, worthy of hospitality, 
worthy of offerings, worthy of reverential 
salufation, an Iincomparable field of merIf 
for the world, such 1s this Sangha of 
Bhikkhus, such 1s this assembly. Such an 
assembly that a small gIfÍt given to 1t 
becomes great and great gIft greater, such 
1s this Sangha of Bhikkhus, such 1s this 
assembly. Such an assembly as 1s rare for 
the world to see, such 1s this Sangha of 
Bhikkhus, such 1s this assembly. Such an 
assembly as would be worth Journeying 
many leagues with a travel-bag to see, 
such 1s this Sangha of Bhikkhus, such 1s 
this assembly. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo 
nầy, có những Tỳ Kheo là những A La 
Hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, phạm 
hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, 
gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã 
thành đạt, kiết sử đã đoạn tận, được giải 


10 


II 


12 


`=< 


`~ 


` 


4615 


thoát nhở chánh trí. Nầy các Tỳ Kheo, có 
những bậc Tỳ Kheo như vậy trong chúng 
Tỳ Kheo nây—Bhikkhus! In this Sangha 
of Bhikkhus there are Bhikkhus who are 
arahants with taints destroyed, who have 
lived the holy life, done what had to be 
done, laid down the burden, reached the 
true goal, destroyed the fetters of being, 
and are completely liberated through final 
knowledge, such Bhikkhus are there In 
this sangha of Bhikkhus. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo 
nầy, có những Tỳ Kheo đã đoạn trừ ngũ 
hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ ở đấy 
được nhập Niết Bàn, không còn phải trở 
lại đời nây nữa. Các bậc Tỳ Kheo như 
vậy, nầy các Tỳ Kheo, có mặt trong 
chúng Tỳ Kheo nây—Bhikkhus! In this 
Sangha of Bhikkhus there are Bhikkhus 
who, with destruction of the five lower 
fetters, are due to reappear sponfaneousÌy 
1n the Pure Abodes and there attain final 
NÑibbana, without ever returning from that 
world, such Bhikkhus are there in this 
Sangha of Bhikkus. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo 
nầy, có những Tỳ Kheo đã đoạn trừ ba 
kiết sử, đã làm cho muội lược tham, sân, 
si, là bậc Nhất Lai, sau khi sanh vào đời 
nầy một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. 
Các bậc Tỳ Kheo như vậy, này các Tỳ 
Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy— 
Bhikkhus! In this Sangha of Bhikkhus 
are Bhikkhus who, with the 
destruction of the three fetters and with 
the attenuation of lust, hate, and delusion, 
ar€ Once-returners, returning once to this 
world to make an end of suffering, such 
Bhikkhus are there ¡in this Sangha of 
Bhikkhus. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo 
nầy, có những Tỳ Kheo đã đoạn trừ ba 
kiết sử đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc Dư 
Lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc 


there 


13 


` 


chắn sẽ được giác ngộ. Các bậc Tỳ Kheo 
như vậy, này các Tỳ Kheo, có mặt trong 
chúng Tỳ Kheo nây—Bhikkhus! In this 
Sangha of Bhikkhus there are Bhikkhus 
who, with the destruction of the three 
fetfers, are síream-enterers, no longer 
subject to perdiion, bound 
deliverance, headed for enliphtenment, 
suụch Bhikkhus are there ¡in this Sangha of 
Bhikkhus. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo 
nầy, có những Tỳ Kheo là những vị sống 


for 


chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn niệm xứ. 
Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ 
Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. 
Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo 
nầy, có những Tỳ Kheo là những vị sống 
chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn chánh 
cần. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các 
Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo 
nầy. Nây các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ 
Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những vị 
sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn như 
ý túc. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các 
Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo 
nầy. Nây các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ 
Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những vị 
sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập ngũ 
căn. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các 
Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo 
nầy. Nây các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ 
Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những vị 
sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập ngũ lực. 
Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ 
Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. 
Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo 
nầy, có những Tỳ Kheo là những vị sống 
chuyên tâm, chú tâm, tu tập thất giác chi. 
Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ 
Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. 
Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo 
nầy, có những Tỳ Kheo là những vị sống 
chuyên tâm, chú tâm, tu tập bát chánh 
đạo. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các 


14 


` 


4816 


Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo 
nầy —Bhikkhus! In this Sangha of 
Bhikkhus there are Bhikkhus who abide 
devoted to the development of the four 
foundatons of mindfullness, such 
Bhikkhus are there In this Sangha of 
Bhikkhus there are Bhikkhus who abide 
devoted to the development of the four 
ripht kinds of striving, of four bases of 
spiritual powers, of the five facultles, of 
the DOWers, of the 
enliphtenment factors and of the Eightfold 
Noble Path, such Bhikkhus are there In 
this Sangha of Bhikkhus. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo 
nầy, có những Tỳ Kheo là những vị sống 
chuyên tâm, chú tâm, tu tập từ tâm. Các 
bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ Kheo, 
có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy 
các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, 
có những Tỳ Kheo là những vị sống 
chuyên tâm, chú tâm, tu tập bi tâm. Các 
bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ Kheo, 
có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy 
các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, 
có những Tỳ Kheo là những vị sống 
chuyên tâm, chú tâm, tu tập hỷ tâm. Các 
bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ Kheo, 
có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy 
các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, 
có những Tỳ Kheo là những vị sống 
chuyên tâm, chú tâm, tu tập xả tâm. Các 
bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ Kheo, 
có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy 
các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, 
có những Tỳ Kheo là những vị sống 
chuyên tâm, chú tâm, tu tập bất tịnh. Các 
bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ Kheo, 
có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy 
các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, 
có những Tỳ Kheo là những vị sống 
chuyên tâm, chú tâm, tu tập vô thường 
tưởng. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các 
Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo 


five seven 


15) 


16) 


17) 


nầy. Nây các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ 
Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những vị 
sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập Nhập 
Tức Xuất Tức Niệm —In this Sangha of 
Bhikkhus there are Bhikkhus who abide 
devoted to the development of loving- 
kindness, of compassion, of apprecIlative 
Joy, of equanimity, of the meditation on 
of£ the perception of 
1mpermanence, such Bhikkhus are ¡n this 
Sangha of Bhikkhus. In this Sangha of 
Bhikkhus who abide devoted to the 
development of mindfulness of breathing. 
Nhập Tức Xuất Tức Niệm, nầy các Tỳ 
Kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến quả lớn. Nhập Tức Xuất 
Tức Niệm, nầy các Tỳ Kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, khiến cho bốn 
niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ 
được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho 
thất giác chi được viên mãn. Thất giác chi 
được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho 
minh giải thoát được viên mãn— 
Bhikkhus! When mindfulness of breathing 
1s developed and cultivated, 1t 1s of great 
fruit and great benefit. When mindfulness 
of breathing 1s developed and cultivated, 
1C fulHfils the of 
mindfulness. When the four foundations 
of mindfullness are developed 
cultvated, they fulfil the 
enliphtenment factors. When the seven 
enliphtenment factors are developed and 
cultvated, they fulfill true knowledge 
and deliverance (liberation). 

Và nây các Tỳ Kheo, như thế nào là tu 
tập Nhập Tức Xuất Tức Niệm? Như thế 
nào làm cho sung mãn? Như thế nào là 
quả lớn, công đức lớn?>—And how, 
Bhikkhus, 1s mindfulness of breathing 
developed and cultivated, so that It 1s of 
øreat fruit and great benefit? 

Ở đây, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đi đến 
khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi 


foulnessand 


four foundations 


and 
seven 


18) 


19) 


4817 


nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và 
trú niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy 
thở vô; chánh niệm vị ấy thở ra—Here a 
Bhikkhu, gone to the forest or to the root 
Of a free or to an empty hut, sits down; 
having folded his legs crosswise, set his 
body erect, and established mindfulness 
1n front of him, ever mindful he breathes 
1n, mindful he breathes out. 

Thở vô dài, vị ấy biết mình đang thở vô 
đài. Hay thở ra dài, vị ấy biết mình đang 
thổ ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết 
mình đang thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, 
vị ấy biết mình đang thở ra ngắn. Vị ấy 
tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô.” 
Vị ấy tập: “An tịnh toàn thân tôi sẽ thở 
vô.” Vị ấy tập: “An tịnh toàn thân, tôi sẽ 
thở ra —Breathng ¡ín long, he 
understands: “[ breathe ¡in long;” or 
breathing out long, he understands: “l 
breathe out long.” Breathing In short, he 
understands: “I breathe 1n short;” or 
breathing out short, he understands: “I 
breathe out short.” He trains thus: “1 shall 
breathe in experiencing the whole body 
of breath;” he trains thus: “I shall breathe 
out experilencing the whole body of 
breath.” He trains thus: “[ shall breathe In 
tragilizing the bodily formation;” he trains 
thus: “I shall breathe out tranquilizing 
(quieting) the bodily formation.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở 
vô.” VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ 
thở ra.” Vị ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi 
sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, 
tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: “Cảm giác tâm 
hành, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Cảm 
giác tâm hành, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: 
“Cảm giác an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở 
vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác an tịnh tâm 
hành, tôi sẽ thở ra.”—He trains thus: “I 
shall breathe in experIencing rapture;” he 
tramns thus “[ shall breathe 
experiencing rapture.” He trains thus: “I 


Oouf 


20) 


21) 


shall breathe in experlencing pleasure;” 
he trains thus: “[ shall breathe out 
experiencing pleasure.” He trains thus: “I 
shall breathe In experiencing the mental 
formation;” he trains this: “I shall breathe 
out experlencing the mental formation.” 
He tramns thus: “I shall breathe ¡In 
tranquilizing the mental formation;” he 
tramns thus “[ shall breathe 
tranquilizing the mental formation.” 
Vị ấy tập: “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở 
vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác về tâm, tôi sẽ 
thở ra.” Vị ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi 
sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Với tâm hân hoan, 
tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: “Với tâm định 
tĩnh, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Với tâm 
định tĩnh, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: “Với 
tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: 
“Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra.”—He 
tramns thus “[  shall breathe 
experiencing the mind;” he trains thus: “I 
shall breathe out experiencing the mind.” 
He thus: “I shall breathe 
gladdening the mind;” he trains thus: “I 
shall breathe out gladdening the mind.” 
He thus: “I shall breathe 
concenfrating the mind;” he trains thus: “I 
shall breathe out concenftrating the mind.” 
He tramns thus: “I shall breathe ¡In 
liberating the mind;” he trains thus: “I 
shall breathe out liberating the mind.” 

Vị ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở 
vô.” Vị ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ 
thở ra.” Vị ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ 
thở vô.” Vị ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ 
thở ra.” Vị ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ 
thở vô.” Vị ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi 
sẽ thở ra.” Vị ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ 
thở vô.” Vị ấy tập: “Quán đoạn từ bỏ, tôi 
sẽ thở ra ”—He trains thus: “[ shall 
breathe in contemplating Impermanence;” 
he trains thus: “[ shall breathe out 
contemplating Impermanence.” He trains 
thus: “[ shall breathe In contemplating 


ouf 


1n 
1n 


traIns 


traIns 1n 


22) 


23) 


24) 


4618 


fading away;” he trains thus: “[ shall 
breathe out contemplating fading away.” 
He tramns thus: “I shall breathe 
contemplating cessation;” he trains thus: 
“I[ shall breathe contemplating 
cessation.” He trains thus: “I shall breathe 
in contemplating relinguishment;” he 
thus: “I1 shall breathe out 
contemplating relinqguishment.” 

Nhập Tức Xuất Tức Niệm, nầy các Tỳ 
Kheo, tu tập như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, được quả lớn, được công đức 
lớn —Bhikkhus, that 1s how mindfulness 
of breathing 1s developed and cultivated, 


1n 


Ouf 


trains 


so that 1f 1s Of preat fruit and øgreat benefït. 
Và như thế nào, nầy các Tỳ Kheo, là 
nhập tức xuất tức niệm được tu tập? Như 
thế nào làm cho sung mãn, khiến bốn 
niệm xứ được viên mãn?—And how, 
Bhikkhus, does mindfulness of breathing, 
developed and cultivated, fulfill the four 
foundations of mindfulness? 

Khi nào, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo thở 
vô dài, vị ấy biết là mình đang thở vô dài. 
Hay khi thở ra dài, vị ấy biết là mình 
đang thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy 
biết là mình đang thở vô ngắn. Hay thở ra 
ngắn, vị ấy biết là mình đang thở ra ngắn. 
VỊ ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
vô.” VỊ ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi 
sẽ thở ra.” VỊ ấy tập: “An tịnh thân hành, 
tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở ra.” Trong khi tùy quán 
thân thể trên thân thể, này các Tỳ Kheo, 
vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 
Nầy các Tỳ Kheo, đối với các thân, Ta 
đây nói là một, tức là thở vô thở ra. Do 
vậy, nầy các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán 
thân thể trên thân thể, vị Tỳ Kheo trú, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời—Bhikkhus, 
whatever occasion a Bhikkhu, breathing 
in long, understands: “I breathe in long:” 


on 


25) 


or breathe out long, understands: “I 
breathe out long:” breathing 1n short, 
understaands “[ breathe 1n short;” 
breathng out short, understands: “I 
breathe out short.” He trains thus: “1 shall 
breathe in experiencing the whole body 
of breath;” he trains thus: “I shall breathe 
out experlencing the whole body of 
breath;” he trains thus: “T shall breathe in 
tranguiizng (quieting) the bodily 
formation;” he trains thus: “I shall breathe 
out tranquilizing the bodily formation.” 
©n that occasion, a Bhikkhu abides 
contemplating the body as a body, ardent, 
fully aware, and mindful, having put away 
covefousness and øgrief for the world. I 
say that this is a certain body among the 
bodies, namely, In-breathing and out- 
breathing. That is why on that occasion a 
Bhikku abides contemplating the body as 
a body, ardent, fully aware, and mindful, 
having put away covefousness (envy) and 
grief for the world. 

Khi nào, nầy các vị Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo 
nghĩ: Bhikkhus! On whatever occasion a 
Bhikkhu thinks this: 

VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: “I shall breathe In 
©experIencing rapture.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở 
ra.”— He trains thus: “I shall breathe out 
©experIencing rapture.” 

Vị ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: “I shall breathe In 
experiencing pleasure.” 

Vị ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 
ra.”—He trains thus: “I shall breathe out 
experIencing pleasure.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: “I shall breathe In 
experiencing the mental formation.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở 
ra.”— He trains thus: “I shall breathe out 
experIencing the mental formation.” 


26) 


46819 


Vị ấy tập: “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: “I shall breathe In 
tranquilizing the mental formation.” 

Vị ấy tập: “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở 
ra.”—He trains thus: “[ shall breathe out 
tranquilizing the mental formation.” 
Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, nây 
các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời. Nầy các Tỳ Kheo, đối với các thọ, 
Ta đây nói là một, tức là thở vô thở ra. 
Do vậy, nầy các Tỳ Kheo, trong khi tùy 
quán thọ trên các thọ, vị Tỳ Kheo trú, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời—On that occasion, a 
Bhikhu abides contemplating feelings as 
feelings, ardent, fully aware, and mindful, 
having put away covefousness (envy) and 
grief for the world. I say that this 1s a this 
1s a certain feeling among the feelinss, 
namely, giving close affention to In- 
breathing and out-breathing. This 1s why 
on that occasion a Bhikkhu abides 
contemplating feelings feelings, 
ardent, fully aware, and mindful, having 
put away covefousness (envy) and grIef 
for the world. 

Khi nào, nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nghĩ: 
Bhikkhus, on whatever occasion. 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vô.” 
A Bhikkhu trains thus: “I shall breathe In 
experIencing the mind.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm, tôi sẽ thở 
ra.”—He trains thus: “[ shall breathe out 
experIencing the mind.” 

VỊ ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
vô.—A Bhikkhu trains thus: “I shall 
breathe In gladdening the mind.” 

Vị ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
ra”—A Bhikkhu trains thus: “I shall 
breathe out gladdening the mind.” 

Vị ấy tập: “Với tâm Thiển định, tôi sẽ thở 
vô.”— A Bhikkhu trains thus: A Bhikkhu 
trains thus: “I shall breathe in gladdening 


aS 


27) 


the mind.”Vị ấy tập: “Với tâm Thiển 
định, tôi sẽ thở ra.”——A Bhikkhu trains 
thus: “I shall breathe out concentrating 
the mind.” 

Vị ấy tập: “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: A Bhikkhu trains 
thus: “[ shall breathe 1n liberating the 
mind.” 

Vị ấy tập: “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở 
ra.—He trains thus: A Bhikkhu trains 
thus: “I shall breathe out liberating the 
mind.” 

Trong khi tùy quán tâm trên tâm, nầy các 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời. Nây các Tỳ Kheo, sự tu tập nhập tức 
xuất tức niệm không thể đến với kẻ thất 
niệm, không có tỉnh giác. Do vậy, nầy 
các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán tâm trên 
tâm, vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời— 
On that 
contemplating mind as mind, ardent, fully 
aware, and mindful, having put away 
covefousness (envy) and grief for the 
world. I do not say that there 1s the 
development of mindfulness of breathing 
for one who 1s forgefful, who 1s not fully 
aware. That Is why on that occasion a 
Bhikkhu abides contemplating mind as 
mind, ardent, fully aware, and mindful, 
having put away covefousness (envy) and 
grief for the world. 

Khi nào nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nghĩ: 
Bhikkhu, on 
Bhikkhu thinks: 
Vị ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: “I shall breathe In 
contemplating Impermanence.” 

Vị ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở 
ra.”—He trains thus: “I shall breathe out 
contemplating Impermanence.” 


occasion a Bhikkhu abides 


whatever occasion, a 


28) 


4820 


VỊ ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: “I shall breathe In 
contemplating fading away.” 

Vị ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ thở 
ra.”—He trains thus: “I shall breathe out 
contemplating fading away.” 

Vị ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: “I shall breathe In 
contemplating cessation.” 

Vị ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở 
ra.”— He trains thus: “I shall breathe out 
contemplating cessation.” 

Vị ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô.”— 
He tramns thus: “I shall breathe ¡In 
contemplating relinqguishment.” 

Vị ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra.”— 
He trains thus: “[ shall breathe out 
contemplating relinquishment.” 

Trong khi tùy quán pháp trên pháp, nầy 
các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời. Vị ấy, do đoạn trừ tham ưu, sau khi 
thấy với trí tuệ, khéo nhìn sự vật với niệm 
xã ly. Do vậy, nầy các Tỳ Kheo, trong khi 
tùy quán pháp trên các pháp, vị Tỳ Kheo 
trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để 
chế ngự tham ưu ở đời—On that occasion 
a Bhikkhu abides contemplating mind- 
objects as mind-objects, ardent, fully 
aware, and mindful, having put away 
covefousness (envy) and grief for the 
world. Having seen the wisdom the 
abandoning of covetousness (envy) and 
gnef, he closely with 
equanimity. That is why on that occaslon 
a Bhikkhu abides contemplating mind- 
obJects mind-obJects, ardent, fully 
aware, and mindful, having put away 
covefousness (envy) and grief for the 
world. 

Nhập tứ xuất tức niệm, nây các Tỳ Kheo, 
được tu tập như vậy làm cho sung mãn 
như vậy, khiến cho bốn niệm xứ được 
viên mãn-Bhikkhus, that 1s  how 


looks on 


aS 


29) 


30) 


31) 


mindfulness of breathing, developed and 
cultivated, fulfills the four foundations of 


mindfulness. 
Và Bốn niệm xứ, nây các Tỳ Kheo, tu tập 


như thế nào, làm cho sung mãn như thế 
nào, khiến cho thất giác chi được viên 
mãn?—An how, Bhikkhus, do the four 
foundatlons of mindfulness, developed 
cultivated, fulfill the 
enliphtenment factors? 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán 
thân trên thân, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu 
ở đời, trong khi ấy, niệm không hôn mê 
của vị ấy được an trú. Trong khi niệm 
không hôn mê của vị ấy cũng được an trú, 
nầy các Tỳ Kheo, trong khi ấy niệm giác 
chi được bắt đầu khởi lên với Tỳ Kheo, 
trong khi ấy, Tỳ Kheo tu tập niệm giác 
chi. Trong khi ấy niệm giác chi được Tỳ 
Kheo tu tập đi đến viên mãn——Bhikkhus, 
on whatever occasion a Bhikkhu abides 
contemplating the body as a body, ardent, 
fully aware, and mindful, having put away 
covefousness (envy) and grief for the 
world, that occasion unremifting 
mindfulness 1s established in him. On 
whatever OCcaslon unremifting 
mindfulness ¡is established in a Bhikkhu, 
on that the 
enliphtenment factor 1s aroused in him, 
and he develops 1t, and by developmernt, 
1t comes to fulfillment in him. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi trú với chánh 
niệm như vậy, Tỳ Kheo với trí tuệ suy tư, 
tư duy, thẩm sát pháp ấy. Nầy các Tỳ 
Kheo, trong khi trú với chánh niệm như 
vậy, Tỳ Kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, 
thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy trạch pháp 
giác chỉ được bắt đầu khởi lên với Tỳ 
Kheo. Trong khi ấy, Tỳ Kheo tu tập trạch 
pháp giác chi. Trong khi ấy trạch pháp 
giác chi được Tỳ Kheo tu tập đi đến viên 
mãn—Abilng thus mindfulỰ, he 


and seven 


on 


OCccasion mindfulness 


32) 


33) 


4821 


1nvestigates and examines that state with 
wisdom and embarks upon a full inquiry 
into 1t. On whatever occasion, abiding 
thus mindful, a Bhikkhu investigates and 
examines that state with wisdom embarks 
upon a full Iingury Into 1t. On that 
OCccasion, the  Investigation-of-states 
enliphtenment factor 1s aroused in him, 
and he develops 1t, an by development 1t 
comes fo fulfillment in him. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi trú với chánh 
niệm như vậy, Tỳ Kheo với trí tuệ suy tư, 
tư duy, thẩm sát pháp ấy, sự tỉnh tấn 
không thụ động bắt đầu khởi lên với vị 
Tỳ Kheo. Nầy các Tỳ Kheo, trong khi Tỳ 
Kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát 
pháp ấy, sự tinh tấn không thụ động được 
bắt đầu khởi lên với Tỳ Kheo ấy. Trong 
khi ấy tỉnh tấn giác chi được Tỳ Kheo tu 
tập đi đến viên mãn—ln one who 
Invesftigates and examines that state with 
wisdom and embarks upon a full inquiry 
1nfO 1t, tireless energy 1s aroused. Ön 
whatever occasion, ©nergy 1s 
aroused in a Bhikkhu who Investigafes 
and examines that state with wisdom 
embarks upon a full inqgurry Into 1t. On 
that occasion, the energy enliphtenment 
factor 1s aroused In him, and he develops 
1t, an by development It 
fulfillment in him. 

Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi 
lên nơi vị tinh tấn tinh cần. Nầy các Tỳ 
Kheo, trong khi hỷ không liên hệ đến vật 
chất khởi lên nơi Tỳ Kheo tinh tấn tỉnh 
cần, trong khi ấy hỷ giác chi bắt đầu khởi 
lên trong vị Tỳ Kheo. Trong khi ấy hỷ 
giác chi được vị Tỳ Kheo tu tập đi đến 
viên mãn ——ln one who arouses enerøy, 
worldly rapture arises. On whatever 
Occasion, unworldly rapture arises In a 
Bhikkhu who has aroused energy, on that 
Occasion, the rapture enliphtenment factor 
1S aroused in him, and he develops 1t, an 


tireless 


comes fO 


34) 


35) 


36) 


by development 1t comes to fulfilliment in 
him. 

Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở 
thành khinh an, tâm cũng được khinh an. 
Nầy các Tỳ Kheo, trong khi Tỳ Kheo với 
ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm 
cũng khinh an, trong khi ấy, khinh an giác 
chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ Kheo. Trong 
khi ấy, khinh an giác chi được Tỳ Kheo tu 
tập. Trong khi ấy, khinh an giác chi được 
Tỳ Kheo làm cho đi đến sung mãn—In 
one who 1s rapturous, the body and mind 
become tranquil. On whatever occasion, 
the body and mind become tranquil In a 
Bhikkhu who 1s rapturous, that 
Ooccasion, the tranguility enlightenment 
factor 1s aroused In him, and he develops 
1t, an by development It comes to 
fulfillment In him. 

Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy 
được định tĩnh. Nầy các Tỳ Kheo, trong 
khi Tỳ Kheo có thân khinh an, an lạc, tâm 
vị ấy được định tĩnh, trong khi ấy định 
giác chi bắt đầu khởi lên nơi vị Tỳ Kheo 
nầy. Trong khi ấy định giác chi được Tỳ 
Kheo tu tập. trong khi ấy định giác chi 
được Tỳ Kheo làm cho đi đến sung 
mãn——lIn one whose body ¡s tranquil and 
who feels pleasure, the mind becomes 
concentrated. Ôn whatever occasion, the 
mind become concentrated in a Bhikkhu 
who 1s tranquil and feels pleasure, on that 
OCcasion, the concentration enliphtenment 
factor 1s aroused In him, and he develops 
1t, an by development It 
fulfillment in him. 

Vị ấy với tâm định tnh như vậy, khéo 
nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Nầy các Tỳ 
kheo, trong khi Tỳ Kheo làm với tâm định 
tnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm 
xả ly, trong khi ấy xả giác chi được Tỳ 
Kheo tu tập. trong khi ấy xả giác chi được 
vị Tỳ Kheo làm cho đi đến sung mãn— 
He closely looks on with equanimity at 


on 


comes fO 


37) 


38) 


4822 


the mind thus. On whatever occasion, a 
Bhikkhu closely looks on with equanimity 
at the mind thus, on that occasion, the 
equanimity enlightenment 
aroused n him, and he develops it, an by 
development It comes to fulfillment in 
him. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi quán thọ trên 
các cảm thọ như trên, quán tâm trên tâm, 
quán pháp trên các pháp, Tỳ Kheo an trú, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục 
đích điều phục tham ưu ở đời, trong khi 
ấy niệm của vị ấy được an trú, không có 
hôn mê. Nầy các Tỳ Kheo, trong khi 
niệm của Tỳ Kheo được an trú, không có 
hôn mê, niệm giác chi trong khi ấy được 
bắt đầu khởi lên trong vị Tỳ Kheo nây. 
Niệm giác chi trong khi ấy được vị Tỳ 
Kheo tu tập làm cho đi đến sung mãn— 
Bhikkhus, 
Bhikkhu abides contemplating feelings as 
feelings, ardent, fully aware, and mindful, 
having put away covefousness (envy) and 
grief for the world, on that occasion 
unremifting mindfulness ¡s established In 
him. On whatever occasion unremifting 
mindfulness ¡is established in a Bhikkhu, 
on that the 
enliphtenment factor 1s aroused in him, 
and he develops 1t, and by development, 
1t comes to fulfillment In him. 

Vị ấy an trú với chánh niệm như vậy, suy 
tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ. 
Nầy các Tỳ Kheo, trong khi an trú với 
chánh niệm như vậy, vị ấy suy tư, tư duy, 
thẩm sát với trí tuệ. Trạch giác chi trong 
khi ấy bắt đầu khởi lên trong vị Tỳ Kheo. 
Trạch pháp giác chi trong khi ấy được vị 
Tỳ Kheo tu tập để đi đến sung mãn, tinh 
tấn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi 
ấy —Abiding thus mindfuil, he 
Investigates and examines that state with 
wisdom and embarks upon a full inquiry 
into 1t. On whatever occasion, abiding 


factOr 1s 


on whatever occasion a 


OCccasion mindfulness 


vị 


39) 


40) 


4I) 


thus mindful, a Bhikkhu investigates and 
examines that state with wisdom embarks 
upon a full Iingury Into 1t. On that 
the  Investigation-of-states 
enliphtenment factor 1s aroused in him, 
and he develops 1t, an by development 1t 
comes fo fulfillment in him. 

Nầy các Tỳ Kheo,trong khi Tỳ Kheo suy 
tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ, và 
tỉnh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên 
nơi vị Tỳ Kheo ấy, tỉnh tấn giác chi trong 
khi ấy bắt đầu khởi lên nơi vị Tỳ Kheo. 
Tinh tấn giác chi được Tỳ Kheo tu tập 
làm cho đi đến sung mãn—Bhikkhus, 
the Bhikkhu ¡nvestigates 
examines that state with wisdom and 
embarks upon a full inqurry 1nto 1t, tireless 
energy 1s aroused [ that Bhikkhu. On that 
OCcasion, the energy enliphtenment factor 
1S aroused in him, and he develops 1t, an 
by developmernt 1t comes to fulfillment In 
him. 

Đối với vị ấy tinh cần tinh tấn, hỷ không 
liên hệ đến vật chất khởi lên. Nầy các Tỳ 
Kheo, trong khi Tỳ Kheo tinh cần tỉnh tấn 
và hỷ không liên hệ đến vật chất khởi 
lên, hỷ giác chi khi ấy bắt đầu được khởi 
lên nơi Tỳ Kheo. Hỷ giác chỉ trong khi ấy 
được Tỳ Kheo tu tập làm cho đi đến sung 
mãn—ln one energsy, 
unworldly rapture arises. On whatever 
Occasion, unworldly rapture arises In a 
Bhikkhu who has aroused energy, on that 
OCcasion, the rapture enliphtenment factor 
1S aroused in him, and he develops 1t, an 
by developmernt 1t comes to fulfilliment in 
him. 


OCCaSION, 


while and 


who arouses 


Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở 
thành khinh an, tâm cũng được khinh an. 
Nầy các Tỳ Kheo, trong khi Tỳ Kheo nói 
với ý hoan hỷ được thân khinh an, được 
tâm cũng khinh an, trong khi ấy khinh an 
giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ Kheo. 
Trong khi ấy khinh an giác chi được vị Tỳ 


42) 


4) 


40) 


4823 


Kheo tu tập làm cho đi đến sung mãn——In 
one who 1s rapturous, the body and mind 
become tranquil. On whatever occasion, 
the body and mind become tranquil in a 
Bhikkhu who 1s rapturous, that 
Ooccasion, the tranquility enlightenment 


on 


factor 1s aroused In him, and he develops 
1t, an by development It 
fulfillment In him. 


comes fO 


Một vị có tâm khinh an, an lạc, tâm vị ấy 
được định nh. Nầy các Tỳ Kheo, trong 
khi vị ấy có thân khinh an, an lạc, tâm vị 
ấy được định tĩnh, trong khi ấy định giác 
chi bắt đầu khởi lên nơi vị Tỳ Kheo. 
Trong khi định giác chi được vị Tỳ Kheo 
tu tập làm cho đi đến sung mãn—In one 
whose body 1s tranqguil and who feels 
pleasure, the mind becomes concenfrated. 
Bhikkhus, on whatever occasion, the mind 
become concentrated in a Bhikkhu who 1s 
that 
OCcasion, the concentration enliphtenment 


tranguil and feels pleasure, on 


factor 1s aroused In him, and he develops 
1t, an by development It 
fulfillment In him. 

VỊ ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự 
vật với ý niệm xả ly. Nầy các Tỳ Kheo, trong 
khi Tỳ Kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo 
nhìn sự vật với ý niệm xả ly, trong khi ấy xả 
giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ Kheo. Trong 
khi ấy xả giác chi được vị Tỳ Kheo nầy tu tập 
làm cho đi 


comes fO 


đến sung mãn— With the 
concenftrated mind, a Bhikkhu closely looks on 
with equanimiy. Bhikkhus! On whatever 
occasion, a Bhikkhu closely looks on with 
equanimity at the mind thus, on that occasion, 
the equanimity 
aroused im him, and he develops 1t, an by 
developmert It comes to fulfillment In him. 

Nầy các Tỳ Kheo, bốn niệm xứ được tu 
tập như vậy, được làm cho sung mãn như 
vậy khiến cho thất giác chi được sung 
mãn—Bhkkhus, that ¡is how the four 
foundations of mindfulness, developed 


enliphtenment  factor 1s 


41) 


42) 


4) 


fulfl 
enlightenment factors. 
Nầy các Tỳ Kheo, thất giác chi tu tập như 
thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, , 
khiến cho minh giải thoát được viên 
mãn —And how, Bhikhus, do the seven 
enlightenment factors, developed and 
cultivated, fulfill the true knowledge and 
deliverance. 

Ở đây, nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo tu tập 
niệm giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên 
hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng 
đến xả ly, tu tập trạch pháp giác chỉ..., tu 
tập tỉnh tấn giác chỉ..., tu tập hỷ giác 
chi..., tu tập khinh an giác chi..., tu tập 
định giác chi..., tu tập xả giác chi, liên 


and  cultivated, the  seven 


hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên 
hệ đến diệt, hướng đến xả ly—Here, 
Bhikkhus, a Bhikkhu develops the 
mindfulness enlightenment factor, which 
1s supported by seclusion, dispassion, and 
cessation, and ripens In relinquishment. 
He develops the Investigation-of-states 


enlightenment  factor, the energy 
enlightenment  factor, the raptfure 
enlghtenment factor, the tranquility 


enlightenment factor, the concentration 
enlipghtenment factor and the equanimity 
enlightenment factor, which 1s supported 
by seclusion, dispassion (lack of passion 
or free of passion), and cessation, and 
rIpens In relinquishmernt. 

Nầy các Tỳ Kheo, thất giác chi được tu tập 
như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, 
khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Thế 
Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ Kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy—Bhikkhus, 
that is how the seven enlightenment factors, 
developed cultivated,  fulfill 
knowledge and deliverance. That is what the 
Blessed One said. The Bhikkhus were 
safisied and delighted in the Blessed One”s 
words. 


and true 


4824 


